THIỆN PHÚC 


GƯƠNG SÁNG 
THẦY XƯA 


BRILLIANT EXAMPLES OF 
MASTERS IN THE PAST 


TẬP VI 
VOLUME VỊ 


3522 


Copyrighr © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved. 

No part o0 this work may be reproduced or transmifted in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including photfocopying and recording, or by 
any inƒormaflon storaee or retrieval systemr without the prior wWriten 
permission oƒ the author, except for the Inclusion oƒ brief quotations. However, 
Staff members oƒ Vietnamese tenples who want to reprimt this work for the 
benefit oƒ teaching oƒ the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 
778-2832. 


3523 
Lời Đầu Sách 


Khi nói về Thầy Xưa, người đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến phải là 
đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã để lại cho nhiều thế hệ hậu bối 
chúng ta một gia tài kinh điển đồ sộ với vô số những gương hạnh sáng ngời 
cho cuộc sống hạnh phúc và cuộc tu giác ngộ giải thoát. Sau những bước chân 
của đức Phật là hai mươi tám vị Tổ Ấn Độ, lục tổ Trung Hoa, cùng nhiều vị tổ 
thây khác tại các xứ Việt Nam, Nhận Bản, Đại Hàn, Tích Lan, Tây Tạng, 
Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cam Bốt, vân vân, đã tiếp tục sống và tu với vô 
số những tấm gương sáng ngời trên con đường hoằng hóa lợi sanh. Đại đa số 
những gương hạnh sáng ngời này của các bậc thây xưa đều giúp rất nhiều cho 
các đệ tử trong cuộc tu hành giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, cũng có rất 
nhiều gương hạnh rất đáng kính và đáng được hậu bối chúng ta noi theo. Một 
trong những gương hạnh sáng ngời tiêu biểu nhất là gương hạnh của ngài 
Thiết Nhãn (1630-1682) về việc “In Kinh hay Cứu Người?” Khi tu Viện cần in 
kinh, Thiền Sư Thiết Nhãn bắt đầu du hành khắp nơi và kêu gọi đàn na tín thí 
đã quyên góp đầy đủ tiền giúp Sư cho mục đích này, nhưng không may lúc ấy 
trong vùng có nạn đói nghiêm trọng rất cần trợ giúp. Vì thế mà Sư đã đem hết 
số tiền để in kinh này ra giúp đở dân khỏi chết đói. Sau đó, Sư lại bắt đầu 
quyên góp lần nữa. Năm bẩy năm sau đó thì Sư cũng có đủ số tiền để in kinh 
lần nữa, nhưng không may, nước sông Uji bỗng dưng dân cao làm ngập lụt cả 
một vùng rộng lớn, và hậu quả là dân chúng trong vùng lại gặp phải nạn dịch 
hoành hành. Sư lại đem hết số tiền in kinh ra giúp cho nạn nhân. Sư lại đem 
tiền in kinh lân hai ra giúp cho nan nhân lũ lụt và nạn dịch. Sư lại bắt đầu 
quyên góp cho đủ tiền để in kinh lần ba. Cuối cùng, sau hai mươi năm quyên 
góp lần thứ ba, ước nguyện của Sư được hoàn thành. Những bộ kinh được ¡n 
lần đầu tiên ra đời trên đất nước Phù Tang mà ngày nay vẫn còn được lưu giữ 
tại chùa Hoàng Bá (Obaku-ji) ở Kyoto. Không may sau đó, Thiết Nhãn thị 
tịch vì bị lây nhiễm chứng sốt khi Sư đang giúp cho nạn đói ở Osaka. Người 
Nhật thường kể cho con cháu họ nghe rằng Thiết Nhãn đã làm ba bộ kinh, hai 
bộ đầu tiên vô hình nhưng vượt hẳn bộ thứ ba. Trong lịch sử Thiền tông Nhật 
Bản, cách hành xử của Thiền Sư Ba Tiêu trong một lần du hành thưởng lãm 
hoa cũng là một trong những gương hạnh đáng cho hậu bối chúng ta noi theo. 
Vào năm 1694, thiển sư Ba Tiêu thực hiện cuộc du hành cuối cùng. Một câu 
chuyện phổ thông đã kể lại trước chuyến du hành mà ông đã dự tính đi để 
thưởng lãm hoa nở tại một địa phương nổi tiếng. Ngay sau khi ông khởi hành, 
Ba Tiêu gặp một nhóm người đang nói về một đứa con gái hiếu hạnh của một 
gia đình nông dân, nổi tiếng là một người đàn bà đã tỏ ra hết lòng chăm sóc 
cha mẹ già. Ba Tiêu vòng trở lại để gặp người đàn bà này và ông rất cảm 
kích đến độ ông cho bà ta hết khoản tiền mà ông ta đã để dành cho chuyến đi 


3524 


thưởng lãm hoa này. Khi ông trở về Giang Hộ, những học trò hỏi về hoa. Ba 
Tiêu bảo họ: “Ta gặp một thứ gì đó còn đẹp hơn hoa nhiều.” 

Đã có quá nhiều những bộ sách về Phật giáo vậy thì hà tất lại phải có 
thêm một bộ mang tên "Gương Sáng Thầy Xưa"? Thật tình mà nói, Phật tử 
hậu bối chúng ta không thể nào xem thường những gương sáng bao gồm cả 
cuộc sống, hành trạng và những lời dạy dỗ của các bậc thầy xưa bởi vì tất cả 
chúng đều là những hành trang tinh thần quí báu cho sự giác ngộ và giải thoát 
của chúng ta trong tu hành và cho một cuộc sống đây an lạc lạc, tỉnh thức và 
hạnh phúc. Các mẫu thiền thoại quý báu của các bậc thầy xưa thường là 
những diễn đạt trực tiếp sự thể nghiệm của các thiển sư ngày xưa, một sự thể 
nghiệm không thể nhận ra, không thể hiểu được theo lối duy lý. Bản chất của 
những mẫu thiền thoại này có khi dựa vào thuận lý, mà rất nhiều khi lại là 
nghịch lý, nghĩa là dựa vào những gì vượt ra ngoài khái niệm. Bên cạnh đó, 
các mẫu đối thoại thiển của các bậc thầy xưa còn trực tiếp giúp các các đệ tử 
của mình giảm bớt sự chấp trước. Vì thế, người ta thường sử dụng các giai 
thoại của một bậc cổ đức nào đó, hoặc một cuộc đối thoại giữa một bậc Thầy 
với Tăng chúng, hoặc lời nói hay câu hỏi của một bậc Thầy khi thượng đường 
thuyết pháp, tất cả đều được dùng như phương tiện khai mở cho tâm trí của 
hành giả đến với chân lý Thiển. Tóm lại, thiển thoại là một câu chuyện 
Thiền, nói về một hoàn cảnh về Thiền, hay một vấn đề về Thiển, không phải 
để cho qua thời qua khắc, mà nhằm giúp cho các Thiển sinh vượt quá cái công 
thức muôn đời của nhị nguyên và biện chứng tư duy bình thường. Người ta 
không ngừng nhấn mạnh rằng không thể nào nắm được chân lý bằng cách chỉ 
đơn thuần từ bỏ cái sai trái, cũng như không thể nào đạt được cái tâm bình an 
hay tìm được giải đáp tối hậu bằng tranh biện hay lý luận. 

Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu 
đối thoại quý báu của các vị Thiên sư thời trước, chúng ta thấy rằng thiển tập 
phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của công phu nây 
phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nây. Hành thiển không phải là tự 
mình tách rời hay xa la công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiển là 
một phần của đời sống, là cái dính liển với cuộc sống nầy. Đối với các vị 
Thiển sư, các ngài sống thiển bất cứ khi nào các ngài sống hoàn toàn với hiện 
tại mà không chút sợ hãi, hy vọng hay những lo ra tầm thường. Các ngài chỉ ra 
cho chúng ta thấy rằng với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiền trong 
những sinh hoạt hằng ngày. Thiển không thể tìm được bằng cách khám phá 
chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà chỉ tìm được bằng cách chấp 
nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ 
bằng cách nỗ lực, tuy nhiên, đa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ 
chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì 
trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Qua 
những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại 


3525 


quý báu của các vị Thiển sư thời trước, chúng ta thấy người tu Thiển không lệ 
thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng vào 
tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong 
khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác 
ngộ, Thiển lại dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự 
lực mà thôi. Thiền dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quí 
báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày 
mai thì chưa tới. Trong Thiền, chúng ta nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì 
đặc biệt cả. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những 
mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiển sư thời trước, chúng ta thấy với người 
tu Thiển mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh 
thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, 
mặc quần áo, ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào 
đói thì tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, 
khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố 
thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! Thiển dạy chúng 
ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý 
của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính chúng ta. Mọi người chúng ta nên 
thiển định thâm sâu về vấn để nầy, vì nó là cái mà chúng ta gọi là “Ngã'. Khi 
hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong 
cảnh giới nhất thể, và chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng 
ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, 
người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả 
chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai 
cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời. 

Phải thực tình mà nói, không riêng gì Phật tử, mà cả thế giới mang ơn đức 
Phật nơi việc Ngài là vị thầy đầu tiên chỉ ra con đường giải thoát cho con 
người, thoát khỏi những thằng thúc trói buộc của tham, sân, si, mạn, nghĩ, tà 
kiến, sát, đạo, dâm, vọng... Với Ngài, tôn giáo không chỉ đơn thuần là niềm 
tin, mà là sống với những gương hạnh lành và đi theo con Đường Sống Cao 
Thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đối với các Phật tử chân chánh, vị 
Phật lịch sử ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu 
thế cứu người bằng cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người Phật 
tử chỉ tôn kính Đức Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã đạt được sự 
giải thoát thân tâm qua những nỗ lực của con người và không qua ân điển của 
bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật giáo, ai trong chúng ta cũng là một 
vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có khả năng làm Phật; tuy nhiên, 
muốn thành Phật, chúng ta phải đi theo con đường gian truân đến giác ngộ. 
Trong các kinh điển, chúng ta thấy có nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai 
đoạn Phật quả. Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất không những là một người 
giác ngộ viên mãn mà còn là một người hoàn toàn, một người đã trở thành 


3526 


toàn thể, bản thân tự đầy đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả các khả năng 
tâm linh và tâm thân đã đến mức hoàn hảo, đến một giai đoạn hài hòa hoàn 
toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một người như thế không thể nào 
đồng nhất được nữa với những giới hạn của nhân cách và cá tính và sự hiện 
hữu của người ấy. Không có gì có thể đo lường được, không có lời nào có thể 
miêu tả được con người ấy. 

Một chuỗi những tập sách nhỏ có tựa để “Gương Sáng Thầy Xưa” này 
không phải là một nghiên cứu chỉ tiết về tất cả những gương hạnh sáng ngời 
của đức Phật cũng như của những vị thầy đã hoằng hóa độ sanh về sau này, 
mà tác giả chỉ biên soạn rất tóm lược về một số những gương hạnh sáng, rất 
sáng, một số gương hạnh rất tiêu biểu của các ngài đáng được cho những thế 
hệ hậu bối chúng ta ta học hỏi và noi theo. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ và 
giải thoát đòi hỏi nhiều cố gắng với sự hiểu biết đúng đắn và tu tập liên tục. 
Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về đức Phật và 
Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn một chuỗi những tập sách có tựa để 
“Gương Sáng Thầy Xưa” bằng song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến cho Phật tử 
ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ, hy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi 
này sẽ giúp cho Phật tử hiểu biết thêm về những gương sáng trong đời sống, 
hành trạng và những lời dạy dỗ của đức Phật lịch sử cũng như những bậc thầy 
xưa. Những mong tất cả chúng ta đều có thể noi theo gương hạnh sáng ngời 
của các ngài và tạo ra những mẫu mực cho chính cuộc sống cuộc tu của mình 
đầy những an bình, tỉnh thức và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


3527 


Prợface 


When talking about masters 1n the past, the first person that we want to 
mention 1s our Original Teacher Sakyamumi Buddha, who handed down to us, 
later generations, a massive heritage with innumerably brilliant examples for 
a happy life and a cultivation of enlightenemtn and emancipation. After the 
Buddha's footsteps, twenty-eight Indian Patriarchs, six Chinese Patriarchs and 
many other patriarchs and masters from Vietnam, Japan, Korea, Sri Lanka, 
Tibet, Thailand, Burma, Laos, Cambodia, and so on, contfinued to to live and to 
cultivate with numerous briliant examples on therr paths of propagating and 
saving beings. The majority of these brilliant examples of masters 1n the past 
are very helpful for disciples in enlightenment and liberation in cultivation. 
However, many of them are respectable and worthy for us to follow. One of 
the most typically brilliant examples 1s that of Zen master Tetsugen regarding 
the matter of “Printing the Sutras or Helping People?” When his monastery 
needed publishing more sutras, Zen Master Tetsugen began travelling 
everywhere to call for donations and he obtained enough money for this 
purpose, but unfortunately at that time there was a severe famine which 
needed his help. EFor this reason, he took all the funds he had collected for 
printing sufras and spent them to save others from salvation. Then he began 
again his work of collecting money for printing sutras. Several years later, 
when he had collected just enough money for the priting agaim, 
unfortunately, the water in the Uji River suddenly rose too hiph that caused 
the flood 1n a broad area, and as a result, the people in the area had an 
epidemic which spread all over the country. Tetsugen again gave away all 
what he had collected to help his people. Tetsugen again sfarted collecting 
money for printing the sutras the third time. Eventually, after twenty years of 
collecting for the third time, his wish was fulfilled. The first sutras were 
prnted in Japan which still can be seen today ¡in the Obaku monasfory In 
Kyoto. Tetsugen đied of a fever he contracted while feeding the hungry during 
a famine in Osaka. The Japanese tell their children that Tetsugenmade three 
Sefs Of sutras, and that the first two 1nvisible sets surpasse even the last. In the 
history of Japanese Zen Sect, Zen master Baso's action 1n a trIp Of viewing 
flowers was also one of the most brilliant examples for us to follow. In 1694, 
he made hs last trip. A popular story mentions a prior trip that he had planned 
to make to view the flowers that were in bloom at a noted locale. Soon after 
he set out, Basho came upon a group of people talking about the daughter of a 
peasant family who was noted for the great devotion she demonstrated in the 
care she provided her aged parents. Basho made a detour to visit this young 
woman and was so impressed with her that he gave her the money he had 


3528 


saved for the flower viewing expedition. When he returned to Edo, his 
students asked about the flowers. Basho told them: “[ saw something more 
beautiful than flowers.” 

There are many books on Buddhism, so why adding on another set named 
"Briliant Examples of Masters In the Past"? Truly speaking, we, Buddhists of 
later generations, cannot disregard brilliant examples of masters in the past, 
including their lives, their acts and therr teachings for all of them are our 
precilous mental lugsage for our enlightenment and emancipation 1n 
cultivation and a lie full of peace, mindfulness and happiness. Precious 
đialogues from masters in the past are usually immediate expressions of the 
Zen realization of the ancient masters, realization that 1s not conceptually 
graspable, not understandable. The1r nature 1s sometimes reasonable, but a lot 
Of times paradoxical, 1.e., beyond concept. Besides, dialogues from masfers 1n 
the past also directly help the novice Zen students lessen his attachments. 
Therefore, people usually utilize some anecdote of a certain ancient masfter, 
or a đialogue between a master and monks, or a statement or question put 
forward by a teacher, all of which are used as the means for opening one's 
mind to the truth of Zen. In short, Zen đialogue means a Zen story, or a Zen 
situation, or a Zen problem, not for passing the time, but 1t helps to force the 
student to go beyond the eternally dualisic and dialetic pattern of ordinary 
thinking. Again and again 1t 1s emphasized that one cannot take hold of the 
true merely by abandoning the false, nor can one reach peace of mind or any 
final answer by argument or logIc. 

Through brilliant examples of lives, acts, and precious đialogues of Zen 
masters of the ancient times, we see that medifation should be applied to the 
daily affatrs of life, and 1s results obtained here and now, in this very lIfe. It 1s 
not separated from the daily activities. Ït 1s part and parcel of our life. For Zen 
masters, they are living a Zen life whenever they are wholly in the present 
without usual fears, hopes and distractions. They show us that with 
mindfulness we can find Zen ¡in all activities of our daily life. Zen cannot be 
found by uncovering an absolute truth hidden to outsiders, but by adopting an 
atitude to life that 1s disciphined. People seek enlightenment by striving; 
however, most of us forget that to become enlightened we must give up all 
striving. This 1s extremely difficult for all of us because In our daily life we 
always strive to achieve things. Throuegh brilliant examples of lives, acts, and 
precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that Zen 
practitioners depend on no words nor letters. It's a special transmission outside 
the scriptures, đirect pointing to the mind of man 1n order fo see I1nto one”s 
nature and to attain the Buddhahood. While other schools emphasized the 
need to believe in a power outside oneself to attain enlightenment, Zen 
teaches that Buddha-nature 1s within us all and can be awakened by our own 


3529 


efforts. Zen teaches us to know how to live with our preclous presence and 
forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays have gone and 
tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment 
with nothing special. Through brilliant examples of lives, acts, and precious 
đialogues of Zen masters of the ancient times, we see that with Zen 
practiioners everything 1s just ordinary; business as usual, but handling 
business with mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, 
relieve your bowels, take a shower, put on your clothes, eat your food and go 
to work, etc. Whenever you re tired, go and lie down; whenever you feel 
hungry, go and find something to eat; whenever you do not feel like to talk, 
don't talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let circumstances come 
and go by themselves, do not try to change them for you can”t anyway. Zen 
teaches us to cut off all discriminating thoughts and to understand that the truth 
of the universe 1s ultimately our own true self. All of us should meditate very 
deeply on this, for this thíng 1s what we call the “self?? When we understand 
what 1t 1s, we will have automatically returned to an Intuifive oneness with 
nature and will see that nature 1s us and we are nature, and that nature 1s the 
Buddha, who 1s preaching to us at every moment. We all hope that all of us 
wIll be able to hear what nature 1s say1ng fo us, so that we can return to the 
peaceful realm that we once separated. 

Truly speaking, not only Buddhists but the who world also are indebted to 
the Buddha for it 1s He, the Eirst Teacher, who first showed the Way to free 
human beings from the coils of lush, anger, stupidity, arrogance, doubtness, 
wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, and lying... To Him, religion 
was not a simple faith, but living with good examples and following a Noble 
Way of lie to gain enlightenment and liberation. For true Buddhists, the 
historic Sakyamumi Buddha was neither as a Supreme Detty nor as a SaVIOrT 
who rescues men by taking upon himself the burden of their sins. Rather, 
Buddhists verenate Him as a fully awakened, fully perfected human being 
who attained liberation of body and mind through his own human efforts and 
not by the grace of any supernatural being. According to Buddhism, we are all 
Buddhas from the very beginning. That means every one of us 1s potentially a 
Buddha; however, to become a Buddha, one must follow the arduous road to 
enlightenment. Various classifications of the stages of Buddhahood are to be 
found in the sutras. A Buddha In the highest stage 1s not only fully enlightened 
but a Perfect One, one who has become whole, complete 1n himself, that 1s, 
one in whom all spiritual and psychic faculties have come to perfection, to 
maturlty, to a stage of perfect harmony, and whose consciousness 
encompasses the Infimty of the universe. Such a one can no longer be 
1dentiied with the limitatons of his Individual personality, his 1ndividual 


3530 


character and existence; there 1s nothing by which he could be measured, 
there are no words to describe him. 

Thịs series of several little books tiled “Brilliant Examples of Masters In 
The Pasf” 1s not a detailed study of all brilliant examples of the Buddha's and 
later masters, but this author only briefly composed some bright, very bright 
examples; some of their typical examples that are worthy for us, later 
øenerations, to learn and to follow. The Journey leading to enlightenment and 
emancipaton demands continuous efforts with right understanding and 
practice. Presently even with so many books available on the Buddha and 
Buddhism, I venture to compose this serles of several little books titled 
“Brilliant Examples of Masters In The Past” in Vietnamese and English to 
spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, 
especially Buddhist beginners, hoping this litle contributon wil help 
Buddhists to understand more about the lives, acts and teachings from the 
Historical Buddha as well as from some typical masters in the past. Hoping 
that we all can follow examplary examples of the Buddha as masters 1n the 
past and create for ourselves our own standards In life and cultivation which 
are full of peace, mindfulness and happiness. 


Thiện Phúc 


3531 


Mục Lục Tập Sáu 
Table oƒ Contenf Volune Six 


Lời Đầu Sách— Preface 3523 
Mục Lục— Table oƒ Content 3531 
Phần Một: Việt Ngữ— Part One: Vietnamese Language 3549 
2.343. Tòa Chủ Dễnh Dàng! 3551 


2.344. Tọa Cửu Thành Lao 

2.345. Tọa Đoạn (Tiêu Trừ, Quét Sạch) 

2.346. Tọa Phá Thất Cá Bồ Đoàn 

2.347. Tọa Thiền 

2.348. Tọa Thiền-Nhiếp Tâm-Tụng Kinh 

2.349. Tóm Lấy Hư Không 

2.350.Tô Đông Pha, Bát Phong Suy Bất Động Của Ông Chẳng Hơn Gì Một Phát Địch Của Ta! 
35601 

2.351. Tô Đông Pha Và Một Bài Thơ Đạo 

2.352. Tổ Đăng (Đèn Tổ) 

2.353. Tổ Nguyên: Tứ Liệu Giản 

2.354. Tổ Sư Tam Ấn 

2.355. Tôi Có Thể Mang Áo Hay Thúc Ăn Cho Ông, Nhưng Tôi Không Thể Ăn Hay Mặc Dùm 

Ông Được! 

2.356. Tôi Cũng Không Biết Tôi Viết Gì! 

2.357. Tôi Đâu Có Điếc! 

2.358. Tôi Không Biết 

2.359. Tôi Nhấc Cô Gái Lên Tại Chỗ, Còn Ông Vẫn Còn Đang Cõng Cô Gái Đó! 

2.360. Tối Thượng Thừa Thiền 351 

2.361. Tội Tánh Bất Tại Nội Bất Tại Ngoại Bất Tại Trung 

2.362. Tôn Trọng Giá Trị Tuyệt Đối Của Vạn Hữu 

2.363. Tôn Tương Nói Về Sư Huynh Tam Thánh, Sư Huynh Đại Giác, và Tiên Sư Lâm Tế! 

2.364. Tôn Tương Phi Mã 

2.365. Tông Bổn Và Sư Phụ Thiên Y 

2.366. Tông Cảnh Lục 

2.367. Tông Môn Lão Tăng Ngang Dọc Tự Do! 

2.368. Tông Phong Diệu Siêu: Thị Tịch Kệ 

2.369. Tông Thừa Giáo Thừa 

2.370. Tổng Thể Trọn Vẹn 3577 

2.371. Trà Đạo 

2.372. Trà Lăng Úc: Đầu Cơ Kệ 

2.373. Trái Tùn Bốc Lửa Trong Khi Đôi Mắt Lạnh Như Tro Tàn 

2.374. Trảm Xà Nhân Duyên 

2.375. Trang Tông Đắc Bảo 

2.376. Tràng Tửu 

2.377. Trao Pháp Chẳng Trao Y 

2.378. Trăm Năm Lão Hán Ấy Luôn Luôn Cử Động! 

2.379. Trăm Trượng Đầu Sào Vẫn Đứng Yên! 

2.380. Trăng Lông Đáy Nước, Mấy Ông Tự Mình Vớt Lên 3563 

2.381. Trăng Soi Đáy Nước Chẳng Lưu Hình 

2.382. Trần Dép Rơm! 


2.363. 
2.384. 
2.365. 
2.366. 
2.367. 
2.3868. 
2.369. 
2.390. 


3532 


Trân Thánh Tông Và Thiền Định 

Trần Tháo Độc Nhãn 

Trần Trần Tam Muội 

Trâu Đá Rống Vang, Ngựa Gỗ Hí, và Người Đá Nhẩy Tưng 

Tre Này Dài Quá, Tre Kia Ngắn Quá! 

Trên Con Đường Trung Đạo, Ánh Lửa Đã Lóe Ra Từ Băng Giá! 

Trên Cục Thịt Đỏ Vách Đứng Tám Ngàn Bộ 

Trên Đỉnh Linh Thứu Một Mình Ca Diếp Hiểu; Tại Chúng Hoàng Mai Y Bát Chỉ Trao 


Một Huệ Năng! 3589 


2.391. 
2.392. 
2.393. 
2.394. 
2.395. 
2.396. 
2.397. 
2.398. 
2.399. 
2.400. 
2.401. 
2.402. 
2.403. 
2.404. 
2.405. 
2.400. 
2.407. 
2.408. 
2.409. 
2.410. 
2.411. 
2.412. 
2.413. 
2.414. 
2.415. 
2.41. 
2.417. 
2.418. 
2.419. 
2.420. 
2.421. 
2.422. 
2.423. 
2.424. 
2.425. 
2.420. 
2.427. 
2.428. 
2.429. 
2.430. 
2.431. 
2.432. 


Trên Núi Thanh Lương, Mùa Hè Thì Mát, Mà Mùa Đông Thì Băng Giá 
Trên Trời Trăng Sáng, Ngôi Yên Lặng Trong Phòng! 

Tri Chỉ Nhất Tự Chúng Diệu Chỉ Môn 

Tri Thúc Được Chuyển Thành Những Chứng Nghiệm Thuần Tịnh 

Tri Túc 

Trì Tự Bổn Tâm Kiến Tự Bổn Tánh 

Trí Bất Thị Đạo 

Trí Của Bậc Cổ Đức 

Trí Hoàng Hà Bắc, Huyền Sách, Và Lục Tổ Huệ Năng 

Trí Môn Bát Nhã Thể 3597 
Trí Môn Liên Hoa Hà Diệp 

Trí Nhân Ngu Nhân 

Trí Quang Tử Vì Đạo 

Trí Tuệ Là Kết Quả Của Tu Tập Giới Và Định 

Trí Tuệ Quán Chiếu 

Trí Tuệ Và Tu Tập 

Trích Trà 

Triển Khai Lưỡng Thủ 

Triết Lý Thiền Tông 

Triệt Ngộ hay Thánh Trí Tự Chứng 3605 
Triệu Biện: Đạt Ngộ Kệ 

Triệu Châu Bối Rốin 

Triệu Châu Cẩu Tử 

Triệu Châu Cứu Hỏa 

Triệu Châu Đại Thái 


Triệu Châu Khám Am Chủ 

Triệu Châu Khám Bà 

Triệu Châu Và Một Nửa Đại Tạng Kinh! 

Triệu Châu Phóng Hạ! 

Triệu Châu Tam Chuyển Ngữ 3611 
Triệu Châu Tẩy Bát (Triệu Châu Rửa Chén) 


Triệu Châu Tẩy Cước (Tòng Thẩm Rửa Chân) 

Triệu Châu Thạch Kiều 

Triệu Châu Tứ Môn (Bốn Cửa Của Triệu Châu) 

Triệu Châu: Vấn Quá 

Triệu Châu "Vô" 

Triệu Luận 

Trọn Mười Phương Thế Giới Là Tâm Ông! 

Trong Cây Sẵn Có Lửa 

Trong Cối Mộng 3020 
Trong Gạo Có Sâu! 

Trong Giảng Đường, Từ Lãnh Chúa Đến Tiện Dân Đều Như Nhau! 


3533 


2.433. Trong Hàng Ngàn Đồ Chúng, Chỉ Một Ngoại Lệ là Huệ Năng 

2.434. Trong Mấy Ông, Ai Chỉ Nhận Suông Núi Sông Làm Mắt Mình? 

2.435. Trong Nước Đọng, Nơi Cá Thiếu Sinh Khí, Khó Lòng Làm Cho Sóng Dậy Được! 

2.436. Trong Thành Niết Bàn 

2.437. Trong Tro Lạnh Có Một Hạt Đậu Nổ 

2.438. Trở Dậy Là Trở Dậy! 

2.439. Trở Về Linh Trung 

2.440. Trở Về Trí Tuệ Như Lai 3024 

2.441. Trở Về Với Sự Im Lặng 

2.442. Trời Đang Mưa, Về Tăng Đường Đối Lò Sưởi! 

2.443. Trời Trong Chẳng Chịu Đi, Đợi Đến Mưa UƯớt Đầu! 

2.444. Trời Xanh Ánh Dương Rực Sáng, Thường Hành Động Tự Tại 

2.445. Trời Xanh Cũng Phải Ăn Gậy! 

2.446. Trồng Thông 

2.447. Trú Tắc Kùn Ô Chiếu, Dạ Lai Ngọc Thố Minh 

2.448. Trù Phòng 

2.449. Trụ Am 

2.450. Trụ Núi 3029 

2.451. Trụ Tâm Quán Tịnh Là Bệnh Chứ Không Phải Thiên 

2.452. Trụ Trượng 

2.453. Trụ Trượng Hóa Long 

2.454. Trúc Bê 

2.455. Trúc Quyên 

2.456. Trục Nội Tâm Xoay Sang Một Thế Giới Khác, Sâu Rộng Hơn 

2.457. Trung Đạo 

2.458. Trung Phong Minh Bổn Thập Giáo Chỉ 

2.459. Trùng Trùng Duyên Khởi 

2.460. Truyền Dạy Bằng Thiên Kể Chuyện 3040 

2.461. Truyền Giữ Pháp Nào? 

2.462. Truyền Hương Nhỉ Tôn Phật (Giữ Gìn Phật Bằng Cách Truyền Hương) 

2.463. Truyền Tâm Pháp Yếu 

2.4604. Trừ Danh 

2.465. Trữ Tư Đình Cơ 

2.460. Trực Giác 

2.467. Trực Hiển Tâm Tính Tông 

2.466. Trực Ngộ 

2.469. Trực Tâm 

2.470. Trước Đây Lão Tăng Nghĩ Chúng Ta Là Bạn Đồng Tu, Nhưng Kỳ Thật Không Phải Vậy! 
3047 

2.471. Trước Khi Đến Tào Khê Tôi Không Thiếu Bất Cứ Thứ Gì! 

2.472. Trước Khi Rêu Xanh Phật Pháp Là Gì? 

2.473. Trước Khi Vạn Sự Khởi Lên! ` 

2.474. Trược Vụ Tiềm Dung Phật Nhật Huy (Ẩn Hiện Sương Mù Nắng Phật Lên) 

2.475. Trương Chuyết Giác Ngộ Kệ 

2.476. Trương Đậu Hủ, Lý Đậu Hủ 

2.477. Trương Tam Lý Tứ Ma Thạch 

2.478. Trương Tam Uống, Lý Tứ Say 

2.479. Trường Dưới Dự Thính, Trường Trên Gần Gũi 

2.480. Trường Khánh: Chánh Ngộ Kệ 3652 

2.481. Trường Sa Cảnh Sâm Và Sư Phụ Nam Tuyên 

2.482. Trường Sinh Hỗn Độn 


2.463. 
2.464. 
2.465. 
2.466. 
2.467. 
2.468. 
2.469. 
2.490. 
2.491. 
2.492. 
2.493. 
2.494. 
2.495. 
2.490. 
2.497. 
2.498. 
2.499, 
2.500. 
2.501. 
2.502. 
2.503. 
2.504. 
2.505. 
2.506. 
2.507. 
2.508. 
2.509. 
2.510. 
2.511. 
2.512. 
2.513. 
2.514. 
2.515. 
2.516. 
2.517. 
2.518. 
2.519. 
2.520. 
2.521. 
2.522. 
2.523. 
2.524. 
2.525. 
2.526. 
2.527. 
2.528. 
2.529. 
2.530. 
2.531. 
2.532. 
2.533. 


3534 


Trưởng Dưỡng Thánh Thai 
Tu Di 

Tu Di Sơn Treo Đại Hùng 
Tu Hạnh Bất Động 

Tu Tâm 

Tu Tập 


Tu Tập Thiên Thai, Chân Ngôn Và Trở Thành Sơ Tổ Lâm Tế Tông Nhật Bản 


Tu Tập Thiền Tọa 

Tu Tập Tự Thân 

Tú Tài Tạo Luận 

Tú Thượng Tọa Và Trường Sa Cảnh Sâm 

Tuệ Giác Xua Tan Ảo Giác 

Túng Nhiên Ngộ Khứ, Cánh Tham Tam Thập Niên Thủy Đắc 


Tùng Nguyên: Thượng Đường 

Tùng Vân Và Sự Chết 

Tùng Ý! Lâm! 

Tủng Nhân Thính Cầm Hưởng, Manh Giả Vọng Thiềm Thừ! 
Tụng Cổ 

Tụng Kinh Cầu Siêu Và Hồi Hướng Công Đức 


Tụng Niệm Không Ngừng Nghỉ Mà Ngữ Nghĩa Âm Thanh Không Quan Hệ 
Tuy Biết Thanh Tịnh, Nhưng Phải Luôn Không Được Quên! 
Tuy Chiếc Mũ Nhỏ, Nhưng Đại Thiên Thế Giới Đều ỞT rong Ấy! 
Tùy Phần 

Tày Thời Qua Là Tốt! 

Tuyển Phật Trường 

Tuyết Phong Đào Mễ Thoại 

Tuyết Phong và Nham Đầu 

Tuyết Phong Túc Lạp 

Tuyết Phong: Vô Diện Nhân 

Tuyết Rơi Nặng Không Thể Đè Bẹp Cây Tùng, Gió Thổi Há Lại Dời Trăng! 
Tuyệt Đối Tịnh 

Tư Lương Phân Biện (Sự Khái Niệm Hóa) 

Tư Niệm Buông Lung 

Tư Tưởng Sau Đùa Tư Tưởng Trước 

Tư Tưởng Xấu Xa 

Tứ Cảnh 

Tứ Cú 

Tứ Dẫn Ngộ Pháp 

Tứ Dụng 

Tứ Đại Đái Lai Do Khoáng Kiếp 

Tứ Đằng Điều 

Tứ Gia Hạnh 

Tứ Hát 

Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

Tứ Kiến 

Tứ Liệu Giản 

Tứ Môn Tri Kiến Phật 

Tứ Tá 

Tứ Tàng Phong 

Tứ Tân Chủ Thoại 

Tứ Thặng 


36ø0 


3667 


3072 


3678 


3686 


2.534. 
2.535. 
2.536. 
2.537. 
2.538. 
2.539. 
2.3540. 
2.541. 
2.542. 
2.544. 
2.544. 
2.545. 
2.546. 
2.547. 
2.548. 
2.549. 
2.550. 
2.551. 
2.552. 
2.553. 
2.554. 
2.555. 
2.556. 
2.557. 
2.558. 
2.559. 
2.560. 
2.561. 


3535 


Tứ Trí 

Tứ Trọng Ân 

Tứ Xà Đông Khiếp Bổn Lai Không 

Từ Bi Thương Xót Những Mảnh Đời Cơ Cực Neo Đơn! 

Từ Cây Bách Trong Sân Của Triệu Châu Đến Sự Tôn Tại Của Tào Động 

Từ Khi Trụ Trì Đến Nay, Lão Tăng Chưa Từng Làm Mù Mắt Ai! 

Từ Mê Mờ Đến Đại Nghỉ Dẫn Đến Giác Ngộ Chân Tánh 3692 
Từ Minh Đạt Ngộ 

Từ Minh Và Tiếng Hổ Gầm 

Từ Minh: Trúng Phong! 

Từ Vân Qua Bức Thư Pháp "Bất Muội" 

Tử Tâm 

Tử Thốt Mẫu Trác 

Tự Gia Bảo 

Tự Hải Chỉ Thâm, Như Sơn Chỉ Cố 

Tự Hỏa Thiêu! 

Tự Lực 3699 
Tự Lực Tha Lực 

Tự Mang Gánh Nặng Của Chính Mình 

Tự Mình Dôn Hết Nỗ Lực Vào Đại Sự! 

Tự Ngã 

Tự Ngã Mê Lâm 

Tự Tánh Căn Bản Chính Là Phật 

Tự Tánh Chân Phật 

Tự Tánh Hiển Nhiên Minh 

Tự Tánh Mê, Tức Chúng Sanh; Tự Tánh Giác, Tức Phật 

Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương 3706 
Tự Tánh Thanh Tịnh, Không Sanh Diệt, Tự Đầy Đủ, Không Dao Động, Hay Sanh Muôn 


Pháp 


2.562. 
2.563. 
2.564. 
2.565. 
2.566. 
2.567. 
2.568. 
2.569. 
2.570. 
2.571. 
2.572. 
2.573. 
2.574. 
2.575. 
2.576. 
2.577. 
2.578. 
2.579. 
2.580. 
2.581. 
2.582. 
2.583. 


Tự Tánh Tự Như 

Tự Tâm Chúng Sanh Thấy Tự Tâm Phật Tánh 

Tự Tâm Quy Y Tự Tánh 

Tự Thân Tâm Trải Nghiệm & Tự Điều Chỉnh Trong Dòng Chảy Cuộc Đời 

Tự Thấy Mình Trong Vạn Hữu 

Tự Thọ Dụng Tam Muội 

Tức Phật Tức Tâm, Thời Thời Như Vậy 

Tức Tâm Phi Tâm 

Tức Tâm Tức Phật 3713 
Từng Bước Đi Trong Hông Trần, Một Thân Không Bóng Mà Tỏa Khắp! 

Tương Bạn (Bồi Tiếp, Giúp Đỡ Cơm Cháo) 

Tương Thóa Nhiêu Nhĩ Bát Thủy 

Tướng Danh Ngũ Pháp 

Tướng Quân 

Tưởng Ông Theo Chân Đạo, Nào Ngờ Ông Chỉ Là Một Kẻ Lý Luận Biện Chứng! 
Tưởng Vô Tưởng 

Tượng Phật Mũi Đen 

Tỳ Bà Thi Như Lai Kệ Tụng 

U Cốc 3720 
DUngo Kiyô: Thị Tịch Kệ 

Uống Trà Xong Rồi Đi! 

Ung Vô Sở Trụ Nhỉ Sanh Kỳ Tâm 


2.584. 
2.585. 
2.566. 
2.587. 
2.588. 
2.589. 
2.590. 
2.591. 
2.592. 
2.593. 
2.594. 
2.595. 
2.596. 
2.597. 
2.598. 
2.599. 
2.600. 
2.601. 
2.602. 
2.603. 
2.604. 
2.605. 
2.606. 
2.607. 
2.608. 
2.609. 
2.610. 
2.611. 
2.612. 
2.613. 
2.614. 
2.615. 
2.616. 
2.617. 
2.618. 
2.619. 
2.620. 
2.621. 
2.622. 
2.623. 
2.624. 
2.625. 
2.626. 
2.627. 
2.628. 
2.629. 
2.630. 
2.631. 
2.632. 
2.633. 
2.634. 


3536 


Ứng Duyên Nhật Dụng Xứ 

Uớc Gì Ta Có Thể Tặng Cho Anh Ta Vân Trăng Lộng Lẫy Kia! 
Ương Quật Sản Nan 

Vạn Hạnh: Vô Thường Kệ 

Vạn Hữu Bản Lai Không 

Vạn Hữu Tam Tự Tánh 

Vạn Hữu Tương Quan 

Vạn Pháp Duy Tâm Tạo 

Vạn Pháp Đều Là Bóng Dáng Của Tâm 

Vạn Pháp Nhất Tâm 

Vạn Pháp Như Ảo Hiện 

Vạn Pháp Như Huyễn 

Vạn Pháp Qui Nhất; Nhất Qui Hà Xứ? 

Vạn Pháp Vô Thường Vô Ngã, Nói Dễ Hiểu Khó 
Vàng Ròng Thọt Vào Não! 

Vãng Sanh Tịnh Độ 

Vào Lúc Này Thầy Muốn Tôi Có Tư Tưởng Gì? 
Văn Chuẩn Lặc Đàm Và Chân Tịnh 

Văn Thà Khởi Kiến 

Văn Thù Lai Tham 

Văn Tự Chẳng Bao Giờ Đông Nhất Với Ý Nghĩa 
Văn Viễn và Sư Phụ Triệu Châu 

Văn Yến Tử Thanh 

Vân Cư Và Cao Tăng Truyện 

Vân Môn Báo Ân Phật! 

Vân Môn: Cổ Phật Dữ Chánh Tru 

Vân Môn Cước Bả (Vân Môn Bị Dập Chân) 
Vân Môn Hồ Bỉnh 

Vân Môn Lộ Tự 

Vân Môn và Mục Châu 

Vân Môn Nhận Tông Ấn Từ Tuyết Phong 

Vân Môn Nhất Khúc 

Vân Môn Nội Châu 

Vân Môn Quang Minh 

Vân Môn Thỉ Quyết 

Vân Môn Thiền Ngữ 

Vân Môn Thoại Đọa 

Vân Môn Tô Lư (Tố Rô) 

Vân Môn Tông Bát Yếu 

Vân Nham Đàm Thạnh và Dược Sơn 

Vân Tại Thanh Thiên, Thủy Tại Bình 

Vấn Đề Của Ông Là Ông Cố Tìm Kiếm Cái Gì Đó Từ Bên Ngoài! 
Vấn Đoan 

Vấn Nhị Bách Úc Và Đức Phật 

Vấn Nhị Bách Úc: Tu Hành Chỉ Như Đánh Đàn 
Vấn Vương Lão Sư Tác Thập Ma (Hỏi thầy Vương Đang Làm Gì) 
Vẫn Chưa Biết Điểm Tối Hậu! 

Vẫn Làm Được Một Bài Hài Cú Lúc Lâm Chung 
Vật Tế Thần 

Vẽ Chân Dung Bàn Sơn 

Về Ngôi Nhà Thật! 


3726 


3735 


374I 


3748 


3755 


2.635. 
2.636. 
2.637. 
2.638. 
2.639. 
2.640. 
2.641. 
2.642. 
2.643. 
2.644. 
2.645. 
2.646. 
2.647. 
2.648. 
2.649. 
2.650. 
2.651. 
2.652. 
2.653. 
2.654. 
2.655. 
2.656. 
2.657. 
2.658. 
2.659. 
2.660. 
2.661. 
2.662. 
2.663. 
2.664. 
2.665. 
2.666. 
2.667. 
2.668. 
2.669. 
2.670. 
2.671. 
2.672. 
2.673. 
2.674. 
2.675. 
2.676. 
2.678. 
2.679. 
2.680. 
2.681. 
2.682. 
2.683. 
2.684. 
2.685. 
2.666. 


3537 


Vị Tế Lưu Chú 

Vì Ông Mà Chỉ Gánh Phân Nửa Thôi! 
Vì Phật Pháp Đến! 

Vì Ta Ở Đây! Vì Mặt Trời Ở Đấy! 

Vị Tại 

Vị Tăng Vô Tâm! 

Viên Chiếu: Thị Tịch Kệ 

Viên Chứng Khuyên Vua Thái Tông 
Viên Dung Ba Cõi 

Viên Mãn Báo Thân Phật 

Viên Ngọc Quí Trên Con Đường Lầy Lội! 
Viên Ngộ Và Bài Thơ Hương Ngỗng 
Viên Ngộ Và Ngũ Tổ Pháp Diễn 

Viên Thông: Hành Trạng Và Sự Nghiệp 
Viên Thông Và Vua Lý Thần Tông 
Viếng Mộ Thầy! 


Vinh Tây Và Những Cây Trà Đầu Tiên Ở Nhật Bản 
Vĩnh Thịnh Tôn Hưng Và Lão Sư Thụy Nham Tông Thạc 


Vỏ Này Được Mượn Từ Trời Đất! 

Võ Đế Không Biết Tổ! 

Vong Ngã 

Vòng Tròn Của Tiểu Sư! 

Vòng Tròn Trống Rỗng! 

Vọng Niệm Đáng Sợ Hơn Loài Rắn Độc 
Vô Chấp Giải Thoát 

Vô Công Đức Thoại 

Vô Công Dụng Hạnh 


Vô Hoạt Lực Tỏa Tử (ổ Khóa Không Có Lò Xo) 


Vô Khổng Địch 

Vô Khổng Thiết Chùy 

Vô Lượng Tứ Đế 

Vô Lưu Tích 

Vô Minh Và Đau Khổ Trong Lục Đạo 
Vô Môn Huệ Khai Và Công Án “Vô ” 
Vô Môn Quan 

Vô Ngã Vô Nhân 

Vô Ngôn 

Vô Ngôn Thông Và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
Vô Nhất Vật 

Vô Niệm 

Vô Niệm Và Vô Tâm 

Vô Phùng Tháp 

Vô Sở Trụ (Không Trụ Vào Đâu) 

Vô Sở Tùng Lai Diệc Vô Sở Khứ! 

Vô Tâm 

Vô Tâm Dụng, Vô Đạo Tu 

Vô Tâm Hữu Tâm 

Vô Tận Đăng 

Vô Tế Đại Sư 

Vô Thốn Thảo (Không Một Tấc Cỏ) 
Vô Thủy Vô Chung 


3759 


3766 


3771 


3761 


3790 


2.687. 
2.688. 
2.689. 
2.690. 
2.691. 
2.692. 
2.693. 
2.694. 
2.695. 
2.696. 
2.697. 
2.698. 
2.699. 
2.700. 
2.701. 
2.702. 
2.703. 
2.704. 
2.705. 
2.700. 
2.707. 
2.708. 
2.709. 
2.710. 
2.711. 
2.7). 
2.7. 
2.714. 
2.715. 
2.710. 


3538 


Vô Thức Cập Ý Thức Vi Tâm Thức Bổn 

Vô Thường 

Vô Thường, Dòng Chảy Bất Tận 

Vô Thượng Bồ Đề Phải Được Biết Ngay Lúc Đang Nói Này Đây! 
Vô Tịnh Vô Vô Tịnh 

Vô Tranh Đạo 

Vô Trì Tâm 

Vô Trụ Và Thiền Phái Bảo Đường 

Vô Trước Kiến Văn Thù 

Vô Tự (Chữ Vô) 

Vô Tự Chỉ Tụng 

Vô Tướng Kệ 

Vô Tướng Sám Hối 

Vô Tướng Tam Quy Y Giới 

Vô Ức-Vô Niệm-Mạc Vong 

Vô Ức Là Giới, Vô Niệm Là Định và Mạc Vong Là Huệ! 

Vô Vi Cư Khoáng Dã, Tiêu Diêu Tự Tại Nhân! 

Vô Vị Chân Nhân 

Vỗ Gối 

Vũ Trụ Dài Ba Tấc 

Vũ Trụ Vô Thường Và Tương Tùy 

Vui Sống Sống Vui! 

Vừa Giảng Dạy Chân Lý Vừa Đem Lại An Sinh Xã Hội Cho Dân Chúng 
Vương Thường Thị Trịch Hạ Bút (Thường Thị Trịch Bút: Ném Bút) 
Vướng Kẹt Cô Tịch Và Chán Ghét Động Cảnh 

Vượt Lên và Đi Ra Ngoài Cái Tỉnh Ngộ Từ Mộng Thì Còn Lại Cái Œì? 
Vượt Ngoài Có Không, Thông Cả Đốn Tiệm 

Vượt Qua Khỏi Cửa! 

Vượt Thoát Cái Vòng Sinh Tử Đó Thì Có Lợi Ích Gì? 

Vứt Hết Đi! 


2.717. Xa Nặc: Ăn Năn Và Đắc Quả 

2.718. Xà Nhập Trúc Đông 

2.719. Xả Ly Thân Tâm 

2.720. Xả Nghiệp Lực Mà Chấp Đạo Lực Là Chỉ Uổng Phí Thời Gian 
2.721. Xác Minh Chân Lý 

2.722. Xảo Còn Không Có Huống Là Vụn? 

2.723. Xích Nhục Đoàn 

2.724. Xuân Đến Cây Cối Trổ Hoa 

2.725. Xuân Khai Ni Thiền Sư: Một Đời Bất Hạnh! 
2.726. Xuất Gia 

2.727. Xuất Tỉnh 

2.728. Xúc Bội Quan 

2.729. Xúc Tỷ Dương 

2.730. Xử Dụng Công Án 


2.731. 
2.732. 
2.733. 
2.734. 
2.735. 
2.736. 
2.737. 


Y Bát Hay Pháp? 
Y Châu 


Y Nhiên Chỉ Tại Cựu Khòa Quật Lý (Vẫn Còn Ở Trong Hang Ổ Như Trước Đây) 


Y Trung Thiền Vị 

Ý Và Câu! 

Ý Chỉ Đạt Ma Tây Lai? 
Ý Chỉ Hoàng Mai 


3797 


3807 


3813 


3920 


3927 


3539 


2.738. Ý Kiến Thế Tục-Ý Kiến Tôn Giáo 

2.739. Ý Lộ Bất Đáo (Nơi Ý Thức Không Thể Đến Được) 

2.740. Ý Nghĩa Và Ngôn Ngữ 3835 
2.741. Ý Thức Hiện Tiền Kính 

2.742. Ý Thức Không Bao Giờ Ngừng Chảy! 

2.743. Ý Tổ Đông Du 

2.744. Ý Tổ Từ Tây Sang Đến Từ Nơi Chót Lưỡi Của Ông Đó! 

2.745. Ý Tổ Và Ý Kinh Đông Dị? 

2.746. Yêu Dân Như Yêu Con 

2.747. Yếu Chỉ Khác Biệt Giữa Giáo Pháp Của Thần Tú Và Huệ Năng 
2.748. Yếu Chỉ Phật Pháp 


2.749. Yếu Tri Đoạn Đích Ý, Bắc Đẩu Diện Nam khan; Đói Thì Ăn Mậệt Thì Ngủ 3842 
Part Two: English Language— Phần Hai: Anh Ngữ 3645 
2.343. A Great College Proƒfessor! 3847 


2.344. Siting for a Long Tùne Becomes Toilsome 

2.345. To Eradicate, to Clean up Cornplefely 

2.346. Wore Qut Seven Meditation Cushions 

2.347. Siting Meditation 

2.3468. To Sit in Meditafion-Great Collecting oƒ the Mind-To Chant the Sufras 

2.349. Take Hold oƒ Empty Space 

2.350.Su-Tung-Po,Eight Winds Can Hardiy Move You an Inch Is No Better Than My Fart! 3858 

2.351. Su Tung P'o and a Religious Poem 

2.352. Patriarchs' Lamp 

2.353. Tsu-Yuan 's Four Distincfions 

2.354. The Patriarchal Masters' Mind Seal 

2.355. I Can Bring Drinks and Food to You, But I Cannot Eat For You! 

2.350. I Can 't Read My Own Handwriting! 

2.357. IAm Not Deaƒ1! 

2.358. I Don '? Know 

2.359. I Lựted the Girl There, But You Are Still Carrying Her! 

2.360. Zen oƒ the Highest Vehicle 3869 

2.361. The Nature oƒ Sỉn Is Neither Within nor Without, Norin — Befween 

2.362. Respect for the Absolute Value oƒ All Things 

2.363. Ts'un-Chiang Talked About Elder Brother San-sheng, Elder Brother Da-jue, and Late 
Teacher Lin-chỉ! 

2.364. 1s "un-Chiang 's Galloping a Horse 

2.365. Tsung Pen and His Master T'ien-I 

2.360. Tsung-Ching-Lu 

2.367. In My School There Is Absolite Freedom! 

2.368. Shuho's Death Poem 

2.369. The Essential Vehicle and The Teaching Vehicle 

2.370. A WWhole, Complete, and Perƒfect Totality 3976 

2.371. Tea Way 

2.372. Ling-Yu: Enlightenment Verse 

2.373. My Heart Burns Like Fire But My Eyes Are As ColdAs — Dead Ashes 

2.374. Cutting a Snake With a Spade 

2.375. Emperor Trang Zhuang-Ts 'ung Obfained a Precious Pearl 

2.370. Gobblers oƒ Dregs 

2.377. Transmitting the Dharma, Not the Robe 


3540 


2.376. One Hundred Years, This Same Old Fellow Moved On Forever! 

2.379. Atop a Hundred-foot Pole An Unmoving Person! 

2.380. The Moon is Reflected in Water, You Yourselƒ Pick It Úp 3984 

2.381. The Moon Reflected Deep in the Pool But the Water Shows No Trace oƒ Its Penetration 

2.382. Straw-Sandal Ch'en! 

2.383. Tran Thanh Tong and Meditation 

2.384. Ch'en Ts'ao's Just One Eye 

2.385. Every Atom Samadhi 

2.386. Stone Buffalo Bellowed, Wooden Horse Neighed, and A Stone Man Capered 

2.387. What a Long Bamboo Thịs! and What a Short One That! 

2.388. On the Middle Way, The Very Ilce Shoofs Flame! 

2.389. On Top oƒa Luunp oƒ Red Flesh, a Sheer Precipice oƒ Eight Thousand Fcet 

2.390. Only Mahakasyapa Who Understood at the Vulture Peak; At Huangmei, the Bowl and 
Robe Were Only Given to Huineng! 3691 

2.391. On the Ching-Liang Mountain, Cool in Sumumner and Icy and Frosen in Winter 

2.392. The Bright Moon in the Sky, Sitfing Silently in the Room! 

2.393. The One Word Knowledge Is the Gateway to All Mysteries 

2.394. Intellect Is Transƒformed Into Pure Experience 

2.395. Confentinent With Few Desires 

2.390. Recognize Your Qwn Original Mind, See Your Qwn Original Nature 

2.397. Wisdom Is Not the Way 

2.398. Ancient Masters” Saying 

2.399. Chih-Huang He-Pei, Hsuan-T'se, and the Sixth Patriarch Hui-Neng 

2.400. Chih Men s Body oƒ Wisdom 3899 

2.401. Chih Men s Lotus Flower, Lotus Leaves 

2.402. Wise Men and the Foolish 

2.403. Jnanaprabha: A Martyr 

2.404. Wisdom Is the Result From Cultivating in Precepfs and Concenfrafion 

2.405. Confernplate and llluminate with the Wisdom 

2.4060. Wisdom and Cultivation 

2.407. Picks Tea 

2.408. The Development oƒ Two Hands 

2.409. Philosophical Zen 

2.410. Absohely Complete Enlightenment or Noble Wisdom Realizes Ifs Qwn Inner Nature 3908 

2.411. Chao Pien s Verse 0ƒ Enhightenment 

2.412. Chao-Chou Can 't Explain 

2.413. Chao-Chou's Dog 

2.414. Chao-Chou's Fire! Fire! 

2.415. Chao Chou's Big Turnips 

2.416. Chao-Chou and the Hermifs 

2.417. Chao-Chou Investigates the Old Woman 

2.418. Chao Chou and Ha†ƒ oƒ the Tripitaka! 

2.419. Chao-Chou "'Drop I£'"! 

2.420. Chao Chou's Three Turning Words 3915 

2.421. Wash Your Bowl 

2.422. I Am Washing My Feet 

2.423. The Stone Bridge oƒ Chao Chou 

2.424. Chao-Chou's Four Gafes 

2.425. Questtons From Chao-Chou 

2.426. Chao-chou s '""Wu"" 

2.427. Treafise on Madhyamika Teaching 


3541 


2.428. AlI Worlds in the Ten Directions Are Your Mind! 

2.429. Fire Exists in the Wood 

2.430. In Dreamland 3925 
2.431. There”s an Insect in the Rice! 

2.432. In the Lecture Room, Baron and Lower Classes Are the Same! 

2.433. Among Thousands oƒ Disciples, the Only Exception is Huineng 

2.434. Among You, Who Just Let the Mountains and Rivers Be Your Eye? 

2.435. In Stagnant Water, Where the Fish Are Lethargic, It's Hard to Whip up Waves! 
2.436. In the Niyvana City 

2.437. In the Cold Ashes, a Grain oƒ Pea is Decrepifating 

2.438. Arise Is Arise! 

2.439. Return to Ling Chung 

2.440. To Return to the Tathagatfa's Wisdom 3929 
2.441. Returning to Silence 

2.442. It's Raining, Going Back to the Monks' Hall and Building a Fie in the Stove! 
2.443. Iƒ the Weather Is Clear You Can 't Go, Waif Until the Rain Soaks Your Head! 

2.444. The Azure Heaven and the Bright Sun, Constantly Free Acfivifies 

2.445. The Clear Sky Also Gefs the Sfaƒƒ? 

2.446. Planting Pine Trees 

2.447. By Day the Sun Shines, By Night the Moon Is Bright 

2.446. Kitchen in a Zen Mionastery 

2.449. Living ín a Hermitage 

2.450. Abiding in Mounfains 3935 
2.451. To Dwell With the Mind Contemplating Stllness Is Sickness, Not Dhyana 

2.452. StaƒƑ 

2.453. Stafƒ Changes info a Dragon 

2.454. Short Bamboo StaƒƑ 

2.455. Deliver a Blow 

2.450. The Mental Hinge Turns to Another World, Wider & Deeper 

2.457. Middle Path 

2.458. Chung-Feng Ming-Pen s Ten Instrucfions 

2.459. Interbeing Endlessly Interwoven 

2.460. Imparting Zen by Using Storytelling 3947 
2.461. What Teaching Do You Oƒfƒfer? 

2.462. Preserve the Buddha by Transmtting the Incense 

2.463. Treatfise on the Essential Transmission 0ƒ Mental Dharma 

2.4604. Elimination oƒ Vainglory 

2.465. Stop Lingering Thoughís and Holding Back Potemtial 

2.460. Imunediate Perception 

2.467. To Reveal the Mind-Nature Directly 

2.468. Direct Acquisiion oƒ Enlighternuient 

2.469. Direct Simpliciy or Sincere Mind 

2.470. Bdfore I Thought We Were Fellow Practiioners, But Actually We re Not! 3953 
2.471. I Didn † Lack Anything Before I Went to Tsao Chỉ! 

2.472. What Buddhism Is There Prior to The Greenness 0ƒ Moss? 

2.473. Bdfore the Ten Thousand Things Come Forth! 

2.474. Look at the Illuminating Buddha-sun, As the Murky Fog Rises and Dissipates Iíself! 
2.475. Zhang-Juo's Enlighterunnent Verse 

2.470. Bean Curd Chang and Bean Curd L¡ 

2.477. Chang-San Li-Szu's Grinding síone 

2.478. When Chang San Drinks, Li-Tsu Gefs Drunk 


3542 


2.479. The Basic School Hearers, the Higher School Neighbors 

2.480. Chang-Qing s Verse 0ƒ Genuine Enlighterunent 3959 

2.481. Chang Sha Chỉng-Ts 'ên and His Master Nan-Chuan 

2.492. Chang-Sheng s Chaos 

2.483. Maturing oƒ the Sacred Womb 

2.484. Mount Sumeru 

2.485. Mount Suumeru Suspended in the Big Dipper 

2.480. Cultivation oƒ the Non-Movement 

2.487. To Cultivafe the Mind 

2.488. To Practice the Dharma 

2.489. Practiced With T'ien Tai, Shingon and Became the Founder ogƒ Japanese Lin Chỉ Sect 

2.490. Practice Zen 3906 

2.491. Self Culftivation 

2.492. A Scholar WWrites a Treafise 

2.493. Venerable Hsiu and Chang-Sha Ching-Ts 'ên 

2.494. Insight WIH Dispel Illusions 

2.495. Even Though Chao-Chou Became Enlightened, He Should Still Work for Another Thiríy 
Years to Graduafe 

2.490. Ch'ung-Yuan Takes the High Seat 

2.497. Shoun and the Matter oƒ Death 

2.498. Ts'ung Y! My Wrongs! 

2.499. A Deaƒ Man Listens to the Sound oƒ the Musical Instrument, a Blnd Man Looks p at the 
Moon! 

2.500. Reciting Verses 3973 

2.501. Recitation oƒ Sutras to Pray For Dead People and Dedication oƒ Merit 

2.502. Without Intention or Sound ïlt Is Endlessly Recied 

2.503. Once You Have Known Purity, Nothing Can Be Forgotften! 

2.504. Although the Hat Is Small, the Entire Universe Can Fit Inside It! 

2.505. Replying as Expected 

2.506. .jJust Do What Is Appropriate to the Moment! 

2.507. A Testing-To-Become-Buddha Center 

2.508. Hsueh-Feng s Straining the Rice 

2.509. Hsueh-Fêng and Yen-T'ou 

2.510. Hsueh-Feng s Grain oƒ Rice 3980 

2.511. Hsueh-Feng s No-Faced Man 

2.512. The Heavy Snow Can 't Crush the Pine, the Blowing Wind Moves Not the Moon! 

2.513. Absolitely Pure 

2.514. Conceptualization 

2.515. Wandering Thoughfs 

2.516. Thought After Thought Changes and Moves 0n 

2.517. Evil Thoughís 

2.518. Four Realns 

2.519. Four Sentences 0ƒ Testing Disciples 

2.520. Four Ways Leading to Enlighternu„ment 3966 

2.521. Four Functions 

2.522. To Carry Along the Four Elements for Inuneasurable Kalpas 

2.523. Whipping Chỉng Tung Four Whips 

2.524. The Four Disciphnary Processes 

2.525. Four Kinds oƒ Lin-Chỉ”s Cry 

2.520. Four All-Encompassing Vows 

2.527. Four Ways 0ƒ Seeing 


3543 


2.528. Four Distincfions 

2.529. Four Divisions 0ƒ the Enhightened Knowledge 

2.530. Four ses 3996 

2.531. Four Standards Based on Phenomena and Noumena 

2.532. The Four Gust-Host Relationships 

2.533. Four Vehicles 

2.534. Four Wisdorns 

2.535. Four Great Debfs 

2.536. The Four Snakes Residing in Your Luggage Are Originally Empty 

2.537. Kimdness and Compassion For the WWretched and Desolate People! 

2.538. From Chao Chow's Cypress Tree in the Courtyard to the Survival oƒ Ts'qo Tung 

2.539. Since I Became Abbot, I ve Never Blinded a Monk's Eye! 

2.540. From Delusion to Great Doubt That Is Leading to Enlightenmentf oƒ True Nature 4003 

2.541. Txu-Ming Attains Enlightenment 

2.542. Txu-Ming and the Tiger Roar 

2.543. To Feel a Paralizing Wind! 

2.544. Jtun Sonja Through the Calligrapher ""Not Deluded"" 

2.545. Dead Mind (Tsu-hsin) 

2.540. The Chick Pecks [from Within, the Hen from Without (The Chicks Peck from Inside oƒ the 
Egg, and the Hen Chick from Oufside) 

2.547. A Treasure at Home 

2.548. It Is As Deep As an Ocean, and As Stable As a Mountain 

2.549. To Immolate Hùnselƒ! 

2.550. Selƒ-Power 4011 

2.551. Self-Powers and Other-Powers 

2.552. Carry Qur Qwn Stuƒƒ 

2.553. Dedicate Yourselves to the Great Matter! 

2.554. The Self 

2.555. Ego Delusion 

2.550. The Selƒ-Nature Is Fundamnerntally Buddha 

2.557. The True-Suchness Se[ƒ-Nature is the True Buddha 

2.558. Self-Nature is Clear and Obvious 

2.559. Confused, the Selƒ-Nature Is a Living Being; Enlightened, It Is a Buddha 


2.560. The Five-Fold Dharma-Body Refuge oƒ the Selƒf-Nature 4019 
2.561. The Selƒ-Nature, Pure, Neither Produced Nor Destroyed, Completed in Iíselƒ, Can Produce 
AII Dharmas 


2.562. Self-Nature Is Iíselƒ ''Thus " 

2.563. The Living Beings Within Your Mind and How to See the Buddha-Nature There 

2.504. Own Mind Takes Refuge With the Selƒ-Nature 

2.565. Experience Ourselwes with Qur Own Body and Mind & Adjust Qurselyes and Flowing 
Forward in a Stream 0ƒ LỰc 

2.560. To See Oneselƒf in All Things 

2.567. Self-Fulfilling Samadhi 

2.568. Mind Is Buddha and Buddha Is Mind Throughout the Từne 

2.569. This Very Mind, Not Thís Very Mind 

2.570. One's Qwn Mind is Buddha 4027 

2.571. Step By Step Walking on Red Dust, a Shadowless, Pervasive Body! 

2.572. A Simgle Compamion at One s Side 

2.573. Supply More Water for Two People to Continue Their Discussion 

2.574. Five Categories 0ƒ Forims 

2.575. The Mannecr 0ƒ Conmnanding Generals 


3544 


2.570. I Thought That You Might ve Followed the True Way, But You re OnÌy a Dialectician! 
2.577. Think oƒ Not Thinking 

2.578. Statue 0ƒ Black-Nosed Buddha 

2.579. The Verse 0ƒ Vipashin Tathagata 

2.580. Dark Valley 4035 
2.581. Ungo Kùô: Death Poem 

2.582. Have Some Tea Beƒfore You Leave! 

2.583. Act Without Attachimenfs 

2.584. To Understand and Make Decisions and Judgments According to the Condifions 

2.585. I Wish I Could Give Hùừn That Beaufiful Moon! 

2.580.Angulimala and the Dựƒicult Delivery 

2.587. Vạn Hạnh: Verse 0ƒ lmperinanence 

2.588. AII Things Are Originally By Nature (inherently) Empty 

2.589. Three Natures oƒ Realify 

2.590. AII Things Are Mutually Interdependent 404I 
2.591. All Dharmas Are Created Only By the Mind 

2.592. All Dharmas Are Manifestations 0ƒ Mind 

2.593. Myriad Things But One Mind 

2.594. All Dharmas Are the Same As Magical lllusions 

2.595. AII Things Are Like Maya 

2.590. Everything Reverfs to One; Where Does the One RÑeturn to? 

2.597. Everything Is Impermanent and Has No-Self, Thís Is Easy to Say But Hard to Understand 
2.598. Pure Gold Poke Into the Brain! 

2.599. Being Reborn in the Buddha*s Pure Land 

2.600. At Tlủs Very Moiment What Thought Do You Want Me to Have? 4051 
2.601. Wen Chun Le-T”an and Chen-Ching 

2.602. Manjusri Gives Rise to Views 

2.603. Manjusri Visifs 

2.604. Words Are Never Identical With the Sense 

2.605. Wen-Yen and His Master Chao Chou 

2.6060. Listening to the Sound oƒ the Swallows 

2.607. Yun-Chu and the Biographies oƒ the Great Monks 

2.608. Yun-Men s Repaying for the Grace oƒ Buddha! 

2.609. Yun Men 's Ancient Buddhas and the PHlar 

2.610. Yun Men 's Leg Broke 4058 
2.611. Yun Men 's Cake 

2.612. Yun-Men s “Exposed ” 

2.613. Yun-Mên and Mu-Chou 

2.614. Yun Men Received Afftnity From Hsueh-Feng 

2.615. Yun Men 's A Chinese Classical Music 

2.616. Yun Men 's Within There Is a Jewel 

2.617. Yun Men 's Everybody Has a Light 

2.618. Yun-Men s Dried Shitstick 

2.619. Yun-Men s Zen Languages 

2.620. Yun-Men s Misspoken Words 4068 
2.621. Yun-Men s So Be lí! ” 

2.622. The Eight Essential Tiủngs oƒ the Yun Men Sect 

2.623. Yun Yan T?an-Sheng and Yao-Shan 

2.624. Clouds Are in the Sky; Water Is in the Jar 

2.625. Your Problem Is That You Try to Find For Something From Oufside! 

2.6260. Posing One 's Quesfion 


3545 


2.627. Sronakotivừnsa and the Buddha 

2.628. Taught Sronakotivùinsa: Chulfivation Is Just Like Playing the Harp 
2.629. To Ask Old Master Vuong on What He Is Doing 

2.630. Have Not Yet Known the UHfttimate Point! 4075 
2.631. A Haiku At the Tùne oƒ Near Death 

2.632. A SacrWficial Animal 

2.633. Drawing a Picture 9ƒ P'an Shan 

2.634. Going to the True Home! 

2.635. Subtle Flow 

2.630. Only Do Haƒƒ oƒ lt For You! 

2.637. I Come to Seek Dharma! 

2.638. Because I Am Here! Because the Sun Is There! 

2.639. Siill Lacking 

2.640. The Entranced Attendant! 4079 
2.641. Vien Chieu's Verse At Death Từne 

2.642. Zen Master Vien Chung Advised King Thai Tong 
2.643.Penetrating the Three Realms oƒ Past, Present, and Future 

2.644. The Full Reward-Body oƒ the Buddha 

2.645. A Precious Pearl On a Muddy Road 

2.640. Yuan Wu and the Poem ''"The Golden Duck"" 

2.647. Yuan Wu and Wu-Tzu Fa-Yen 

2.648. Vien Thongs Acts and Works 

2.649. Vien Thong and King Ly Than Tong 

2.650. Ryôkan Visited His First Master 's Grave! 4087 
2.651. Eisai Myoan and the First Tea Plants in Japan 

2.652. Morinaga Soko and Old Master Goto Zuigan 

2.653. Thís Shell Is Borrowed From Heaven and Earth! 

2.654. The Emperor 0ƒ the Liang Dynasty Did Not Know the Patriarch! 
2.655. To Forget the Qwn ""Selƒf"" 

2.650. Lữtle Monk 's Circle! 

2.657. Empty Circle! 

2.658. False Thoughs Are More to Be Feared Than Poisonous Vipers 
2.659. Liberation by Freedom From All Attachuimenfs 

2.660. No Merif 4092 
2.661. Manner oƒ Action Without Eƒƒort 

2.602. A Springless Lock 

2.663. A Fhưe With No Holes 

2.664. An Iron Hamumerhead With No Hole 

2.665. The Four Noble Truths As Immeasurable 

2.660. Leaving No Trace 

2.667. Ignorance and Suffering in the Six Realns 

2.6608. Wu-Mên Hui-K 'ai and the Koan “Vu ” 

2.669. The Gafteless Barrier 0ƒ the Zen School (Wu Men Kuan) 

2.670. No Selƒ-No Other 4102 
2.671. No Words 

2.672. Wu-Yen-T"ung and Yang-Shan Hui-Chỉ 

2.673. Not One Thing 

2.674. Unconscious (Free From Thoughf) 

2.675. Thoughtlessness and Mindlessness 

2.6760. Seamless Monument 

2.677. Bừrthlessness 


3546 


2.678. Non-Abiding (No means 6ƒ staying) 

2.679. Nowhere to Come and Nowhere to Depart! 

2.680. Efƒfortless Action (Without Mind) 4I12 

2.681. No Mind to Be Framed, No Truth to Be Disciphined 

2.682. Unconscious and a Conscious Mind 

2.683. Inexhaustible Larmp 

2.684. Great Teacher Without Limit 

2.685. There's Not An Inch oƒ Grass 

2.686. Without Begtnning and Without End 

2.687. To Bring Into Consciousness the Substrafa 0ƒ Both Unconscious and the Conscious 

2.688. Impermanence 

2.689. Impermanence, An Endless Moving Stream 

2.690. Supreme Bodhi Must Be Obtained At the Very Moment oƒ Speaking 4120 

2.691. Absolitely Pure 

2.692. Way 0ƒ Winning Withouf Trying 

2.693. The Mind That Is Absent oƒ Perception 

2.694. Wu-Chu and Pao-T'ang Zen Sect 

2.695. Vu Cho Met Manjusri 

2.696. The Word oƒ Wu 

2.697. A Verse on Chao-Chou s Wu 

2.698. No-Mark Stanza 

2.699. The Markless Repentance 

2.700. Precepts oƒ the Triple Reƒfuge That Has No Mark 4130 

2.701. No-Remembering, No- Thought, and No-Forgetting 

2.702. No-Remembering Is Morality. No-Thought Is Concentration. No-Forgetting Is Insighf! 

2.703. Doing By Not Doing, Living Freely in Open Fields, A Free and Easy Man Wanders 
Happily! 

2.704. The True Man oƒ No Title 

2.705. Patted on the Knee 

2.706. The Universe Three Feet Long 

2.707. The Universe 0ƒ Inmpermanence and Interdepedence 

2.708. Joy 0ƒ Living! Living jJoy! 

2.709. Teaching the Truth and Bringing Social Security For the People 

2.710. Wang Chiang Su Threw the Pen Down 4137 

2.7LI. To Become Attached to Quietness and to Detest Mufable Things 

2.712. Beyond Awakening From a Dream, And Then Going Beyond This Awakening, What 
Matters Remain? 

2.713. Not Attached to Being or Not-Being, and Realized Both Sudden and Gradual Teachings 

2.714. Having Broken Through! 

2.715. What Use Is There In Escaping the Wheel oƒ Bừữth and Death? 

2.716. Cast lí Away! 

2.717. Chandaka: Repentance and Becoming An Arhat 

2.718. A Snake Enfters Into a Bamboo Cylinder 

2.719. Cast Oƒƒ Body and Mind 

2.720. Riding Karma and Talking Dharma Only Wasting Từne 4144 

2.721. Verjfying the Truth by Means oƒ Recourse to Personal Experience 

2.722. The Skillful Does Not Even Exist Let Alone the Chunsy 

2.723. The Heart, Human Body, or the Red Flesh Luimnp 

2.724. When the Spring Comes, All Plants Bloom 

2.725. Zen Nun Shunkai: A Whole Unƒortunate LỰc! 

2.7260. Renunciatfion 


3547 


2.727. Gefting Someone out 0ƒ the Well Without Using a Bữ oƒ Rope 

2.728. The Gafes oƒ Oƒƒense and Thanklessness 

2.729. Foraging Goats That Pick Úp WWhatever They Bump Info 

2.730. Utilization oƒ “Koans ” 4AI5I 

2.731. Robe and Bowl or the Faith in Dharma?2 

2.732. Precious Pearl 

2.733. Just Inside the Same Old Den 

2.734. Zen Flavors in Medicine 

2.735. Meanings and Words! 

2.736. What Is the Meaning oƒ Bodhidharma s Coming From the West? 

2.737. The Secrets oƒ Huang-mei 

2.738. Worldly Opinions and Religious Opimions 

2.739. Where the Road oƒ Ideation Cannot Reach 

2.740. The Meaning and the Words 4160 

2.741. The Present Mirror Awareness 

2.742. Consciousness Never Sfops Flowing! 

2.743. The Meaning oƒ the Patriarch's Coming to the East Land 

2.744. The Patriarch 's Coming from the West Comes From the Tip oƒ Your Own Tongue! 

2.745. Are the Meaning oƒ the Patriarchs and That oƒ the Sutras the Same or DƑƒerent? 

2.746. I Love My People As I Love My Daughter 

2.747. DỰƒcrent Important Meanings Between Shen-Hsiu”s Teaching and That oƒ Hui-Neng 

2.746. The Essential Meaning oƒ the Dharma 

2.749. To Understand the Matter, Look at the North Star By Turning Around Towards the South; 
Eat When Hungry and Sleep When Sleepy 4107 


3548 


Tài Liệu Tham Khảo— Reƒferences A171 


3549 


Phần Một 
Part (0ne 


Việt Ngữ 
Vietnamese Language 


3550 


3551 


2.343. Tòa Chủ Dênh Dàng! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền sư Bảo 
Ninh Nhân Dũng; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư 
này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên: Sư đến từ Từ Minh, một nơi trong 
tỉnh Triết Giang ngày nay. Khi còn nhỏ, Sư đã có một dáng vẻ uy 
nghiêm và tu chất thông minh khác thường. Thiền sư Bảo Ninh Nhân 
Dũng vốn là môn đệ của Dương Kỳ Phương Hội. Trước khi theo Thiền, 
sư là một đại học giả của triết lý Thiên Thai tông. Khi Bảo Ninh Nhân 
Dũng (2-1046) đến tìm Tuyết Đậu, một thiền sư lỗi lạc của Vân Môn 
tông, được nhận ra ngay là có căn khí của thiền. Để phấn khích, Tuyết 
Đậu vừa kêu vừa diễu: “Này tòa chủ dễnh dàng!” Nhân Dũng vì thế 
mà phẩn chí, quyết vượt qua Thiển, vượt Tuyết Đậu, rồi về sau, sư 
chứng ngộ như dự đoán của Tuyết Đậu. 


2.344. Tọa Cửu Thành Lao 

Thiển sư Hương Lâm với công án "Ngồi lâu sanh mệt nhưng mà 
thành tựu như Ngài Bồ Đề Đạt Ma." Theo Bích Nham Lục, tắc 17, và 
bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, một hôm, có một vị tăng 
hỏi Thiền Sư Trừng Viễn Hương Lâm (908-987): "Thế nào là ý Tổ sư 
từ Tây sang?" Hương Lâm đáp: "Ngồi lâu sanh nhọc." Đây là trường 
hợp trong đó câu trả lời được nhắm ngay vào nhân cách của chính Tổ 
sư, với những đoan quyết trổ vào các hành vi của ngài. Tuy nhiên, câu 
trả lời này vẫn không đụng tới tâm điểm của câu hỏi; đó là "ý nghĩa 
Đông du của Tổ" được cắt nghĩa để làm thỏa mãn tâm trí bình thường 
của chúng ta. Phải chăng vì ngồi suốt chín năm nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
hoàn toàn mệt mỏi? Hay đây chính là một đoan quyết đại khái nói về 
việc ngồi thiển, kể cả trường hợp của chính thiển sư Hương Lâm? Hay 
đây là một cách Hương Lâm muốn xin lỗi vì đã để cho vị Tăng ngồi 
quá lâu? Thật khó mà cả quyết điều nào với điều nào. Đây chính là 
chỗ khó hiểu của Thiền đối với lề lối suy nghĩ thông thường. Chỉ bằng 
danh tự không đủ chuyển tải ý nghĩa, nhưng đã là sinh vật có lý trí, 
chúng ta không làm sao tránh không phát biểu bằng danh tự. Và những 
phát biểu này mơ hồ hay sáng sủa, còn tùy theo sở kiến của riêng 
chúng ta. Theo sự giải thích của thiển sư Viên Ngộ trong Bích Nham 
Lục, thí dụ thứ 17, khi Hương Lâm nói "Ngồi lâu sanh nhọc," hành giả 
có hiểu chăng? Nếu hiểu được thì trên đầu trăm cỏ dứt hết can qua, 
nếu chẳng hiểu thì lắng nghe phân xử. Cổ nhân đi hành cước chọn lựa 


3552 


bạn đồng hành để vạch cỏ xem gió. Khi ấy Vân Môn thịnh hóa ở 
Quảng Nam, Hương Lâm thường ra đất Thục đồng thời với Nga Hồ, 
Cảnh Thanh, trước đến tham vấn Báo Từ ở Hồ Nam, sau mới đến trong 
hội Vân Môn làm thị giả mười tám năm. Ở chỗ Vân Môn thân được, 
thân nghe, Sư ngộ tuy trễ, song quả là bậc đại căn khí. Sư ở bên cạnh 
Vân Môn mười tám năm, Vân Môn thường kêu thị giả Viễn, Sư vừa 
đáp dạ, Vân Môn hỏi là cái gì? Khi ấy Hương Lâm cũng hạ ngữ, trình 
kiến giải, đùa tinh hồn, song trọn chẳng khế hợp. Một hôm Sư bỗng 
nhiên la: "Con hội!" Vân Môn bảo: "Sao chẳng nói một câu hướng 
thượng xem?" Sư ở thêm ba năm. Trong thất, Vân Môn phóng những 
đại cơ biện, hơn phân nửa vì thị giả Viễn. Tùy chỗ nhập tác, Vân Môn 
phàm có một lời một câu, trọn nhằm vào chỗ thị giả Viễn. Sau Hương 
Lâm trở về đất Thục, ban đầu ở cung Thủy Tinh tại Đạo Giang, sau trụ 
chùa Hương Lâm ở Thanh Thành. Hòa Thượng Tộ ở Trí Môn gốc 
người Chiết, nghe Hương Lâm giáo hóa thạnh hành liền đến đất Thục 
để tham lễ. Hòa Thượng Tộ là thây của Tuyết Đậu. Vân Môn tuy tiếp 
người vô số, song hiện thời chỉ đạo hành chỉ một phái Hương Lâm là 
thạnh hành. Hương Lâm trở về Tứ Xuyên trụ viện bốn mươi năm, được 
§0 tuổi mới thị tịch. Sư thường nói: "Ta bốn mươi năm mới thành một 
mảnh." Phàm dạy chúng, Sư nói: "Đi hành cước, tham tầm tri thức, cần 
để mắt mà đi, phải phân đen trắng, thấy cạn sâu mới được. Trước cần 
phải lập chí, đức Thích Ca Mâu Ni khi còn tu nhân, phát một lời một 
niệm đều là lập chí." Sau nây có một vị Tăng đến hỏi: "Thế nào là 
một ngọn đèn ở trong thất?" Hương Lâm đáp: "Ba người làm chứng rùa 
thành trạnh." Vị Tăng lại hồi: "Thế nào là việc của kẻ áo nạp?" Hương 
Lâm đáp: "Tháng chạp lửa cháy núi." Xưa nay đáp ý Tổ sư rất nhiều, 
chỉ có một tắc nầy của Hương Lâm là ngồi cắt đầu lưỡi trong thiên hạ, 
không có chỗ cho ông suy tính đạo lý. Ông Tăng hỏi: "Thế nào là ý Tổ 
sư từ Tây sang?" Hương Lâm đáp: "Ngồi lâu sanh nhọc." Đáng gọi là 
lời không vị, câu không vị, lấp bít miệng người, không có chỗ để cho 
ông Tăng hít hơi. Cần thấy liền thấy, nếu chẳng thấy tối ky khởi giải 
hội. Hương Lâm đã từng gặp các bậc tác gia, cho nên có thủ đoạn của 
Vân Môn, có ba câu thể diệu. Nhiều người hiểu lầm nói: "Tổ sư Tây 
sang chín năm ngồi diện bích, há chẳng phải ngôi lâu sanh nhọc hay 
sao?" Thật tình mà nói, nói như vậy thì ăn nhập vào đâu. Chẳng thấy 
cổ nhân đại tự tại, chân đạp đến đất thật, không có nhiều thứ Phật 


3553 


pháp, tri kiến, đạo lý, gặp việc liền ứng dụng. Thế nên nói "Pháp theo 
pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng lập." 


2.345. Tọa Đoạn (Tiêu Trừ, Quét Sạch) 

Theo thí dụ thứ 32 của Bích Nham Lục, mười phương ngồi dứt, 
ngàn mắt liền mở, một câu dứt dòng, muôn cơ dứt bặt, lại có đồng sanh 
đồng tử chăng? Công án hiển hiện, nhưng nếu như hành giả tu Thiền 
không thể nắm bắt điều này, xin hãy xem thử theo dấu sắn bìm của cổ 
nhân xem sao. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một 
hôm, Thượng Tọa Định hỏi Lâm Tế: "Thế nào là đại ý Phật Pháp?" 
Lâm Tế bước xuống giường thiển, nắm Thượng Tọa Định và đánh cho 
một tát tai, rồi xô ra. Thượng Tọa Định đứng sững. Vị Tăng đứng bên 
cạnh bảo: "Thượng Tọa Định sao chẳắng lễ bái?" Thượng Tọa Định vừa 
lễ bái xong bỗng nhiên đại ngộ. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, 
xem kia thế ấy, thẳng ra thẳng vào, thẳng qua thẳng lại mới là Lâm Tế 
chánh tông, có tác dụng thế ấy. Nếu thấu được có thể đổi trời làm đất, 
tự được thọ dụng. Thượng Tọa Định là loại nầy, bị Lâm Tế một 
chưởng, lễ bái đứng dậy liền biết chỗ rơi. Theo công án thứ 13 trong 
Bích Nham Lục, mây dừng đồng rộng, khắp nơi chẳng giấu. Tuyết phủ 
hoa lau, khó phân dấu vết. Chỗ lạnh thì lạnh như băng tuyết; chỗ vi tế 
thì vi tế như bộ gạo. Chỗ sâu thì mắt Phật cũng khó thấy; chỗ kín thì 
kín đến nỗi ma ngoại cũng khó lường. Lúc này hãy gát lại một bên 
chuyện hỏi một biết ba; ngồi cắt đầu lưỡi thiên hạ. Hành giả tu Thiển 
có thể nói được gì đây? Hành giả có nên cắt đứt đường ngôn ngữ của 
phàm tâm chính mình khiến không còn phân biệt vọng tưởng nữa? Hãy 
cẩn trọng! Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, thường 
thì sự bừng ngộ này chỉ kéo dài vài giây, nhưng nếu là thứ 'chánh định' 
và được diệu thủ của thầy hướng dẫn thì chắc chắn cơ khai ngộ vẫn có 
thể diễn ra, như trường hợp Tổ Lâm Tế khai ngộ cho Định Thượng 
Tọa. Trong trường hợp này, sự tự tịnh của Định Thượng Tọa hầu như 
không kéo dài lâu lắm; sự vái lạy đánh dấu điểm cùng biến biến thông 
tất cả, và phục hoàn lại thức giác, không phải thứ thức giác thường như 
khi tỉnh táo, mà chính là thức giác nội tại về tự thể con người. Thường 
thì chúng ta không có những bút tích thuật lại công phu tu tập có được 
trước khi ngộ, nên chúng ta hay phớt lờ lướt qua biến cố cùng tột ấy, 
coi như chỉ là sự may mắn bất thường, hoặc như là một miếng trí thức 
phù phiếm nào đó không có chiều sâu. Cho nên đọc những câu chuyện 


3554 


ngộ đạo này, hành giả cần đem kinh nghiệm bản thân ra bổ khuyết cho 
chỗ thiếu sót tài liệu về tất cả công phu hạ thủ cần cho cơ sự khai ngộ 
bùng nổ. 


2.346. Tọa Phá Thất Cá Bồ Đoàn 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, Huệ Lăng 
Trường Khánh tham học với nhiều Thiển sư. Vào khoảng năm 879, 
Trường Khánh đi đến tỉnh Phúc Kiến, tại đây ông học Thiển với Thiển 
sư Tây Viện Từ Minh. Rồi sau đó ông lại học Thiền với Thiển sư Linh 
Vân Khắc Cần, nơi ông gặp khó khăn và nghi ngờ trong tu tập. Cuối 
cùng ông hành cước du phương đến Phúc Châu, nơi mà sau những thời 
thiển gian khổ ông đạt được đại giác (người ta nói ông đã làm rách bảy 
chiếc gối thiển). Tuyết Phong đã cho Sư một loại thuốc mà "bác sĩ thú 
y đã dùng để làm cho ngựa sống lại." Tuyết Phong chỉ thị Trường 
Khánh tu tập một loại Thiển trong thiển sảnh như thể "một gốc cây 
chết." Trường Khánh tu tập theo cách này hai năm rưởi, cho đến một 
đêm khuya, sau khi tất cả mọi người khác đều đi ngủ, Trường Khánh 
vén bức rèm tre lên và ánh sáng của chiếc đèn lồng ập vào mắt ông 
(mắt sư nhìn vào ánh sáng của đèn lồng). Ngay lúc đó ông đạt được 
đại giác. Hôm sau sư bèn làm bài tụng: 
“Đại sai dã đại sai 

Quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ 

Hữu nhơn vấn ngã thị hà tông? 

Niêm khởi phất tử phách khẩu đà.” 

Rất sai lại rất sai 

Vén bức rèm lên, thế giới đây! 

Ví hỏi pháp nào tu chứng đó 

Rằng đây phất tử tặng ông này. 

Nghĩa là: rất sai cũng rất sai; vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ. Có 

người hỏi ta là tu tông gì mà chứng đắc? Ta sẽ cầm cây phất tử lên 
nhằm miệng đánh. 


2.347. Tọa Thiền 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương thứ năm, Lục Tổ dạy chúng 
rằng: “Pháp môn tọa thiển nầy vốn không chấp nơi tâm, cũng không 
chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn 
là vọng; biết tâm như huyễn nên không có chỗ để chấp vậy. Nếu nói 


3555 


chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chơn như, 
chỉ cần không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh 
trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; 
tịnh không có hình tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người 
khởi kiến giải nầy là chướng tự bản tánh trở lại bị tịnh trói. Nầy thiện 
tri thức! Nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không 
thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. 
Nầy thiện tri thức! Người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói 
việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người, tức là cùng đạo đã trái 
nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. Tổ lại dạy chúng rằng: 
“Nầy thiện tri thức! Sao gọi là tọa thiển? Trong pháp môn nầy không 
chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm 
chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Nầy 
thiện tri thức, sao gọi là thiển định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong 
chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn; ngoài 
nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy 
cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn 
ấy là chơn định vậy. Nầy thiện tri thức! Ngoài ha tướng tức là thiển, 
trong chẳng loạn tức là định, ngoài thiển trong định, ấy gọi là thiển 
định. Kinh Duy Ma nói: “Bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Nầy thiện 
tri thức! Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự 
hành, tự thành Phật đạo.” 

“Phép tọa Thiển vốn chẳng dính mắc ở tâm, chẳng dính mắc ở 
tịnh, cũng chẳng bận bịu với sự bất động. Vậy Tọa Thiền là gì? Ấy là 
không bị chướng ngại trong tất cả việc. Đối với tất cả những hoàn cảnh 
tốt xấu, bên ngoài mà tâm chẳng khởi nghĩ gọi là tọa. Bên trong thì 
thấy tự tánh mình bất động gọi là Thiền. Ngoài không dính mắc về ý 
niệm về hình tướng là Thiển. Trong chẳng loạn là Định. Nếu ngoài 
dính tướng thì tâm ắt loạn. Nếu ngoài lìa được tướng thì tâm chẳng 
loạn. Bản tánh của mình tự nó thanh tịnh, tự nó ổn định chỉ vì thấy có 
cảnh, nghĩ đến cảnh nên loạn. Nếu thấy tất cả cảnh mà tâm chẳng 
loạn ấy là chơn định. Hãy tự tìm cho mình trong mỗi niệm cái tính 
thanh tịnh của tự tánh mình, rồi tu theo nghĩa ấy và tự thực hành, đó là 
chúng ta thành tựu đạo của Phật vậy.” 

Bồ đề bổn vô thọ, 
Minh cảnh diệt phi đài, 
Bản lai vô nhất vật, 


3556 


Hà xứ nhạ trần ai? 

(Bồ đề vốn không cây, 
Gương sáng cũng chẳng đài, 
Xưa nay không một vật, 
Chỗ nào dính bụi bặm?). 

Sự xác định này hoàn toàn của Huệ Năng, dù cuối cùng đây là tư 
tưởng nằm trong Bát Nhã, nhưng Huệ Năng đã tạo ra một cuộc cách 
mạng về thực tập thiển quán, mang truyền thống đích thực Phật giáo 
và bảo vệ tinh thần đầu tiên của Tổ Bồ Để Đạt Ma. Sự bất đồng giữa 
giáo thuyết về Thiển của Thân Tú và Huệ Năng ở chỗ Thần Tú chủ 
trương trước phải tập định rồi sau mới phát huệ (thời thời thường phất 
thức, vật xử nhạ trần ai). Nhưng theo chủ trương của Huệ Năng thì 
Định và Huệ có mặt đồng thời. Định và Huệ chỉ là một vì theo kinh 
Niết Bàn nếu thừa Định mà thiếu Huệ ấy là thêm vô minh, khi thừa 
Huệ mà thiếu Định ấy là thêm tà kiến. Nhưng khi Định Huệ bằng 
nhau, người ta có thể nói là thấy trong Phật Tánh. Chính vì vậy mà 
trong các bài pháp, Huệ Năng luôn chứng minh quan niệm nhất thể 
giữa Định và Huệ của mình: “Này các bạn hữu, cái căn bản trong pháp 
của tôi là Định và Huệ. Các bạn chớ để bị mê hoặc mà tin rằng có thể 
tách rời Định với Huệ. Chúng chỉ là một, không phải hai. Định là Thể 
của Huệ và Huệ là Dụng của Định. Khi các bạn quán Huệ thì thấy 
Định ở trong Huệ, khi các bạn quán Định thì thấy Huệ ở trong Định. 
Nếu hiểu được như thế, thì Định và Huệ luôn đi đôi trong tu tập. Này 
các bạn đang tu tập, chớ nói trước phải có Định rồi Huệ mới phát, vì 
nói như thế là tách đôi chúng rồi. Những người thấy như vậy khiến 
pháp có hai tướng, những người này miệng nói mà tâm không làm. Họ 
xem Định phân biệt với Huệ. Như những người miệng và lòng hợp 
nhau, trong ngoài như một, xem Định và Huệ đồng nhau hay như một, 
những người này miệng nói tâm làm cùng lúc.” Huệ Năng còn chứng 
minh thêm về quan niệm nhất thể này bằng cách nêu lên mối tương 
quan hiện hữu giữa ngọn đèn và ánh sáng của nó. Ngài nói: “Giống 
như cái đèn và ánh sáng của nó. Khi có đèn thì sáng. Đèn là thể của 
sáng và sáng là Dụng của đèn. Tên gọi khác nhau nhưng thể chỉ là 
một. Nên hiểu mối tương quan giữa Định và Huệ cũng theo cách như 
vậy.” Chúng ta thấy quan niệm của Thần Hội (một đại đệ tử của Huệ 
Năng) về nhất thể trong quyển Pháp Ngữ của sư: “Ở đâu niệm chẳng 
khởi, trống không và vô tướng ngự trị, ở đó là chân Định. Khi niệm 


3557 


không khởi, trống không, không tướng thích ứng với trần cảnh, khi ấy 
là chân Huệ. Ở đâu được như thế thì chúng ta thấy rằng Huệ, quán 
trong chính nó, là Dụng của Định, không có phân biệt, nó chính là 
Định. Khi người ta cố quán Định thì chẳng có Định. Khi người ta cố 
quán Huệ, thì chẳng có Huệ. Tại sao vậy? Bởi vì tự tánh là chơn như, 
và chính đây là cái mà chúng ta nói Định Huệ nhất thể.” Theo Jakusho 
Kwong trong quyển 'Thiển Trên Đất Mỹ', đối với Thiển, sự phân thân 
và tâm ra làm hai là sự mê hoặc lớn nhất; ngồi cho đúng cách thì mọi 
chuyện sẽ tốt thôi. Điều này cũng giống như câu nói về thuật cỡi ngựa: 
bên trên yên, không có ky sĩ; bên dưới yên, không có ngựa. Đó chính 
là tọa thiền. Đó chính là hiện tại. Không chủ thể, không khách thể. 
Như thế chúng ta không thể biết điều gì đang xảy ra. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với ông Xá Lợi 
Phất khi ông nầy ở trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây như sau: 
“Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất ngồi sững đó mới là ngồi thiển. Vả 
chăng ngồi thiển là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý, mới là ngôi 
thiển; không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, mới là ngồi thiển; 
không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, mới là ngồi thiển; tâm 
không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi thiển; đối với các kiến 
chấp không động mà tu ba mươi bẩy phẩm trợ đạo mới là ngồi thiển; 
không đoạn phiển não mà vào Niết Bàn mới là ngồi thiển. Nếu ngồi 
thiển như thế là chỗ Phật ấn khả (chứng nhận) vậy. 

Trong thời cận đại, Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính viết trong quyển 
Mở Vòng Tay Tư Duy: "Trong một quyển sách của Godo Nakanishi, 
có một câu chuyện về một con chim ấp trứng. Trong giai đoạn ấp 
trứng, một cách đều đặn, chim mái nhốm mình lên và dùng mỏ để trở 
bể các quả trứng, xong lại nằm xuống. Trứng sẽ không nở tốt nếu chỉ 
được ấp nóng một bên, còn bên kia thì nguội ngắt. Tuy nhiên, có vẻ 
như chim mái trở bể không phải vì nó ý thức được đến lúc phải làm 
như vậy. Đúng hơn, nó trở bể trứng có thể chỉ vì khi nằm ấp trứng, 
bụng nó nóng lên, và khi trở trứng, bụng nó được tiếp xúc với mặt 
nguội của trứng, và nó giảm bớt được sức nóng. Lòng ham sống của 
chúng ta cũng thể hiện như vậy. Khi lòng ham sống bao quát toàn bộ 
cuộc sống, chúng ta nhìn quanh để tìm xem cái gì đang nguội, cần phải 
chăm sóc. Tình cảm ham muốn đó, vốn phát xuất một cách tự nhiên, là 
hoạt động hoặc chức năng của cuộc sống của chúng ta." Thiển sư 
Philip Kapleau viết trong quyển 'Ba Trụ Thiển': Vừa làm cho nhân 


3558 


cách trở nên phong phú và tính cách trở nên mạnh mẽ hơn, tọa thiển 
soi sáng ba đặc điểm của sinh tồn như lời Phật dạy: thứ nhất, vạn pháp, 
bao gồm tư tưởng, tình cảm, và nhận thức, đều vô thường, và khởi lên 
khi các nhân duyên và điều kiện đặc biệt đưa chúng đến và biến mất 
với những nhân tố duyên khởi mới; thứ nhì nói rằng cuộc đời là đau 
khổ; và thứ ba là rốt rồi không có thứ gì tự thân tổn tại, rằng tất cả sắc 
tướng đều rỗng từ bản chất, nghĩa là chúng là những mẫu năng lực lưu 
động và hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau, tuy vậy chúng vẫn có một thực 
thể tạm bợ và hữu hạn trong thời gian không gian và, rất giống với 
hành động trong một cuốn phim, có thật trong ngữ cảnh của cuốn phim, 
nhưng ngoài ra, không có bản chất và không có thật... Cuối cùng, với 
sự giác ngộ, tọa thiển mang lại thức ngộ rằng bản thể của cuộc sống là 
cái Không, từ đó, liên tục khởi sinh mọi sự vật và cũng nơi đó, các sự 
vật ấy liên tục trở về, và cái không ấy có tính tích cực và sinh động và 
kỳ thật, không khác gì cái sinh động của một cảnh mặt trời lặn hay 
những hòa âm của một bản nhạc giao hưởng lớn. Sự hốt nhiên thức 
ngộ Phật tánh sáng ngời là sự nuốt chứng cả vũ trụ, là sự xóa sạch mọi 
cảm nghĩ đối nghịch và phân biệt. 

Theo Thiển sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển Thiển Tâm, Sơ 
Tâm, thường thường, khi bạn tu tập tọa thiền, bạn trở nên lý tưởng, bạn 
đặt ra một lý tưởng hay một mục đích để cố gắng đạt đến. Nhưng, như 
thế là vô lý. Nếu bạn là người có lý tưởng, tức là trong bạn có tư tưởng 
tự tư tự lợi; đến khi bạn đã đạt được đến lý tưởng hoặc mục đích, tư 
tưởng tự tư tự lợi lại tạo ra thêm một lý tưởng khác. Vì vậy, bao lâu mà 
công phu tu tập tọa thiển của bạn còn được xây dựng trên tư tưởng đắc 
lợi, và công phu tu tập tọa thiền của bạn dựa theo đường lối lý tưởng, 
bạn sẽ thực sự không có thời gian để đạt đến lý tưởng. Hơn nữa, bạn sẽ 
phải hy sinh đi phần đáng giá nhất của sự tu tập của bạn. Bởi vì sự 
chứng đắc của bạn luôn ở phía trước, bạn sẽ luôn tự hy sinh cho một lý 
tưởng trong tương lai. Rốt rồi bạn sẽ không đạt được øì cả. Nếu bạn 
muốn có được tĩnh lặng tuyệt hảo trong tọa thiển, đừng bận tâm đến 
những hình ảnh linh tinh hiện ra trong tâm thức của bạn. Cứ để chúng 
đến và cứ để chúng đi. Như thế, chúng sẽ tuân phục bạn. Nhưng 
phương pháp này không phải dễ đâu. Một bức tranh đẹp là thành quả 
của những cảm giác trong các ngón tay của bạn. Khi bạn đã có được 
cảm giác về độ dày mỏng của mực tẩm trong cây cọ của bạn, bức 
tranh đã hình thành ngay trước khi bạn vã ra. Khi nhúng cây cọ vào 


3559 


mực, bạn đã biết bức vẽ sẽ như thế nào, nếu không, bạn không thể vẽ 
được. Như thế, trước khi bạn làm điều gì, "bản thể đã có trước," thành 
quả đã có trước. Ngay cả khi bạn tưởng bạn ngồi yên, mọi sinh hoạt, 
quá khứ, hiện tại của bạn đã hội tụ trong đó. Và thành quả của việc 
ngồi của bạn cũng đã có sẵn. Bạn hoàn toàn không ngừng hoạt động. 
Mọi sinh hoạt vẫn hội tụ trong bạn. Đó là bản thể của bạn. Như thế, 
thành quả của công phu tu tập của bạn hội tụ trong việc ngồi của bạn. 
Và đó là cách tu tập của chúng ta, tu tập tọa thiển của chúng ta. 

Lex Hixon viết trong quyển 'Sinh Phật Thiển': "Một linh mục Cơ 
Đốc giáo tám mươi tuổi tu tập thiển định với sự trợ giúp của một nữ tu 
Cơ Đốc giáo từng được học Thiển với một lão sư đương thời ở Nhật 
Bản. Trong lần đầu tiên ngồi xuống, nước mắt chảy ràn rụa từ đôi mắt 
ông. Tại sao vậy? Không phải tư thế bất động của thân thể, không phải 
sự tĩnh lặng của tâm trí, cũng không phải mùi nhang thơm ngào ngạt. 
Cũng không phải sự hăm hở bất thần của khát vọng tâm linh trong một 
trái tim từ hơn sáu mươi năm đã khao khát mãnh liệt. Đó là sự đoạn 
diệt mê hoặc khắp mọi nơi. Đó là ánh sáng của đấng Ki Tô tối cao tối 
thượng. Đó là sự hiện diện của ý thức tinh túy, không chỉ trong trái tim, 
tâm thức của vị linh mục, mà trong tất cả mọi chúng sanh. Đó là sự 
thanh tịnh vô hạn. Và không gì khác nữa. Thiền chỉ là sự chứng minh 
của ý thức tinh túy. Thiển không phải là tréo chân, ngồi xuống trên 
tấm bổ đoàn, không phải là giáo huấn bằng những câu chữ nghịch lý 
và những thái độ bất ngờ. Trạng thái không định danh là điều tạo nên 
sự thư thái và tĩnh lặng của tọa thiền." 

Maurine Stuart viết trong quyển 'Âm Thanh Vi Tế: "Từ ngữ thiển 
quán xuất phát từ tiếng La Tinh 'meditare', ở thế bị động, có nghĩa là 
'được đưa vào trung tâm'. Đó không phải là thế chủ động có nghĩa là 
tiến vào trung tâm'. Trung tâm ấy là tánh thể của chúng ta. Bằng cách 
hết ngồi rồi lại ngồi, buông bỏ hết mọi việc, chúng ta càng trở nên ý 
thức hơn về trung tâm của chúng ta. Chúng ta càng bắt rễ sâu hơn vào 
đó. Hành vi đơn giản của việc ngồi xuống một cách tuyệt đối tĩnh lặng, 
để cho mọi việc trôi đi, có những hiệu ứng dài hạn. Ngồi tnh lặng 
không phải là cái mà một số người trong chúng ta có lẽ đã hình dung 
được rằng nó là một phép tu tập tâm linh. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng 
phép ngồi nh lặng liên hệ tới một điều gì đó gây ấn tượng mạnh mẽ 
hơn. Nhưng những người trong chúng ta làm điều đó, hiện diện vào lúc 
này, biết rằng phép tu tập ấy là phép thiền tọa. Ngồi nh lặng tuyệt 


3560 


đối, thân và tâm chúng ta không tách rời nhau. Trạng thái tâm của 
chúng ta trở nên trong sáng trong mọi lúc, khi chúng ta hiện diện, hiện 
diện trọn vẹn. Và qua đó chúng ta có được năng lực chữa lành này." 

Thomas Wright viết trong quyển 'Điển Tọa Giáo Huấn': Người ta 
có thể tập tọa thiển để có được hạnh phúc hơn, bình an cho tâm thức, 
lòng can đảm, khả năng tình dục và năng lực lôi cuốn người khác 
mạnh mẽ hơn không? Rất nhiều người ủng hộ tọa Thiển ở Mỹ và ở Âu 
châu, ngay cả ở Nhật Bản, dí những củ cà rốt ấy cho người ta cắn vào. 
Nhưng khi nào vẫn còn có hy vọng, trông chờ một thành quả nào đó do 
tọa thiển mang lại, tọa thiển đã bị nhơ nhuốc. Tương tự như vậy, trong 
cuộc sống hằng ngày, khi một hành vi nào đó của chúng ta được thúc 
đẩy bởi hy vọng một thành quả, hay bởi một điều kiện, một tình huống 
trong cuộc sống, thành quả tốt đẹp sẽ tan vỡ thành mảnh vụn. 


2.348. Tọa Thiền-Nhiếp Tâm-Tụng Kinh 

Maurine Stuart viết trong quyển 'Thiển Trên Đất Mỹ': Chúng ta 
tọa thiển vì chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào tọa thiển. Chúng ta 
tham dự nhiếp tâm vì chúng ta biết rằng đã qua bao thế kỷ, nhiếp tâm 
có hiệu quả lớn đối với nỗ lực chứng ngộ tự ngã tinh túy, cái mà chúng 
ta gọi là Phật tánh. Chúng ta tụng kinh Kim Cang vì biết rằng khi 
chúng ta tụng kinh với toàn bộ bản thể của mình, kinh sẽ có được khả 
năng thẩm thấu sâu và giúp cho chúng ta chứng ngộ Đạo. Nếu bạn 
thấy rằng ai đó không thấm được Phật pháp, hãy tự hỏi. Đây là một 
con người. Con người này có đủ mọi thứ khiếm khuyết. Tu tập là con 
đường bạn phải dấn thân. Không điều kiện, không nghi vấn, không ngờ 
vực. Tu tập là thầy dạy. Công phu tu tập của bạn là thầy của bạn. 


2.349. Tóm Lấy Hư Không 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển VI, một hôm, Thiển sư Thạch Củng 
hỏi một vị Tăng đã từng làm trụ trì hành hương đến tự viện của ngài: 
"Huynh bắt được hư không hay không?" Vị Tăng đáp: "Thưa thầy, 
được chứ." Thạch Củng hỏi: "Bắt thế nào?" Vị Tăng dang hai tay ra 
tóm lấy hư không. Thạch Củng nói: "Bắt hư không cách này sao? 
Nhưng cuối cùng ông đâu có được gì." Vị Tăng lại hỏi: "Còn Thầy bắt 
hư không thế nào?" Thạch Củng bèn kéo mũi của vị Tăng. Vị Tăng 
đau quá kêu lên: "Đau quá! Thầy kéo mũi làm tôi đau khủng khiếp!" 
Thạch Củng nói: "Phải bắt hư không như vậy mới được." Thật vậy, 


3561 


Thiên là cái gì rất phổ thông và thực tiễn trong đời sống hàng ngày. 
Thiên cho rằng chân lý ở ngay trong đó, vì thế chúng ta có thể thấy rất 
rõ Thiền là việc bình thường như thế nào. Không có bất cứ bí mật nào 
trong Thiền, sự thật mở tung ra cho mọi người thấy. Thạch Củng kéo 
mũi của vị Tăng; và vị Tăng nói Thầy kéo mũi làm tôi đau khủng 
khiếp, và đây là tất cả về Thiền. 


2.350. Tô Đông Pha, Bát Phong Suy Bất Động Của Ông Chẳng 
Hơn Gì Một Phát Địch Của Ta! 

Phật Ấn Liễu Nguyên (1032-1098), tên của một vị Thiển sư Trung 
Hoa vào thời nhà Tống (960-1279). Sư được vua ban cho hiệu là Phật 
Ấn. Thiền sư Phật Ân có một người bạn rất thân tên là Tô Đông Pha, 
một trong những ngôi sao văn học lớn làm sáng ngời thế giới văn hóa 
của nhà Tống, và cũng là một Phật tử mộ đạo. Tự viện của Phật Ấn 
nằm trên bờ phía tây sông Dương Tử, trong khi nhà của Tô “Đông Pha 
trên bờ phía đông. Một hôm, Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, và thấy 
Sư đi vắng, Tô Đông Pha ngồi trong thư phòng đợi Sư về. Đợi mãi phát 
chán, cuối cùng Tô Đông Pha bắt đầu nguệch ngoạc trên một tờ giấy 
mà ông thấy nằm trên bàn, những dòng chữ cuối cùng là: "Tô Đông 
Pha, người Phật tử vĩ đại mà dầu cho tám ngọn gió thổi cũng chẳng 
động được." Sau khi đợi thêm một lát nữa Tô Đông Pha thấy mệt nên 
ra về. Khi Phật Ấn về, thấy bản văn của Tô Đông Pha trên bàn, Sư 
viết thêm giòng chữ như sau: "Nhảm nhí! Những gì ông vừa nói chả 
hơn gì một phát địch của ta!" và gửi đến cho Tô Đông Pha. Khi Tô 
Đông Pha đọc lời lăng nhục này, ông nổi trận lôi đình đến nỗi lấy ngay 
một chiếc thuyển sang sông, và vội vã đến tự viện. Nắm lấy tay Phật 
Ấn, Tô Đông Pha gầm lên: "Thầy có quyền gì mà thóa mạ tôi bằng lời 
lẽ như vậy? Tôi há chẳng phải là một Phật tử mộ đạo chỉ để tâm đến 
Đạo không thôi hay sao? Quen biết tôi lầu như vậy mà không lẽ thầy 
lại mù quáng đến như vậy sao?" Phật Ấn lặng lẽ nhìn ông một lúc, 
đoạn mỉm cười chậm rãi nói: "Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại mà 
dầu cho tám ngọn gió thổi cũng chẳng động được ông một tấc, thế mà 
giờ đây chỉ một phát đánh dắm cũng thổi ông bay qua đến tận bên bờ 
bên này sông!" Thiển được xem như là một nghệ thuật trong cái ý 
nghĩa để tự diễn tả, nó chỉ tuân theo những trực giác và nguồn cảm 
hứng của riêng nó, chứ không phải là những giáo điều và quy luật. Đôi 
khi nó cũng có vẻ nghiêm trọng và trang nghiêm, đôi khi lại tầm 


3562 


thường và vui vẻ, giản dị và xác thực, hoặc bí ẩn và quanh co. Khi 
những Thiển sư thuyết giảng không phải các ngài chỉ luôn luôn dạy 
bằng miệng, mà cả bằng tay chân, bằng những dấu hiệu biểu trưng, 
hay những hành động cụ thể. Các ngài đánh, hét, đẩy, và khi bị cật vấn 
các ngài bỏ chạy, hoặc chỉ ngậm miệng giả câm. Những trò khôi hài 
này không có chỗ đứng trong tu từ học, triết học hay tôn giáo, và chỉ 
có thể được diễn tả đúng nhất là "nghệ thuật Thiển". Câu chuyện trên 
đây là một trong những phong cách của nghệ thuật Thiền mà Thiển sư 
Phật Ấn dùng để diễn tả cái phong cách và cơ trí Thiển. 


2.351. Tô Đông Pha Và Một Bài Thơ Đạo 
Tô Đông Pha là một nhà thơ, cũng là một trong những ngôi sao văn 
học lớn làm sáng ngời thế giới văn hóa của nhà Tống. Khi Tô Đông 
Pha đến Kinh Nam, nghe nói có Kiểu thiển sư ngụ ở Ngọc Tuyển nổi 
tiếng về ứng đối sắc bén, và Tô Đông Pha cũng có tài lớn cỡ này. 
Muốn làm im tiếng thiển sư Kiểu, nên một hôm Tô Đông Pha cải trang 
đến gõ cửa sư. Sư hỏi: "Ông tên gì?" Tô Đông Pha đáp: "Tên Bình. 
Bình (cân đo) hết thảy các trưởng lão trong thiên hạ." Thiển sư Kiểu 
bỗng hét lên một tiếng và nói: "Nặng bao nhiêu?" Nhà thơ tự phụ này 
không đáp; mà ngược lại, ngả nón xuống để chào bậc thầy của mình. 
Dưới đây là một trong những bài thơ đạo của Tô Đông Pha: 
“Tiếng suối reo là tướng lưỡi rộng dài; 
Màu núi có phải màu Phật Tịnh Thân? 
Tám vạn bốn ngàn kệ đêm nay tụng, 
Ngày mai biết nói sao với người?” 
(Khệ thanh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc khởi phi thanh tịnh 
thân. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, tha nhật như hà cử tự nhân?). 


2.352. Tổ Đăng (Đèn Tổ) 

Theo thí dụ thứ 32 của Bích Nham Lục, ngay cả vài vị cổ đức cũng 
chưa được dứt bặt vọng tưởng, nên Thiền sư Tuyết Đậu (980-1052) đã 
làm bài tụng: 

"Lô Công phó liễu diệc hà bằng 
Tọa ỷ hưu tương kế Tổ Đăng 
Kham đối mộ vân qui vị hiệp 
Viễn sơn vô hạn bích tằng tằng." 


3563 


(Lô Công giao phó cũng nào bằng. Ngồi tựa thôi đem nối Tổ 
Đăng. Cam đối mây chiều về chưa hiệp. Núi xa vô hạn vách từng 
từng). Có cái gì để lệ thuộc vào đây? Ở đây hành giả tu Thiển phải 
hiểu sự vật một cách trực tiếp, chứ đừng ôm cây đợi thỏ. Trước đầu lâu 
một lúc đập tan, không có một chúc quan ngại nào ở trong ngực. Hãy 
buông sạch trơn thong dong. Lại còn cần tùy thuộc vào thứ gì nữa đây? 
Hoặc ngồi hoặc tựa phải xem xét nguyên lý Phật pháp. Đó là lý do tại 
sao Tuyết Đậu đã nói: "Ngồi tựa thôi đem nối Tổ Đăng." Ngay lập tứ 
Tuyết Đậu niêm xong, Sư có chỗ chuyển thân. Rốt cuộc tự bày tin tức 
có chỗ hay. Sư nói: "Cam đối mây chiều về chưa hiệp." Ý nghĩa của 
Tuyết Đậu là gì? Khi mà mây chiều đã về và sắp hiệp mà chưa hiệp, 
là ý thế nào? "Núi xa vô hạn vách từng từng." Như trước nhảy vào 
trong hang quỷ. Khi hành giả đến được trong đây thì được mất, phải 
quấy đồng thời ngồi dứt, sạch trơn thong dong chỉ được đôi chút. "Núi 
xa vô hạn vách từng từng" có phải là cảnh giới của Văn Thù, cảnh giới 
của Phổ Hiển, hay là cảnh giới của Quán Âm? Hành giả tu Thiển hãy 
xem coi đến đây là trên phần việc của ai? 


2.353. Tổ Nguyên: Tứ Liệu Giản 

Thiền sư Tổ Nguyên (1226-1286), tác giả bộ sách Vạn Pháp Qui 
Tâm Lục. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là đoạt nhân không 
đoạt cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu hành giả làm trống 
không được cái tâm của mình thì ngoại cảnh còn ngăn ngại gì được 
nữa? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, thì đoạt nhân chứ 
không đoạt cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt cảnh không đoạt 
nhân?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, hành giả không trụ ngoại cảnh 
mà chỉ có cái tâm độc chiếu. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại 
hạ căn, thì đoạt cảnh chứ không đoạt nhân." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào 
là đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu tâm và 
cảnh của hành giả đều không thì vọng tưởng từ đâu mà có được? Vì 
thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại khá, thì đoạt cả nhân lẫn 
cảnh." VỊ Tăng lại hỏi: "Thế nào là không đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư 
đáp: "Trong tự chứng phần, tâm của hành giả tự trụ nơi tâm, còn cảnh 
thì tự trụ nơi cảnh. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại cao, 
thì không đoạt cả nhân lẫn cảnh." 


3564 


2.354. Tổ Sư Tâm Ấn 

Thí dụ thứ 38 của Bích Nham Lục, Thiển Sư Phong Huyệt Diên 
Chiểu (896-973) ở Nha Môn tại Vĩnh Châu, thượng đường nói: "Tâm 
ấn của Tổ Sư như máy trâu sắt, đi ấn liền đứng, đứng ấn liền phá, chỉ 
như chẳng đi chẳng đứng ấn tức phải, chẳng ấn tức phải?" Khi ấy có 
Trưởng lão Lô Pha ra chúng hỏi: "Tôi có máy trâu sắt thỉnh thầy chẳng 
để tay ấn?" Phong Huyệt nói: "Quen câu kình nghê thả cự tẩm, lại than 
con ếch nhảy cát bùn." Lô Pha dừng lại tư lự, Phong Huyệt nạt: 
"Trưởng lão sao không nói lên?" Lô Pha suy nghĩ. Phong Huyệt đánh 
một phất tử, nói: "Lại nhớ được thoại đầu chăng, thử cử xem?" Lô Pha 
toan mở miệng, Phong Huyệt lại đánh một phất tử. Mục Chủ nói: 
"Pháp Phật cùng pháp vua một loại." Phong Huyệt hỏi: "Thấy đạo lý 
øì?" Mục Chủ nói: "Đương đoạn chẳng đoạn, trở lại chuốc loạn." 
Phong Huyệt liền xuống tòa. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, 
Phong Huyệt là hàng tôn túc trong tông Lâm Tế. Lâm Tế buổi đầu 
trong hội Hoàng Bá đi trồng tùng. Hoàng Bá hỏi: "Trong núi sâu trồng 
tùng nhiều như vậy để làm gì?" Lâm Tế thưa: "Một vì Sơn môn làm 
cảnh, hai vì người sau làm tiêu bảng." Lâm tế nói xong liền cuốc đất 
một cái. Hoàng Bá bảo: "Tuy là vậy, con đã ăn hai mươi gậy rồi." Lâm 
Tế lại đập dưới đất một cái, miệng thốt ra tiếng hư hư. Hoàng Bá bảo: 
"Tông ta đến ngươi hưng thạnh ở đời." Qui Sơn Hiệt nói: "Lâm Tế thế 
ấy giống như đất bằng nhai nghiến. Tuy nhiên, gặp nguy chẳng đổi 
mới là chơn trượng phu. Hoàng Bá bảo tông ta đến ngươi hưng thạnh ở 
đời, giống như thương con chẳng biết hội." Sau Qui Sơn hỏi Ngưỡng 
Sơn: "Hoàng Bá đương thời chỉ phó chúc cho một mình Lâm Tế hay lại 
còn ai khác?" Ngưỡng Sơn thưa: "Còn, chỉ vì niên đại dài lâu chẳng 
dám thưa trước với Hòa Thượng." Qui Sơn bảo: "Tuy là vậy, ta cũng 
cần biết, hãy nói xem?" Ngưỡng Sơn thưa: "Một người chỉ Nam Ngô 
Việt khiến đi, gặp Đại Phong liền dừng." Đây là lời sấm chỉ Phong 
Huyệt vậy. Phong Huyệt ban đầu tham kiến Tuyết Phong năm năm, 
nhơn thưa hỏi câu chuyện "Lâm Tế vào nhà, hai vị Thủ tọa nhà Đông 
nhà Tây đồng thời hét, có vị Tăng hỏi Lâm Tế lại có chủ khách chăng, 
Lâm Tế nói chủ khách rõ ràng," chưa biết ý chỉ thế nào? Tuyết Phong 
bảo: "Tôi trước cùng Nham Đầu, Khâm Sơn đi yết kiến Lâm Tế, đến 
giữa đường nghe tin đã tịch. Nếu cần hiểu câu chủ khách của Lâm Tế, 
phải đến tham kiến hàng tôn túc của tông phái ấy." Phong Huyệt lại 
đến yết kiến Thụy Nham. Thụy Nham thường tự gọi: "Ông chủ nhân!" 


3565 


Tự đáp: "Dạ!" Lại bảo: "Tỉnh tỉnh lấy, sau kia chớ để người lừa." 
Phong Huyệt nói: "Tự để lên, tự giải lấy có gì là khó." Thụy Nham 
nói: "Tuyết Phong là một vị cổ Phật." Một hôm Sư yết kiến Cảnh 
Thanh. Cảnh Thanh hỏi: "Vừa rời chỗ nào?" Sư thưa: "Tự rời đông 
đến." Cảnh Thanh hỏi: "Lại qua sông nhỏ chăng?" Sư thưa: "Thuyền 
to vượt ngoài khơi, sông nhỏ không thể chở." Cảnh Thanh bảo: "Sông 
gương núi vẽ, chim bay chẳng qua, ngươi chớ trộm lấy lời cao." Sư 
thưa: "Mênh mông còn khiếp thế mông luân, Liệt Hán buồm bay quá 
Ngũ Hồ." Cảnh Thanh dựng cây phất tử hỏi: "Làm gì được cái này?" 
Sư hỏi: "Cái này là cái gì?" Cảnh Thanh bảo: "Quả nhiên chẳng biết." 
Sư thưa: "Ra vào co duỗi cùng thầy đồng dụng." Cảnh Thanh bảo: 
"Chuôi gáo nghe tiếng rỗng, ngủ mê mặc nói sàm." Sư thưa: "Đầm 
rộng chúa núi, lý hay dẹp cọp." Cảnh Thanh bảo: "Tha tội thứ lỗi, phải 
ra đi mau." Sư thưa: "Ra là mất." Nói xong Sư liền đi ra đến pháp 
đường, tự nghĩ đại trượng phu công án chưa xong há lại chịu thôi. Sư 
liền trở vào phương trượng, thấy Cảnh Thanh ngồi, Sư thưa: "Vừa rồi 
con trình kiến giải có xâm phạm đến tôn nhan, cúi mong Hòa Thượng 
từ bi tha cho những lỗi lầm." Cảnh Thanh hỏi: "Vừa rồi từ đông lại, há 
chẳng phải Thúy Nham lại?" Sư thưa: "Tuyết Đậu thân nương Bảo Cái 
đông." Cảnh Thanh bảo: "Chẳng tìm dê mất cuỗng giải dứt, lại đến 
trong này đọc tập thơ." Sư thưa: "Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, 
chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ." Cảnh Thanh bảo: "Thơ mau đậy lại, 
tạm mượn kiếm xem?" Sư thưa: "Chặt đầu thợ gốm mang kiếm đi." 
Cảnh Thanh bảo: "Chẳng những xúc chạm phong hóa, cũng tự bày lầm 
lẫn." Sư thưa: "Nếu chẳng xúc chạm phong hóa đâu rõ được tâm cổ 
Phật." Cảnh Thanh hỏi: "Sao gọi là tâm cổ Phật?" Sư thưa: "Tái hứa 
ưng cho, nay thầy đâu có." Cảnh Thanh bảo: "Thiển Tăng đông đến, 
đậu bắp chẳng phân." Sư thưa: "Chỉ nghe chẳng lấy mà lấy, đâu được 
đè lấy mà lấy." Cảnh Thanh bảo: "Sóng lớn dấy ngàn tầm, mòi yên 
chẳng rời nước." Sư thưa: "Một câu bặt dòng, muôn cơ lặng nghĩ." Nói 
xong Sư liễển lễ bái. Cảnh Thanh lấy phất tử điểm ba điểm, nói: "Hay 
thay! Hãy ngồi uống trà." Về sau Sư đến chùa Lộc Môn ở Nhượng 
Châu cùng thị giả Khoách qua một mùa hạ. Thị giả Khoách chỉ Sư đi 
tham kiến Nam Viện. Sư ban đầu đến Nam Viện, vào cửa chẳng lễ 
bái. Nam Viện bảo: "Vào cửa cần biện chủ." Sư thưa: "Quả nhiên mời 
thầy phân." Nam Viện lấy tay trái vỗ gối một cái, Sư hét. Nam Viện 
lấy tay mặt vỗ gối một cái, Sư cũng hét. Nam Viện đưa tay trái lên 


3566 


nói: "Cái này tức là Xà Lê." Nam Viện lại đưa tay mặt lên nói: "Cái 
này lại là sao?" Sư đáp: "Mù!" Nam Viện liền chỉ cây gậy. Sư hỏi: 
"Làm gì? Con đoạt cây gậy đập Hòa Thượng, chớ bảo không nói." 
Nam Viện liền ném cây gậy, nói: "Ngày nay bị gã Chiết mặt vàng 
cướp lấy rồi." Sư thưa: "Hòa Thượng giống như người mang bát không 
được, dối nói chẳng đói." Nam Viện hỏi: "Xà Lê đã từng đến đây 
chăng?" Sư thưa: "Là lời gì?" Nam Viện bảo: "Khéo khéo hỏi lấy." Sư 
thưa: "Cũng chẳng được bỏ qua." Nam Viện bảo: "Hãy ngồi uống trà." 
Các ông xem dòng anh tuấn tự cơ phong cao vót. Nam Viện cũng chưa 
biện được chỗ Sư đến. Hôm khác, Nam Viện chỉ hỏi bình thường: "Hạ 
này ở chỗ nào?" Sư thưa: "Ở Lộc Môn cùng thị giả Khoách đồng qua 
hạ." Nam Viện bảo: "Vốn là thân kiến tác gia đến." Nam Viện lại hỏi: 
"Kia nói với ông cái gì?" Sư thưa: "Trước sau chỉ dạy con một bề làm 
chủ." Nam Viện liền đánh đuổi ra khỏi phương trượng, nói: "Kẻ này là 
loại thua trận có dùng làm gì?" Từ đây Sư chấp nhận ở trong hội Nam 
Viện làm Tri Viên. Một hôm, Nam Viện vào trong vườn hỏi: "Phương 
Nam một gậy làm sao thương lượng?" Sư thưa: "Khởi kỳ đặc thương 
lượng." Sư hỏi lại Nam Viện: "Điều này Hòa Thượng làm sao thương 
lượng?" Nam Viện cầm gậy lên, nói: "Dưới gậy vô sanh nhẫn, lâm cơ 
chẳng nhượng thầy." Khi đó Sư hoát nhiên đai ngộ. Bấy giờ nhằm thời 
Ngũ Đại ly loạn, Mục Chủ Vĩnh Châu thỉnh Sư nhập hạ tại Vĩnh Châu. 
Chính là lúc một tông Lâm Tế rất thịnh hành. Sư phàm có vấn đáp chỉ 
dạy, câu lời thốt ra hay khéo dường tán hoa rải gấm, chữ chữ đều có 
chỗ rơi. Một hôm, Mục Chủ thỉnh Sư thượng đường, Sư bảo chúng: 
"Tâm ấn Tổ Sư như máy trâu sắt, đi ấn liền đứng, đứng ấn liền phá. 
Chỉ như chẳng đi chẳng đứng ấn là phải, chẳng ấn là phải." Vì sao 
chẳng giống máy người đá ngựa gỗ, lại giống máy trâu sắt? Không có 
chỗ cho ông tác động, ông vừa đi, ấn liền đứng, ông vừa đứng ấn liền 
phá, dạy ông trăm thứ tạp nhạp. Chỉ như chẳng đi chẳng đứng ấn là 
phải, chẳng ấn là phải? Xem Sư dạy thế ấy, đáng gọi là lưỡi câu có 
môi. Khi ấy dưới tòa có trưởng lão Lô Pha cũng là hàng tôn túc trong 
tông Lâm Tế, dám bước ra cùng Sư đối đáp, chuyển thoại đầu của Sư 
đặt một câu hỏi rất kỳ đặc. Hỏi: "Tôi có máy trâu sắt, thỉnh thầy chẳng 
để tay ấn?" Đâu ngờ Phong Huyệt là hàng tác gia, liền đáp: "Quen câu 
kình nghê thả cự tẩm, lại than con ếch nhảy cát bùn." Đây là trong lời 
nói có âm vang. Vân Môn nói: "Thả câu bốn biển chỉ câu rồng to; cách 
ngoại huyền cơ vì tìm tri kỷ." Cự tẩm là con trâu to làm môi móc câu, 


3567 


lại chỉ câu được một con ếch. Lời nầy vẫn không huyền diệu, cũng 
không đạo lý suy xét. Cổ nhân nói: "Nếu nhằm trên sự xem thì dễ; nếu 
nhằm dưới ý căn suy xét thì không giao thiệp." Lô Pha dừng lại tư lự, 
thấy đó chẳng lấy, ngàn năm khó gặp, đáng tiếc thay! Vì thế nói: "Dù 
cho giảng được ngàn kinh luận, một phen lâm cơ khó buông lời." Kỳ 
thật Lô Pha cần lựa lời hay để đáp lại với Sư, chớ chẳng muốn hành 
lệnh, bị Sư một bề dùng cơ phong giựt cờ cướp trống, một mặt ép tướng 
chạy, chỉ được không làm gì. Ngạn ngữ nói: "Trận thua chẳng cấm cầm 
chối quét, buổi đầu cần yếu thảo thương pháp." Đang chống với người, 
ông còn thảo luận thì đầu rơi xuống đất. Mục Chủ cũng đã tham vấn 
Phong Huyệt lâu rồi, nên hiểu nói: "Pháp Phật cùng pháp vua một 
loại." Sư hỏi: "Ông thấy gì?" Mục Chủ thưa: "Đương đoạn chẳng đoạn, 
trở lại chuốc loạn. Phong Huyệt viên thủy tính, giống hệt trái bầu tròn 
trên mặt nước, đẩy qua liền xoay, chạm đến liền động, khéo tùy cơ 
thuyết pháp. Nếu chẳng tùy cơ trở thành vọng ngữ." Sư liền xuống 
tòa. Tông Lâm Tế có bốn câu chủ khách, người tham học cần phaÏ chín 
chắn. Như chủ khách gặp nhau có luận bàn chủ khách qua lại, hoặc 
ứng vật hiện hình toàn thể tác dụng, hoặc nắm cơ quyển cười giận, 
hoặc hiện nửa thân, hoặc cỡi sư tử, hoặc cỡi voi chúa. Như có người 
học chân chánh đến liền hét, trước đưa ra một chậu keo, Thiện tri thức 
không biết là cảnh, liền trên cảnh ấy làm hình làm thức. Người học lại 
hét, Thiện tri thức chẳng chịu buông. Đây là bệnh nhập cao hoang 
không kham trị chữa, gọi là "Khách Xem Chủ". Hoặc Thiện tri thức 
chẳng đưa ra vật, tùy chỗ hỏi của người học liền đoạt. Người học bị 
đoạt đến chết chẳng buông, đây gọi là "Chủ Xem Khách." Hoặc người 
học hiện ra một cảnh thanh tịnh đưa trước Thiện tri thức, Thiện tri thức 
biết được là cảnh, nắm nó ném xuống hầm. Người học nói: "Thiện tri 
thức rất hay." Thiện tri thức đáp: "Dốt thay! Chẳng biết tốt xấu." 
Người học lễ bái. Đây là "Chủ Xem Chủ." Hoặc có người học mang 
gông đeo cùm ra trước Thiện trị thức, Thiện trị thức lại vì y cho thêm 
một lớp gông cùm. Người học vui vẻ, kia đây đều không biết. Đây là 
"Khách Xem Khách." Chư Đại đức! Sơn Tăng cử ra vì biện ma, rõ 
cảnh lạ, biết tà chánh. Như Tăng hỏi Từ Minh: "Khi một hét phân chủ 
khách, chiếu dụng đồng thời hành là thế nào?" Từ Minh liền hét. Lại 
Thiển sư Hoằng Giác ở Vân Cư dạy chúng: "Thí như sư tử chụp voi 
cũng dùng toàn lực, chụp thổ cũng dùng toàn lực." Có vị Tăng bước ra 
hỏi: "Chưa biết toàn lực gì?" Hoằng Giác đáp: "Lực chẳng dối." 


3568 


2.355. Tôi Có Thể Mang Áo Hay Thức Ăn Cho Ông, Nhưng Tôi 
Không Thể Ăn Hay Mặc Dùm Ông Được! 

Thiển sư Khai Thiện Đạo Khiêm, đời nhà Tống, một trong những 
đệ tử của Thiển sư Đại Huệ Tông Cảo vào đời nhà Tống (960-1279). 
Sau khi học thiển nhiều năm nhưng không nhập lý, nên sau đó Khai 
Thiện Đạo Khiêm được phái đi hành cước ở phương xa, Sư tổ vẻ thất 
vọng. Một cuộc viễn du kéo dài đến sáu tháng trời chắc chắn rằng sẽ 
là mối chướng đạo hơn là trợ duyên cho ông. Một ông bạn đồng hành 
tên là Tông Nguyên thương hại ông nên nói: “lôi sẽ theo ông trên 
đường hành cước, sẽ làm những gì có thể làm được để giúp ông. 
Không có lý do nào khiến ông phải bỏ dở việc tham thiển, cả đến lý 
do xê dịch.” Thế rồi cả hai cùng lên đường. Một đêm kia, Đạo Khiêm 
tuyệt vọng nài mĩ người bạn là Tông Nguyên giúp ông vén màn bí mật 
của vũ trụ và nhân sinh. Người bạn đáp: “Tôi sẵn sàng giúp ông bất cứ 
thứ gì, nhưng có năm điều tôi không thể giúp ông. Những điều ấy tự 
ông phải đảm đương lấy.” Đạo Khiêm xin cho biết là những điều gì. 
Ông bạn đáp: “Chẳng hạn như khi ông mặc áo hay ăn cơm, tôi có thể 
mang áo hay thức ăn thức uống đến cho ông, nhưng tôi không thể mặc 
hay ăn dùm ông được, vì tôi ăn tôi uống không làm no bao tử ông 
được. Ông phải tự mình mặc hay ăn lấy. Khi ông đại tiểu tiện, thì ông 
phải tự mình đại tiểu tiện lấy, chứ tôi không thể đại tiểu tiện thay ông 
được. Rốt hết chính là ông, không thể ai khác, phải mang cái thây chết 
nầy của ông suốt khoảng đường trường nây.” Lời nhận xét phút chốc 
mở tâm người cầu đạo; Đạo Khiêm mừng quá với điều khám phá đến 
không còn biết nói gì để tổ niềm vui. Bấy giờ Tông Nguyên mới nói 
rằng công quả ông đã tròn, từ nay sự đi chung không còn ý nghĩa nữa. 
Thế rồi hai người chia tay nhau. Đạo Khiêm tiếp tục cuộc hành trình 
một mình. Sáu tháng sau, Đạo Khiêm trở về chùa cũ. Sư Phụ là Đại 
Huệ Tông Cảo xuống núi tình cờ gặp ông đang lên chùa, bèn cười nói: 
“Bây giờ thì đệ tử đã biết như thế nào rồi chứ?” Thế ra cái giác ngộ 
trong Thiển nó thường tục biết chừng nào! Dầu gì đi nữa, chúng ta 
cũng không thể nói rằng người bạn đã không làm gì hết cho sự đạt ngộ 
của Đạo Khiêm. Nhưng làm sao người bạn đồng hành ấy có thể mở 
mắt cho Đạo Khiêm bằng một hành động tầm thường như vậy? Lời nói 
của người bạn ấy phải có ẩn ý gì khiến vừa nói là ăn khớp ngay với 
nhịp tâm của Đạo Khiêm? Đạo Khiêm đã dọn tâm sẵn như thế nào để 


3569 


đón lấy cái ấn tay cuối cùng của người bạn ấy? Toàn thể diễn trình 
của tâm thức từ lúc hành giả mới thọ giáo cho đến hồi cứu cánh ngộ 
đạo ắt hẳn phải trải qua vô số thăng trầm vấp váp. Nhưng rất đúng như 
vậy, rốt hết chính là Đạo Khiêm, chứ không thể ai khác, phải mang cái 
thây chết nầy của ông suốt khoảng đường trường nầy. Thật tình mà 
nói, cuộc đối thoại xẩy ra giữa người bạn đồng hành và Đạo Khiêm 
cho thấy pháp Thiền chỉ có ý nghĩa khi cây trục của nội tâm xoay sang 
một thế giới khác, sâu rộng hơn. Vì một khi thế giới thâm diệu ấy mở 
ra là cuộc sống hằng ngày của hành giả, cả đến những tình tiết tầm 
thường nhất, vẫn đượm nhuần Thiền vị. Thật vậy, một mặt giác ngộ là 
cái gì tầm thường, vô nghĩa lý nhất đời; nhưng mặt khác, nhất là khi 
chúng ta chưa hiểu, nó kỳ bí không gì hơn. Và nói cho cùng, ngay cả 
cuộc sống thường ngày của chúng ta, há chẳng phải đầy những kỳ 
quan, bí mật và huyền bí, ngoài tầm hiểu biết của trí óc con người hay 
sao? 


2.356. Tôi Cũng Không Biết Tôi Viết Gì! 

Viên Thông (1636-1715) là một thiển sư thuộc tông Hoàng Bá 
Nhật Bản. Ông là một vị thiển sư khác người, muốn đi đâu thì cứ đi 
muốn làm gì thì cứ làm. Sư sống cô độc, không ở bất cứ nơi nào cố 
định. Chắc chắn là hiếm khi nào Sư nghĩ đến cuộc sống cá nhân của 
mình. Một lần nọ sư đến viếng một gia đình ở Kyoto. Trong cảnh đô 
thị huyên náo, vị thiển sư vô tâm này chợt quên mất đi cái nơi mình 
định đi đến. Không biết làm gì khác, sư bắt đầu đi gõ cửa từng nhà một 
và hỏi: "Đây có phải là ngôi nhà mà sư Viên Thông định đến hay 
không?" Lần khác, có người nhờ sư viết tựa cho một quyển sách. Sư 
đồng ý, nhưng sư viết chữ quá tháo nên nhiều chỗ của bài tựa không 
đọc được. Chủ nhân của quyển sách phải mang bài tựa đến hỏi sư xem 
bài tựa muốn nói gì. Thiển sư Viên Thông xem lại hết lần nầy qua lần 
khác, cuối cùng ông tuyên bố "Tôi cũng không thể nào đọc được 
những dòng chữ này! Một trong số đệ tử của tôi rất giỏi đọc chữ viết 
của tôi. Tốt hơn, ông nên tìm đến gặp anh ta xem giúp." 


2.357. Tôi Đâu Có Điếc! 

Đệ nhất cú có nghĩa là mẫu tự đầu tiên “a” hay là chữ đầu tiên của 
trí tuệ. Chỉ là một: Từ nầy chỉ cho huyền nghĩa thiển. Chính trong cái 
"Đệ nhất cú" tuyệt đối ấy Thiển đặt căn bản cho đạo pháp. Vài cuộc 


3570 


đối thoại sau đây cho ta một ý niệm về khái niệm "Đệ nhất cú" trong 
tu tập Thiển. Một vị Tăng hỏi thiển sư Triệu Châu: "Thế nào là câu 
nói cùng tuyệt?" Triệu Châu chỉ nói: "Phải." Vị Tăng không nhận ra ý 
nghĩa của chữ "phải", tưởng là Triệu Châu chưa đáp, bèn hỏi lại. Triệu 
Châu hét to: "Bộ tôi điếc sao?" Qua cuộc đối thoại trên chúng ta thấy 
thật không có cái gì liên quan trong việc giải quyết vấn đề trọng đại 
nhất của nhân sinh, là cái một, hoặc nguyên lý tối thượng! Nhưng đó 
chính là chỗ độc đáo của Thiền, vượt lên trên lý luận, vượt ra ngoài 
vòng khống chế của tư tưởng và những tiêu biểu sai lầm. Thiền không 
tin vào tri thức, không viện phép biện luận cổ truyền đối đãi, mà tự 
nắm lấy vấn đề bằng phong cách riêng của nó. 


2.358. Tôi Không Biết 

Minh Triết Thiền Sư, tên của một Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ 
thứ IX, một trong những đệ tử nổi trội nhất của Thiển sư Dược Sơn 
Duy Nghiễm. Một hôm, Động Sơn đến thăm Minh Triết, Minh Triết 
hỏi: "Trước đây ông ở đâu?" Động Sơn đáp: "Ở Hồ Nam." Minh Triết 
hỏi: "Vị Quan Sát Sứ ở đó họ gì?" Động Sơn đáp: "Tôi không biết." 
Minh Triết hỏi: "Thế tên ông là gì?" Động Sơn đáp: "Tôi cũng chẳng 
biết luôn." Minh Triết lại hỏi: "Thế vị quan đó có trông nom công việc 
của mình không?" Động Sơn đáp: "Ông ta có nhiễu viên chức thuộc hạ 
làm việc cho mình." Minh Triết hỏi: "Thế ông ta không hề ra vào quan 
sở hay sao?" Động Sơn bèn rũ áo bỏ đi. Hôm sau Minh Triết nói: "Lời 
hôm qua của thây, tôi chưa được hiểu rõ lắm. Hôm nay mời thầy nói 
lại, nếu nói được, xin thỉnh thầy cùng thọ trai quá hạ." Động Sơn nói: 
"Quá tôn quí vậy!" Minh Triết bèn cho thiết trai đãi Động Sơn. 


2.359. Tôi Nhấc Cô Gái Lên Tại Chỗ, Còn Ông Vẫn Còn Đang 
Cống Cô Gái Đó! 

Theo truyền thuyết Thiển Nhật Bản, một lúc nọ, Đàm Sơn và 
Ekido đang cùng du hành trên một con đường lây lội. Một cơn mưa lớn 
vẫn đang đổ xuống. Đang đi đến một khúc quanh co, họ gặp một cô 
gái kiểu diễm trong bộ đô kimono và khăn choàng cổ bằng lụa, không 
thể vượt qua chỗ giao điểm này. Đàm Sơn nói: “Nào cô gái,” và ngay 
lập tức ông ta nhấc cô gái lên trong đôi tay của mình và mang cô qua 
khỏi vũng lầy. Ekido không nói gì cho đến tối khi họ đã về tới ngôi 
chùa nơi họ ở trọ. Lúc ấy Ekido không còn kểm hãm được nữa, ông 


3571 


bảo Đàm Sơn: “Chúng ta là Tăng lữ, không đi gần đàn bà, đặc biệt là 
những cô gái trẻ và đẹp. Nguy hiểm lắm. Tại sao ông lại làm như 
vậy?” Đàm Sơn nói: “Tôi nhấc cô gái lên tại chỗ đó thôi, còn ông thì 
vẫn còn đang cõng cô gái đó.” 


2.360. Tối Thượng Thừa Thiền 

Tối thượng thừa là giáo pháp cao nhất hay giáo pháp rốt ráo nhất 
(các tông phái đều cho tông nghĩa của phái mình là tối thượng thừa). 
Một hình thức thiển nhấn mạnh đến sự chứng đắc không cần sự hỗ trợ 
từ bên ngoài qua phương cách chỉ quán đả tọa. Đây là loại thiển được 
nhấn mạnh nhiều nhất trong Thiền phái Tào Động ở Nhật Bản. Tối 
thượng thừa thiển là đỉnh cao cùng tột của thiển trong Phật giáo. Thiền 
nầy được thực hành bởi chư Phật trong quá khứ như Phật Thích Ca 
Mâu Ni và Phật A Di Đà. Đây là sự biểu lộ của sự sống tuyệt đối, sự 
sống trong hình thức tinh khiết nhất. Đây là cách tọa thiển mà thiển sư 
Đạo Nguyên bênh vực, nó không dính dáng øì đến việc phấn đấu để 
ngộ hay đạt được bất cứ một đối tượng nào khác. Trong phương pháp 
thực hành cao nhất nầy, phương tiện và cứu cánh là một. Thiền Đại 
Thừa và Thiền Tối Thượng Thừa kỳ thật bổ sung cho nhau. Khi được 
thực hành đúng bạn ngồi trong niềm tin kiên định rằng tọa thiền chính 
là thể hiện Chân tánh không ô nhiễm của mình, và đồng thời bạn ngôi 
trong niễm tin trọn vẹn rằng cái ngày ấy sẽ đến, khi bạn kêu lên: “Ô, 
nó đây rồi!” Bạn sẽ nhận ra chân tánh nầy không lầm lẫn. Vì thế, về 
mặt tự thức, bạn không cần cố gắng để ngộ. 


2.361. Tội Tánh Bất Tại Nội Bất Tại Ngoại Bất Tại Trung 

Tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. 
Theo kinh Duy Ma Cật, chương ba, Đức Phật bảo Ưu Ba Li: “Ông đi 
đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.” Ưu Ba L¡ bạch Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ta. Vì sao? Con 
nhớ lại ngày trước có hai vị Tỳ Kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, 
không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng, “Dạ thưa ngài Ưu Ba Lï! Chúng 
tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ 
ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy.” Con liền y 
theo pháp, giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với 
con: “Thưa ngài Ưu Ba Li, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị Tỳ Kheo 
nầy, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh 


3572 


kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật 
đã dạy: “Iâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch." 
Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm 
kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra 
ngoài chơn như. Như ngài Ưu Ba Li, khi tâm tướng được giải thoát thì 
có tội cấu chăng? Con đáp: 'Không.” Ông Duy Ma Cật nói: “Tất cả 
chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế! Thưa ngài Ưu Ba LI! 
Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch; điên đảo là nhơ, không 
điên đảo là sạch; chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ưu 
Ba Li! Tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn, như chớp; các 
Pháp không chờ nhau cho đến một niệm không dừng; các Pháp đều là 
vọng kiến, như chiêm bao, như nắng dợn, như trăng dưới nước, như 
bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa nầy gọi 
là giữ luật, người nào rõ nghĩa nây gọi là khéo hiểu. Lúc đó hai vị Tỳ 
Kheo khen rằng: “Thật là bực thượng trí! Ngài Ưu Ba Li nầy không thể 
sánh kịp. Ngài là bực giữ luật hơn hết mà không nói được.` Con đáp 
rằng: “Trừ Đức Như Lai ra, chưa có bực Thanh Văn và Bồ Tát nào có 
thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Duy Ma Cật. Trí 
tuệ ông thông suốt không lường." Khi ấy, hai vị Tỳ Kheo dứt hết nghi 
hối, phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và phát nguyện rằng: 
“Nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy.” Vì thế 
nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông.” 


2.362. Tôn Trọng Giá Trị Tuyệt Đối Của Vạn Hữu 

Theo Thiển sư Philip Kapleau trong quyển 'Giác Ngộ Thiển', ý 
thức cao hơn chỉ là sự chú tâm, nó là tất cả. Người có ý thức sâu sắc 
thấy được tính bất khả phân ly của cuộc sống, tính phức tạp phong phú 
và những mối tương quan của tất cả đời sống. Từ ý thức này phát sinh 
lòng tôn trọng sâu sắc đối với giá trị tuyệt đối của vạn hữu, của từng 
vật một. Từ lòng tôn trọng đối với giá trị của từng vật này, dầu là hữu 
tình hay vô tình, phát sinh ra mong muốn được thấy các vật ấy được sử 
dụng một cách thích đáng, không phóng túng lãng phí, cũng không gây 
ra hủy hoại. Do đó, tu tập Thiền một cách chân chánh có nghĩa là 
không để đèn cháy khi không cần thiết, không để vòi nước tuôn chảy 
không cần thiết, không bỏ đầy thức ăn vào dĩa mà không ăn hết. 
Những hành vi vô ý thức này để lộ ra sự dửng dưng xem thường giá trị 
của các vật mà mình lãng phí hoặc làm hư hỏng, cũng như đối với công 


3573 


sức của những người đã tốn công sức tạo ra những thứ ấy cho chúng ta: 
về phần thức ăn, ấy là nhà nông, người tài xế chở hàng, người giữ kho, 
người đầu bếp, và người phục vụ. Sự dửng dưng này là sản phẩm của 
một cái tâm làm thay đổi và gây ra những hỗn độn không chủ định. Sự 
dửng dưng này tước đi của chúng ta cái quyền bẩm sinh là sự hài hòa 
và niỀm vui trong cuộc sống. 


2.363. Tôn Tương Nói Về Sư Huynh Tam Thánh, Sư Huynh Đại 
Giác, và Tiên Sư Lâm Tế! 

Hưng Hóa Tổn Tương (830-888) là tên của một vị Thiển sư Trung 
Hoa, tông Lâm Tế, vào thế kỷ thứ IX, thuộc thời nhà Đường (618-907). 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Hưng 
Hóa Tổn Tương; tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư 
này trong Truyền Đăng Lục, quyển XII: Thiền sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ IX, đệ tử và người nối pháp của Lâm Tế Nghĩa Huyễn, và là 
thầy của Nam Viện Huệ Ngung. Khi ở hội chúng của Tam Thánh Huệ 
Nhiên, Hưng Hóa Tổn Tương (830-888) thường nói: "Khi ta nhắm 
phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà chẳng từng 
tìm ra được một người hội Phật pháp." Tam Thánh nghe được hỏi: 
"Ông đủ con mắt gì mà dám nói thế ấy?" Sư liên hét. Tam Thánh nói: 
"Phải là ông mới được." Sau Đại Giác nghe được, bèn nói: "Làm sao 
gió thổi gã đến trong cửa Đại Giác này." Về sau, Sư đến hội Đại Giác 
làm Viện chủ. Một hôm, Đại Giác gọi: "Viện Chủ! Ta nghe ông nói 
"Nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà 
chẳng từng tìm ra được một người hội Phật pháp.' Ông y cứ vào đạo lý 
gì mà nói như thế?" Sư liền hét! Đại Giác liền đánh. Sư lại hét! Đại 
Giác lại đánh. Hôm sau, Sư đi ngang qua pháp đường, Đại Giác gọi: 
"Viện Chủ! Ta vẫn còn nghi hai tiếng thét của ông hôm qua." Sư lại 
hét! Đại Giác lại đánh. Sư lại hét! Đại Giác lại đánh. Sư nói: "Tôi ở 
chỗ Sư huynh Tam Thánh học được câu khách chủ, nay bị Sư huynh bẽ 
gãy rồi, xin cho tôi pháp môn an lạc." Đại Giác bảo: "Cái gã mù, đến 
trong ấy đã chịu thua, cởi áo nạp ra đánh đòn một trận." Ngay lời nói 
này, Sư hiểu được đạo lý Tiên Sư Lâm Tế ở chỗ Hoàng Bá ăn gậy. 
Sau đó, Sư lên Phật đường niệm hương. Sư nói: "Một cây hương này 
vốn vì Sư huynh Tam Thánh, dù Tam Thánh đối với ta quá ít ỏi. Cây 
hương này cho Sư huynh Đại Giác, dù Đại Giác đối với ta rất dư dật; 
chẳng bằng cúng dường Tiên Sư Lâm Tế. 


3574 


2.364. Tôn Tương Phi Mã 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Hưng Hóa Tôn 
Tương (830-888) và Tăng chúng vào phút Sư sắp thị tịch. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, Vua Đường Trang Tông ban cho Sư 
một con ngựa. Trong lúc cõi ngựa, Sư chợt bị ngựa quăng té gãy chân. 
Sư gọi: "Viện Chủ! Chuốt cho ta một cây nạng." Viện chủ chuốt nạng 
xong, đem đến cho Sư. Sư cặp nạng đi vòng quanh pháp đường, Sư hỏi 
Tăng chúng: "Các ông có nhận ra lão Tăng không?" Chúng Tăng đáp: 
"Làm sao mà không nhận ra Hòa Thượng?” Sư nói: "Pháp sư què, nói 
được đi chẳng được." Sau đó Sư đi đến pháp đường kêu thị giả đánh 
chuông họp chúng. Chúng Tăng tụ họp, Sư nói: "Lại biết lão Tăng 
chăng?" Chúng không biết đáp thế nào. Sư ném nạng cây, ngồi ngay 
thẳng an nhiên thị tịch. 


2.365. Tông Bổn Và Sư Phụ Thiên Y 

Thiển Sư Tông Bổn (1020-1099), tên của một vị Thiển sư danh 
tiếng của Trung Hoa vào thời Bắc Tống (960-1127). Còn được biết với 
tên Bổn Hiệu Viên Chiếu. Sư là một trong những đệ tử xuất sắc nhất 
của Thiển sư Thiên Y Nghĩa Hoài. Khi Sư mới đến tham vấn Thiển sư 
Thiên Y, Sư nói: "Con mới đến đây, xin Hòa Thượng từ bi giảng 
Pháp." Thiên Y nói: "Chim hót trên rừng. Cá lội nước sâu.” Một hôm, 
Thiển sư Thiên Y hỏi: "Khi "Tức Tâm Tức Phật thì cái gì xẩy ra?" Sư 
đáp: "Giết người đốt nhà có gì là khó!" Một lần khác, Thiển sư Thiên 
Y hỏi Sư: "Người không tay có thể dùng nắm tay, người không lưỡi có 
thể nói. Bất thình lình người không tay đánh người không lưỡi thì người 
không lưỡi nói cái gì?" 


2.366. Tông Cảnh Lục 

Tập sách chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và 
Duy Thức, được soạn bởi ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Thiển Sư (904- 
975) vào thế kỷ thứ X. Tông Cảnh Lục hay "Ghi Chép về Chiếc Gương 
Chân Lý" của Ngài Diên Thọ, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư cũng soạn ra tập sách Vạn 
Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người 
đương thời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông và Tịnh 


3575 


Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài 
làm bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh. Trong thời Đại Sư Diên Thọ, 
người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiền tông và Tịnh Độ, 
chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên 
Thọ đã làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để so sánh với Thiền Tông. Hữu 
Thiển Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược hiện tiền, 
miết nhĩ tùy tha khứ (Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc 
đường. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó). Vô Thiển Hữu Tịnh 
Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ 
(Không Thiển có Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy 
Di Đà, lo gì không khai ngộ). Hữu Thiền Hữu Tịnh Độ, do như đái giác 
hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ (Có Thiền có Tịnh Độ, 
như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thây người, về sau thành Phật 
Tổ). Vô Thiền Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Vạn kiếp dữ 
Thiên sanh, một cá nhơn y hổ (Không Thiền không Tịnh Độ, giường 
sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa). 


2.367. Tông Môn Lão Tăng Ngang Dọc Tự Do! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển sư 
Vân Môn (864-949) thượng đường dạy chúng: "Tông môn tôi ngang 
đọc tự do, nắm bỏ tùy lúc." Một vị Tăng bước ra hỏi: "Thế nào là bổ?" 
Sư đáp: "Đông đi Xuân lại." Vị Tăng lại hỏi: "Khi Đông đi Xuân lại thì 
như thế nào?" Sư đáp: "Gậy vác ngang vai, Đông Tây Nam Bắc, mặc 
tình đập vào gốc mục." Như vậy, chúng ta có thể nói một cách cả 
quyết rằng trong Thiền không có cái gì là khuôn phép hết, mỗi người 
tùy tiện giải quyết nỗi khó khăn riêng theo mỗi cách khác nhau. 


2.366. Tông Phong Diệu Siêu: Thị Tịch Kệ 

Trong những lời giáo huấn đến chư đệ tử, Thiển sư Tông Phong 
Diệu Siêu (1282-1337) nhấn mạnh đến sự quan trọng của uy nghi và 
cách ngôi kiết già truyền thống liên hệ đến thiền. Tuy nhiên, vào tuổi 
năm mươi ông bị thương nơi chân làm cho ông không ngồi đúng tư thế 
được. Khi bệnh vào giai đoạn cuối, ông ép chân vào tư thế kiết già và 
làm cho xương bị gãy (tương tự như câu chuyện được kể về Thiền sư 
Vân Môn Văn Yển). Cái chân bị thương rỉ máu và đau đớn dữ dội hơn, 
nhưng mà ông ngồi thản nhiên, cầm bút lên và làm bài kệ thị tịch: 

“Ta cắt Phật xẻ Tổ; 


3576 


Kiếm luôn bóng láng; 
Khi vòng sinh hoạt tự tại chuyển, 
Hư không nghiến răng mình.” 
Sau khi viết xong bài kệ, ông an nhiên thị tịch ở tuổi sáu mươi sáu. 


2.369. Tông Thừa Giáo Thừa 

Một vị Tăng hỏi: “Thế nào là một câu của La Hán?” Sư đáp: “Ta 
nói với ngươi, liền thành hai câu.” Sư thượng đượng dạy chúng: “Tông 
môn huyền diệu chỉ là thế ấy sao? Hay riêng có chỗ kỳ đặc? Nếu 
riêng có chỗ kỳ đặc, các ông hãy nên xem cái gì? Nếu không, chẳng 
nên đem hai chữ bèn cho là Tông Thừa. Thế nào là hai chữ? Nghĩa là 
Tông Thừa và Giáo Thừa. Các ông vừa nói đến Tông thừa liền thành 
Tông thừa, nói đến Giáo thừa liền thành Giáo thừa. Chư Thiển đức! 
Phật pháp tông thừa nguyên lai do miệng các ông an lập danh tự, làm 
lấy nói lấy bèn thành. Lẽ ấy cần phải nhằm trong đó nói bình nói thật, 
nói viên nói thường. Thiển đức! Các ông gọi cái gì là bình thật? Nắm 
cái gì làm viên thường? Kẻ hành khất nhà bên cần phải biện rành, chớ 
để chôn vùi; được một ít thanh sắc danh tự chứa trong đầu tâm, nói ta 
hội giải khéo hay giản biện. Các ông biết cái gì? Ghi nhớ được danh tự 
ấy, giản biện được thanh sắc ấy. Nếu chẳng phải thanh sắc danh tự, 
các ông làm sao ghi nhớ giản biện? Gió thổi thông reo cũng là thanh, 
tiếng ếch nhái, chim, quạ, kêu cũng là thanh, sao chẳng trong ấy lắng 
nghe để giản trạch đi. Nếu trong ấy có hình thức ý tứ cùng các Thượng 
Tọa. Chớ lầm! Hiện nay thanh sắc dẫy đầy, là đến nhau hay chẳng đến 
nhau? Nếu đến nhau, thì linh tánh kim cang bí mật của ông nên có hoại 
diệt. Vì sao có như thế? Vì thanh xỏ lủng lỗ tai ông, sắc đâm đui con 
mắt ông, duyên thì lấp mất huyễn vọng của ông, càng chẳng dễ dàng 
vậy. Nếu chẳng đến nhau, thì chỗ nào được thanh sắc? Biết chăng? 
Đến nhau, chẳng đến nhau thử biện rành xem? Sư dừng giây phút, lại 
nói: “Viên thường bình thật ấy là người gì? Nói thế nào? Chưa phải là 
kẻ ở trong thôn Hoàng Di thì biết nói thế nào? Đó là các vị Thánh xưa 
bày chút ít giúp đỡ hiển phát. Thời nay không hiểu phải quấy, liền cho 
là toàn thật, nói ta riêng có tông phong huyềển diệu. Phật Thích Ca 
không chót lưỡi, chẳng giống với các ông có chút ít bèn chỉ hông chỉ 
ngực. Nếu luận về tội sát, đạo, dâm, tuy nặng mà vẫn còn nhẹ, vì có 
khi hết. Kẻ nây chê bai Bát Nhã làm mù mắt chúng sanh, vào địa ngục 


3577 


A Tỳ, nuốt hoàn sắt nóng chớ bảo là thong thả. Do đó, cổ nhơn nói: 
“Lỗi tại hóa chủ, chẳng can hệ việc ông.` Trân trọng!” 


2.370. Tổng Thể Trọn Ven 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm có một vị 
Tăng đến diện kiến Thiển Sư Vân Môn Văn Yến (864-949) và nói: 
'Giả thiết như Đại sư gặp một người vừa mù, vừa câm vừa điếc. Vì anh 
ta không thấy được những cử chỉ, hoặc nghe được những lời giảng của 
Đại sư và cũng không hỏi được Đại sư một câu, đối với anh ta, Đại sư 
thật là vô dụng. Đại sư không thể cứu vớt anh ta, vậy Đại sư hãy nhìn 
nhận mình là một vị thầy vô giá trị.' 'Hãy vái chào ta đi!"' Đại sư nói. 
Nhà sư thẳng thốt tuân lệnh, đứng dậy, cúi mình vái chào và thẳng 
người chờ nghe câu trả lời. Thay vì trả lời, Vân Môn vung cây gậy lên 
làm cho vị Tăng phải nhảy lui. 'Tốt, như vậy, ngươi không mù. Bây giờ 
hãy bước lại gần đây.' Vị Tăng làm theo lời yêu cầu của Vân Môn. 
"Tốt, như vậy, ngươi cũng không điếc. Người đã hiểu chưa?' 'Thưa Đại 
sư, hiểu cái gì ạ?' 'A! Ngươi cũng không câm.' Nghe thế, vị Tăng giác 
ngộ, như người vừa tỉnh giấc ngủ dài... Công án này cho thấy luận 
thuyết căn bản của Thiển trong bản chất tinh túy, mỗi người trong 
chúng ta không thiếu một thứ gì, và giống như một vòng tròn, không 
thể thêm vào hoặc bớt đi một chút gì. Mỗi người chúng ta là một tổng 
thể trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo và mọi vật khác cũng vậy. Ngay cả 


` 


một người mù, dầu mù lòa, vẫn không khiếm khuyết một điều øì." 


2.371. Trà Đạo 

Thiên Lợi Hưu (1521-1591), tên của một vị Thiển Tăng thuộc tông 
Lâm Tế vào cuối thời Túc Lợi Thị (1392-1568). Hiện nay chúng ta 
không có nhiều tài liệu chỉ tiết về vị Thiển sư này; chúng ta chỉ biết 
Sen No Rikyô được biết như là một bậc Thầy Trà nổi tiếng nhất vào 
thời của mình. Sư đã phục vụ như một vị cố vấn về trà cho cả hai vị 
Quan đại thần Điền Tín Trường (1534-1582) và Phong Thần Cát Tú. 
Hai trường phái về Trà Lễ là Ura-senke và Omote-senke vẫn còn tiếp 
tục thực hành theo phương cách pha chế trà của Sư. Theo Thiên Lợi 
Hưu, ngoài trà ra, không còn có gì hết, nghĩa là một trạng thái ý thức 
phi nhị nguyên mà đạo Thiền này, cũng như tất cả các đạo khác, của 
Nhật Bản đưa tới đó. Trong 'Trà đạo', người ta chứng kiến sự hội tụ 
của nhiều hình thức nghệ thuật, kiến trúc, đồ gốm sứ, hội họa, nghệ 


3578 


thuật làm vườn, nghệ thuật cắm hoa được kết hợp lại với nhau để sáng 
tạo một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, chỉ tổn tại trong khoảnh khắc 
hiện tại, trong đó tất cả các giác quan của con người đều tham dự vào, 
nhưng lại gạn lọc cát trí tuệ nhị nguyên. 


2.372. Trà Lăng Úc: Đầu Cơ Kệ 

Bài kệ giải ngộ của Trà Lăng Úc, đệ tử của thiển sư Dương Kỳ 
Phương Hội (1024-1072), vị tổ khai sáng ngành Thiển Dương Kỳ thuộc 
hệ thống Lâm Tế tông: 

”Fa có ngọc quý minh châu 
Bụi đời vùi lấp bấy lâu 
Bụi hết hôm nay sáng lại 
Thế gian chiếu phá làu làu." 

Những bài thơ đủ sắc thái về Ngộ, không bài nào giống bài nào, 
khó gợi cho chúng ta một nhận định xác đáng về nội dung của "Ngộ" 
bằng cách so sánh hay phân tích. Nhưng dẫu sao thì chúng cũng được 
hiểu một cách dễ dàng. Chúng ta cũng có thể nhận thấy ở chúng sự 
biểu lộ một phát giác mới; còn phát giác đó là gì, chúng ta cần có ít 
nhiều thân chứng riêng mới có thể nói rõ hơn được. Dầu ở trong trường 
hợp nào, tất cả các thiển sư đều chứng chắc rằng trong Thiền có cái 
gọi là "Ngộ", nhờ nó con người du nhập trong một thế giới giá trị mới. 
Kiến giải cũ vứt bỏ là thế gian mang một ý nghĩa mới. Có người cho 
rằng mình đã bị mê hoặc, hoặc kiến thức cũ của mình chìm lỉm mất 
trong quên lãng, trong khi người khác thú nhận rằng bấy lâu họ đâu có 
ngờ đến cái đẹp mới lạ ấy hiển lộ trong 'thanh phong' và trong minh 
châu. 


2.373. Trái Tìm Bốc Lửa Trong Khi Đôi Mắt Lạnh Như Tro 
Tàn 

Soyen Shaku là tên của một vị Thiển Tăng thuộc tông Lâm Tế 
Nhật Bản, cũng được biết Pháp danh Kôgaku Sôen (1859-1919), một 
trong những Thiển sư quan trọng trong thời cận đại. Sôen sinh năm 
1859 và ông được gửi đến một ngôi chùa ở địa phương nơi mà, về sau 
này trong một đoạn văn tự thuật ông đã viết, ông được dạy tôn kính 
Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, cũng như hiếu kính mẹ cha và giúp đổ anh 
chị em, trung thành với đất nước và đồng bào. Shaku kế thừa chức vị 
trụ trì Viên Giác Tự khi thầy mình thị tịch vào năm 1892. Qua năm 


3579 


sau, Sư tham dự Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới ở Chicago. Sư là vị 
Tăng đầu tiên từ tông Lâm Tế đã đi thăm viếng phương Tây, và Sư đã 
đi hơn hai lần. Ba trong số những đệ tử của Sư có ảnh hưởng trong việc 
giới thiệu Thiển pháp Lâm Tế đến với Tây phương là Shaku Sôkatsu, 
D.T. Suzuki, và Senzaki Nyogen. Thiền sư Soyen Shaku là vị thiển sư 
Nhật Bản đầu tiên đến Mỹ. Ngài thường nói với Tăng chúng: “Trái tim 
tôi bốc lửa nhưng đôi mắt tôi thì lạnh như tro tàn.” Ngài đã đặt ra 
những quy tắc sau đây để tự mình áp dụng trong suốt cả cuộc đời: Thứ 
nhất, buổi sáng thắp hương và thiển định trước khi thay y phục. Thứ 
nhì, nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Ăn uống có giờ giấc, điều độ và không 
bao giờ ăn đến mức thỏa mãn. Thứ ba, khi tiếp khách vẫn giữ thái độ 
như khi ở một mình, và khi ở một mình vẫn giữ thái độ như khi tiếp 
khách. Thứ tư, để ý lời nói, và khi nói ra thế nào thì phải thực hành thế 
ấy. Thứ năm, khi cơ hội đến đừng bỏ lở mất, nhưng phải suy nghĩ đôi 
lần trước khi hành động. Thứ sáu, đừng nuối tiếc quá khứ. Hãy hướng 
về tương lai. Thứ bảy, giữ thái độ không sợ sệt của một người hùng và 
trái tim yêu thương của một đứa trẻ. Thứ tám, khi đi ngủ, hãy ngủ như 
ngủ giấc cuốc cùng. Khi thức dậy, lập tức rời khỏi giường ngủ. 


2.374. Trảm Xà Nhân Duyên 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Quy Tông Trí 
Thường và một vị Tăng. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, 
một hôm, Quy Tông đang giẫy cỏ thì có một vị Tăng thuộc dạng giảng 
sư uyên bác đến thăm. Tình cờ lúc đó có con rắn bò ngang. Quy Tông 
bèn đưa lưỡi xuống xuống xắn đứt con rắn làm đôi. Vị Tăng nói: "Bấy 
lâu nghe tiếng Quy Tông, té ra chỉ là một ông sa môn xấu hạnh mà 
thôi." Sư nói: "Tọa chủ, xin ông đi vào sảnh đường uống trà đi!" Vị 
Tăng hỏi: "Sao lại vào sảnh đường uống trà?" Quy Tông nói: "Nếu thế 
thì tôi hỏi ông, ai hạnh xấu, ông hay tôi?" Vị Tăng lại hỏi: "Hạnh xấu 
là hạnh thế nào?" Quy Tông giơ cao cây xuống, ra bộ như giết rắn hỏi: 
"Còn hạnh tốt thì sao?" VỊ Tăng đáp: "Nếu thế, quả hợp chánh pháp." 
Quy Tông nói: "Thôi đủ rồi, đừng nói chánh hay không chánh với tôi, 
tọa chủ có thấy tôi chém rắn hồi nào không?" Vị Tăng không nói gì. 
Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, có lẽ bấy nhiêu 
đây cũng đủ minh định Thiển tự do tự tại như thế nào trong khi giải 
quyết những vấn để hóc búa ấy, từ thuở bình minh của lịch sử trí óc, 
không ngớt thử thách đủ ngón tuyệt kỷ của trí khôn loài người. Theo 


3580 


Plotinus, tâm là cái khi phản tỉnh thì có tư tưởng trước khi nó nghĩ về 
chính nó. Chúng ta không thấy điều mà Plotinus vừa nói này vượt ra 
ngoài tầm hiểu biết của mình, ít ra trên phương diện khái niệm. Nhưng 
khi phải đối đầu với những câu nói của các vị thiển sư thì thật không 
còn biết rờ vào đâu được. Những lời nói cả quyết hoặc khẳng định của 
các ngài, ít ra trên hình thức, thật lạc lõng, phi lý và vô nghĩa đến nỗi 
người chưa biết chân lý Thiển không còn biết đầu đuôi ra sao nữa. 


2.375. Trang Tông Đắc Bảo 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, Vua 
Đường Trang Tông nói với Thiền sư Hưng Hóa Tôn Tương: "Trẫm thu 
phục nhân tâm xứ Đại Lương, được một viên minh châu vô giá, tới g1 
chưa có người trả giá." Sư Hưng Hóa nói: "Xin Bệ hạ cho lão Tăng 
xem hạt châu này!" Vua Trang Tông im lặng mở khăn bịt đầu. Sư 
Hưng Hóa liền nói: "Vật báu của Bệ hạ ai dám trả giá!" 


2.376. Tràng Tửu 

Theo thí dụ thứ 11 của Bích Nham Lục. Một hôm Thiền Sư Hoàng 
Bá Hy Vận (?-850) thượng đường, đại chúng vân tập, Hoàng Bá bảo: 
“Các ngươi! Các ngươi muốn cầu cái gì?” Sư cầm trượng đuổi chúng. 
Đại chúng không tan. Sư lại ngồi xuống bảo: “Các ngươi toàn là bọn 
ăn hèm, thế mà xưng hành khất để cho người chê cười. Thà cam thấy 
tám trăm, một ngàn người giải tán, chớ không thể giải tán, không thể 
chịu sự ồn náo. Ta khi đi hành khất hoặc gặp dưới rễ cỏ có cái ấy, là 
đem hết tâm tư xem xét nó. Nếu biết ngứa ngáy khả dĩ lấy đãy đựng 
gạo cúng dường. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như các ngươi hiện giờ thì 
làm gì có việc ngày nay. Các ngươi đã xưng là hành khất, cần phải có 
chút ít tỉnh thân như thế, mới có thể biết đạo. Trong nước Đại Đường 
không có Thiền Sư sao?” Có vị Tăng hỏi: “Bậc tôn túc ở các nơi hợp 
chúng chỉ dạy, tại sao nói không Thiển Sư?” Hoàng Bá bảo: “Chẳng 
nói không thiển, chỉ nói không sư. Xà Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ 
Đại Sư có tám mươi bốn người ngồi đạo tràng, song được chánh nhãn 
của Mã Tổ chỉ có hai ba người, Hòa Thượng Lô Sơn Qui Tông là một 
trong số ấy. Phàm người xuất gia phải biết sự phần từ trước lại mới 
được. Vả như, dưới Tứ Tổ, Đại sư Ngưu Đầu Pháp Dung nói dọc nói 
ngang vẫn chưa biết then chốt hướng thượng. Có con mắt này mới biện 
được tông đảng tà chánh. Người hiện giờ không hay thể hội, chỉ biết 


3581 


học ngôn ngữ, nghĩ nhầm trong đấy da tức chỗ đến an ổn, xưng là ta tự 
hội thiển, lại thay việc sanh tử cho người được chăng? Khinh thường 
bậc lão túc vào địa ngục nhanh như tên bắn. Ta vừa thấy ngươi vào 
cửa liền biết được rồi. Lại biết chăng? Cần kíp nỗ lực chớ dung đị. Thọ 
nhận chén cơm manh áo của người mà để một đời qua suông, người 
sáng mắt chê cười. Người thời gian sau hẳn sẽ bị người tục lôi đi. Phải 
tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt? Nếu hội liền hội, nếu không hội 
giải tán đi!” 


2.377. Trao Pháp Chẳng Trao Y 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương mười, mỗi khi đổ chúng nghe 
Tổ nói kệ rồi thấy đều làm lễ biết rõ ý Tổ, mỗi người nhiếp tâm, y 
theo pháp tu hành, lại không dám tranh cãi, biết Tổ không còn ở đời 
bao lâu, Thượng Tọa Pháp Hải lại đẳnh lễ hỏi rằng: “Sau khi Hòa 
Thượng nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào?” Tổ bảo: “Tôi ở chùa 
Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành, gọi là 
Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông øìn giữ, truyền trao cho nhau, độ khắp 
quần sanh, chỉ y nơi lời nói nầy, ấy gọi là chánh pháp, nay vì các ông 
nói pháp chớ chẳng trao y, bởi vì các ông tín căn đã thuần thục, quyết 
định không còn nghi ngờ, kham nhận được đại sự, nhưng cứ theo ý bài 
kệ “Phó Thọ” của Sơ Tổ Đạt Ma, y không nên truyền. Kệ rằng: 
“Ta đến ở cõi nầy, 

Truyền pháp cứu mê tình. 

Một hoa nở năm cánh, 

Kết quả tự nhiên thành.” 


2.376. Trăm Năm Lão Hán Ấy Luôn Luôn Cử Động! 

Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295) là một đại sư cuối 
đời nhà Tống. Khi sư phụ ngài lần đầu trao cho ngài công án chữ “Vô” 
của Triệu Châu để tham quán, ngài chuyển hết khí lực bình sanh vào 
đề án. Ngày kia, bất thần sư phụ hỏi: “Ai mang cho ông cái thân vô tri 
giác ấy?” Ngài khựng, không biết sao mà thưa thốt, mà thầy ngài thì 
khắc nghiệt, thường là hỏi đâu thì đánh đó. Sau đó, lúc nửa đêm khi 
đang ngủ, Sư sực nhớ trước kia thầy cũ có giao cho sư tìm ra diệu nghĩa 
câu nói 'Muôn vật trở về một. Thế là suốt đêm ấy và mấy đêm sau, 
Sư không sao ngôi yên hay chợp mắt được, trong tâm thần căng thẳng 


3582 


cực độ ấy. Ngày kia sư bất chợt thấy mình đang đọc bài thơ của Ngũ 
Tổ Pháp Diễn viết trên chân dung của Tổ, trong đó có câu: 
”Irăm năm, ba vạn sấu ngàn ngày 
Lão hán ấy luôn luôn cử động." 

Thế là những thắc mắc của sư về câu hỏi 'Ai mang cho ông cái 
thân vô tri giác ấy?” phút chốc được giải trừ ngay. Ngài được ấn chứng 
và trở thành một người hoàn toàn mới. Trong bộ Cao Phong Ngữ Lục, 
sư có viết: “Trước kia, khi còn ở Trường Khánh, trước khi vào Thiền 
đường một tháng, đêm kia trong giấc ngủ say tôi bất chợt thấy tôi để 
hết tâm trí vào câu hỏi 'Muôn vật trở về một, một trở về gì? Tôi 
chiếu cố đến để án chuyên nhất đến nỗi quên mất ngủ nghỉ ăn uống, 
không còn phân biệt phương hướng ngày đêm gì hết. Khi trải khăn 
bàn, hay sắp chén đĩa, hay đi tiểu tiện, dầu động hay tịnh, dầu nói hay 
im, toàn thể cuộc sống của tôi như gói trọn trong nghi niệm “Cái một 
trở về gì? không xen lộn mẩy may niệm nào khác; vả lại dầu muốn, 
tôi vẫn không thể nghĩ gì lệch ngoài trung tâm điểm ấy, dầu chỉ nghĩ 
thoáng qua thôi. Tưởng chừng như tôi bị đóng cứng hoặc chôn chân tại 
chỗ; dầu tôi cố vùng vẫy mấy nó vẫn không buông tha; dầu giữa đám 
đông, giữa Tăng chúng, tôi vẫn cảm thấy như hoàn toàn chỉ có một 
mình tôi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tinh khiết làm sao, thanh tịnh 
làm sao, tư tưởng của tôi trang nghiêm, lướt trên muôn vật. Một niệm 
thanh khiết làm sao, không gợn mảy bụi! Một niệm bao trùm muôn 
thuở! Thế giới bên ngoài vắng lặng làm sao, tôi không còn biết có ai 
khác nữa. Như một kẻ ngốc, như một tên ngu dại, trải qua sáu ngày 
sáu đêm như vậy, kế tôi vào chánh điện với chư Tăng khác, và khi 
đang đọc kinh, mắt tôi chợt đặt trên câu thơ của Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Thế là đột nhiên tôi thức tỉnh cơn mê, và ý nghĩa câu hỏi “Ai mang cho 
ông cái thân vô tri giác ấy” vụt sáng trong tôi, câu hỏi mà thầy tôi trao 
cho tôi ngày trước. Tôi cảm như cả không gian vô biên nầy vỡ tan từng 
mảnh và đại địa sụp đâu mất. Tôi quên tôi, tôi quên thế gian; đó như 
một tấm gương phản chiếu một tấm gương, tôi thử tham quán vài công 
án khác, sao mà công án nào cũng sáng rỡ đến vậy! Từ nay tôi không 
còn nghi hoặc diệu dụng của trí Bát Nhã nữa.” 


2.379. Trăm Trượng Đầu Sào Vẫn Đứng Yên! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiền Sư 
Cảnh Sầm sai một vị Tăng đến hỏi thiển từ một người bạn đồng tu của 


3583 


Sư hồi còn trong pháp hội Nam Tuyển là thiển sư Hội. Vị Tăng hỏi: 
"Hòa Thượng sau khi thấy Nam Tuyền thế nào rồi?" Thiền sư Hội lặng 
thinh. Vị Tăng lại hỏi: "Hòa Thượng trước khi thấy Nam Tuyển thì 
sao?" Thiền sư Hội đáp: "Không thể có thứ gì hơn nữa." Vị Tăng quay 
trở về thuật lại cho Trường Sa nghe cuộc đàm thoại, Sư làm một bài kệ 
chỉ bày: 

"Bách Trượng can đầu bất động nhơn, 

Tuy nhiên đắc nhập vị vi chơn. 

Bách Trượng can đầu tu tấn bộ, 

Thập phương thế giới thị toàn thân." 

(Trăm trượng đầu sào vẫn đứng yên, 

Tuy là được nhập chẳng phải hiển. 

Đầu sào trăm trượng cần vượt khỏi, 

Mười phương thế giới thảy thân mình.) 

Sau khi nghe bài kệ, vị Tăng lại hỏi: "Nếu ai đó đứng trên đầu sào 
trăm trượng, làm sao có thể bước tới được?" Sư nói: "Núi tỉnh Lương. 
Sông tỉnh Lý." Vị Tăng nói: "Con không hội." Sư nói: "Tứ hải ngũ hồ 
đều rực rỡ trong đó." 


2.380. Trăng Lông Đáy Nước, Mấy Ông Tự Mình Với Lên 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một hôm, Thiển Sư 
Huệ Hải Đại Châu, một vị Thiển sư Trung Hoa thời nhà Đường, 
thượng đường dạy chúng: "Ta chẳng hiểu Thiền, và cũng chẳng có 
giáo thuyết đặc sắc gì dành cho mấy ông. Vì vậy, mấy ông không cần 
phải đứng ở đây lâu. Hay nhất là mấy ông hãy tự mình giải quyết vấn 
đề." Dầu Sư nói vậy, các môn đồ càng ngày càng đến với Sư đông 
hơn, hỏi han Sư suốt cả ngày lẫn đêm. Sư chẳng còn cách nào hơn là 
phải trả lời hết câu này đến câu khác. Sau đây là một cuộc biện luận 
khá lạ lùng. Một hôm có một nhóm Tăng học rộng đến gặp Sư, nói: 
"Chúng tôi muốn hỏi ngài một câu, ngài có thật tâm khơi sáng cho 
chúng tôi không?" Sư đáp: "Trăng lổng đáy nước, quý vị cứ tự tiện mà 
vớt lên." Nhóm Tăng học rộng nói: "Phật là ai?" Sư đáp: "Nhìn thẳng 
vào đáy xem. Nếu chẳng là Phật, thì ai vô đó?" Nhóm Tăng học rộng 
không biết phải làm gì nữa. Sau một hồi, họ lại hỏi: "Ngài giáo hóa 
quân chúng bằng pháp gì?" Sư đáp: "Tôi chẳng có pháp gì để giáo hóa 
quần chúng cả." Nhóm Tăng học rộng nói: "Hết thảẩy các thiển sư đều 
theo kiểu đó." Bấy giờ Sư mới hỏi: "Này quý ông thức giả, quý vị dạy 


3584 


thứ gì để giáo hóa quần chúng?" Nhóm Tăng học rộng nói: "Chúng tôi 
giảng kinh Kim Cang." Sư hỏi: "Quý vị giảng đã bao nhiêu lần?" 
Nhóm Tăng học rộng nói: "Trên hai chục lần." Sư hỏi: "Ai thuyết kinh 
này?" Một người trong nhóm Tăng học rộng lên tiếng, nói: "Bạch thầy, 
tôi mong là thầy nói đùa, vì thầy dư biết là chính đức Phật đã thuyết 
kinh này mà." Sư nói: "Theo như kinh 'Nếu bảo rằng Phật có thuyết 
pháp. ấy là phỉ báng ngài, và không hiểu pháp của ngài. Nếu bảo kinh 
này không do Phật thuyết, ấy là hủy báng kinh. Thưa quý vị thức giả, 
xin khơi sáng cho tôi chỗ này." Nhóm Tăng học rộng không đáp. Một 
lát sau, Sư lại hỏi: "Kinh nói Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu 
ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.' Thưa quý ông thức 
giả, xin cho biết ai là Như Lai?" Nhóm Tăng học rộng nói: "Chỗ này 
chúng tôi thấy lờ mờ." Sư nói: "Trong khi chẳng có cái gì đáng gọi là 
tổ ngộ, tại sao quý ông bảo là lờ mờ?" Nhóm Tăng học rộng nói: 
"Mong ngài giảng cho chúng tôi cái này." Sư nói: "Thưa quý ông thức 
giả, quý vị nói là đã giảng kinh này trên hai mươi lần, nhưng quý vị 
không hiểu Như Lai sao?" Nhóm Tăng học rộng lễ bái Sư một lần nữa, 
và khẩn cầu Sư chỉ giáo. Sư nói: "Như Lai là các pháp Như thực. Sao 
các ngài lại quên?" Nhóm Tăng học rộng nói: "Vâng, chúng tôi biết 
rằng Như Lai là các pháp Như thực." Sư nói: "Nhưng thưa quý Đại 
Đức, cái 'vâng' của các ngài chưa nhất thiết là rốt ráo." Nhóm Tăng 
học rộng nói: “Tại sao không thể là rốt ráo? Kinh công bố trọn vẹn sự 
gì?" Sư nói: "Các ngài có phải là pháp Như Thực hay không?" Nhóm 
Tăng học rộng nói: "Thưa phải." Sư nói: "Gỗ, đá có phải là pháp Như 
Thực hay không?" Nhóm Tăng học rộng nói: "Thưa phải." Sư hỏi: 
"Như Thực của các ngài cũng đồng với Như Thực của gỗ đá chăng?" 
Nhóm Tăng học rộng nói: "Thưa, không khác." Sư hỏi: "Nếu vậy, các 
ngài và gỗ đá khác nhau như thế nào?" Nhóm Tăng học rộng không trả 
lời được, và phải công nhận là không ai thắng nổi Sư. Sau một lúc, một 
ông trong nhóm Tăng học rộng lại hỏi: "Lầm thế nào chứng Đại Niết 
Bàn?" Sư đáp: "Không có hành nghiệp sanh tử luân hồi." Vị Tăng lại 
hỏi: "Hành nghiệp sanh tử luân hồi là gì?" Sư đáp: "Mong cầu Đại Niết 
Bàn, dứt trừ ô nhiễm, thành tựu vô nhiễm, cho rằng có sở đắc và sở 
chứng, không thoát khỏi biên chấp, đấy là hành nghiệp sanh tử luân 
hồi." Vị Tăng lại hỏi: "Lầm sao để được giải thoát?" Sư đáp: "Không 
triển phược ngay từ đầu, thí mong cầu giải thoát để làm gì? Làm theo 
ý muốn, đi theo sở thích, không tạp niệm nào, đây là con đường tối 


3585 


thắng." Nhóm Tăng học rộng nói: "Sư quả là một nhân vật kỳ lạ." Nói 
xong, họ làm lễ rồi rút lui. 


2.381. Trăng Soi Đáy Nước Chẳng Lưu Hình 
Thiển sư Chí Tuyển Vân Phong, tên của một vị Thiền sư Trung 

Hoa. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư 
Chí Tuyển; tuy nhiên, có một bài văn ngắn dạy Thiển của Sư trong 
Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XVIL Theo Thiển sư Vân Phong Chí 
Tuyền, tất cả sự luyện tập của thiển sinh ở trong Thiển đường, dầu là 
thực chứng hay lý luận đều đặt trên nguyên tắc cơ bản "Vô công dụng 
hạnh." Sư đã mô tả điều này bằng mấy vần thơ sau đây: 

"Bóng trúc quét thêm trần bất động, 

Trăng soi đáy nước chẳng lưu hình." 


2.382. Trần Dép Rơm! 

Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, nhắc lại rằng sau 
khi Mục Châu Đạo Minh (780-877)từ biệt Hoàng Bá, Mục Châu đến ở 
chùa Long Tầm. Ông xóa sạch những dấu vết của mình và dấu hấn sự 
việc mình là một thiển sư. Ông làm những đôi dép rơm và kín đáo đặt 
trên đường cho người nghèo. Phải mất nhiều năm sau người ta mới biết 
những đôi dép rơm ấy là do ông làm ra, do đó người ta gọi ông là 
"Trần Dép Rơm". Khi các học giả Phật giáo đến đặt câu hỏi với ông 
liền được ông trả lời ngay lập tức. Đó là những câu trả lời ngắn gọn và 
không theo giáo thuyết chính thống. Những kẻ không am hiểu thì cười 
ông, duy chỉ có những người sáng suốt mới hiểu được ông. Tiếng tăm 
của ông lan rộng, học trò tụ tập xung quan ông rất đông và ông trở nên 
nổi tiếng như là một thiển sư nghiêm mật. 


2.383. Trần Thánh Tông Và Thiên Định 

Ngài sanh năm 1240, con vua Thái Tổ nhà Trần là Trần Thái 
Tông. Lên ngôi vua năm 1258. Ngài theo học Thiển với Đại Đăng, vị 
Quốc Sư dưới thời vua cha của ngài. Vua Thánh Tông (1240-1290) là 
người đã thông đạt và giác ngộ lý thiển ngay từ khi ngài còn là quân 
vương, chứ ngài không tìm nơi non cao rừng vắng, mà ngự tại triều 
đình vẫn ngộ đạo. Trong Thánh Đăng Lục, ngài đã nói: “Sau ba mươi 
năm đập ngói, dùi rùa, đổ mồ hôi xót con mắt để tập thiển; một khi 


3586 


thấu vỡ gương mặt thật, mới biết lỗ mũi xưa nay mất hết một bên.” 
Qua đó chúng ta thấy Vua Thánh Tông cũng như nhiều vị Thiển sư 
khác, sau ba mươi năm với đủ cách tu tập, kể cả việc đập ngói hay vùi 
mai rùa để cố tìm ra Phật tánh, nhưng khi chứng ngộ, ngài mới thấy 
mình đã mất đi một bên mũi. Vua Thánh Tông nói về Thiền như sau: 
“Thiển là dụng của chân tâm tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, 
không thêm không bớt, dù lớn hay dù nhỏ, nó thích hợp với mọi nơi, 
mọi người, dù bạn hay dù thù. Thiển có thể động như mây, tĩnh như 
tường bích; nó có thể nhẹ như lông, hay nặng như đá; nó có thể phơi 
bày lỗ lộ hay ẩn kín không dấu vết. Quả thật, theo vua Thánh Tông, thì 
tu thiển không trở ngại mọi công tác ở thế gian, như vậy có ai mà 
không tu được. Đây là một bằng chứng Thiển Học đời Trần rất tích 
cực. 


2.384. Trần Tháo Độc Nhãn 

Thí dụ thứ 33 của Bích Nham Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển XII, Thượng thư Trần Tháo đến tham vấn Từ Phước, một vị 
Thiển sư Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ chín và thứ mười. Từ Phước 
thấy lại, liền vẽ một vòng tròn. Trần Tháo nói: "Đệ tử lại thế ấy, sớm 
đã chẳng được tiện, huống là lại vẽ một vòng tròn." Từ Phước liễn 
đóng cửa phương trượng. Tuyết Đậu nói Trần Tháo chỉ đủ một con 
mắt. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Thượng thư Trần Tháo 
cùng Bùi Hưu, Lý Cao là đồng thời. Thấy Tăng đến, ông trước thỉnh 
thọ trai, kế cúng ba trăm tiền, sau khám biện. Một hôm Vân Môn đến 
tham kiến nhau, ông hỏi: "Sách Nho thì chẳng hỏi, tam thừa mười hai 
phần giáo tự có tọa chủ, thế nào là việc hành cước trong nhà Thiền?" 
Vân Môn hỏi: "Thượng thư từng hỏi bao nhiêu người rồi?" Trần Tháo 
nói: "Chính nay hỏi Thượng Tọa." Vân Môn bảo: "Chính nay hãy gác 
lại, thế nào là giáo ý?" Trần Tháo nói: "Quyển vàng trục đỏ." Vân 
Môn bảo: "Cái nầy là văn tự ngữ ngôn, thế nào là giáo ý?" Trần Tháo 
nói: "Miệng muốn bàn mà lời mất, tâm muốn duyên mà lự quên." Vân 
Môn bảo: "Miệng muốn bàn mà lời mất là đối hữu ngôn, tâm muốn 
duyên mà lự quên là đối vọng tưởng, thế nào là giáo ý?" Trần Tháo 
không nói được lời nào nữa. Vân Môn hỏi: "Nghe nói Thượng thư xem 
kinh Pháp Hoa phải chăng?" Trần Tháo Nói: "Phải." Vân Môn bảo: 
"Trong kinh nói 'Tất cả trị sanh sản nghiệp đều cùng thật tướng chẳng 
trái nhau,' hãy nói phi phi tưởng Thiên hiện nay có bao nhiêu người 


3587 


thối vị?" Trần Tháo lại không nói được lời nào nữa. Vân Môn bảo: 
"Thượng thư chớ có thô xuất, thiển Tăng ném hết tam kinh ngũ luận 
vào tùng lâm mười năm hai mươi năm còn chưa được gì, Thượng thư 
lại làm sao được hội?" Trần Tháo lễ bái rồi nói: "Tôi tội lỗi." Lại một 
hôm, Trần Tháo cùng quan liêu lên lầu, trông thấy một số Tăng đi 
đến. Một vị quan nói: "Đến đó đều là thiển Tăng." Trần Tháo bảo: 
"Chẳng phải." Vị quan hỏi: "Sao biết chẳng phải?" Trần Tháo bảo: 
"Đợi đến gần vì ông khám phá." Chúng Tăng đến trước lầu, Trần Tháo 
gọi to: "Thượng Tọa!" Chúng Tăng ngước đầu nhìn. Trần Tháo bảo 
quan liêu: "Tôi nói mà chẳng tin." Chỉ có một mình Vân Môn, ông 
khám phá chẳng được, vì kia đã tham kiến Mục Châu rồi. Một hôm, 
ông đến tham kiến Từ Phước. Từ Phước thấy ông lại, liền vẽ một vòng 
tròn. Từ Phước là tôn túc dưới dòng Qui Ngưỡng, bình thường thích lấy 
cảnh tiếp người, thấy Trần Tháo liền vẽ một vòng tròn. Đâu ngờ Trần 
Tháo là hàng tác gia chẳng bị người lừa, khéo tự kiểm điểm nói, đệ tử 
đến thế ấy, sớm đã chẳng tiện, đâu kham lại vẽ một vòng tròn. Tư 
Phước đóng cửa phương trượng. Loại công án này gọi là "Trong lời 
biện đích, trong câu tàng cơ." Tuyết Đậu nói: "Trần Tháo đủ một con 
mắt." Tuyết Đậu đáng gọi là có con mắt trên đỉnh. Hãy nói ý tại chỗ 
nào? Cũng khéo cho một vòng tròn. Nếu thảy thế ấy thì nhà Thiền làm 
sao vì người? Tôi thử hỏi ông, khi ấy nếu các ông là Trần Tháo nên 
thốt ra những lời gì để khỏi bị Tuyết Đậu nói chỉ đủ một con mắt? 


2.385. Trần Trần Tam Muội 

Theo thí dụ thứ 50 của Bích Nham Lục, một vị Tăng hỏi Thiển Sư 
Vân Môn Văn Yển (864-949): "Thế nào là trần trần tam muội?" Vân 
Môn đáp: "Cơm trong bát, nước trong thùng.” Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, các ông lại định đúng được chăng? Nếu các ông định 
đúng được thì lỗ mũi Vân Môn ở trong tay các ông. Nếu định đúng 
chẳng được thì lỗ mũi các ông ở trong tay Vân Môn. Vân Môn có câu 
chặt đinh cắt sắt, trong một câu đủ ba câu. Có người hỏi đến liền nói, 
cơm trong bát, mỗi hạt đều tròn; nước trong thùng, mỗi giọt đều ưới. 
Nếu hiểu thế ấy, chẳng thấy chỗ Vân Môn đoan đích vì người. 


3588 


2.386. Trâu Đá Rống Vang, Ngựa Gỗ Hí, và Người Đá Nhẩy 
Tưng 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển I, Sùng Huệ Chương Tín là 
tên của một Thiển sư vào thế kỷ thứ VIH, thuộc phái Thiển Kính Sơn, 
Ngưu Đầu Tông. Một hôm, Thiển sư Sùng Huệ thượng đường thị 
chúng: "Đêm qua trâu đá rống vang, ngựa gỗ hí, và người đá nhảy nhót 
trăng ẩn sau núi." Nói xong, Sư xuống ghế và rời khỏi sảnh đường. Kỳ 
thật, có nhiều tuyên bố mang tính phi lý trong Thiển. Vài người còn 
cho rằng Thiền vô lý cứng nhắt và điên rồ. Thiển dùng những câu hỏi 
rõ ràng là vớ vấn và không hợp lý, rốt cuộc Thiển muốn chúng ta hiểu 
cái gì? Câu trả lời đơn giản. Thiển muốn chúng ta có được một quan 
điểm hoàn toàn mới, để dễ dàng nhìn thấu vào những huyền diệu của 
đời sống và bí mật của thiên nhiên. Việc này là vì Thiền đã đi đến kết 
luận rằng tiến trình lý luận thông thường rốt cuộc không có sức mạnh 
cho chúng ta cái thỏa mãn sau cùng về những nhu cầu sâu thắm của 
tâm linh. 


2.387. Tre Này Dài Quá, Tre Kia Ngắn Quá! 

Một hôm, Thiền Sư Thanh Bình Linh Tuân (845-919) đến hỏi thiển 
sư Thúy Vi Vô Học: "Ý chỉ từ Tây đến của Tổ Sư là gì?" Thúy Vi Vô 
Học không trả lời thẳng mà thoái thác rằng: "Đợi không có ai quanh 
đây, ta sẽ nói cho ông biết." Lát sau, Thanh Bình Linh Tuân lại hỏi: 
"Giờ không có ai hết." Thay vì trả lời, Thúy Vi dẫn Thanh Bình Linh 
Tuân đến một khóm trúc. Thấy Thúy Vi vẫn im lặng, Thanh Bình Linh 
Tuân nhắc thầy câu hỏi và lưu ý thầy là không có ai ở quanh đây. 
Thúy Vi bèn chỉ vào khóm trúc và thốt lên: "Tre này dài quá, tre kia 
ngắn quá." Nhờ thế mà Thanh Bình Linh Tuân tổ ngộ đạo Thiển. 


2.388. Trên Con Đường Trung Đạo, Ánh Lửa Đã Lóe Ra Từ 
Băng Giá! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền Sư 
Huệ Lăng Trường Khánh (854-932); tuy nhiên, có một vài chi tiết lý 
thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XVIH: Thiển Sư 
Huệ Lăng Trường Khánh sanh năm 854 tại Diễm Châu (bây giờ là tây 
nam thành phố Hải Ninh, tỉnh Triết Giang). Sư là đệ tử của Thiển Sư 
Nghĩa Tồn Tuyết Phong. Sư xuất gia tại chùa Thông Huyền ở Tô Châu 


3589 


vào lúc mười ba tuổi. Về sau này Trường Khánh tham học với nhiều 
Thiển sư. Vào khoảng năm 879, Trường Khánh đi đến tỉnh Phúc Kiến, 
tại đây ông học Thiễển với Thiền sư Tây Viện Tư Minh. Rồi sau đó ông 
lại học Thiền với Thiển sư Linh Vân Khắc Cần, nơi ông gặp khó khăn 
và nghi ngờ trong tu tập. Trường Khánh có 26 người nối pháp. Chúng 
ta thấy tên ông trong các thí dụ 8, 22, 23, 74, 76 và 93 của Bích Nham 
Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, Thiển Sư Huệ 
Lăng Trường Khánh (854-932) đã để lại một bài thơ nổi tiếng trong 
nhà Thiển: 

"Tất cả đều hài hòa, tuy nhiên, tất cả đều phân ly." 

Xác định được điều đó, bạn làm chủ được. 

Ta đã miệt mài bay lượn trên con đường Trung Đạo 

Ngày hôm nay, ánh lửa đã lóc ra từ băng giá." 

(theo quyển Trung Nhật Thiền Thì). 


2.389. Trên Cục Thịt Đỏ Vách Đứng Tám Ngàn Bộ 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên XI, và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển, XII, Huệ Ngung là tên của thiển sư Nam Viện, thầy của thiển 
sư Phong Huyệt Viên Chiếu, thuộc dòng Lâm Tế Nghĩa Huyền, đệ tử 
và người kế vị Pháp của Hưng Hóa Tổn Tương, và là thầy của Phong 
Huyệt Diên Chiểu. Trong thí dụ thứ 3§ của Bích Nham Lục kể lại 
chuyện thiển sư Nam Viện đã đưa đệ tử kiêu căng của mình là Phong 
Huyệt tới chỗ đại giác sau một sự huấn luyện nghiêm khắc như thế 
nào qua sự giải thích của thiển sư Viên Ngộ Khắc Cần. Một hôm, 
Thiển Sư Huệ Ngung Nam Viện (860-930) thượng đường dạy chúng: 
"Trên cục thịt đổ vách đứng tám ngàn bộ." Vị Tăng hỏi: ""Trên cục thịt 
đỏ vách đứng tám ngàn bộ.' Hòa Thượng đã nói vậy phải không?" Sư 
nói: "Phải." Vị Tăng liền giở giường thiển. Sư bảo: "Con lừa mù phá 
rối!" Vị Tăng bắt đầu lên tiếng. Sư liền đánh. 


2.390. Trên Đỉnh Linh Thứu Một Mình Ca Diếp Hiểu; Tại 
Chúng Hoàng Mai Y Bát Chỉ Trao Một Huệ Năng! 

Một hôm, Thiển Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) thượng 
đường thị chúng, nói rằng: "Trước khi lão Tăng đến đây để nói, không 
có thứ trong tâm. Nhưng bây giờ đã lên đến đây thì lại có nhiều câu 
hỏi. Lão Tăng bạo gan hỏi mấy ông thử coi có phải đại thừa của tông 
ta được sáng lập dựa trên những vấn đáp như thế. Nếu nó được lập 


3590 


trên lời nói như thế, thì có phải giáo điển cũng có vấn đáp? Tuy người 
ta nói Đạo Thiền được truyền thụ ngoài giáo điển, nó được truyền cho 
những đại Pháp khí. Nếu nó không tìm thấy trong ngôn ngữ, thì dầu 
cho mấy ông có hỏi những câu siêu việt đi nữa, thì rốt cùng lại để làm 
cái gì? Những người đi hành hương nên mở mắt ra. Đừng làm chuyện 
mà mấy ông sẽ hối tiếc về sau này. Nếu mấy ông muốn nói về nó, thì 
mấy ông có thể nói rằng nó không thể thực chứng qua tri giác thần bí 
hay sự tự hoàn thiện. Mà cũng không thể nói nó là kết quả của một thứ 
lãnh hội bao quát hết thẩy mọi thứ. Chư Phật trong tam giới chỉ nói 
mấy ông phải biết lấy chính mình. Trong toàn bộ giáo điển cái này 
không thể được giải thích. Trong cuộc họp ở Linh Thứu Sơn ngày xưa, 
có một chúng hội đông đảo họp mặt tại đó, nhưng chỉ có một mình Ma 
Ha Ca Diếp hiểu được. Ngũ Tổ, Hoàng Mai, có một hội chúng bảy 
trăm Tăng, nhưng ngài chỉ truyền y bát lại cho kẻ hành cước Huệ 
Năng. Thế thì có giống như mấy ông hội tụ về đây mà vẫn còn bám 
víu ảo vọng tham si hay không? Mấy ông có thể vượt qua những thứ 
này để tiếp tục gánh vác tông ta đi tới hay không? Những ai xuất gia 
phải có dũng nguyện cắt đứt hai đầu, và tu tập trong ẩn dật trong ngôi 
nhà của tự ngã. Để rồi sau đó, mở toang cửa ra, quăng bỏ hết những sở 
hữu của cái ngã đó, rồi nhận và gặp bất cứ thứ gì đến, giúp đỡ bất cứ 
ai cần giúp. Bằng cách này mới mong đển đáp được phần nhỏ nào 
công ơn của Đức Phật. Ngoài việc hành sử bằng cách này, không còn 
thứ gì khác hơn nữa." Nói xong Hoàng Long lấy phất trần gõ vào sàng 
thiển rồi rời khỏi sảnh đường. 


2.391. Trên Núi Thanh Lương, Mùa Hè Thì Mát, Mà Mùa 
Đông Thì Băng Giá 

Vô Cực là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Sư Vô Cực; tuy 
nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám Sơn Tự 
Truyện: "Tháng mười năm 1557, lúc lên mười hai tuổi, Hám Sơn được 
đưa đến chùa. Vào lúc đó Sư Vô Cực đang giảng về một bộ kinh trong 
tự viện. Đến mùa đông năm 1564, Sư Vô Cực được thỉnh đến tự viện 
giảng về triết học Hoa Nghiêm. Khi ông giảng đến Thập Huyền Môn, 
Hải Ấn sâm la thường trụ xứ, thì Hám Sơn hốt nhiên ngộ được cái yếu 
chỉ của pháp giới viên dung vô tận. Vì quá hâm mộ ngài Thanh Lương, 
người sáng lập ra tông Hoa Nghiêm, nên Hám Sơn nhận một danh hiệu 


3591 


của ngài và lấy tên là Trừng Ấn. Khi Hám Sơn trình bày chỗ hiểu biết 
của ông lên thầy Vô Cực. Sư liền bảo: 'À! Con muốn theo con đường 
Hoa Nghiêm! Hay lắm! Nhưng con có biết tại sao tông chủ lại lấy hiệu 
là Thanh Lương hay không? Bởi vì ngài thường ở trên núi Thanh 
Lương, mùa hè thì mát, mà mùa đông thì băng giá.' Từ đó về sau dầu 
đi hay đứng, Hám Sơn tôi đều thấy trước mặt một thế giới kỳ diệu của 
băng tuyết. Tôi cương quyết sẽ đến trụ trên ngọn núi ấy." 


2.392. Trên Trời Trăng Sáng, Ngồi Yên Lặng Trong Phòng! 
một vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Lương Sơn Duyên Quán Lãng Châu 
(920-990): "Bản ngã là thứ gì?" Sư nói: "Là ông vua của vũ trụ. Là vị 
tướng chỉ huy ngọn đèo chiến lược." Đoạn vị Tăng hỏi: "Khi đã đạt 
đến trạng thái này, rồi sao nữa?" Sư nói: "Trăng sáng rỡ trên trời. Ngồi 
lặng yên trong phòng mình." Nói xong Sư tụng bài kệ: 
"Lương Sơn nhất khúc ca 
Cách ngoại nhân nan hòa 
Thập tải phỏng tri âm 
VỊ thường phùng nhứt cá." 
(Lương Sơn một khúc ca 
Cách điệu người khó hòa 
Mười năm tìm tri âm 
Gặp gỡ vẫn còn xa). 


2.393. Tri Chỉ Nhất Tự Chúng Diệu Chỉ Môn 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, Thiển sư Thần Hội 
(670-762/686-7602) nói: "Một chữ "Tri" là cửa vào tất cả lẽ huyển 
diệu." Chữ "Tri" mà ngài Thần Hội muốn nói ở đây là sự tự chứng sâu 
xa hay trực giác Bát Nhã. Theo Thiền sư D.T. Suzuki, cái "Tri" hay tự 
chứng này tự bản chất vốn bất nhị. Nó có thể tự tri và có thể biết cái 
như thế mà không cần đến bất cứ một đối tượng bên ngoài nào để làm 
một điểm tưa hay sở y hay chất kích thích nhờ đó mà những tư tưởng 
trong vòng nhị nguyên mới hiện hành được. Như vậy, sự duy trì tự 
chứng sẽ tự động ngừng tác động của tướng phần (đối tượng sở tri) 
cũng như kiến phần (chủ thể năng tri). Sự tu tập tự chứng hay bản thể 
thức như vậy cuối cùng sẽ hủy diệt tất cả những tư tưởng nhị nguyên 
và mang hành giả đến với Phật quả. Đó là cốt tủy của Duy Thức và là 


3592 


lý do tại sao mà cả Duy Thức và Thiển để cao sự quan trọng của việc 
kiến tính bằng cách dẹp bỏ mẫu mực của tư tưởng nhị nguyên. 


2.394. Tri Thức Được Chuyển Thành Những Chứng Nghiệm 
Thuần Tịnh 

Không tông là tông phái của những nhà không luận. Tên khác của 
Trung Quán Tông. Tông phái lấy lý không (ngã không và pháp không) 
làm tông chỉ (Tiểu Thừa Thành Thực tông, Đại Thừa Tam Luận tông). 
Theo phái Trung Quán Luận, nhà không luận không phải là người hay 
hoài nghi triệt để cũng không phải là người theo thuyết hư vô rẽ tiền, 
phủ định sự hiện hữu của chư pháp vì lợi ích của chính nó hoặc người 
thích thú trong việc tuyên bố rằng chính người ấy cũng không có hiện 
hữu. Mục tiêu của người ấy chỉ đơn giản cho thấy rằng tất cả các pháp 
hiện tượng trên thế giới này cuối cùng được xem là chân thường, chân 
ngã và chân lạc, đó là ý nghĩa của tánh không. Do đó sự tự mâu thuẫn 
và tương đối chỉ là sự tạm xuất hiện theo nhân duyên và chữ nghĩa mà 
thôi. Kỳ thật, nhà không luận thích thú tuyên bố các pháp hiện tượng 
là mộng ảo, là giấc mơ, ảo tưởng, hoa đốm, là con trai của người đàn 
bà vô sanh, là pháp thuật, vân vân, đã tuyên bố rằng tất cả chúng là 
tuyệt đối không thật. Nhưng đây không phải là mục tiêu thật sự của 
người ấy. Người ấy muốn mô tả đơn giản nhưng nhấn mạnh đến thực 
tại tối hậu không thật của chư pháp. Người ấy khẳng định nhiều lần 
một cách dứt khoát rằng người ấy không phải là người theo thuyết hư 
vô, hay là người theo chủ trương phủ định tuyệt đối, mà thật ra người 
ấy vẫn duy trì Thực tại thực nghiệm của chư pháp. Nhà không luận 
biết rằng sự phủ định tuyệt đối là không thể bởi vì sự cần thiết của sự 
khẳng định trước. Người ấy chỉ phủ nhận thực tại tối hậu của cả hai sự 
phú định và khẳng định mà thôi. Người ấy chỉ trích khả năng tri thức từ 
lập trường tối hậu chỉ bởi biết rằng quyền lực của nó là không thể bác 
bỏ trong thế giới thực nghiệm. Người ấy muốn rằng chúng ta nên phát 
khởi những phạm trù ở trên và những mâu thuẫn của trí năng và chấp 
thủ thực tại. Người ấy khẳng định thực tại như nó đã xuất hiện và cho 
rằng thực tại là nội tại trong sự xuất hiện và rồi chuyển hóa tất cả 
chúng, thực tại là một thực thể không đối đãi, hạnh phúc và vượt lên 
khỏi lập luận, nơi mà tất cả đa nguyên khởi lên. Đây là một sự thành 
lập biện chứng trong Tánh không mà chúng ta nên quan sát. Ở đây, trí 
thức được chuyển thành những Chứng nghiệm Thuần tịnh. 


3593 


2.395. Tri Túc 

Biết đủ và thỏa mãn với những gì mình có ngay trong lúc nầy. Tri 
túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân vì tri túc thật sự dẫn đến hạnh 
phúc. Phàm phu thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau dồi và phát triển. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì dũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát 
những tư tưởng bất thiện cũng như hậu quả gây ra do bởi không biết tri 
túc, thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với những gì mình đang 
có. Ngày xưa, có một bà lão lúc nào cũng hay khóc và la hét. Một 
hôm, trên đường đi ra phố chợ, bà gặp một vị Thiễn sư già. Vị Thiền sư 
hỏi: “Tại sao lúc nào bà cũng khóc vậy?” Bà lão giải thích: “Tôi có hai 
đứa con gái. Một đứa thì kết hôn với một người bán giày; và đứa kia 
thì kết hôn với người bán dù. Khi trời nắng, tôi khóc vì thương vụ của 
con nhỏ bán dù xuống dốc. Khi trời mưa tôi cũng khóc vì không ai tới 
mua giày của đứa con gái kia.” Vị Thiển sư già để nghị: “Tại sao bà 
lại không suy nghĩ như thế này: Vào ngày nắng, nghĩ về thương vụ của 
đứa bán giày sẽ tốt; và vào ngày mưa hãy nghĩ đến thương vụ của đứa 
bán dù sẽ tuyệt vời như thế nào!” Bà lão gật đầu và nói: “Ngài nói 
hoàn toàn đúng!” Kể từ hôm đó, bà lão không còn khóc nữa. Thay vào 
đó, bất cứ thời tiết nào, bà cũng mỉm cười sung sướng. Đối với những 
người có trí tuệ, biết quyền biến, tháo vát, khéo an nhẫn với cảnh đời, 
biết suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình 
thản. Với hoàn cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, với 
cảnh nghèo hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. Thật vậy, trong đời sống 
hằng ngày, chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương cách, 
chước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, miễn 
sao cho mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai cũng không cần 
nghĩ đến. Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng qua là để có 
cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, cất chứa tiền bạc nhiều hơn. 
Nhưng suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng bóng, rồi lặn 
và biến mất về đêm; trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn ánh sáng; gò 
cao đổi thành vực thắm, biển cả hóa nương dâu, vân vân. Cuộc đời xưa 
nay thịnh suy, đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, hợp tan, chỉ là 
lẽ thường chớ đâu có gì được tổn tại mãi, tất cả rồi cũng về với hư 
không. Thế nên người trí phải luôn biết tri túc với hoàn cảnh hiện tại. 
Đức Phật tán dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản dẫn đến 
việc mở mang tâm trí con người. Chính vì thế mà Đức Phật luôn thuyết 


3594 


giảng sự lợi ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc trên những món như 
sau: Y áo mà các thầy nhận được, dù thô hay dù mịn; đổ cúng dường 
hay thực phẩm các thây nhận được, dù ngon hay không ngon; nơi ở mà 
các thầy nhận được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý với ba 
điều trên đây có thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in sâu 
vào tâm khẩm những thói quen của một cuộc sống đơn giản. 

Từ khi đạt ngộ, Thiển Sư Trí Bảo (2-1190) biện tài thuyết giảng, và 
lời của Sư như chọi đá nháng lửa. Một hôm, Sư thượng đường dạy 
chúng, tăng tục vây quanh, có người hỏi: “Thế nào là tri túc?” Sư đáp: 
“Phàm người xuất gia và tại gia đều phải biết tri túc. Nếu người biết tri 
túc thì ngoài chẳng lấn người, trong không tổn mình. Vật nhỏ nhít như 
rau cỏ, người không cho, mình chẳng nên lấy. Huống là những vật lớn 
khác của người, khởi tưởng là vật của người, trọn không do đây mà 
sanh tâm trộm cắp. Cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê 
thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm.” Mấy ông nghe 
lão Tăng nói kệ đây: 

“Của dùng Bồ Tát biết vừa đủ, 
Đối người thương xót chẳng lấn tham. 
Vật mọn không cho ta chẳng lấy, 
Chẳng quản của người đức ngọc lành. 
Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ, 
Tại sao vợ người lại khởi tham? 
Thê thiếp của người người bảo hộ, 
Đâu nỡ lòng mình khởi vạy tà.” 

(Bồ Tát tư tài tri chỉ túc. Ư tha từ bi bất dâm dục. Thảo diệp bất dữ 
ngã bất thủ. Bất tưởng tha vật đức như ngọc. Bồ Tát tự thê phương tri 
túc. Như hà tha thê khởi tham dục? Ư tha thê, thiếp, tha sở hộ. An nhẫn 
tự tâm khởi tâm khúc). 


2.396. Tri Tự Bổn Tâm Kiến Tự Bổn Tánh 

Thấy tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, 
chương mười, Lục Tổ bảo đại chúng rằng: “Các ông ở lại an vui, sau 
khi tôi diệt độ, chớ làm theo thế gian khóc lóc như mưa, nhận lễ vật 
điếu tang, thân mặc hiếu phục, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không 
phải là chánh pháp. Chỉ biết tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh, không động 
không tịnh, không sanh không diệt, không đi không lại, không phải 
không quấy, không trụ không vãng, e các ông trong tâm mê, không 


3595 


hiểu ý tôi, nay lại đặn dò các ông khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi 
diệt độ, y theo đây tu hành, như ngày tôi còn sống, nết trái lời tôi dạy, 
giả sử tôi còn ở đời, cũng không có lợi ích gì. Tổ lại nói kệ rằng: 

“Ngơ ngơ không tu thiện, 

Ngáo ngáo không làm ác, 

Lặng lẽ dứt thấy nghe, 

Thênh thang tâm không dính.” 

Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng: 
“Tôi đi nhé!” Rồi im lặng mà hóa. Khi ấy mùi lạ đầy cả thất, có một 
móng trắng vòng giáp đất, trong rừng cây cối đều biến thành màu 
trắng, cầm thú kêu vang bi thương. 


2.397. Trí Bất Thị Đạo 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VIH, Thiền Sư Nam 
Tuyển Phổ Nguyện (748-834 or 749-835) còn nổi tiếng về những châm 
ngôn sinh động và những thuật ngữ trái nghịch được ông dùng để đào 
tạo đệ tử. Có lúc ông tuyên bố có vẻ đi ngược lại với thầy Mã Tổ của 
mình như trong Vô Môn Quan 34: “Ý thức không phải là Phật; nhận 
thức không phải là đường đi.” Thiển sư Vô Môn Huệ Khai đã đưa ra 
lời bình: “Lão Nam Tuyển thiệt là già không biết thẹn. Mới mở miệng 
hôi, thói nhà đã lộ. Tuy như vậy, kẻ biết ơn cũng ít.” Rồi Thiển sư Vô 
Môn lại tụng bài kệ: 
“Thiên tình nhật đầu xuất, 
Vũ hạ địa thượng thấp. 
Tận tình đô thuyết liễu, 
Chỉ khủng tín bất cập.” 
(Mây quang, vầng nhật chiếu. Mưa xuống, tưới ướt đất. Hết lòng 
nói toạt ra. Sợ người không tin hiểu). 


2.398. Trí Của Bậc Cổ Đức 

Trong Thiển, có loại câu hỏi đặc ra lời nói của một bậc lão túc. 
Một nhà sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt lên mà cũng không thấy bờ mé 
thì làm sao?” Vân Môn bảo: “Xem kìa?” 


3596 


2.399. Trí Hoàng Hà Bắc, Huyền Sách, Và Lục Tổ Huệ Năng 
Trí Hoàng Hà Bắc là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa. Hiện nay 
chúng ta có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển Sư Trí Hoàng như trong 
Truyền Đăng Lục, quyển V, và Kinh Pháp Bảo Đàn; tuy nhiên, có một 
số chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Theo 
Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bảy, Thiển sư Trí Hoàng, từng theo học 
tọa thiển dưới sự dẫn dắt của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Sau hai mươi năm 
ngồi tịnh trong am, Sư tự xem như mình được chánh định. Huyền Sách, 
một trong những đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, nhân du phương đến Hà 
Sóc nghe tiếng đồn tìm đến thảo am, hỏi: "Ông ngôi làm gì đây?" Trí 
Hoàng đáp: "Nhập định." Huyền Sách nói: "Ông nói nhập định, vậy 
ông có tâm mà nhập? Hay vô tâm mà nhập? Nếu là vô tâm thì tất cả 
thế giới vô tình như cỏ cây gạch ngói đều có thể nhập định hết thảy. 
Bằng có tâm mà nhập thì mọi giống hữu tình, hàm linh, có ý thức, đều 
cũng định được." Trí Hoàng nói: "Trong khi tôi nhập định thì không 
biết là hữu tâm hoặc vô tâm." Huyền Sách liền hỏi: "Nếu không biết 
là hữu tâm hay vô tâm thì lúc nào cũng là định, sao còn nói 'xuất 
nhập'. Nếu có xuất nhập thì chẳng phải là đại định." Trí Hoàng không 
đáp, giây lâu hỏi lại Huyền Sách: "Thầy của ông là ai?" Huyền Sách 
đáp: "Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê." Trí Hoàng hỏi: "Lục Tổ dạy thế 
nào về thiển định?" Huyền Sách nói: "Thầy tôi nói rằng Thiển vốn 
lặng im mà huyền diệu (diệu trạm), vắng lặng mà tròn đầy (viên tịch), 
năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có, thể và dụng đều như như, 
chẳắng xuất chẳng nhập, chẳắng định chẳng loạn (Diệu trạm viên tịch, 
thể dụng như như). Thiền tánh không có chỗ trụ, chớ trụ chỗ vắng lặng 
của Thiển. Thiển tánh chẳng sanh, chớ đâm nghĩ về sự sanh diệt của 
Thiển. Tâm như hư không, nhưng đừng có suy lường về hư không." Trí 
Hoàng nghe xong bèn đến yết kiến Lục Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: "Ông là 
ai?" Trí Hoàng trình rõ mọi việc. Tổ nói: "Đúng như lời Huyễn Sách 
nói, ông cứ để tâm ông tự nhiên như hư không, mà vẫn không có một 
kiến giải nào về cái không ấy, thì tâm sẽ ứng dụng tự do, không vướng 
mắc, dầu làm gì, động hay tịnh, vẫn là vô tâm, và đó là lúc phàm hay 
thánh đều quên hết, năng (chủ) và sở (khách) đều dứt trọn, tánh và 
tướng đều như như, tức là không lúc nào chẳng là định vậy." Trí Hoàng 
ngay nơi đây liền đại ngộ, hai mươi năm đã được tâm, trọn không ảnh 
hưởng. Đêm ấy ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư không có tiếng 


3597 


nói: “Thiển sư Hoàng ngày nay được đạo.” Trí Hoàng sau đó lễ từ trở 
về Hà Bắc, khai hóa bốn chúng. 


2.400. Trí Môn Bát Nhã Thể 

Thí dụ thứ 90 của Bích Nham Lục cho chúng ta thấy Trí Môn và lối 
vấn đáp của ông với đệ tử. Một nhà sư hỏi Trí Môn: “Vật thể của sự 
khôn ngoan là gì?” (thế nào là Bát Nhã thể?). Trí Môn đáp: “Con ngao 
có sao Kim mang trong mình nó trăng sáng.” (con ngao ngậm trăng 
sáng). Nhà sư hỏi: “Hiệu quả của sự khôn ngoan là gì?” (thế nào là 
Bát Nhã dụng?). Trí Môn đáp: “Con thỏ cái chờ lũ thỏ con.” (Con thỏ 
mang thai). Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, khi thiển sư Trí Môn 
đáp: "Con ngao ngậm trăng sáng, con thỏ mang thai," trọn dùng ý 
Trung thu. Tuy nhiên như thế, cổ nhân ý chẳng ở trên con ngao, con 
thỏ. Trí Môn là hàng tôn túc của tông Vân Môn, một câu nói phải đủ 
ba câu: hàm cái càn khôn, tiệt đoạn chúng lưu, và tùy ba trục lãng, 
cũng chẳng an bài, tự nhiên vừa vặn, liền đến chỗ hiểm. Lời Trí Môn 
đáp cho vị Tăng nầy lược bày đôi chút phần mũi nhọn, hẳn là phi 
thường. Chỗ đáp của cổ nhân không có nhiều việc, trung thu trăng 
mọc, thỏ há miệng nuốt ánh sáng mặt trăng liễn thọ thai, trong miệng 
sanh ra con, trăng sáng thì sanh nhiễu, trăng tối thì sanh ít. Cổ nhân chỉ 
mượn ý kia để đáp ánh sáng Bát Nhã. Tuy nhiên, cổ nhân chẳng phải 
ở trên ngôn cú, tự là người sau chạy trên ngôn cú để kiếm sống mà 
thôi. Bàn Sơn nói: "Tâm nguyệt riêng tròn, sáng trùm muôn tượng, 
sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại 
là vật gì?" Người đời nay chỉ trừng mắt gọi là sáng, đi trên tình giải, 
trong không trung mà đóng đinh. Cổ nhân nói: "Tất cả các ông ở cửa 
sáu căn ngày đêm phóng đại quang minh, chiếu phá núi sông đại địa, 
không những chỉ nhãn căn phóng quang, tỷ thiệt thân ý đều phóng 
quang." Đến trong đây phải nhồi đập sáu căn không còn một việc, lột 
trần bày lồ lộ, mới thấy được chỗ rơi của câu nầy vậy! 


2.401. Trí Môn Liên Hoa Hà Diệp 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Quang Tộ Trí 
Môn, đệ tử và người nối Pháp của Hương Lâm Trừng Viễn, và là thầy 
của Tuyết Đậu Trùng Hiển, và một vị Tăng trong thí dụ thứ 21 của 
Bích Nham Lục. Một hôm, có vị Tăng hỏi Trí Môn: "Khi hoa sen chưa 
ra khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Hoa sen." Vị Tăng lại hỏi: 


3598 


"Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Lá cọng." Trí Môn 
là một trong những thiền sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu châm 
ngôn hay lời dạy của các thầy thời xưa, đây là một nghệ thuật mà sau 
nầy học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông nữa. Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Trí Môn nếu là ứng cơ tiếp vật, còn 
xa đôi phần. Nếu là cắt đứt các dòng thì ngàn dặm muôn dặm. Hãy 
nói, hoa sen ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước, là một là hai? Nếu 
thế ấy thấy được, hứa ông có chỗ vào. Tuy nhiên như thế, nếu nói là 
một thì lẫn lộn Phật tánh, lộn xộn chân như. Nếu nói là hai thì tâm 
cảnh chưa quên, rơi trên đường giải, chạy biết bao giờ dừng. Thử nói ý 
cổ nhân thế nào? Kỳ thật không có nhiều việc. Vì thế Đầu Tử nói: 
"Ông chỉ chớ kẹt danh ngôn số cú, nếu rõ các việc tự nhiên chẳng kẹt, 
tức không có nhiều vị thứ chẳng đồng, ông nhiếp tất cả pháp, tất cả 
pháp nhiếp ông chẳng được, vốn không được mất, mộng huyễn danh 
mục nhiều như thế, không nên gắng gượng vì nó an lập danh từ, dối 
gạt các ông được chăng? Vì các ông hỏi nên có nói, nếu các ông chẳng 
hỏi, bảo tôi nhằm các ông nói cái gì? Chính được tất cả việc đều do 
các ông đem được đến, trọn chẳng can gì việc của ta." Cổ nhân nói: 
"Muốn biết nghĩa Phật tánh, phải xem thời tiết nhân duyên." Vân Môn 
nhắc việc Tăng hỏi Linh Vân: "Khi Phật chưa ra đời thì thế nào?" Linh 
Vân dựng đứng cây phất tử. VỊ Tăng hỏi: "Sau khi ra đời thì thế nào?" 
Linh Vân cũng dựng đứng cây phất tử. Vân Môn nói: "Đầu trước đánh 
được, đầu sau đánh chẳng được." Lại nói: "Chẳng nói ra đời cùng 
chẳng ra đời." Chỗ nào có thời tiết y hỏi: "Cổ nhân một hỏi một đáp, 
hợp thời hợp tiết, không có nhiều việc. Nếu ông tìm lời theo câu, trọn 
không giao thiệp. Nếu ông trong lời nói thấu được lời nói, trong ý thấu 
được ý, trong cơ thấu được cơ, buông đi khiến được thảnh thơi, mới 
thấy chỗ đáp thoại của Trí Môn." Những câu hỏi: Khi Phật chưa ra đời 
thì thế nào? Khi Ngưu Đầu chưa thấy Tổ thì thế nào? Khi lẫn lộn trong 
đá hỗn độn chưa phân thì thế nào? Khi cha mẹ chưa sanh thì thế nào? 
Vân Môn nói: "Từ xưa đến nay chỉ là một đoạn sự, không phải không 
quấy, không được không mất, không sanh cùng chưa sanh." Cổ nhân 
đến trong ấy tung một cái, nói: "Có ra có vào. Nếu là người chưa liễu 
thì sờ rèm mò vách, nương cỏ gá cây. Hoặc dạy y buông sạch đi, hoặc 
đánh cho y chạy vào rừng hoang rậm rạp mênh mông. Nếu là người 
được suốt 12 giờ chẳng gá nương một vật, tuy chẳng gá nương một vật, 
mà bày một cơ một cảnh làm sao mò tìm?" Ông Tăng nây hỏi: "Khi 


3599 


hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Hoa sen." Đó 
chỉ là ngăn hỏi. Một câu đáp nầy quả là phi thường. Các nơi đều gọi là 
lời điên đảo, trong ấy như thế. Nham Đầu nói: "Thường quí trước khi 
chưa mở miệng, vẫn còn so sánh đôi phần. Cổ nhân bày cơ đã là ló 
đuôi rồi." Hiện nay, học giả chẳng hiểu ý cổ nhân, chỉ cần lý luận, đã 
ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước, có dính dáng chút nào? Có vị 
Tăng hỏi Trí Môn: "Thế nào là Bát Nhã thể?" Trí Môn đáp: "Con trai 
ngậm trăng sáng." Vị Tăng hỏi: "Thế nào là Bát Nhã dụng?" Trí Môn 
đáp: "Con thổ mang thai." Xem Trí Môn đối đáp như thế, người khắp 
thiên hạ thảo luận về ngữ mạch của Sư chẳng được. Hoặc có người hỏi 
Giáp Sơn: "Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn đáp: 
"Cột cái, lỗng đèn." Hãy nói cùng hoa sen là đồng là dị? Tăng hỏi: 
"Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" Sư đáp: "Đầu gậy khêu nhật 
nguyệt, dưới chân sình rất sâu." Ông thử nói phải hay chẳng phải? Qua 
thí dụ nầy cổ nhân muốn nhắn nhủ hành già chớ lầm nhận trái cân bàn 
(một tiêu chuẩn cố định), mà phải đập phá tình trần 


2.402. Trí Nhân Ngu Nhân 
Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiền Sư Tịnh Không (2-1170): 
“Từ xưa, trực chỉ là ý gì?” Sư đáp: “Ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho 
lẫm không (Nhật nhật khứ hoạch hòa, thì thì không thương lẫm).” VỊ 
Tăng thưa: “Con chẳng hội.” Sư đáp: “Trời trăng luôn sáng, mây nổi 
phủ che (Nhật nguyệt trường minh, phù vân cái ấm).” Sau đó, Sư bèn 
đọc bài kệ. Đây cũng là một trong những bài thơ thiển nổi tiếng của 
Sư: 
Người trí không ngộ đạo, 
Ngộ đạo tức kẻ ngu. 
Khách nằm thẳng duỗi chân, 
Nào biết ngụy và chơn. 
(Trí nhân vô ngộ đạo, Ngộ đạo tức ngu nhân. Thân cước cao ngọa 
khách, Hề thức ngụy kiêm chân). 


2.403. Trí Quang Tử Vì Đạo 

Trí Quang là tên của một đệ tử của Luật Sư Giới Hiển. Theo Giáo 
sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, vào giữa thế kỷ 
thứ chín, hoàng tử Tây Tạng là Ni Ma Gon đi về phía tây và xây dựng 
một vương quốc mới, một trong những người con trai của ông đã trở 


3600 


thành tu sĩ Phật giáo và mang tên là Trí Quang. Vào thời của Trí 
Quang, Mật tông đã thôn tính hết mọi tôn giáo ở Ấn Độ. Mặc dù thế, 
bản thân Trí Quang không bị Mật tông thu hút. Trái lại, ông còn viết 
một cuốn sách chống lại phái nầy. Các tu sĩ Mật tông Tây Tạng cho 
rằng vị hoàng thân nầy phải xuống địa ngục vì tội viết cuốn sách phỉ 
báng nầy. Trí Quang là con trai cả của vua Guge (Shenshung) và đã trở 
thành một Tỳ Kheo. Ông đọc nhiều bộ kinh, theo chủ nghĩa duy lý và 
thừa kế của ông cha một sự sùng mộ sâu xa đối với đạo Phật. Tuy 
nhiên, ông nhận thấy rằng chống lại cái xấu là một nhiệm vụ rất lớn 
lao, những nỗ lực đơn độc của ông sẽ không kham nổi. Do đó, ông 
chọn lấy 21 thanh niên Tây Tạng thông minh, cho học ở trong nước 
mười năm, rồi gửi đến Kashmir để học lên cao hơn. Thế nhưng không 
một người nào trong bọn họ chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của Kashmir 
và tất cả đều đã bỏ mạng, ngoại trừ Ratnabhadra (Rin-Chhen-Zang- 
Po) và Suprajna (Legs-Pahi-Shes-Rab). Ratnabhadra được xem là một 
dịch giả vĩ đại nhất của Tây Tạng. Khi ông kết thúc việc học trở về thì 
Trí Quang rất vui mừng, nhưng công việc mà ông đang làm quả là vượt 
quá sức của một người. Ông đi đến kết luận là do các du học sinh từ 
Tây Tạng gửi đi không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của Ấn Độ, nên 
có một số học giả từ Ấn Độ đến Tây Tạng làm việc thì có hiệu quả 
hơn. Ông bèn cử một phái đoàn sang Ấn Độ để mời A Để Sa qua Tây 
Tạng. Nhưng phái đoàn nầy đã thất bại vì họ không thuyết phục nổi vị 
luận sư nầy đến Tây Tạng. Trí Quang không phải là người dễ nản lòng. 
Ông quyết định cử một phái đoàn khác nhưng tiền đã hết, nên ông đến 
tỉnh Gartog để thu góp vàng. Đây có lẽ là một nơi có mỏ vàng, nằm ở 
vùng phía bắc hồ Manasarovar. Theo lời kể lại thì vua xứ nầy đã bắt 
giữ ông và đòi một số tiền chuộc lớn. Khi con trai ông là Bodhiprabha 
(Byang-Chub-Od) hay tin cha mình bị bắt, ông đã gom được một số 
tiên tưởng là đủ để giải thoát cho cha, song số tiền đó bị xem là chưa 
đủ. Trước khi quay trở về lấy thêm tiễn, ông đến thăm cha trong tù, và 
Trí Quang đã bảo con: “Con đã biết là ta đã già yếu rồi. Nếu không 
chết bây giờ thì có lẽ cũng chỉ trong mươi năm nữa thôi. Vậy nếu con 
phung phí tiền bạc vì ta thì chúng ta không thể nào mời được một học 
giả từ Ấn Độ qua đây. Thật đẹp đẽ biết bao nếu ta được chết vì một 
mục đích cao cả và con dùng toàn bộ số vàng kia để cử người đi Ấn 
Độ rước một học giả về! Hơn thế nữa, không chắc øì vị vua nầy sẽ thả 
ta về sau khi nhận đủ số tiền đòi hỏi. Vì thế, con ơi, thay vì lo lắng cho 


3601 


ta, con hãy cử một sứ giả đến gặp ngài A Để Sa. Ta đảm bảo rằng ông 
ta sẽ đồng ý đến Tây Tạng, nhất là khi được biết về hoàn cảnh hiện 
nay của ta, vì ông ấy sẽ đoái thương chúng ta. Nếu vì một lý do gì mà 
ông ấy không đến được thì hãy mời một học giả khác đã từng làm việc 
dưới ông ta.” Thế rồi Trí Quang đặt tay lên vai con mình, cầu chúc khi 
hai cha con chia tay nhau lần cuối. Sau lần ấy, Bodhiprabha lo tìm một 
sứ giả là ưu bà tắc Gun-Than-Pa đi Ấn Độ, đảm đang trách nhiệm mà 
cha đã giao phó. Sau khi nghe kể lại về cái chết bi thẩm của Trí 
Quang, vị tu sĩ hoàng gia, ngài rất cảm động và nói: “Chắc chắn là 
ngài Trí Quang sẽ trở thành một Bồ Tát, một Đức Phật sẽ thành, vì ông 
ấy đã hy sinh bản thân cho Chánh Pháp. Ta sẽ đáp lại nguyện vọng 
của ông ấy, nhưng các ngươi phải thấy là ta đang gánh trên vai ta trách 
nhiệm đối với 108 đển chùa. Hơn nữa, ta còn có nhiều việc khác phải 
lo. Phải mất 18 tháng ta mới rời bỏ được công việc nầy. Chỉ đến khi đó 
ta mới có thể đi Tây Tạng được. Còn bây giờ thì các ngươi cứ giữ lấy 
số vàng nầy.” Ratnakarasanti, tu viện trưởng, bất đắc dĩ phải để cho A 
Để Sa ra đi. Trong thời gian ở lại Tây Tạng, trên 30 năm, A Để Sa đã 
dịch nhiều sách và viết một tác phẩm nổi tiếng của ông tựa để “Bồ Đề 
Đạo Đăng Luận.” Bản dịch ra tiếng Tây Tạng của cuốn sách nầy hiện 
vẫn còn. Sau nầy, Ratnabhadra, được Trí Quang đưa đi Ấn du học ngày 
trước, trở thành một đệ tử trung thành và giúp ngài A Để Sa dịch nhiều 
bộ sách quan trọng. 


2.404. Trí Tuệ Là Kết Quả Của Tu Tập Giới Và Định 

Thiền Sư Bảo Giám (2-1173), tên của một vị Thiền sư Việt Nam. 
Thiển sư Bảo Giám luôn nhắc nhở hành giả tu thiển rằng: “Muốn tiến 
đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, song thành Phật chánh giác 
phải nhờ trí tuệ. Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bước, mũi tên 
đến được là nhờ sức mạnh, tuy vậy trúng được đích hay không thì 
không phải do sức nữa.” Khi thầy của ngài thị tịch, ngài tiếp tục trụ tại 
chùa Bảo Phước để hoằng pháp cho đến khi thị tịch vào năm 1173. 
Ngài thường dạy đệ tử: “Tu tập trí tuệ là kết quả của giới và định. Dù 
trí huệ quan hệ tới nhân quả. Những ai đã từng tu tập và vun trồng 
thiện căn trong những đời quá khứ sẽ có được trí tuệ tốt hơn. Tuy 
nhiên, ngay trong kiếp này, nếu muốn đoạn trừ tam độc tham lam, sân 
hận và sĩ mê, không có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định 
hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la mật, hành giả có thể 


3602 


tiêu điệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiển não. Trí tuệ 
là một trong ba pháp tu học quan trọng trong Phật giáo. Hai pháp kia là 
Giới và định. Tâm định ở mức độ cao là phương tiện để thành đạt trí 
tuệ. Tuệ bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, tức là hai chi đầu trong 
Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp chúng ta phá tan lớp mây mờ sĩ mê bao 
phủ sự vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy đời sống đúng 
như thật sự, nghĩa là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu. Hành giả nào có 
huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc Thánh, 
chơn chánh diệt trừ mọi đau khổ.” Theo ngài được thành chánh quả 
không cần phải ngồi sửng mãi đó mà được. Cách hay nhất là phải đạt 
cho bằng được trí tuệ, còn bất cứ thứ gì khác chỉ là hoài công vô ích. 
Vì trí huệ có thể giúp hành giả vẹt được bức màn vô minh. Tương tự 
như vậy, bậc giác ngộ cũng giống như ánh trăng chiếu sáng khắp các 
cõi đến vô tận. 


2.405. Trí Tuệ Quán Chiếu 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri 
thức! Trí tuệ quán chiếu, trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình, nếu 
biết bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là 
Bát Nhã Tam Muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất 
cả pháp mà tâm không nhiễm trước ấy là vô niệm, dụng tức khắp tất 
cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bốn tâm 
khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trần không nhiễm, không tạp, 
đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là Bát Nhã Tam Muội, tự tại 
giải thoát gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó 
khiến cho niệm bặt đi, ấy là pháp phược, ấy gọi là biên kiến. 


2.406. Trí Tuệ Và Tu Tập 

Thiển sư Nguyên Hiểu (617-686) dạy: "Mọi người đều biết giải 
quyết cái đói bằng thức ăn. Nhưng ít người biết rằng Phật pháp chính 
là phương thuốc chữa cái ngu si của mình. Trí tuệ và tu tập giống như 
hai bánh của chiếc xe bò. Lầm lợi cho người khác mà cũng vừa làm lợi 
cho chính mình, trí tuệ và tu tập giống như hai cánh của một con chim. 
Tứ đại chẳng bao lâu cũng chia la, không còn có thể kết hợp lâu dài 
nữa. Khi gần đến buổi chiều, bạn mới tiếc là buổi sáng đã không sớm 
tu tập. Lạc thú trần gian mà bạn đang hưởng đang biến thành khổ đau 
cho tương lai. Vậy thì tại sao bạn lại bám chặt lấy những lạc thú ấy? 


3603 


Một khoảnh khắc kiên nhẫn sẽ biến thành hạnh phúc bền vững. Vậy 
tại sao bạn không tu tập?" 


2.407. Trích Trà 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Sư cùng 
chúng hái trà. Sư bảo Ngưỡng Sơn: "Trọn ngày hái trà chỉ nghe tiếng 
con mà không thấy hình con." Ngưỡng Sơn liền rung cây trà. Sư bảo: 
"Con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó." Ngưỡng 
Sơn thưa: "Hòa Thượng nói sao?” Sư im lặng. Ngưỡng Sơn nói: "Hòa 
Thượng chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó." Sư nói: 
"Cho con ba chục gậy." Ngưỡng Sơn nói: "Nếu con lãnh ba chục gậy 
của Hòa Thượng thì ai lãnh ba chục gậy của con đây?" Qui Sơn nói: 
"Vậy tha cho con ba chục gậy." 


2.408. Triển Khai Lưỡng Thủ 

Thiển sư Bách Trượng Duy Chánh, đệ tử của Thiển sư Bách 
Trượng Hoài Hải, thường dùng động tác thay thế ngôn ngữ để chỉ dạy 
đồ chúng. Bách Trượng Duy Chánh là vị thiển sư có lối dạy chúng rất 
đặc biệt. Sư bảo Tăng chúng ra cày ruộng đi, xong Sư sẽ nói đại nghĩa 
của pháp Phật cho nghe. Làm xong, Tăng chúng họp lại chờ nghe Sư 
nói pháp. Sư chỉ dang đôi tay, không nói gì. Có phải những hành động 
này tiêu biểu cho cách diễn tả đại nghĩa của pháp Phật của Thiền sư 
Duy Chánh không? Hành động của Thiển sư Duy Chánh cho thấy đại 
nghĩa của pháp Phật chỉ có ý nghĩa khi cây trục của nội tâm xoay sang 
một thế giới khác, sâu rộng hơn. Vì một khi thế giới thâm diệu ấy mở 
ra là cuộc sống hằng ngày của hành giả, cả đến những tình tiết tầm 
thường nhất, vẫn đượm nhuần đại nghĩa pháp Phật. Thật vậy, với 
Thiển, một mặt đại nghĩa của pháp Phật là cái gì tầm thường, vô nghĩa 
lý nhất đời; nhưng mặt khác, nhất là khi chúng ta chưa hiểu, nó kỳ bí 
không gì hơn. Và nói cho cùng, ngay cả cuộc sống thường ngày của 
chúng ta, há chẳng phải đầy những kỳ quan, bí mật và huyễn bí, ngoài 
tầm hiểu biết của trí óc con người hay sao? Kỳ thật, Thiền sư Duy 
Chánh muốn cho hàng đệ tử của ngài thấy rằng Thiền sống trong chiều 
hướng hành động, hay nói đúng hơn, Thiền là vận dụng cái thực, là 
sống cái thực, thay vì chứng minh hoặc biểu thị cái thực bằng ngôn từ, 
nghĩa là bằng khái niệm. Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, 
Tập L, phương pháp trực tiếp có công dụng nắm ngay lấy cuộc sống 


3604 


uyển chuyển trong khi nó đang trôi chảy, chứ không phải sau khi nó đã 
trôi qua. Trong khi dòng đời đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ 
đến ký ức, hoặc xây dựng ý tưởng. Nghĩa là không có lý luận nào có 
giá trị trong lúc này. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ có 
thể dùng được, nhưng ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với 
nét tâm tưởng suy lượng nên mất hết nội lực, không trực tiếp truyền 
cảm được. Nếu dùng đến ngôn ngữ chỉ diễn tả được một ý nghĩa, một 
luận giải, chỉ biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ 
gì đến cuộc sống. Đây cũng chính là lý do tại sao nhiều khi các thiển 
sư tránh chuyện nói năng, tránh xác định, dầu là đối với những việc 
quá tỏ rõ, quá hiển nhiên cũng vậy. Hy vọng của các ngài là để cho đồ 
đệ tự tập trung tất cả tâm lực nắm lấy những gì người ấy mong ước, 
thay vì ghì bắt lấy những mối liên lạc xa xôi vòng ngoài khiến cho 
người đệ tử bị phân tâm. 


2.409. Triết Lý Thiền Tông 

Theo triết lý chính của Thiền tông, nhìn vào nội tâm, chứ không 
phải nhìn ra bên ngoài, là cách duy nhất để đạt đến sự giác ngộ mà 
trong tâm trí con người thì cũng giống như là Phật quả vậy. Hệ tư tưởng 
nầy chú trọng vào “trực cảm,` với một đặc điểm là không có ngôn từ 
nào để tự diễn đạt, không có một phương thức nào để tự giải thích, 
không có sự chứng minh dài dòng nào về chân lý riêng của mình một 
cách thuyết phục. Nếu có sự diễn đạt thì chỉ diễn đạt bằng ký hiệu và 
hình ảnh. Qua một thời gian, hệ tư tưởng nầy đã phát triển triết lý trực 
cảm của nó đến một mức độ khiến nó vẫn còn là một triết lý độc đáo 
cho đến ngày nay. Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, Thiển tông nặng về triết lý nhưng không phải là 
một nền triết học theo nghĩa hạn hẹp của nó. Đây là một học phái có 
chất tôn giáo hơn tất cả mọi học phái Phật giáo, nhưng lại không phải 
là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của danh từ nầy. Thiền tông 
không có kinh điển Phật nào, cũng không trì giữ một luật nghi nào do 
Phật đặc chế ra. Nếu như không kinh, không luật, thì không một học 
phái nào có thể ra vẻ Phật giáo. Tuy nhiên, theo ý nghĩa của Thiền, ai 
mà còn chấp trước vào danh ngôn hay luật lệ thì không bao giờ có thể 
thấu đáo hoàn toàn ý nghĩa chân thật của người nói. Lý tưởng hay 
chân lý mà Đức Phật chứng ngộ chắc chắn khác hẳn với những gì mà 
Ngài đã giảng dạy, bởi vì giáo thuyết nhất thiết bị ước định bởi ngôn từ 


3605 


mà Ngài dùng, bởi thính chúng mà Ngài giáo hóa, và bởi hoàn cảnh 
xãy ra cho người nói và người nghe. Cái mà Thiển nhắm đến là lý 
tưởng của Phật, minh nhiên và không bị ước định. Học phái nầy còn 
được gọi là “Phật Tâm Tông.” Phật tâm vốn cũng chỉ là tâm người 
thường. Chỉ cần nhìn thẳng vào tâm địa đó là có thể đưa hành giả đến 
giác ngộ viên mãn. Nhưng bằng cách nào? Chủ ý chung của Phật pháp 
là để hành giả tự thấy đúng và tự đi đúng. 


2.410. Triệt Ngộ hay Thánh Trí Tự Chứng 

Sự trực ngộ về bản tánh thật của vạn pháp. Khái niệm về từ Bodhi 
trong phạn ngữ không có tương đương trong Việt và Anh ngữ, chỉ có 
danh từ “Lóe sáng” hay “Enlightenment” là thích hợp. Một người bản 
tánh thật sự của vạn hữu là giác ngộ cái hư không hiện tại. Cái hư 
không mà người ta thấy được trong khoảnh khắc ấy không phải là hư 
vô, mà là cái không thể nắm bắt được, không thể hiểu được bằng cảm 
giác hay tư duy vì nó vô hạn và vượt ra ngoài sự tổn tại và không tổn 
tại. Cái hư không được giác ngộ không phải là một đối tượng cho chủ 
thể suy gẫm, mà chủ thể phải hòa tan trong đó mới hiểu được nó. Theo 
kinh Lăng Già, đây cũng là "cảnh giới của Thánh trí tự chứng" nghĩa là 
cái tâm trạng trong đó Thánh trí tự thể hiện lấy bản tánh nội tại của 
nó. Đây cũng chính là chân lý giải thoát và tự do tự tại trong nhà 
Thiền. Chân lý tự chứng hay sự triệt ngộ và bản thân của thực tại nầy 
không phải một, cũng không phải hai bởi vì nó siêu việt hết thảy cảnh 
giới văn tự, cảnh giới ngôn thuyết, cảnh giới ngữ nghiệp vận hành, 
cảnh giới hý luận, phân biệt tư lương, cảnh giới sở tư của hết thảy 
chúng sanh mê muội, cảnh giới của hết thảy phiển não tương ưng ma 
sự, cảnh giới của tâm thức. Trong đó không còn bỉ thử, vô tướng, ly hư 
vọng tưởng, vân vân. Trong Phật giáo thật, ngoài thể nghiệm đại giác 
ra, không có Phật giáo. 


2.4II. Triệu Biện: Đạt Ngộ Kệ 

Triệu Biện là một viên quan dưới thời nhà Tống, cư sĩ đệ tử của 
Thiền sư Tương Sơn Pháp Tuyền (Thiền sư Pháp Tuyển trên núi Tương 
Sơn). Một hôm, sau khi rảnh rỗi việc công, ông ngồi nghỉ ngơi tại công 
đường, khi đó bất thình lình ông nghe một tiếng sấm nổ ra bên tai làm 
cho ông hoát nhiên đại ngộ, ông bèn làm một bài thơ ghi lại kinh 
nghiệm Thiền như sau: 


3606 


“Mặc tọa công đường hưu ẩn kỷ 
Tâm nguyên bất động trạm như thủy 
Nhất thanh tịnh lịch đỉnh môn khai 
Hoán khởi tùng tiền tự gia để.” 

(Công đường tựa ghế nghỉ ngơi, nguồn tâm không động như thanh 
thủy. Một tiếng sấm nổ khai mở lòng, lão vẫn ngồi đây nơi quê cũ). Có 
lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của kinh nghiệm Thiển là ở chỗ nó 
không có dấu vết nhân ngã. Trong sự chứng ngộ của Phật giáo, không 
hể có chút dính dáng với những quan hệ và xúc cảm cá nhân bằng 
những từ ngữ thông diễn dựa trên một hệ thống hữu hạn của tư tưởng; 
thực tình, chẳng liên quan gì với chính kinh nghiệm. Dù ở đâu đi nữa, 
thì sự chứng ngộ hoàn toàn mang tính cách vô ngã, hay đúng hơn, trí 
năng tối thượng. Không những sự chứng ngộ chỉ là một biến cố bình 
thường, nhạt nhẽo, mà cái cơ duyên kích phát như cũng vô vị và thiếu 
hẳn cảm giác siêu nhiên. Sự chứng ngộ được kinh nghiệm ngay trong 
mọi biến cố bình sinh. Nó không xuất hiện như một hiện tượng phi 
thường mà người ta thấy ghi chép trong các tác phẩm thần bí của Thiên 
Chúa giáo. Khi sự bùng vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín mùi, người 
ta nắm tay bạn, vổ vai bạn, mang cho một chén trà, một tiếng sét, gây 
một chú ý tâm thường nhất, hay đọc một đoạn kinh, một bài thơ, bạn 
chứng ngộ tức khắc. 


2.412. Triệu Châu Bối Rối 

Theo thí dụ thứ 58 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng 
hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Chí đạo vô nan, duy 
hiểm giản trạch, phải là sào huyệt của thời nhơn chăng?" Triệu Châu 
đáp: "Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Triệu Châu bình sanh chẳng 
hành gậy hét, mà dùng được còn hơn gậy hét. Vị Tăng này hỏi rất kỳ 
quái, nếu không phải là Triệu Châu thì khó đáp được cho y. Bởi Triệu 
Châu là hàng tác gia, chỉ nói với y "Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến 
năm năm vẫn còn bối rối." Chỗ hỏi vách cao ngàn nhẫn, chỗ đáp cũng 
chẳng nhẹ hơn. Nếu như thế ấy hội, chính là đương đầu; nếu chẳng thế 
ấy hội, chớ khởi so tính đạo lý. Đâu chẳng thấy Tông Đạo giả trụ Đầu 
Tử, lúc còn ở trong hội Tuyết Đậu làm thơ ký, Tuyết Đậu dạy tham 
"Chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch", nơi đây có tỉnh. Một hôm, 
Tuyết Đậu hỏi: "Chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch, ý nghĩa thế 


3607 


nào?" Tông Đạo nói: "Súc sanh, súc sanh." Về sau, Tông Đạo ở ẩn tại 
Đầu Tử, phàm đi ở đều lấy cà sa gói giầy cỏ chung với kinh sách. Có 
vị Tăng hỏi: "Thế nào là tông phong của Đạo giả?" Tông Đạo đáp: 
"Cà sa gói giây cỏ." Vị Tăng lại hỏi: "Chưa biết ý chỉ thế nào?" Tông 
Đạo nói: "Dưới chân trần toàn gai góc." Vì thế, nói cúng Phật chẳng ở 
nhiều hương, nếu vượt qua khỏi thì bắt tha tại ta. Đã là một hỏi một 
đáp rõ ràng hiện thành, tại sao Triệu Châu lại nói bối rối? Hãy nói 
phải là sào huyệt của thời nhơn chăng? Triệu Châu ở trong sào huyệt 
đáp y, hay ở ngoài sào huyệt đáp y? Phải biết việc này không ở trên 
ngôn cú. Có người tin được đến thấu xương thấu tủy, như rồng gặp 
nước, như cọp tựa núi. 


2.413. Triệu Châu Cẩu Tử 

Con Chó của Triệu Châu, thí dụ thứ 1 của Vô Môn Quan. Một hôm 
có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Một 
con chó có Phật tánh hay không?" Triệu Châu đáp: "Vô." (Mu). Theo 
Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, tham thiển phải lọt qua cửa 
Tổ, diệu ngộ phải dứt tuyệt đường tâm. Cửa Tổ không lọt, đường tâm 
không dứt thì cũng như bóng ma nương nhờ cây cỏ. Thử hỏi cửa Tổ là 
gì? Chỉ một chữ "Không" chính là cửa ấy, bèn gọi là Vô Môn Quan 
của Thiển tông vậy. Hành giả nên nhớ rằng qua được cửa ấy chẳng 
những thấy được Triệu Châu mà còn cùng chư Tổ xưa nắm tay chung 
bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt mà thấy, một tai mà nghe. Há 
chẳng vui thú lắm sao? Há chẳng ai muốn qua cửa ấy lắm sao? Muốn 
được như vậy hãy vận dụng cả thân tâm khởi thành một mối nghi, ngày 
đêm nghiền ngẫm tham thẳng chữ "Không". Chớ nên cho Không là 
Không theo nghĩa trống rỗng, chớ nên cho Không là Không theo nghĩa 
có, không. Hãy cố gắng loại bỏ những thái độ và sự hiểu biết lầm lẫn 
trong quá khứ. Trong ngoài đều trở thành một khối. Hãy dùng hết sức 
lực mà nghiền ngẫm chữ "Không" ấy. Một ngày nào đó, chữ "Không" 
ấy sẽ thình lình bộc phát. Khi ấy, bạn sẽ dửng dưng với bờ sinh tử, dạo 
chơi trong chốn lục đạo tứ sanh một cách vô ngại. Ngay lúc đó, chỉ cần 
một tia lửa nhỏ có thể làm cháy bừng lên ngọn đuốc Pháp. Thật vậy, 
từ khi những lời của các thầy thiển được coi như những phương tiện 
đào tạo thì công án 'Vô' đã giúp cho hàng ngàn thiển sinh thực hiện 
được thể nghiệm đầu tiên của đại giác. Mãi đến ngày nay người ta vẫn 
dạy nó cho môn đồ trẻ tuổi như công án đầu tiên. 


3608 


2.414. Triệu Châu Cứu Hỏa 

Ngày nọ, Hòa Thượng Nam Tuyển cùng Tăng chúng đang làm 
việc bên ngoài, Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) ở lại chùa canh lửa. 
Triệu Châu bỗng hô to: "Cứu lửa! Cứu lửa!" Mọi người đổ dồn về, 
chạy vào phòng ngủ. Triệu Châu thấy thế bèn đóng ập cửa lại, bảo: 
"Nói được, tôi mở cửa cho vào." Không ai biết nói gì. Nam Tuyển ném 
chiếc chìa khóa qua song cửa vào phòng cho Triệu Châu. Triệu Châu 
bèn mở cửa. Trong Thiền, sự "Tác thí" luôn luôn được các Thiển sư thi 
hành bằng những thủ đoạn triệt để và kinh dị. Trong trường hợp này, 
bởi vì không có vị Tăng nào trong tự viện có thể đưa ra một câu trả lời 
thích đáng với hành động kinh ngạc của Triệu Châu, sự khiếm khuyết 
tri thức nội tại của họ vì thế đã bị phơi bày hoàn toàn. Nhưng vấn đề lý 
thú ở đây là các vị Tăng nên yêu cầu Triệu Châu trước tiên trả lời câu 
hỏi sau đây của họ cái đã, rồi họ sẽ trả lời cho câu hỏi của ông: "Ai có 
thể cởi sợi dây chuông trên cổ của con cọp?" Có lẽ Triệu Châu sẽ phải 
trả lời: "Ai cột đầu tiên thì phải mở." Rồi các vị Tăng nói: "Ông đã tự 
trả lời cho câu hỏi ngu xuẫn của ông rồi đó. Bây giờ mở cửa mau lên!" 


2.415. Triệu Châu Đại Thái 

Theo thí dụ thứ 30 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng 
hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Được nghe Hòa 
Thượng thân kiến Nam Tuyển phải chăng?" Triệu Châu đáp: "Ở Trấn 
Châu phát xuất củ cải to." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, vị 
Tăng nầy cũng thuộc hạng tham cứu lâu, trong câu hỏi quả là có mắt. 
Tuy nhiên, Triệu Châu là hàng tác gia, liền đáp: "Ở Trấn Châu phát 
xuất củ cải to." Đáng gọi là lời nói vô vị, bít lấp miệng người. Triệu 
Châu cũng giống như kẻ cướp ban ngày, ông Tăng vừa mở miệng liền 
móc tròng mắt của ông. Nếu là người xuất chúng thì ngay đó nhằm 
khoảng đá nháng điện xẹt, vừa nghe nói đến xé tan liền đi. Nếu là 
lặng nghĩ dừng suy chẳng khỏi tan thân mất mạng. Ở Giang Tây, 
Trừng Tán Thánh Phán nói đó là hỏi Đông đáp Tây, bảo là chẳng đáp 
thoại, chẳng vào lồng vào lọp của người. Nếu hiểu thế ấy đâu thể 
được. Viễn Lục Công nói: "Đây là lời nhìn bên, nằm trong cửu đới. 
Nếu hiểu thế ấy, khi mộng cũng chưa một thấy, lại còn đới lụy Triệu 
Châu." Có người nói ở Trấn Châu từ xưa đến giờ sản xuất củ cải to, 
mọi người đều biết, Triệu Châu từ khi đến tham kiến Nam Tuyển mọi 


3609 


người đều biết. Vị Tăng nầy đến hỏi, "Được nghe Hòa Thượng thân 
kiến Nam Tuyển phải chăng?" Vì thế Triệu Châu dùng Trấn Châu 
xuất phát củ cải to để đáp. Hiểu như vậy thật là không dính dáng gì. 
Trọn chẳng được hiểu thế ấy, cứu cánh làm sao hiểu? Nhà mỗi người 
tự có đường thấu trời. Đâu chẳng thấy có vị Tăng hỏi Cửu Phong: 
"Được nghe Hòa Thượng thân kiến Diên Thọ phải chăng?" Cửu Phong 
đáp: "Trước núi mạch chín chưa?" Đây hợp với lời của Triệu Châu đáp 
cho vị Tăng, giống như hai cái chùy sắt không có lỗ. Triệu Châu là 
người vô sự, vị Tăng nhè nhẹ hỏi đến, liền móc tròng mắt ông. Nếu là 
"tri hữu" nhai kỹ thì thấy thú vị. Nếu là người "chẳng tri hữu" giống 
như nuốt trộng trái chà là vậy. 


2.416. Triệu Châu Khám Am Chủ 

Theo thí dụ thứ 11 của Vô Môn Quan, ngày nọ, Thiển Sư Triệu 
Châu Tòng Thẩm (778-§97) ghé thăm một am chủ, hỏi: "Có chăng? Có 
chăng?" Chủ am giơ nắm tay lên. Sư nói: "Nước cạn không phải chỗ 
đậu thuyền." Nói xong Sư bèn bỏ đi. Lại ghé một am khác, hỏi: "Có 
chăng? Có chăng?" Chủ am cũng giơ nắm tay lên. Sư nói: "Buông 
được, bắt được, giết được, cứu được." Nói xong sư bèn lễ bái. Theo Vô 
Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển nên để ý ở chỗ 
cả hai am chủ đều đưa nắm tay lên, sao Triệu Châu lại chịu một chê 
một? Thử hỏi ngoa ngạnh ở đâu? Nếu hạ được chỗ nầy một câu 
chuyển ngữ thì thấy ngay Triệu Châu, lưỡi không xương, khen chê mặc 
tình. Tuy nhiên, ngặt nỗi Triệu Châu lại bị hai ông chủ am khám phá. 
Nếu bảo hai ông chủ am có hơn có kém thì tỏ ra không có mắt tham 
học; còn nếu bảo không hơn không kém thì cũng không có mắt tham 
học. 


2.417. Triệu Châu Khám Bà 

Quan Âm Viện tọa lạc trên Đài Sơn, một trong năm ngọn núi 
thiêng liêng ở Trung Hoa. Đây là một điểm đến rất phổ biến cho 
những người đi hành hương, và có một bà lão vận hành một quán trà 
ngay trên đường đi lên núi. Theo thí dụ thứ 31 của Vô Môn Quan, có 
một ông Tăng hỏi một bà lão: "Đường nào đi núi Đài Sơn?" Bà lão 
đáp: "Cứ đi thẳng." Ông Tăng mới bước đi năm bảy bước, bà lão lại 
nói: "Đường đường là một ông thầy tu, cứ thế mà đi kìa!" Sau có người 
kể lại cùng ngài triệu Châu. Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778- 


3610 


897) bèn nói: "Để ta tới xem bà lão nầy ra sao." Hôm sau Triệu Châu 
bèn đến, cũng hỏi như vậy, bà lão cũng đáp như vậy. Sư trở về nói lại 
với Tăng chúng: "Bà lão ở Đài Sơn, ta đã khám phá cho các ông rồi 
đó." Kỳ thật bà lão chẳng biết gì cả. Chẳng phải Triệu Châu đang 
đứng ngay trước mặt bà vào lúc đó hay sao? Theo Vô Môn Huệ Khai 
trong Vô Môn Quan, lão bà chỉ biết ngồi trong trướng lo việc binh, bị 
giặc đến mà không biết. Còn lão Triệu Châu giỏi việc cướp trại, lại 
không ra người lớn đàng hoàng. Xét kỹ lại, cả hai đều có lỗi. Thử hỏi 
đầu là chỗ Triệu Châu khám bà lão? 


2.418. Triệu Châu Và Một Nửa Đại Tạng Kinh! 

Một hôm, Đại Huệ (1089-1163) thượng đường dạy chúng và nhắc 
tới Triệu Châu: "Một có bà lão sai người mang phẩm vật đến cúng 
dường Triệu Châu và yêu cầu ngài chuyển Đại Tạng Kinh. Triệu Châu 
rời khỏi chỗ ngôi, đi quanh ghế một vòng rồi nói, "Ta đã chuyển xong 
Đại Tạng Kinh rổi.' Khi bà lão được nghe kể lại câu chuyện, bà nói, 
"Ta yêu cầu Sư chuyển trọn cả Đại Tạng Kinh, thế mà Sư chỉ chuyển 
có một nửa." 
đệ nhà Thiển nhận xét 'Nửa kia là gì?' Có người nói Chuyển thêm một 
vòng nữa'; hoặc 'Cái búng tay'; hoặc 'Một tiếng ho'; hoặc 'Hét một 
tiếng' hoặc 'Vỗ tay'. Nhận xét như vậy mà không biết nghĩa của chúng 
đáng hổ thẹn. Đối với một nửa kia, đừng có nói 'Chuyển thêm một 
vòng nữa!' Dầu có chuyển tới hằng trăm triệu vòng, theo quan điểm 
của bà lão cũng chỉ là một nửa Đại Tạng Kinh mà thôi. Thậm chí có đi 
vòng quanh núi Tu Di hằng trăm ngàn triệu kiếp đi nữa, theo quan 
điểm của bà lão cũng chỉ là một nửa Đại Tạng Kinh mà thôi. Cho đến 
các đại thiển sư khắp trong thiên hạ đi quanh núi qua hằng trăm ngàn 
triệu kiếp, theo quan điểm của bà lão cũng chỉ là một nửa Đại Tạng 
Kinh mà thôi. Dầu cho tất cả những núi non, sông hồ, cõi đất, tất cả 
bao la vạn hữu, nhẫn đến một cành cây, một cọng cỏ, mỗi thứ đều có 
cái lưỡi rộng dài, đồng loạt chuyển suốt Đại Tạng Kinh từ ngày này 
sang ngày khác cùng tận thời gian, theo quan điểm của bà lão cũng chỉ 
là một nửa Đại Tạng Kinh mà thôi." Đại Huệ im lặng một lát, rồi nói 
tiếp: "Đôi vịt đẹp, ưa nhìn lông cánh; nhưng cẩn thận đừng động đến 
kim vàng." 


Đại Huệ bình câu nói của bà lão như sau: "Một vài môn 


3611 


2.419. Triệu Châu Phóng Hạ 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có thiển sư 
Nghiêm Dương đến hỏi Thiển sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): 
"Không mang gì hết đến đây thì thế nào?" Triệu Châu đáp ngay lập 
tức: "Buông xuống đi!" Nghiêm Dương nói: "Một vật chẳng mang theo 
thì buông xuống cái gì?" Triệu Châu nói: "Không buông xuống thì vác 
nó lên đi!" Các thiển sư thường thích nói nghịch. Lời đáp của Triệu 
Châu là một nghịch lý điển hình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vị 
Tăng đã không thể thấy được ý nghĩa bám vào buông bỏ là chưa 
buông bỏ. 


2.420. Triệu Châu Tam Chuyển Ngữ 

Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) không tập họp đồ 
chúng cho mãi đến khi Sư 80 tuổi, vào thời đó thì người ta thỉnh Sư làm 
trụ trì tại chùa Quan Âm, Đại Bi Bồ Tát, trong thành phố Triệu Châu. 
Triệu Châu không thuyết giảng Thiển bằng cách quơ tay múa chân như 
một vài vị tiền bối của Sư. Hầu hết giáo pháp của Sư đều bằng lời, và 
người ta nói rằng “đôi môi của Sư phát sáng.” Tuy vậy, Sư rất tự tin 
vào phương pháp của mình. Theo thí dụ thứ 96 của Bích Nham Lục. 
Triệu Châu dạy chúng ba chuyển ngữ: Phật vàng không qua được lò 
đúc; Phật cây không qua được lửa; và Phật đất không qua được nước, 
Sau khi dạy chúng ba chuyển ngữ nầy Triệu Châu lại nói: "Chơn Phật 
ngồi trong thất." Tâm không sinh, vạn vật chẳng tì vết. Ngồi hai mươi 
hay ba mươi năm, và nếu như vẫn chưa hiểu, thì hãy cắt lấy đầu lão 
Tăng mà làm bô tiểu tiện! Chân tính của mấy ông hiện hữu trước khi 
thế giới này xuất hiện. Khi thế giới này diệt tận, tâm tính của mấy ông 
vẫn còn đấy. Từ lúc lão Tăng khám phá ra chân tính của mình, không 
còn có một ai khác nữa. Chỉ có một người chịu trách nhiệm mà thôi. 
Có cái gì ở ngoài kia mà tìm? Ngay lúc này đây mấy ông có nó. Nhưng 
nếu mấy ông nghĩ đến nó thì ngay lập tức mấy ông mất nó. Một câu 
nầy rõ quá mức. Cổ nhân đã mở một con mắt đưa tay tiếp người, tạm 
mượn lời nầy để thông tin tức, cốt yếu vì người. Nếu ông một bề toàn 
nêu chánh lệnh thì trước pháp đường cổ cao một trượng. Tuyết Đậu 
không hài lòng câu nói rốt sau ló đuôi của Sư, vì thế bỏ bớt chỉ tụng ba 
câu. Phật đất nếu độ được nước thì tan hoại. Phật vàng nếu độ được lò 
đúc thì chảy. Phật gỗ nếu độ lửa thì bị đốt cháy. Có cái gì khó hiểu 
đâu? Tuyết Đậu tụng cổ đức một trăm tắc, so sánh sắn bìm, chỉ có ba 


3612 


bài tụng nầy quả có gì hơn hám thiển Tăng. Chỉ bài tụng nầy cũng thực 
khó hiểu. Nếu ông thấu được ba bài tụng nầy, cho ông khỏi tham. 


2.421. Triệu Châu Tẩy Bát (Triệu Châu Rửa Chén) 

Theo thí dụ thứ 7 của Vô Môn Quan, một ngày nọ, một vị Tăng 
mới đến tự viện, nói: “Con mới đến xin thầy chỉ giáo.” Thiển Sư Triệu 
Châu Tòng Thẩm (778-897) hỏi: “Ngươi ăn chưa?” Vị Tăng đáp: “Dạ 
rồi!” Triệu Châu nói: “Đi rửa chén bát đi.” Nghe xong những lời nây 
Tăng liền giác ngộ. Thế ra cái ngộ thường tục biết chừng nào! Theo 
Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, Triệu Châu mở miệng ra là 
bày cả ruột gan. Ông Tăng nghe không hiểu, hy vọng là ông Tăng nầy 
không lầm gọi cái chuông là cái lu. 


2.422. Triệu Châu Tẩy Cước (Tòng Thẩm Rửa Chân) 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa hai Thiển Sư Triệu Châu 
Tòng Thẩm (778-897) và Lâm tế Nghĩa Huyền. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển X, và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, một 
hôm, Triệu Châu hỏi Lâm Tế: "Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây Vực sang?" 
Lâm Tế đáp: "Giống như gặp lão Tăng đang rửa chân." Triệu Châu 
bước đến gần làm ra vẻ lắng nghe, Lâm Tế liền nói: "Lại phẩi dội 
thêm gáo thứ hai thôi." 


2.423. Triệu Châu Thạch Kiêu 

Thành phố Triệu Châu, từ chỗ mà vị Thầy lấy làm tên mình, rất 
nổi tiếng về môt cây cầu đá, rất có thể chỉ một loại cầu nhỏ bắt ngang 
qua khúc sông nhỏ. Theo thí dụ thứ 52 của Bích Nham Lục, có một vị 
Tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Nghe tiếng cầu 
đá Triệu Châu đã lâu, đến nơi chỉ thấy cầu khỉ." Triệu Châu bảo: "Ông 
chỉ thấy cầu khỉ, nên chẳng thấy cầu đá." Vị Tăng hỏi: "Thế nào là 
cầu đá?" Triệu Châu đáp: "Độ lừa độ ngựa." Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, thành Triệu Châu có cây cầu đá do Lý Ưng tạo, đến 
nay nổi tiếng trong thiên hạ. Cầu khỉ tức là loại cầu bắt một cây. Vị 
Tăng này cố ý làm giảm uy quang Triệu Châu, nên hỏi: "Nghe tiếng 
cầu đá Triệu Châu đã lâu, đến nơi chỉ thấy cầu khỉ." Triệu Châu liền 
bảo: "Ông chỉ thấy câu khỉ, nên chẳng thấy cầu đá." Cứ chỗ hỏi của vị 
Tăng giống như lối nói chuyện bình thường, nhưng Triệu Châu dùng nó 


3613 


để câu ông Tăng này, quả nhiên ông Tăng bị mắc câu. Theo sau đó vị 
Tăng hỏi: "Thế nào là cầu đá?" Triệu Châu đáp: "Độ lừa độ ngựa." 
Quả thực, trong lời tự có chỗ xuất thân. Triệu Châu không giống Lâm 
Tế hay Đức Sơn dùng gậy dùng hét, chỉ dùng ngôn cú sống chết. Công 
án này khéo xem chỉ giống như bình thường dấu cơ phong. Tuy vậy, 
cũng thật khó nương gá. Thật ra, nếu xét theo tâm đạo, câu chuyện 
hàm ẩn nhiều cái thật liên hệ đến trung tâm của sinh hoạt tâm linh con 
người. Hãy xem xét coi đây là thứ cầu gì? Phải chăng Triệu Châu chỉ 
nói đến cây cầu đá trong khu đất chùa, khá chắc chắn để cho đủ hạng 
khách bộ hành đi qua được? Hành giả hãy thử hỏi ở trong chúng ta có 
chưa một cái cầu có thể chẳng những cho ngựa qua, lừa qua, đàn ông 
qua, đàn bà qua, xe nặng xe nhẹ qua, mà cả thế giới đều qua được với 
đầy đủ những thứ dơ dáy, điên rồ, bệnh tật, một cái cầu không phải chỉ 
để qua thôi, mà còn chà đạp lên, còn xỉ vả xài xể nữa, một cái cầu 
nhận chịu tất cả sự đãi ngộ, xấu cũng như tốt, mà vẫn nhẫn nhục, 
không hề oán trách. Có phải thiển sư Triệu Châu muốn ám chỉ đến cái 
cầu ấy? Dầu muốn hay không muốn, thiển sinh hậu bối chúng ta nên 
ngầm hiểu ý của ngài như vậy. Một hôm, Triệu Châu cùng Thủ Tọa 
xem cầu đá. Triệu Châu hỏi: "Là người nào tạo?" Thủ Tọa đáp: "Lý 
Ưng tạo." Triệu Châu lại hỏi: "Khi tạo nhằm chỗ nào hạ thủ?" Thủ 
Tọa không đáp được. Triệu Châu bảo: "Bình thường nói cầu đá, hỏi 
đến chỗ hạ thủ cũng không biết." Một hôm khác, Triệu Châu quét đất, 
có vị Tăng đến hỏi: "Hòa Thượng là thiện tri thức vì sao lại có bụi?" 
Triệu Châu đáp: "Bên ngoài đến." Vị Tăng lại hỏi: "Già lam thanh tịnh 
Vì sao lại có bụi?” Triệu Châu đáp: "Lại có một điểm." Có vị Tăng hỏi: 
"Thế nào là đạo?" Triệu Châu đáp: "Ngoài tường ấy." Vị Tăng thưa: 
"Chẳng phải hỏi đạo này, hỏi đại đạo." Triệu Châu đáp: "Đại đạo thấu 
Trường An." Triệu Châu riêng dùng cơ này, Sư đến chỗ bình thật an 
ổn, vì người cũng không chạm bén đứt tay, tự nhiên cao vót, dùng được 
cơ này quá khéo. 


2.424. Triệu Châu Tứ Môn (Bốn Cửa Của Triệu Châu) 

Theo thí dụ thứ 9 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng 
hỏi Thiên Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Thế nào là Triệu 
Châu?" Triệu Châu đáp: "Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc." 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm kẻ tham thiền hỏi đạo xét 
rõ chính mình, tối ky giản trạch ngôn cú. Đâu chẳng thấy Triệu Châu 


3614 


đã nói: "Chí đạo vô nan, chỉ hiểm giản trạch." Lại chẳng thấy Vân 
Môn nói: "Hiện nay thiển khách tụm ba tụm năm nói chuyện ổn ào, 
nói cái nầy là cú ngữ thượng tài, cái kia là cú ngữ 'tự thân xứ." Họ 
không nhận ra rằng đây chỉ là cửa phương tiện của cổ nhân, vì kể sơ cơ 
hậu học chưa rõ chỗ tâm địa, chưa thấy bản tánh, nên bất đắc dĩ mà 
lập ra ngữ cú phương tiện. Như Tổ từ Thiên trúc sang đây riêng truyền 
tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Trong đây sắn bìm 
như thế cần phải chặt đứt ngữ ngôn, cách ngoại thấy Phật, thấu thoát 
được rồi, đáng gọi như rồng gặp nước, như cọp tựa núi. Chính vì thế 
mà ngài Vân Môn đã nói: "Việc nây nếu ở trên ngôn cú thì ba thừa 
mười hai phần giáo há không ngôn cú, cần gì Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ 
sang đây?" Thật vậy, hành giả tu thiển phải thấy cho thật rõ rằng sự 
nhấn mạnh chính trong nhà Thiền là không dựa vào văn tự. Theo lời 
Phật dạy trong Kinh Lăng Già, nhà Thiền dựa vào thực tập hơn là văn 
tự sách vở. Người thực tập thiển thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây 
không nhất thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn tự mà chỉ 
để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta 
khuyên chúng ta nên dùng văn tự một cách khéo léo vì lợi ích của 
người nghe. Vào thế kỷ thứ 2, ngài Long Thọ đã viết bộ Trung Quán 
Luận, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng ý niệm để đập vỡ ý niệm. 
Trung Quán Luận không nhắm tới sự thành lập một ý niệm hay một 
luận thuyết nào hết mà chỉ nhắm tới việc phá bỏ tất cả mọi ý niệm, 
đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình để cho ta thấy nước là cái gì 
không cần hình tướng mà vẫn hiện thực. Ngài đã phác họa ra một điệu 
múa cho chúng ta nhằm giúp chúng ta loại bổ các khuôn khổ ý niệm 
trước khi đi vào sự thể nghiệm thực tại, để không tự mãn với chính 
chúng ta bằng những hình ảnh của thực tại. Đây là một trong tám 
nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh 
của trường phái Thiển Tông. Đây là một trong những công án thuộc 
loại giải minh chân lý Thiền bằng những lập trường phủ nhận, hư hóa 
hay phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo buộc các Thiền 
sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận gì cả, những gì họ đã 
làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là 
hữu, hữu là vô hữu, vân vân. Tuy nhiên, không có loại công án xác 
nhận hay phủ nhận nào phải là nhất định mà cũng chẳng bất di bất 
dịch, và cũng không hàm ý rằng chúng hoặc hoàn toàn xác định hoặc 
là hoàn toàn phủ định. Vì loại công án xác định cũng hàm chứa một 


3615 


yếu tố phủ định; và loại công án phủ định cũng hàm chứa một yếu tố 
xác định. Không một công án Thiễển nào tuyệt đối là loại này hay loại 
khác. Cái chân lý Thiền mà cả loại minh nhiên xác nhận và mặc nhiên 
phủ nhận cố lột tả vẫn chẳng bị biến cải hay hủy hoại, bất chấp sự dị 
biệt bên ngoài của cách trình bày. 


2.425. Triệu Châu: Vấn Quá 

Lời chất vấn của bậc Thiền sư ngộ thiển theo thí dụ thứ 41 của 
Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
hỏi Đầu Tử: "Người đại tử khi sống lại thì thế nào?" Đầu Tử đáp: 
"Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến." Ý Triệu Châu hỏi như thế, Đầu 
Tử là hàng tác gia cũng không cô phụ câu hỏi kia. Chỉ là tuyệt tình bặt 
dấu, quả thật khó hiểu, chỉ hiện bày trước mắt đôi chút. Vì thế cổ nhân 
nói: "Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp 
tại chỗ hỏi." Nếu chẳng phải Đầu Tử, bị Triệu Châu một câu hỏi cũng 
khó đáp được. Chỉ vì kia là kể tác gia, nhắc đến liền biết chỗ rơi. 
Thiền sư Tuyết Đậu có bài tụng: 

"Hoạt trung hữu nhãn hoàn đồng tử 
Dược ky hà tu giám tác gia 
Cổ Phật thượng ngôn tằng vị đáo 
Bất tri thùy giải tán trần sa." 

(Trong sống có mắt lại đồng chết 
Thuốc ky đâu cần chiếu tác gia 
Cổ Phật còn rằng từng chẳng đến 
Chẳng hay ai hiểu ném trần sa). 

Thiền sư Tuyết Đậu là bậc tác gia trí hữu nên mới dám tụng những 
câu này. Cổ nhân nói: "Kia tham câu sống chẳng tham câu chết." 
"Trong sống có mắt lại đồng chết" giống như chưa từng chết, vì trong 
chết có mắt thì như đồng sống. Cổ nhân lại nói: "Giết người chết mới 
thấy người sống. Làm cho người chết sống lại thì sẽ thấy được người 
chết." Dầu Triệu Châu là người sống, Sư lại cố tình tạo ra câu hỏi chết 
để nghiệm Đầu Tử. Điều này giống như lấy vật ky của tánh dược đem 
thí nghiệm vậy. Vì thế Tuyết Đậu tụng "Thuốc ky đâu cần chiếu tác 
gia." Câu tụng này là chỗ hỏi của ngài Triệu Châu. Phần sau Thiển sư 
Tuyết Đậu tụng về Đầu Tử "Cổ Phật còn rằng từng chẳng đến," chỉ 
chỗ người đại tử sống lại. Cổ Phật cũng chẳng từng đến, các vị Tôn túc 
già ở khắp mọi nơi cũng chẳng từng đến. Dâu cho Lão Già Thích Ca 


3616 


Mâu Ni hay vị Tăng Hồ mắt nhìn vách (Đạt Ma) cũng phải tái tham 
mới được. Vì thế nói: "Chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu." 
Tuyết Đậu lại tụng: "Chẳng hay ai hiểu ném trần sa." Có một vị Tăng 
hỏi Thiển sư trường Khánh: "Thế nào là con mắt thiện tri thức?" 
Trường Khánh đáp: "Có nguyện chẳng ném cát." Bảo Phước Tòng 
Triển nói: "Chẳng nên lại ném." Các vị Tôn túc già ở khắp mọi nơi 
ngồi trên chiếc giường gỗ dùng gậy dùng hét, dựng phất tử, gỏ thiển 
sàng, hiện thần thông, làm chủ tế, trọn là ném cát. Nhưng hãy, những 
người tu tập Thiển chúng ta phải làm øì để tránh không "ném cát"? 


2.426. Triệu Châu "Vô ” 

Công án "Vô" nổi tiếng, cho phép chính thiển sư Vô Môn đạt tới 
giác ngộ sâu sắc. Trong truyền thống Lâm Tế, đây là công án thường 
trao cho những môn đệ sơ cơ. Công án nầy chủ yếu được dùng như 
công án "Pháp Thân", nhằm giúp hành giả có sự thể nghiệm đầu tiên 
về đại giác. Mãi đến ngày nay, công án nầy được đưa ra như công án 
đầu tiên cho nhiều người khởi đầu con đường thiển. Theo quyển Ba trụ 
Thiển, một hôm Thiền sư An Cốc Bạch Vân thượng đường dạy chúng: 
"Ngày xưa, chưa có hệ thống công án, vậy mà nhiều người vẫn đạt đến 
tự ngộ. Nhưng đó là một công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều thời 
gian. Người ta bắt đầu dùng đến công án cách đây chừng một ngàn 
năm và vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Một trong những công án hay 
nhất, bởi vì nó đơn giản nhất, đó là công án 'Mu'. Công án thật ngắn. 
Đây là những điều bạn cần phải biết để hiểu: Một hôm, một vị Tăng 
đến thăm Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897), vị Thiển sư lừng danh của 
Trung Hoa cách đây mấy trăm năm, và hỏi: 'Con chó có Phật tánh hay 
không? Triệu Châu trả lời: Mu.' Theo nghĩa đen, 'Mư' là không, 
không một cái gì, nhưng ý nghĩa thật trong lời đáp của Triệu Châu 
không nằm nơi từ ngữ. 'Mu' là biểu hiện của Phật tánh sống động, vận 
hành và năng động. Câu chuyện phức tạp hơn cái mà chúng ta tưởng. 
Vị Tăng đặt câu hỏi biết là giáo thuyết nhà Phật khẳng nhận rằng tất 
cả mọi loài đều có Phật tính, không những là con chó mà ngay cả con 
muỗi và các loài sâu bọ cũng đều có. Cái mà vị Tăng tìm là sự bảo 
đảm. Mặc dầu ông ta biết rằng trên lý thuyết ông ta có Phật tính, ông 
ta vẫn tự mình chưa chứng nghiệm được. Có thể ông ta đã tự hỏi không 
biết Phật tính là bẩm sinh hay là thứ gì đó mà người ta có thể đạt được 
bằng kỹ thuật. Vì vậy, câu hỏi của vị Tăng có một chút tinh nghịch. 


3617 


Thay vì hỏi về tình trạng của chính mình thì ông ta lại hỏi là con chó, 
một loài vật bị coi thường trong văn hóa Trung Hoa, có Phật tính hay 
không. Câu trả lời ngay lập tức của Triệu Châu không có nghĩa phủ 
định theo nghĩa đen, Kỳ thật, vào một dịp khác, khi được hỏi cùng câu 
hỏi ấy, Triệu Châu lại nói: “Có! Điều mà bạn phải làm là phát hiện 
tinh thần hay tỉnh túy của từ 'Mu' ấy, không phải bằng phân tích theo 
trí năng nhưng bằng cách tìm trong bản ngã sâu xa nhất của bạn. Sau 
đó, bạn phải chứng minh một cách cụ thể và sinh động cho Thầy của 
mình thấy rằng bạn thấu hiểu rằng 'Mu' là một chân lý sống động, mà 
không viện đến các khái niệm, lý thuyết hay giải thích trừu tượng. Hãy 
nhớ rằng bạn không thể nào hiểu 'Mu' bằng tri thức phàm phu; bạn 
phải nắm bắt nó bằng một cách trực tiếp với toàn bộ bản thể." Robert 
Aitken viết trong quyển 'The Gateless Barrier: "Trong suốt cuộc đời, 
Triệu Châu Tòng Thẩm giảng dạy học trò một cách rất giản dị với ít 
câu kín đáo. Người ta nói rằng mỗi khi đại sư mở miệng là ánh sáng 
chói lòa trên môi. Đạo Nguyên Hy Huyền, người đã công kích các bậc 
tiền nhân trong Phật pháp một cách tự tại đã phải kính cẩn lẩm bẩm 
thốt lên: 'Ôi! Triệu Châu Lão Phật!' Bốn mươi thế hệ thiển sinh, và sau 
đó bao nhiêu thế hệ khác nữa, người Trung Hoa, người Đại Hàn, người 
Việt Nam, người Nhật, và giờ đây, người người khắp nơi trên thế giới, 
khao khát từ ngữ duy nhất của ngài 'Vô' gợi nhớ đến sự hiện hữu sinh 
động của vị Lão Phật. 'Vô' là một bí quyết, một cổ ngữ hoặc một từ 
ngữ mà các nhà nghiên cứu nối tiếp nhau, trải qua nhiều thế kỷ, tập 
trung nghiên cứu và phát hiện ra ấy là phương tiện để mở rộng cái tâm 
hướng đến sự thấu hiểu. Khi bạn hòa hợp vào dòng chảy đó, bạn đang 
gia nhập đoàn hành hương đông vô số của quá khứ, hiện tại và tương 
lai. trong ngôn ngữ đời thường, từ 'vô' có nghĩa là không có, nhưng nếu 
lời của Triệu Châu Tùng Thẩm chỉ có ý nghĩa như thế, làm gì còn có 
Thiền." 


2.427. Triệu Luận 

Triệu Luận là tên một bộ luận viết về giáo thuyết Trung Quán, 
được viết bởi Sư Tăng Triệu, một vị sư thuộc trường phái Tam Luận 
Trung Hoa, đệ tử của ngài Cưu Ma La Thập. Tăng Triệu là người 
Trung Hoa bản xứ đầu tiên bàn luận về Trung Đạo của tư tưởng Trung 
Quán, và Sư đã diễn đạt một cách có hiệu quả những khái niệm này 
theo cách của triết lý Phật giáo Trung Hoa. Triệu Luận bao gồm bốn 


3618 


bài luận: "Vạn Vật Không Thay Đổi," "Không Tánh Của Cái Không 
Thật," "Bát Nhã Không Cần Đến Trí Thức," và "Niết Bàn Vô Danh." 
Những bài luận này có lẽ được soạn từ khoảng năn 404 đến năm 414, 
mặc dầu người ta không biết là lần đầu tiên bộ luận được hoàn tất hồi 
nào. Triệu Luận là một trong những văn bản nền tảng của trường phái 
Tam Luận Tông ở Trung Hoa. Bộ luận cũng được các trường phái Hoa 
Nghiêm và Thiển đánh giá cao. Vì lý do này mà toàn bộ văn bản đã 
xuất hiện như là một phần của bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Bộ 
luận được Hám Sơn trông coi việc kiểm soát và sắp xếp ấn loát, và vị 
Trưởng quan của Hà Đông, Trung Hoa ấn hành vào năm 1574. Một 
bản đầy đủ được phiên dịch sang Anh ngữ bởi Walter Liebenthal trong 
bộ "Sách Của Triệu". Theo Hám Sơn Tự Truyện, ban đầu Hám Sơn 
gặp nhiều khó khăn vì không hiểu nổi luận "Vật Bất Thiên" của Triệu, 
nhất là về phần Toàn Lam và Yển Nhạc là Hám Sơn đã thắc mắc từ 
bấy lâu nay. Nhưng lần này khi xem đến chỗ vị Phạm Chí già trở về 
nhà sau khi làm Tăng sĩ cả đời và nghe hàng xóm kêu lên: "Ô, xem kia 
cái người ngày xưa vẫn còn!" và vị Phạm Chí trả lời: "Không đâu, 
trông tôi có thể giống người ngày xưa ấy, nhưng thật ra tôi không phải 
là hắn." Đọc qua những lời này, Hám Sơn hoát nhiên ngộ. Sau đó, ông 
tự nhủ: "Thật ra, vạn pháp nào có lai khứ! Ôi, chân lý này đúng biết 
dường nào!" 


2.428. Trọn Mười Phương Thế Giới Là Tâm Ông! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị 
Tăng hỏi Thiển sư Trường Sa Cảnh Sâm: "Cái gì là tâm của kẻ học 
này?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Trọn mười phương thế giới là tâm 
ông." VỊ Tăng lại hỏi: "Nếu vậy thì không có chỗ nào đặc biệt cho 
thân con hiển hiện sao?" Trường Sa Cảnh Sâm nói: "Đó là chỗ mà 
thân ông hiện." Vị Tăng lại hỏi: "Cái øì là chỗ thân hiện?" Trường Sa 
nói: "Đại dương, vừa rộng vừa sâu." VỊ Tăng nói: "Con không lãnh 
hội." Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Rồng và cá ra vào nhảy lên và lặn 
xuống tùy ý." 


2.429. Trong Cây Sẵn Có Lửa 

Thiển Sư Khuông Việt (933-1011). Sư Khuông Việt, tên thật là 
Ngô Chân Lưu, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông, quê ở Cát Lợi, quận 
Thường Lạc. Ông là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiển sư 


3619 


Vân Phong. Khi ông được 40 tuổi thì danh tiếng ông đã truyền đi khắp 
nơi. Vua Đinh Tiên Hoàng thường mời ông vào triều bàn việc chính trị 
và ngoại giao. Vua còn phong cho ông tước vị “Khuông Việt Đại Sư” 
và cũng được phong chức Tăng Thống. Dưới thời Tiền Lê, ông giúp 
vua Lê Đại Hành trong vai trò cố vấn ngoại giao trong vấn đề bang 
giao với nước Tống. Ông chính là người phân tích các bài thơ văn của 
sứ thần nhà Tống là Lý Giác sang phong vương cho vua Lê. Ông đã 
vận dụng tài năng của ông để giúp vua Lê Đại Hành trong việc bang 
giao tốt đẹp với nhà Tống và được nhà Tống khâm phục về cách ứng 
phó thông minh của người Việt Nam. Về già, sư dời về núi Du Hý cất 
chùa Phật Đà để chấn hưng và hoằng dương Phật pháp; tuy nhiên, ngài 
vẫn tiếp tục phục vụ nhà Đinh cho đến khi thị tịch vào năm 1011, lúc 
ấy sư đã 79 tuổi. Ông thường nhắc nhở đệ tử: “Phật tánh chỉ cho các 
loài hữu tình, và Pháp Tánh chỉ chung cho vạn hữu; tuy nhiên, trên 
thực tế cũng chỉ là một, như là trạng thái của giác ngộ (nói theo quả) 
hay là khả năng giác ngộ (nói theo nhân). Phật tánh là bản tánh chân 
thật, không lay chuyển và thường hằng của chúng sanh mọi loài. Mọi 
sinh vật đều có Phật tánh và cái Phật tánh này thường trụ và không 
thay đổi trong mọi kiếp luân hồi. Giống như “Trong cây sẵn có lửa, có 
lửa lại sanh lửa. Nếu bảo cây không lửa, cọ xát làm øì sanh? Điều này 
có nghĩa là mọi sinh vật đều có thể thành Phật. Tuy nhiên, chỉ vì sự 
suy tưởng cấu uế và những chấp trước mà chúng sanh không chứng 
nghiệm được cái Phật tánh ấy mà thôi. Nhân chánh niệm và giác ngộ 
trong mọi chúng sanh, tiêu biểu cho khả năng thành Phật của từng cá 
nhân. Chính chỗ mọi chúng sanh đều có Phật tánh, nên ai cũng có thể 
đạt được đại giác và thành Phật, bất kể chúng sanh ấy đang trong cảnh 
giới nào. Mọi chúng sanh đều có Phật Tánh, nhưng do bởi tham, sân, 
si, họ không thể làm cho Phật Tánh nầy hiển lộ được. Nói cách khác, 
tất cả chúng sanh vốn có Phật tánh, và toàn bộ đời sống tôn giáo của 
chúng ta bắt đầu bằng sự thể nghiệm này. Tỉnh thức về Phật tánh của 
mình và mang nó ra ánh sáng từ chiều sâu thẳm của tâm thức, nuôi 
dưỡng và phát triển nó một cách mạnh mẻ là bước đầu của đời sống 
tôn giáo. Nếu một người có Phật tánh thì những người khác cũng có. 
Nếu một người có thể chứng nghiệm bằng tất cả tâm mình về Phật 
tánh, thì người ấy phải tự nhiên hiểu rằng người khác cũng có Phật 
tánh giống như vậy.” 


3620 


2.430. Trong Cốt Mộng 

Một trong những đệ tử của Thiền Sư Soyen Shaku hỏi ngài: “Tại 
sao thầy lại thường hay chợp mắt vào buổi trưa?” Thầy trả lời: “Lão 
Tăng đi vào cõi mộng để gặp các vị cổ thánh, giống như Khổng Tử đã 
làm hồi xưa vậy. Khi Khổng Tử ngủ, ngài thường mơ thấy các vị cổ 
thánh và sau đó kể lại cho các đệ tử của mình nghe về họ.” Một hôm, 
vào mùa hè nóng bức, một vài thiển sinh chúng tôi cảm thấy rất mệt 
mỗi và chợp mắt một chút. Thầy mắng chúng tôi. Chúng tôi giải thích: 
“Bạch thầy, các con đi vào cõi mộng để gặp các vị cổ thánh như 
Khổng Tử đã làm.” Thầy liền vặn hỏi: “Vậy thì các vị cổ thánh đã 
nhắn gì?” Một người trong Tăng chúng đã trả lời: “Bạch thầy, các con 
đi vào cõi mộng và gặp chư cổ thánh và đã hỏi các ngài xem có thấy 
thây chúng con đến đó vào buổi trưa hay không, nhưng họ nói là chưa 
bao giờ gặp thầy cả!” 


2.431. Trong Gạo Có Sâu! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, một hôm Thạch 
Sương Khánh Chư (806-888) ở trong liêu sàng gạo, Qui Sơn (Linh Hựu) 
đến bảo: “Vật của thí chủ chớ ném bỏ.” Sư thưa: “Chẳng dám ném 
bỏ.” Qui Sơn lượm trên đất một hạt gạo, bảo: “Ngươi nói chẳng ném 
bỏ, cái nầy từ đâu đến?” Sư không trả lời. Qui Sơn lại bảo: “Chớ khi 
một hạt gạo nầy, trăm ngàn hạt gạo cũng đều từ hạt gạo nầy mà sanh 
ra.” Sư thưa: “Trăm ngàn hạt gạo từ một hạt nầy sanh, chưa biết một 
hạt nầy từ chỗ nào sanh?” Qui Sơn cười ha hả rồi trở về phương trượng. 
Đến chiều Qui Sơn thượng đường bảo chúng: “Đại chúng! Trong gạo 
có sâu.” Mấy ông nên đi tới xem. 


2.432. Trong Giảng Đường, Từ Lãnh Chúa Đến Tiện Dân Đều 
Như Nhau! 

Có một lần thiển sư Settan được thỉnh đến thuyết giảng thiển cổ 
điển tại một tự viện. Vị lãnh chúa trong tỉnh cũng đến ngồi đằng sau 
một tấm rèm để nghe pháp. Khi thượng đường, sư trông thấy tấm màn, 
sư quát lớn: "Kẻ hỗn xược nào ngồi dấu mình sau tấm màn kia? Giáo 
pháp của ta chẳng có lấy chút bụi cám nào, há cần phải thanh lọc lại 
hay sao? Trừ phi cái thứ rây sàng kia bị ném ra khỏi đây, hôm nay sẽ 
chẳng có bài thuyết pháp nào cả." Cả pháp hội đều xanh mặt, trong khi 


3621 


vị lãnh chúa hết sức bối rối. Dẹp rèm bước ra, tạ lỗi với sư, và xin 
được ngồi nghe pháp như mọi người khác. 


2.433. Trong Hàng Ngàn Đồ Chúng, Chỉ Một Ngoại Lệ Là Huệ 
Năng 

Đạo trường của Tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai (601-674), tại đây 
Tổ nói pháp và dạy Thiền cho đồ chúng hàng ngàn người. Nhiều 
người cho rằng ngài là vị Thiển sư đầu tiên có ý định giải thông điệp 
Thiền theo giáo lý Kim Cang. Trước thời Hoằng Nhẫn, thường các vị 
Thiển sư hoằng hóa trong im lặng, khiến đại chúng chú ý; các ngài 
lánh ẩn trên núi cao, xa cảnh gió bụi của thế gian, nên không ai biết 
việc làm của các ngài phải trái thế nào mà định luận. Nhưng Hoằng 
Nhẫn là vị đã công khai xuất hiện giữa đại chúng, và dọn đường cho 
người kế vị của mình là Huệ Năng. Pháp tử Nối Pháp Thiền Sư Hoằng 
Nhẫn còn ghi lại được gồm có 3 vị: Đại sư Thần Tú, Huệ Năng và Trí 
Tiên. Chúng ta chỉ có chi tiết về hai vị Thần Tú và Huệ Năng, riêng về 
Sư Trí Tiên thì không có chi tiết nhiều, chỉ biết Sư sống vào thế kỷ thứ 
VII và là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Ngũ Tổ. Theo một 
câu chuyện được kể từ dòng Thiển Nam Tông, một thời gian ngắn sau 
khi Huệ Năng rời chỗ của Hoằng Nhẫn, vị quan thống đốc vùng địa 
phương tình cờ nghe được là một người thường dân không biết chữ đã 
được chọn kế vị Ngũ Tổ. Tò mò về sự lựa chọn này, ông ta đến gặp 
Hoằng Nhẫn và hỏi: "Sư có một ngàn đệ tử. Bằng cách nào mà Huệ 
Năng nổi trội hơn những vị khác để được Sư ban cho vinh dự có được M 
bát của Tổ Bồ Để Đạt Ma?" Ngũ Tổ đáp: "Chín trăm chín mươi chín 
đệ tử kia có sự hiểu biết tốt về Phật pháp. Chỉ một ngoại lệ là Huệ 
Năng. Ông ta không thể nào được đem ra để so sánh với những người 
khác, và vì lý do đó mà lão Tăng đã truyền y bát cho ông ta." Bốn năm 
sau ngày công nhận Huệ Năng là người nối pháp của mình, Hoằng 
Nhẫn thị tịch vào năm 674, thọ bảy mươi bốn tuổi. 


2.434. Trong Mấy Ông, Ai Chỉ Nhận Suông Núi Sông Làm Mắt 
Mình? 

Thiền sư Phật Giám thượng đường dạy chúng: "Chí đạo không khó, 

chỉ hiểm giản trạch, hoa đào hồng hoa lý bạch, ai bảo chung chung chỉ 

một sắc, chim yến kêu chim hoàng oanh hót, ai bảo là đồng một tiếng. 


3622 


Trong mấy ông người nào không thấu được then chốt của Tổ Sư, chỉ 
nhận suông núi sông làm mắt mình vậy!" 


2.435. Trong Nước Đọng, Nơi Cá Thiếu Sinh Khí, Khó Lòng 
Làm Cho Sóng Dậy Được! 

Thiển Sư Hối Đường Tổ Tâm Hoàng Long (1025-1100) thượng 
đường. Lấy gậy gõ vào sàng thiển và nói: "Khi một hạt bụi khởi lên, 
toàn thể đại địa nằm trọn trong đó. Một âm thanh đơn lẽ thấm qua tai. 
Nếu nó như một con ưng nhanh như chớp, nó hòa hợp với thừa này, 
nhưng trong nước đọng, nơi cá thiếu sinh khí, thật là khó lòng làm cho 
sóng dậy được!" 


2.436. Trong Thành Niết Bàn 

Một lần nọ, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): 
“Trong thành Niết Bàn vẫn còn nguy hiểm. Thế nào là chỗ không nguy 
hiểm?” Sư đáp: “Rèm não che làm tổ, cành lau xõa tóc râu (Doanh sáo 
liêm phiển thượng, mấn phát vi thiểu kinh).” Vị Tăng thưa: “Nếu gặp 
lúc cấp bách, đôi đường xử lẽ nào (Nhược tao thì bách cận, lưỡng cứ 
thị hà vi)?” Sư đáp: ““Irượng phu theo phóng khoáng, trăng gió hãy vui 
chơi (Trượng phu tùy phóng đãng, phong nguyệt thả tiêu dao).” 


2.437. Trong Tro Lạnh Có Một Hạt Đậu Nổ 

Phật Nhật Bản Không, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ IX, một trong những đệ tử nối pháp nổi trội của ngài Vân Cư 
Đạo Ưng, thuộc Tào Động tông. Hiện nay chúng ta không có nhiều chi 
tiết về vị Thiển sư này; tuy nhiên, có một công án nói về cơ duyên vấn 
đáp giữa Thiền sư Phật Nhật Bản Không (đệ tử nối pháp của ngài Vân 
Cư Đạo Ưng, thuộc Tào Động tông) và Thiển sư Giáp Sơn Thiện Hội 
(805-881). Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, khi Phật 
Nhật đến tham yết Thiển sư Giáp Sơn Thiện Hội, Phật Nhật ném cây 
gậy trước mặt Giáp Sơn, Giáp Sơn bèn hỏi: "Không phải từ Thiên Thai 
mà được đấy chứ?" Phật Nhật đáp: "Chẳng phải từ Ngũ Nhạc." Giáp 
Sơn lại hỏi: "Cũng chẳng phải từ núi Tu Di đấy chứ?" Phật Nhật đáp: 
"Dầu lên cung trăng cũng chẳng gặp được nó." Giáp Sơn liền nói: "Thế 
thì đã từ người khác mà được!" Phật Nhật bác bỏ ngay và nói: "Ngay 
mình còn là oan gia, làm sao từ người khác mà được?” Giáp Sơn khen 


3623 


và nói: ”Irong tro lạnh có một hạt đậu nổ." Nói xong, Giáp Sơn gỌI vị 
Duy Na đến bảo sắp xếp chỗ ở. Về sau, khi nghe chuyện này, Thiền sư 
Đại sư Vân Cư Đạo Ưng nói với cả Tăng đoàn của mình: "Nếu mấy 
ông muốn đạt đến điều như thế, mấy ông phải là con người như thế. Vì 
mấy ông là con người như thế, thì tại sao mấy ông lại băn khoăn về 
điều như thế?" 


2.4386. Trở Dậy Là Trở Dậy! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một vị Tăng hỏi Thiển Sư 
Tào Sơn Bổn Tịch (840-901): "Từ xưa đã có câu 'Chưa từng có aI té 
xuống đất mà không nương đất trở dậy.' Thế nào là té xuống?" Tào 
Sơn nói: "Nó đang cho phép đấy!" VỊ Tăng lại hỏi: "Thế nào là trở 
dậy?" Tào Sơn nói: "Là trở dậy đấy." 


2.439. Trở Về Linh Trung 

Linh Huấn Phù Dung Thiền Sư, đệ tử của Trí Thường. Khi Linh 
Huấn ở Phú Châu sắp từ giả tôn sư Quy Tông, Quy Tông hỏi: "Ông đi 
đâu?" Linh Huấn đáp: "Con trở về Linh Trung." Quy Tông nói: "Con ở 
đây với thầy đã lâu; khi nào sắp sửa đi, hãy lên đây giây lát với thầy, 
vì thầy muốn giảng Phật pháp cho con." Linh Huấn mặc đồ hành cước 
vào và xuất hiện trước mặt Quy Tông. Quy Tông bảo: "Lại gần đây." 
Linh Huấn bước tới, trong khi đó Quy Tông nói: "Giờ đang mùa lạnh, 
khéo giữ mình trong lúc đi đường." Trên phương diện tâm lý, trả lời 
cho cái "ở đâu?" cho thấy thái độ tâm lý căn bản của chúng ta đối với 
thế giới khách quan một cách tổng quát, và ở Thiển câu hỏi này 
thường có hình thức "Ở đâu đến?" hay "Đi đâu?", nhờ đó mà vị thiển 
sư mong thấy Tăng chúng của mình tìm ra nơi trú ẩn tâm linh của họ 
nằm tại đâu. Toàn bộ sự đào luyện của Thiễn tông, có thể nói, cốt ở sự 
đặt để này. Những câu hỏi này có vẻ hoàn toàn thông thường, nhưng 
với ai biết, người ấy biết câu hồi ấy đáng sợ đến mức nào. Câu hồi ấy 
cũng có thể là "Bạn đi đến đâu?", "Từ đâu đến?", hoặc "Đi đến đâu?" 
vân vân, những ai có thể trả lời đích đáng, những vị đó quả là đã tỏ 
ngộ. 


3624 


2.440. Trở Về Trí Tuệ Như Lai 

Thiển Sư Trường Nguyên (1110-1165) thường bảo chúng đệ tử: 
“Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng sanh này có đủ trí tuệ Như Lai, 
mà lại ngu si mê hoặc chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý 
dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước trong tự thân, để thấy 
được trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình, được lợi ích an lạc.” Sư thường 
nhắc nhở đệ tử: “Hành giả phải thấy được sự tương tức của vạn hữu, 
như sóng tức là nước, nước tức là sóng, hay sắc tức là không không tức 
là sắc (hai gương chiếu vào nhau và hòa nhập vào nhau thì không phải 
là tương tức). Khi chúng ta nói: “Ông hãy thấy tự tánh mình,” cái thấy 
này có thể xem như một nhận thức đơn giản, một cái biết đơn giản, 
một phản ảnh tự tánh đơn giản, thanh tịnh không ô nhiễm, nó giữ gìn 
phẩm tính này nơi tất cả chúng sanh cũng như nơi tất cả chư Phật. 
Hành giả tu thiển phải ở nơi bóng trần mà thường ha bóng trần. Khi 
tâm hoàn toàn yên tịnh, nó có thể giúp cho chúng ta quán chiếu vạn 
hữu như thực, chứ không thiên vị.” 


2.441. Trở Về Với Sự Im Lặng 

Đơn Đồng Đại Nhẫn là tên của một vị Thiển sư Nhật Bản trong 
thời cận đại. Thiền sư Đơn Đồng Đại Nhẫn viết trong quyển "Trở Về 
Với Sự Im Lặng': Nhiều người hiểu sai về Phật giáo và thường sử dụng 
sai. Nếu bạn nghiên cứu Phật với ý niệm rằng Phật giáo sẽ có lợi cho 
bạn, ấy là bạn tu cho cái tôi của bạn, cho lòng ích kỷ của bạn. Vậy thì 
cho đầu bạn có tu bao lâu đi nữa thì đó vẫn là lối tu hành vị kỷ. Và 
nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ không bao giờ mãn nguyện vì ham 
muốn vốn vô tận. Khi chúng ta suy gẫm về thế nào là sự im lặng đích 
thực, nên xét theo hai góc nhìn, thứ nhất là nhìn im lặng qua mắt của 
con người, thứ hai là nhìn im lặng qua Phật nhãn, hay cái nhìn của bậc 
giác ngộ, thấy rõ thực tướng của chư pháp. Cơ hội trải nghiệm sự im 
lặng đích thực chỉ đến khi chúng ta bị dồn nén vào một góc, không thể 
xê dịch dầu chỉ là một vài phân. Tình cảnh có vẻ như tuyệt vọng, 
nhưng sự im lặng cảm nhận được vào lúc đó không phải là vô vọng vì 
trong tuyệt vọng, vẫn bùng cháy ngọn lửa ham muốn của con người. 
Im lặng đích thực là tình huống cuộc sống con người vượt qua nỗi tuyệt 
vọng ấy. 


3625 


2.442. Trời Đang Mưa, Về Tăng Đường Đốt Lò Sưởi! 

Một hôm, Thiển Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) thượng 
đường thị chúng: "Ngay cả lúc mấy ông kinh nghiệm địa chấn và bầu 
trời đang rải mưa hoa, làm sao có thể đem cái đó mà so với việc đi trở 
về Tăng đường và nhóm lửa lên trong lò sưởi chứ?" Nói xong Sư liền 
rời sảnh đường. 


2.443. Trời Trong Chẳng Chịu Đi, Đợi Đến Mưa Ưới Đầu! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, một hôm, có vị 
Tăng hỏi Thiền Sư Động Sơn Thủ Sơ (910-990): "Khi phải có một cuộc 
hành trình xa thì thế nào?" Thủ Sơ đáp: "Trời trong chẳng chịu đi, đợi 
đến mưa ướt đầu." 


2.444. Trời Xanh Ánh Dương Rực Sáng, Thường Hành Động 
Tự Tại 
Cuối hạ, Thúy Nham dạy chúng: "Từ đầu hạ đến nay vì huynh đệ 
thuyết thoại, xem Thúy Nham lông mày còn chăng?" Bảo Phước nói: 
"Làm cướp lòng người rỗng." Trường Khánh nói: "Sanh vậy." Vân 
Môn nói: "Quan." Sau khi tập trung vào công án “Kan!” trong mười 
ngày, Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337) đến chỗ tập trung sâu. Về 
sau này ông viết rằng để đi xuyên qua công án ông đã đạt đến trạng 
thái “không nhị nguyên trong đó những đối đãi đều được dung hòa; 
ông tuyên bố, toàn bộ Pháp thật rõ ràng đối với ông. Toàn thân tắm 
ướt với mổ hôi, ông chạy nhanh đến diễn tả cho thầy mình. Nhưng 
trước khi ông có cơ hội mở miệng để nói, Nam Phố có thể biết qua 
cách ứng xử của ông là ông đã đạt ngộ. Nam Phố bảo ông: “Đêm qua 
lão Tăng có một giấc mơ trong giấc mơ đó hình như ngài Vân Môn vĩ 
đại đã đi vào phòng của lão Tăng. Và hôm nay ông ở đây, Vân Môn 
thứ hai!” Tông Phong Diệu Siêu bối rối vì lời khen tặng này, bịt tai và 
chạy ra khỏi phòng thầy. Nhưng ngày hôm sau ông quay trở lại và 
trình lên Nam Phố với hai bài thơ mà ông đã viết để kỷ niệm sự thành 
tựu của mình: 
“Có lần xuyên suốt bờ mây, 

Sinh lộ mở ra bắc, đông, nam, tây. 

Chiều ngơi nghỉ, sáng lang thang, 

Không chủ cũng không khách. 


3626 


Từng bước thanh phong khởi. 

Có lần xuyên suốt bờ mây, 

Chẳng có đường xưa, 

Trời xanh ánh dương rực sáng, 

Tất cả là chỗ cố hương. 

Thường hành động trong vòng tự tại” 
Đổi thay khó đến. 

Ngay cả áo vàng Sư Ca Diếp 


Ầ 


Kính bái và quay trở về. 


2.445. Trời Xanh Cũng Phải Ăn Gậy! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi 
Thiền Sư Bảo Thọ Diên Chiểu Trấn Châu: "Muôn dặm không một áng 
mây thì thế nào?" Bảo Thọ nói: "Trời xanh cũng phải ăn gậy." Vị Tăng 
nói: "Con không hiểu tại sao trời xanh lại có lỗi gì." Bảo Thọ dùng gậy 
đánh vị Tăng. Hôm khác, khi Thiển Sư Bảo Thọ Diên Chiểu Trấn 
Châu đang phỏng vấn một vị Tăng trong phòng phương trượng, đáp lại 
một câu hỏi: "Trăm ngàn Thánh không ở ngoài căn phòng này." Vị 
Tăng nói: "Nghe giống như lời nói của cổ đức 'vô số thế giới cũng 
giống như những bong bóng nước trong một đợt sóng biển vậy." Con 
không hiểu nơi mà trăm ngàn Thánh được lộ ra trong căn phòng này." 
Bảo Thọ nói: "Các ngài hiển hiện ngay đây." Vị Tăng nói: "Ai có thể 
biểu tỏ việc này?" Bảo Thọ ném cây phất tử xuống. Vị Tăng đi từ cánh 
tây sang cánh đông của căn phòng, rồi đứng ở đó. Bảo Thọ đánh vị 
Tăng. Vị Tăng nói: "Không tu tập Thiển một lúc lâu, làm sao người ta 
có thể thực chứng giáo pháp tối thượng được đây?" Bảo Thọ nói: "Ba 
mươi năm sau, những lời này sẽ nổi tiếng đấy!" Lại một hôm khác, có 
một vị Tăng tên Tây Viện Từ Minh đến học Thiền với Thiển Sư Bảo 
Thọ Diên Chiểu Trấn Châu. Tây Viện hỏi: "Khi 'huyễn thành' bị phá 
sập, rồi thì cái gì nữa?" Bảo Thọ nói: "Đừng giết người bằng cách chặt 
họ ra làm hai." Tây Viện nói: "Cứ chặt." Bảo Thọ đánh Tây Viện. Tây 
Viện vẫn tiếp tục nói: "Cứ chặt! Cứ chặt!" và cứ mỗi lần ông nói là 
mỗi lần Bảo Thọ đánh ông. Đoạn Bảo Thọ trở về phòng phương trượng 
và nói: "Ông Tăng mới vừa đến đấy! Lão Tăng đã đánh hắn cho tới đỏ 
cả thân. Quả là một kẻ báng bổ!" 


3627 


2.446. Trồng Thông 
Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một lần Thiển Sư Sư Kiển 
Hậu Động Sơn đang trồng thông, có một ông già xin Sư cho một bài 
thơ. Sư Kiển bèn làm một bài kệ rằng: 
“Trường trường tam xích dư 
Uất uất phúc hoang thảo 
Bất tri hà đại nhân 
Đắc kiến thử tòng lão." 
(Dài dài hơn ba thước 
Dầy dầy che hoang thảo 
Chẳng biết người đời nào 
Được thấy tòng này lão). 
Ông lão đem kệ trình cho Động Sơn, Động Sơn nói: "Động Sơn có 
người lãnh đạo thế hệ thứ ba rồi." 


2.447. Trú Tắc Kim Ô Chiếu, Dạ Lai Ngọc Thố Minh 

Khi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090) đi Thăng Long khai sơn chùa 
Cát Tường, tọa lạc bên trái hoàng thành. Rất nhiều đệ tử hội tụ về đó 
để tu Thiển với Sư. Sư trụ tại Cát Tường để chấn hưng và hoằng dương 
Phật giáo trong nhiều năm. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: “Phật và 
thánh ý nghĩa là thế nào?” Sư đáp “Cúc trùng dương dưới giậu, Oanh 
thục khí đầu cành (Ly hạ trùng dương cúc, chỉ đầu thục khí oanh).” Vị 
Tăng lại hỏi: “Đa tạ Hòa Thượng, nhưng kẻ học này chưa hiểu, xin 
thầy dạy lại.” Sư đáp: “Ngày qua vâng ô chiếu, đêm về bóng thỏ soi 
(Trú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh).” Vị Tăng lại nói: “Ý của 
thây thì đệ tử hiểu, nhưng huyền cơ ra sao?” Sư đáp: “Nước đựng đầy 
thau bưng bất cẩn, một phen vấp ngã hối làm chi (Bất thận thủy bàn 
kình mãn khứ, nhất tao ta điệt hối hà chi)?” Vị Tăng lại nói: “Đa tạ 
Hòa Thượng chỉ giáo.” Sư nhắc nhở vị Tăng: “Sóng sông chìm chớ tát, 
bước xuống thân tự chìm (Mạc trạc giang ba nịch, thân lai khước tự 
trầm).” 


2.446. Trù Phòng 

Trù Phòng là tên của một phân nhánh chịu trách nhiệm về nhà bếp 
hay nhà trù của tự viện. Trong Thiền viện, để được làm đầu bếp, một 
vị Tăng phải có sự hiểu biết về Thiền, bởi vì đầu bếp là một địa vị rất 
được tôn kính trong tự viện, và chỉ có một vị Tăng đã từng sống nhiều 


3628 


năm trong thiển viện mới được bổ nhiệm vào chức vụ này. Đây là một 
việc làm rất gay go, hơn nữa lại là một loại công việc âm thầm lặng lẽ 
mà những người không quan sát kỹ thường ít khi chú ý đến. Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong quyển "Sự Huấn Luyện của một Thiền 
Tăng Phật Giáo," chính vì lý do này mà vai trò đầu bếp trong thiển 
viện là một cơ hội tốt "để tạo phước đức," giúp cho họ và toàn thể 
chúng sanh đạt được toàn trí. Ý nghĩa của phục vụ là hoàn thành những 
việc mình được giao phó mà không than van và cũng không nghĩ đến 
phần thưởng cho riêng mình, dầu cho đó là phần thưởng vật chất hay 
tỉnh thần. Điều mong ước duy nhất mà người làm việc ấp ủ trong khi 
lao tác là hồi hướng công đức để đạt đến cảnh giới triệt ngộ. Vấn để 
chính với người đầu bếp như thế sẽ là sử dụng một cách khéo léo 
lương thực được giao cho mình để duy trì sức khỏe cho mọi người trong 
thiển viện. Tự nhiên là đối với cảm quan của một người sánh ăn thì 
không có gì hấp dẫn trong phòng ăn của một thiển đường, nhưng việc 
nấu nướng có thể cải thiện rất nhiều nếu như người đầu bếp biết cách 
sử dụng nước tương và dầu ăn cho đúng. Những người thượng lưu 
thường có khuynh hướng xem thường thứ công việc bếp núc này, cho 
dầu thuật ngữ "trù phòng" có nghĩa gì đi nữa, họ vẫn cho rằng nó là 
công việc thấp hơn phẩm giá của họ. Nhưng đối với Tăng chúng thì 
chả có gì thấp cũng chả có gì cao. Nếu như họ có cơ hội để làm tốt cho 
người khác bằng bất cứ cách nào, họ sẽ sẵn sàng nắm lấy cơ hội và cố 
gắng hết sức mình làm tròn công việc được giao phó. Tu tập trong 
thiển viện không phải là chỉ để phát triển năng lực tâm linh nội tại của 
một người mà còn nhằm phát huy cả nhân cách đạo đức của người ấy 
với tư cách là một thành viên của xã hội. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, 
Thiển sư Tịnh Nhân Khải là đầu bếp ở thiền viện của Đầu Tử. Một 
hôm Thiền sư Đầu Tử nói: "Làm một đầu bếp như vậy thì không phải 
là việc dễ dàng đâu." Khải nói: "Thầy tốt mà nói vậy." Đầu Tử nói: 
"Việc của ông là nấu cháo hay nấu cơm?" Khải nói: "Một người phụ 
bếp giúp việc vo gạo và nhóm lửa, trong khi người phụ bếp khác lo 
việc nấu cháo và nấu cơm." Đầu Tử nói: "Vậy thì ông làm gì?" Khải 
nói: "Nhờ sự tử tế của thầy, con chẳng có gì để làm, chỉ nhàn rỗi qua 
ngày vậy thôi." Phải chăng thật sự Tịnh Nhân Khải không có việc gì 
để làm trong cương vị đầu bếp? Phải chăng ông chỉ nhàn rỗi qua ngày? 
Vậy thì tại sao Sư lại được chỉ định làm đầu bếp? Hành giả tu Thiền 
nên luôn nhớ rằng trong đời sống thiển đường các vấn để thâm sâu 


3629 


phải giải quyết nằm ở khắp mọi nơi mà các thiển sư luôn luôn sẵn 
sàng nêu ra để các thiển sinh phải đối diện chúng. Chuyện gì sẽ xẩy ra 
nếu Tịnh Nhân Khải kể cho Đầu Tử nghe một loạt những việc Sư đang 
làm? Có lẽ Sư đã phải lãnh ba mươi hèo cũng không chừng. 


2.449. Trụ Am 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, năm 795, sau khi 
được Mã Tổ truyền pháp, Nam Tuyển đi đến một ngọn núi tên Nam 
Tuyển cất am, lấy tên ngọn núi nầy làm tên mình, và ở mãi hơn ba 
mươi năm chưa từng xuống núi. Sư dựng cho mình một cái am nhỏ và 
có ý sống tại đây như là một ẩn sĩ. Một hôm, có một vị Tăng đến tham 
bái. Nam Tuyền nói: “Lão Tăng đi núi làm việc. Vào buổi trưa khi ông 
thọ trai xong, làm ơn mang cho lão Tăng một phần có được không?” Vị 
Tăng thọ trai xong, bèn đậo bể nồi và đĩa và đặt chúng trên giường. 
Nam Tuyển đợi một lúc lâu nhưng vị Tăng không đến, vì vậy mà cuối 
cùng Sư trở về am và thấy vị Tăng đang nằm tại đó. Nam Tuyển cũng 
nằm xuống. Khi đó vị Tăng đứng dậy bỏ đi. Về sau này khi Nam 
Tuyển trở thành viện chủ tự viện, Sư nói: “Khi lão Tăng còn sống nơi 
am tranh, lão Tăng có gặp gỡ một vị Tăng rất thông minh, những kiểu 
người như vậy lão Tăng chẳng bao giờ gặp lại nữa.” Về sau này, Thiển 
sư Hư Đường có lời bình: “Nếu Nam Tuyển chẳng để ý gì đến sự thông 
minh của vị Tăng, thì vị Tăng sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được và bỏ 
đi. Nhưng rồi, những chổi măng đâm rễ dưới đá phải mọc ra bên hông; 
khi đâm chỗi bên dưới phần nhô ra thì hoa lại nở hướng xuống.” Nói 
xong, Thiển sư Hư Đường lại thêm vào một bài kệ: 
“Mặc quần cụt, áo thụn dài, và mang băng đầu trắng, 

Họ bận bịu đẩy xe dưới trăng. 

Về sau, ban ngày nhìn họ trên đường phố kinh đô, 

Hóa ra tất cả không ai khác hơn là những kẻ bán hàng rong.” 


2.450. Trụ Núi 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, sau khi nhận được 
từ Mã Tổ ấn xác nhận, Đại Mai (752-839) rút về đỉnh một ngọn núi, ở 
đó trong 30 năm liền để đi sâu vào thể nghiệm của mình bằng cách tu 
tập tọa thiển tĩnh tâm một mình, trước khi nhận dẫn dắt với tư cách 
thầy cho các môn đồ tu Thiển. Trong hội Diêm Quang (chỗ giáo hóa 
của Thiền sư Tế An) có vị Tăng vào núi tìm cây gậy, lạc đường đến 


3630 


am của sư. Vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng ở núi nầy được bao lâu?” Sư 
đáp: “Chỉ thấy núi xanh lại vàng bốn lần như thế.” Vị Tăng hỏi: “Ra 
núi đi đường nào?” Sư nói: “Đi theo dòng suối.” Vị Tăng về học lại 
cho Thiền sư Tế An nghe, Tế An nói: “Ta hổi ở chỗ Mã Tổ từng thấy 
một vị Tăng, sau nầy không biết tin tức gì, có phải là vị Tăng này 
chăng?” Tể An bèn sai vị Tăng ấy đi thỉnh sư xuống núi. Sư có bài kệ: 
“Tổi tàn khô mộc ỷ hàn lâm 
Kỷ độ phùng xuân bất biến tâm 
Tiểu khách ngộ chi du bất cố 
Dĩnh nhơn na đắc khổ truy tầm.” 
(Cây khô gãy mục tựa rừng xanh 
Mấy độ xuân về chẳng đổi lòng 
Tiểu phu trông thấy nào đoái nghĩ 
Dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm). 

Khi biết có nhiều người đến tìm mình, Đại Mai (752-839) viết một 
bài hồi âm rồi di chuyển am mình đến một vùng cô lập hơn. Bài hồi 
âm đọc là: 

“Sen đầm cắt chẳng hết; 
Thông rừng ăn mãi còn. 
Thiên hạ tìm ta dễ, 
Thâm di chốn sơn cùng.” 


2.451. Trụ Tâm Quán Tịnh Là Bệnh Chứ Không Phải Thiền 
Những đồ đệ của ngài Thần Tú thường chê Tổ sư Nam Tông là 
không biết một chữ, có cái gì hay. Thần Tú nói rằng: “Tổ Huệ Năng 
được trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. 
Vả lại Thây tôi là Ngũ Tổ, chính Ngài truyền y pháp, há lại suông ư? 
Tôi hận không có thể đi xa để mà thân cận, luống thọ ân Quốc Vương, 
vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến Tào Khê tham 
hỏi.” Một hôm Thần Tú sai đệ tử là Chí Thành rằng: “Ông thông minh 
nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tào Khê nghe pháp, nếu nghe được điều 
gì, hết lòng ghi lấy, trở về nói cho tôi nghe.” Trí Thành vâng mệnh đến 
Tào Khê, theo chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. Khi ấy Lục Tổ 
bảo chúng rằng: “Ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội 
nầy.” Chí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo: 
“Ông từ Ngọc Tuyển lại nên là kẻ do thám.” Trí Thành đáp: “Không 
phải.” Tổ hỏi: “Sao được không phải?” Trí Thành thưa: “Chưa nói là 


3631 


phải, đã thưa rồi là không phải.” Tổ bảo: “Thầy ông dùng cái gì chỉ 
dạy chúng?” Trí Thành thưa: “Thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán 
tịnh, thường ngồi chẳng nằm.” Tổ bảo: “Trụ tâm quán tịnh là bệnh chớ 
không phải thiển, thường ngồi là câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi 
ích gì?” Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây: 
“Khi sống ngồi không nằm, 

Khi chết nằm không ngồi, 

Vốn là đầu xương thúi, 

Vì sao lập công khóa.” 


2.452. Trụ Trượng 

Một hôm, Thiển sư Ô Cựu hỏi một vị Tăng: "Ông từ đâu tới?" Vị 
Tăng đáp: "Từ Dĩnh Tỉnh (?)." Ô Cựu nói: "Trường Thiển ở Dĩnh Tỉnh 
thế nào so với ở đây?" Vị Tăng nói: "Cũng thế thôi." Ô Cựu nói: "Nếu 
cũng như thế, thì ông quay về đó đi." Nói rồi Ô Cựu dùng gậy đánh vị 
Tăng. Vị Tăng nói: "Nếu gậy mà có mắt, nó sẽ không đánh người một 
cách dửng dưng như vậy đâu." Ô Cựu nói: "Hôm nay lão Tăng đánh 
một người rồi." Nói rồi Ô Cựu lại dùng gậy đánh vị Tăng ba lần. Vị 
Tăng bèn đi ra khỏi phòng. Ô Cựu nói: "Người ta luôn bị đánh đập oan 
uốn." Vị Tăng dừng lại và nói: "Tại sao hành xử kiểu này luôn trong 
tay của thầy?" Ô Cựu nói: "Nếu ông muốn, sơn Tăng này sẽ đưa nó 
cho ông." Vị Tăng bước tới, chộp lấy gậy và đánh cho Ô Cựu ba gậy. 
Ô Cựu nói: "Không công bằng! Không công bằng!" Vị Tăng nói: "Ai 
đó đang nhận nó." Ô Cựu nói: "Ông đánh người một cách dửng dưng." 
VỊ Tăng bèn lễ tạ. Ô Cựu nói: "Đưa nó lại cho ta." VỊ Tăng cười và đi 
ra. Ô Cựu nói: "Biến mất như thế nầy! Biến mất như thế nây!" 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển Sư 
Vân Môn Văn Yển (864-949) thượng đường, giơ gậy lên nói với một 
nhóm đồ chúng: "Toàn thể núi sông thế giới đều nằm trong cây trụ 
trượng này cho sống hoặc giết chết." Một vị Tăng bước ra hỏi: "Thế 
nào là giết?" Sư đáp: "Nó đang chết." Vị Tăng lại hồi: "Thế nào là cho 
sống?" Sư đáp: "Ông nên làm chủ." Vị Tăng lại hỏi: "Khi không giết 
chết, không cho sống, thì thế nào?" Vân Môn đứng dậy, đọc: "Ma Ha 
Bát Nhã Ba La Mật Đa." Ở đây, cái có và cái không của lý luận nhị 
nguyên thường được các thiển sư diễn tả bằng những chữ đối đãi thông 
thường như 'giết chết' và 'cho sống', 'cướp lấy' và 'ban cho', khẳng định" 
và 'phủ định'. "Tối sơ nhất cú" là vậy. Đây là tổng để của Vân Môn, cụ 


3632 


thể hòa đồng cả chánh đề và phản để, thoát ngoài tứ cú không áp dụng 
vào đâu được. Vào hôm khác, Vân Môn (864-949) thượng đường, giơ 
gậy lên nói với một nhóm đồ chúng: "Cái gì đây? Nếu nói là cây gậy, 
mấy ông đọa ngay địa ngục; nếu chẳng phải là cây gậy thì là cái gì?" 
Ý tưởng của Vân Môn cốt giữ cho đầu óc chúng ta thoát ngoài những 
ràng buộc nhị nguyên và triết lý hư tưởng. Lúc đó nếu có một vị Tăng 
bước đến, nắm cây gậy trong tay Vân Môn và ném xuống đất. Đó có 
phải là câu trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn đáp lại lời hăm dọa 
"đọa ngay địa ngục" của Vân Môn chăng? Đó có phải là con đường 
thoát ngoài bốn mệnh để của "tứ cú", siêu lên nếp tư tưởng luận lý 
chăng? Tóm lại, con đường tự do giải thoát là như vậy chăng? Trong 
Thiền không có cái gì là khuôn phép hết, mỗi người tùy tiện giải quyết 
nỗi khó khăn riêng theo mỗi cách khác nhau. Đó là chỗ bắt nguồn độc 
đáo của Thiễn, đây sinh khí và sáng tạo. 


2.453. Trụ Trượng Hóa Long 

Theo thí dụ thứ 60 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Vân 
Môn Văn Yển (864-949) cầm cây gậy chỉ chúng nói: "Cây gậy hóa 
làm rồng, nuốt hết càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền chỗ nào được?" 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, như Vân Môn nói cây gậy hóa 
làm rồng, nuốt hết càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền chỗ nào được? 
Nếu nói có ắt mù, nếu nói không ắt chết, lại thấy Vân Môn chỗ vì 
người chăng? Trả cây gậy lại cho ta. Người thời nay chẳng hội chỗ 
riêng bày của Vân Môn, lại nói tức sắc minh tâm, gá vật bày lý. Như 
đức Phật Thích Ca 49 năm thuyết pháp, không thể không biết cái nghị 
luận này, cớ sao lại đưa cành hoa, Ca Diếp cười chúm chím? Ông già 
này lại hồ đồ nói: "Ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, 
phân phó cho Ma Ha Ca Diếp." Lại đâu cần riêng truyền tâm ấn. Quí 
vị đã là khách dưới của Tổ Sư, lại rõ được riêng truyền tâm ấn chăng? 
Trong ngực nếu có một vật thì núi sông đất liền quả nhiên hiện tiền; 
trong ngực nếu không một vật thì bên ngoài toàn không mắy tơ, nói gì 
lý cùng trí hiệp, cảnh cùng thân hội. Cớ sao? Bởi một hội thì tất cả hội, 
một sáng thì tất cả sáng. Trường Sa nói: "Người học đạo mà chẳng biết 
chơn, chỉ vì từ xưa nhận thức thần, vô lượng kiếp nay gốc sanh tử, kẻ sĩ 
liền gọi người xưa nay." Nếu chợt đập tan ấm giới, thân tâm nhất như, 
ngoài thân không thừa, vẫn chưa được một nửa, nói gì là tức sắc minh 
tâm, gá vật bày lý. Cổ nhân nói: "Một hạt bụi vừa dấy, đại địa toàn 


3633 


thâu." Hãy nói caí nào là một hạt bụi? Nếu biết được hạt bụi này thì 
biết được cây gậy. Vừa nắm cây gậy đưa lên liến thấy tung hoành diệu 
dụng. Nói thoại thế ấy, sớm thành sắn bìm rồi, huống lại là hóa làm 
rồng. Tạng Chủ Khánh nói: "5048 quyển lại có nói thoại thế ấy 
chăng?" Vân Môn có khi nhằm chỗ cây gậy nắm lấy thì toàn cơ đại 
dụng, vì người một cách linh động. Ba Tiêu dạy chúng: "Lỗ mũi của 
thiển Tăng trọn ở trên đầu cây gậy." Vĩnh Gia cũng nói: "Chẳng phải 
tiêu hình việc truyền rỗng, gậy báu Như Lai còn dấu vết." Thuở xưa 
Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng nói: "Chỗ này nên cất chùa." Khi ấy 
có một vị thiên tử bèn cặm một cọng cỏ, nói: "Cất chùa xong." Quí vị 
hãy nói tin tức này từ chỗ nào được? Tổ Sư nói: "Đầu gậy thủ chứng, 
dưới hét thừa đương." Hãy nói thừa đương cái gì? Chợt có người hỏi 
thế nào là cây gậy? Phải chăng liền nhào lộn? Phải chăng liền vỗ tay? 
Thảy đều là đùa tinh hồn, tức cười không dính dáng. 


2.454. Trúc Bề 

Thời cổ bên Trung Hoa, thường các thiển sư cầm một cây thước 
ngắn gọi là trúc bể. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là cây trúc bề, kỳ 
thật, miễn trên tay có cầm bất cứ thì gì là tốt rồi. Có rất nhiều giai 
thoại Thiền về cái gọi là "cây trúc bể." Sau đây là một trong những 
giai thoại đó: Trong thí dụ thứ 43 của Vô Môn Quan, một hôm, Thiền 
sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) giơ cây gậy lên hòi các đệ tử trong 
chúng hội rằng: "Gọi là cây gậy thì vi phạm, không gọi cây gậy thì sai; 
không được có lời, không được không lời. Nói mau! Nói mau!" Qui 
Tỉnh bước ra giựt lấy cây gậy, bể gãy và ném xuống sàn nhà, hỏi: "Là 
cái gì đây?" Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, gọi là gậy 
trúc thì xúc phạm, không gọi là gậy trúc là trái nghịch. Không được 
nói! Không được không nói! Đáp mau! Đáp mau! Đối với những ai 
quen với cách suy nghĩ trừu tượng và nói chuyện cao vời có lẽ sẽ cảm 
thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, vì đối với những triết gia học sâu hiểu 
rộng thì cây trúc kia có liên quan gì đến họ? Làm cách nào nó liên 
quan được đến những học giả đang chìm đắm trong nghĩ ngợi sâu xa, 
dầu nó được gọi là cây gậy hay không, dầu nó bị gẫy hay bị ném 
xuống sàn nhà? Nhưng đối những người tu tập Thiển thì lời tuyên bố 
của Thiển sư Thủ Sơn mang đầy ý nghĩa. Nếu chúng ta thật sự thực 
chứng được trạng thái tâm của Thủ Sơn lúc ngài đưa ra câu hỏi, là 
chúng đã bước được vào cánh cửa đầu tiên trong cảnh giới Thiển. Vào 


3634 


lúc đó, hành giả tu Thiền sẽ thấy rằng không cần phải nói đưa cây trúc 
bể lên, cũng có thể là bất kỳ một vật gì trong thế giới sai biệt muôn 
hình vạn trạng này. Bên trong cây trúc bể, chúng ta nhìn thấy được tất 
cả khả năng tổn tại, cũng nhìn thấy được tất cả khả năng kinh nghiệm. 
Khi chúng ta nhận biết một miếng trúc trong nhà này, là chúng ta biết 
cả câu chuyện với một phong thái toàn vẹn nhất. Khi chúng ta cầm cây 
trúc bề trong tay cũng chính là nắm được toàn bộ vũ trụ. Bất cứ lời nói 
nào của chúng ta về cây trúc bể cũng là nói về vạn vật trong vũ trụ. 
Đúng như triết học Hoa Nghiêm dạy: "Một dung nhiếp tất cả, tất cả 
dung nhiếp một. Một là tất cả, tấ cả là một. Một thâu nhiếp tất cả, tất 
cả thâu nhập làm một. Điều này cũng đúng với mọi vật thể, với mọi sự 
tồn tại." Nhưng hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng đây chẳng phải là 
phiếm thần luận, cũng chẳng phải là thuyết đồng nhất tính gì cả. Nó rõ 
ràng và đơn giản như vậy: Không có một, không có tất cả; không có tất 
cả, không có một. Nói theo phương thức trừu tượng, mà có lẽ sẽ được 
nhiều người chấp nhận hơn, ý nghĩ này cần phải đạt đến sự khẳng định 
cao hơn, chứ không phải là mệnh đề lý luận đối lập giữa khẳng định và 
phủ định. Thông thường mà nói, chúng ta không dám vượt ra ngoài một 
phản để (đối lập lại với sự khẳng định và phủ định) chỉ vì chúng ta 
tưởng tượng mình không thể. Lý luận đã đe dọa chúng ta, mỗi khi tên 
của nó được nhắc tới là chúng ta co rút lại và run lên bây bẩy. Từ khi 
trí tuệ tỉnh thức đến bây giờ, tâm chúng ta luôn hoạt động dưới sự kỷ 
luật nghiêm khắc của lý luận nhị nguyên, và nó từ chối thoát ra khỏi 
gông cùm của trí tưởng tượng của chính nó. Từ trước đến nay chúng ta 
chưa từng nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi sự giới hạn của trí tuệ do 
tự mình áp đặt cho mình. Thật vậy, trừ khi chúng ta phá vỡ sự đối lập 
"đúng" và "sai", nếu không chúng ta sẽ không hy vọng gì sống được 
cuộc sống tự do thật sự. Và tâm hồn chúng ta như cứ đang gào thét đến 
điều này, quên đi rằng rốt rồi cũng không khó khăn lắm để. đạt đến sự 
khẳng định cao hơn, mà không có sự mâu thuẫn phân biệt giữa phủ 
định và khẳng định. Nhờ Thiển mà sự khẳng định cao hơn này cuối 
cùng được đạt đến qua phương tiện là cây trúc bể trong tay của một vị 
Thiền sư. 


2.455. Trúc Quyền 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, Lâm Tế rất oai nghi 
nghiêm chỉnh đức hạnh chu toàn. Thủ Tọa (Trần Tôn Túc) thấy khen 


3635 


rằng: “Tuy là hậu sanh cùng chúng chẳng giống.” Thủ Tọa bèn hỏi: 
“Thượng Tọa ở đây được bao lâu?” Sư thưa: “Ba năm.” Thủ Tọa hỏi: 
“Từng tham vấn chưa?” Sư thưa: “Chưa từng tham vấn, cũng chẳng 
biết tham vấn cái gì?” Thủ Tọa bảo: “Sao không đến hỏi Hòa Thượng 
Đường Đầu, thế nào là đại ý Phật Pháp?” Sư liền đến hỏi, chưa dứt lời. 
Hoàng Bá liền đánh. Sư trở xuống. Thủ Tọa hỏi: “Hỏi thế nào?” Sư 
thưa: “Tôi hỏi lời chưa dứt, Hòa Thượng liền đánh, tôi chẳng biết.” 
Thủ Tọa nói: “Nên đi hỏi nữa.” Sư lại đến hỏi. Hoàng Bá lại đánh. 
Như thế ba phen hỏi, bị đánh ba lần. Sư đến bạch Thủ Tọa: “Nhờ lòng 
từ bi của thầy dạy tôi đến thưa hỏi Hòa Thượng, ba phen hỏi bị ba lần 
đánh, tôi tự buồn chướng duyên che đậy không lãnh hội được thâm chỉ. 
Nay xin từ giã ra đi. Thủ Tọa lại bảo: “Khi thầy đi nên đến giã từ Hòa 
Thượng rồi sẽ đi.” Sư lễ bái xong trở về phòng. Thủ Tọa đến thất Hòa 
Thượng trước, thưa: “Người đến thưa hỏi ấy, thật là đúng pháp, khi 
người ấy đến từ giã, xin Hòa Thượng phương tiện tiếp y, về sau đục 
đếẽo sẽ thành một gốc đại thọ che mát trong thiên hạ.” Sư đến từ giã. 
Hoàng Bá bảo: “Chẳng nên đi chỗ nào khác, ngươi đi thẳng đến Cao 
An chỗ Thiển Sư Đại Ngu, ông ấy sẽ vì ngươi nói tốt.” Lâm Tế đến 
chỗ Đại Ngu. Đại Ngu hỏi: “Ở chỗ nào đến?” Sư thưa: “Ở Hoàng Bá 
đến.” Đại Ngu hỏi: “Hoàng Bá có dạy gì không?” Sư thưa: “Con ba 
phen hỏi đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh. Chẳng biết con có lỗi hay 
không lỗi?” Đại Ngu nói: “Bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột 
khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi?” Ngay câu nói ấy, sư đại 
ngộ, thưa: “Xưa nay Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều.” Đại Ngu 
nắm đứng lại, bảo: “Con quỷ đái dưới sàng, vừa nói có lỗi không lỗi, 
giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều. Ngươi thấy đạo lý gì, 
nói mau! Nói mau!” Sư liền cho vào hông Đại Ngu ba thoi. Đại Ngu 
buông ra, nói: “Thầy của ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì việc của 
ta.” Sư từ tạ Đại Ngu trở về Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy sư về, liền bảo: 
“Kẻ nầy đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ.” Sư thưa: “Chỉ vì tâm lão 
bà quá thiết tha, nên nhơn sự đã xong, đứng hầu.” Hoàng Bá hỏi: “Đến 
đâu về?” Sư thưa: “Hôm trước vâng lời dạy của Hòa Thượng đến tham 
vấn Đại Ngu trở về.” Hoàng Bá hỏi: “Đại Ngu có lời dạy gì?” Sư liền 
thuật lại việc trước. Hoàng Bá bảo: “Lão Đại Ngu nầy đã buông lời, 
đợi đến đây ta cho ăn đòn.” Sư tiếp: “Nói gì đợi đến, ngay bây giờ cho 
ăn.” Sư liền bước tới sau lưng Hoàng Bá tát một tát. Hoàng Bá bảo: 
“Gã phong điên nầy lại đến trong ấy nhổ râu cọp.” Sư liền hét. Hoàng 


3636 


Bá gọi: “Thị giả! Dẫn gã phong điên nầy lại nhà Thiển.” Mặc dầu 
Hoàng Bá bể ngoài tổ ra giận Lâm Tế, kỳ thật, ông rất hãnh diện về 
sự thành tựu của người trẻ này. Sự cho và nhận giữa thầy trò tiếp tục 
trong suốt khoảng thời gian còn lại của Lâm Tế với thầy mình. Về sau 
này, Qui Sơn Linh Hựu đem chuyện này hỏi Ngưỡng Sơn: “Vào lúc đó, 
Lậm Tế được giúp qua khả năng của Đại Ngu hay qua khả năng của 
Hoàng Bá?” Ngưỡng Sơn đáp: “Lâm Tế chẳng những cưỡi trên đầu 
cọp mà còn nắm đuôi nó nữa.” 


2.456. Trục Nội Tâm Xoay Sang Một Thế Giới Khác, Sâu Rộng 
Hơn 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, một hôm, giảng sư 
Lương Toại đến tìm sự giáo dẫn từ Thiển sư Ma Cốc. Khi thấy Lương 
Toại đến, Ma Cốc cầm cây xuống, đi ra vườn, và bắt đầu đào bới cỏ 
dại mà không hể để ý đến Lương Toại. Rồi lại đi về phương trượng. 
Ngày hôm sau, Lương Toại đến lễ bái và gõ cửa phòng của Ma Cốc, 
Ma Cốc hỏi: "Ai đó?" Và Ma Cốc gọi Lương Toại, như thế ba lần gọi, 
và Lương Toại ba lần trả lời. Xong Ma Cốc mắng: "Thầy chùa gì mà 
độn căn như thế!" Lương Toại tỉnh ngộ ngay dưới câu mắng ấy. Bấy 
giờ thì Lương Toại đã hiểu Thiển bèn thưa rằng: "Hòa Thượng không 
lừa Lương Toại, nếu không đến lễ bái Hòa Thượng thì Lương Toại cơ 
hồ đã bị kinh luận lừa suốt đời rồi." Về sau này, Lương Toại đã nói với 
những vị Tăng đồng môn, những người đã dùng thì giờ để học cho 
thành thạo triết học Phật giáo rằng: "Tất cả những gì mấy ông biết, tôi 
biết; nhưng cái mà tôi biết, thì không có ai trong mấy ông biết cả." 
Thật chẳng là kỳ diệu hay sao khi Lương Toại hoàn toàn lãnh ngộ hàm 
nghĩa bên trong khi sư phụ gọi mình, và có thể nói ra một câu như vậy? 
Thế ra cái giác ngộ trong Thiền nó thường tục biết chừng nào! Dầu gì 
đi nữa, chúng ta cũng không thể nói rằng Ma Cốc đã không làm øì hết 
cho sự đạt ngộ của Thiển sư Lương Toại Thọ Châu. Nhưng làm sao Ma 
Cốc có thể mở mắt cho Lương Toại bằng những lời nói tầm thường như 
vậy? Những lời nói của ngài phải có ẩn ý gì khiến vừa làm là ăn khớp 
ngay với nhịp tâm của Lương Toại? Lương Toại đã dọn tâm sẵn như 
thế nào để đón lấy cái ấn tay cuối cùng của Ma Cốc? Toàn thể diễn 
trình của tâm thức từ lúc hành giả mới thọ giáo cho đến hồi cứu cánh 
ngộ đạo ắt hẳn phải trải qua vô số thăng trầm vấp váp. Nhưng biến cố 
xẩy ra giữa Lương Toại và Ma Cốc cho thấy pháp Thiền chỉ có ý nghĩa 


3637 


khi cây trục của nội tâm xoay sang một thế giới khác, sâu rộng hơn. Vì 
một khi thế giới thâm diệu ấy mở ra là cuộc sống hằng ngày của hành 
giả, cả đến những tình tiết tầm thường nhất, vẫn đượm nhuần Thiền vị. 
Thật vậy, một mặt giác ngộ là cái gì tầm thường, vô nghĩa lý nhất đời; 
nhưng mặt khác, nhất là khi chúng ta chưa hiểu, nó kỳ bí không gì hơn. 
Và nói cho cùng, ngay cả cuộc sống thường ngày của chúng ta, há 
chẳng phải đầy những kỳ quan, bí mật và huyễển bí, ngoài tầm hiểu 
biết của trí óc con người hay sao? 


2.457. Trung Đạo 

Học thuyết về Trung Đạo khởi thủy có nghĩa là con đường giữa 
của hai thái cực lạc quan và bi quan. Địa vị chính giữa như vậy lại là 
thái cực thứ ba, không nghiêng theo bên đường nầy hay bên đường kia 
là ý chỉ của Phật. Chắc chắn như vậy, vì Đức Phật bắt đầu bằng con 
đường giữa nầy coi như một bước tiến duy nhất cao hơn những cực 
đoan thông thường kia. Tuy nhiên, từng cấp hướng thượng của nấc 
thang biện chứng sẽ nâng dần chúng ta lên cao mãi cho đến lúc đạt tới 
giai đoạn loại hẳn thiên kiến của phản đề về “hữu' và 'vô,` và siêu 
việt chúng bằng một tổng đề về duy tâm luận. Trung Đạo cũng có ý vị 
như là Chân Lý Tối Cao. Thiển sư Thái Tiên Đệ Tử Hoàn viết trong 
quyển 'Tham Vấn Một Thiển Sư: "Trong Phật giáo, Trung Đạo có 
nghĩa là không tạo nên sự đối lập giữa chủ thể và khách thể. Đặc trưng 
của nên văn minh Âu châu là chủ nghĩa nhị nguyên. Người ta đem vật 
chất đối lập với tinh thần, chẳng hạn. Tinh thần hay tâm và thân chỉ là 
một thứ duy nhất, giống như hai mặt của một tờ giấy. Trong cuộc sống 
hằng ngày, chúng ta không thể tách rời chúng được." 


2.458. Trung Phong Minh Bổn Thập Giáo Chỉ 

Thiển sư Trung Phong Minh Bản (1263-1323) dạy rằng ngoài 
những lời cầu nguyện dâng lên chư Phật, chư Bồ Tát và chư nhân 
chúng vĩ đại của quá khứ, hiện tại, và vị lai trong khắp mười phương, 
cũng như lời cầu nguyện lên Đại Bát Nhã Ba La Mật (trí huệ Bát 
Nhã), hành giả tu Thiền cũng nên tụng bài 'Trung Phong Quốc Sư Tòa 
Hữu Minh': "Các Tỳ Kheo thời buổi này có hình thức giống như những 
kẻ không nhà nhưng trong lòng lại chẳng có cảm thức liêm sỉ hay ăn 
năn øì cả. Thân họ khoác tăng phục nhưng tâm họ lại lấm lem đây dẫy 
tạp nhiệm của thế tục. Họ tụng kinh bằng miệng, nhưng tâm họ lại 


3638 


chứa đầy tham dục. Ban ngày thì họ đam mê chạy theo danh lợi, trong 
khi đêm đến thì họ uống lấy những thứ ôm chấp bất tịnh. Bên ngoài thì 
họ tỏ ra trì giới, trong khi đó bên trong thì họ lại là những kẻ bí mật 
phạm luật. Họ luôn bận bịu với chuyện thế gian, nên lơ là không đặt 
mình vào khuôn phép kỷ luật để đạt đến giải thoát. Họ tận lực ôm ấp 
những ý tưởng phù phiếm đến nỗi họ đã quăng bỏ mất đi cái chánh tri 
của mình. Vì vậy, hành giả tu Thiển nên luôn nhớ những điều sau đây: 
"Thứ nhất là thiết lập bển vững ý muốn đạt được Chân lý để có thể 
kiến tánh. Thứ nhì là luôn ôm ấp suy gẫm công án mà mình phải giải 
đáp như thể đang cắn một quả thiết cầu vậy. Thứ ba là phải ngôi thẳng 
trên tọa cụ, không bao giờ nằm trên giường. Thứ tư là tu tập cảm thức 
khiêm cung và sám hối bằng cách đọc sách và những lời di giáo của 
chư Phật và chư Tổ. Thứ năm là giữ cho thân thể trong sạch theo giới 
luật, đừng bao giờ để cho thân thể nhiễm ô, và với tâm lại cũng như 
vậy. Thứ sáu là Luôn giữ cách cư xử với phẩm cách tĩnh lặng uy nghi 
của mình trong mọi trường hợp, và không được khinh suất loạn động 
trong bất cứ trường hợp nào. Thứ bảy là nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, 
đừng bao giờ bông đùa vô bổ. Thứ tám là có thể có người không tin 
mình, nhưng đừng để họ cười chế nhạo mình. Thứ chín là luôn sẵn 
sàng dùng phất trần hay chổi để giữ cho tự viện và khuôn viên sạch sẽ. 
Thứ mười là Theo đuổi Chân lý không mệt mỏi, không bao giờ ham 
mê ăn uống quá độ." 


2.459. Trùng Trùng Duyên Khởi 

Trùng trùng Duyên khởi là tên gọi của một loại thiển định về sự 
biểu hiện của mọi hiện tượng theo đường lối tương quan tương duyên. 
Phép thiển định này có thể giúp hành giả vượt thoát ý niệm về “một 
và nhiều,” hay “một và tất cả.” Chỉ có phép quán này mới có thể phá 
vỡ “ngã kiến” vì ngã kiến được thành lập trên thói quen nhận thức về 
sự đối nghịch của một và nhiều. Khi chúng ta nghĩ về một hạt bụi, một 
bông hoa, hay một con người, sự suy nghĩ của chúng ta không thể tách 
rời khỏi ý niệm về đơn vị, về một, và về sự tính toán. Chúng ta thấy có 
lần ranh giữa một và nhiều, giữa một và không. Trong cuộc sống hằng 
ngày chúng ta cần những thứ ấy như xe lửa cần đường rầy. Nhưng nếu 
chúng ta quán chiếu được tự tánh của trùng trùng duyên khởi của hạt 
bụi, của bông hoa hoặc của con người, thì chúng ta sẽ thấy cái một và 
cái nhiều không thể rời nhau mà hiện hữu được, cái một và cái nhiều 


3639 


đi vào nhau không trổ ngại, cái một tức là cái nhiều. Đó là ý niệm 
tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm. Tương tức có nghĩa là 
“cái này là cái kia, cái kia là cái này.” Tương nhập thì có nghĩa là “cái 
này trong cái kia, cái kia trong cái này.” Khi quán chiếu sâu sắc trên 
“tương tức tương nhập,” chúng ta có thể thấy ý niệm về “một và 
nhiều” chỉ là một trong những phạm trù ý thức mà chúng ta dùng để 
dung chứa thực tại, cũng như khi chúng ta dùng một cái xô để chứa 
nước. Khi chúng ta thoát ra khỏi phạm trù một và nhiều thì cũng như 
chiếc xe lửa thoát ra khỏi đường rầy để tự do bay lượn trên không 
trung. Cũng như chúng ta thấy được rằng chúng ta đang đứng trên một 
quả đất tròn, đang tự xoay quanh nó và xoay xung quanh mặt trời, 
chúng ta sẽ thấy ý niệm về trên và dưới ngày xưa bị phá vỡ, nhờ thấy 
được tánh tương tức tương nhập của mọi hiện tượng, chúng ta thoát 
khỏi ý niệm “một và nhiều.” Hình ảnh màng lưới của vua trời Đế 
Thích trong Kinh Hoa Nghiêm gợi ý cho chúng ta về “trùng trùng 
duyên khởi.” Mạng lưới này được kết bởi những hạt ngọc phản chiếu 
trong nó tất cả những hạt ngọc khác và hình ảnh của nó cũng được 
phản chiếu trong tất cả các hạt ngọc khác trên lưới. Như vậy, trên 
phương diện hình bóng, một hạt ngọc chứa tất cả các hạt khác, và tất 
cả các hạt ngọc khác đều chứa nó. Để có một ý niệm về mối liên hệ 
chằng chịt tượng trưng cho tính cách tương tức tương nhập, chúng ta có 
thể phác họa một quả cầu, được thành lập do sự có mặt của tất cả các 
điểm trên diện tích hình cầu cũng như trong lòng cầu. Có rất nhiều 
điểm, tuy vậy nếu thiếu một trong vô số điểm đó là khối cầu không 
được thành lập. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng nối liên mỗi điểm 
trong khối cầu với tất cả các điểm khác trong khối cầu bằng những 
đường dây tưởng tượng. Trước tiên nối điểm A với tất cả các điểm 
khác. Sau đó nối điểm B với các điểm khác, kể cả điểm A, và làm như 
vậy cho đến khi tất cả các điểm đều được nối kết lại với nhau. Như 
vậy là chúng ta đã tạo ra màng lưới vô cùng chằng chịt với các điểm. 
Phép quán tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm đã bao hàm 
sự phủ nhận ý niệm không gian như một thực tại tuyệt đối, bởi tư tưởng 
ấy phủ nhận luôn các ý niệm trong và ngoài, lớn và nhỏ, một và nhiều. 
Về thời gian, phép quán tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm 
lại phá bỏ luôn ý niệm phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, cho 
rằng có thể đem quá khứ và vị lai đặt vào hiện tại, đem quá khứ và 
hiện tại đặt vào vị lai, đem hiện tại và vị lai đặt vào quá khứ, và đem 


3640 


tất cả thời gian đặt vào một niệm, tức là một khoảnh khắc rất nhắn. 
Tóm lại, thời gian cũng được biểu hiện trên nguyên tắc tương tức tương 
nhập như không gian, và một khoảnh khắc cũng chứa đựng được cả “ba 
đời”, nghĩa là toàn thể quá khứ, tương lai và hiện tại. Không những 
một hạt bụi chứa đựng trong chính nó một không gian “vô cùng” mà nó 
còn chứa đựng cả thời gian vô tận; trong một sát na khoảnh khắc chúng 
ta có thể tìm thấy cả thời gian vô tận và không gian vô cùng. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, trong “trùng trùng duyên khởi” (sự nương tựa vào 
nhau trùng trùng lớp lớp để có mặt), nhân quả không nằm theo chiều 
dài (trong đó một nhân đưa đến một quả) mà thể hiển chằng chịt; 
không phải là một màng lưới hai chiều như một mạng nhện mà là 
nhiều màng lưới giao nhau trong một không gian nhiều chiều. Không 
những một bộ phận của cơ thể chứa trong nó sự hiện hữu của tất cả các 
bộ phận khác của cơ thể, mà mỗi tế bào trong cơ thể cũng chứa đựng 
sự có mặt của toàn thể các tế bào trong cơ thể. Một có mặt trong tất cả 
và tất cả có mặt trong một. Điều này được diễn tả một cách rõ ràng 
trong Kinh Hoa Nghiêm “Một là tất cả, tất cả là một.” Một khi chúng 
ta nấm vững được nguyên lý “một” và “tất cả”, tức là chúng ta thoát 
khỏi cái bẫy suy tưởng sai lầm đã giam hãm chúng ta từ bấy lâu nay. 
Khi chúng ta nói, “một tế bào chứa đựng tất cả các tế bào khác,” 
chúng ta đừng hiểu lầm là dung tích của một tế bào có thể bao hàm 
được mọi tế bào, và mọi tế bào có thể chui vào trong một tế bào, mà 
chúng ta muốn nói “sự có mặt của một tế bào chứng minh được sự có 
mặt của tất cả các tế bào khác, vì chúng không thể hiện hữu độc lập 
và riêng lẻ với nhau được. 


2.460. Truyền Dạy Bằng Thiền Kể Chuyện 

Tam Du Đình Viên Triều là một người kể chuyện nổi tiếng. Những 
câu chuyện của anh ta làm rung động trái tim của người nghe. Khi anh 
ta kể một câu chuyện về chiến tranh, người cảm thấy như họ đang trên 
bãi chiến trường. Một hôm, Viên Triều gặp cư sĩ Thiển sư Sơn Cương 
Thiết Chu, người hầu như đã đạt đến trình độ lão luyện về thiển. Sơn 
Cương Thiết Chu nói: “Tôi biết anh là người kể chuyện hay nhất trên 
đất nước và có thể làm cho người ta khóc hay cười tùy ý. Anh hãy kể 
cho ta nghe câu chuyện về Cậu Bé Trái Đào mà tôi yêu thích nhất. 
Khi còn nhỏ, tôi thường ngủ bên cạnh mẹ tôi, và bà thường kể cho tôi 
nghe câu chuyện cổ tích này. Ngay giữa chừng câu chuyện thì tôi 


3641 


thường ngủ thiếp đi. Hãy kể cho tôi nghe giống như cách mà mẹ tôi đã 
kể.” Viên Triều không dám thử việc này. Anh ta xin có được một thời 
gian để nghiên cứu. Vài tháng sau Viên Triểu đến gặp Sơn Cương 
Thiết Chu và nói: “Xin cho phép tôi kể câu chuyện.” Sơn Cương Thiết 
Chu trả lời: “Để hôm khác rồi kể.” Viên Triều vô cùng thất vọng. Anh 
ta lại nghiỀn ngẫm thêm nữa và thử một lần nữa. Sơn Cương Thiết Chu 
từ chối Viên Triều nhiều lần. Khi Viên Triều sắp bắt đầu kể câu 
chuyện thì Sơn Cương Thiết Chu thường ngăn anh ta lại và nói: “Anh 
vẫn chưa được giống như mẹ tôi.” Phải mất 5 năm Viên Triều mới có 
thể kể câu chuyện cổ tích ấy giống như mẹ của Sơn Cương Thiết Chu 
đã kể. Bằng cách này, Sơn Cương Thiết Chu đã truyền dạy thiển cho 
Viên Triều. 


2.461. Truyền Giữ Pháp Nào? 

Cũng như những vị Thầy Thiển khác, không phải lúc nào Thiền sư 
Mã Tổ (709-788) cũng giúp được hết những ai đến với ông. Một hôm, 
có một vị Tăng giảng sư đến hỏi: "Thiền tông truyền giữ pháp gì?" Mã 
Tổ hỏi lại: "Thầy truyền giữ pháp gì nào?" Vị Tăng giảng sư nói: "Tôi 
giảng được hơn hai mươi bổn kinh luận." Mã Tổ nói: "Đâu không phải 
là sư tử con?" Vị Tăng giảng sư nói: "Không dám thế." Mã Tổ thốt ra 
tiếng sư tử gầm gừ. Vị Tăng giảng sư nói: "Đây là pháp." Mã Tổ hỏi: 
"Là pháp gì?" Vị Tăng giảng sư đáp: "Pháp sư tử ra khỏi hang." Mã Tổ 
im lặng. Vị Tăng giảng sư nói: "Đây cũng là pháp." Mã Tổ hỏi: "Là 
pháp gì?" Vị Tăng giảng sư đáp: "Là pháp sư tử ở trong hang." Mã Tổ 
nói: "Không ra không vào là pháp gì?" Vị Tăng giảng sư không trả lời 
được. Bách Trượng nói thay: "Ông có thấy không?" Vị Tăng giảng sư 
không đáp được, bèn từ giã ra đi. Mã Tổ gọi lại: "Giảng sư!" Vị Tăng 
giảng sư quay đầu lại. Mã Tổ hỏi: "Là pháp gì?" Vị Tăng giảng sư 
cũng không đáp được. Mã Tổ bảo: "Ông giảng sư độn căn!" 


2.462. Truyền Hương Nhỉ Tôn Phật 
(Giữ Gìn Phật Bằng Cách Truyền Hương) 

Quả Lãng Tuyên Thập là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào 
thời nhà Đường (618-907). Theo Truyền Đăng Lục, quyển V, ngoài hai 
đại sư Huệ Năng và Thần Tú, pháp tử nối pháp dòng Thiển của Thiển 
Sư Hoằng Nhẫn còn ghi lại được gồm nhiều vị khác, trong số đó có: 
Thiển sư Tuyên Thập, Tư Châu Trí Sằn và Huệ An. Chúng ta không có 


3642 


chỉ tiết về những vị Thiển Sư này, chỉ biết họ là những đệ tử nổi trội 
nhất trong số hàng ngàn đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thiển sư 
Khuê Phong Tông Mật đã nói đến Thiền của Thiển Sư Quả Lãng 
Tuyên Thập như là Thiền của pháp môn niệm Phật Nam Sơn Mãnh 
Xuyên, liệt kê vị Thiển sư này như là một đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn trong bảng Thiển Đồ, như Tông Mật tự nhận là thiếu sự hiểu biết 
chính xác về sự truyền thừa. Trong tiểu luận về kinh Viên Giác (Viên 
Giác Kinh Lược Sớ), Tông Mật xếp tông phái của Tuyên Thập dưới đề 
mục "Truyền Hương Nhi Tổn Phật" (giữ gìn Phật bằng cách truyền 
hương). Truyền hương để cập đến sự kiện rằng, thoạt tiên khi họ tụ 
họp đông người và thực sự hành trì các nghi lễ như là lễ tán và lễ sám 
hối, nó cũng giống như tông phái của Hòa Thượng Kim. Khi họ sắp 
trao truyền pháp, thì họ lấy sự trao truyền hương như là đức tin giữa 
thầy và trò. Vị thầy trao nó xuống, đệ tử trao nó lại cho thầy; rồi thầy 
trao nó lại cho đệ tử. Làm như vậy ba lần và làm tương tự như vậy đối 
với tất cả mọi người tham dự lễ truyền pháp. "Giữ Gìn Phật" có nghĩa 
là, ngay khi truyền Pháp, lần đầu tiên họ nói đạo lý của pháp môn và 
ý nghĩa hành trì, và sau đó mới ra lệnh nhất tự niệm Phật (niệm Phật 
một chữ). Khởi đầu họ kéo dài âm của một chữ và dần dần sau đó hạ 
thấp âm thanh xuống thành một âm thanh nhỏ hơn cho đến khi không 
còn âm thanh nào cả. Họ đưa đức Phật đến các ý niệm, nhưng ý niệm 
vẫn còn thô thiển. Họ cũng đưa đức Phật vào tâm, phút giây này sang 
phút giây khác luôn gìn giữ tưởng niệm như thế, và thế là họ luôn luôn 
có Phật trong tâm, cho đến khi họ đạt đến không có niệm tưởng hay vô 
niệm, lúc bấy giờ họ đã đạt được Đạo. Nhất tự của Thiển sư Tuyên 
Thập hay nhất âm niệm Phật vốn dẫn đến Vô tưởng hay không có 
niệm tưởng, rõ ràng là giống với niệm Phật vô niệm của Thiền sư Pháp 
Chiếu lẫn với niệm Phật của Hòa Thượng Kim trong Lịch Đại Pháp 
Bảo Ký. 


2.463. Truyền Tâm Pháp Yếu 

Tên của một bộ luận chủ yếu về pháp truyền tâm của Thiền sư 
Hoàng Bá Hy Vận. Nguyên Tắc Truyền Tâm, sưu tập những lời dạy 
của Thiển sư Hoàng Bá Hy Vận, được Bùi Hưu biên soạn vào năm 
857. Tên đầy đủ của bộ sưu tập là Vân Châu Hoàng Bá Truyền Tâm 
Pháp Yếu. Bản văn xuất hiện trong Truyền Đăng Lục như là một phần 
của Tứ Gia Ngữ Lục. Thiển sư Hoàng Bá nói trong bài thuyết pháp: 


3643 


"Chư Phật và tất cả chúng sanh, chỉ là một tâm này, chẳng có tâm nào 
khác. Từ vô thủy đến nay Tâm này chưa từng sinh, chưa từng diệt. 
Không xanh không vàng. Không hình không tướng. Không thuộc hữu 
vô; chẳng kể mới cũ, chẳng dài chẳng ngắn, không lớn không nhỏ, 
vượt qua tất cả giới hạn, đạc lượng, danh hiệu, ngôn ngữ, tung tích, đối 
đãi. Đương thể tiện thị, khởi niệm liền sai. Nó giống như không, chẳng 
có ngần mé, không thể suy lường, trắc đạc. Duy chỉ một cái tâm này là 
Phật vậy." 


2.464. Trừ Danh 

Câu chuyện một công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư 
Động Sơn Lương Giới lúc Sư sắp thị tịch và một vị Sa Di. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, lúc sắp thị tịch, Thiển sư Động Sơn 
Lương Giới dạy chúng rằng: "Lão Tăng có hư danh ở đời, người nào 
dứt trừ được cho lão Tăng? Cả chúng đều im lặng trong chốc lát, rồi có 
một vị Tăng bước ra thưa: "Xin pháp hiệu của Hòa Thượng." Động Sơn 
đáp: "Hư danh của ta đã dứt trừ rồi." 


2.465. Trữ Tư Đình Cơ 

Tấm ván xuất hiện trong một số công án như thí dụ số 20 trong 
Bích Nham Lục, trong đó chúng ta thấy sự xuất hiện của các thiển sư 
Thúy Vi, Lâm Tế và Long Nha. Long Nha hỏi Thúy Vi: "Việc trưởng 
lão đến từ Tây phương có ý nghĩa như thế nào?" Thúy Vi đáp: "Đưa 
cho ta tấm ván." Long Nha đưa tấm ván cho Thúy Vi. Thúy Vi cầm lấy 
tấm ván và đánh Long Nha. Long Nha nói: "Ta bị đánh là vì đáng 
đánh; nói cách khác, việc trưởng lão đến từ phương Tây chẳng có ý 
nghĩa gì cả." Vun non chứa núi va tường chạm vách; hành giả tu Thiển 
nếu "trữ tư đình cơ" (dừng tu duy ngưng cơ dụng) một trường khổ quật. 
Hoặc có kẻ hay lật nghiêng biển cả, đạp ngả Tu Di, hét tan mây trắng, 
đập nát hư không, liền đó nhằm một cơ một cảnh, ngồi cắt đầu lưỡi 
người trong thiên hạ, không có chỗ cho chư vị hành giả tiến đến gần. 
Vậy hãy xem coi từ xưa đến nay ai là người có thể làm được thế ấy? 


2.466. Trực Giác 
Sự hiểu biết khởi lên trong tâm mà mình không biết nó đến từ đâu; 
biết mà không biết tại sao mình biết. Điều này đi ngược lại với lý luận, 


3644 


biết từ cái biết hay nhận thức đã có từ trước. Nhưng dường như trực 
giác không thật khi nó vi phạm lý luận. Sự vương ra tìm trực giác 
thường là tiền nguyên nhân của trực giác, như vậy trực giác không thể 
nào được xem như là đơn thuần ngẫu nhiên. Một thí dụ điển hình của 
trực giác là chuyện khám phá ra sức hút của quả đất của Issac Newton. 
"Tại sao những quả táo rơi xuống đất?" là một câu hỏi hóc búa thời 
bấy giờ. Issac Newton thình lình chứng nghiệm rằng những quả táo 
không rơi xuống đất, mà những quả táo và mặt đất thu hút lẫn nhau. 
Trong Thiền, thiển định trên những sự vật tầm thường nhất có thể khởi 
lên những trực giác đáng ngạc nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc. Một 
mảnh giấy nhàu nát, chỉ trong một hay rìa của một miếng lá có thể gây 
cảm hứng khi được quán sát một cách thiển định, và kết quả có thể là 
sự thành tựu những trực giác vĩ đại nhất. Trong Thiển, trực giác tức 
khắc là một trong những khái niệm căn bản của thiển, có liên hệ chặt 
chẽ với thiển định. Phương pháp thiển còn dựa vào chỗ không thể tách 
rời bát nhã với bài tập thiển định. Mối liên hệ chặt chẽ nầy không 
ngừng bị bác bỏ từ thời Huệ Năng. 


2.467. Trực Hiển Tâm Tính Tông 

Tên của tông phái chủ trương không giảng nói mà là làm lộ rõ tâm 
tánh một cách trực tiếp, do Thiển sư Khuê Phong Tông Mật sáng lập. 
Khuê Phong là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín. 
Khuê Phong cũng được biết như một vị thiển sư ít hơn là tổ thứ năm 
của tông Hoa Nghiêm, một tông phái luôn giữ những mối liên hệ chặt 
chẽ với Thiển ở Trung Hoa cũng như ở Nhật Bản trong buổi ban sơ của 
thiển. Tông Mật soạn nhiều tác phẩm, trong đó một số được các môn 
đồ thiển quý trọng. Trong các trước tác của mình, Tông Mật chủ trương 
một sự phối hợp triết học của phái Hoa Nghiêm và thực hành của 
thiển. Ông giải thích rõ ràng các lý thuyết phức tạp của Hoa Nghiêm, 
nhất là các lý thuyết Pháp Tạng. Luận văn của ông về 'Bản tính gốc 
của con người' đã trở thành một trong những cuốn giáo khoa làm chỗ 
dựa để đào tạo các nhà sư Phật giáo ở Nhật Bản. Trong đó, ông trình 
bày một cách có hệ thống và có phê phán những ý tưởng của các tông 
phái Phật giáo khác nhau thời mình, cũng như phân định rõ những ranh 
giới giữa các trào lưu tư tưởng khác nhau ấy. Khuê Phong xem thường 
sự chống báng lẫn nhau giữa các trường phái Thiển vào thời của ông. 
Ông cho rằng quan điểm của sự phân chia giữa Bắc "tiệm" và Nam 


3645 


"đốn" là giả tạo từ căn bản. Ông không còn kiên nhẫn với những 
phương pháp cực đoan mà ông cho là kết quả của sự quá nhấn mạnh 
vào pháp môn đốn giáo. Do vậy mà ông đặc biệt chỉ trích nhánh Thiền 
Mã Tổ ở Hán Châu và đàn hậu bối của nó, Sư xem thường sự phủ 
nhận những thực hành Phật giáo đã được thiết lập của một vài vị thây. 
Theo sau đây là những giải thích rút ra từ trong bộ "Thiền Nguyên Chư 
Thuyên" (giải thích về nguồn gốc của Thiền). Thiền là thuật ngữ Thiên 
Trúc. Từ này xuất phát từ danh từ "Thiền Na" (dhyana). Ở đây, chúng 
ta nói rằng chữ này có nghĩa là "tu tập tâm" hay là "tịnh lự". Căn 
nguyên của Thiền là bản tánh giác ngộ chân thật của chúng sanh, còn 
gọi là Phật tánh hay tâm địa. Giác ngộ được gọi là "trí huệ.” Tu tập thì 
gọi là "định." "Thiền" là sự hợp nhất của hai từ đó (định và tuệ). Thiển 
sư Khuê Phong Tông Mật thị tịch vào năm 841. Ông nhận được thụy 
hiệu là "Định Tuệ." 


2.466. Trực Ngộ 

Mục tiêu của thiển là ngộ, là sự lãnh hội thực tại một cách trực 
tiếp, không bằng biện biệt suy tư, không với phiền não và trí thức hóa, 
sự thực hiện mối quan hệ của chính mình và vũ trụ. Cái kinh nghiệm 
mới này là sự lặp lại sự lãnh hội tiền trí thức, lập tức của đứa trẻ, 
nhưng trên một mức độ mới, mức độ phát triển và viên mãn lý trí, 
khách quan tính, cá tính của con người. Trong khi kinh nghiệm của một 
đứa trẻ, cái kinh nghiệm lập tức và nhất tính, nằm trước cái kinh 
nghiệm phân ly và chia chẻ chủ-khách thể, cái kinh nghiệm giác ngộ 
lại nằm sau nó. Người nào chưa có kinh nghiệm này không bao giờ có 
thể hiểu thiển một cách đầy đủ được. Vì người ta chưa có kinh nghiệm 
giác ngộ, nên người ta chỉ nói về thiển một cách tiếp cận bên ngoài mà 
thôi, chứ không được đúng theo cách phải nói từ sự viên mãn của kinh 
nghiệm. Như vậy mục tiêu căn bản của thiền là gì? Theo Thiền sư D. 
T. Suzuki trong Thiền Luận, Thiễển tự yếu tính là một nghệ thuật nhìn 
vào bản tính của hiện hữu của mình, và nó chỉ con đường từ hệ lụy đến 
tự do. Ta có thể nói rằng Thiển giải thoát tất cả những tinh lực cố hữu 
và tự nhiên tàng trữ trong mỗi chúng ta, mà trong những hoàn cảnh 
bình thường chúng ta bị tù túng và bóp méo đến nỗi chúng ta không 
tìm được lối hoạt động thích ứng nào cả. Do đó Thiển cứu chúng ta ra 
khỏi điên loạn và tàn phế; và nó thúc đẩy chúng ta bộc lộ cái khả năng 
hạnh phúc và yêu thương. 


3646 


2.469. Trực Tâm 

Tấm lòng ngay thẳng không xiểm nịnh (lòng ngay thẳng là đạo 
tràng. Trực tâm hay tâm không chấp trước là linh hồn của Thiển. Mười 
phương chư Phật chỉ dùng trực tâm để vượt ra khỏi vòng sanh tử). Tâm 
không chấp trước là tâm không luyến ái, bao gồm không chấp trước bỏ 
vật chất như những của cải, thân, sắc, âm thanh, vị và tiếp xúc, vân 
vân; và xả bỏ tinh thần như tâm thiên vị, tà kiến hay ngã chấp, vân 
vân. Thiển chú trọng thật tướng các pháp chứ không phải là biểu tượng 
vụng về của chúng, như là lý luận, từ ngữ, thiên kiến. Trong Thiền, 
trực tâm là nguồn gốc của tính sáng tạo ban đầu, tự do, và là sức sống 
của hành giả. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng Thiền có nghĩa là 
thoát khỏi những tri kiến phức tạp, rắc rối; và Thiển không bao giờ 
tuân theo luận chứng triết học đau đầu nhức óc nào cả. Một lần nữa, 
Thiển có nghĩa là công nhận sự kiện là sự kiện (nhận thức về thật 
tướng của các pháp đúng như thật) và biết rằng ngôn tự là ngôn tự chứ 
không là thứ gì khác. Thiền thường so sánh tâm như tấm kiếng không 
nhuốm bẩn. Do đó, cái việc mà hành giả nên làm là phải giữ cho tấm 
kiếng này sáng và sạch và sẵn sàng phản chiếu tất cả mọi thứ đến 
trước nó một cách đơn giản và tuyệt đối. Vì thế, mặc dầu Thiền nhận 
cái bàn là cái bàn và đồng thời không phải là cái bàn là tuyệt đối đúng 
vì bản chất tánh không của vạn hữu. Theo Thiền, hành giả chúng ta 
làm nô lệ quá nhiều cho ngôn tự và lý luận. Chừng nào mà chúng ta 
vẫn còn chấp nhận bị trói buộc thì chừng đó chúng ta vẫn còn phải trải 
qua vô số khổ đau và phiền não. Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong 
quyển "Thiển Học Nhập Môn," nếu chúng ta muốn sự vật được nhận 
thức một cách trung thực có giá trị, và đưa đến hạnh phúc cho tinh 
thần, thì chúng ta phải dứt khoát thoát khỏi mọi điều kiện; chúng ta 
phải xem coi mình có thể có được một quan điểm mới mẻ hay không, 
có thể quan sát thế giới trên phương diện tổng thể và thể nghiệm sinh 
mệnh ngay từ bên trong chính mình. Sự cứu xét này bắt buộc hành giả 
phải làm một bước nhảy vọt đến nơi sâu thắm của "Vô danh" và trực 
tiếp nắm lấy tinh thần tâm sinh vạn tượng. Nơi đó không có lý luận, 
không có triết học, không bóp méo sự kiện để làm cho chúng phù hợp 
với những đo lường giả tạo của chúng ta; ở đây cũng không giết mất 
nhân tính để quy phục các loại tri kiến phân biệt; tâm linh đứng đối 
mặt nhau cũng giống như hai tấm kiếng đối nhau, và không có thứ gì 


3647 


xen vào giữa sự phản chiếu hỗ tương của chúng. Về nghĩa này thì 
Thiển vô cùng thực tế. Nó không quan hệ gì đến những biện chứng 
trừu tượng hay khôn khéo nào cả. 


2.470. Trước Đây Lão Tăng Nghĩ Chúng Ta Là Bạn Đồng Tu, 

Nhưng Kỳ Thật Không Phải Vậy! 

Khi Thạch Sương (Từ Minh) thị tịch, Thiền Sư Dương Kỳ Phương 
Hội (992-1054) đi đến sống tại vùng Bình Mai trên đỉnh Củu Phong. 
Tăng tục đến thỉnh Sư làm trụ trì trên núi Dương Kỳ. Lúc đó Hầu Tước 
Cần không biết Dương Kỳ. Ông ta thản thốt kêu lên, "Không biết 
Đường Chủ Hội có lãnh hội Thiển hay không?" Khi nhận lời giảng 
dạy, Dương Kỳ gặp gỡ với hội chúng để tham vấn. Cuối buổi họp, Sư 
nói: "Mấy ông còn câu hỏi nào nữa không? Nếu có, cứ bước ra hỏi đi. 
Hôm nay sinh mệnh của lão Tăng nằm trong tay mỗi người mấy ông 
và tùy thuộc vào sự ủnh hộ của mấy ông. Tại sao lại như vậy? Vì sự 
đáng tin cậy của một vị trụ trì rõ ràng được xét xử bởi chúng hội. 
Không thể nào che dấu như một loại thủy thảo được dìm xuống nước 
đâu. Nó phải được trắc nghiệm trước chúng hội ngay bây giờ. Có ai 
bước tới để thử không? Nếu không, thì đó là một tốn thất của chính lão 
Tăng." Khi nói xong, Dương Kỳ bước xuống tòa. Ngay lúc đó Hầu 
Tước Cần chộp lấy Sư và nói: "Hôm nay ta sung sướng vì cuối cùng thì 
ta đã có một bạn đồng tu." Dương Kỳ nói: "Ông nói 'bạn đồng tu' là có 
ý gì?" Hầu Tước Cần nói: "Dương Kỳ dắt trâu, còn Cần này đẩy trâu." 
Dương Kỳ nói: "Ngay lúc này, Dương Kỳ ở phía trước hay Cửu Phong 
phía trước?" Hầu Tước Cần không có lời đáp. Dương Kỳ bèn đẩy ông 
đi và nói: "Trước đây thì lão Tăng nghĩ chúng ta là bạn đồng tu, nhưng 
kỳ thật không phải vậy!" Do bởi sự việc này mà tiếng tăm của Dương 
Kỳ lan rộng ra khắp xứ. 


2.471. Trước Khi Đến Tào Khê Tôi Không Thiếu Bất Cứ Thứ 
Gì! 
Sau khi Lục Tổ Huệ Năng thị tịch, Thạch Đầu ra đi hành cước. Khi 
Sư đến một ngôi tự viện, viện chủ ra gặp và hỏi Sư: “Ông từ đâu đến?” 
Thạch Đầu đáp: “Từ Tào Khê, chỗ của Lục Tổ Huệ Năng.” Viện chủ 
lại hỏi: “Ông học được gì ở Tào Khê?” Thạch đầu đáp: “Trước khi đến 
Tào Khê tôi không thiếu thứ gì!” Viện chủ hỏi: “Vậy thì ông đến Tào 


3648 


Khê để làm gì?” Thạch Đầu đáp: “Nếu không đến, làm sao tôi biết tôi 
không thiếu bất cứ thứ gì?” 


2.472. Trước Khi Rêu Xanh Phật Pháp Là Gì? 

Phật Đỉnh Quốc Sư, một trong những thiển sư nổi tiếng vào cuối 
thế kỷ thứ IX đầu thế kỷ thứ X. Lúc thiển sư Ba Tiêu Huệ Thanh đang 
còn học Thiền với ngài, ngày nọ, Phật Đỉnh đến thăm Ba Tiêu và hỏi: 
"Lúc này con ra sao rồi?" Ba Tiêu đáp: "Sau cơn mưa vừa qua, rong 
rêu xanh hơn trước." Phật Đỉnh lại hỏi: "Vậy chứ trước khi rêu xanh thì 
Phật pháp là gì?" Ba Tiêu trả lời: "Con ếch nhảy vào nước, hãy nghe 
tiếng động kìa!" Nhờ được thầy mình hỏi về chân lý rốt ráo của mọi 
vật trước khi có thế giới sai biệt này, đã thấy con ếch nhẩy xuống 
giếng cạn, tiếng động rung lên giữa một vùng tĩnh lặng, từ đó bắt được 
mạch nguồn của đời sống, và thiển sư Ba Tiêu ngồi đó ngắm nhìn cõi 
lòng mình đang xuôi theo dòng sinh hóa triển miên của thế giới. 


2.473. Trước Khi Vạn Sự Khởi Lên! 

Một hôm, Thủ An (1083-1146) thượng đường thị chúng, nói rằng: 
"Trước khi vạn sự khởi lên, mắt của mấy ông thấy sắc. Tai của mấy 
ông nghe tiếng; một cuộc nói chuyện trong sảnh đường. Trên đầu mấy 
ông có bầu trời trong sáng. Chân mấy ông đi trên mặt đất. Tất cả mấy 
ông chỉ biết rằng hôm nay là ngày mồng năm. Mấy ông không thật 
biết rằng kim điểu vội vã chạy đi trong lúc nửa đêm, thỏ ngọc leo lên 
bầu trời bên đông của biển." Thủ An bèn lấy cây phất tử gõ sàng 
thiển, bước xuống tòa, rồi rời khỏi sảnh đường. 


2.474. Trược Vụ Tiềm Dung Phật Nhật Huy 
(Ấn Hiện Sương Mù Nắng Phật Lên) 
Một hôm, có một vị Tăng lại gần hỏi Sư về ý nghĩa Đông du của 
Tổ, và Sư đáp: 
"Quách Nhiên thản đấng châu xa giới 
Trược vụ tiềm dung Phật nhật huy." 
(Rỗng rang vô hạn trùm trời đất 
Ấn hiện sương mù nắng Phật lên). 
Khi được yêu cầu nói thêm để làm sáng tổ ý nghĩa, Sư chỉ nói: 
"Đất lớn che không hết, mặt trời ấy lồ lộ ngay trong giờ khắc này." Ý 


3649 


tưởng về "Nắng Phật" của thiển sư Hắc Thủy Thừa Cảnh cho chúng ta 
thấy cái vẻ lớn lao, đồng thời nó vừa trong sáng và vừa xa xôi làm sao 
ấy. Đây là trường hợp trong đó câu trả lời được nêu lên mà không giải 
quyết minh bạch vấn để được nêu lên trong câu hỏi. Kỳ thật, nếu xét 
về ý nghĩa luận lý của chữ nghĩa, thì cái gọi là trả lời chẳng trả lời gì 
cả. Đây chỉ là những mô tả thi vị những sự vật chung quanh, hay những 
khuyên bảo thực hiện một hành vi nào đó, chúng không hoàn toàn thỏa 
mãn những ai được giáo dục để tìm tòi những giải thích bằng khái 
niệm đối với những điều mà họ gặp gỡ. Những trường hợp này, nhà 
Thiên gọi chúng là "Khẩu quyết Thiền." 


2.475. Trương Chuyết Giác Ngộ Kệ 

Tú Tài Trương Chuyết, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ IX. Sư là đệ tử của Thiển sư Thạch Sương Khánh Chư. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền sư Trương Chuyết; 
tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và thầy mình trong Truyền 
Đăng Lục, quyển XV. Một hôm Tú Tài Trương Chuyết đến tham vấn 
Thiển Sư Thạch Sương. Sư hỏi: “Ông tên gì?” Trương Chuyết đáp: “Dạ 
con tên Trương Chuyết.” Sư liền nói: “Trong đây cái xảo còn không 
có, huống là cái chuyết (vụn vằn).” Tú Tái Trương Chuyết bỗng tỉnh 
ngộ và làm bài kệ: 

“Quang minh tịch chiếu biến hà sa 
Phàm Thánh hàm linh cộng ngã gia 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già 
Phá trừ phiền não trùng tăng bệnh 
Thú hướng chân như tổng thị tà 
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa.” 

(Sáng soi lặng lẽ khắp hà sa. Phàm Thánh hàm linh chung một 
nhà. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện. Sáu căn vừa động bị che lòa. 
Muốn trừ phiển não càng thêm bệnh. Hướng đến chân như thảy đều tà. 
Tùy thuận các duyên không quái ngại. Niết Bàn sanh tử thấy không 
hoa). 


3650 


2.476. Trương Đậu Hủ, Lý Đậu Hủ 

Theo Thiền Sư Hư Vân (1840-1959) trong Hư Vân Ngữ Lục, người 
ta làm kệ làm thơ, thấy không, thấy ánh sáng, ấy chính là lúc hai thức 
mạt na và ý khởi lên tác dụng. Hành giả tu Thiển phải quên hết những 
thứ này mà chỉ bám vào cái thoại đầu này để biến "Phân Biệt Thức" 
thành ra "Diệu Quán Sát Trí", biến cái tâm kế lượng nhân ngã thành ra 
Bình Đẳng Tánh Trí. Đó gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm 
thành thánh. Hành giả phải cố gắng dụng công tham thoại đầu sao cho 
bọn giặc xưa nay vẩn tham trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
không còn xâm phạm được nữa. Ngày xưa có một vị Thiển sư, người 
sáng lập ra chùa Tất Đàn ở núi Kê Túc, sau khi xuất gia đi học hỏi 
khắp nơi. Một hôm ông trọ lại một lữ quán, nghe nhà bên cạnh tiếng 
cô gái nấu đậu hủ hát: 

"Trương đậu hủ, 
Lý đậu hủ. 
Chẩm thượng tư lương thiên điều lộ 
Minh triêu nhưng cựu đả đậu hủ!" 
(Trương đậu hủ, Lý đậu hủ. 
Đêm kề gối mộng ngàn mơ 
Sáng ra nấu đậu như xưa khác gì!) 

Lúc này vị Thiền sư đang ngồi Thiền, nghe cô gái hát như vậy liền 
hoát ngộ. Theo đó mà chúng ta biết sự dụng công của tiền nhân, không 
nhất thiết định cứ phải ở tự viện hay thiển đường mới dụng công, mới 
ngộ đạo được. Bất cứ ở đâu bất cứ nơi nào người ta cũng có thể ngộ 
được nếu chuyên tâm tu tập, đừng để cho những chuyện bên lễ làm 
mình phân tán. 


2.477. Trương Tam Lý Tứ Ma Thạch 

Phiến đá mài của Trương Tam Lý Tứ. Trong các trường phái 
Thiền, các Thiển sư thường nhắc nhủ chư vị Thiền Tăng: "Thiển Tăng 
phải cư xử như một phiến đá mài: Trương Tam đến mài dao, Lý Tứ 
đến mài rìu, tất cả mọi người và bất cứ ai muốn làm tốt kim loại của 
đều dùng đến phiến đá. Mỗi lần phiến đá được mài, nó mòn đi, nhưng 
không than phiển, mà cũng không khoe khoang về sự hữu dụng của 
mình. Và những ai đến với phiến đá đều ra về hoàn toàn lợi lạc; một 
số người họ có thể không thấy cảm kích phiến đá, nhưng phiến đá vẫn 
luôn hài lòng. Đây có thể được gọi là bất bạo động hay bất tổn hại, 


3651 


nhưng Phật giáo Thiền tông lại gọi đó là tu tập 'công đức bí mật' hay 
'vô công dụng hạnh." Đây là một thuật ngữ mà các thiển sư dùng để 
chỉ những kẻ trên đường phố. Thiển sư Đạo Tiềm sống vào khoảng 
cuối nhà Đường đầu nhà Tống. Lúc đó thiên hướng phát triển của giáo 
pháp Thiển tông lần hồi thay thế các tông phái khác ở Trung Hoa. 
Nghĩa là thái độ Thiển đối với truyền thống, và triết lý đạo Phật, có 
khuynh hướng coi nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là kinh điển 
và các thứ siêu hình trong kinh đến độ có lần thiển sư Đạo Tiềm đã 
thẳng thừng tuyên bố: "Nếu muốn hiểu Phật pháp, hãy cứ hỏi những 
kẻ trên đường. Còn nếu muốn hiểu thế pháp, hãy thăm hỏi cổ đức." 


2.478. Trương Tam Uống, Lý Tứ Say 

Một hôm, Thiển sư Minh Giáo thượng đường thị chúng: "Trương 
Tam uống, Lý Tứ say." Nói xong, Sư xuống ghế và rời khỏi sảnh 
đường. Kỳ thật, có nhiều tuyên bố mang tính phi lý trong Thiễển. Vài 
người còn cho rằng Thiển vô lý cứng nhắt và điên rồ. Thiền dùng 
những câu hỏi rõ ràng là vớ vẩn và không hợp lý, rốt cuộc Thiển muốn 
chúng ta hiểu cái gì? Câu trả lời đơn giản. Thiền muốn chúng ta có 
được một quan điểm hoàn toàn mới, để dễ dàng nhìn thấu vào những 
huyền diệu của đời sống và bí mật của thiên nhiên. Việc này là vì 
Thiển đã đi đến kết luận rằng tiến trình lý luận thông thường rốt cuộc 
không có sức mạnh cho chúng ta cái thỏa mãn sau cùng về những nhu 
cầu sâu thắm của tâm linh. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng phiển 
não ở sâu thẳm trong tâm không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả, và 
chỉ có ánh sáng của Thiền mới có thể chiếu lên toàn thể và chiếu đến 
những chỗ sâu thẳm nhất của tâm. Chừng nào mà chúng ta còn nghĩ 
rằng lý luận là cứu cánh thì chúng ta vẫn còn bị trói buộc, không có sự 
tự do trong tâm, và không thấy được thực tướng của cuộc sống. Tuy 
nhiên, bây giờ chúng ta đã có chìa khóa để nhìn được toàn bộ hoàn 
cảnh, chúng ta là chủ nhân của thực tại; ngôn từ không còn quyền lực 
chế ngự chúng ta nữa. Nếu chúng ta muốn gọi cây cuốc không phải là 
cây cuốc, và Tam uống Tứ say, tất nhiên không trở ngại gì; cây cuốc 
hoàn toàn sẽ không mãi mãi là cây cuốc, các Thiển sư cho rằng không 
rơi vào danh tướng càng dễ mở bày thật tướng của chư pháp hơn. Thoát 
khỏi sức ép của danh tướng và lý luận là đồng thời với việc giải thoát 
tinh thần, vì tỉnh thần không còn phân chia với chính nó nữa. Bằng 
cách có được sự tự do của trí huệ, thì tâm sẽ hoàn toàn là chính nó; 


3652 


sinh tử không còn dày vò nó nữa vì không có nhị nguyên phân biệt; 
chúng ta đang sống ngay trong sự chết. Trước đây chúng ta luôn nhìn 
thấy mặt mâu thuẫn và khác biệt của sự vật, nên ít nhiều chúng ta 
cũng có thái độ đối lập với nó. Nhưng bây giờ sự việc đã được đảo lộn, 
cuối cùng chúng ta đã đạt được cái điểm nơi mà thế giới có thể được 
nhìn như nó là từ bên trong. Do đó mà "Thiết thụ khai hoa" và "mưa rơi 
không ướt". Từ đó tâm chúng ta trở nên hoàn chỉnh, hoàn mỹ và tràn 
đầy phước hạnh. 


2.479. Trường Dưới Dự Thính, Trường Trên Gần Gũi 

Hòa Sơn là tên của một vị Tăng trụ trì tại Hòa Sơn Tự ở Cát Châu. 
Ông là môn đồ và người nối pháp của thiển sư Cửu Phong Đạo Kiến 
mà bản thân Đạo Kiến lại là người nối pháp của Thạch Sương Khánh 
Chư. Chúng ta gặp ông trong thí dụ thứ 44 của Bích Nham Lục. Hòa 
Sơn vào chùa của thiển sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn lúc 7 tuổi. Sau khi 
Tuyết Phong mất, lúc đó Hòa Sơn mới hai mươi tuổi, đã trở thành học 
trò của Cửu Phong. Trong thí dụ thứ 44 của Bích Nham Lục, người ta 
thấy Hòa Sơn đang chơi trống (mô phỏng theo tiếng trống như Tùng! 
tùng! tùng!). Trong cuộc chuyện trò, Hòa Sơn nói: "Ai đến học trường 
dưới, người ta gọi là dự thính; ai đến học trường trên thì người ta gọi là 
'gần gủi'. Ai học được cẩn hai trường, chúng ta gọi đó là kể đã sang 
được phía chân lý." Một vị Tăng bước tới và hỏi: "Kẻ đã sang được 
chân lý là gì ạ?" Hòa Sơn đáp: "Tùng tùng, tùng!" Nhà sư lại hỏi: "Ta 
không hỏi ngươi bản thân hay bản thân Phật có nghĩa là gì, mà hỏi bản 
thân Phật có nghĩa là gì." Sư tịch năm 960 sau Tây Lịch. 


2.480. Trường Khánh: Chánh Ngộ Kệ 
Sau khi Trường Khánh trình kệ lên Tuyết Phong, Tuyết Phong nói 
với Huyễn Sa: “Kẻ nầy đã triệt ngộ.” Huyền Sa thưa: “Chưa được, đây 
là ý thức làm ra, đợi khám phá ra mới tin chắc.” Chiểu đến, chúng 
Tăng vào pháp đường thưa hỏi. Tuyết Phong nói với sư: “Đầu Đà Bị 
chưa chấp nhận ông, thật có chánh ngộ ở trước chúng nói ra xem.” Sư 
liền nói bài tụng: 
“Vạn tượng chi trung độc lộ thân 

Duy nhơn tự khẳng nãi vi thân 

Tích thời mậu hướng đồ trung mích 

Kim nhật khán như hỏa lý băng.” 


3653 


(Chính trong vạn tượng hiện toàn thân. Chỉ người tự nhận mới là 
gần. Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm. Ngày nay xem lại băng 
trong lò). Tuyết Phong nhìn Huyễn Sa nói: “Không thể là ý thức làm 
ra.” Sư hỏi Tuyết Phong: “Một đường từ trước chư Thánh truyền trao 
thỉnh thầy chỉ dạy?” Tuyết Phong lặng thinh. Sư lễ bái rồi lui ra. Tuyết 
Phong mỉm cười. Sư vào phương trượng tham vấn Tuyết Phong. Tuyết 
Phong hỏi: “Là cái gì?” Sư thưa: “Ngày nay thời trong phơi bắp là tốt.” 
Huyền Sa nói: “Câu trả lời của ông không rời đại mật.” Từ đó sự giác 
ngộ của sư được xác quyết. 


2.481. Trường Sa Cảnh Sâm Và Sư Phụ Nam Tuyển 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một thời gian lâu 
trước khi Trường Sa đạt ngộ với Nam Tuyền, Sư đã làm bài kệ này: 

"Kñm nhật hoàn hương nhập đại môn 
Nam Tuyển thân đao biến càn không 
Pháp pháp phân minh giai Tổ phụ 
Hồi đầu tàm quí hiếu nhi tôn." 

(Hôm nay về quê vào cổng lớn 
Nam Tuyển thân đạo khắp càn khôn 
Pháp pháp rõ ràng là Tổ phụ 
Quay đầu hổ thẹn hiếu nhỉ tôn). 

Và Nam Tuyền đã đáp lại với bài kệ rằng: 

"Kim nhật đầu cơ sự mạc luận, 
Nam Tuyển bất đạo biến càn không. 
Hoàn hương tận thị nhi tôn sự. 
Tổ phụ tùng lai bất nhập môn." 

(Hôm nay đầu cơ chuyện chẳng bàn 
Nam Tuyển không nói khắp càn khôn 
Về quê là chuyện nhi tôn vậy 
Tổ phụ từ xưa chẳng nhập môn). 


2.482. Trường Sinh Hỗn Độn 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, có một vị 
Tăng tên là Trường Sinh đến hỏi Linh Vân: “Thế nào là thời hồng 
hoang trước khi có sự phân biệt?” Linh Vân đáp: “Cây cột cái nhận 
thức được.” Trường Sinh nói: “Còn sau khi có sự phân biệt thì sao?” 
Linh Vân đáp: “Nó giống như một cụm mây đang làm dấu trên cõi Đại 


3654 


Tịnh Thiên vậy.” Trường Sinh hỏi: “Vậy Đại Tịnh Thiên có chấp nhận 
sự đánh dấu này hay không?” Linh Vân không nói gì. Trường Sinh tiếp 
tục: “Nếu mà như vậy thì chúng sanh sẽ không đi tới được.” Linh Vân 
cũng không nói gì. Trường Sinh lại tiếp tục: “Chỉ có tuyệt đối tịnh và 
tất cả nhiễm ô đều tránh thì sao?” Linh Vân đáp: “Cái đó gần giống 
cõi thanh tịnh của sự giác ngộ vậy.” Trường Sinh lại hỏi: “Thế nào là 
'cõi thanh tịnh của sự giác ngộ'”?” Linh Vân nói: “Nó giống như sự 
chiếu sáng vô tân của một tấm kiếng vậy.” Trường Sinh lại hỏi: “Vậy 
thì có sự siêu việt ngay cả chuyện này hay không?” Linh Vân đáp: “Có 
đó.” Trường Sinh lại hỏi: “Sự siêu việt này là gì?” Linh Vân nói: “Đập 
vỡ kiếng đi rồi ông có thể thấy.” Trường Sinh lại hỏi: “Vào buổi hổng 
hoang trước khi có sự phân biệt, chúng sanh từ đâu mà đến?” Linh Vân 
trả lời: “Cây cột cái nhận thức được đấy!” Thiền sư Linh Vân đã xử 
dụng một phương pháp trực tiếp hơn lời nói. Thật vậy, chân lý Thiền là 
chân lý của sinh hoạt, mà sinh hoạt có nghĩa là sống động, là hoạt 
động, là hành động chứ không phải là suy lường suông. Như vậy, lẽ dĩ 
nhiên Thiền sống trong chiều hướng hành động, hay nói đúng hơn, 
Thiền là vận dụng cái thực, là sống cái thực, thay vì chứng minh hoặc 
biểu thị cái thực bằng ngôn từ, nghĩa là bằng khái niệm. Theo thiển sư 
D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, phương pháp trực tiếp có công 
dụng nắm ngay lấy cuộc sống uyển chuyển trong khi nó đang trôi 
chảy, chứ không phải sau khi nó đã trôi qua. Trong khi dòng đời đang 
trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ đến ký ức, hoặc xây dựng ý tưởng. 
Nghĩa là không có lý luận nào có giá trị trong lúc này. Hành giả tu 
Thiền nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ có thể dùng được, nhưng ngôn ngữ 
từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với nét tâm tưởng suy lượng nên 
mất hết nội lực, không trực tiếp truyền cảm được. Nếu dùng đến ngôn 
ngữ chỉ diễn tả được một ý nghĩa, một luận giải, chỉ biểu lộ một cái 
ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì đến cuộc sống. Đây chính 
là lý do tại sao nhiều khi các thiển sư tránh chuyện nói năng, tránh xác 
định, dầu là đối với những việc quá tỏ rõ, quá hiển nhiên cũng vậy. Hy 
vọng của các ngài là để cho đồ đệ tự tập trung tất cả tâm lực nắm lấy 
những gì người ấy mong ước, thay vì ghì bắt lấy những mối liên lạc xa 
xôi vòng ngoài khiến cho người đệ tử bị phân tâm. 


3655 


2.483. Trưởng Dưỡng Thánh Thai 

Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng trong tu tập Thiền, chỉ có 
lãnh hội chân lý Thiển không thôi thì chưa đủ, mà hành giả còn phải 
"trưởng dưỡng Thánh thai." Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong quyển 
"Thiền Học Nhập Môn," thuật ngữ này bắt nguồn từ Đạo giáo, nhưng 
ngày nay trong Thiển nó chỉ cho "Hạnh giải tương ưng," nghĩa là hiểu 
và làm tương ưng lẫn nhau. Dưới sự hướng dẫn của một vị thiển sư có 
năng lực, một vị hành giả tu Thiển có lẽ cuối cùng đạt được một cách 
trọn vẹn những huyền thâm về Thiển, nhưng ít nhiều chỉ là về mặt tri 
kiến mà thôi. Trong cuộc sống của mình hành giả tu Thiền phải sử 
dụng chỗ hiểu biết để thực tu thực chứng tùy theo tất cả những cảnh 
duyên của cuộc sống để toàn thiện chỗ đạt ngộ này. Để làm được việc 
này, tự mình phải rèn luyện là việc rất cần thiết, vì tất cả những gì học 
được nơi thầy đều như ngón tay chỉ trăng, cuối cùng hành giả vẫn cần 
phải nỗ lực vươn lên. Nhưng công phu tu tập "trưởng dưỡng Thánh 
thai." không bắt buộc hành giả phải ở lại dưới một vị thầy hay trong 
một thiển đường. Ngược lại, mỗi hành giả cần phải tự mình thực hành 
để chứng ngộ lãnh hội khi tiếp xúc thật với thế gian trong bất cứ cảnh 
duyên nào, chứ không có một qui tắc cố định nào cả. Hành giả có thể 
ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm hay ở ngay trong phố thị và thuận theo 
tất cả pháp thế gian. Người ta nói Lục Tổ Huệ Năng đã sống chung với 
nhóm thợ săn trong núi 15 năm. Không ai biết đến ngài cho đến khi 
ngài xuống núi, nghe pháp sư Ấn Tông giảng kinh, Lục Tổ vẫn âm 
thầm, lặng lẽ, không cho ai biết. Quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương 
đến 40 năm, chưa từng đến kinh thành, nhưng phạm hạnh thanh tịnh 
của Quốc sư vang lừng khắp chốn, vì hoàng đế ban chiếu triệu thỉnh 
nên ngài mới rời khỏi thảo am. Qui Sơn thì ẩn cư trong núi 7 năm, 
dùng hạt dẻ sống qua ngày và làm bạn với khỉ vượn. Thế mà dân 
chúng dưới núi đều biết và họ xây dựng những ngôi chùa bên thảo am 
của ngài, và đã trở thành vị thầy của một ngàn năm trăm Tăng chúng. 
Thiển sư Quan Sơn Huệ Huyễn, vị tổ khai sáng chùa Diệu Tâm ở kinh 
đô Kyoto, trước đó cũng cất am tu hành ẩn cư trong tỉnh Mỹ Nùng, 
cùng làm lao động với dân làng. Không ai nhận ra ngài cho đến về sau 
tình cờ ngài bị mọi người phát hiện và triều đình đã triệu thỉnh ngài về 
khai sáng một ngôi chùa ở kinh đô. 


3656 


2.484. Tu Di 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, thiển sư 
Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) thượng đường nói: "Mấy ông 
khá tìm ra con đường vào. Chư Phật nhiều như vi trần nằm dưới gót 
chân mấy ông. Ba tạng thánh giáo nằm trên đầu lưỡi mấy ông. Tuy 
nhiên, khi ngộ là xong hết. Mấy ông chớ nghĩ nhẳm. Trời là trời, đất là 
đất, núi là núi, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục." Giây lâu Sư nói 
tiếp: "Mang ngọn Tu Di vào đây ta xem thử!" Hôm khác, có một vị 
Tăng hỏi Sư: “Khi không một niệm khởi lên có gì sai trái hay không?” 
Thiển sư Vân Môn cũng đáp: “Mang ngọn Tu Di vào đây ta xem thử!” 


2.465. Tu Di Sơn Treo Đại Hùng 
Có một vị Tăng hỏi Thiển sư Đại Ngu Thủ Chỉ: "Xưa kia, tại hội 

chúng trên đỉnh Linh Thứu, vị Tổ thứ nhì đã chứng kiến những gì?" Sư 
nói: "Ông có nhớ không?" Vị Tăng im lặng một lúc lâu. Đại Ngu gõ 
vào sàn thiển và nói: "Sau nhiều năm như thế, chắc ông quên mất rồi!" 
Đoạn Đại Ngu nói: "Dừng lại! Dừng lại! Nếu ông cố bám víu lấy cái 
dụng của ngôn từ, nó giống như việc ông thấy bóng khi mình chóng 
mặt vậy thôi. Nếu ông nói về một thừa của thời xưa, nó giống như 
chuyện ông nói trong lúc ngủ. Mặc dầu là như vậy, một cách chánh 
thức mà nói, không một cây kim nào xỏ được vào nó, nhưng riêng tư 
mà nói một cái xe và con ngựa có thể đi xuyên qua nó. Nhưng nếu ông 
cho phép một con đường ở đó, nó sẽ là một nơi của sắn bìm và cỏ đại 
mà thôi." Đoạn Đại Ngu gõ vào sàn thiển và nói tiếp: ""Tam giới,' 'chư 
Phật,' những ngữ cú này chỉ là những thứ làm đau đầu. Cái mà lão 
Tăng nói với ông là ông có thể tránh nó hay không? Có một người đơn 
độc có thể tìm được một nơi mà nó không tôn tại hay không? Không 
tránh né nó, hải ấn chiếu sáng rực." Đại Ngu đưa cây phất tử lên và 
nói: "Đây là cái ấn. Còn ánh sáng ở đâu? Đây là ánh sáng, còn chiếc 
ấn ở đâu? Cái dụng nó chiếu chiếu như vậy, mà đồ đệ mấy ông chỉ 
đứng quanh và nghĩ về nó thôi! Ông có lãnh hội hay không? Lão Tăng 
nói một giấc mơ, nhưng ông cái ông nói là những gì được thấy trong 
giấc mơ. Nếu ông vẫn chưa lãnh hội, thì hãy lắng nghe bài kệ này: 

"Tu Di sơn treo trong Đại Hùng, 

Đầu gậy nâng cả nhật nguyệt. 

Rừng và tiết xuân trò chuyện, 

Hạ khuyết chẻ đôi thu phong.' 


3657 
Hãy cẩn trọng!" 


2.486. Tu Hạnh Bất Động 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri 
thức! Nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không 
thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. 
Nầy thiện tri thức! Người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói 
việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người, tức là cùng đạo đã trái 
nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.” 


2.467. Tu Tâm 

Thường thì tâm có nghĩa là tim óc. Tuy nhiên, trong Phật giáo, tâm 
không chỉ có nghĩa là bộ óc và trí tuệ; mà nó còn có nghĩa là “Thức” 
hay quan năng của tri giác, giúp ta nhận biết một đối tượng cùng với 
mọi cảm thọ của nó liên hệ đến cái biết này. Như vậy tu tâm chính là 
pháp môn “Tứ Chánh Cần” mà Đức Phật đã dạy: Tu tâm là cố làm sao 
diệt trừ những bất thiện đã sanh; những bất thiện chưa sanh thì giữ cho 
chúng đừng sanh. Đồng thời cố gắng nuôi dưỡng và củng cố những 
thiện tâm nào chưa sanh. Phật dạy những vị mới tiến tu rằng: “Một tu 
sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, đừng hành đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy 
thân hành đạo mà tâm chẳng hành. Nếu tâm đã hành thì cần nói chỉ 
đến thân?” Theo Thiển sư Đạo Nguyên thì tu Phật là học lấy chính 
mình, học lấy chính mình là tự quên chính mình, tự quên chính mình là 
kinh qua vạn pháp, kinh qua vạn pháp là buông bỏ thân tâm mình và 
thân tâm của ngoại trần. Cũng theo Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền 
(1200-1253) trong quyển Tu Tâm: Nếu muốn đạt đến một điều gì đó, 
bạn hãy chuyên chú làm việc vào việc đó. Để tập trung quán tưởng 
cao độ, một căn phòng yên tĩnh là thích hợp. Hãy ăn uống chừng mực. 
Hãy loại bỏ tất cả những đối tượng tinh thần, dành thời giờ nghỉ ngơi, 
xã bỏ hết mọi lo âu, không nghĩ đến điều thiện, điều ác, đừng bận tâm 
đến mọi thị phi, ngưng hết mọi hoạt động tinh thần, trí năng và ý thức, 
ngừng mọi nhận thức của tư tưởng, của trí tưởng tượng và thị giác. 
Đừng đặt mục tiêu trở thành một vị Phật; và như thế nếu chỉ ngồi hay 
nằm dài ra đó thì có đủ chăng? 


3658 


2.486. Tu Tập 

Sự tu tập (sự vun bồi, trau đổi, tu dưỡng). Hành giả nên luôn nhớ 
rằng muôn sự trên đời nầy, khó nhất là lúc ban đầu, nhưng chuyến đi 
ngàn đặm cũng chỉ bắt đầu với một bước đi ngắn đầu tiên. Theo Thiển 
sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển Thiển Tâm, Sơ Tâm, tu tập không 
có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả việc nằm xuống, cũng gọi 
là tọa thiển. Khi những giới hạn đặt ra cho bạn không còn câu thúc bạn 
nữa, ấy là điều mà chúng ta gọi là tu tập, Khi bạn nói: "Bất cứ điều gì 
tôi làm cũng đều có Phật tánh, vậy thì tôi làm gì không phải là điều 
quan trọng, không cần thiết tôi phải tọa thiển," đó đã là một lối hiểu 
theo kiểu nhị nguyên về cuộc sống hằng ngày của bạn. Nếu điều đó 
thật tình không quan trọng, hà tất bạn phải nói ra làm gì. Chừng nào 
mà bạn còn băn khoăn về điều bạn làm là bạn còn lẩn quấn trong nhị 
nguyên. Nếu không còn băn khoăn về điều bạn làm, bạn sẽ không nói 
như vậy nữa. Khi bạn ngồi, bạn cứ ngồi. Khi bạn ăn, bạn cứ ăn. Chỉ có 
thế thôi. Nếu bạn nói: "Điều đó chẳng quan trọng gì," có nghĩa là bạn 
muốn tự bào chữa về chuyện bạn đã làm theo cách của mình, theo tâm 
thức hạn hẹp của mình. Điều đó có nghĩa là bạn khư khư chấp trước 
một vật hay một cung cách đặc biệt. Đó không phải là điều chúng tôi 
muốn nói trong câu: "Chỉ ngồi xuống là đủ" hoặc "Bất cứ điều gì bạn 
làm cũng là tọa thiển." Tất nhiên, tất cả những gì chúng ta làm đều là 
tọa thiển, nhưng nếu thật là như thế, không cần phải nói ra làm gì. 


2.489. Tu Tập Thiên Thai, Chân Ngôn Và Trở Thành Sơ Tổ 
Lâm Tế Tông Nhật Bản 

Minh Am Vinh Tây (1141-1215), tên của một vị sư nổi tiếng người 
Nhật Bản vào giữa thế kỷ thứ XII. Cha ông là một giáo sĩ Thần Đạo, 
nhưng lại tôn sùng đạo Phật mới phát triển đến nỗi khi con mới lên 
tám tuổi, ông đã gửi đến tu học tại chùa Thiên Thai trên núi Tỷ Xan 
gân Kyoto. Ông thọ cụ túc giới lúc mới mười bốn tuổi, chuyên nghiên 
cứu các học thuyết Thiên Thai và Chân Ngôn. Sau khi học xong trên 
núi Tỷ Xan, ông đã dự định du hành sang Trung Hoa để được tu học 
thêm với những vị thầy xuất sắc thời đó. Thiển sư Minh Am Vinh Tây 
là người khai sáng ra Thiển phái Kiến Nhân Tự, một trong những 
nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. 
Hiện nay phái này có khoảng 70 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản. 
Vinh Tây bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên sang Trung Hoa vào năm 


3659 


1168, ba năm trước Kakua, để tu học thêm. Cuộc du hành này chưa 
đầy một năm, và, mặc dầu trong khoảng thời gian đó ông đã gặp gỡ 
một số vị Thiền tăng, ông không nỗ lực tham vấn về giáo pháp của họ. 
Ông trở về Kyoto vào mùa thu năm sau đó, và mang về với mình một 
bộ sưu tập những bản văn Thiên Thai được viết bằng chữ Trung Hoa. 
Trong hai mươi năm tiếp theo đó, ông đã dốc lòng nghiên cứu những 
bản văn này, ông thấy rằng sự hứng thú của mình lại bị kích thích bởi 
những câu chuyện mà ông đọc được về một số thầy Thiển khác nhau. 
Tuy nhiên, ông vẫn duy trì trong truyền thống Thiên Thai một cách 
khẳng quyết, và cuối cùng ông đạt được danh hiệu “Tổ” của trường 
phái này. Vào khoảng năm 1187, Minh Am Vinh Tây (1141-1215) đã 
làm cuộc du hành thứ hai sang Trung Hoa với ý định hành hương đến 
những địa điểm quan trọng của Phật giáo ở Thiên Trúc. Ông đã đi đến 
chỗ ngờ vực rằng giáo pháp được dạy ở Nhật Bản rất có thể bị hư hoại 
vì sự phiên dịch sai lệch và bị nhiễm tạp từ những nguồn không phải 
Phật giáo. Ông hy vọng rằng bằng cách du hành nơi mà đức Phật đản 
sanh thì ông có thể tìm thấy sự diễn đạt tinh khiết hơn về giáo pháp 
nguyên thủy của đức Phật. Tuy nhiên, khi đến đất Trung Hoa thì ông 
không kiếm được những tài liệu du hành cần thiết để tiến hành việc đi 
đến lục địa này. Thất vọng với ý định ban đầu, ông quyết định xem xét 
Thiên tông để coi nó ít có sự diễn đạt giả mạo về giáo pháp hơn những 
gì đang được truyền bá tại Nhật Bản hay không. Sau đó, ông đến tu tập 
với tông Thiên Thai, tông phái mà ông đã thọ giới, nhưng ông cũng tu 
tập thiển với ngài Huệ An ở Trường An của dòng Thiền Lâm Tế, chính 
ngài Huệ An đã chứng nhận sự giác ngộ của ông. Sau đó Minh Am 
Vinh Tây (1141-1215) đến tham vấn và học Thiển với Thiền Sư Hư 
Am Hoài Sưởng, thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm Tế. Cái mà Vinh 
Tây tìm thấy trong Thiền Lâm Tế là thứ gì đó rất khác với Phật giáo 
mà ông đã quen thuộc. Nó không để nghị sự phân tích triết học hay 
thực hành những nghi lễ; mà nó tập trung vào việc kỷ luật, mà người ta 
nói với Vinh Tây là nó có thể đưa ông ta đến chỗ có được sự trải 
nghiệm giác ngộ giống như Tất Đạt Đa đã từng có được 1.600 năm 
trước. Mục đích của Thiền không phải là để học Phật giáo mà là để 
thành Phật. Vinh Tây đã tu tập công án với Thiển sư Hư Am Hoài 
Sưởng trong vòng bốn năm, theo thầy đi từ tự viện này đến tự viện 
khác. Vào nằm 1191, Vinh Tây nhận được sự truyền thừa chính thức 
công nhận rằng ông đã thấy được Phật tính của chính mình và được 


3660 


phép giảng dạy Thiển cho người khác. Trong sự thừa nhận về quyền 
hạn này, Thiển sư Hư Am Hoài Sưởng đã trao cho Vinh Tây giấy tờ 
chính thức nhận rằng Vinh Tây là pháp tử nối pháp truyền thống được 
truy nguyên, không gián đoạn, từ thời đức Phật cho đến ngày nay. 
Thiển sư Hư Am Hoài Sưởng cũng trao cho đệ tử Vinh Tây một tấm y, 
một cái bát và một cây phất tử tiêu biểu cho quyển hạn giảng pháp 
của người sở hữu chúng, và, đặc biệt trong trường hợp của Vinh Tây là 
quyền được mang và truyền bá giáo pháp Thiền cho người Nhật Bản. 
Khi trở về Nhật Bản ông bắt đầu dạy đệ tử về thiển tập. Ông được 
công nhận là người đầu tiên thành công trong việc mang Thiển sang 
truyền bá tại Nhật. Vinh Tây Minh là vị thầy đầu tiên của thiển sư Đạo 
nguyên, người mà về sau nầy đã đưa Tào Động vào Nhật Bản. Do đó, 
thiển sư Vinh Tây cũng được hết sức trọng vọng trong dòng thiển nầy. 


2.490. Tu Tập Thiên Tọa 
Khi làm trụ trì của một ngôi tự viện chính, Nhất Hưu (1394-1481) 
đã lôi kéo được một số lớn đệ tử, và bất kể sự kiện ông nổi tiếng trong 
văn hóa phổ thông và lối sống không chính thống, ông đã chứng tỏ 
mình là một bậc thầy nghiêm khắc và có hiệu quả. Ông xử dụng những 
sưu tập công án truyền thống, nhưng ông cũng nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng trong việc duy trì tu tập trong mọi tình huống. Ông dạy rằng 
sự tỉnh thức hành giả áp dụng trong thiển định hơi thở hay gặm nhắm 
câu hỏi của công án nên được áp dụng trong những khía cạnh khác 
trong đời sống: 
“Đừng nhặt lá trà, mà tu tập thiển tọa. 
Đừng tụng kinh, mà tu tập thiền tọa. 
Đừng lau nhà, mà tu tập thiển tọa. 
Đừng cưỡi ngựa, mà tu tập thiền tọa. 
Đừng làm tương, mà tu tập thiển tọa. 
Đừng gieo hạt trà, mà tu tập thiển tọa.” 


2.491. Tu Tập Tự Thân 

Một hôm, có một vị Tăng trẻ hỏi một vị Thiền sư già: “Ai là người 
cần tu tập tự thân?” Vị Thiễển sư già nói: “Những người như lão Tăng 
đây.” Vị Tăng trẻ hỏi: “Ngay cả một vị đại sư như ngài còn cần phải tu 
tập tự thân nữa hay sao?” Vị Thiển sư già nói: “Tu tập tự thân không 
ngoài việc ăn mặc...” Vị Tăng trẻ hỏi: “Nhưng đó là những việc làm 


3661 


thường nhật. Còn chuyện tu tập tự thân là thế nào?” Vị Thiễn sư già 
nói: “Vậy chứ ông nghĩ hằng ngày lão Tăng làm những gì?” 


2.492. Tú Tài Tạo Luận 

Theo truyền thuyết Phật giáo, một lần nọ, có một học giả viết luận 
bác bỏ sự hiện hữu của ma quỷ. Ngay lúc ông viết xong và vừa đặt bút 
lông xuống thì một con ma hiện ra trước mặt, chào ông, và yêu cầu: 
“Vậy thì, ông học giả, ông sẽ làm gì ta đây?” Ngũ Tổ Pháp Diễn đưa 
ra lời bình: “Nếu lão Tăng mà thấy con ma đó, thì lão Tăng sẽ để hai 
tay lên trước miệng giống như mỏ chim bồ câu trống và kêu 'Cút cu! 
Cút cu!' (nên ghi nhận là vào những ngày trong trời thì chim bồ câu 
trống kêu chim mái, và những ngày mưa thì lại đuổi chúng đi bằng 
tiếng kêu nhanh hơn. Ngũ Tổ Pháp Diễn bắt chước tiến kêu nhanh 'Cút 
cu! Cút cu!' như một hình thức của lời chú để đuổi ma quỷ).” Nam 
Đường nói: “Dầu vị học giả biết là không có ma quỷ, ông ta không biết 
tại sao không có. Dầu Ngũ Tổ Pháp Diễn biết tại sao không có ma 
quỷ, ông ta không thể dẹp bỏ hay xóa đi dấu vết. Lão Tăng sẽ không 
làm bằng cách đó. Khi con ma xuất hiện, chào và hồi lão Tăng sẽ làm 
gì với nó, lão Tăng sẽ nhìn vào nó và hét lên một tiếng 'Dạ Ma'!' Dầu 
cho con ma có lớn, có mạnh như Ma Vương, lão Tăng sẽ bổ đầu nó ra 
làm bẩy miếng giống như cành của một cây A Lê Thụ (theo kinh Pháp 
Hoa, phẩm Đà La Ni: Nếu ai không để ý đến những lời chú này và gây 
trở ngại hay ngăn trở những ai giảng Pháp, thì đầu của họ sẽ bị bổ làm 
bảy như cành của cây A Lệ Thụ, một loại cây có hoa thơm). Vậy thì 
hãy nói cho lão Tăng biết chữ 'Dạ Ma' là cái gì?” 


2.493. Tú Thượng Tọa Và Trường Sa Cảnh Sâm 

Một hôm, Tú Thượng Tọa được Tam Thánh gửi đến gặp thiển sư 
Cảnh Sầm để hỏi câu này: "Khi tiên sư Nam Tuyền chết, ngài đi về 
đâu?" Cảnh Sâm đáp: "Lúc Thạch Đầu còn làm sa di, thân hành hầu 
hạ Lục Tổ." Tú Thượng Tọa lại hỏi: "Tôi không hỏi chuyện Thạch 
Đầu làm sa di mà hỏi Nam Tuyển đi về đâu sau khi chết?" Cảnh Sầm 
đáp: "Để người ta suy nghĩ cái đã." Tú Thượng Tọa nói: "Ngài như một 
gốc thông già đứng trong trời đông giá lạnh, nhưng chẳng có đọt măng 
nào từ tảng đá chui lên cả." Cảnh Sâm im lặng. Tú Thượng Tọa nói: 
"Xin cảm ơn lời đáp của Hòa Thượng." Cảnh Sầm vẫn im lặng. Tú 
Thượng Tọa về thuật lại cho Tam Thánh nghe, Tam Thánh bảo: "Nếu 


3662 


thiệt vậy thì Cảnh Sầm nhất định qua mặt Lâm Tế hơn bảy bước. Mà 
này, đợi ta thân hành nghiệm xem." Hôm sau, Tam Thánh đến gặp 
Cảnh Sầm và nói: "Có nghe kể hôm qua Hòa Thượng có một lời đáp 
về Nam Tuyển sau khi chết. Đáng cho là vô tiền khoáng hậu, kim cổ ít 
nghe." Cảnh Sầm cũng im lặng nữa. Nếu phán đoán theo luận lý 
thường tình thì sự im lặng của Cảnh Sầm có nghĩa là câu trả lời của 
Cảnh Sầm là không trả lời gì cả. Vì vậy, lý luận là một việc còn Thiền 
lại là việc khác. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi chúng ta 
không phân biệt được chuyện này và mong muốn Thiển đem đến cho 
chúng ta cái ánh sáng chiếu diệu hợp với lý luận là chúng ta hoàn toàn 
chẳng hiểu Thiền. 


2.494. Tuệ Giác Xua Tan Ảo Giác 

Thiển sư Mohnyin Sayadaw là một trong những Thiên sư nổi tiếng 
của Miến Điện trong thời cận đại. Theo Sư, hành giả phải quen thuộc 
với những khái niệm căn bản nhất của Vi Diệu Pháp trước khi bắt tay 
vào tu tập. Sự hiểu biết ban đầu này sẽ giúp cho họ quan tâm trực tiếp 
về những bản chất thật của những hiện tượng bằng một cách chính xác 
và rõ ràng. Những khái niệm cơ bản nhất mà hành giả cần phải hiểu 
biết trước khi thiền tập là những mô tả về những sự thật cơ bản đã tạo 
cho chúng ta một thế giới có vẻ vững chắc và liên tục. Những yếu tố 
mà chúng ta cảm nhận, sự biết, sự cảm nhận và những đối tượng của 
chúng và sắc uẩn, xuất hiện trước chúng ta như là một thế giới vững 
chắc do bởi sự thay đổi nhanh chóng của chúng. Bằng cách theo dõi sự 
sanh diệt của những nhóm này, những yếu tố và sự nhận biết về thân 
tâm để hành giả phát huy sự hiểu biết sâu sắc chính xác. Khi sự hiểu 
biết này sâu sắc, người ấy sẽ biết tất cả sự kiện cảm nhận được là phù 
du và mộng ảo, không có chỗ nào để bám víu hoặc mưu câu hạnh 
phúc. Không còn bị điên cuồng bởi bản chất của chúng, không còn 
bám víu, người ấy cảm nhận sự giải thoát thật sự. Chính vì vậy mà 
hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng tất cả mọi hiện tượng thân đều bị 
hoại diệt, vô ngã và vô thường. Cũng như vậy, tất cả những hiện tượng 
tâm đều vô ngã và vô thường. Chân lý tối thượng hiện hữu trong tất cả 
hiện tượng thân tâm và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những hiện 
tượng thân tâm khi chúng ta theo dõi những chức năng và đặc tánh của 
chúng. Tuy nhiên, những sự thật này khó thấy được bởi vì những khái 
niệm của chính chúng ta, bởi những ảo giác, chúng ta có một cái nhìn 


3663 


thiên kiến về sự vững chắc và thường hằng trong thế giới vật lý và tâm 
linh. Và sự hiểu biết chân chánh này chỉ có thể cảm nhận bằng kinh 
nghiệm trực tiếp trong thiển định. Vị hành giả quán tưởng sự sanh diệt 
của những hiện tượng nơi mọi oai nghi trong bốn oai nghi (đi, đứng, 
nằm và ngồi) cuối cùng sẽ nhận thấy rằng những hiện tượng thân tâm 
sanh diệt liên tục và hình thức của sự sống phát sinh để thay thế những 
phần cũ, giống như hạt mè được tách ra với những tiếng nổ lách tách 
khi người ta rang chúng trên chảo. Trong lúc tu tập thiển quán, hành 
giả có thể cảm nhận được sự sanh diệt của vạn pháp, ở đó những phiền 
não của tuệ giác cũng phát sinh đến hành giả. Đặc biệt điều này cũng 
phát sinh với hành giả đã và đang thực hành thiển quán kết hợp với 
thiển định. Một số phiền não vi tế thì bị dính mắc với hỷ lạc, tĩnh lặng, 
hạnh phúc, năng lượng, sự nhận biết, buông xả và sự dể chịu khởi lên 
trong hành giả. Những chấp thủ và phiển não vi tế này được hành giả 
chế ngự khi nhận thấy rằng chẳng một thứ nào là con đường chân 
chính để đoạn trừ đau khổ, và do đó hành giả phải từ bỏ sự chấp thủ 
của mình và chỉ tiếp tục suy niệm rõ ràng về tiến trình sanh diệt của 
vạn pháp. Như vậy trong khi tu tập thiển quán theo những hướng dẫn 
này, hành giả sẽ nhận thấy rằng do bởi sự theo dõi liên tục sẽ thấy 
được những tướng của sự thay đổi, thay thế, loạn động, và những tính 
cách thay đổi của thân tâm, hành giả đang tu tập tâm bằng phương 
cách này thì tuệ giác mà hành giả kinh nghiệm được sẽ giúp hành giả 
thoát khỏi những niềm tin trường cửu và đoạn diệt. Tuệ giác của người 
ấy sẽ giúp xua tan những ảo giác sau đây: I) ý niệm về sự thường 
hằng, 2) ý niệm về hạnh phúc thế gian, 3) ý niệm về bản ngã, 4) ý 
niệm về tham ái, 5) tham, 6) hữu, 7) thủ, 8) ý niệm về sự vững chắc, 9) 
tà kiến về những hành tạo của nghiệp, 10) ý niệm về sự bền vững, 11) 
những điều kiện về hữu hay tạo nghiệp, 12) khoái lạc, 13) chấp thủ, 
14) thường kiến, 15) đoạn kiến, 16) cố chấp, 17) vô thường, 18) kiến 
thủ. Đây là kết quả của việc tu tập thiển Minh Sát đúng đắn. Chân lý 
này sẽ giúp hành giả vượt ra khỏi vòng sanh tử. 


2.495. Túng Nhiên Ngộ Khứ, Cánh Tham Tam Thập Niên Thủy 
Đắc 

Dầu Triệu Châu có ngộ đi nữa, cũng phải bỏ ra ba mươi năm mà 

tham mới bắt đầu gọi là được. Nếu coi con đường Thiển là chuyển từ 

mù quáng sang đại giác thì sự phân biệt giữa ngộ và không ngộ là hết 


3664 


sức có ý nghĩa. Tuy nhiên, theo quan điểm đại giác, không có sự khác 
nhau giữa ý thức bình thường và ý thức giác ngộ, giữa ta bà và niết 
bàn, tỉnh thần đại giác hay không đại giác là đồng nhất về thực chất. 
Bản thể của tự tánh bình thường cùng khắp thời gian không gian, nơi 
phàm chẳng bớt, nơi Thánh chẳng thêm. Tâm nây bình đẳng, chẳng 
sanh chẳng diệt, chúng sanh y theo tâm nầy ứng dụng trong cuộc sống 
hằng ngày, nên gọi bình thường tâm là đạo vậy. Đây là câu châm ngôn 
Thiên nổi tiếng của đại thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện lấy từ một 
cuộc vấn đáp giữa ông và đệ tử của mình là Triệu Châu Tòng Thẩm 
và được kể lại trong thí dụ thứ 19 của Vô Môn Quan: "Triệu Châu 
Tòng Thẩm (778-§97) hỏi Nam Tuyển: 'Đường nào vậy?' Nam Tuyển 
đáp: 'Bình thường tâm thị đạo.' Triệu Châu nói: 'Con có phải quay sang 
nó hay không?' Nam Tuyền nói: 'Nếu con thử quay sang nó, nó sẽ lẩn 
khỏi con.' Triệu Châu nói: 'Nhưng nếu còn không cố tìm nó thì có bao 
giờ con hiểu được đạo không?' Nam Tuyển đáp: 'Con đường không 
thuộc vào các phạm trù biết hay không biết. Biết là mù, không biết là 
không phân biệt. Khi con thật sự đạt được con đường thật ở ngoài mọi 
nghi ngờ, con sẽ thấy rằng nó cũng rộng lớn và vô hạn như cái hư 
không lớn vậy. Như vậy thì làm sao nó có thể là thật hay giả?' Nghe 
xong, Triệu Châu bỗng thể nghiệm đại giác." Đây là một trong những 
công án thuộc loại giải minh chân lý Thiển bằng những phán ngôn 
giản đị và trực chỉ, nghĩa là loại "minh nhiên xác nhận." Theo Vô Môn 
Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển phải thấy rõ rằng khi 
Nam Tuyển bị Triệu Châu phát hỏi, thật là ngói bể băng tan, phân 
biện không được. Triệu Châu dù cho có ngộ rồi, cũng phải tham thêm 
ba mươi năm nữa mới được. 


2.496. Tùng Nguyên: Thượng Đường 

Một hôm, Thiển sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc thăng tòa và nói: 
Trong khi đi hành cước, Triệu Châu đến chỗ của Lâm Tế. Triệu Châu 
gặp gỡ Lâm Tế lúc ông này đang rửa chân. Triệu Châu bèn hỏi: “Thế 
nào là Tây lai ý của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma?” Lâm Tế đáp: “Lúc này 
lão Tăng đang rửa chân.” Triệu Châu đến gần hơn và tỏ ra là đang 
lắng nghe (hay muốn nghe thêm). Lâm Tế nói: “Lão Tăng có cần phải 
ném ra muỗng nước dơ thứ nhì hay không?” Triệu Châu đưa ra lời 
nhận xét: “Nếu ông hiểu, thì ông hiểu. Cần chi phải mổ vào nó như 
vậy?” Lâm Tế phi tay áo và bỏ đi. Triệu Châu nói: “Ba mươi năm ta 


3665 


đi hành cước, nhưng hôm nay ta lại đưa ra lời khuyên một cách bất 
cẩn.” Thiển sư Tùng Nguyên lại đưa ra lời bình: “Nửa mưa nửa nắng 
(lần ranh giữa hai trạng thái); đào nở màu hồng, mơ nở màu trắng 
(Triệu Châu và Lâm Tế mỗi người đều có cách riêng của mình). Nếu 
ông hiểu, hãy tự đi đường của ông, chứ đừng mổ vào nó. Triệu Châu 
đưa ra lời khuyên ở chỗ nào. Hãy thử cho ra một câu trả lời.” 


2.497. Tùng Vân Và Sự Chết 
Thiển sư Shoun rất thích âm nhạc và là người chơi đàn tỳ bà rất 
giỏi. Mẹ ngài cũng biết chơi loại đàn này. Vào những đêm trăng tròn, 
hai mẹ con thường cùng nhau đánh đàn. Một đêm, có một cô gái trẻ 
tình cờ đi ngang quan nhà của họ, cảm thấy rung động sâu xa khi nghe 
được tiếng đàn nên cô ta liền thỉnh ngài đến nhà cô ta vào buổi tối 
hôm sau. Ngài cũng nhận lời mới. Vài ngày sau, Thiển Sư Shoun tình 
cờ gặp cô gái trẻ ngoài phố và ngài đã cám ơn cô gái vì sự tiếp đãi chu 
đáo.Mọi người nghe thấy đều cười nhạo, hóa ra thiển sư đã đến viếng 
riêng tại nhà của một cô gái. Tuy nhiên, ngài không hề để ý đến 
những øì người khác nói về ngài. Một hôm, Thiển Sư Shoun phải đi 
giảng pháp ở một ngôi chùa xa. Vào tháng sau đó ngài trở về nhà thì 
mới hay mẹ ngài đã qua đời. Vì bạn bè không biết ngài ở đâu mà tìm 
nên họ đã tiến hành tang lễ. Thiển sư Shoun tiến về phía trước, cầm 
gậy gõ vào cỗ quan và nói: “Mẹ ơi! Con trai mẹ đã về!” Rồi ngài tự 
trả lời thay cho mẹ: “Mẹ rất mừng thấy con đã về.” Đoạn ngài đáp lại: 
“Dạ, con cũng rất mừng.” Sau đó ngài tuyên bố với mọi người: “Tang 
lễ đã hoàn tất! Các vị có thể chôn cất được rồi!” Lúc về già, biết mình 
sắp thị tịch. Một buổi sáng, ngài triệu tập tất cả đệ tử đến và cho biết 
là đến trưa thì ngài sẽ thị tịch. Ngài đi thắp hương trước di ảnh của mẹ 
và thây mình rồi viết một bài kệ như sau: 
“Sáu mươi năm ta sống giữa đời, 

Cố sống làm một người thật tốt. 

Mây tan mưa tạnh trời quang, 

Giữa trời lồng lộng một vầng trăng thanh.” 

Lúc đó đồ chúng quanh ngài tụng một thời kinh và ngài đã yên 

bình thị tịch trong sự cầu nguyện của họ. 


3666 


2.498. Tùng Ÿ! Lầm! 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Tây Viện và 
Thiên Bình Tùng h4 trong khi Thiên Bình đang trên đường hành cước. 
Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI và Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển XXVI,, Hòa Thượng Thiên Bình khi đi hành cước, đến 
tham vấn Tây Viện, Sư thường tự nói: "Chớ nói hội Phật pháp, tìm 
người nói thoại cũng không có." Một hôm, Tây Viện từ xa thấy gọi: 
“Fùng Ỷ!" Thiên Bình ngưỡng đầu. Tây Viện nói: "Lâm!" Thiên Bình 
đi hai ba bước, Tây Viện lại bảo: "Lầm!" Thiên Bình lại gần, Tây Viện 
lại bảo: "Vừa rồi hai cái lầm, là Tây Viện lầm hay Thượng tọa lầm?" 
Thiên Bình thưa: “Tùng Ỷ lâm!" Tây Viện nói: "Hãy ở lại đây qua hạ, 
sẽ cùng Thượng Tọa thương lượng hai cái lầm nầy." Khi ấy Thiên Bình 
liền đi. Sau Thiên Bình trụ viện bảo chúng: "Lúc đầu khi ta đi hành 
cước bị gió nghiệp thổi đến chỗ Trưởng Lão Tư Minh, liên tiếp hai cái 
lầm, lại cầm ta ở lại qua hạ sẽ cùng ta thương lượng, ta chẳng nói khi 
ấy là lầm, cất bước đi phương Nam, ta sớm biết nói lầm rồi." 


2.499. Tủng Nhân Thính Cầm Hưởng, Manh Giả Vọng Thiêm 
Thử! 

Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Mani cùng chư 
sắc, chẳng hợp chẳng phân ly (Ma-ni dữ chúng sắc, bất hợp bất phân 
Iy).” Sư đáp: “Hoa xuân cùng bươm bướm, lúc luyến lúc ruồng nhau 
(Xuân hoa dữ hồ điệp, kỷ luyến kỷ tương vi).” Vị Tăng hỏi: “Theo 
người xen lẫn là sao (Tùy tha hỗn tạp)?” Sư đáp: “Chẳng phải mắt Hồ 
Tăng, uống công dâng ngọc Biện (Bất thị Hồ tăng nhãn, Đô lao sính 
Biện Châu. Biện Hòa là người nước Sở, hai lần dâng Ngọc Phác lên 
hai vị vua nước Sở, mỗi lần ông ta đều bị chặt một chân).” Vị Tăng lại 
hỏi: “Thế nào là chạm mắt là Bồ Đề?” Sư đáp: “Cây cong chim mãi 
sợ, rau nguội người thổi hoài (Kỷ kinh khúc mục điểu, tần suy lãnh tê 
nhân).” VỊ Tăng thưa: “Học nhân không hiểu, xin thầy cho thí dụ 
khác.” Sư đáp: “Kẻ điếc nghe tiếng đàn, người mù ngắm bóng trăng 
(Tủng nhân thính cầm hưởng, manh giả vọng thiểm thừ).” 


3667 


2.500. Tụng Cổ 
Hư Đường (1185-1269) là tên của một vị thiển sư phái Dương Kỳ 
của dòng Lâm Tế nổi tiếng đời Tống. Ông là thây của Thiệu Minh, 
người đã đưa Pháp của thầy vào Nhật Bản. Hư Đường đã làm một bài 
kệ về “Thanh Nữ Ly Hồn” như sau: 
“Trước cửa lễu, những cành đào và bó chổi lau; 

Phía sau là đám ma giấy tiền. 

Mình là đệ tử của lão Hồ 

Tại sao mình lại đi vào cõi chết?” 


2.501. Tụng Kinh Câu Siêu Và Hồi Hướng Công Đúc 

Một người nông dân thỉnh một vị Tăng tông Thiên Thai đến tụng 
kinh cầu nguyện cho vợ anh ta vừa mới chết. Sau khi thời kinh hoàn 
mãn, người nông dân hỏi vị Tăng: “Thầy có nghĩ là vợ tôi sẽ được 
hưởng phước nhờ việc tụng kinh này hay không?” Vị Tăng đáp: 
“Không chỉ riêng vợ ông, mà tất cả chúng sanh hữu tình đều sẽ được 
lợi lạc nhờ vào việc tụng kinh này.” Người nông dân liền nói: “Nếu 
thầy bảo rằng tất cả chúng sanh hữu tình đều được lợi lạc, thì có lẽ vợ 
tôi yếu đuối không tranh lại nổi với những người khác, và họ sẽ lợi 
dụng bà ta mà tranh lấy hết lợi lạc mà đánh lẽ phải thuộc về bà ấy. 
Xin thầy làm ơn chỉ tụng riêng cho bà ấy mà thôi.” Vị Tăng giải thích 
rằng tâm nguyện của một người Phật tử là phải cầu phúc và hồi hướng 
công đức đến cho tất cả chúng sanh. Người nông dân kết luận: “Thây 
dạy như vậy là tốt quá, nhưng xin thầy cho một ngoại lệ. Có người 
hàng xóm luôn đối với tôi rất thô lỗ và bần tiện. Xin chỉ loại hắn ra 
khỏi số tất cả những chúng sanh đó.” Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ 
rằng trong Thiển, ngoài việc tu tập Thiển định, kinh cũng được tụng 
hằng ngày vào sáng sớm và xế trưa. Nói chung, trong Phật giáo, tụng 
kinh có hai tác dụng: thứ nhất là để tiếp xúc với tư tưởng của vị sáng 
lập ra Phật giáo, và thứ nhì là để tạo phước cho tâm linh. Tác dụng thứ 
nhất có thể được gọi là học kinh điển, trong khi tác dụng thứ nhì mới 
đúng là tụng kinh hay đọc kinh, vì người tụng đọc chỉ tụng đọc chứ 
không nhất thiết phải hiểu biết nội dung của kinh. Ngay việc tụng đọc 
này cũng được xem là phước đức, và điều này đã được nói đến trong 
kinh. Không những tụng và đọc, việc chép kinh cũng tạo phước. Do đó 
tụng kinh trong các tự viện Phật giáo cũng có thể được xem như một 
thứ cầu nguyện. Đọc tụng, ngay cả khi không hoàn toàn hiểu nghĩa, 


3668 


giúp người ta tách tâm thức mình ra khỏi những ưu tư thế tục và các lợi 
ích vị kỷ. Dầu là tiêu cực, phước đức đạt được do việc tụng kinh cũng 
có thể hướng dẫn tâm thức hành giả tới việc đạt được trí tuệ Phật. 
Ngoài ra, tụng kinh cũng là một cách bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc 
thây, tổ, và các chúng sanh nói chung. Tri ân trong Phật giáo có nghĩa 
là Phật trí hay toàn trí đã đạt được rất nhiều trên con đường thành tựu 
nó trong thế gian. Trong cảm giác này, không có cái riêng tư, nghĩa là 
không có vị kỷ. Do đó các Thiển Tăng trong việc tu tập thường nhật 
bao gồm cả việc đọc kinh, tụng niệm, dâng hương, lễ lạy, vân vân để 
bày tỏ lòng cảm kích đối với những gì mà chư Phật, chư Tổ và các bậc 
Thầy và những nhân vật khác đã làm cho chính nghĩa Phật giáo. 
Những bộ kinh được sử dụng thường nhất trong Thiển viện là: 1) Tâm 
Kinh, 2) Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa, 3) Kinh Kim Cang. 
Trong ba bộ kinh này, Tâm Kinh giản dị nhất cho nên được tụng trong 
tất cả mọi dịp. Ngày xưa, một phần giáo dục phóng khoáng cho các 
Thiển Tăng, họ được dạy phải xem thường cái học trong sách vở, và do 
vậy họ trở nên cực đoan và có thành kiến với các kiến thức xưa để lại 
bởi các bậc tôn túc. Khi họ phải đọc qua bộ "Thiển Lâm Cú Tập" hay 
một số sách vở khác, họ ra khỏi thiển đường và lật vội những trang 
sách dưới ánh đèn mờ tối gần nhà xí. Trong bất cứ tình huống nào 
ngay cả ngày nay các thiển Tăng vẫn còn phơi bày xu hướng chống đối 
sách vở cũng như nền văn hóa dựa trên sự nghiên cứu sách vở một 
cách vô lý. Đây chắc chắn là do ảnh hưởng của sự đào tạo ở thiển 
đường. Đôi khi Thiền đi quá xa trong việc làm nắn lòng người học học 
hỏi những kinh văn Phật giáo hay xem thường những thành tựu học 
thuật, nhưng việc làm nản lòng người học và sự xem thường kinh văn 
này là chủ trương truyền thống của các thiền sư. Không còn nghi ngờ 
rằng chủ trương này, bất chấp hậu quả không tốt thế nào, đã đem lại 
một bầu không khí mới mẽ đối với đời sống Phật giáo đã bị bình 
thường hóa từ lâu. Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong quyển "Sự Huấn 
Luyện của một Thiển Tăng Phật Giáo," các thiển sinh không được 
mang kinh điển hay bất cứ sách vở nào vào trong thiển đường ngoại trừ 
trường hợp tuyệt đối cần thiết, chẳng hạn như khi các thiển Tăng phải 
tìm một đoạn văn biểu lộ về sự lãnh hội của họ về một công án. Điều 
này là do vị thiển sư đòi hỏi khi họ đã giải đáp một cách thành công 
một công án. Một quyển sách được gọi là "Thiển Lâm Cú Tập" ghi lại 
những đoạn liên hệ đến thiển. Đó là một trong những cẩm nang mà 


3669 


người học thiên, thiển sư và cư sĩ tại Nhật Bản luôn luôn đem theo bên 
mình. Lối tu tập này là thường xuyên dò tìm những trích đoạn từ văn 
điển xưa giúp các thiển sinh rất nhiều trong việc trở nên quen thuộc 
với giai đoạn văn chương và văn hóa của đời sống thiển. Nói tóm lại, 
hành giả tu Thiển nên luôn nhớ đến bốn phép nương vào để hiểu thấu 
Phật Pháp mà chính đức Phật đã dạy. Thứ nhất là Y pháp bất y nhân. 
Nương vào pháp chứ không nương vào người. Thứ nhì là Y liễu nghĩa 
kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Nương vào kinh rõ nghĩa (viên giáo) 
chứ không nương vào kinh không rõ nghĩa (phần giáo). Thứ ba là Y 
nghĩa bất y ngữ. Nương vào nghĩa chứ không nương vào văn tự. Thứ tư 
là Y trí bất y thức. Nương vào trí tuệ trực giác chứ không nương vào tri 
thức phàm phu. Nếu có thể làm theo những điều này, chúng ta sẽ cẩm 
thấy kinh điển là những ngọn đèn soi lối cho chúng ta trong đêm tối, 
mà không phải bám víu vào chúng nữa. Hành giả tu Thiển nên luôn 
nhớ lời Phật dạy về “Tụng Kinh” trong Kinh Pháp Cú: Dù tụng nhiều 
kinh mà buông lung không chịu thực hành theo, thì chẳng hưởng được 
phần ích lợi của Sa-môn, khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho 
người khác (để lấy công, chứ sữa thịt của bò thì không hưởng được). 
Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, diệt 
trừ tham sân si, tâm hiển lành thanh tịnh, giải thoát và xả bỏ thế tục, 
thì dù ở cõi nầy hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần ích lợi của Sa- 
môn. Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng một câu có nghĩa lý, 
nghe xong tâm liền thanh tịnh. Tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa, chẳng 
bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh tịnh. Tụng đến 
trăm câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một pháp cú, nghe xong tâm liễn 
thanh tịnh. 


2.502. Tụng Niệm Không Ngừng Nghỉ Mà Ngữ Nghĩa Âm 
Thanh Không Quan Hệ 

Một vị Tăng hỏi Thiển sư Diên Thọ (904-975): "Trong giáo pháp 
có dạy: "Tất cả chư Phật cùng Phật pháp đều từ trong kinh này mà ra." 
Thế nào là 'kinh này?" Vĩnh Minh đáp: "Tụng niệm lâu dài không 
ngừng nghỉ, cùng ngữ nghĩa và âm thanh chẳng quan hệ." Vị Tăng lại 
hỏi: "Lầm sao tiếp thụ và phụng hành?" Vĩnh Minh đáp: "Nếu muốn 
tiếp thụ và phụng hành thì nên trợn mắt ra mà nghe." 


3670 


2.503. Tuy Biết Thanh Tịnh, Nhưng Phải Luôn Không Được 
Quên! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, khi Thiển Sư Ba 
Lăng Hạo Giám Nhạc Châu rời núi, Sư đem cây phất trần cho một vị 
Tăng. Vị Tăng nói: "Bổn lai thanh tịnh, dùng cây phất trần này để làm 
gì?" Ba Lăng nói: "Tuy biết là thanh tịnh, nhưng phải luôn luôn không 
được quên!" 


2.504. Tuy Chiếc Mũ Nhỏ, Nhưng Đại Thiên Thế Giới Đều Ở 
Trong Ây! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Thiền Sư Hoàng Bá 
Hy Vận (?-850), một hôm, Nam Tuyền bảo sư: “Lão Tăng ngẫu hứng 
làm bài ca “Chăn Trâu,” mời Trưởng Lão hòa. Sư thưa: “Tôi tự có thầy 
rồi.” Hy Vận từ giả Nam Tuyển đi nơi khác, Nam Tuyển tiễn đến 
cổng, cầm chiếc mũ của sư đưa lên hỏi: “Trưởng Lão thân to lớn mà 
chiếc mũ nhỏ vậy?” Sư thưa: “Tuy nhiên như thế, đại thiên thế giới 
đều ở trong ấy.” Nam Tuyển bảo: “Còn Vương Lão Sư thế nào?” Sư 
đội mũ lên và ra đi. 


2.505. Tùy Phần 

Ngưỡng Sơn: Tùy hỏi mà đáp, công án nói về cơ duyên vấn đáp 
giữa Thiển sư Qui Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và một vị Tăng. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển 
sư ngưỡng Sơn: "Biết chữ không?" Ngưỡng Sơn đáp: "Tùy phần (tùy 
hỏi mà đáp)." Vị Tăng đi nhiễu một vòng theo chiều tay phải; Ngưỡng 
Sơn vẽ một chữ thập trên mặt đất. VỊ Tăng lại đi một vòng theo hướng 
bên trái; Ngưỡng Sơn bôi chữ thập và sữa thành chữ vạn. VỊ Tăng lại 
vẽ một vòng tròn, dùng hai tay nâng lên, như thể Tu La che mặt trời và 
mặt trăng. Ngưỡng Sơn lại vẽ một vòng tròn bao quanh chữ vạn. VỊ 
Tăng lại làm theo tư thế của Phật Lâu Chí (vị Phật thứ 1.000 trong thời 
Hiền Kiếp). Ngưỡng Sơn liền ấn khả và căn dặn hãy cố hộ trì Phật 
pháp. 


2.506. Tùy Thời Qua Là Tốt! 
Sau sư đời về ở Viện Thanh Lương, thượng đường dạy chúng: 
“Người xuất gia chỉ tùy thời tiết, liền được lạnh thì lạnh, nóng thì nóng, 


3671 


muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhơn duyên, xưa nay 
phương tiện chẳng ít. Đâu chẳng thấy Hòa Thượng Thạch Đầu nhơn 
xem Triệu Luận, trong ấy nói: “Hội muôn vật về nơi mình, kia chỉ là 
người Thánh vậy.` Ngài liền nói: “Thánh nhơn không mình, cái gì 
chẳng mình? Liền làm mấy lời gọi là Đồng tham khế, trong ấy câu 
mở đầu nói: “Tâm đại tiên trúc độ” không qua lời nầy, vậy khoảng 
giữa chỉ tùy thời nói thoại.” Thượng Tọa! Nay muốn biết vạn vật là 
mình chăng? Bởi vì đại địa không có một vật có thể thấy. Ngài lại đặn 
dò rằng: “Ngày tháng chớ qua suông.” Vừa rồi, nói với các Thượng 
Tọa chỉ tùy thời và tiết liền được. Nếu là đổi thời mất hậu tức là qua 
suông ngày tháng, ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc. Thượng Tọa! Ở 
trong cái phi sắc khởi hiểu sắc tức là đổi thời mất hậu? Hãy nói sắc 
khởi hiểu phi sắc lại đúng chẳng đúng? Thượng Tọa! Nếu biết thế ấy 
tức là không giao thiệp, chính là si cuồng chạy theo hai đầu có dùng 
được chỗ gì? Thượng Tọa! Chỉ giữ phần tùy thời qua là tốt. Trân trọng! 


2.507. Tuyển Phật Trường 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, Bàng cư sĩ (740- 
803), vị cư sĩ vĩ đại của Thiền tông, một hôm, ông viết bài kệ “Trường 
Thị Phật,” một trong những bài kệ nổi bật của ông: 
“Thập phương đồng tụ hội 
Cá cá học vô vi 
Thử thị tuyển Phật trường 
Tâm không cập đệ qui.” 
(Mười phương đồng tụ hội 
Mỗi người học vô vi 
Đây là trường thi Phật 
Tâm không thi đậu về). 


2.508. Tuyết Phong Đào Mễ Thoại 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Khâm Sơn và 
Tuyết Phong Nghĩa Tổồn (822-908) tại Động Sơn. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển XVI, tại Động Sơn, Tuyết Phong làm trưởng 
ban trai phạn (Phạn Đầu) đang đãi gạo. Khâm Sơn hỏi: “Đãi cát bỏ 
gạo hay đãi gạo bỏ cát?” Sư đáp: “Gạo cát đồng thời bỏ.” Khâm Sơn 
hỏi: “Như vậy đại chúng lấy gì ăn?” Tuyết Phong bèn lật úp thau đãi 
gạo. Khâm Sơn nói: “Cứ theo nhơn duyên nầy, huynh hợp ở Đức Sơn.” 


3672 


2.509. Tuyết Phong và Nham Đầu 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, khi Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn (822-908) cùng Nham Đầu đi đến Ngao Sơn ở Lễ Châu gặp 
tuyết xuống quá nhiều nên dừng lại. Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư 
một bể ngồi thiển. Một hôm, sư gọi Nham Đầu: “Sư huynh! Sư huynh! 
Hãy dậy.” Nham Đầu hỏi: “Làm cái gì?” Sư nói: “Đời nay chẳng giải 
quyết xong, lão Văn Thúy đi hành khất đến nơi chốn, bị y chê cười, từ 
ngày đến đây sao chỉ lo ngủ?” Nham Đầu nạt: “Ngủ đi! Mỗi ngày ngồi 
trên giường giống như thổ địa, ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn.” 
Sư chỉ trong ngực nói: “Tôi trong ấy còn chưa ổn, không dám tự dối.” 
Nham Đầu nói: “Tôi bảo ông sau nầy lên chót núi cất thảo am xiển 
dương đại giáo, sẽ nói câu ấy.” Sư thưa: “Tôi thật còn chưa ổn.” Nham 
Đầu bảo: “Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông 
qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông 
đuổi dẹp.” Sư thưa: “Khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy thượng đường 
nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào.” Nham Đầu nói: “Từ đây đến 
ba mươi năm rất ky không nên nói đến.” Sư thưa: “Tôi thấy bài kệ của 
Động Sơn qua sông: 
“Thiết ky tùng tha mích, 

Điều điều giữ ngã sơ, 

Cừ kim chánh thị ngã, 

Ngã kim bất thị cừ.”” 

Nham Đầu nói: “Nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tột.” 


2.510. Tuyết Phong Túc Lạp 

Theo thí dụ thứ 5 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn (822-908) thượng đường dạy chúng, nói: "Cả quả đất 
nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, ném đến trước mặt, chẳng hiểu, 
thùng sơn, đánh trống phổ thỉnh xem." Thật tình mà nói, cổ nhân tiếp 
vật lợi sanh có chỗ kỳ đặc. Tuyết Phong chẳng quản gian lao, ba phen 
lên Đầu Tử, chín lần đến Động Sơn, mang thùng thông muỗng gỗ, đến 
nơi làm trưởng trai phạn, cũng chỉ vì thấu thoát việc nầy. Hành giả Tu 
thiển nên luôn nhớ rằng người xưa câu tuy như thế, ý chẳng như thế, 
trọn không tạo đạo lý để trói buộc người. Chính vì vậy mà Thiển sư 
Tuyết Đậu đã nhắc nhở: "Trong vắt Tào Khê gương chẳng nhơ." Có 


3673 


người nói không dính dáng đến câu thoại trên, nhưng sự thật vẫn là sự 
thật: tâm lặng liển là gương sáng. 


2.511. Tuyết Phong: Vô Diện Nhân 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Tuyết Phong và 
Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, 
khi Thiển Sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822-908) đến tạm biệt Động 
Sơn, Động Sơn hỏi: “Ngươi đi đâu?” Tuyết Phong thưa: “Đi về trong 
đánh núi.” Động Sơn hỏi: “Đương thời từ đường nào ra?” Sư thưa: “Từ 
đường vượn bay đảnh núi ra.” Động Sơn hỏi: “Nay quay lại đường nào 
đi?” Sư thưa: “Từ đường vượn bay đảnh núi đi.” Động Sơn bảo: “Có 
người chẳng từ đường vượn bay đảẳnh núi đi, ngươi biết chăng?” Sư 
thưa: “Chẳng biết.” Động Sơn hỏi: “Tại sao chẳng biết?” Sư thưa: “Y 
không mặt mày.” Động Sơn bảo: “Ngươi đã chẳng biết, sao biết không 
mặt mày?” Sư không đáp được. 


2.512. Tuyết Rơi Nặng Không Thể Đè Bẹp Cây Tùng, Gió Thổi 
Há Lại Dời Trăng! 

Sĩ Khuê Trúc Am (1083-1146), tên của một vị Thiền sư Trung Hoa, 
thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống (960-1279). Sư 
là một trong những đệ tử và người nối pháp nổi trội nhất của Thiển sư 
Phật Nhãn Thanh Viễn (Long Môn Thanh Viễn). Từ năm 1131 đến 
năm 1162, Sư giúp Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo soạn trên 100 công án 
Thiển. Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: "Vạn niên nhất niệm. 
Nhất niệm vạn niên. Mặc quần áo lăn trong bùn, rồi rửa chân, và leo 
lên giường ngủ. Mọi sự trong một kiếp là đây là ngay trước mấy ông. 
Khi biển cả trào sóng, kẻ ngu muội cố đo coi sóng bao lớn." Rồi, nâng 
gậy thẳng lên, Trúc Am nói: "Hết thảy mấy ông ở đây, không có cửa 
vào. Mấy ông phải có cửa vào. Và khi mà mấy ông có cửa vào, mấy 
ông phải bắt đầu con đường hiển lộ thân. Nhưng đường hiển lộ thân là 
đường gì?" Sau một hồi lâu im lặng, Trúc Am nói: "Tuyết rơi nặng 
không thể đè bẹp cây tùng. Gió thổi há lại dời trăng." Xong rồi Trúc 
Am hạ gậy xuống và rời khỏi sảnh đường. 


3674 


2.513. Tuyệt Đối Tịnh 

Theo quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận, một hôm, có một 
vị Tăng hỏi Thiển sư Đại Châu Huệ Hải, một vị Thiển sư Trung Hoa 
thời nhà Đường: "Theo Kinh Duy Ma Cật, hành giả muốn được tịnh độ 
nên tịnh tâm mình; nhưng thế nào là tịnh tâm?" Đại Châu Huệ Hải 
đáp: "Khi tâm của ông tịnh một cách tuyệt đối, đó là tịnh tâm." VỊ 
Tăng lại hỏi: "Thế nào là tịnh một cách tuyệt đối?" Đại Châu Huệ Hải 
đáp: "Cái tâm tuyệt đối tịnh khi nó vượt lên trên tịnh và vô tịnh. Ông 
có muốn biết làm cách nào để được cái tâm này hay không? Trong 
mọi hoàn cảnh hãy để cho tâm ông hoàn toàn trống rỗng (chỗ nào 
cũng vô tâm) là tịnh. Nhưng khi được tịnh rồi không được ôm ấp cái ý 
nghĩ tịnh ấy. Khi ông vô tịnh, cũng không nên ôm ấp cái ý nghĩ vô tịnh 
ấy." Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong quyển "Thiển Học Nhập Môn," 
tuyệt đối tịnh là sự khẳng định tuyệt đối, nó vượt lên trên cả tịnh và vô 
tịnh, và đồng thời kết hợp chúng lại trong một hình thức tổng hợp cao 
hơn. Trong đó không có phủ định, cũng không có mâu thuẫn. Mục đích 
của Thiền là thể hội hình thức kết hợp này ngay trong những sinh hoạt 
trong đời sống hằng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, chứ không xem sinh 
mệnh là một loại đề mục để rèn luyện siêu hình học. Dưới ánh sáng 
này, mọi hỏi đáp về Thiền đều phải được xem xét như vậy. Không có 
chuyện bới lông tìm vết hay chơi chữ, hay ngụy biện. Thiền là vấn đề 
nghiêm túc nhất trên đời. 


2.514. Tư Lương Phân Biện (Sự Khái Niệm Hóa) 

Vọng tình của phàm phu, suy tính khắp các pháp và cho rằng 
chúng có thật. Khi “thọ” đã khởi lên thì tưởng liền xảy ra. Theo Tông 
Cảo Thiền Sư Ngữ Lục, trong thư gửi cho Từ Đôn Lập, Thiền sư Tông 
Cảo nói: "Đầu óc tư lương phân biện còn làm chướng ngại cho Đạo 
còn hơn là rắn độc, hổ dữ... Các bậc thông minh lợi trí luôn luôn lấy 
tâm ý thức làm nơi ẩn náu. Đi đứng nằm ngôi, chưa từng bao giờ mà 
không tâm thức tương ứng. Lâu ngày chầy tháng, cùng với tâm ý thức 
lẫn thành một khối mà không hay biết. Dầu muốn viễn ly nó cũng 
không được nữa. Hổ dữ rắn độc còn có thể tránh được, chứ còn tâm ý 
thức thì không phải là nơi mà hành giả tránh được. Các bậc đại sĩ phu 
thường có xu hướng lấy cái tâm có sở đắc mà cầu cái pháp vô sở đắc. 
Thế nào là tâm có sở đắc? Ấy là cái tâm thông minh, lanh lợi, tư lương, 
 giảo. Thế nào là pháp vô sở đắc? Ấy là cái pháp tư lương không 


3675 


được, tỉ giảo không đến, thông minh lanh lợi không có chỗ mà áp dụng. 
Thiền sư Vĩnh Gia nói: 

"Vô minh thực tính tức Phật tính, 

Huyễn hóa không thân tức pháp thân. 

Pháp thân giác liễu vô nhất vật, 

Bổn nguyện tự tính thiên chân Phật. 

(Thật tính vô minh là tính Phật, 

Thân không huyễn hóa là pháp thân. 

Ngộ pháp thân rồi không một vật, 

Tự tính bản nguyên là Chân Phật). 

Nếu tư lương được như vậy, hốt nhiên thâm nhập vào chỗ tư lương 
không đến được, thấu được cái Pháp Thân vô nhất vật. Đó là chỗ con 
người giải thoát khỏi sanh tử. Các bậc đại sĩ phu bình sanh chỉ lấy tư 
lương, tỉ giảo làm chỗ ẩn náu. Vừa nghe nói 'không được tư lương', liền 
hoang mang ngơ ngác chẳng biết nơi nào mà đi. Chứ có biết đâu ngay 
lúc cái hoang mang ngơ ngác đó, chính là lúc thời tiết để mình giải 
thoát thân mệnh. 


2.315. Tư Niệm Buông Lung 

Một hôm Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) thượng 
đường dạy chúng: "Phật đồng không nên đưa vào lò, Phật gỗ không 
nên cho vào lửa, Phật đất không nên cho vào nước. Phật thật ngự bên 
trong." Theo Thiển Sư Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang trong bộ 
Thiền Luận, Tập III, trong giới hạn của thực tại, trên cơ sở của chân lý 
tuyệt đối, không có gì để các bạn bám vào. Khi không một tư niệm 
nào khuấy động trong các bạn, sẽ không có lỗi lầm nào. Để đạt đến 
chiều sâu của Chân như, các bạn chỉ cần ngồi xuống một cách tĩnh 
lặng, cho là hai mươi hoặc ba mươi năm, và nếu các bạn vẫn không 
hiểu, hãy chặt đứt cái đầu của lão già này. Tất cả mọi thứ đều giống 
như một giấc chiêm bao, một thị kiến, một nụ hoa siêu trần, theo đuổi 
chúng là một việc hoàn toàn vô tác dụng. Khi các bạn có thể km giữ 
tư niệm, không để chúng buông lung, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với các 
bạn. 


2.516. Tư Tưởng Sau Đùa Tư Tưởng Trước 
Mặc dầu dòng thiển của Thiển Sư Thích Huệ Thắng (?-519) nhấn 
mạnh ở nghi lễ và khổ hạnh và làm việc công ích, nhưng Sư thường 


3676 


nhắc nhở đệ tử về “Tâm Ấn”: “Tâm ấn là tâm được Phật ấn chứng về 
chân lý. Đây nói về ấn chứng bằng trực giác, chứ không qua ngôn ngữ 
hay văn tự. Tâm ấn là dấu in vào tâm hay dấu hiệu truyền tâm từ tâm 
của một vị thiển sư qua tâm của một đệ tử. Cái quan trọng ở đây là các 
ông phải biết “Tâm Ấn' của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái 
hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, 
chẳắng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ 
sanh, cũng không có chỗ diệt, chẳng phải xa la mà chẳng phải chẳng 
xa ha. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi.” Sư muốn nhắc 
rằng hành giả nên luôn nhìn tâm mình để thấy rằng niệm niệm đến, đi 
và chuyển hóa không ngừng nghỉ, nhưng dấu ấn của tâm bất sinh, vô 
tác và bất diệt. Sư lại muốn nhắc rằng vô thường là bản chất chính yếu 
của vạn hữu. Vạn hữu kể cả thân tâm con người vô thường, từng giây 
từng phút biến đổi. Tư tưởng này thay đối qua tư tưởng kia và tư tưởng 
tiếp tục đi tới. Tư tưởng sau đùa tư tưởng trước cũng giống như những 
cơn sóng biển, sóng sau đùa sóng trước. Chúng hiện hữu rồi hoại diệt 
chứ không ngừng đọng. Tất cả đều phải trải qua tiến trình sinh trụ dị 
diệt. Quán tâm vô thường, phủ nhận ý nghĩ về “thường.” Ở đây hành 
giả quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục 
tham sân trên đời. Một hôm, Sư gọi vị đệ tử lớn của mình là Pháp Hiền 
lại nhắc nhở: “Tâm ấn của chư Phật, không có lừa dối, tròn đồng thái 
hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, 
chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ 
sanh, cũng không có chỗ diệt, chẳng phải xa la mà chẳng phải chẳng 
xa ha. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi vậy, chư Phật 
trong ba đời cũng như thế, nhiều đời Tổ sư cũng do như thế mà được, ta 
cũng do như thế được, ông cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô 
tình cũng do như thế được. Vả lại, Tổ Tăng Xán khi ấn chứng tâm này 
cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở lại đó lâu. 
Đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ông quả là phù hợp với 
lời huyền ký. Vậy ông nên khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến.” Nói 
xong, Sư chắp tay, ngồi kiết già, an nhiên thị tịch. Pháp Hiển làm lễ trà 
tỳ, thâu góp xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên 
hiệu Khai Hoàng thứ mười bốn nhà Tùy (594). 


3677 


2.517. Tư Tưởng Xấu Xa 

Maurine Stuart viết trong quyển 'Âm Thanh Vi Tế: “Huệ Năng, 
Lục Tổ Thiền Tông Trung Hoa, bảo chúng ta là đừng bao giờ nắm giữ 
mãi một điều gì đó trong lòng sau khi nó đã xảy ra rồi. Nếu tâm chúng 
ta trong sáng chúng ta sẽ thấy được bổn tánh của mình. Nếu tâm chúng 
ta không mờ mịt, không bị sơn phủ lên bởi những định kiến, không bị 
kểm hãm trong những tập quán hay truyền thống cổ truyền, chúng ta 
sẽ thấy ngay bổn tánh của mình. Huệ Năng cũng nói rằng nếu chúng ta 
bám chặt vào một tư tưởng xấu xa, chúng ta sẽ phá hủy cái nhân của 
triệu năm đức hạnh. Thế nào là một tư tưởng xấu xa? Một trong những 
tư tưởng xâú xa như thế đủ gây ra cho chúng ta nhiều đau khổ và thù 
hận. Nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy cao siêu hơn khi nói với ai 
đó "Tôi tha thứ cho bạn.' Sự việc sẽ lắng xuống, nhưng có lẽ nỗi đau và 
hận thù có thể bị đẩy vào tâm vô thức của chúng ta, và một biểu hiện 
cứng rắn hiện lên mặt ngoài. Chúng ta có thể nói: 'Tôi sẽ không bao 
giờ làm điều đó nữa.' Nhưng làm sao biết được là chúng ta sẽ làm hay 
không làm điều đó nữa? Sự tha thứ chân thật mang lại một thay đổi 
lớn lao trong tâm của chúng ta. Chúng ta thường nói về tấm lòng rộng 
mở, nhưng nói thì dễ, làm mới là khó. Thực tình rộng mở trái tim để 
tha thứ là thế nào? Là thấy rằng tất cả cú đấm của số phận mà mình 
đã trải nghiệm, tất cả những gì mà chúng ta bị chối bỏ trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai, cùng tất cả những khuyết điểm của chúng ta đều 
là một phần của sự tối ám giúp mang lại ánh sáng cho chúng ta.” 


2.518. Tứ Cảnh 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị 
Tăng đến hỏi Thiển sư Lâm Tế: “Những gì là tứ vô sắc giới?” Thiển sư 
Lâm Tế đáp: “Một ý tưởng nghi hoặc trong tâm là ông bị che chắn bởi 
địa đại; một ý tưởng ham muốn trong tâm là ông bị chết đuối trong 
thủy đại; một ý tưởng sân hận trong tâm là ông bị đốt cháy bởi hỏa 
đại; một ý tưởng hân hoan trong tâm là ông bị thổi đi bởi phong đại. 
Tuy vậy, hiểu được điều này thì ông sẽ không còn bị hoàn cảnh đẩy 
đưa nữa; thay vào đó ông sẽ xử dụng chúng bất cứ nơi nào mà ông đi 
tới. Ông có thể hiện ra ở phía đông và biến mất ở phía tây, hiện ra ở 
phía nam và biến mất ở phía bắc, hiện ra ở trung tâm và biến mất ở 
biên địa, hiện ra ở biên địa và biến mất ở trung tâm. Ông có thể đi trên 
nước như đi trên đất và đi trên đất như đi trên nước. Tại sao ông có thể 


3678 


làm được những việc này? Bởi vì ông nhận chân rằng tứ đại như mộng 
như huyễn.” 


2.519. Tứ Cú 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, có bốn câu xét 
nghiệm người học do Thiển Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024) 
lập ra. Thứ nhất là Tiếp sơ cơ cú, nghĩa là thầy không đưa ra những 
phương thức đặc thù; ngược lại phải tiếp dẫn bằng phương thức trực 
tiếp và khế hợp với khả năng của người học. Thứ nhì là Nghiệm nạp 
tăng cú, nghĩa là biện biệt khả năng của nạp tăng phải vượt qua những 
kiến giải tình thường hay những suy nghĩ phân biệt. Hành cước Tăng 
lấy việc tham vấn và tu tập giải thoát sanh tử làm mục đích chính. Con 
mắt trí tuệ của Thiển Tăng thấy vạn hữu giai không. Với con mắt nầy, 
Bồ Tát ném cái nhìn vào tất cả những cái kỳ diệu và bất khả tư nghì 
của cảnh giới tâm linh, thấy tận hố thẳm sâu xa nhất của nó. Thứ ba là 
Chính lệnh hành cú, nghĩa là chính giáo trong thiển lâm phải là "Bất 
lập văn tự; giáo ngoại biệt truyền; trực chỉ nhân tâm; kiến tánh thành 
Phật." Không có bất cứ thứ gì khác hơn, không có ngoai lệ! Thứ tư là 
Định càn khôn cú, nghĩa là chỗ nào Phật pháp đến thì chỗ đó tự nhiên 
dứt trừ phiền não tham, sân, s1, mạn, nghị, tà kiến, sát, đạo, dâm, 
vọng... Do đó, mọi người đều an lạc. 


2.520. Tứ Dẫn Ngộ Pháp 

Theo Bác Sơn Thiển Sư (1575-1630) Ngữ Lục, hành giả tham 
Thiển phải biết phải tuyệt đối buông xả và hoàn toàn tự do theo bốn 
điểm quan trọng này: phải khẩn, phải chính, phải miên mật, và phải 
dung hoát. Khẩn mà không chính, ắt phí công; chính mà không khẩn thì 
chẳắng vào được Đạo. Một vị hành giả đạt được trạng thái "Dung Hoát" 
ắt bên trong chẳng thấy có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới. Chỉ 
khi ấy mới là lúc vị hành giả bắt đầu tiến gần đến chỗ vào Đạo. Chỉ 
ngay trong trạng thái đó, hành giả mới thấy được "Đạo viên đồng thái 
hư, vô khiếm vô dư" (Đạo tròn đầy như thái hư, chẳng thiếu chẳng 
thừa). Nhập được Đạo rồi vẫn phải miên mật mới tương ứng với giác 
ngộ được. Tương ứng với giác ngộ rồi cần phải dung hoát, lúc ấy mới 
là đến trạng thái hóa cảnh. Đây chính là môi trường, điều kiện hay 
hoàn cảnh nơi Phật hóa độ chúng sanh. Cảnh giới mà chư Phật biến 
hóa ra hay là Tịnh Thổ của hành giả. 


3679 


2.521. Tứ Dụng 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiền sư 
Lâm Tế thượng đường thị chúng, nói: “Có lúc nhận thức tới trước sự 
chuyển hành; có lúc sự chuyển hành tới trước nhận thức; có lúc sự 
chuyển hành và nhận thức cùng tới một lượt; có lúc nhận thức và sự 
chuyển hành chẳng cùng tới một lượt.” 


2.522. Tứ Đại Đái Lai Do Khoáng Kiếp 

Vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Tứ đại mang về 
từ nhiều kiếp, xin thầy phương tiện thoát luân hồi (Tứ đại đái lai do 
khoáng kiếp, thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi).” Sư đáp: “Loài thú 
trên đời Tê là quí, nó ăn gai góc ngủ bùn dơ (Cử thế súc đồ tê thị bảo, 
xan ư kinh cức ngọa ư nê).” Vị Tăng hỏi: “Mọi thứ thủ, xả đều luân 
hồi, không thủ không xả thời thế nào?” Sư đáp: “Giêng hồng đẹp đẽ 
xưa nay vậy, có lá sum suê chẳng có hoa (Tòng lai hổng hiện thù 
thường sắc, hữu diệp sâm sĩ bất hữu hoa).” 


2.523. Tứ Đằng Điều 

Ngưỡng Sơn: đánh bốn roi mây, công án nói về cơ duyên vấn đáp 
giữa Thiển sư Qui Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và đệ tử của mình là Hoắc 
Sơn Cảnh Thông. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một 
hôm Cảnh Thông đến tham vấn với thầy mình là Ngưỡng Sơn, Ngưỡng 
Sơn vẫn nhắm mắt ngồi yên. Cảnh Thông nói: "Như thế! Như thế! 28 
vị Tổ Ấn Độ cũng đều như thế, 6 vị Tổ Trung Hoa cũng như thế, Hòa 
Thượng lại cũng như thế, Cảnh Thông cũng như thế." Nói xong, Cảnh 
Thông xoay sang bên phải đứng kiễng chân. Ngưỡng Sơn đứng dậy 
đánh cho Cảnh Thông 4 roi mây. Cảnh Thông nhân đó tự xưng Tập 
Vân Phong Hạ Tứ Đằng Điều Thiên Hạ Đại Thiển Phật. 


2.524. Tứ Gia Hạnh 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển II, Sơ Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma dạy về bốn hạnh. Thứ nhất là Báo Oán Hạnh. Người tu hành khi 
gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vầy: “Ta từ bao kiếp trước buông lung 
không chịu tu hành, nặng lòng thương ghét, gây tổn hại không cùng. 
Đời nay tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp dữ đã gieo từ trước nay 


3680 


kết trái chín, điều ấy nào phải do trời hoặc người tạo ra đâu, vậy ta 
đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách chi ai. Như kinh đã nói 
'gặp khổ không buôn. Vì sao vậy? Vì đã thấu suốt luật nhân quả vậy. 
Đây gọi là hạnh trả oán để tiến bước trên đường tu tập.” Thứ nhì là 
Tùy Duyên Hạnh. Chúng sanh đều do duyên nghiệp mà chuyển thành, 
chứ chẳng có cái “tôi.' Mọi nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. Nếu 
nay được quả báo tốt, hưởng đủ vinh dự, ấy là do nhân lành thuở trước 
cảm nên, nay mới được vậy. Hễ duyên hết thì lại hoàn không, mừng 
vui nỗi gì? Được mất gì đều tùy theo duyên, nhưng tâm người thì 
không vì vậy mà được thêm hay bớt mất cái gì. Nếu thấu đáo được như 
vậy thì gió vui chẳng động, lặng lẽ mà thuận đạo, nên nói là tùy thuận 
theo duyên nghiệp vậy. Thứ ba là Vô Sở Cầu Hạnh. Người đời mãi 
mãi đắm mê, việc gì cũng tham trước, thế gọi là cầu. Bậc trí ngộ lẽ 
chân, chuyển ngược thế tục, nên an tâm trụ nơi vô vi, thân hình tùy 
nghi mà vận chuyển. Muôn vật đều là không, có gì vui mà cầu được. 
Hễ có công đức thì liễn có hắc ám đuổi theo. Ở lâu trong ba cõi khác 
nào như trong nhà lửa. Có thân có khổ, được gì mà vui? Thông suốt 
được vậy ắt buông hết sự vật, dứt tường, chẳng cầu. Kinh nói: “Còn 
cầu còn khổ. Hết cầu mới được vui. Xét biết không cầu mới thực là 
đạo hạnh nên nói là hạnh không cầu mong. Thứ tư là Xứng Pháp 
Hạnh. Cái lý thanh tịnh của tự tánh gọi là pháp. In hiểu lý ấy thì mọi 
hình tướng hóa thành không. Không nhiễm không trước, không bỉ 
không thử. Kinh nói: “Pháp không có chúng sanh, hãy lìa chúng sanh 
cấu. Pháp không có tướng ngã, hãy lìa ngã cấu.' Bậc trí ví như tin hiểu 
được vậy thì tùy xứng theo pháp mà hành. Bổn thể của pháp vốn 
không tham lận cho nên dầu đem thân mạng và của cải ra mà bố thí 
vẫn không hối tiếc. Thấu rõ ba cái không thì không còn ỷ lại và chấp 
trước. Chỉ cần gạn trừ trần cấu, tùy nghi mà giáo hóa chúng sanh, 
nhưng không mắc phải hình tướng, thế tức là tự hành, đã lợi người lại 
thêm trang nghiêm đạo Bồ Đề. Bố thí đã vậy thì năm độ Bát Nhã khác 
cũng thế. Vì dứt trừ vọng tưởng mà hành pháp tu lục độ, nhưng thật 
không gì gọi là hành cả, nên nói là hạnh tùy xứng theo pháp. 


2.525. Tứ Hát 

Bốn thứ tiếng hét của Thiển sư Lâm Tế. Theo Thiển sư D.T. 
Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, Lâm Tế phân biệt có bốn cách hét, 
tùy tiện mà dùng, gọi là “Tứ Hát.” Tiếng hét thứ nhất như gươm báu 


3681 


vua Kim Cang. Tiếng hét thứ nhì như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt 
đất. Tiếng hét thứ ba như cần câu quơ bóng cỏ. Tiếng hét thứ tư không 
có tác dụng của tiếng hét. 


2.526. Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
Theo Phật Giáo Đại Thừa. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ hay là nguyện cứu độ hết thấy chúng sanh. Thứ nhì là 
Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn hay là nguyện đoạn tận hết thấy 
phiền não dục vọng. Thứ ba là Pháp môn vô lượng thệ nguyện học hay 
là nguyện học hết vô lượng pháp môn. Thứ tư là Phật đạo vô thượng 
thệ nguyện thành hay là nguyện chứng thành Phật đạo vô thượng. 
Theo Lục Tổ Huệ Năng: tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ; tự 
tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn; tự tánh pháp môn vô tận thệ 
nguyện học; tự tánh Vô Thượng Phật đạo thệ nguyện thành.” Nầy 
thiện tri thức! Cả thầy đâu chẳng nói: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện 
độ, nói thế ấy, vả lại không phải là Huệ Năng độ.” Nầy thiện tri thức! 
Chúng sanh trong tâm, chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm 
bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế trọn là chúng 
sanh, mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chơn độ. Sao gọi là tự tánh 
tự độ? Tức là trong tâm những chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu sỉ, 
mê vọng, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí 
Bát Nhã đánh phá những chúng sanh ngu sỉ mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà 
đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì 
thiện độ, độ như thế gọi là chơn độ. Lại phiển não vô biên thệ nguyện 
đoạn, đem tự tánh Bát Nhã trí trừ hư vọng tư tưởng tâm ấy vậy. Lại 
pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình, thường 
hành chánh pháp, ấy gọi là chơn học. Lại vô thượng Phật đạo thệ 
nguyện thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi chơn chánh, ha mê, lìa 
giác, thường sanh Bát Nhã trừ chơn trừ vọng, tức thấy được Phật tánh, 
liền ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là 
pháp nguyện lực. 
Một hôm, Thiền sư Bạch Vân (1025-1072) nói: "Lão Thích Ca 

Mâu Ni tụng tứ đại nguyện, đó là: 

'Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. 

Phiển não vô tận, thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. 

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. 


3682 


Có nghĩa là nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, nguyện đoạn tận 
hết thảy phiền não dục vọng, nguyện học hết vô lượng pháp môn, và 
nguyện thành hay là nguyện chứng thành Phật đạo vô thượng. Lão 
Tăng cũng có bốn đại nguyện. Chúng là: 

"Khi đói, ta ăn; 

Khi lạnh, ta mặc thêm quần áo; 

Khi mệt, ta nằm duỗi ra ngủ; 
Khi nóng, ta tìm nơi gió mất. 

Thiển sư Đông Lãnh (1721-1792) bắt đầu “Bài Pháp” bằng cách 
định nghĩa cái phân biệt Thiền tông với những hình thức khác của Phật 
giáo. Không phải những trường phái khác sai mà là chưa đầy đủ. Các 
trường phái khác chỉ có thể bàn luận và làm thành lý luận về sự giác 
ngộ nhưng không có khả năng mang con người đến với giác ngộ. 
Những trường phái này dạy “sự bắt đầu và sự chấm dứt” của con 
đường, trong khi Thiển lại chỉ vượt lên trên con đường đến chính sự 
giác ngộ. Ông so sánh sự khác biệt giữa một người nghèo và một người 
giàu; người nghèo có thể bàn luận về sự giàu có của người giàu, nhưng 
không thể xử dụng nó được. Đông Lãnh hỏi: “Vậy thì, có lợi ích gì cho 
ông ta?” Hành giả phải bắt đầu Thiền tập với ý định và động lực đúng 
đắn. Con đường khó khăn và đòi hỏi sự bến bỉ, vì vậy hành giả cần 
phải có lập trường đúng đắn trước khi tiến hành tu tập. Đối với Đông 
Lãnh, cách đúng đắn để làm việc này là phải toàn tâm phó thác vào tứ 
hoằng thệ nguyện. Những nguyện này, ban đầu được thành hình ở 
Trung Hoa, và được trì tụng hằng ngày trong các Thiển viện 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 

Thiền sư Đông Lãnh khẳng định là hành giả phải quả quyết việc tu 
tập Thiển là vì lợi ích của tất cả chúng sanh; nếu làm khác đi thì việc 
tu tập chỉ là vô bổ. Cách mà hành giả tu Thiển hoàn thành tứ hoằng 
thệ nguyện là làm sao cho đạt được quả vị tương đương với chư Phật 
và chư Tổ trong quá khứ và rồi truyền sự chứng ngộ ấy lại cho “một 
hoặc hai” người khác. Hành giả cũng không thể tự mình bắt đầu con 
đường. Nó đòi hỏi sự dẫn dắt của một vị thầy đã đạt được toàn giác. 
Thiền sư Đông Lãnh thú nhận rằng thật khó để tìm được một vị thầy 


2<? 


như vậy trong những “thời mạt pháp” này, và ông than thở rằng một số 


3683 


lớn những vị thầy không có tư cách, không có đủ khả năng giáo huấn 
chỉ dẫn dắt đệ tử đi sai đường mà thôi. Nhưng không có một vị thầy có 
đủ phẩm chất, người học sẽ bị vướng vào sự hiểu biết nông cạn và tầm 
nhìn sai lệch. Ông so sánh việc tiến hành tu tập Thiển mà không có 
một vị thầy có đủ phẩm hạnh cũng giống với việc bắt đầu một cuộc 
hành trình xa mà không có sự chỉ dẫn thông minh; hành giả có điểm 
đến đặc biệt trong tâm, nhưng, vì thiếu sự chỉ dẫn đúng đắn, hành giả 
có thể đi vào một nơi nào đó hoàn toàn khác với nơi mà mình đã định 
tới. Trong khi một vị thầy là cần thiết, hành giả cũng phải thừa nhận 
rằng con đường này không phải là con đường bên ngoài. Cái mà hành 
giả đi tìm không phải có từ một nơi nào khác hay một người nào khác, 
mà chỉ có thể tìm được cách hướng vào bên trong chính mình. Phật tính 
không thể tìm thấy bằng cách học giáo pháp mà bằng cách tìm lấy 
trong tâm của chính mình. Căn bản của sự tu tập này là Chánh Niệm, 
có được từ sự tu tập Chánh Định. Những qui luật khác liên hệ tới đời 
sống tự viện chỉ có ý định cỗ võ cho Chánh Niệm mà thôi. Nếu hành 
giả tu tập dưới sự dẫn dắt thích hợp và với ý định đúng đắn, hành giả 
sẽ phát triển khả năng tập trung mạnh đến độ tư tưởng nhận biết đi đến 
chỗ chấm dứt. Cái này, Thiền sư Đông Lãnh nói với chúng ta là “Cửa 
Ngỏ đi vào Đại Đạo,” khi đạt được cái này, hành giả phải tiến hành 
với sự cẩn trọng. Hành giả phải kiên trì quyết không tìm cầu bất cứ thứ 
gì đặc biệt khác; vì làm khác đi sẽ là đi tìm cái gì đó do hành giả tưởng 
tượng mà thôi. Nếu hành giả có thể buông xảẳ cả thân lẫn tâm, hành 
giả sẽ đến chỗ giác ngộ, sự hiểu biết về Chân Tính và tánh của vạn 
hữu. 

Trong thời cận đại, Thiển sư Thánh Nghiêm dạy chúng về tứ 
hoằng thệ nguyện như sau: "Tôi nguyện giúp đở mọi chúng sanh; tôi 
nguyện đoạn trừ mọi phiền não; tôi nguyện học hết mọi điều Phật day; 
tôi nguyện tu tập thành Phật quả. Điều nguyện đầu tiên là quan trọng 
nhất. Nếu bạn chỉ nghĩ đến giúp đở chúng sanh, tự nhiên phiền não của 
chính bạn sẽ ít hơn. Nếu bạn chỉ có một điều duy nhất trong tâm là cứu 
độ chúng sanh, tự nhiên bạn sẽ học được tất cả các giáo pháp của 
Phật. Cuối cùng, nếu bạn kiên trì cứu độ chúng sanh cho đến khi đạt 
đến vô ngã, chúng sanh lúc đó cũng sẽ biến mất. Đó là lúc bạn sẽ 
thành Phật quả, vì vào thời điểm đó bạn sẽ không còn phân biệt, 
không còn chúng sanh, và không còn cái ngã nữa. Chư Phật và chư Bồ 


3684 


Tát cũng như những ai thành tâm tu tập đều niệm bốn thệ nguyện này 
hằng ngày." 


2.527. Tứ Kiến 

Bốn cách nhìn thế giới theo quan điểm của tông Lâm Tế. Những 
cách xem xét thế giới nầy là một sự tiến dần từ trạng thái ý thức nhị 
nguyên tới ý thức đại giác. Thứ nhất là không có chủ thể nào không có 
đối tượng. Thứ nhì là toàn bộ thế giới chỉ là những phóng chiếu của ý 
thức cá nhân. Thứ ba là có một trạng thái trong đó tính nhị nguyên của 
chủ thể và đối tượng bị vượt qua. Thứ tư, cuối cùng không có cả chủ 
thể lẫn đối tượng. 


2.528. Tứ Liệu Giản 

Bốn cách cân nhắc trong giáo tướng của tông Lâm Tế. Thiền sư 
Lâm Tế nói: “Có lúc lão Tăng đoạt nhân chứ không đoạt cảnh; có lúc 
đoạt cảnh mà không đoạt nhân; có lúc đoạt cả nhân lẫn cảnh; có lúc 
không đoạt nhân mà cũng không đoạt cảnh.” Dưới bể mặt có vẻ phi lý 
của những công án Thiền, thiển sư Lâm Tế đã đặt ra một hệ thống hay 
phạm trù, nếu người đời sau tuân theo, có thể sẽ khiến Thiền dễ hiểu 
hơn phần nào. Kỳ thật có nhiều hệ thống khác nhau đã được các thiển 
sư để ra để xếp loại những công án. Giữa những hệ thống đó, "Tứ Liệu 
Giản' của thiển sư Lâm Tế có thể được xem như là hay nhất và rõ rệt 
nhất, và nhờ đó người ta có thể hiểu được nhiều công án bí hiểm. 
Trong "Tứ Liệu Giản' từ 'đoạt nhân' có nghĩa là bác bỏ, khước từ, cự 
tuyệt, phản đối, hoặc tước đoạt cái người đến tham vấn các thiển sư; 
trong khi từ không đoạt cảnh' có nghĩa là không phản đối lời nói của 
người đến tham vấn. Từ 'cảnh ở đây bao gồm quang cảnh, lãnh vực, 
phạm vi, đối tượng, sự hiểu biết, vân vân. Nói chung, 'đoạt nhân chẳng 
đoạt cảnh' có nghĩa là phản đối hay bác bổ người hỏi nhưng không bác 
bỏ lời của người ấy. Ba liệu giản còn lại có thể được hiểu bằng cách 
loại suy tương tự. Thứ nhất là Chủ Quan hay đoạt nhân chẳng đoạt 
cảnh. Thứ nhì là Khách Quan hay đoạt cảnh chẳng đoạt nhân. Thứ ba 
là cả Chủ Quan lẫn Khách Quan hay đoạt cả nhân lẫn cảnh. Thứ tư là 
chẳng Chủ Quan chẳng Khách Quan hay chẳng đoạt nhân chẳng đoạt 
cảnh. Tứ liệu giản này là những phương pháp mà các thiển sư sử dụng 
để xử sự với đệ tử về bốn trình độ lý hội Thiển. Chúng ta thấy lời giải 
thích của chính thiển sư Lâm Tế trong Lâm Tế Ngữ Lục' của ngài. 


3685 


Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Sư: "Thế nào là đoạt nhân chẳng 
đoạt cảnh?" Sư đáp: "Mặt trời ấm hiện phô gấm vóc, trẻ thơ rũ tóc 
trắng như mơ." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt 
nhân?" Sư đáp: "Lệnh vua đã hành khắp thiên hạ, tướng quân ngoài ải 
dứt khói bụi." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư 
đáp: "Tịnh phần bặt tin tức, một mình ở một nơi." Vị Tăng lại hỏi: "Thế 
nào là nhân cảnh đều chẳng đoạt?" Sư đáp: "Vua bước lên ngai, lão 
quê ca hát." Trong Vạn Pháp Qui Tâm Lục, thiển sư Tổ Nguyên viết: 
Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là đoạt nhân không đoạt 
cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu hành giả làm trống không 
được cái tâm của mình thì ngoại cảnh còn ngăn ngại gì được nữa? Vì 
thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, thì đoạt nhân chứ không 
đoạt cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt cảnh không đoạt nhân?" 
Sư đáp: "Trong tự chứng phần, hành giả không trụ ngoại cảnh mà chỉ 
có cái tâm độc chiếu. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, 
thì đoạt cảnh chứ không đoạt nhân." VỊ Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt 
cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu tâm và cảnh 
của hành giả đều không thì vọng tưởng từ đâu mà có được? Vì thế khi 
thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại khá, thì đoạt cả nhân lẫn cảnh." Vị 
Tăng lại hỏi: "Thế nào là không đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: 
"Trong tự chứng phần, tâm của hành giả tự trụ nơi tâm, còn cảnh thì tự 
trụ nơi cảnh. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại cao, thì 
không đoạt cả nhân lẫn cảnh." 


2.529. Tứ Môn Tri Kiến Phật 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: “Nầy thiện 
tri thức! Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không thì 
trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp nầy, một niệm tâm khai, ấy 
là khai Tri Kiến Phật. Phật tức là giác, phân làm bốn môn: Khai giác 
tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe 
khai thị liền hay ngộ nhập tức là giác tri kiến, chơn chánh xưa nay mà 
được xuất hiện. Các ông dè dặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh 
nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là Tri Kiến của Phật, chúng ta thì vô 
phần. Nếu khởi cái hiểu nầy tức là chê bai kinh, hủy báng Phật vậy. 
Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Nay 
ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có Phật 
nào khác; vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái trần 


3686 


cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, trong tâm thì lăng xăng, cam 
chịu lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dậy, 
dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đắng miệng, khuyên bảo khiến 
các ông buông dứt chớ hướng ra ngoài tìm cầu thì cùng Phật không hai, 
nên nói khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyên tất cả các người nên 
thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà, 
ngu mê tạo tội, miệng thì lành tâm thì ác, tham sân tật đố, siểm nịnh, 
ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu 
ngay chánh tâm, thường sanh trí huệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác 
làm lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Các ông phải mỗi niệm khai tri 
kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất 
thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn 
chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào khác con trâu ly mến cái 
đuôi của nó!” 


2.530. Tứ Tá 

Một hôm, Thiển Sư Hoằng Trí Chánh Giác (1091-1157) thượng 
đường dạy chúng, nói: “Có bốn cách mượn để tu tập trong nhà Thiền. 
Thứ nhất là mượn công hiển lập. Thứ nhì là mượn hiển lập công. Thứ 
ba là chẳng công chẳng hiển. Thứ tư là hoàn toàn siêu việt không 
công không hiển.” Trong Thiên, công có nghĩa căn bản là là “cái hành 
giả làm hay thực hiện;” nó được dùng để chỉ sự tu tập tâm linh, sự thỏa 
mãn tâm linh hay kết quả của sự tu tập. Trong khi đó, nghĩa căn bản 
của “lập” là “chỗ đứng về tâm linh của hành giả.” Trong Thiễn, nó chỉ 
về thứ bậc như trong Tào Động tông có Ngũ Vị hay Lâm Tế tông có 
Vô Vị Chân Nhân. Trong Tứ Tá của Thiển sư Hoằng Trí, “lập” có 
nghĩa là sự giác ngộ hay bản thể. 


2.531. Tứ Tàng Phong 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, có bốn tiêu chuẩn được y cứ 
vào sự lý để kiểm nghiệm về cảnh giới tu hành của Thiển Sư Toàn 
Khoát Nham Đầu (828-887). Trong nhà thiền, “sự” có nghĩa là cái cá 
thể, cái dị biệt, cái cụ thể, cái đơn thể. Trong khi “lý” là nguyên lý, là 
cái toàn thể, cái nguyên khối, cái đại đồng, cái trừu tượng, vân vân. Sự 
luôn đối lập với lý và đi đôi với lý thành “sự lý.” Sự thì sai biệt và 
phân biệt, còn lý thì vô sai biệt và vô phân biệt. Theo nghĩa thông 
thường trong đạo Phật, lý tức là “không,” và sự tức là “sắc.” Thứ nhất 


3687 


là Tựu sự tàng phong. Đây là sự kiểm xét cảnh giới sự tướng cá biệt. 
Không làm một hành giả với hình tướng bên ngoài, nhưng kỳ thật chỉ 
bận bịu với những việc thế gian. Thứ nhì là Tựu lý tàng phong. Đây là 
kiểm xét cảnh giới nhất như viên dung. Trong giai đoạn nầy, hành giả 
thấy rõ chân lý tuyệt đối không thể phân ly, tự nó hoàn hảo. Thứ ba là 
Tựu nhập tàng phong. Đây là kiểm xét cảnh giới gồm đủ sự và lý. 
Trong giai đoạn nầy, hành giả thấy rõ thực chất của chư pháp. Pháp 
hữu vi hay hiện tượng do nhân duyên sanh ra và pháp vô vi không do 
nhân duyên sanh ra, tuyệt đối, không thay đổi vì nó là chơn như bất 
biến. Thứ tư là Xuất tựu tàng phong. Đây là kiểm xét cảnh giới dứt bặt 
sự đối đãi của sự và lý. Trong giai đoạn nầy, hành giả thấy rõ lý tính 
của chư pháp vốn đầy đủ hay vạn pháp sự lý đều viên dung không trở 
ngại, không phải hai, không có phân biệt. 


2.532. Tứ Tân Chủ Thoại 

Theo thiển sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, có bốn cách đo lường căn 
tánh (bản tính của năng lực của các giác quan) của đệ tử. Thứ nhất là 
Tân khán chủ. Học trò gợi ý buông mà thầy chẳng chịu buông, đó là 
thiển bệnh trầm kha. Thứ ba là Chủ khán Chủ. Người thầy đã thấu suốt 
chính mình, như có ai đưa cho mình thứ gì đó mà mình chẳng dính mắc. 
Thứ tư là Tân khán tân. Người học đã thấu suốt chính mình, như có ai 
đưa cho mình thứ gì đó mà mình chẳng dính mắc. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiển sư Lâm Tế thượng 
đường thị chúng, nói: “Các đồ đệ trên đường tu Đạo, trong quan điểm 
nhà Thiền, chết sống tiến triển trong một sự nối tiếp có lớp lang. Thiền 
sinh phải xem xét vấn để này cho thật cẩn thận. Khi chủ và khách gặp 
nhau họ kiểm soát lẫn nhau. Có lúc, để đáp lại cái gì đó, họ có thể 
hiển hiện dưới một số hình thức nào đó; họ có thể hành động bằng 
toàn thân mình; họ có thể xử dụng mưu mẹo hay phương kế xuất hiện 
vui hay giận; họ có thể xuất hiện chỉ một nửa thân; họ có thể cưỡi một 
con sư tử hay một con voi (Văn Thù cưỡi sư tử, Phổ Hiển cưỡi voi sáu 
ngà). Một người học chân chánh đưa ra một tiếng hét và bắt đầu phô 
bày ra một cái mâm keo. VỊ thầy không phải phân biệt thứ này từ đâu 
đến, cứ nắm bắt lấy nó và làm đủ thứ trò. Người học lại hét, nhưng vị 
thầy không chịu bỏ quan điểm của mình. Điều này là bệnh không chữa 
được. Nó được gọi là 'khách khám chủ.' Có lúc vị thầy không đưa ra gì 
cả, mà ngay lúc người học đặt câu hỏi, ông ta chớp ngay lấy nó. Người 


3688 


học bị đoạt mất câu hỏi của mình, chống đối kịch liệt và quyết không 
buông. Đây được gọi là 'chủ khám khách.' Có lúc người học đến trước 
vị thầy trong trạng thái thanh tịnh trong sáng. Vị thầy phân biệt cảnh 
giới này, nắm lấy và ném nó xuống hầm. Người học kêu lên: 'một vị 
thầy tuyệt vời!' nhưng vị thầy đáp lại: 'A! Ông là ai mà dám nói tốt nói 
xấu?' người học liền lễ bái. Cái này được gọi là 'chủ khám chủ.' Hoặc 
giả người học bị khóa trong gông xiểng (với những ý tưởng mê mờ về 
Phật giáo) xuất hiện trước vị thầy. Vị thầy lại bổi thêm gông xiểng, 
trên đó người học lại thấy thích thú đến độ chẳng còn biết gì gì nữa. 
Cái này được gọi là khách khám khách.” 


2.533. Tứ Thăng 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy. Một hôm Sư Trí Thường 
hỏi Tổ rằng: “Phật nói pháp ba thừa, lại nói Tối thượng thừa, đệ tử 
chưa hiểu, mong ngài chỉ dạy.” Tổ bảo: “Ông xem nơi bản tâm mình, 
chớ có chấp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có 
những sai biệt.” Tổ nói thêm: “Thừa là nghĩa hành, không phải ở 
miệng tranh, ông phải tự tu chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự 
như.” Thứ nhất là Tiểu Thừa. Thấy nghe tụng đọc ấy là Tiểu thừa. Thứ 
nhì là Trung Thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là Trung thừa. Thứ ba là 
Đại Thừa. Y pháp tu hành ấy là Đại thừa. Thứ tư là Tối Thượng Thừa. 
Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lìa các 
pháp tướng, một cũng không được gọi là Tối thượng thừa. 


2.534. Tứ Trí 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương 7, một hôm, ngài Trí Thông thưa 
với Lục Tổ rằng: “Về nghĩa Tứ Trí có thể nghe được chăng?” Tổ bảo: 
“Đã hiểu ba thân liền rõ tứ trí, sao lại hỏi ư? Nếu lìa ba thân riêng nói 
tứ trí, đây gọi là có trí mà không thân, tức đây có trí lại thành vô trí.” 
Tổ bèn nói kệ: 
“Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, 
Bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, 
Diệu quán sát trí thấy không công, 
Thành sở tác trí đồng Viên Cảnh. 
Ngũ bát lục thất quả nhơn chuyển, 
Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, 
Nếu ngay chỗ chuyển không dấy niệm, 


3689 
Ngay nơi ồn náo hằng đại định.” 


2.535. Tứ Trọng Ân 

Shaku Sôen (1859-1919) là tên của một vị Thiền Tăng thuộc tông 
Lâm Tế Nhật Bản, cũng được biết Pháp danh Kôgaku Sôen, một trong 
những Thiền sư quan trọng trong thời cận đại. Sôen sinh năm 1859 và 
ông được gửi đến một ngôi chùa ở địa phương nơi mà, vỀ sau này trong 
một đoạn văn tự thuật ông đã viết, ông được dạy tôn kính Tam Bảo 
Phật, Pháp, Tăng, cũng như hiếu kính mẹ cha và giúp đở anh chị em, 
trung thành với đất nước và đồng bào. Trong các buổi thuyết giảng, Sư 
thường dạy tứ chúng về Bốn trọng ân: Thứ nhất là Ân Tam Bảo. Nhờ 
Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bề tu học. 
Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ 
chư Tăng tiếp nối hoằng đạo, soi sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ 
Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến đạo lý. Thứ nhì là Ân cha mẹ Thây 
tổ. Nhờ cha mẹ sanh ta ra và nuôi nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ 
chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những phải 
cung kính, phụng sự những bậc nầy, mà còn cố công tu hành cầu cho 
các vị ấy sớm được giải thoát. Thứ bà là Ân thiện hữu tri thức. Nhờ 
thiện hữu tri thức mà ta có nơi nương tựa trên bước đường tu tập đầy 
chông gai khó khăn. Thứ tư là Ân chúng sanh. Ta thọ ơn chúng sanh rất 
lớn. Không có người thợ mộc ta không có nhà để ở hay bàn ghế thường 
dùng; không có bác ông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; không có 
người thợ dệt, ta lấy quần áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn 
siêng năng làm việc và học đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh 
đều được giải thoát. 


2.536. Tứ Xà Đồng Khiếp Bổn Lai Không 

Đại Xả (1120-1180), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Hà 
Đông, Bắc Việt. Ngài xuất gia lúc tuổi hãy còn rất trẻ và trở thành đệ 
tử của Thiền sư Đạo Huệ. Ngài là pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Ngài thường ở Tuyên Minh Hỗ Nham lập chùa giáo hóa. 
Một hôm vua Lý Anh Tông cho triệu sư vào triều để hỏi xem sư có 
pháp nào trị được chứng phiền muộn của vua hay không. Sư bảo vua 
nên thực tập quán “Thập Nhị Nhân Duyên.” Hầu hết cuộc đời của 
ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị 
tịch năm 1180, thọ 61 tuổi. Ngài luôn nhắc nhở đệ tử về tứ đại và ngũ 


3690 


uẩn như sau: “Tứ đại là bốn yếu tố lớn cấu tạo nên vạn hữu, chỉ là bốn 
con rắn. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau mà liên quan chặt 
chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có ưu thế hơn thành 
phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ đứng yên một chỗ 
trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật giáo thì vật chất chỉ tổn tại 
được trong khoảng thời gian của L7 chập tư tưởng. Nói gì thì nói, thân 
thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại 
mà hành, nên một khi chết đi rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước 
thì từ từ khô cạn để trả về cho thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở 
hoàn lại cho gió. Chừng đó thì thần thức sẽ phải theo các nghiệp lực đã 
gây tạo lúc còn sanh tiền mà chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, đổi 
xác, tiếp tục luân hồi không dứt. Hành giả nên luôn nhớ cái mà chúng 
ta gọi là tứ đại nầy chỉ là bốn con rắn ở chung trong thân vốn trống 
rỗng xưa nay. Trong khi đó, ngũ uẩn là năm thứ làm thành một chúng 
sanh con người. Ngũ uẩn là căn đế của mọi si mê làm cho chúng sanh 
xa rời Phật Tánh hằng hữu của mình. Ngũ uẩn được coi như là những 
ma quân chống lại với Phật tính nơi mỗi con người. Sắc cùng bốn yếu 
tố tỉnh thần cùng nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất thực sự của 
năm uẩn nầy được giải thích trong giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc 
tương đồng với một đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như 
ảo ảnh, hành như cây chuối và thức như một ảo tưởng. Hành giả tu 
thiển cũng nên luôn nhớ rằng núi cao năm uẩn nầy cũng không có đâu 
là ông chủ, cũng chỉ là trống không mà thôi.” Dưới đây là một trong 
những bài thơ thiền nổi tiếng của ngài: 

“Tứ xà đồng khiếp bổn lai không, 
Ngũ uẩn sơn cao diệc bất tông. 
Chân tánh linh minh vô quái ngại, 
Niết bàn sanh tử nhậm già lung.” 
(Bốn rắn chung rương trước giờ không, 
Núi cao năm uẩn đầu chủ ông. 
Chân tánh sáng ngời không chướng ngại, 
Niết bàn sanh tử mặc che lồng). 

Qua bài kệ nầy, thiền sư Đại Xả muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng 
bốn con rắn đang làm việc trong thân nầy. Hãy cẩn trọng với chúng vì 
chúng có thể làm cho chúng ta bệnh hoạn. Hành giả tu Thiển nên luôn 
nhớ lời Phật dạy trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại và có ý 
chí, bạn sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật. Nếu bạn chịu quay vào 


3691 


nội tâm và quán chiếu bể sâu của tâm khẩm, chú tâm nhận xét một 
cách khách quan, không liên tưởng đến bản ngã, và chịu trau dồi như 
vậy trong một thời gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một thực 
thể mà là một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi bạn sẽ 
không còn lầm lẫn cái bể ngoài với cái thực. Bạn sẽ thấy ngũ uẩn phát 
sinh và biến đi một cách liên tục và nhanh chóng. Chúng luôn luôn 
biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tĩnh mà luôn động, không 
bao giờ là thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy tiếp trong 
Kinh Lăng Già: “Như Lai không khác cũng không phải không khác với 
các uẩn.” 


2.537. Từ Bi Thương Xót Những Mảnh Đời Cơ Cực Neo Đơn! 
Jimon là tên của một vị Thiền Ni nổi tiếng của Nhật Bản. Jimon là 
con gái trong một gia đình võ sĩ đạo. Mẹ cô qua đời năm cô lên I1 
tuổi, và cha cô cũng mất vài năm sau, năm cô mười lăm. Đến năm cô 
lên mười tám tuổi, cô cạo tóc và trở thành một ni cô. Ni cô Jimon rất 
giàu lòng từ bi, sẵn lòng giúp đở mọi người trong mọi công việc. Vào 
một đêm đông, giữa cơn bão tuyết, có hai đứa bé ăn xin đến trước cửa 
am. Trông chúng lạnh co ro nên cô đã cởi chiếc y khoác ngoài để đưa 
cho chúng. Lần đó ni cô đã làm bài kệ: 
“Thương cho những người cô thân 

Trong cảnh đời cơ cực 

Chẳng tìm được chốn dung thân 

Qua cơn bão tuyết giữa đêm đông." 


2.538. Từ Cây Bách Trong Sân Của Triệu Châu Đến Sự Tôn 
Tại Của Tào Động 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền Sư 
Phúc Sơn Pháp Nguyên (991-1067); tuy nhiên, có một vài chi tiết lý 
thú về vị Thiền sư này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên: Phúc Sơn cũng 
được biết đến với tên "Viên Giám", là đệ tử của Thiền sư Qui Tỉnh. Sư 
đến từ Đặng Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Khi còn nhỏ ông đã xuất gia 
làm chú tiểu trong chùa với thầy Tam Chiếu Tống (?). Phúc Sơn đạt 
được giác ngộ khi nghe thầy mình trả lời câu hỏi của một vị Tăng khác 
về việc "Cây bách trong sân của Triệu Châu." Sau khi thọ giới, Sư bèn 
đi hành cước du phương. Là một đại Thiền gia, Phúc Sơn đã được 
truyền thụ Pháp từ cả hai vị Qui Tỉnh và Phần Dương Thiện Chiêu. 


3692 


Thiển Sư Phúc Sơn Pháp Nguyên (991-1067) thượng đường dạy chúng: 
"Cây chết trong biển Như nở hoa, nhưng chúng không có sắc màu mùa 
xuân." Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Phúc Sơn Pháp Nguyên (991-1067): 
"Thế nào là Phật?" Phúc Sơn nói: "Những người lớn như bậc trưởng 
lão. Những người nhỏ như chư huynh đệ." Một vị Tăng hỏi Thiển Sư 
Phúc Sơn Pháp Nguyên (991-1067): "Tại sao Sơ Tổ từ tây đến?" Phúc 
Sơn nói: "Xương chất đống trên cánh đồng rộng." 


2.539. Từ Khi Trụ Trì Đến Nay, Lão Tăng Chưa Từng Làm Mù 
Mắt Ai! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị 
Tăng hỏi: "Từ khi kẻ học này vào tùng lâm đến nay, mùa an cư kiết hạ 
sắp chấm dứt mà vẫn chưa nhận được sự chỉ giáo của Hòa Thượng, 
mong Hòa Thượng cứu giúp cho những cố gắng của con!" Từ Phước 
đẩy vị Tăng ra và nói: "Từ khi lão Tăng trụ trì đến nay, lão Tăng chưa 
từng làm mù mắt một Tăng nhân nào cả!" 


2.540. Từ Mê Mờ Đến Đại Nghỉ Dẫn Đến Giác Ngộ Chân Tánh 

Thiển sư Bạt Đội Đắc Thắng (1327- 1387), học trò của Thiển sư 
Cao Phong Diệu Tổ (Koho Zenji), một trong những thiển sư nổi tiếng 
của Nhật thuộc tông phái Lâm Tế. Thiển sư Bạt Đội Đắc Thắng là 
người đã sáng lập ra phái Hướng Ngạc Tự với một hệ thống 69 ngôi 
chùa ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ XIV. Theo truyền thuyết Thiền Nhật 
Bản, trong những ngày cuối thời đại Thương Liêm, một phụ nữ trong 
gia đình thuộc giới chiến sĩ có thai và có một giấc mơ, trong giấc mơ 
đó bà ta tưởng tượng đứa bé mà bà đang mang sẽ lớn lên và trở thành 
một tên tội phạm ác độc người sẽ giết cả cha lẫn mẹ mình. Kinh hoàng 
trước sự việc có thể xảy ra này, khi bà cảm thấy ngày sanh nở bắt đầu, 
bà đi ra một cánh đồng để sanh trong bí mật và bỏ đứa bé ngay khi vừa 
sanh nó ra. Một người hầu trong nhà nghi ngờ có chuyện khác thường 
nên đi theo chủ và cứu đứa bé trở về nhà, rồi tự mình nuôi dưỡng nó. 
Đứa nhỏ, mà về sau này, trở thành một trong những nhân vật quan 
trọng nhất trong tông Lâm Tế Nhật Bản, có pháp danh là “Bạt Đội.” 
Đứa nhỏ được lớn lên trong nhà của cha mình, rõ ràng là nó hoàn toàn 
biết về cha mẹ đẻ của mình. Có lẽ vì hoàn cảnh được sanh ra của mình 
nên cậu bé đã trở thành một cậu bé đặc biệt nhạy cảm và được thiên 
phú với tánh thông minh sớm hơn về sự phản ảnh về bản chất về sự 


3693 


tổn tại của con người. Cái chết của cha ông lúc ông mới bốn tuổi. Ba 
năm sau đó, trong một buổi lễ cúng dường bánh cốm và trái cây theo 
tục lệ. Cậu bé đến hỏi vị Tăng chủ lễ là những đồ cúng này là để cho 
ai. Vị chủ lễ đáp: “Cho cha của cậu đấy.” Bạt Đội (1327- 1387) lại hỏi: 
“Nhưng cha tôi đã chết và thân xác đã được hỏa táng. Ông ta không 
còn hình thể nữa. Làm sao ông ta có thể ăn những cái bánh này?” Vị 
Tăng chủ lễ quả quyết với Bạt Đội: “Có thể là ông ta không còn thân 
xác, nhưng linh hồn của ông ấy sẽ nhận những thứ này.” Thay vì trả lời 
câu hỏi của cậu bé, ngược lại chúng chỉ làm tăng cao thêm những câu 
hỏi trong tâm cậu: “Vị Tăng chủ lễ muốn nói gì qua chữ linh hồn? 
Còn ông Tăng ấy nữa, ông ta có một linh hồn hay không? Nếu có, bản 
chất của nó là cái gì? Những câu hỏi này đã trở thành một thứ 'Đại 
Nghi'” Và những câu hỏi này đã khiến cậu bé Bạt Đội (1327- 1387) 
theo đuổi tìm hiểu bản chất sâu sắc của linh hồn con người là gì. Lúc 
thiếu thời, cậu bé Bạt Đội đã kinh sợ bởi những câu chuyện mà cậu 
nghe được về những hình phạt mà linh hồn của những kẻ xấu ác gánh 
chịu sau khi chết. Ý tưởng về một phần phi vật chất của chính cậu sẽ 
tồn tại sau khi chết. Cậu bé thật sợ hãi bởi ý tưởng linh hồn sẽ chịu 
đựng đau đớn sau khi cái thân này chết đi. Nghi vấn của Bạt Đội tiếp 
tục cho đến khi ông trở thành một thiếu niên. Bản chất của linh hồn là 
cái gì? Nó có thật sự hiện hữu hay không hiện hữu? Nếu linh hồn 
không hiện hữu, thì cái gì làm sống cái thân này, cái gì thấy, nghe, và 
cảm biết? Cái gì trả lời câu hỏi “Ông là ai” bằng cách trả lời “Tôi là 
ông gì đó.” Bạt Đội nhận biết được một vài giáo huấn trong đạo, và, 
làm theo chúng bằng hết khả năng mình có được, thiển quán trên 
những câu hỏi đã quấy rầy mình. Cuối cùng, cũng như đức Phật trước 
mình, Bạt Đội đi đến kết luận rằng “không có cái gì” được nhận diện 
như là một linh hồn (đây là giáo thuyết “Vô Ngã” trong Phật giáo). 
Ông đạt được mức độ giác ngộ mà Tâm Kinh gọi là “Tánh Không” cái 
không dùng làm căn bản tất cả sự hiện hữu và từ đó tất cả mọi trải 
nghiệm khởi lên. Việc này tạm thời giải quyết những lo âu của Bạt 
Đội (1327- 1387), nhưng cậu bé ấy vẫn không chắc chắn những thứ mà 
mình cảm nhận có phải là “giác ngộ” được nói đến trong Thiển hay 
không. Kỳ thật, về sau này, khi cậu đọc qua một đoạn văn đã làm trỗi 
dậy những lo âu trước đây của mình. Ngay cả chuyện bản chất của 
chúng sanh là không. Rất nhiều câu hỏi và sự hoài nghi của cậu đã dẫn 
cậu tới những thể nghiệm giác ngộ, nhưng Bạt Đội không bao giờ thỏa 


3694 


mãn với những kết quả đạt được, mà lại tiếp tục tìm hiểu ngày càng 
sâu hơn. Cho dầu bản chất của vạn hữu là không tánh, Bạt Đội (1327- 
1387) lý luận, có một cái gì đó làm cho linh hoạt cá! thân, kinh nghiệm 
thế gian qua cẩm giác. Nếu nó không phải là một “linh hồn,” thì nó là 
cái gì? Cái cách mà Bạt Đội đặt ra câu hỏi này là hỏi: “Ai là thầy?” 
Đối với ông, việc này trở thành một công án tự nhiên, không phải được 
giao bởi một vị thầy mà một thứ công án đến từ chính bản tâm của 
mình. Như trong những bài viết về sau này của ông, ông vạch ra, công 
án là sự biến hóa của câu hỏi mà Lục Tổ Huệ Năng đã đặt ra cho 
Thượng Tọa Minh: “Cái gì là diện mục trước khi cha mẹ ông sanh ra? 
Cái gì là Chân Tánh?” 


2.541. Từ Minh Đạt Ngộ 

Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến Phân Dương đã hai 
năm mà chưa được nhập thất (thấy tánh để được thầy gọi vào trong 
trượng thất dạy riêng). Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương 
mắng chửi thậm tệ, hoặc nghe chê bai những vị khác, nếu có dạy bảo 
chỉ toàn là lời thế tục thô bỉ. Một hôm sư trách: “Từ ngày đến pháp tịch 
này đã qua mất hai năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng trưởng 
niệm thế tục trần lao, năm tháng qua nhanh việc mình chẳng sáng, mất 
cái lợi của kẻ xuất gia.” Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào 
sư mắng: “Đây là ác tri thức dám chê trách ta.” Phần Dương nổi nóng 
cầm gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương liền bụm miệng 
sư. Sư chợt đại ngộ, nói: “Mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường 
tình.” Sư ở lại đây hầu hạ bảy năm. 


2.542. Từ Minh Và Tiếng Hổ Gầm 

Một hôm, có một vị Tăng (Đại Đạo Cốc Tuyền?) đến viếng Thiền 
Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041). Từ Minh hỏi: “Mây trắng che lấp 
đường vào thung lũng. Vậy thì từ chỗ nào người hành cước đến được?” 
Vị Tăng nhìn phải nhìn trái, rồi nói: “Tối qua một đám cháy ở đâu đó 
đã thiêu rụi lăng mộ của ông thầy già.” Từ Minh mắng vị Tăng, nói: 
“Ông chưa tới chỗ đó đâu! Nói thêm nữa xem!” Vị Tăng làm tiếng cọp 
rống. Từ Minh đánh vị Tăng bằng tọa cụ. Lúc đó vị Tăng đẩy Từ Minh 
qua một bên. Từ Minh lại rống lên như cọp. Vị Tăng lui ra và tán thán 
Từ Minh: “Ta đã tham vấn trên bảy chục vị thầy đã đạt ngộ, nhưng chỉ 
có ông là người nối truyền chân giáo của Lâm Tế.” 


3695 


2.543. Từ Minh: Trúng Phong! 

Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến kinh nhận danh dự từ 
vua Tống Nhơn Tông, trên đường trở về sư trúng phong, sư bảo thị giả: 
Ta vừa bị trúng phong.” Miệng sư méo qua một bên. Thị giả nói: “Lúc 
bình thường quở Phật mắng Tổ, hôm nay lại thế ấy?” Sư bảo: “Đừng 
lo, ta sẽ vì ngươi sửa ngay lại.” Nói xong sư lấy tay sửa lại, miệng ngay 
như cũ, sư nói: “Từ nay về sau chẳng nhọc đến ngươi.” Sư nói thêm: 
“Từ đây về sau chẳng giởn với ngươi nữa.” Đến năm sau (1041) ngày 
năm tháng giêng, sư thị tịch. 


2.544. Từ Vân Qua Búc Thư Pháp "Bất Muội " 

Thiển Sư Từ Vân (1718-1804), một học giả Tăng sĩ Phật giáo 
người Nhật Bản nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18. Mặc dầu Từ Vân là một 
vị Tăng của trường phái Chân Ngôn, nhưng tác phẩm của Sư luôn được 
xem là thuộc họa phẩm Thiền. Điều này là do hầu hết thư pháp của Sư 
có nội dung Thiển với nét bản chất tự nhiên và mạnh mẽ. Bên cạnh sự 
quan trọng là một học giả Phật giáo, Từ Vân còn là một trong những 
nhà thư pháp rất được cảm kích của thời đại Giang Hộ, Sư đã sáng tác 
một số lớn những cuộn thư pháp bộc lộ phong cách độc đáo của mình. 
Bức "Bất Muội" của Thiền sư Từ Vân thể hiện một từ ngữ Thiền quan 
trọng về việc vượt qua ảo giác. Hai chữ Hán lớn đè nặng lên khoảng 
không gian một cách vững chắc với những nét bút nhấn ngang, dọc và 
chéo. Không thể nào có thể bỏ qua được bức thông điệp này của Từ 
Vân; các chữ được viết đậm, rõ nét, và sức mạnh của nét bút luôn gợi 
lên sự chú ý. Thiển sư Từ Vân đã sử dụng một loại bút lông đặc biệt, 
có lẽ được làm bằng một thanh tre chẻ ra, để thực hiện được sự phối 
hợp của nét bút dây với "khoảng trắng thường bay bổng" và cây bút 
khô. Các nét ngang, ngắn, tương phản với những nét chéo dài hơn 
hướng xuống phía bên trái, đưa tầm nhìn về dạng vuông của chữ 
"nhật" chiếu sáng ở mép cuộn thư pháp. Như vậy bên trong bức thư 
pháp "Bất Muội" có sự chiếu sáng cuối cùng của sự giác ngộ. Nên ghi 
nhận là phần lớn các tác phẩm của Thiển sư Từ Vân đều được làm 
trong những năm cuối đời của Sư. 


3696 


2.545. Tử Tâm 

Chúng ta gặp tên của Ngộ Tân Tử Tâm (1044-1115) trong thí dụ 
thứ 39 của Vô Môn Quan. Ngoài ra, còn có một vài chi tiết lý thú về vị 
Thiền sư này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên: Thiền Sư Tử Tâm Ngộ Tân 
ở Hoàng Long, sanh năm 1044 tại Thiểu Châu. Sư xuất gia và thọ cụ 
túc giới tại tu viện Phật Đà lúc còn rất trẻ. VỀ sau sư vân du tới viếng 
Thiển Sư Hoàng-Long-Tổ Tâm thuộc dòng Hoàng Long của Thiển 
Lâm Tế. Khi Tử Tâm gặp Hoàng Long lần đầu, Hoàng Long đưa nắm 
tay lên hỏi: "Nếu ông nói cái này là nắm tay thì ông sai. Nếu ông 
không gọi nó bằng nắm tay thì quá ra ông né câu trả lời. Vậy thì ông 
gọi nó là cái gì?" Tử Tâm không biết phải làm sao. Sau đó ông phải 
mất đến hai năm mới đi đến chỗ giải quyết được vần đề. Nhưng khi 
ông trình sở ngộ của mình thì Hoàng Long không để ý mà còn tỏ ra rất 
khó chịu nữa là khác. Khi Tử Tâm cố gắng giải thích thì Hoàng Long 
thét lớn: "Dừng lại! Dừng lại! Lầm sao ông có thể nuôi người bằng 
cách nói về thức ăn đây?" Tử Tâm bối rối nói: "Con không muốn đến 
chỗ cung gãy tên hết. Con chỉ cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ cho con 
chỗ an lạc." Hoàng Long bảo: "Một hạt bụi bay hay che trời, một hạt 
cải rơi hay phủ đất. Cái chỗ gọi là an lạc vẫn còn hành hạ ông với bao 
nhiêu thứ tạp nhạp. Ông cần phải chết toàn tâm từ vô thủy kiếp đến 
nay mới được." Tử Tâm ra đi. Một hôm khi sư đang nói chuyện với 
một vị hành cước Tăng, thình lình tiếng sấm sét nổi lên, sư hoát nhiên 
đại ngộ. Sư vội và chạy đi tìm Hoàng Long mà quên cả chuyện mang 
giày, Sư nói: "Người trong thiên hạ thẩy là học được thiển, nhưng họ 
chưa ngộ nó! Con đã ngộ rồi!" Hoàng Long cười nói: "Tuyển Phật 
được người đứng đầu bảng. Lầm sao ta dám đối đầu với ông đây?" Và 
kết quả của biến cố này sư được người ta gọi là "Tử Tâm." 


2.546. Tử Thốt Mẫu Trác 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, Thiển Sư Hương 
Nghiêm Trí Nhàn (2-89§) thường dạy chúng: "Mục đích của Thiền là 
nhằm đưa hành giả tới giác ngộ, nhưng cái giác ngộ đó phải được tìm 
thấy từ bên trong hành giả chứ không phải từ bên ngoài hay từ những 
gì mà người khác đạt được. Lão Tăng muốn so sánh sự liên hệ giữa 
một vị Thiển sư và người đệ tử của mình với một con gà mái và gà con 
chưa nở còn nằm trong trứng. Chính con gà con chưa nở phải cố gắng 
thoát ra khỏi vỏ bằng cách mổ nó từ bên trong. Chỉ khi nào con gà con 


3697 


trong trứng có được tiến triển nào đó thì gà mẹ bên ngoài có thể giúp 
mổ bên ngoài vỏ trứng. Cũng giống như vậy, khi người đệ tử sẵn sàng, 
vị Thầy sử dụng thứ mà Phật giáo gọi là phương tiện thiện xảo giúp 
cho đệ tử đạt đến vòng rào cuối cùng. Phương tiện thiện xảo được sử 
dụng với người đệ tử này không nhất thiết thích hợp với người khác; sự 
lựa chọn phương tiện thiện xảo được sử dụng bởi vị Thầy bắt buộc 
phải theo đúng cái giai đoạn thiền tập và những điều kiện đặc biệt của 
sự tầm cầu giác ngộ của người đệ tử." Thiển Sư Hương Nghiêm đã làm 
một bài kệ về Tử Thốt Mẫu Trác như sau: 
“Tử thốt mẫu trác 

Tử giác mẫu xác 

Tử mẫu câu vong 

Ứng duyên bất thát.” 

(Con kêu mẹ mổ, con biết xác mẹ. Con mẹ đều quên, hợp duyên 
chẳng lố). 

Sau khi nhận được yếu chỉ Thiển tông một cách sâu sắc, Tín Học 
(2-1190) trở thành Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Rồi 
Sư một mình một thân du phương hành cước khắp nơi. Sau đó, Sư trụ 
lại tại chùa Quán Đảnh trên núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, tỉnh 
Sơn Tây. Khoảng niên hiệu Thiên Tự Gia Thụy, ngày mồng 9 tháng 
giêng, năm 1190, Thiền Sư Tín Học (?-1190) có bệnh nên nói kệ với 
đồ chúng: 

“Núi rừng cọp beo, 
Văn vện lẫn lộn. 
Nếu muốn phân rành, 
Con kêu mẹ mổ.” 

(Sơn lâm hổ báo. Hoành văn ban bác. Nhược dục chân biệt. Tử 
thốt mẫu trác). Hầu hết cuộc đời của Sư, ngài chấn hưng và hoằng hóa 
Phật giáo tại Bắc Việt. Sư thị tịch năm 61 tuổi. 


2.547. Tự Gia Bảo 
Một hôm có một vị Tăng đến hỏi Thạch Cựu: “Trong tay Bồ Tát 
Địa Tạng có hạt minh châu, là ý nghĩa gì?” Thạch Cựu hỏi lại: “Trong 
tay ông có hạt minh châu không?” Vị Tăng đáp: “Con không biết.” 
Thạch Cựu bèn nói kệ: 
“Bất thức tự gia bảo 
Tùy tha nhận ngoại trần 


3698 


Nhật trung đào ảnh chất 
Cảnh lý thất đầu nhân.” 

(Báu nhà mình chẳng biết. Theo người nhận ngoại trần. Giữa trưa 
chạ y trốn bóng. Kẻ nhìn gương mất đầu). 


2.548. Tự Hải Chỉ Thâm, Như Sơn Chỉ Cố 
Sâu như biển, vững như núi. Trong thiền, từ nầy chỉ cho Phật tánh 
như như bất động tựa như biển sâu núi vững. Theo thí dụ thứ 57 của 
Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
thượng đường thuyết pháp: “Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa chọn, vừa có 
nói năng là lựa chọn, là minh bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh 
bạch, các ngươi lại tiếc giữ chăng?” Có vị Tăng đứng ra hỏi: “Đã 
chẳng ở trong minh bạch thì tiếc giữ cái gì?” Triệu Châu bảo: “Ta cũng 
chẳng biết.” Vị Tăng nói: “Hòa Thượng đã chẳng biết, vì sao chẳng ở 
trong minh bạch?” Triệu Châu nói: “Hỏi thì được. LỄ bái xong lui ra.” 
Hành giả tu Thiền nên thấy nếu nhằm trên ngôn cú tìm thì vị Tăng này 
là kinh thiên động địa. Nếu chẳng ở trên ngôn cú lại làm sao? Lại 
tham ba mươi năm. Cây chốt cửa này phải xoay được mới mong nhổ 
râu cọp. Phải là có bổn phận thủ đoạn mới được. Vị Tăng này chẳng 
ngại nguy vong, dám nhổ râu cọp, nói rằng: "Vẫn còn giản trạch." 
Triệu Châu nhằm miệng liến bít, nói: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ nào là 
giản trạch?" Nếu hỏi đến kẻ khác liền thấy tay chân rối loạn, đâu ngờ 
lão này là bậc tác gia, nhằm chỗ động không được liền động, chỗ xoay 
không được liền xoay. Nếu ông thấu được, tất cả ngôn cú ác độc, nhẫn 
đến ngàn sai muôn trạng hý luận ở thế gian, đều là thượng vị đề hồ. 
Nếu đến được chỗ thật, mới thấy Triệu Châu lòng son từng mảnh. Kẻ 
tớ nhà ruộng là tiếng người làng Phước Đường mắng người giống như 
không ý trí. Vị Tăng này nói: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu bảo: 
"Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Cặp mắt Tông sư phải đến 
thế ấy, như chim cánh vàng vạch biển bắt rồng nuốt. Thiền sư Tuyết 
Đậu làm bài kệ: 
"Tợ hải chi thâm 

Như sơn chi cố 

Văn manh lộng không lý mãnh phong 

Lữ nghị hám ư thiết trụ. 

Giản hề trạch hể 


2 


Đương hiên bố cổ." 


3699 


(Giống như biển sâu, dường thể núi cứng. Muỗi nhặng ở trong gió 
mạnh đùa. Cào kiến lay cây trụ sắt. Giản à trạch à, ngay hiên treo 
trống). Thiển sư Tuyết Đậu chú hai câu "Giống như biển sâu, dường 
thể núi cứng". Vị Tăng nói vẫn là giản trạch. Tuyết Đậu nói vị Tăng 
này giống như "Muỗi nhặng ở trong gió mạnh đùa. Cào kiến lay cây 
trụ sắt." Tuyết Đậu khen vị Tăng này to gan. Vì sao? Đây là người trên 
dùng mà y dám nói thế ấy. Triệu Châu cũng không tha cho vị Tăng, 
nói: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Đâu chẳng phải gió 
mạnh cọc sắt hay sao? Hai câu "Giản à trạch à, ngay hiên treo trống," 
rốt cùng Tuyết Đậu để khởi bảo cho được sống. Nếu biết được mười 
phần minh bạch, sau này ông tự rõ biết lấy vậy. Tại sao? Đâu chẳng 
thấy nói: "Muốn được thân thiết, chớ đem câu hỏi ra hỏi." Thế nên 
"Ngay hiên treo trống." 


2.549. Tự Hỏa Thiêu! 

Một lần nọ, trong một chuyến du hành thình lình Minh Am Vinh 
Tây (1141-1215) thấy một tự viện đổ nát nên ông bèn nghĩ đến chuyện 
trùng tu lại. Không có nguồn tài nguyên nào của chính mình, sư bèn 
viết một tấm bảng đề: "Tháng này, vào ngày nọ, thiển sư hành hương 
Vinh Tây Minh sẽ làm lễ tự hỏa thiêu cho mình. Những ai cúng dường 
tiền mua củi hãy đến mà xem." Bấy giờ Vinh Tây Minh dán bảng đó 
đây, và người cúng dường cũng bắt đầu đổ xô đến. Vào ngày đã định, 
người người tụ tập đầy nghẹt ở tự viện, chờ lửa được đốt lên. Vinh Tây 
Minh ngồi trên đống củi, chuẩn bị tự hỏa thiêu. Ông bảo người châm 
lửa khi ông ra hiệu. Bấy giờ Zenko đi vào thiển tịnh mặc. Một lúc lâu 
trôi qua. Thình lình, ông nhìn lên trời và gật đầu. Rồi sau đó ông diễn 
thuyết cho đám đông: "Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Có những âm 
thanh trên mây! Ngay khi ta sắp nhập diệt, chư Thánh đã nói, 'Hãy còn 
quá sớm cho ông nghĩ đến việc rời bỏ thế giới nhiễm ô này! Hãy ở lại 
thế giới này một lúc nữa mà cứu độ chúng sanh.' Vì thế ta không thể 
nhập diệt hôm nay." Sau đó ông lấy tiền cúng dường để trùng tu lại 
ngôi chùa và tiếp tục giáo hóa chúng sanh. 


2.350. Tự Lực 

Cố gắng đạt tới giác ngộ bằng chính khả năng tu tập của mình, chứ 
không lệ thuộc vào lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Giác ngộ 
bằng chính khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào lòng từ 


3700 


bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, đây là một trong hai loại 
lực cho hàng phàm phu. Về tự lực, hàng cụ phược phàm phu ở thế giới 
nầy tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và 
chưa xứng đáng được ở Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ 
phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và nhân quả thiện ác, trước tiên 
mới phát tâm Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy 
giới làm nền tảng. Hạng phàm phu nầy khi mới thọ Bồ Tát giới, nếu 
mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế không cho khuyết phạm, trải qua 
ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập tín, 
thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, 
mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ 
thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị nầy cũng 
chưa được sanh về Tịnh Độ. Theo những nhánh Phật giáo khác, như 
thiển, tin vào khả năng thực hiện đại giác và đạt tới sự giải thoát bằng 
những nỗ lực của chính mình, tức là bằng sự thực hành thiển định 
thường xuyên. Đến một giai đoạn sâu hơn, thiển lại nhấn mạnh rằng 
tất cả các sự vật và các thực thể ngay từ đầu đã được phú cho bản tính 
Phật giống nhau. Theo quan điểm nầy, sự đối lập giữa tự lực và tha lực 
hiện lên như một thứ gì thuần túy giả tạo, không có giá trị vững vàng 
nữa. Nó chỉ là sự khác nhau trong cách thực hành tôn giáo. Rõ ràng tự 
lực luôn cần để hỗ trợ ngay cả cho những người tin vào tha lực. Thêm 
vào đó, "nỗ lực cá nhân" trong "tự lực" bao giờ cũng chỉ là sự biểu 
hiện của "sức mạnh người khác" trong chính bản thân mình. Hành giả 
tu Thiển phải nên luôn nhớ rằng mình thuộc tông phái của những người 
tu hành giải thoát bằng sức lực của chính mình. 


2.55T. Tự Lực Tha Lực 

Hàng phàm phu nghiệp ác sâu dầy, đầy đủ tất cả phiển não, dù có 
ít nhiều công đức tu hành, hoặc chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn 
một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, còn siêu việt hơn tam 
giới, thế thì hạng phàm phu làm sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và 
Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai 
loại lực: Thứ nhất là Tự Lực: Hàng cụ phược phàm phu ở thế giới nầy 
tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và chưa 
xứng đáng được ở Tịnh Độ. Thứ nhì là Tha Lực: Về tha lực, nếu kẻ 
nào tin nơi nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức 


3701 


Phật A Di Đà, rồi phát lòng Bồ Đề tu môn Niệm Phật Tam Muội, chán 
thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới, cùng các phước 
nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì 
cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh. 


2.552. Tự Mang Gánh Nặng Của Chính Mình 

Maurine Stuart viết trong quyển 'Âm Thanh Vi Tế! "Tôi có đọc 
được một câu chuyện kể về một vị Tăng đang xin vào tu tập trong một 
thiển viện. Trong lúc đang ngôi trước cổng, ông ta chợt nhận thấy một 
người vác đổ nặng đang nhọc nhằn leo ngược dốc. Ông ta nhảy ra khỏi 
chỗ đang ngồi, tiếp lấy gánh nặng cho người kia, và ngay lập tức vị trụ 
trì của thiển viện tống xuất ông ta ra khỏi cửa. Như thế không phải là 
không có lòng từ bi lắm sao? Câu chuyện này dạy rằng mỗi người 
chúng ta phải tự mang lấy gánh nặng của chính mình, và nhờ đó, lớn 
lên, học được nhiều bài học và đạt đến độ thuần thục. Khi ngồi trước 
cửa, nếu đã đạt đến độ thuần thục, chúng ta biết lúc nào là lúc chúng 
ta dang tay ra giúp đỡ, và lúc nào là lúc để cho người kia tự mang vác 
gánh nặng và tự làm công việc của chính mình. Chúng ta có mặt trên 
đời này là để giúp đỡ lẫn nhau, không phải để chen vào chuyện của 
người khác và rước lấy nỗi đau đớn hoặc gánh nặng của người khác. 
Chúng ta cảm nhận nỗi đau của nhau, vì chúng ta có chung một hình 
hài và tâm thức, nhưng chúng ta phải để cho mỗi người chúng ta trải 
qua kinh nghiệm của mình, và đóng góp theo cách riêng của chính 
mình." 


2.553. Tự Mình Dồn Hết Nỗ Lực Vào Đại Sự! 

Thiển sư Quan Sơn Huệ Huyễn sống đến năm 83 tuổi. Vào ngày 
ông thị tịch, ông bảo chúng đệ tử: “Lão Tăng chỉ yêu cầu mấy ông 
điều này. Hãy tự mình dồn hết nỗ lực vào Đại Sự!” Nói xong ông mặc 
y áo hành cước và lặng lẽ đi đến bờ ao gân cổng trước tự viện. Ông thị 
tịch trong phong thái này. Đệ tử của ông tiếp tục tôn trọng sự khổ hạnh 
đời sống nặc danh của ông, không cử hành nghi lễ thông thường, cũng 
không xây dựng tháp thờ xá lợi của ông. Sau khi thị tịch vào năm 1360, 
Quan Sơn Huệ Huyền được hoàng gia Nhật phong cho nhiều danh hiệu 
tôn vinh. 


3702 


2.5354. Tự Ngã 

Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng Giả 
Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể (vô thường, và 
vô ngã). Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng. 
Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa 
thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau. Chúng ta, 
những hành giả tu Thiền, có thể tháo gỡ sợi dây trói buộc được gọi là 
"Ngã". Theo Thiển sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp Nhãn 
Tạng, chúng ta làm nô lệ cho cái hiểu biết của chúng ta về cái Ngã: 
cái Ngã của ngạ quỷ, cái Ngã thế này thế kia, hay theo nghĩa tốt nhất 
là cái Ngã làm người. Nhưng liên hệ giữa Phật Đạo và con người như 
thế nào? Có cái gì quan trọng hơn là chính sinh mạng của mình? 
Không phải sinh mạng làm ngạ quỷ, cũng không phải sinh mạng làm 
con người, mà là sinh mạng của cái Ngã làm Phật Đạo, sinh mạng của 
cái Ngã làm Đạo Vô Thượng. Khi một người đang tu tập Đạo thì người 
ấy được gọi là Phật. 


2.555. Tự Ngã Mê Lâm 

Đạo Phật cho rằng Giả Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không 
có thực thể (vô thường, và vô ngã). Tự ngã là cái gì? Làm sao mà tự 
ngã của người này lại có thể lớn hơn tự ngã của người khác? Và tại sao 
con người lại quá dễ dàng chấp nhận và không cảm thấy ân hận øì khi 
tự xem mình có cái tự ngã và thậm chí còn tuyên bố ra điều này nữa? 
Từ "tự ngã" là một trong những từ ngữ La Tĩnh có vẻ như đã rơi xuống 
chúng ta từ trên cao độ và làm cho chúng ta choáng váng. Có một thời 
"tự ngã" chỉ có nghĩa bình thường là "cái tôi." Tuy vậy, nếu nói "tôi có 
cái tôi lớn" hay "anh ta có cái tôi yếu" thì không có nghĩa gì cả. Như 
vậy "tôi" là gì? Chúng ta nhận nó như một ân huệ, cho phép nó lướt 
qua lưỡi mình rất thường xuyên mà không do dự ngại ngùng øì cả. Tuy 
nhiên, đối với hành giả tu Thiển, chúng ta đặc biệt chú tâm đến nó một 
cách đặc biệt sau một thời gian tu tập thiển định. Với vài hôm tĩnh lự 
với tâm hồn bình lặng, và bây giờ "cái tôi" đến lấp đây vào các cuộc 
đàm thoại của chúng ta. Để kinh nghiệm sức mạnh của "cái tôi" ấy, 
chúng ta có thể tập dành một vài giờ hoặc một ngày sử dụng từ "tôi" 
càng ít càng tốt, thậm chí không dùng đến nó càng tốt. Mình cảm thấy 
như mình đang từ bổ một sự nghiện ngập nào đó. Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ rằng cái tôi nó nguy hiểm đối với người bình thường đến 


3703 


độ họ sẵn sàng giết hại lẫn nhau, thậm chí hủy hoại bản thân, để bảo 
vệ sự tổn tại của nó. Nhưng vấn để "Ta là ai?" lại là một trong những 
công án quan trọng đối với hành giả tu Thiển. Trong Bạch Ấn Thiên 
Tọa Tụng, Thiển sư Bạch Ẩn nói rằng nguyên nhân của đời sống vô 
minh và khổ đau là vọng tưởng sai lầm về tự ngã bởi vì chúng ta đang 
đón nhận một thứ gì đó mà chúng ta chưa hiểu rõ về nó, từ đó chúng ta 
cho rằng mình đang thiếu thốn, trong khi thực ra mình vốn có một kho 
tàng giàu có. Ảo tưởng về tự ngã cũng là ảo tưởng về sự nghèo túng 
về tâm linh. Ảo tưởng rằng "tôi" là cái gì đó quan trọng hơn tất cả 
những gì đang hiện hữu. Tại sao lại theo đuổi một mục tiêu chưa rõ 
ràng để gạt bỏ đi kho báu vốn có của mình. 


2.556. Tự Tánh Căn Bản Chính Là Phật 

Theo Thiển Sư Chân Tịnh Khắc Vân (1025-1102) Ngữ Lục, một 
hôm Thiền sư Khắc Vân nói với chúng hội: "Mọi người! Có phải lòng 
tự tin của mình đã đi đủ xa rồi không? Nếu đã đi đến đỉnh của niềm tin 
vào tự ngã, thì phải biết tự tánh căn bản chính là Phật. Một khi mấy 
ông thực chứng được chuyện không có niểm tin nơi tự ngã, khi đó mấy 
ông đã thành Phật. Chỉ vì mê đã lâu, chợt mới nghe nói thật là khó tin 
được. Tất cả ngữ ngôn từ xưa đến nay của chư Thiền đức đều là từ 
trong Phật tánh của chư Thánh lưu xuất dựng lập. Nhưng cái lưu xuất 
đây chỉ là ngọn. Phật tánh là gốc. Ngày nay nhiều người tìm ngọn bỏ 
gốc, quên cái chân chánh để rơi vào cái giả ngụy, họ đã làm tổn hại 
đến Phật pháp. Họ phải nên luôn nhớ rằng ngôn cú của cổ nhân chỉ vì 
Thiền và Đạo mà thôi! Nếu không thì dầu cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma có từ 
Tây sang cũng không có Thiền để truyển lại. Tất cả chỉ cốt vì đại 
chúng tự chứng tự tánh và thành Phật, tự dựng lập tất cả Phật pháp. 
Hơn nữa, thần thông biến hóa vốn đầy đủ nơi chúng sanh, chẳng cần 
giả dối tìm cầu từ bên ngoài. Nếu người ta tìm cầu cái gì đó bên ngoài 
mình, chỉ là tự họ che lấp mất cội gốc và sẽ chẳng bao giờ đạt ngộ 
được. Nếu hành giả chỉ một bể làm khách, thì bằng cách này vô số 
trân bảo phải thuộc về người khác, trọn chỉ là vọng tưởng, và rốt lại 
chuyện phải lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử là không thể nào tránh 
được." 


3704 


2.557. Tự Tánh Chân Phật 
Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên (713 sau Tây Lịch), năm Quý 
Sửu ngày mông ba tháng tám (tháng mười hai năm ấy đổi là khai 
nguyên), Lục Tổ Huệ Năng (638-713) ở tại chùa Quốc Ân sau buổi 
ngọ trai, bảo các đồ chúng rằng: “Các ông mỗi người cứ ngồi y chỗ cũ, 
tôi cùng các ông từ biệt.” Ngài Pháp Hải bạch rằng: “Hòa Thượng để 
lại giáo pháp gì khiến cho những người mê đời sau được thấy Phật 
tánh?” Tổ bảo: “Các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết 
chúng sanh tức là Phật tánh, nếu biết chúng sanh muôn kiếp tìm Phật 
cũng khó gặp. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm 
Phật tánh. Muốn cầu thấy Phật, chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh 
mê Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng 
sanh là Phật; tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh; tự tánh bình đẳng, 
chúng sanh là Phật; tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Tâm các ông 
nếu hiểm khúc tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trực tức là 
chúng sanh thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó là chơn Phật, 
nếu tự không có tâm Phật thì chỗ nào cầu được chơn Phật? Các ông tự 
tâm là Phật lại chớ hồổ nghi, ngoài không một vật mà hay dựng lập đều 
là bổn tâm sanh ra muôn pháp, nên kinh nói tâm sanh các thứ pháp 
sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt, nay tôi để bài kệ cùng các ông từ biệt 
gọi là Tự Tánh Chân Phật Kệ, người đời sau biết được ý kệ nầy tự 
thấy bổn tâm, tự thành Phật đạo. Kệ rằng: 
“Chơn như tự tánh là chơn Phật, 

Tà kiến tam độc là ma vương, 

Khi tà mê ma ở trong nhà, 

Khởi chánh kiến Phật ở trong nhà. 

Trong tánh tà kiến tam độc sanh, 

Tức là ma vương đến trong nhà, 

Chánh kiến tự trừ tâm tam độc, 

Ma biến thành Phật thật không giả. 

Pháp thân báo thân và hóa thân, 

Ba thân xưa nay là một thân, 

Nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, 

Tức là nhơn Bồ Đề thành Phật. 

Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh, 

Tánh tịnh thường ở trong hóa thân. 

Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, 


3705 


Về sau viên mãn thật không cùng. 
Tánh dâm vốn là nhơn tánh tịnh, 
Trừ dâm tức là thân tánh tịnh, 
Trong tánh mỗi tự la ngũ dục, 
Thấy tánh sát na tức là chơn. 

Đời nầy nếu gặp pháp đốn giáo, 
Chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. 
Nếu muốn tu hành mong làm Phật, 
Không biết nơi nào nghĩ tìm chơn. 
Nếu hay trong tâm tự thấy chơn, 
Có chơn tức là nhơn thành Phật, 
Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, 
Khởi tâm thảy là người đại sĩ. 
Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, 
Cứu độ người đời phải tự tu, 

Bảo ông người học đạo đời sau, 
Không khởi thấy nầy rất xa xôi.” 


2.558. Tự Tánh Hiển Nhiên Minh 

Theo Thiển sư Philip Kapleau trong quyển Giác Ngộ Thiển, từ 
quan điểm của Bồ Đề Đạt Ma, Sơ Tổ sáng lập Thiền tông, chúng ta có 
lời nói về giới thứ nhì, được rút ra từ quyển Nghiên Cứu Phật Giáo của 
ngài Sangharakshita: "Tự tánh vốn trong sáng và hiển nhiên. Trong 
pháp giới, không nảy sinh ý tưởng trước được xem như đồng nghĩa với 
giới luật không trộm cắp." Nếu không có ý tưởng thủ trước, sẽ không 
có gì đáng thủ trước. 


2.559. Tự Tánh Mê, Tức Chúng Sanh; Tự Tánh Giác, Tức Phật 

Tự tánh là thực chất của bản ngã, đồng nghĩa với bản tính thật hay 
Phật tính. Đây là bản tính cố hữu của mọi sự tổn tại, và chỉ có thể kinh 
nghiệm qua thực chứng mà thôi. Tự tánh hay bản tánh, trái lại với tánh 
linh thượng đẳng. Tự tánh luôn thanh tịnh trong bản thể của nó. Bản 
chất của hiện hữu hay cái gồm nên bản thể của sự vật. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật bảo Mahamati: “Này Mahamati, bản chất của 
hiện hữu không phải như người ngu phân biệt nó.” Vạn hữu trong thế 
giới hiện tượng đều không thường bến, chỉ hiện hữu tạm thời, chứ 
không có tự tánh. Theo kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ ba, Lục Tổ bảo 


3706 


rằng: “Nầy đại chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi 
là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua 
ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì vua cũng mất. 
Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong 
tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê, tức là chúng 
sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là 
Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật A Di 
Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mói, 
độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa trạnh, tham sân 
là địa ngục, ngu si là súc sanh. Nầy thiện tri thức! Thường làm mười 
điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhơn ngã thì núi Tu Di ngã, dẹp 
được tham dục thì biển nước độc khô, phiền não không thì sóng mói 
mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh 
Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh hay phá 
sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền trừ địa ngục, vân 
vân., các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với 
cõi Tây phương, không chịu tu như thế nầy làm sao đến được cõi kia?” 


2.560. Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương 

Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Tự Tánh 
Ngũ Phần Pháp Thân Hương. Một là giới hương, tức là trong tâm mình 
không có quấy, không có ác, không tật đố, không tham sân, không 
cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy các cảnh 
tướng thiện ác mà tự tâm chẳng loạn gọi là định hương. Ba là huệ 
hương, tức là tâm mình không ngại, thường dùng trí huệ quán chiếu tự 
tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, 
kính bậc trên thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là huệ hương. 
Bốn là giải thoát hương, tức là tự tâm mình không có chỗ phan duyên, 
chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại gọi là giải thoát hương. 
Năm là giải thoát tri kiến hương, tức là tự tâm đã không có chỗ phan 
duyên thiện ác, không thể trầm, không trệ tịch, tức phải học rộng nghe 
nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp 
vật, không ngã không nhơn, thắng đến Bồ Đề, chơn tánh không đổi, 
gọi là giải thoát tri kiến hương. Nầy thiện tri thức! Hương nầy mỗi 
người tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm cầu. 


3707 


2.561. Tự Tánh Thanh Tịnh, Không Sanh Diệt, Tự Đầy Đủ, 
Không Dao Động, Hay Sanh Muôn Pháp 
Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm là cái tâm vốn thanh tịnh (lại buông cho 
ảnh hưởng của các phiền não phụ thuộc, mạt na và cái ngã). Đây là sự 
hoàn thiện ban đầu, bản tánh của Phật cố hữu trong mọi sự mọi vật và 
mọi thực thể, và nó cũng không có nhu cầu được "đạt tới". Sự hoàn 
thiện nầy bao giờ cũng là hiện hữu; đó là một hiện thực mà ý thức 
thông thường không nhận biết được vì bị vô minh che lấp. Theo Khởi 
Tín Luận, đây là tâm bất biến hay Như Lai Tạng Tâm hay Tính Thanh 
Tịnh Tâm. Khi bài kệ của Huệ Năng "Bồ Đề bổn vô thọ..." được viết 
rồi, đồ chúng thảy đều kinh hoàng, không ai mà chẳng xuýt xoa, mọi 
người bảo nhau rằng: “Lạ thay! Không thể do tướng mạo mà đoán 
được người, đã bao lâu nay sai nhục thân Bồ Tát làm việc.” Tổ thấy cả 
chúng đều kinh ngạc, sợ có người làm hại Huệ Năng, mới lấy giày xóa 
hết bài kệ, nói: “Cũng chưa thấy tánh.” Chúng cho là đúng. Ngày kế 
Tổ lén đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng đeo đá giã gạo, mới bảo rằng: 
“Người cầu đạo vì pháp quên mình đến thế ư?” Tổ lại hỏi: “Gạo trắng 
hay chưa?” Huệ Năng thưa: “Gạo trắng đã lâu, còn thiếu giần sàng.” 
Tổ lấy gậy gõ vào cối ba tiếng rồi đi. Huệ Năng liền hội được ý Tổ, 
đến khi trống đổ canh ba liền vào thất. Tổ lấy áo cà sa che chung 
quanh không để người thấy, vì Huệ Năng mà nói kinh Kim Cang, đến 
câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.` Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, 
thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, mới thưa với Tổ rằng: 
“Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh 

Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt 

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ 

Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động 

Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp!” 
2.562. Tự Tánh Tự Như 

Trí Thường một hôm hỏi Lục Tổ rằng: “Phật nói pháp ba thừa, lại 

nói Tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, mong ngài chỉ dạy.” Tổ bảo: 
“Ông xem nơi bản tâm mình, chớ có chấp tướng bên ngoài. Pháp 
không có bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. Thấy nghe tụng 
đọc ấy là Tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là Trung thừa, y pháp tu 
hành ấy là Đại thừa, muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả 
không nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng không được gọi là Tối 


3708 


thượng thừa. Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông phải 
tự tu chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự như.” Trí Thường liền 
lễ tạ và hầu Tổ đến trọn đời. 


2.563. Tự Tâm Chúng Sanh Thấy Tự Tâm Phật Tánh 
Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên (713 sau Tây Lịch), năm Quý 
Sửu ngày mông ba tháng tám (tháng mười hai năm ấy đổi là khai 
nguyên), Lục Tổ Huệ Năng ở tại chùa Quốc Ân sau buổi ngọ trai, bảo 
các đồ chúng rằng: “Các ông mỗi người cứ ngồi y chỗ cũ, tôi cùng các 
ông từ biệt.” Ngài Pháp Hải bạch rằng: “Hòa Thượng để lại giáo pháp 
gì khiến cho những người mê đời sau được thấy Phật tánh?” Tổ bảo: 
“Các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết chúng sanh tức 
là Phật tánh, nếu biết chúng sanh muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. 
Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh. 
Muốn cầu thấy Phật, chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, 
chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật; 
tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh; tự tánh bình đẳng, chúng sanh là 
Phật; tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu hiểm khúc 
tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trực tức là chúng sanh 
thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó là chơn Phật, nếu tự không 
có tâm Phật thì chỗ nào cầu được chơn Phật? Các ông tự tâm là Phật 
lại chớ hồ nghi, ngoài không một vật mà hay dựng lập đều là bổn tâm 
sanh ra muôn pháp, nên kinh nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt 
các thứ pháp diệt, nay tôi để bài kệ cùng các ông từ biệt gọi là Tự 
Tánh Chân Phật Kệ, người đời sau biết được ý kệ nầy tự thấy bổn tâm, 
tự thành Phật đạo. Kệ rằng: 
“Chơn như tự tánh là chơn Phật, 

Tà kiến tam độc là ma vương, 

Khi tà mê ma ở trong nhà, 

Khởi chánh kiến Phật ở trong nhà. 

Trong tánh tà kiến tam độc sanh, 

Tức là ma vương đến trong nhà, 

Chánh kiến tự trừ tâm tam độc, 

Ma biến thành Phật thật không giả. 

Pháp thân báo thân và hóa thân, 

Ba thân xưa nay là một thân, 

Nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, 


3709 


Tức là nhơn Bồ Đề thành Phật. 
Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh, 
Tánh tịnh thường ở trong hóa thân. 
Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, 
Về sau viên mãn thật không cùng. 
Tánh dâm vốn là nhơn tánh tịnh, 
Trừ dâm tức là thân tánh tịnh, 
Trong tánh mỗi tự la ngũ dục, 
Thấy tánh sát na tức là chơn. 

Đời nầy nếu gặp pháp đốn giáo, 
Chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. 
Nếu muốn tu hành mong làm Phật, 
Không biết nơi nào nghĩ tìm chơn. 
Nếu hay trong tâm tự thấy chơn, 
Có chơn tức là nhơn thành Phật, 
Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, 
Khởi tâm thảy là người đại sĩ. 
Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, 
Cứu độ người đời phải tự tu, 

Bảo ông người học đạo đời sau, 
Không khởi thấy nầy rất xa xôi.” 

Tổ nói kệ rồi bảo rằng: “Các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ, 
chớ làm theo thế gian khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điếu tang, thân 
mặc hiếu phục, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh 
pháp. Chỉ biết tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh, không động không tịnh, 
không sanh không diệt, không đi không lại, không phải không quấy, 
không trụ không vãng, e các ông trong tâm mê, không hiểu ý tôi, nay 
lại dặn dò các ông khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, y theo 
đâ y tu hành, như ngày tôi còn sống, nếu trái lời tôi dạy, giả sử tôi còn 
ở đời, cũng không có lợi ích gì. Tổ lại nói kệ rằng: 

“Ngơ ngơ không tu thiện, 
Ngáo ngáo không làm ác, 
Lặng lẽ dứt thấy nghe, 

Thênh thang tâm không dính.” 

Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng: 
“Tôi đi nhé!” Rồi im lặng mà hóa. Khi ấy mùi lạ đây cả thất, có một 


3710 


móng trắng vòng giáp đất, trong rừng cây cối đều biến thành màu 
trắng, cầm thú kêu vang bi thương. 


2.564. Tự Tâm Quy Y Tự Tánh 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương thứ sáu, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 
“Nây thiện tri thức! Tự tâm quy y tự tánh là quy y chơn Phật. Tự quy y 
là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm siểm khúc, tâm 
ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, tâm tà kiến, 
tâm cống cao, và hạnh bất thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi 
mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, ấy là tự quy y. Thường tự hạ 
tâm, khắp hành cung kính tức là thấy tánh thông đạt lại không bị ngăn 
trệ, ấy là tự quy y. 


2.565. Tự Thân Tâm Trải Nghiệm & Tự Điều Chỉnh Trong 

Dòng Cháy Cuộc Đời 

Charlotte Joko Beck viết trong quyển 'Thiển Trong Đời Sống Hằng 
Ngày: "Kỳ thật, không một ai, tuyệt đối không một ai, có thể trải 
nghiệm dùm cuộc sống của chúng ta. Không ai có thể cảm nhận những 
nỗi đau đớn mà cuộc sống chắc chắn mang đến cho chúng ta. Cái giá 
mà chúng ta phải trả để trưởng thành nằm ngay trước mũi của chúng 
ta; và chúng ta không bao giờ có sự tu tập thật sự cho đến khi nào 
chúng ta nhận ra sự không sẵn sàng trả giá của chính mình. Thật là 
buồn, chừng nào mà chúng ta còn trốn chạy, chừng đó chúng ta vẫn 
còn tự tách rời khỏi điều kỳ diệu của cuộc sống và bản thể của chúng 
ta. Chúng ta cố gắng bám víu vào những người mà chúng ta nghĩ họ có 
thể làm giảm thiểu nỗi đau đớn của mình. Chúng ta cố gắng chế ngự 
họ, giữ họ cho riêng mình, ngay cả lừa đảo để họ chăm lo cho những 
đau đớn của chúng ta. Nhưng hỡi ôi, không ai ăn cơm không trả tiền, 
không có thứ gì cho không biếu không. Không một ai biếu không cho 
chúng ta một món nữ trang quí giá. Chúng ta phải dành được món quà 
ấy bằng cách kiên trì tu tập, không lay chuyển. Chúng ta phải dành 
được món quà ấy, trong mọi lúc, không phải chỉ trong khía cạnh tâm 
linh của cuộc sống. cái cách chúng ta chu toàn nghĩa vụ của mình đối 
với người khác, cái cách chúng ta phục vụ người khác cũng như sự 
chuyển tâm cần thiết cho mỗi lúc của cuộc sống: tất cả là cái giá 
chúng ta trả cho món nữ trang. Kỳ thật, chúng ta giống như những lọn 
nước xoáy trong dòng sông cuộc đời. Trong suốt dòng chảy đi tới, sông 


3711 


hay suối đều chạm phải những đá, những cành cây, hay những thứ bất 
thường khác dưới đất, tạo nên những chỗ nước xoáy chỗ này chỗ nọ. 
Nước vào chỗ xoáy chảy qua thật nhanh qua những chỗ xoáy để tiếp 
tục tái hợp với dòng chảy của sông, cuối cùng gia nhập vào một chỗ 
xoáy khác, và cứ thế mà tuôn chảy. Dầu trong một thoáng, chỗ nước 
xoáy có vẻ như là một hiện tượng rời rạc, thật ra nước trong chỗ xoáy 
chính là dòng sông. Sự ổn định của chỗ nước xoáy chỉ là tạm thời. 
Năng lượng của dòng sông cuộc đời tạo nên những hình thái sống 
động, một con người, con mèo, hay con chó, cây cối và thảo mộc, rồi 
thì cái được cho là chỗ nước xoáy tự nó biến thể, xoáy nước bị cuốn đi 
và tái gia nhập vào dòng chảy lớn hơn. Năng lực như một xoáy nước 
đặc biệt, tan dần và nước chảy đi, có lẽ trong khoảnh khắc lại tạo 
thành chỗ xoáy nước mới." 


2.566. Tự Thấy Mình Trong Vạn Hữu 

Đệ tử của Hành Tư chẳng những tu tập Thiển mà còn phải học tập 
kinh điển cũng như những bộ luận từ Ấn Độ đã được phiên dịch sang 
tiếng Hoa. Thạch Đầu (700-790) giác ngộ nhờ kết quả từ việc đọc một 
đoạn trong kinh: "Chỉ những ai nhìn thế gian theo cách tự thấy mình 
trong vạn hữu mới có thể được gọi là bậc Thánh." Nghe xong đoạn 
văn, trí óc Thạch Đầu bất chợt lóc sáng và cho rằng câu này vẫn chưa 
đủ. Sư đập tay xuống bàn và kêu lên: "Chỉ có bậc Thánh mới không có 
tự ngã, vì mọi thứ khác đều có cái ngã riêng của chúng. Vậy thì ai có 
thể nói về ông và về tôi, về cái ngã của tôi và của người khác?" 


2.567. Tự Thọ Dụng Tam Muội 

“Tự thọ dụng tam muội” là trạng thái chúng ta kinh qua khi nỗ lực 
tu tập không với một mục tiêu định trước. Trong Chánh Pháp Nhãn 
Tạng, thiện "Biện đạo thoại," Thiển sư Đạo Nguyên nói: "Hãy an trụ 
trong tự thọ dụng tam muội của chư Phật." Ngài thúc dục chúng ta hãy 
tọa thiển một cách đúng đắn và thể chứng tự thọ dụng tam muội mà 
chư Phật đều đầy đủ. Theo tiếng Nhật, thuật ngữ "tự thọ dụng tam 
muội" là "Jijuyu zamai." Ji có nghĩa là "tự mình," Ju có nghĩa là 
"nhận," và yu có nghĩa là "thọ dụng." Vậy thì "tự thọ dụng tam muội” 
là loại tam muội tiếp nhận chính mình và vận dụng chính mình một 
cách tự do tự tại. Tiếp nhận chính mình và vận dụng chính mình là ý 
nghĩa gì? Thể chứng "tự thọ dụng tam muội" là thể chứng trí tuệ vô 


3712 


thượng mà đức Phật đã trực tiếp truyền cho chư Phật và chư Tổ. Thiển 
sư Đạo Nguyên nhắc nhở rằng hành giả tu Thiển nhất định phải chứng 
nghiệm trí tuệ vô thượng này! Tự mình thể nghiệm "tự thọ dụng tam 
muội," trí tuệ vô thượng, trí tuệ tự nhiên này! Đó là trí tuệ từ Phật 
truyền cho Phật, không chút sai sót. Nếu hiện nay hành giả nào chưa 
đầy đủ thì hãy làm cho chính mình đầy đủ đi! Nếu nỗ lực tọa Thiền để 
bù đắp khoảng cách giữa sinh mệnh của mình và sinh mệnh Phật; với 
tâm không phân biệt, hành giả ắt sẽ có được "tự thọ dụng tam muội." 
"Tự thọ dụng tam muội" có khi còn được gọi là "tự hỷ tam muội," 
nhưng tam muội này là vui hay buồn thật ra đều không quan trọng. 
Tam muội này chính là đại ngộ, là sự độc lập tự chủ hoàn toàn. Cho 
dầu chúng ta biết hay không biết, m cầu hay không tìm cầu, thì thực 
ra chúng ta đều chưa từng rời xa tam muội này. Vậy thì tại sao chúng 
ta lại không mặc sức tận hưởng nó? Sở dĩ Thiền sư Đạo Nguyên thúc 
dục hành giả chúng ta tu tập chỉ quán đả tọa, vì pháp tu này là "tự thọ 
dụng tam muội." "Tự thọ dụng tam muội" bao hàm tất cả, lại không bị 
giới hạn trong phương pháp tu hành của chúng ta, cũng không ưu việt 
hơn cái gì khác. Đó không phải là cái do con người tạo ra, mà là Pháp 
vi điệu thâm sâu không mảy may sai khác, được truyễển từ các bậc cổ 
đức cho đến ngày nay. Hành giả có thể dùng cái "tự thọ dụng tam 
muội" này để chứng nghiệm việc tọa Thiển của mình là đúng hay 
không, nghiệm chứng là mình đã sáng tỏ hay không rằng chính mình là 
báu vật được truyền thừa từ các bậc cổ đức. "Tự thọ dụng tam muội” 
thâu nhiếp tất cả. Mỗi cá nhân đều trải qua đời sống thâu nhiếp này. 
Chỉ cần có thể tọa Thiền đúng như vậy, thì sẽ trở thành "Chỉ quán đả 
tọa." Khi tham công án thì công án tự nhiên trở thành đời sống của 
chính hành giả. Hơn thế nữa, đời sống của hành giả thực sự hoàn toàn 
trở thành công án có sẵn, trở thành sự hiển bày của "cái đó." Hành giả 
tu Thiền nên luôn nhớ rằng chính đời sống của mình là sự tu hành. Tu 
hành không và sẽ không bao giờ nằm ngoài đời sống. 


2.568. Tức Phật Tức Tâm, Thời Thời Như Vậy 

Khi ra mắt Thiền sư Vô Môn, Vô Môn đã hỏi Tâm Địa Giác Tâm 
(1207-1298): "Tên ông là gì?" Tâm Địa Giác Tâm trả lời với vị thiển 
sư về tên của mình. Sau khi biết được tên của Tâm Địa Giác Tâm có 
nghĩa là "Ngộ được bản tâm", vị thiển sư bèn viết một bài kệ tặng cho 
Tâm Địa Giác Tâm: 


3713 


"Tâm tức Phật 
Phật tức Tâm 
Tức Phật tức Tâm 
Thời thời như vậy." 


2.569. Tức Tâm Phi Tâm 

Theo thí dụ thứ 30 của Vô Môn Quan, một hôm, Đại Mai hỏi 
Thiển sư Mã Tổ (709-788): "Phật là gì?" Mã Tổ đáp: "Tức tâm tức 
Phật." Hôm khác có một vị Tăng hỏi Mã Tổ: “Phật là gì?? Sư đáp: “Phi 
tâm phi Phật.” Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, nếu thấy 
liền được như vậy thì mặc áo Phật, ăn cơm Phật, nói lời Phật, làm việc 
Phật. Tức là Phật vậy. Tuy như thế, Đại Mai đã khiến bao người nhận 
lầm phương hướng. Đâu biết rằng nói một chữ Phật, phải ba ngày súc 
miệng. Nếu là người có trí, nghe nói "Tức tâm tức Phật" thì bịt tai mà 
chạy. 


2.570. Túc Tâm Tức Phật 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một hôm Mã Tổ 
thượng đường dạy chúng: “Các người mỗi người tin tâm mình là Phật, 
tâm nầy tức là tâm Phật. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sanh Trung Hoa 
truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại 
dẫn kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sanh. Sợ e các nguơi điên đảo 
không tự tin pháp tâm nầy mỗi người tự có, nên Kinh Lăng Già nói: 
“Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp" (Phật ngữ tâm vi tông, vô 
môn vi pháp môn). Người phàm cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài 
tâm không riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có tâm, không lấy 
thiện, chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạt tánh tội 
là không, mỗi niệm đều không thật, vì không có tự tánh nên tam giới 
chỉ là tâm, sum la vạn tượng đều là cái bóng của một pháp, thấy sắc 
tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhơn sắc mới có. Các ngươi chỉ 
tùy thời nói năng tức sự là lý, trọn không có chỗ ngại, đạo quả Bồ Đề 
cũng như thế. Nơi tâm sinh ra thì gọi là sắc, vì biết sắc không, nên sanh 
tứ chẳng sanh. Nếu nhận rõ tâm nầy, mới có thể tùy thời ăn cơm mặc 
áo nuôi lớn thai Thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua, đâu còn có việc 
gì. Các ngươi nhận ta dạy hãy nghe bài kệ nầy: 

“Tâm địa tùy thời thuyết 
Bồ để diệc chỉ ninh 


3714 


Sự lý câu vô ngại 

Đương sanh tức bất sanh.” 
(Đất tâm tùy thời nói, 

Bồ đề cũng thế thôi 

Sự lý đều không ngại, 

Chính sanh là chẳng sanh). 

Có vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật?” Sư 
đáp: “Vì dỗ con nít khóc.” Vị Tăng hỏi: “Con nít nín rồi thì thế nào?” 
Sư đáp: “Phi tâm phi Phật.” Vị Tăng lại hỏi: “Người trừ được hai thứ 
nầy rồi, phải dạy thế nào?” Sư đáp: “Nói với y là Phi Vật.” Vị Tăng lại 
hỏi: “Khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao?” Sư đáp: “Hãy 
dạy y thể hội đại đạo.” 


2.571. Từng Bước Đi Trong Hồng Trần, Một Thân Không Bóng 
Mà Tỏa Khắp! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, khi Sư Kiền Hậu Động Sơn 
chuẩn bị rời Động Sơn ra đi, Động Sơn hỏi: "Ông đi đâu?" Sư Kiển nói: 
"Kim luân không bị che dấu trong mọi cảnh giới mà hồng trần bị cắt 
đứt." Động Sơn nói: "Lão Tăng tin tưởng lớn nơi ông đấy." Sư Kiển 
cảm tạ Động Sơn ri bắt đầu ra đi. Động Sơn tháp tùng Sư ra cổng và 
nói: "Trong một câu, làm sao ông diễn tả cái mà ông đang làm?" Sư 
Kiển nói: "Từng bước đi trong hồng trần, một thân không bóng mà tỏa 
khắp." Động Sơn im lặng một hồi lâu. Sư Kiển nói: "Tại sao Hòa 
Thượng không nhanh nói?" Động Sơn nói: "Cái gì làm cho ông vội vã 
thế?" Sư Kiền nói: "Xin lỗi Hòa Thượng." Đoạn từ giã Động Sơn mà ra 
đi. 


2.572. Tương Bạn (Bồi Tiếp, Giúp Đỡ Cơn Cháo) 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IX, và Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XI, một hôm, Thiển sư Ngưỡng Sơn thượng đường 
dạy chúng: “Hết thấy các ngươi mỗi người tự hồi quang phản quán, 
chớ ghi ngôn ngữ của ta. Các ngươi từ vô thỉ đến nay trái sáng hợp tối, 
gốc vọng tưởng quá sâu khó nhổ mau được. Do đó, giả hợp lập phương 
tiện dẹp thức thô của các ngươi, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, có 
cái gì là phải. Như người đem các thứ hàng hóa cùng vàng lập phố 
bán. Bán hàng hóa chỉ nghĩ thích hợp với người mua. Vì thế, nói: 
“Thạch Đầu là phố chơn kim, chỗ ta là phố tạp hóa.” Có người đến tìm 


3715 


phẩn chuộc ta cũng bết cho, kẻ khác đến cầu vàng thật ta cũng trao 
cho.” Có một vị Tăng hỏi: “Chẳng cần phẩn chuộc, xin Hòa Thượng 
cho vàng thật.” Ngưỡng Sơn bảo: “Răng nhọn nghỉ mở miệng, năm lừa 
cũng chẳng biết.” Tăng không đáp được. Ngưỡng Sơn tiếp: “Tìm hỏi 
thì có trao đổi, chẳng tìm hỏi thì chúng ta chẳng có gì để trao đổi. Nếu 
ta thật sự nói về Thiền tông, thì cần một người làm bạn cũng không, 
huống là có đến năm bảy trăm chúng? Nếu ta nói Đông nói Tây, ắt 
giành nhau lượm lặt, như đem nắm tay không để gạt con nít, trọn 
không có thật. Nay ta nói rõ với các ngươi việc bên cạnh Thánh, chớ 
đem tâm nghĩ tín, chỉ nhằm vào biển tánh của mình mà tu hành như 
thật. Chẳng cần tam minh lục thông. Vì sao? Vì đây là việc bên chót 
của Thánh. Hiện nay cần thức tâm đạt bổn, cốt được cái gốc chẳng lo 
cái ngọn. Sau nầy, khi khác sẽ tự đầy đủ. Nếu chưa được gốc, dầu cho 
đem tâm học y cũng chẳng được. Các ngươi đâu chẳng nghe Hòa 
Thượng Qui Sơn nói: “Tình phàm Thánh hết, bày biện chơn thường, sự 
lý chẳng hai, tức như như Phật.`” Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch sống 
vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế kỷ 
thứ X). Lúc đó thiên hướng phát triển của giáo pháp Thiền tông lần hôi 
thay thế các tông phái khác ở Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiền đối 
với truyền thống, và triết lý đạo Phật, có khuynh hướng coi nhẹ việc 
học hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là kinh điển và các thứ siêu hình trong 
kinh. 


2.573. Tương Thóa Nhiêu Nhĩ Bát Thủy 
Tiếp nước cho hai người phun nhau (vì khi tranh luận nước bọt 
văng tung tóe, nên cần phải tiếp thêm). Thiển tông dùng từ nầy để chỉ 
cảnh giới hoàn toàn tự tại. Theo thí dụ thứ 58 của Bích Nham Lục, và 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm có một vị Tăng hỏi 
Triệu Châu: "Chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch, phải là sào huyệt 
của thời nhơn chăng?" Triệu Châu đáp: "Đã có người hỏi tôi, mà mãi 
đến năm năm vẫn còn bối rối." Đã là một hỏi một đáp rõ ràng hiện 
thành, tại sao Triệu Châu lại nói bối rối? Hãy nói phải là sào huyệt 
của thời nhơn chăng? Triệu Châu ở trong sào huyệt đáp y, hay ở ngoài 
sào huyệt đáp y? Phải biết việc này không ở trên ngôn cú. Có người 
tin được đến thấu xương thấu tủy, như rồng gặp nước, như cọp tựa núi. 
Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển có bài kệ: 
"Tượng vương tần thân 


3716 


Sư tử hiểu hấu 

Vô vị chỉ đảm 

Tất đoạn nhân khẩu 
Nam bắc đông tây 
Ô phi thố tẩu." 

(Voi chúa gầm gừ, sư tử hầm hét. Vô vị cùng bàn, miệng người bít 
lấp. Nam bắc đông tây, quạ bay thổ chạy). Triệu Châu đã nói: "Đã có 
người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." Điều này cũng 
giống như "Voi chúa gầm gừ, sư tử hầm hét." Còn bốn câu "Vô vị cùng 
bàn, miệng người bít lấp. Nam bắc đông tây, quạ bay thỏ chạy," nếu 
Thiển sư Tuyết Đậu không có câu sau rốt thì chỗ nào lại có Tuyết 
Đậu? Đã là quạ bay thỏ chạy, hành giả tu Thiển hãy thử xem Triệu 
Châu, Tuyết Đậu và cứu cánh của chính mình rơi ở chỗ nào? Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Triệu Châu bình sanh chẳng hành gậy 
hét, mà dùng được còn hơn gậy hét. Vị Tăng này hỏi rất kỳ quái, nếu 
không phải là Triệu Châu thì khó đáp được cho y. Bởi Triệu Châu là 
hàng tác gia, chỉ nói với y "Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm 
vẫn còn bối rối." Chỗ hỏi vách cao ngàn nhãn, chỗ đáp cũng chẳng 
nhẹ hơn. Nếu như thế ấy hội, chính là đương đầu; nếu chẳng thế ấy 
hội, chớ khởi so tính đạo lý. 


2.574. Tướng Danh Ngũ Pháp 

Theo Thiển Sư Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có năm 
pháp là Tướng, Danh, Phân Biệt, Chánh Trí, và Như Như. Những ai 
muốn đạt tới tinh thần của Đức Như Lai thì cần phải biết năm pháp 
nầy, những người tầm thường thì không biết chúng, vì không biết 
chúng nên thường phán đoán sai lầm và trở nên chấp trước vào những 
hình tướng bên ngoài. Thứ nhất là Danh hay tên gọi các tướng hay hiện 
tượng. Danh không phải là những cái gì thực, chúng chỉ là tượng trưng 
giả lập, chúng không đáng kể để cho người ta chấp vào như là những 
thực tính. Phàm phu cứ trôi lăn theo dòng chảy của những cấu trúc 
không thực mà lúc nào cũng nghĩ rằng quả thực là có những thứ như 
“tôi” và “của tôi.” Họ cứ nắm chắc lấy những đối tượng giả tưởng này, 
từ đó mà họ tôn giữ tham lam, sân hận và si mê, tất cả đều che lấp ánh 
sáng của trí tuệ. Các phiển não nầy dẫn họ đến các hành động mà 
những hành động nầy cứ tái diễn, tiếp tục dệt cái kén cho chính tác 
nhân. Tác nhân nầy giờ đây được giam giữ một cách an toàn trong cái 


3717 


kén ấy và không thể thoát ra khỏi sợi chỉ rối ren của các phán đoán sai 
lầm. Anh ta trôi dật dờ trên biển luân hôi sanh tử, và như con tàu vô 
chủ, anh ta phải trôi theo các dòng nước biển ấy. Anh lại còn được ví 
như bánh xe kéo nước, cứ luôn quay tròn trên cùng một cái trục mà 
thôi. Anh không bao giờ vươn lên hay phát triển, anh vẫn chính là anh 
chàng xưa cũ khờ khạo, mù quáng mò mẫm và phạm tội ấy. Do bởi sĩ 
muội, anh không thể thấy được rằng tất cả các sự vật đều như huyễn 
thuật, ảo ảnh hay bóng trăng trong nước. Do bởi si muội, anh không thể 
thoát ra khỏi ý niệm hư ngụy về ngã thể hay tự tính về “tôi” và “của 
tôi,” về “chủ thể” và “đối tượng,” về “sinh trụ dị diệt.” Anh không thể 
hiểu được rằng tất cả những thứ nầy đều là những sáng tạo của tâm và 
bị diễn dịch sai lầm. Vì lý do ấy mà cuối cùng anh trở nên tôn giữ 
những khái niệm như đấng Tự Tại, Thời Gian, Nguyên Tử, và Thắng 
Giả, để rồi trở nên dính chặt trong các hình tướng mà không thể nào 
thoát ra được bánh xe vô minh. Thứ nhì là Tướng của các pháp hữu vi 
hay hiện tượng. Tướng nghĩa là các tính chất thuộc đối tượng cảm quan 
như mắt, mũi, vân vân. Thứ ba là Phân biệt (Vọng tưởng). Phân biệt là 
sự đặt tên cho tất cả các đối tượng và tính chất nay mà phân biệt cái 
nầy khác với cái kia. Tâm phàm phu phân biệt tướng và hiện tượng, 
chủ quan lẫn khách quan, vì thế mà bảo rằng cái nầy là như thế nầy 
chứ không phải như thế kia. Từ đó chúng ta có những tên gọi như voi, 
ngựa, bánh xe, người hầu, đàn bà, đàn ông, từ đó mà phân biệt xãy ra. 
Thứ tư là Chánh trí, trí huệ chân chánh thấy rõ những lỗi lầm của sự 
phân biệt của phàm phu. Chánh trí bao gồm hiểu đúng bản chất của 
Danh và Tướng như là sự xác nhận và quyết định lẫn nhau. Chánh trí 
là ở chỗ nhìn thấy cái tâm không bị dao động bởi các đối tượng bên 
ngoài, ở chỗ không bị mang đi xa bởi nhị biên như đoạn diệt hay 
thường hằng, và ở chỗ không bị rơi vào trạng thái của Thanh Văn hay 
Duyên Giác, hay luận điệu của các triết gia. Thứ năm là Chân như 
(Như như), do chánh trí mà thấy được. Khi thế giới của Danh và Tướng 
được nhìn bằng con mắt của Chánh Trí thì người ta có thể hội được 
rằng phải biết Danh và Tướng không phải là phi hiện hữu, cũng không 
phải là hiện hữu. Chúng vốn vượt trên cái nhị biên về khẳng định và 
bác bỏ, và rằng tâm trụ trong một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, không 
bị Danh và Tướng làm sai lạc. Được như thế là đạt được trạng thái Như 
Như (tathata) và vì trong hoàn cảnh nầykhông ảnh hưởng nào nổi lên 
nên vị Bồ Tát thể nghiệm an lạc. 


3718 


2.575. Tướng Quân 

Trong lúc đối đáp, thầy trò tông Lâm Tế thường dùng phong cách 
hét và đánh như phong cách của những vị tướng quân. Từ nầy chỉ cho 
phong cách của tông Lâm Tế. Một hôm, Lâm Tế thấy một vị Tăng đến 
gần Sư. Sư giơ cao phất trần lên, vị Tăng cúi lạy, nhưng Lâm tế đánh 
vị Tăng. Sau một lát, một vị Tăng khác đi ngang, Lâm Tế lại giơ phất 
trần lên. Khi vị Tăng này không hề tổ vẻ kính trọng, Lâm Tế cũng 
đánh vị Tăng. Tại sao Lâm Tế lại hành sử như vậy? Ông đánh cả hai 
vị Tăng, kỉnh lạy cũng đánh mà bất kính không lạy cũng đánh? Đơn 
giản vì đó là phong thái của Lâm Tế. Kỳ thật, không có phương pháp 
nhất định nào mà Thiền sư phải theo để đưa đệ tử đến "Ngộ”. Một cái 
đá, một cú đấm, một lời nói giản dị, thế nào cũng được nếu trạng thái 
tâm linh của người đệ tử đã đến mức chín muồi và sẵn sàng nhận cái 
đẩy tối hậu này. Tuy nhiên, đĩ nhiên là những cú đá, cú đấm, và những 
biệt ngữ của Thiển đó không phải là những gì như chúng ta tưởng đâu. 
Nếu giác ngộ có thể đạt được chỉ giản dị bằng cách này thì không cần 
phải tu Thiền nữa. Lại nữa, nếu chỉ nhờ nghe một ngôn cú Thiển nào 
đó mà có người có thể dễ dàng được nâng lên trạng thái giác ngộ, như 
có người hí hửng tin như vậy, thì chỉ cần học như két những ngôn cú 
nổi danh đã đưa người ta đến giác ngộ thì cũng ngộ, và lại một lần nữa 
đâu cần øì phải tu Thiền. 


2.576. Tưởng Ông Theo Chân Đạo, Nào Ngờ Ông Chỉ Là Một 
Kẻ Lý Luận Biện Chứng! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, những câu chuyện 
Thiên trở nên phổ thông, và vào một dịp trong số những người tập sự 
đang chờ được nhận vào chúng từ ngoài sảnh đường, có một người bắt 
chước sự tự phát của những vị thầy lớn mà không nhất thiết phải có bất 
cứ sự hiểu biết thật sự nào. Thiền Sư Hoàng Bá Hy Vận (2?-850) nhận 
họ vào Pháp Đường. Tất cả đi vào chỉ trừ một người cúi đầu lễ bái khi 
Sư tiến gần. Vị này lấy bổ đoàn và làm dấu vòng tròn trên khoảng 
không trên đầu mình. Hoàng Bá nói với người trẻ này: “Lão Tăng 
nghe nói là phạm giới nếu giữ lại một con chó săn.” Người trẻ trả lời: 
“Con chỉ theo âm thanh của loài cừu hoang mà thôi.” Hoàng Bá nói: 


2 9% 


“Loài cừu không tạo ra âm thanh. Không có thứ gì cho ông theo cả. 


z% 


Người trẻ nói: “Vậy thì con theo dấu của chúng.” Hoàng Bá nói: 


3719 


“Cũng chẳng có dấu vết gì để mà theo.” Người trẻ nói: “Vậy là cừu 
chết.” Hoàng Bá nhận những người trẻ này vào chúng hội, nhưng ngày 
hôm sau, trong khi họp chúng, Sư hỏi: “Ông Tăng đang theo dấu loài 
cừu hoang đâu rồi?” Vị Tăng bước tới. Hoàng Bá nói: “Vấn để chúng 
ta bàn cãi ngày hôm qua vẫn chưa kết thúc. Ông nghĩ gì sau khi nói 
chuyện với lão Tăng?” Vị Tăng không biết đường trả lời. Hoàng Bá 
bảo vị Tăng tập sự: “Lão Tăng tưởng ông là một môn sinh của chân 
đạo, nhưng bây giờ lão Tăng thấy ông không hơn gì một kẻ lý luận 
biện chứng mà thôi.” 


2.577. Tưởng Vô Tưởng 

Thế nào là suy nghĩ cái không suy nghĩ? Chẳng suy nghĩ gì cả. Đó 
chính là nghệ thuật cơ bản của Tọa thiển. Đây là chỉ cho công án của 
Dược Sơn Hoằng Đạo (751-834). Có một vị Tăng hỏi Thiển sư Dược 
Sơn: "Khi tọa thiển, chúng ta suy nghĩ điều gì?" Dược Sơn đáp: "Cái 
lão Tăng suy nghĩ là không suy nghĩ." Nói cách khác, điều Dược Sơn 
suy nghĩ là không suy nghĩ hay chẳng suy nghĩ gì cả. Vị Tăng lại hỏi 
một cách tự nhiên: "Không suy nghĩ là suy nghĩ thế nào? Không được 
suy nghĩ, chẳng suy nghĩ là suy nghĩ ra sao?" Dược Sơn đáp: "Không 
suy nghĩ gì cả." Theo Thiển sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp 
Nhãn Tạng, chúng ta có thể đi thẳng vào bản chất của Tọa Thiền. Thế 
nào là không suy nghĩ? Đó là suy nghĩ cái không suy nghĩ (tưởng cái 
vô tưởng). Ngồi mà không ngồi! Suy nghĩ này là suy nghĩ như thế nào? 
Khi Tọa Thiền thì cả thân lẫn tâm đều giải thoát. Đây là phương pháp 
quan trọng nhất của Tọa Thiền. Vậy thì Thiển sư Đạo Nguyên muốn 
nói về cái gì? Và khi thân tâm giải thoát thì công án và Tọa Thiển có 
gì khác nhau? Phải duy trì cho được cái Phật Tâm Ấn này. Phật Tâm 
Ấn này là cái gì? Nó chính là công án, là Chỉ quán đả tọa, là Chánh 
pháp nhãn tạng, là Niết bàn diệu tâm. Và làm cách nào để duy trì cái 
Phật Tâm Ấn này chính là sự tu hành của mình, là đời sống của chính 
mình! Thệ nguyện của chúng ta, nguyện vọng của chúng ta đều là giữ 
lấy cái Phật Tâm Ấn này một cách chân thật. Đừng để cho ánh đuốc 
này bị dập tắt! 


2.576. Tượng Phật Mũi Đen 
Một vị Ni đang tìm cầu giác ngộ, đã tạo một tượng Phật và thếp 
lên bên ngoài bằng một lớp vàng lá. Bất cứ lúc nào đi đâu đến đâu ni 


3720 


cô cũng mang theo tượng Phật này. Qua nhiều năm,ni cô mang tượng 
Phật thếp vàng này đến sống tại một ngôi chùa nhỏ ở vùng quê, trong 
chùa lại có rất nhiều tượng Phật khác, mỗi tượng đều được tôn trí bằng 
một bệ thờ riêng. Vị ni cô này muốn thắp hương trước tượng Phật thếp 
vàng của mình. Nhưng cô lại không thích hương thơm bay sang các 
tượng Phật khác. Vì thế ni cô đã làm một cái ống khói để khói hương 
bay lên đi vào đó và chỉ đến với tượng Phật thếp vàng của mình mà 
thôi. Việc làm này đã khiến cho cái mũi của tượng Phật vàng bị đen 
dần đi, làm cho nó hết sức xấu xí. Chân Phật tử, tại gia, Tăng cũng như 
Ni nên luôn cẩn trọng cho những chấp trướcvề cái ngã của chính mình, 
tượng Phật của mình, hay ngay cả chùa của mình! 


2.579. Tỳ Bà Thị Như Lai Kệ Tụng 
Tỳ Bà Thi là tên của vị Phật đầu tiên trong bảy vị cổ Phật, mà Đức 
Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bẩy (Thắng Quan, Chủng Chủng Quan, 
Chủng Chủng Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiển Kiếp, có vị Phật tên là 
Tỳ Bà Thi). Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín,về thuở quá 
khứ có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thị Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, thời mãi không 
còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, 
hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Để cho phù hợp với quan điểm 
Thiền 'giáo ngoại biệt truyển', các sử gia Thiền đã kéo dài cuộc truyền 
thừa trước cả thời đức Phật Thích Ca; vì theo truyền thuyết lưu hành 
trong số những Phật tử ngay từ lúc ban sơ thì đã có ít nhất sáu vị cổ 
Phật trước thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni của hiện kiếp; và mỗi vị 
đều có lưu lại một bài kệ phó pháp. Sau đây là bài kệ của đức Phật Tỳ 
Bà Thi: 
“Từ trong vô tướng người thọ sanh 

Tự nơi huyễn sanh ra hình tượng 

Người huyễn, tâm thức bổn lai không 

Tội phước đều không chẳng chỗ trụ." 

(Thân tùng vô tướng trung thọ sinh, do như huyễn xuất chư hình 

tướng. Huyễn nhân tâm thức bổn lai vô, tội phúc giai không vô sở trụ). 


2.580. U Cốc 
Một hôm, Thiển sư Hư Đường (1185-1269) ngồi tòa cao và đưa ra 
lời bình: “Bước xuống từ những hàng cây cao chất ngất, ông ta đi vào 


3721 


những thung lũng tối tăm--Lòng từ của một bậc làm cha mẹ! Nhưng tại 
sao Từ Minh lại thét đến hai lần?” Theo Khổng giáo, Mạnh Tử nói rời 
u cốc hay thung lũng tối tăm để đi đến sống trên những hàng cây cao 
có nghĩa là người ta rời cuộc sống man rợ để sống đời văn minh, chứ 
không ngược lại. Thiển xoay ý tưởng này ngược lại, với chuyện “đi 
vào u cốc” chỉ việc đi xuống từ cảnh giới cao tột của sự giác ngộ để 
giải thoát hết thắy sanh trong thế gian đau khổ 


2.581. Ungo Kiyô: Thị Tịch Kệ 
Dầu những năm cuối đời của Sư thanh thản, nhưng có một sự kiện 
đã nhắc nhở Sư một cách mạnh mẽ rằng, đạo đức kiểu giai cấp quân 
nhân vẫn còn đè nặng lên tâm địa của nhiều quân nhân. Một trong các 
môn sinh của Sư là Etsu, người đã từng phục vụ cho Date Tadamune. 
Sau khi học Thiển với Ungo được một thời gian, Etsu đến Nagasaki, ở 
đó ông này gặp được Ấn Nguyên thuộc trường phái Hoàng Bá và cuối 
cùng đã xây dựng được ngôi chùa KantoKku trong vùng Shiga. Năm 
1658, khi được biết chủ cũ của mình là Tadamune bị bệnh nặng, Etsu 
đến Sendai và bẩy tỏ ý định vủa mình với thầy Ungo rằng mình sẽ 
chấp nhận tục lệ samurai là sẽ chết theo chủ. Những lời can ngăn của 
Ungo đều hoàn toàn vô ích, và chưa đầy một tháng sau khi Tadamune 
qua đời thì Etsu đã tự vẫn theo nghi thức samurai. Chẳng có điều 
khoản nào trong Phật giáo xác nhận một hành động như vậy, nhưng 
đạo đức kiểu quân nhân đã lướt thắng. Vào tháng thứ tám năm 1659, 
Thiển sư Ungo triệu tập các đồ đệ của mình lại bằng cách rung 
chuông tự viện nhiều lần, và ngồi thiển định trước tượng đức Tỳ Sa 
Môn Thiên Vương. Khi các đồ đệ đã tể tựu đông đủ vào lúc mặt trời 
lặn, Sư nói với họ rằng thời khắc cuối cùng của đời Sư đã đến gần. Các 
đồ đệ xin Sư một bài thơ thị tịch, và ngày hôm sau Sư đưa cho họ một 
phong thơ niêm kín và dặn họ chỉ mở ra sau khi Sư tịch. Trong đó có 
một bài thơ nhắc nhở về đức Phật lịch sử và đức Phật tương lai: 
"Sinh sau Thích Ca Mâu Ni 
Chết trước Di Lặc. 
Đời ta bắt đầu và kết thúc 
Giữa hai đức Phật 
Ta sinh ra 
Nhưng chẳng phải sinh ra 
Và cái chết đâu phải là chết: Katsu! 


3722 


Trong ánh từ bị 

Của cõi trầm tư sâu lắng, 
Ungo, cội thông già, 

yên giấc dưới vầng mây." 

2.582. Uống Trà Xong Rồi Đi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một vị Tăng mới đến 
trình diện tại Quan Âm Viện, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778- 
897) hỏi: “Ông đã từng tới đây chưa?” Vị Tăng nói: “Bạch thầy, đã 
từng tới ạ.” Triệu Châu nói: “Uống trà xong rồi đi.” Vào một dịp khác, 
Triệu Châu hỏi một vị Tăng khác: “Ông đã từng tới đây chưa?” Vị 
Tăng nói: “Bạch thầy, chưa từng tới ạ.” Triệu Châu nói: “Uống trà 
xong rồi đi.” Một trong những đệ tử của Triệu Châu hỏi: “Tại sao thầy 
đều nói: Uống trà xong rồi đi với cả vị Tăng người đã đến đây và 
người chưa từng tới đây trước đó?” Triệu Châu gọi tên người đệ tử. 
Người đệ tử trả lời: “Dạ?” Triệu Châu bảo: “Uống trà xong rồi đi.” 


2.583. Ưng Vô Sở Trụ Nhỉ Sanh Kỳ Tâm 

Tâm như vượn chuyển cây, hãy để cho nó đi nơi nào nó muốn; tuy 
nhiên, Kinh Kim Cang đề nghị: “Hãy tu tập tâm và sự tỉnh thức sao cho 
nó không trụ lại nơi nào cả.” Theo Kinh Kim Cang, một vị Bồ Tát nên 
có các tư tưởng được thức tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ gì cả. Tâm 
vô sở trụ là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá 
khứ tự nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại 
cũng như vậy (tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm 
vị lai rồi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận biết chư pháp 
không thật nên không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm 
giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng 
sanh diệt (vô sinh tâm), đầu đuôi. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh 
Kim Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thính, hương, 
vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không nên sinh 
tâm trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, 
Pháp. Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào chỗ nào). 


3723 


2.584. Ứng Duyên Nhật Dụng Xứ 
Hành giả tu Thiền chúng ta, một khi đã đem tâm tu tập Thiền, điều 
tiên quyết và quan trọng nhất là không được vội vã, vì vội vã lại hóa 
ra trì trệ. Chúng ta cũng không được thả lỏng quá, vì thả lỏng tất đâm 
ra lười biếng. Việc tu tập này nên thực hiện như một nhạc sĩ chỉnh dây 
đờn, không căng không dùn. Cái chúng ta nên làm là luôn hướng vào 
ỗ "ứng duyên nhật dụng," quán sát cái mà chúng ta có thể cùng 
với người khác theo duyên mà phán đoán thị phi khúc trực. Chỉ nhìn 
vào nó trong mọi lúc trong những sinh hoạt hằng ngày. Với đại quyết 
trong tâm, chúng ta cố tìm xem từ đâu mà lưu xuất những hoạt động 
này của tâm. Bằng cách quán sát nó tới lui đây đó, thì những việc quen 
thuộc mà xưa nay mình làm theo thói quen hay tập khí từ từ trở nên xa 
lạ; và những việc không quen hay Thiền tập từ từ trở thành quen. Khi 
chúng ta thấy việc Thiển tập đến dễ dàng, là chúng ta đang làm tốt. 
Và cũng như vậy, bất cứ khi nào việc Thiển tập được làm tốt, chúng ta 
sẽ cảm thấy nó dễ dàng đối với chúng ta. Trong mọi sinh hoạt thường 
nhật, hành giả tu Thiển nên tùy theo duyên mà tu tập. Trong thư gửi 
cho Hùng Thúc Nhã, Thiển sư Tông Cảo Đại Huệ viết: "Nếu trong các 
hoạt động các ứng duyên thường nhật mà không mê muôi, ắt ngày qua 
tháng lại, tâm ông tự nhiên kết thành một khối toàn thể. Theo duyên là 
như thế nào? Khi vui khi buồn, khi làm công việc, khi thù tạc với tân 
khách, cùng ngồi với thê tử, khi nghĩ thiện khi nghĩ ác, chạm với ngoại 
cảnh, gặp nhân duyên, thảy đều là thời tiết để bộc phát giác ngộ. Đây 
là chuyện tối quan trọng; trăm ngàn lần xin nhớ cho!" 


SSU 


cái chỗ 


2.585. Ước Gì Ta Có Thể Tặng Cho Anh Ta Vần Trăng Lộng 
Lẫy Kia! 

Đại sư Đại Ngu Lương Khoan sống một cách thanh bần trong một 
túp lều nhỏ dưới chân núi. Một đêm khuya, một tên trộm lẻn vào lều 
và thấy rằng chẳng có thứ gì để lấy cắp. Đại Ngu Lương Khoan quay 
lại và bắt quả tang tên trộm. 'Ông hẳn đã đi từ rất xa để đến đây viếng 
ta,' đại sư nói với tên trộm, 'vậy cũng không nên để ông ra về tay 
không. Hãy cầm lấy bộ đồ này, xem như là quà tặng của ta.' Tên trộm 
sửng sốt, cầm lấy bộ đồ và biến mất. Đại Ngu Lương Khoan trần trụi, 
ngồi ngắm vâng trăng. 'Khổ thân anh ta,' ngài lẩm bẩm, tước gì ta có 
thể tặng cho anh ta vâng trăng lộng lẫy kia luôn. Nhân đó ông đã viết 


3724 


một bài thơ khi tên trộm đã lấy hết mọi thứ như thế nầy: "Tên trộm đã 
để lại cái nầy: Đó, ánh trăng lấp lánh trong khung cửa sổ." 


2.586. Ương Quật Sản Nan 

Ương Quật Ma La giúp người sanh khó. Theo Ngũ Đăng Hội 
Nguyên, quyển I, một hôm, Ương Quật Ma La vào thành khất thực, 
đến nhà một vị trưởng giả, chính lúc ấy trong nhà có một phụ nữ sắp 
sinh, Trưởng giả bèn xin Ương Quật Ma La chỉ cho cách sinh nở mẹ 
tròn con vuông. Ương Quật không biết, liền trở về chỗ Phật, xin ngài 
chỉ dạy pháp cứu trợ. Đức Phật dạy: "Thầy mau đến nhà ấy bảo rằng: 
Ta từ pháp hiền Thánh mà đến, chưa từng sát sinh một sinh vật nào." 
Ương Quật Ma La vâng lời Phật, liền trở lại nhà vị trưởng giả và làm y 
theo lời Phật day. Người phụ nữ được nghe lời Phật liền sanh con một 
cách bình an. 


2.587. Vạn Hạnh: Vô Thường Kệ 

Thiển Sư Vạn Hạnh (2-1018), một trong những đệ tử xuất sắc của 
Thiển Sư Thiền Ông. Sư chẳng những học hành uyên bác, mà còn tỉnh 
thâm quán triệt tam giáo Phật, Khổng, Lão. Sư thường nhắc nhở đệ tử 
về bài kệ vô thường mà các tự viện thường tụng mỗi khi xong các khóa 
lễ: 

"Một ngày đã qua, 
Mạng ta giảm dần, 
Như cá cạn nước, 
Có gì đâu mà vui sướng?" 

Nên chúng ta phải cần tu như lửa đốt đầu. Chỉ tỉnh thức về vô 
thường, chớ nên giải đãi.' Với Sư, dầu thân nầy có già và hư hoại đi, 
nhưng Chánh pháp thì không. Nếu chúng ta luôn thực hành Chánh 
pháp mỗi ngày bằng toàn thân toàn tâm thì chúng ta sẽ có được hạnh 
phúc thật sự. Nói cách khác, nếu chúng ta luôn tắm gội thân tâm với 
Chánh pháp, chúng ta sẽ không có chút sợ hãi nào về sự thạnh suy của 
cuộc đời, vì lúc đó chúng ta có khả năng nhìn thạnh suy như sương mai 
trên đầu cỏ, không hơn không kém! 


3725 


2.588. Vạn Hữu Bản Lai Không 

Thiền sư Đạo An (312-385), một học giả Phật giáo quan trọng nhất 
của Trung quốc vào thế kỷ thứ IV sau Tây lịch. Đạo An sanh ra tại đất 
Phù Liễu, thuộc xứ Thường Sơn, ở miền bắc Trung Hoa, trong gia đình 
theo Khổng giáo, nhưng ông xuất gia tu Phật năm 12 tuổi. Vì tướng 
mạo xấu nên ông không được người trong chùa nể trọng cho mấy. Về 
sau ông du phương học đạo, gặp Ngài Phật Đồ Trừng ông liền xin theo 
làm đệ tử nương học. Mỗi khi Phật Đồ Trừng giảng kinh thì ông trùng 
thuật lại, lời giảng và ý nghĩa đều diễn đạt đến mức siêu quần, làm 
cho thính chúng thảy đều kinh hãi. Ông đã nghiên cứu nhiều văn bản 
khác nhau của Kinh Bát Nhã và thực hành thiển định. Ông đã bình giải 
những kinh văn nầy ngay trong những năm đầu trong đời tu tập của 
ông, và ông cũng chính là học giả Phật giáo đầu tiên phối hợp giữa Bát 
Nhã và Thiền Na, là người khai sáng một trong những trường phái Phật 
giáo Trung Quốc đầu tiên, trường phái nầy được triển khai từ Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật mà ông đã dày công nghiên cứu. Học thuyết về 
“Không tổn tại căn bản,” trường phái nầy tin rằng cách duy nhất để 
giải thoát khổi những ràng buộc của mình là bằng cách giữ cho tinh 
thần trong “không tổn tại.” Sư Đạo An chủ trương tất cả các pháp "bản 
tánh không". Ông cũng là người đâu tiên lập ra bản danh mục kinh 
điển bằng Hoa ngữ thời bấy giờ. Ông được coi là người đầu tiên khởi 
xướng việc thờ Phật Di Lặc. Thời bấy giờ, vì chưa có Luật Tạng đầy 
đủ nên ông đã quy định những quy tắc chính về sinh hoạt chung cho 
các đệ tử của mình. Những sinh hoạt nầy bao gồm những nghi lễ tôn 
vinh Đức Phật như đi vòng quanh các tượng, phương pháp giải thích 
kinh điển, ăn uống trong tự viện, và nghi lễ bố tát. Vì bao giờ ông cũng 
xem trọng thiển định, nên nhiều người coi ông như một trong những 
cha đẻ của Thiển Tông Trung Hoa, trong khi nhiều người khác xem 
ông như là người thật sự sáng lập ra Thiển tông Trung Hoa. Người ta 
nói rằng Đạo An Pháp Sư có một tướng lạ là nơi cánh tay trái của ngài 
nổi lên một cục thịt u, giống như hình cái ấn, nên người đương thời 
cũng gọi ngài là “Thủ Ấn Hòa Thượng.” 


2.589. Vạn Hữu Tam Tự Tánh 

Theo kinh Lăng Già và trường phái Duy Thức, có ba loại tự tánh 
trong vạn hữu. Thứ nhất là Biến Kế Chấp Tánh. Vì quên lãng và thành 
kiến nên chúng ta thường phủ lên thực tại một lớp cố chấp, vì vậy thực 


3726 


tại bị mang màu sắc “Biến Kế Chấp.” Biến Kế Chấp là cái thấy sai 
lầm về thực tại, cho rằng thực tại là những thực thể tách biệt, những 
cái ngã, nguyên nhân của sự phân biệt, kỳ thị, giận hờn. Để đối trị 
Biến Kế Chấp, hành giả nên quán niệm tự tánh Y Tha Khởi, tức là sự 
tương duyên của vạn hữu trong quá trình sinh diệt. Thứ nhì là Y Tha 
Khởi Tánh. Y Tha Khởi cần được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu 
chứ không được nhận thức như một triết thuyết. Cố chấp vào Y Tha 
Khởi như một hệ thống khái niệm thì sẽ bị mắc kẹt. Quán chiếu Y Tha 
Khởi là để thực chứng thực tại, để thể nhập thực tại chứ không phải là 
để bị kẹt vào Y Tha Khởi, cũng như chiếc bè được dùng để qua sông, 
chứ không phải để vác trên vai. Ngón tay chỉ trăng không phải là mặt 
trăng. Thứ ba là Viên Thành Thực Tánh. Viên Thành Thực Tánh là 
một từ được dùng để chỉ thực tại khi thực tại đã được thoát khỏi màn 
Biến Kế Chấp. Viên Thành Thực Tánh có nghĩa là thực tại là thực tại, 
nó siêu việt khái niệm; bất cứ khái niệm nào cũng không miêu tả được 
thực tại, dù cho đó là ý niệm Y Tha Khởi. Để chắc chắn hơn, Duy 
Thức Học để ra Tam Vô Tánh hầu dung hòa với Tam Tự Tánh, và để 
người học Duy Thức không bị mắc kẹt vào Tam Tự Tánh. Tam Vô 
Tánh là tinh túy của giáo lý Phật Giáo Đại Thừa. 


2.390. Vạn Hữu Tương Quan 

Robert Aitken viết trong quyển 'Những Lời Khích Lệ': "Tất cả mọi 
hiện tượng đều phản chiếu, thâm nhập vào nhau và thật tình dung chứa 
lẫn nhau. Đây là bản chất hữu cơ của vũ trụ và được gọi là mối vạn 
hữu tương quan trong Phật giáo cổ điển. Khuynh hướng hợp quần 
những trường hợp trùng hợp là những phát lộ bể mặt. Người khác 
không khác tôi. Đó là căn bản của giới luật, và là nguồn cảm hứng của 
ứng xử nhân văn chân chính. Mỉm cười nhìn nhận phần tối tăm của 
mình và mỉm cười nhìn nhận phần chói sáng của người khác, đó là tu 
tập. Mãi giữ lấy phần chói sáng của chính mình và nhanh chóng nắm 
lấy phần tối tăm của người khác, đó không phải là tu tập." 


2.591. Vạn Pháp Duy Tâm Tạo 

Thiển Sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện viết trong quyển 'Cả Thế Giới 
Là Một Đóa Hoa': Một hôm, nghe tiếng chuông chùa ngân vang, đức 
Phật hỏi đệ tử A Nan: "Tiếng chuông từ đâu đến?" A Nan đáp: "Từ cái 
chuông." Đức Phật nói: "Cái chuông sao? Nhưng nếu không có cái dùi, 


3727 


làm sao có tiếng chuông?" A Nan vội vã sửa lại: "Từ cái dùi, từ cái dùi 
mà ra!" Đức Phật nói: "Từ cái dùi sao? Nếu không có không khí, làm 
sao tiếng chuông vọng tới đây được?" A Nan thưa: "Vâng, tất nhiên 
như thế. Tiếng chuông từ không khí mà ra!" Đức Phật hỏi: "Từ không 
khí sao? Nhưng nếu không có lỗ tai con, con không thể nào nghe được 
tiếng chuông." A Nan nói: "Vâng, đúng thế. Con cần cái tai để nghe. 
Như vậy, tiếng chuông từ tai đệ tử mà ra." Đức Phật nói: "Từ tai con 
sao? Nếu con không có ý thức, làm sao con nhận ra tiếng chuông?" A 
Nan nói: "Vâng, chính ý thức của con tạo ra tiếng chuông." Đức Phật 
nói: "Ý thức của con sao? Vậy thì, hối A Nan, nếu không có tâm thức, 
làm sao con nghe được tiếng chuông?" Tiếng chuông chỉ được tạo 
thành từ tâm thức mà thôi. 


2.592. Vạn Pháp Đều Là Bóng Dáng Của Tâm 

Một lần nọ, thiển sư Vạn An viết cho một viên quan chánh phủ: 
"Con người trên mọi nẻo đường đời đều có đủ thứ việc để bận tâm, 
làm sao họ có thể ngồi lặng lẽ để quán chiếu?" Ngay đây có nhiều vị 
thiển sư không biết làm sao chỉ dạy Phật tử phương cách hành thiền 
ngay trong đời sống thường nhật; họ chú trọng đến sự tỉnh lặng và viễn 
ly, và tránh xa những trung tâm đông đúc dân cư, nói rằng hành giả 
không thể tập trung thâm nhập và chứng đắc lý thiển giữa những công 
việc chuyên môn, thương nghiệp và lao nhọc hằng ngày. Điều này đã 
khiến nhiều thiển sinh dụng tâm sai lạc khi công phu hành thiền. Hậu 
quả là nhiều người khi nghe lối lý luận này đều nghĩ rằng Thiền là thứ 
gì đó khó làm khó tập, vì thế họ đã từ bỏ khát vọng tu tập thiển định, 
chối bỏ nguồn cội và cố gắng giải thoát, để rồi hết ngày dài rồi lại 
đêm thâu họ buông mình trong những dục lạc của trần tục. Thật đáng 
thương làm sao! Ngay cả khi có thâm tín do những duyên lành trong 
quá khứ, họ cũng không tránh khỏi việc sanh tâm chấp trước rồi từ bỏ 
công việc cũng như đức hạnh xã hội cho mục đích hành đạo giải thoát. 
Như cổ đức đã từng day: 'nếu người đời hăng hái mong cầu giác ngộ 
như mong cầu những gì mình yêu thích, thì cho dầu công việc có bể 
bôn và cuộc sống có xa hoa thế nào đi nữa, họ cũng có thể đạt được sự 
tập trung liên tục đưa đến sự kỳ diệu vĩ đại là đại giác.' Tự cổ chí kim, 
nhiều người đã kiến tánh ngộ đạo ngay trong cảnh hành hoạt của trần 
thế. Vạn pháp mọi thời mọi nơi đều là bóng dáng của một cái tâm mà 
thôi. Khi tâm động, vạn pháp đều động; khi tâm tịnh, vạn pháp đều 


3728 


tịnh. Khi một niệm tâm chẳng sinh, muôn sự đều không sinh. Bởi đó, 
cho dù bạn có trụ tại những nơi thanh vắng, hay nơi rừng sâu núi thẳm, 
một khi chưa điều phục được tâm viên ý mã, cũng chỉ là uống công vô 
ích mà thôi. Tam Tổ Tăng Xán đã nói: Nếu cố ngăn động để tìm tịnh, 
dứt ngăn lại động thêm.' Nếu bạn muốn tìm cầu chân như tự tánh bằng 
cách loại trừ vọng niệm, là chỉ tự mình làm tổn hại năng lực tinh thần, 
ý chí và chỉ làm cho bạn mang bệnh hoạn vào thân mà thôi. Không 
những thế, bạn sẽ đi sai hướng và cuối cùng sẽ rơi vào hầm hố của 
cuồng thiền." 


2.593. Vạn Pháp Nhất Tâm 

Duy Tâm Luận cho rằng hết thẩy mọi pháp đều do tâm tạo ra 
(theo Kinh Hoa Nghiêm thì mọi thứ trong tam giới chỉ là một tâm; theo 
Kinh Bát Nhã, tâm là thiên đạo đối với vạn pháp. Nếu biết được tâm 
tức là biết được vạn pháp). Theo quyển Nhật Diện Phật, một hôm 
Thiển sư Mã Tổ (709-788) thượng đường dạy chúng: "Ánh trăng lan 
tỏa muôn nơi, nhưng vâng trăng chân thực chỉ có một. Các suối nguồn 
nhiều vô kể, nhưng bản chất của nước chỉ là một. Các hiện tượng 
nhiều hằng hà sa số trong vũ trụ, nhưng khoảng thái hư chỉ có một. 
Người ta hay nói nhiều về đạo lý, nhưng 'vô ngại trí' chỉ có một. Tất cả 
những gì phát sinh trong thế gian đều xuất phát từ cái Tâm Nhất 
Tướng. Xây dựng hay phá hoại, cả hai đều là chức năng cao quí. Tất 
cả đều là nhất ngã. Bất kỳ bạn đứng ở đâu, bạn cũng không thể đứng 
ngoài Chân Lý. Nơi bạn đang đứng chính là chân lý. Tất cả là bản thể 
của bạn. Làm sao có thể có gì khác được? Vạn pháp là Phật pháp và 
tất cả các pháp đều là giải thoát. Giải thoát đồng nhất với chân như: 
vạn pháp không bao giờ rời xa chân như. Đi, đứng, nằm, ngồi tất cả 
đều là chức năng bất khả tư nghì. Kinh điển dạy rằng Phật pháp ở khắp 
mọi nơi." Thiển sư Tổ Nguyên (1226-1286), tên của một vị Thiển sư 
Trung Hoa, thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống 
(960-1279). Ông là tác giả bộ sách Vạn Pháp Qui Tâm Lục vào thế kỷ 
thứ XIH. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là đoạt nhân không 
đoạt cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu hành giả làm trống 
không được cái tâm của mình thì ngoại cảnh còn ngăn ngại gì được 
nữa? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, thì đoạt nhân chứ 
không đoạt cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt cảnh không đoạt 
nhân?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, hành giả không trụ ngoại cảnh 


3729 


mà chỉ có cái tâm độc chiếu. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại 
hạ căn, thì đoạt cảnh chứ không đoạt nhân." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào 
là đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu tâm và 
cảnh của hành giả đều không thì vọng tưởng từ đâu mà có được? Vì 
thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại khá, thì đoạt cả nhân lẫn 
cảnh." VỊ Tăng lại hỏi: "Thế nào là không đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư 
đáp: "Trong tự chứng phần, tâm của hành giả tự trụ nơi tâm, còn cảnh 
thì tự trụ nơi cảnh. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại cao, 
thì không đoạt cả nhân lẫn cảnh." 


2.594. Vạn Pháp Như Ảo Hiện 

Ảo hiện, thế giới của các hiện tượng và hình thức bể ngoài; thế 
giới của bấp bênh và thường xuyên biến hóa, mà một người chưa giác 
ngộ lại cho là hiện thực. Vũ trụ hiện tượng luôn bị chi phối bởi đổi thay 
và vô thường. Maya chỉ là phương tiện để chúng ta đo lường và đánh 
giá thế giới hiện tượng. Nó là huyễn hóa khi thế giới sắc giới nầy được 
nhận thức không đúng, như là tĩnh và không thay đổi. Khi nó được thấy 
đúng như nó hiện hữu, nghĩa là một dòng nước chảy sinh động thì 
Maya lại có nghĩa là Bồ Đề, hay trí tuệ vốn có của chúng sanh. Theo 
Thiển Sư Đạo An (312-385) trong Sơn Môn Huyền Nghĩa: "Vạn pháp 
như ảo hiện. Vì chúng như ảo hiện nên được gọi là 'chân lý thế gian'. 
Tâm và thần thì chân thực, không phải là không, đây gọi là 'chân lý tối 
thượng'. Nếu thần là không thì giáo pháp này dạy cho ai, và ai là người 
tu tập Đạo để thoát ra khỏi vô minh mà đến Thánh quả? Vì vậy phải 
biết rằng thần không phải là không." 


2.595. Vạn Pháp Như Huyễn 

Huyễn là mộng tưởng ảo huyền hay ý thức mơ mộng không hiện 
thực. Ảo tưởng, thế giới của các hiện tượng và hình thức bể ngoài; thế 
giới của bấp bênh và thường xuyên biến hóa, mà một người chưa giác 
ngộ lại cho là hiện thực. Vũ trụ hiện tượng luôn bị chi phối bởi đổi thay 
và vô thường. Maya chỉ là phương tiện để chúng ta đo lường và đánh 
giá thế giới hiện tượng. Nó là huyễn hóa khi thế giới sắc giới nầy được 
nhận thức không đúng, như là tĩnh và không thay đổi. Khi nó được thấy 
đúng như nó hiện hữu, nghĩa là một dòng nước chảy sinh động thì 
Maya lại có nghĩa là Bồ Đề, hay trí tuệ vốn có của chúng sanh. Một 
trong những thí dụ được ưa thích được các nhà triết học Bát Nhã sử 


3730 


dụng khi họ muốn gây ấn tượng lên chúng ta về học thuyết Tánh 
Không đó là Như Huyễn, và họ thường được các bậc thầy khác gọi họ 
là những nhà Huyễn học. Theo kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, một thuở 
đức Phật hỏi Tu Bồ Đề: “Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao Huyễn khác 
với Sắc, Săc khác với Huyễn? Lại nữa, ý ông nghĩ sao, Huyễn khác 
với Thọ, Tưởng, Hành và Thức? Và Thọ, Tưởng, Hành và Thức khác 
nhau với Huyễn?” Tu Bồ Đề nói: “Bạch đức Thế Tôn, chúng không 
khác. Nếu Sắc khác với Huyễn thì Sắc không phải là Sắc; nếu Huyễn 
khác với Sắc thì Huyễn không phải là Huyễn. Huyễn là Sắc và Sắc là 
Huyễn. Thọ, Tưởng, Hành và Thức lại cũng như vậy.” Đức Phật hỏi Tu 
Bồ Đề: “Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, năm thủ uẩn có phải là Bồ 
Tát hay không?” Tu Bồ Đề nói: “Bạch đức Thế Tôn, chúng là Bồ Tát.” 
Đức Phật nói thêm: “Này Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng, năm thủ uẩn tự 
chúng là Huyễn. Tại sao? Bởi vì Sắc là như Huyễn, Thọ, Tưởng, Hành 
và Thức cũng là như Huyễn; năm uẩn sáu căn cấu tạo nên Bồ Tát, cho 
nên Bồ Tát cũng giống như Huyễn. Nếu những ai muốn học Bát Nhã 
Ba La Mật Đa, hãy nên như Huyễn mà học... Nhưng Bồ Tát sơ địa Đại 
Thừa nếu theo đó mà tu tập có thể kinh hoàng sợ hãi mà đi lạc đường 
nếu không được hướng dẫn bởi những thiện tri thức.” Tu Bồ Đề nói: 
“Bạch đức Thế Tôn, quả đúng như vậy, nếu người nghe pháp này mà 
không được chỉ dạy đúng đắn bở một minh sư thấu triệt Bát Nhã Ba La 
Mật Đa sẽ bị dẫn đến những điên rổ phóng đãng.” Đức Phật nói: “Nó 
giống như một nhà ảo thuật dùng tài nghệ của mình hóa ra một đám 
đông tại ngã ba đường. Ngay khi vừa hiện ra thì liền biến mất. Này Tu 
Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đám người Huyễn đó có đến từ một chỗ nào 
đó hay không? Đám người đó có phải là thực hay không? Đám người 
đó có thực sự thị tịch đến chỗ nào đó không? Họ có thực sự bị hủy diệt 
không?” Tu Bồ Đề nói: “Bạch đức Thế Tôn, không.” Đức Phật nói: 
“Bồ Tát lại cũng như vậy, tuy cứu độ vô lượng chúng sinh đến Niết 
Bàn, kỳ thật, không có chúng sinh nào được đưa tới Niết Bàn. Những 
ai không chút kinh sợ khi nghe những bài giảng như vầy, đích thực là 
những Bồ Tát mặc giáp trụ đầy đủ của Đại Thừa.” 


2.596. Vạn Pháp Qui Nhất; Nhất Qui Hà Xứ? 

Muôn pháp đều quy về một mối: bình đẳng và bất nhị theo thí dụ 
thứ 45 của Bích Nham Lục. Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu 
Tòng Thẩm (778-897): "Muôn pháp về một, một về chỗ nào?" Triệu 


3731 


Châu đáp: "Ta ở Thanh Châu dệt được một tấm vải bố nặng bảy cân." 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, nếu nhằm chỗ một kích động 
liền đi hội được, lỗ mũi các vị Hòa Thượng già ở mọi nơi, một lúc xổ 
xong, không làm gì được ông, tự nhiên nước dồn thành đầm. Nếu là 
nhảy nhót thì lão Tăng ở dưới gót chân ông. Chỗ tinh yếu của Phật 
pháp chẳng phải ở nhiều lời, chẳng phải ở nói lắm. Chỉ như vị Tăng 
này hỏi Triệu Châu "Muôn pháp về một, một về chỗ nào?" Triệu Châu 
lại đáp: "Ta ở Thanh Châu dệt được một tấm vải bố nặng bảy cân." 
Nếu nhằm trên ngữ cú mà biện thì lầm nhận định bàn tính (một tiêu 
chuẩn cố định). Nếu chẳng nhằm trên ngữ cú mà biện, tại sao lại nói 
thế ấy? Công án này tuy khó thấy mà dễ hội, tuy dễ hội lại khó thấy. 
Khó thì núi bạc vách sắt, dễ thì liền đó tỉnh tỉnh, không có chỗ cho ông 
suy nghĩ phải quấy. Qua câu trả lời của Triệu Châu, rõ ràng Thiển 
muốn có một tâm hồn tự do và không bị trở ngại dầu là khái niệm về 
"một" hay "toàn thể" cũng đều là chướng ngại vật và một cái bẫy đe 
dọa đến sự tự do ban đầu của tinh thần. Giả sử, có người không trả lời 
được câu hỏi ngay lúc đó, mà trở về Thiễn thất nghiền ngẫm rồi hôm 
sau trở lại trả lời Triệu Châu: "Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời đúng 
cho câu hỏi của Thầy đây: 'Vạn pháp qui nhất, nhất qui vạn pháp." 
Nhưng có lẽ Triệu Châu sẽ nói: "Theo tinh thần nhà Thiền thì câu trả 
lời của ông đến quá trễ. Ông đáng lãnh ba chục hèo lâu rồi." Thiển 
hoàn toàn không thích hợp với những danh xưng như vậy. Trong Thiền, 
hoàn toàn không có đối tượng nào để nắm bắt, dầu đó là "Phật" hay 
"Bồ Tát". Thiển là đám mây phiêu lãng trên bầu trời. Không có con ốc 
nào có thể siết chặt được nó, không có sợi dây nào có thể trói nó được 
cả, nó mặc tình tự tại. Thoại này cùng câu Phổ Hóa nói "Ngày mai ở 
trong viện Đại Bi có trai," lại không có hai thứ. Một hôm, có vị Tăng 
hỏi Triệu Châu: "Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây sang?" Triệu Châu đáp: 
"Cây bách trước sân." Vị Tăng thưa: "Hòa Thượng chớ đem cảnh chỉ 
người." Triệu Châu bảo: "Lão Tăng chẳng từng đem cảnh chỉ người." 
Xem kia thế ấy, nhằm chỗ cực tắc chuyển chẳng được, nếu chuyển 
được tự nhiên che trời che đất. Nếu chuyển chẳng được thì chạm đến 
liền thành kẹt. Hãy nói Triệu Châu có Phật pháp thương lượng hay 
không? Nếu nói có Phật pháp, Triệu Châu đâu từng nói tâm nói tánh, 
nói huyền nói diệu. Nếu nói không có chỉ thú Phật pháp, Triệu Châu 
chẳng từng cô phụ lời hỏi của ông. Đâu chẳng thấy Tăng hỏi Hòa 
Thượng Mộc Bình: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Mộc Bình đáp: "Trái 


3732 


đông qua này lớn như thế." Lại có một vị Tăng hỏi cổ đức: "Chỗ núi 
sâu vực thẳm vắng bặt không người, lại có Phật pháp hay không?" Cổ 
đức đáp: "Có." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là Phật pháp trong núi sâu?" 
Cổ đức đáp: "Cục đá lớn là lớn, nhỏ là nhỏ." Xem loại công án này lời 
kỳ quái tại chỗ nào? Hành giả tu Thiển phải nên luôn nhớ rằng Thiển 
không cần chúng ta suy nghĩ "tấm vải bố nặng bảy cân" có thần tính 
hay không. Vì nếu như thế thì Thiển sẽ rơi vào hệ thống triết học, và 
sẽ không còn là Thiển nữa. Kỳ thật, Thiển chỉ cảm giác sự ấm áp của 
lửa, cái lạnh giá của băng, vì khi trời lạnh thì chúng ta sẽ bị lạnh và 
tìm cách đi sưởi ấm. Trong Thiển, cẩm giác là tất cả và cảm giác phải 
được hiểu theo ý nghĩa sâu sắc nhất hay hình thức thuần túy nhất. Và 
điều quan trọng nhất mà chúng ta phải luôn nhớ là Thiền là tri giác 
hoặc cảm giác chứ không phải trừu tượng hay trầm tư, nhưng Thiền lại 
mạnh mẽ bất chấp khái niệm. Chính vì vậy mà Thiển rất khó nắm bắt 
được. Cẩn trọng! 


2.597. Vạn Pháp Vô Thường Vô Ngã, Nói Dễ Hiểu Khó 

Khi thiển sư Thiên Hải sắp thị tịch, chúng đệ tử vây quanh ông 
than khóc. Sư mở mắt nhìn quanh họ và nói: "Khi đức Phật sắp nhập 
Niết Bàn, bao quanh người là tứ chúng (Tăng Ni và thiện nam tín nữ), 
tất cả đều khóc than thẩm thiết. Đức Phật đã quở trách họ rằng: Nếu 
các ông đã thông ngộ lý Tứ Diệu Đế, sao lại còn than khóc trước cảnh 
tử biệt này?' Riêng ta, giờ đây ta không thể ngăn cẩn các ông than 
khóc, bởi vì các ông chưa dứt được tình chấp. Các ông có biết tại sao ta 
lại nói như vậy không? Cả đời ta tham cứu và hoằng dương Thiền 
pháp. hết lòng hết dạ cống hiến sức mình để giáo hóa chúng sanh, 
nhưng vào thời mạt pháp lòng người mê muội, căn cơ mỏng bạc, không 
đủ tín tâm. Tưởng tượng một ngày không còn ai xiển dương chân lý, ta 
không sao cầm được nước mắt. Vạn pháp vốn vô thường và vô ngã. 
Điều này nói thì dễ nhưng hiểu được rất khó. Ta lo rằng các ông chưa 
thực sự nhận thức rõ ràng chân lý ấy, nhưng nếu một ngày các ông 
chứng ngộ được nó, các ông sẽ là người thực sự kế thừa chánh pháp 
làm những điều lợi ích cho chúng sanh, báo đáp công ơn của chư Phật 
và chư Tổ. Với những ai không có mặt ở đây cũng như hàng hậu thế, 
hãy cho họ biết rằng ta đã rơi lệ khi nói những lời như vậy trong giây 
phút từ giã cối đời này.” 


3733 


2.598. Vàng Ròng Thọt Vào Não! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một vị Tăng hỏi Thiền Sư Sư 
Kiền Hậu Động Sơn: "Lâu lắm rồi con bị bệnh khổ lại dùng độc dược. 
Xin Hòa Thượng trị dùm." Sư Kiên nói: "Vàng ròng thọt vào não. Hãy 
rưới để hồ lên đầu ông đi." Vị Tăng lại nói: "Cảm tạ ơn thầy chữa trị." 
Sư Kiễn liền đánh vị Tăng. 


2.599. Vãng Sanh Tịnh Độ 

Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư 
sĩ Duy Ma Cật đã nói với chư Bồ Tát nước Chúng Hương về “Vãng 
Sanh Tịnh Độ” như sau: Các Bồ Tát nước Chúng Hương hỏi: “Bồ Tát 
phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không lầm lỗi, được sanh 
về cõi Tịnh Độ?” Ông Duy Ma Cật đáp: “Bổ Tát thành tựu tám pháp 
thời ở cõi nầy làm không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ. Tám pháp 
là gì.” Thứ nhất là lợi ích chúng sanh không mong báo đáp. Thứ nhì là 
thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. Thứ ba là bao nhiêu 
công đức đều ban cho tất cả chúng sanh. Thứ tư là lòng bình đẳng đối 
với chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bổ Tát xem như 
Phật. Thứ năm là những kinh chưa nghe, nghe không nghi. Thứ sáu là 
không chống trái với hành Thanh Văn. Thứ bảy là thấy người được 
cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở 
nơi đó mà điều phục tâm mình. Thứ tám là thường xét lỗi mình, không 
nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các công đức. Sau khi ông Duy 
Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp nầy rồi, ở trong đại chúng có 
cả trăm ngàn vị trời, người đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, mười ngàn Bồ Tát chứng đặng Vô sanh Pháp nhẫn. 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Thứ Ba (Nghi Vấn), Lục Tổ Huệ 
Năng đã nói với đại chúng về “Vãng Sanh Tịnh Độ” như sau: Một hôm 
Vi Thứ sử hỏi Lục Tổ Huệ Năng rằng: “Đệ tử thường thấy Tăng tục 
niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, 
được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái nghi nầy.” Tổ bảo: 
“Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành 
Xá Vệ nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. 
Nếu luận về tướng mà nói, lý số có mười muôn tám ngàn, tức là trong 
thân có mười ác tám tà, liền là nói xa, nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần 
là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng pháp không có 
hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu 


3734 


sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở đĩ Phật nói “tùy tâm 
tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân người phương Đông, chỉ tâm mình 
tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có 
lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, 
còn người phương Tây tạo tội, niệm Phật thì cầu sanh về cõi nào? 
Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân Tịnh độ, nguyện 
Đông nguyện Tây, người ngộ thì ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói 
“tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không có cái 
bất thiện thì Tây phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, 
niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay khuyên thiện tri thức trước nên dẹp 
trừ thập ác tức là được mười muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua được 
tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong 
khẩy móng tay, liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành mười 
điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn cái tâm thập ác 
thì có Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây 
phương chỉ trong khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu vãng 
sanh, thì con đường xa làm sao đến được? Huệ Năng vì mọi người mà 
khiến cho quý vị thấy trong sát na cõi Tây phương ở ngay trước mắt, 
quý vị có muốn thấy hay chăng?” Lúc ấy mọi người đều đẳnh lễ thưa 
rằng: “Nếu ở cõi nây mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng 
sanh, nguyện Hòa Thượng từ bi liền hiện Tây phương khiến cho tất cả 
được thấy.” Tổ bảo rằng: “Nầy đại chúng! Người đời tự sắc thân là 
thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm 
là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất 
đi thì vua cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. 
Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh 
mê, tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế 
Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực 
tức là Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, tà tâm là biển độc, phiền 
não là sóng mói, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là 
rùa trạnh, tham sân là địa ngục, ngu sĩ là súc sanh. Nây thiện tri thức! 
Thường làm mười điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhơn ngã thì 
núi Tu Di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô, phiền não 
không thì sóng mói mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa 
mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa 
thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền 
trừ địa ngục, vân vân., các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng 


3735 


tột, chẳng khác với cõi Tây phương, không chịu tu như thế nầy làm sao 
đến được cõi kia?” Đại chúng nghe nói đều rõ ràng thấy được tự tánh, 
thảy đều lễ bái, đều tán thán: “Lành thay!” Thưa rằng: “Khắp nguyện 
pháp giới chúng sanh nghe đó một thời liền ngộ hiểu.” 


2.600. Vào Lúc Này Thầy Muốn Tôi Có Tư Tưởng Gì? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch (807-883 or 814-891) đang giặt y áo thì Đam Nguyên 
đến hỏi: "Tư tưởng của Thầy hiện giờ ở đâu?" Ngưỡng Sơn lập tức trả 
lời: "Vào lúc này Thầy muốn tôi có tư tưởng gì?" Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ rằng một vị hành giả chân chính không thể giặt quần áo 
của mình một cách vô ý thức được! 


2.601. Văn Chuẩn Lặc Đàm Và Chân Tịnh 

Thiền sư Văn Chuẩn Lặc Đàm (1061-1115), tên của một vị Thiển 
sư Trung Hoa, quê quán ở phủ Hưng Nguyên, sanh năm 1061. Từ thuở 
nhỏ đã gia công tỉnh cứu triết lý Phật giáo, nhưng về sau lại bỏ, nói 
rằng không quan tâm lắm. Rồi sư khởi sự học Thiển. Sang phương 
Nam ngụ với Qui Sơn Chân Như trải qua nhiều năm. Nhưng chẳng có 
tiến bộ nào. Sau đó sư đến tìm Cửu Phong Chân Tịnh, một đại Thiền 
sư đương thời. Một hôm Chân Tịnh hỏi: “Quê quán ở đâu?” Sư đáp: “Ở 
Hưng Nguyên phủ.” Chân Tịnh lại hỏi: “Vừa từ đâu đến đây?” Sư đáp: 
“Đại Ngưỡng.” Chân Tịnh hỏi: “An cư mùa hạ ở đâu?” Sư đáp: “Ở Qui 
Sơn.” Bấy giờ Chân Tịnh dang tay ra bảo: “Tay ta sao lại giống tay 
Phật thế?” Văn Chuẩn mù tịt không trả lời được câu nào Chân Tịnh 
quở: “Trước thì ông trả lời ta từng câu rõ ràng sáng sủa. Vừa nhắc đến 
bàn tay Phật thì lại bí. Hỏng ở chỗ nào?” Văn Chuẩn thú nhận là 
không hiểu. Chân Tịnh nói: “Mọi cái đều mở rộng hết ra trước mắt 
ngươi. Còn dạy cái gì nữa?” Trải qua mười năm, Văn Chuẩn ở lại với 
thầy mình là Chân Tịnh; thầy đi đâu thì đi theo. Chân Tịnh là một ông 
thầy im lặng không có chỉ giáo riêng biệt cho bất cứ ai, dù môn nhân 
ngày càng nhiều ra. Nếu có một thầy Tăng vào thất của ngài để xin 
chỉ giáo, thì ngài cứ nhắm mắt và quỳ, chẳng nói gì hết. Nếu thấy có ai 
đến, ngài đứng dậy, đi ra vườn cuốc đất với những người làm vườn. 
Đây là lối tiếp xúc với môn nhân rất thường của ngài. Văn Chuẩn 
thường nói với bạn mình rằng “Thầy không có ý dạy pháp cho môn 
nhân sao? Khó mà hiểu nổi.” Một hôm nhân đưa gậy lên khơi ngòi 


3736 


nước để giặt áo, tâm trí sư đột nhiên tỉnh ngộ; sư chạy kiếm thầy và kể 
cho thầy nghe tất cả việc đã xãy ra. Nhưng thầy vẫn lạnh lùng mà còn 
mắng cho: “Ở đây sao dám lộn xộn như thế?” 


2.602. Văn Thù Khởi Kiến 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VIII, một hôm, Thiển sư 
Nam Tuyển Phổ Nguyện thượng đường thị chúng, nói: “Canh ba đêm 
qua Văn Thù, Phổ Hiển khởi kiến Phật, pháp kiến, cho mỗi vị ba mươi 
gậy, đày đến hai ngọn núi Thiết Vi.” Triệu Châu bước ra khỏi chúng 
và nói: “Gậy của Hòa Thượng bảo ai ăn?” Nam Tuyển nói: “Vương 
lão sư có lỗi gì?” Triệu Châu liền lễ bái. Hành giả tu Thiền nên luôn 
thấy rằng bậc thầy bình thường chẳng thấy chỗ thọ dụng, vừa lúc gặp 
đương cơ nêu ra, tự nhiên sống linh động. 


2.603. Văn Thù Lai Tham 

Động Sơn Thủ Sơ (910-990) là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ mười. Theo Cảnh Đức Truyễn Đăng Lục, quyển XXII 
và Động Sơn Thủ Sơ Ngữ Lục, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư 
Động Sơn Thủ Sơ: “Thầy sẽ làm gì nếu các vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ 
Hiển đến viếng (theo truyền thuyết Phật giáo, Văn Thù tiêu biểu cho 
Lý hay bản thể tuyệt đối, đồng nhất và trí tuệ; trong khi Phổ Hiền tiêu 
biểu cho hiện tượng hay cái dụng tương đối, nhị nguyên và lòng từ 
bi)?? Động Sơn Thủ Sơ đáp: “Lão Tăng sẽ đuổi họ đi cho nhập bây với 
đàn trâu nước.” Vị Tăng nói: “Thầy ơi, thầy sẽ đọa vào địa ngục nhanh 
như một mũi tên!” Động Sơn Thủ Sơ nói: “Tất cả đều do bởi ông đó!” 


2.604. Văn Tự Chẳng Bao Giờ Đông Nhất Với Ý Nghĩa 

Nhà Thiển dựa vào thực tập hơn là văn tự sách vở. Ngôn thuyết 
pháp tướng hay giáo lý bằng ngôn từ trái với sự tự chứng. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Những ai hiểu rõ sự khác biệt giữa thể 
chứng và giáo lý, giữa cái biết tự nội và sự giáo huấn, đều được tách 
xa sự điều động của suy diễn hay tưởng tượng suông.” Giáo lý, sự tụng 
đọc và chuyện kể, vân vân. Chính vì thế mà Đức Phật nhấn mạnh vào 
sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh 
giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát 


3737 


Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia chấp vào 
văn tự, học hành và suy diễn suông. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Chính do con người không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên 
người ta xem ngôn từ là đồng nhất với ý nghĩa.” Trong thuật ngữ Thiền 
của Nhật Bản có từ ngữ “lchiji-fusetsu” có nghĩa là “không nói một 
lời.” “Ichiji-fusetsu” chỉ sự kiện trong bất cứ lời dạy dỗ nào của Đức 
Phật, Ngài chẳng bao giờ dùng một lời nào để diễn tả hiện thực tối 
thượng hay bản chất thật của vạn hữu, vì nó thuộc lãnh vực không thể 
nói được (bất khả thuyết). Do hiểu như vậy nên ngay sau khi đạt được 
toàn giác, Đức Phật đã không muốn thuyết giảng những gì mình liễu 
ngộ. Tuy nhiên, vì thương xót chúng sanh bị trói buộc trong luân hồi 
sanh tử nên Ngài đành chấp nhận đi thuyết giảng. Để làm như vậy, 
Ngài đã phải tự hạ trình độ Đại Giác của mình xuống thành trình độ 
hiểu biết thông thường. Trong Thiên, tất cả những lời chỉ dạy của Đức 
Phật có nghĩa là “ngón tay chỉ trăng” chỉ với mục đích mang lại cho 
những ai ao ước tu tập con đường dẫn đến giác ngộ và đạt được trí tuệ 
bát nhã để hiểu được một cách sâu sắc bản chất thật của vạn hữu. 
Theo truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng biệt bên ngoài các 
kinh điển đã được bắt đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời thuyết 
giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm đông đồ đệ, Phật chỉ giơ 
cao một bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp 
bỗng đại ngộ, hiểu được ý Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Maha 
Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca Diếp cũng chính là vị 
trưởng lão đầu tiên của dòng thiền Ấn Độ. Người thực tập thiển thường 
khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất thiết là để phủ nhận khả 
năng diễn đạt của văn tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt 
vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên dùng văn tự một 
cách khéo léo vì lợi ích của người nghe. Vào thế kỷ thứ 2, ngài Long 
Thọ đã viết bộ Trung Quán Luận, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng 
ý niệm để đập vỡ ý niệm. Trung Quán Luận không nhắm tới sự thành 
lập một ý niệm hay một luận thuyết nào hết mà chỉ nhắm tới việc phá 
bỏ tất cả mọi ý niệm, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình để cho 
ta thấy nước là cái gì không cần hình tướng mà vẫn hiện thực. Ngài đã 
phác họa ra một điệu múa cho chúng ta nhằm giúp chúng ta loại bỏ 
các khuôn khổ ý niệm trước khi đi vào sự thể nghiệm thực tại, để 
không tự mãn với chính chúng ta bằng những hình ảnh của thực tại. 
Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ 


3738 


trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông. Theo kinh Pháp Bảo 
Đàn, phẩm thứ bảy (Cơ Duyên), Lục Tổ từ được pháp ở Huỳnh Mai, 
về đến Thiều Châu, thôn Táo Hầu, mọi người đều không biết. Có một 
nho sĩ là Lưu Chí Lược kính trọng ngài lắm. Chí Lược có người cô làm 
Ni tên là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn, Tổ nghe qua 
liền biết được diệu nghĩa, mới vì Ni Cô giải nói. Ni cô mới cầm quyển 
kinh hỏi chữ. Tổ bảo: Chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi.” Ni Cô 
nói: “Chữ còn không biết, sao có thể hiểu nghĩa?” Tổ bảo: “Diệu lý 
của chư Phật chẳng có quan hệ đến văn tự.” Cô Ni kinh lạ mới bảo 
khắp hàng kỳ đức trong thôn rằng: “Đây là hàng tu sĩ có đạo, nên thỉnh 
cúng dường.” Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào 
Thúc Lương và dân cư trong làng đua nhau đến chiêm lễ Tổ. Khi ấy 
chùa cổ Bảo Lâm, từ cuối đời Tùy bị binh lửa làm thành phế tích, mới 
y nên cũ dựng lại ngôi chùa, mời Tổ trụ trì nơi đó, không bao lâu thành 
một ngôi chùa rất trang nghiêm. Tổ ở đó hơn chín tháng lại bị bọn ác 
đuổi theo, Tổ bèn trốn đến trước núi, bị họ phóng hỏa, đốt cỏ cây, Tổ 
ẩn thân vào trong kẹt đá được khỏi, trên đá ngày nay dấu Tổ ngôi kiết 
già và vết nếp y của Tổ vẫn còn, nhơn đó gọi là hòn đá ty nạn. Tổ 
nhớ Ngũ Tổ dạy đến Hoài và Hội dừng ẩn, nên ngài mới Ẩn ở hai ấp 
ấy. 


2.605. Văn Viễn và Sư Phụ Triệu Châu 

Thị giả: Ngôi nhà nghỉ, công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa 
Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm và thị giả Văn Viễn. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển X, và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IV, một 
hôm Thiền sư Triệu Châu cùng đang đi với thị giả Văn Viễn dọc theo 
đường núi, Triệu Châu chỉ mảnh đất và nói: "Mảnh đất này có thể xây 
được một ngôi tuần phố (nhà nghỉ)." Văn Viễn bèn đứng sang một bên 
đường nói: "Trước nhất, hãy đem cho quan nghiệm xét cái đã!" Triệu 
Châu bèn đánh cho Văn Viễn một bạt tai, Văn Viễn nói: "Quan đã 
nghiệm xét rõ ràng." 


2.606. Văn Yến Tử Thanh 

Văn Yến Tử Thanh hay Nghe Tiếng Chim Yến Hót là công án nói 
về cơ duyên khiến Thiển Sư Huyền Sa Sư Bị (835-908) khai thị đại 
chúng khi Sư nghe tiếng chim yến hót. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, 
quyển VỊI, một hôm, Huyền Sa thượng đường, rồi ngồi trên thiển sàng 


3739 


hồi lâu không nói một lời. Sư chỉ ngồi lặng yên nghe tiếng chim yến 
đang hót. Đại chúng nghĩ rằng thầy sẽ không thuyết pháp nên nhất tế 
rút lui. Sư quở: "Xem ra, mấy ông cá mè một lứa. Chẳng có lấy một 
người có trí huệ. Khi thấy ta mở miệng ra, ai nấy kéo đến tìm lời, cho 
rằng đó là chân lý tối thượng. Thật đáng thương, chẳng một ai hiểu cái 
øì là cái gì cả. Thật là một tai ương chừng nào mà mấy ông vẫn cứ như 
thế này!" 


2.607. Vân Cư Và Cao Tăng Truyện 

Vân Cư là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Sư Vân Cư; tuy 
nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám Sơn Tự 
Truyện. Thiền sư Hám Sơn đã kể lại những kinh nghiệm Thiển của 
mình như sau: "Vào năm 1564, khi tôi vừa mười chín tuổi, nhiều bạn 
tôi được vinh dự đậu kỳ thi hương. Các bạn tôi cũng thúc tôi đi thi. Khi 
Sư Vân Cư nghe việc đó, ngài lo tôi xiêu lòng mà dấn thân vào thế sự; 
do đó ngài khuyến khích tôi tu đạo và nỗ lực tham Thiền. Ngài thuật 
cho tôi nghe nhiều tiểu sử của các vị cao Tăng thời xưa, và cho tôi xem 
tập sách 'Cao Tăng Truyện. Trước đó tôi đã đọc xong bộ "Trung Phong 
Truyện', tôi cảm động và phấn khởi đến nỗi tôi thở dài tự nhủ, 'Ô, đó 
chính là điều mình thích làm!' Sau đó tôi quyết định hiến trọn đời cho 
Đạo Phật. Rồi tôi xin Đại Sư Tây Lâm để được thí phát." 


2.608. Vân Môn Báo Ân Phật! 

Quảng Chiếu Huệ Giác, tên của vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ 
thứ X. Theo truyền thuyết Phật giáo, khi đức Phật Thích Ca vừa mới ra 
đời, một tay ngài chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói: "Thiên 
thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" (trên trời dưới trời chỉ có ta cao qui). 
Thiển sư Vân Môn Văn Yển, vị sáng lập ra tông Vân Môn nói: "Nếu 
lúc đó mà thấy, ta sẽ phang cho hắn một gậy cho chết, rồi quăng cho 
chó ăn." Người bình thường xem lời bình cuồng vọng như thế, sẽ cảm 
tưởng như thế nào đối với Thiển sư Vân Môn Văn Yến? Thế nhưng về 
sau này Thiển sư Quảng Chiếu Huệ Giác lại ca ngợi Vân Môn nói: 
"Kỳ thật, bằng cách này Vân Môn muốn đem cả thân tâm này phụng 
sự thế giới, như vậy mới được gọi là báo ân Phật." Đây có phải là sự 
phản đối lại tôn giáo của Thiển hay không? Thật tình mà nói, nếu 
trong Thiền có sự phản đối lại tôn giáo, thì sự phản đối đó chỉ là bên 


3740 


ngoài mà thôi. Theo Thiền sư D. T. Suzuki trong tác phẩm "Thiển Học 
Nhập Môn", người thật sự có tín ngưỡng tôn giáo bỗng nhiên phát hiện 
ra ngay trong lời tuyên bố số sàng của Thiển lại bao hàm ý nghĩa tôn 
giáo sâu sắc như vậy. Nhưng theo câu chuyện trên đây mà nói Thiển 
là tôn giáo giống như Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo thì cũng không 
đúng. Hãy suy gẫm câu nói của các bậc cổ đức trong Thiển chân 
chánh "Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma". Rõ ràng Thiển muốn có 
một tâm hồn tự do và không bị trở ngại dầu là khái niệm về "Phật" hay 
"Bồ Tát" cũng đều là chướng ngại vật và một cái bẫy đe dọa đến sự tự 
do ban đầu của tinh thần. 


2.609. Vân Môn: Cổ Phật Dữ Chánh Trụ 

Vân Môn: Cây trụ giữa đất trống, công án nói về cơ duyên Thiền 
sư Vân Môn Văn Yển dạy chúng trong thí dụ thứ 83 của Bích Nham 
Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển 
sư Vân Môn Văn Yển (864-949) thượng đường dạy chúng: "Cổ Phật 
cùng cột cái tương giao là cơ thứ mấy?" Nói xong Vân Môn tự đáp: 
"Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa." Theo Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, Đại sư Vân Môn xuất phát hơn tám mươi vị thiện tri thức. 
Bảy mươi năm sau khi Sư thị tịch, người ta khai tháp thấy thân nghiễm 
nhiên như xưa. Chỗ thấy của Sư minh bạch cơ cảnh chớp nhoáng, Đại 
phàm buông lời, nói riêng, thay nói, hẳn là cao vót. Công án này như 
chọi đá nháng lửa, tợ làn điển chớp, quả là thần ra quỉ vào. Tạng Chủ 
Khánh nói: "Một đại tạng giáo lại có ba loại thuyết thoại chăng?" Hiện 
nay đa phần người ta nhằm trên tình giải làm kế sống, nói: "Phật là 
bậc Đạo Sư của tam giới, là Từ Phụ của bốn loài, đã là cổ Phật vì sao 
lại cùng cột cái tương giao?" Nếu hiểu thế ấy, chợt dò tìm chẳng được. 
Có người bảo trong cái không nói ra. Đâu chẳng biết bậc tông sư 
thuyết thoại tuyệt ý thức, tuyệt tình lượng, tuyệt sanh tử, tuyệt pháp 
trần, vào chánh vị lại chẳng còn một pháp. Ông vừa khởi đạo lý so 
tính, liền bị trói tay trói chân. Hãy nói cổ nhân kia ý thế nào? Chỉ 
khiến tâm cảnh nhất như, tốt xấu phải quấy lay động kia chẳng được, 
nói có cũng được, nói không có cũng được, có cơ cũng được, không cơ 
cũng được, đến trong đây nhịp nhịp đều là lệnh. Ngũ Tổ tiên sư nói: 
"Cả thầy Vân Môn xưa nay mật nhỏ, nếu là sơn Tăng chỉ nói với Sư cơ 
thứ tám." Vân Môn nói: "Cổ Phật cùng cột cái tương giao là cơ thứ 
mấy?" Khoảng một chốc, hãy nhằm bao trùm trước mặt. Vị Tăng hỏi: 


3741 


"Chưa biết ý chỉ thế nào?" Vân Môn đáp: "Một sợi dây bán ba mươi 
xu." Sư có con mắt định càn khôn. Đã không có người hội, sau lại tự 
thay nói: "Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa." Vì kể hậu học mở 
một lối vào. Do đó Tuyết Đậu chỉ niêm Sư ở chỗ định càn khôn khiến 
người thấy. Nếu phạm suy tính, bày mũi nhọn ấy đối mặt lầm qua. Chỉ 
cốt nguyên vẹn tông chỉ Vân Môn và rõ cái cơ cao vót. 


2.610. Vân Môn Cước Bả (Vân Môn Bị Dập Chân) 

Công án về cơ duyên giác ngộ của Thiển Sư Vân Môn Văn Yển 
(864-949). Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, cơ duyên 
giác ngộ của Vân Môn giới học thiển đều được biết đến. Khi tìm đến 
“tham độc” với Mục Châu, người sau nầy trở thành Thầy của ông, Vân 
Môn gõ cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng lớn đi vào chùa Mục Châu. Mục 
Châu gọi ra: “Ai thế?” Vân Môn đáp: “Văn Yến.” Mục Châu thường 
không cho ai “độc tham” trừ phi người ấy có nhiệt tình. Tuy nhiên, ông 
cảm thấy hài lòng với cách gõ cửa của Vân Môn, chứng tổ Vân Môn 
rất hăng say nỗ lực vì đạo và chấp nhận cho Vân Môn “độc tham.” 
Vân Môn vừa bước vào thì Mục Châu nhận ra ngay phong thái của 
Vân Môn, bèn nắm vai bảo Vân Môn: “Nhanh lên, nói đổi, nói đi!” 
Nhưng Vân Môn vẫn chưa ngộ nên không thể đáp ứng được. Để đẩy 
tâm Vân Môn đến chỗ giác ngộ, đột nhiên Mục Châu đẩy Vân Môn 
qua cánh cửa đang hé mở và đóng sầm cánh cửa vào chân của Vân 
Môn, hét: “Đồ vô tích sự,” cùng với tiếng kêu: “Úi chà!” Mục Châu 
liền đẩy Vân Môn ra khỏi cửa, cánh cửa đóp sập lại làm cho một bàn 
chân của Vân Môn bị kẹt lại trong đó và gãy đi. Trong cơn đau ngất, 
tâm của Vân Môn lúc ấy đã trống rỗng mọi tư niệm, bỗng nhiên giác 
ngộ. Trường hợp của sư không phải là một biệt lệ, vì trước đó nhị Tổ 
Huệ Khả cũng đã từng chặt một cánh tay khi đứng trong tuyết lạnh, và 
Đức Khổng Phu Tử cũng từng nói “Sớm nghe được đạo, chiều dẫu có 
chết cũng cam.” Trên đời nầy quả có nhiều người coi trọng chân lý hơn 
thân mạng. 


2.611. Vân Môn Hồ Bỉnh 

Theo thí dụ thứ 77 của Bích Nham Lục, có một vị Tăng hỏi Thiển 
Sư Vân Môn Văn Yến (864-949): "Thế nào là nói siêu Phật việt Tổ?" 
Vân Môn đáp: "Bánh hồ." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, khi vị 
Tăng hỏi Vân Môn: "Thế nào là nói siêu Phật việt Tổ?" Vân Môn đáp: 


3742 


"Bánh hồ." Nghe có cẩm giác rợn người, tóc gáy dựng đứng chăng? 
Hàng thiền khách hỏi Phật hỏi Tổ, hỏi thiển hỏi đạo, hỏi hướng thượng 
hướng hạ xong, lại chỗ không thể đặt thành câu hỏi, mà hỏi siêu Phật 
việt Tổ. Vân Môn là tác gia, nước dài thì thuyễển cao, đất nhiễu thì 
Phật lớn, đáp rằng: "Bánh hồ." Đáng gọi là nói không luống rỗng, công 
chẳng uổng bày. Vân Môn dạy chúng: "Ông chớ khởi liễu, nghe người 
nói đến ý Tổ sư liền hỏi đạo lý siêu Phật việt Tổ." Ông hãy nói thế 
nào là Phật? Thế nào là Tổ? Rồi sẽ hỏi siêu Phật việt Tổ. Như hỏi ra 
khỏi tam giới, ông đem tam giới lại xem? Có cái thấy nghe hiểu biết gì 
cách ngại được ông? Có thinh sắc Phật pháp gì cho ông nên liễu? Liễu 
cái bát gì? Do kiến giaỉ gì làm sai thù? Cổ Thánh kia có làm gì được 
ông? Thân đi ngang là vật, nói cả thân toàn chơn, mọi vật thấy thể 
không thể được. Tôi nói với ông thẳng đó là việc gì? Sớm đã chôn vùi 
rồi vậy. Hiểu được lời này liền biết được bánh hồ. Ngũ Tổ nói: "Phân 
lừa sánh hạ hương." Nên nói: "Cắt thẳng cội nguôn Phật đã ấn, vạch lá 
tìm cành tôi chẳng hay." Đến trong đây muốn được thân thiết chớ đem 
hỏi đến hỏi. Xem vị Tăng này hỏi thế nào là siêu Phật việt Tổ. Vân 
Môn nói: "Bánh hồ." Lại biết hổ thẹn chăng? Lại hiểu ló đuôi chăng? 
Có một nhóm người Đổ Soạn nói Vân Môn thấy thỏ thả chim ưng, nên 
nói bánh hồ. Nếu thế ấy đem bánh hồ cho là siêu Phật việt Tổ làm chỗ 
thấy, làm sao có con đường sống? Chớ khởi bánh hồ hội, lại chẳng 
khởi siêu Phật việt Tổ hội, mới là con đường sống. Sánh với "Ba cân 
gai," "Biết đánh trống" cùng một loại. Tuy nhiên, chỉ nói bánh hồ quả 
là thật khó thấy. Người đời sau phần nhiều khởi đạo lý nói: "Nói thô 
và lời tế đều về đệ nhất nghĩa." Nếu hiểu thế ấy, hãy đi làm Tọa chủ, 
một đời gầy dựng được nhiều tri nhiều giải. Hiện nay thiển khách nói: 
"Khi siêu Phật việt Tổ thì chư Phật đạp tại gót chân, Tổ sư cũng đạp 
tại gót chân." Vì thế Vân Môn chỉ nhằm kia nói bánh hồ. Đã là bánh 
hồ hà hiểu siêu Phật việt Tổ, thử tham kỹ xem? 


2.612. Vân Môn Lộ Tự 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Vân Môn: “Nếu giết cha 
mẹ, có thể sám hối trước chư Phật. Nếu giết Phật giết Tổ thì sám hối ở 
đâu?” Thiển sư Vân Môn nói: “Đã lộ rồi!” Thiển sư Vân Môn thường 
dùng một chữ đơn giản hay nhất tự quan để nói về ý chỉ Thiền. Đây là 
một chữ bí mật để trả lời cho một câu hỏi, đòi hỏi công phu thiển quán 
mới hiểu được. Đây là thiển hay phương pháp thiền. Đây là loại thiển 


3743 


tập suy tưởng bằng cách xem một từ ngữ nói ra của thiển sư như là một 
công án. Thiển sư Trung quốc Vân Môn Văn Yển rất nổi tiếng về 
những công án “Thiển một từ” của mình trong truyền thống nhà 
Thiền. 


2.613. Vân Môn và Mục Châu 

Cơ duyên giác ngộ của Vân Môn giới học thiển đều được biết đến. 
Khi tìm đến “tham độc” với Mục Châu, người sau nầy trở thành Thầy 
của ông, Vân Môn gõ cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng lớn đi vào chùa 
Mục Châu. Mục Châu gọi ra: “Ai thế?” Vân Môn đáp: “Văn Yến.” 
Mục Châu thường không cho ai “độc tham” trừ phi người ấy có nhiệt 
tình. Tuy nhiên, ông cảm thấy hài lòng với cách gõ cửa của Vân Môn, 
chứng tổ Vân Môn rất hăng say nỗ lực vì đạo và chấp nhận cho Vân 
Môn “độc tham.” Vân Môn vừa bước vào thì Mục Châu nhận ra ngay 
phong thái của Vân Môn, bèn nắm vai bảo Vân Môn: “Nhanh lên, nói 
đi, nói đi!” Nhưng Vân Môn vẫn chưa ngộ nên không thể đáp ứng 
được. Để đẩy tâm Vân Môn đến chỗ giác ngộ, đột nhiên Mục Châu 
đẩy Vân Môn qua cánh cửa đang hé mở và đóng sầm cánh cửa vào 
chân của Vân Môn, hét: “Đồ vô tích sự,” cùng với tiếng kêu: “Úi chà!” 
Mục Châu liền đẩy Vân Môn ra khỏi cửa, cánh cửa đóp sập lại làm 
cho một bàn chân của Vân Môn bị kẹt lại trong đó và gãy đi. Trong 
cơn đau ngất, tâm của Vân Môn lúc ấy đã trống rỗng mọi tư niệm, 
bỗng nhiên giác ngộ. Trường hợp của sư không phải là một biệt lệ, vì 
trước đó nhị Tổ Huệ Khả cũng đã từng chặt một cánh tay khi đứng 
trong tuyết lạnh, và Đức Khổng Phu Tử cũng từng nói “Sớm nghe được 
đạo, chiều dẫu có chết cũng cam.” Trên đời nầy quả có nhiều người 
coi trọng chân lý hơn thân mạng. 


2.614. Vân Môn Nhận Tông Ấn Từ Tuyết Phong 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Mục Châu hướng 
dẫn cho Vân Môn đến gặp Tuyết Phong. Khi Thiền Sư Vân Môn (864- 
949) đến trang sở của Tuyết Phong, thấy một vị Tăng, bèn hỏi: “Hôm 
nay Thượng Tọa lên núi chăng?” VỊ Tăng đáp: “Lên.” Sư nói: “Có một 
nhơn duyên nhờ hỏi Hòa Thượng Đường Đầu mà không được nói với 
ai, được chăng?” Vị Tăng bảo: “Được.” Sư nói: “Thượng Tọa lên núi 
thấy Hòa Thượng thượng đường, chúng vừa nhóm họp, liền đi ra đứng 
nắm cổ tay, nói: “Ông già! Trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi?” Vị 


3744 


Tăng ấy làm đúng như lời sư dặn. Tuyết Phong bước xuống tòa, thộp 
ngực ông ta, bảo: “Nói mau! Nói mau! Vị Tăng nói không được. Tuyết 
Phong buông ra, bảo: “Chẳng phải lời của ngươi.” Vị Tăng thưa: “Lời 
của con.” Tuyết Phong gọi: “Thị giả! Đem dây và gậy lại đây.” VỊ 
Tăng thưa: “Chẳng phải lời của con, là lời của một Hòa Thượng ở 
Chiết Trung đang ngụ tại trang sở dạy con nói như thế.” Tuyết Phong 
bảo: “Đại chúng! Đến trang sở rước vị thiện tri thức của năm trăm 
người lên.” Hôm sau, sư lên Tuyết Phong. Tuyết Phong vừa thấy liền 
hỏi: “Nhơn sao được đến chỗ ấy?” Sư bèn cúi đầu. Từ đây khế hợp ôn 
nghiên tích lũy. Tuyết Phong thầm trao tông ấn cho sư. 


2.615. Vân Môn Nhất Khúc 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, có một 
vị Tăng hỏi Thiền sư Vân Môn: “Cái gì là khúc Vân Môn?” Vân Môn 
trả lời: “Ngày hai mươi lăm tháng chạp (là ngày gần cuối năm)!” 
Trong dân ca Trung Hoa, Vân Môn là tên một khúc nhạc xưa của 
Trung Hoa. Thiền tông dùng từ này để diễn tả chỗ thâm sâu không thể 
diễn tả được như tiếng quát lớn của Vân Môn: "Quan". Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 
thường quát lớn: "Quan!" Quan theo nghĩa đen là cửa ải vùng biên giới 
giữa hai nước để kiểm soát khách lữ hành và hành lý của họ. Tuy 
nhiên, trong trường hợp này, chữ "Quan" của Vân Môn chỉ là một thán 
từ, nó không cho phép bất cứ sự phân tách hay giải thích bằng tri thức 
nào cả. Hành giả tu Thiền chân chánh phải nên nhớ rằng không thể 
nào bình giảng gì khác hơn được tiếng quát ấy của Vân Môn. Nếu 
chúng ta cố gắng gán cho chữ "Quan" ấy một khái niệm tri thức ắt lạc 
mất ngàn trùng trên mây xanh. Và nếu như chúng ta cố hiểu Vân Môn 
bằng tri thức thì chúng ta sẽ phải khóc thầm cho con cháu chúng ta về 
sau này. 


2.616. Vân Môn Nội Châu 

Theo thí dụ thứ 62 của Bích Nham Lục, Thiển Sư Vân Môn Văn 
Yển (864-949) dạy chúng: "Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có hòn 
ngọc báu ẩn tại hình sơn, cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem ba 
cửa đến trên lổng đèn." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vân 
Môn nói trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có hòn ngọc báu ẩn tại 
hình sơn, hãy nói Vân Môn ý tại cần câu, hay ý tại lổng đèn? Đây là 


3745 


mấy câu trong Luận Bảo Tạng của Tăng Triệu Pháp Sư, Vân Môn 
trích ra dạy chúng. Khi Triệu Công ở vườn Tiêu Dao thời Hậu Tân làm 
luận, viết kinh Duy Ma Cật, mới biết Lão Trang chưa phải hay tột. 
Triệu Công lễ Cưu Ma La Thập làm thầy, lại đến tham vấn Bồ Tát Bạt 
Đà Ba La ở chùa Ngõa Quan, vốn là đệ tử được truyền tâm ấn của vị 
Tổ thứ 27 ở Ấn Độ. Triệu Công thâm nhập được chỗ sâu kín. Một hôm, 
Triệu Công bị nạn sắp bị hành hình, xin hẹn lại bẩy ngày viết xong bộ 
luận Bảo Tạng. Vân Môn trích bốn câu trong bộ luận dạy chúng. Đại ý 
nói làm sao lấy được hòn ngọc báu Ẩn trong ấm giới. Lời nói trong 
luận cùng lối thuyết thoại trong tông môn phù hợp nhau. Cảnh Thanh 
hỏi Tào Sơn: "Lý thanh hư khi cứu cánh không thân, thì thế nào?" Tào 
Sơn đáp: "Lý tức như thế, sự lại làm sao?" Cảnh Thanh thưa: "Như lý 
như sự." Tào Sơn bảo: "Lừa một mình Tào Sơn thì được, đối với con 
mắt chư Thánh thì thế nào?" Cảnh Thanh thưa: "Nếu không có con mắt 
chư Thánh, đâu biết chẳng thế ấy." Tào Sơn bảo: "Quan chẳng cho lọt 
mũi kim, huống là xe ngựa lén qua." Vì thế nói: "Trong càn khôn giữa 
vũ trụ, trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn." Đại ý nói người người 
đầy đủ, mỗi mỗi viên thành. Vân Môn trích ra dạy chúng đã là thập 
phần hiện thành, không thể giống như Tọa Chủ lại vì ông chú giải. Sư 
vẫn mở lòng từ bi, vì ông chú cước nói: "Cầm lồng đèn đến trong điện 
Phật, đem ba cửa đến trên lồng đèn." Thử hỏi Vân Môn nói thế ấy, ý 
tại chỗ nào? Cổ nhân nói: "Thật tánh vô minh tức Phật tánh, thân 
không huyễn hóa tức Pháp thân." Lại nói: "Chính phàm tâm mà thấy 
Phật tâm." Hình sơn tức là tứ đại ngũ ấm. Trong có hòn ngọc báu Ẩn 
tại hình sơn, như nói: "Chư Phật tại đầu tâm, người mê chạy ngoài tầm, 
trong ôm báu vô giá, chẳng biết một đời thôi." Lại nói: "Phật tánh rõ 
ràng hiển hiện, trụ tướng hữu tình khó thấy, nếu ngộ chúng sanh vô 
ngã, mặt ta nào khác mặt Phật. Tâm là tâm xưa nay, mặt là mặt thuở 
bé, kiếp thạch khá đổi dời, cái kia không cải biến." Có người chỉ nhận 
cái sáng tỏ linh minh là bảo, thế là chẳng được cái diệu của nó. Vì thế, 
động chuyển chẳng được, xô lăn chẳng đi. Cổ nhân nói: "Cùng thì 
biến, biến thì thông." Câu "Cầm lồng đèn đến trong điện Phật," nếu là 
thường tình còn có thể lường xét được. Câu "Đem ba cửa đến trên lồng 
đèn" lại lường xét được chăng? Vân Môn vì ông đả phá tình thức ý 
tưởng, được mất phải quấy rồi. Tuyết Đậu nói: "Tôi mến Thiểu Dương 
mới định cơ, một đời vì người tháo định nhổ chốt." Lại nói: "Ngồi trên 
giường gỗ biết bao nhiêu, đao bén cắt đi khiến người mến." Vân Môn 


3746 


nói cầm lồng đèn vào trong điện Phật, một câu này đã cắt đứt rồi vậy. 
Lại đem ba cửa đến trên lồng đèn, nếu luận việc này như chọi đá 
nháng lửa, tợ làn điển chớp. Vân Môn nói: "Nếu ông tương đương hãy 
tìm đường vào. Chư Phật như vi trần ở dưới gót chân ông, ba tạng 
thánh giáo ở trên đầu lưỡi ông, chẳng bằng ngộ đi thì tốt. Hòa Thượng 
con, chớ vọng tưởng, trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước, 
Tăng là Tăng, tục là tục." Sư im lặng giây lâu, nói tiếp: "Đem án sơn 
trước mặt lại cho ta xem?" Có vị Tăng bước ra hỏi: "Học nhơn khi thấy 
núi là núi, nước là nước thì thế nào?" Vân Môn bảo: "Ba cửa vì sao từ 
trong này qua, e ông chết đi." Sư bèn lấy tay vẽ một nét nói: "Khi biết 
được là thượng vị để hồ, nếu biết chẳng được trở thành độc dược." Vì 
thế nói: "Liễu liễu, khi liễu không sở liễu huyền huyền, chỗ huyền cần 
phải chê." Tuyết Đậu niêm rằng: "Trong càn khôn giữa vũ trụ trong có 
hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, treo ở trên vách, Đạt Ma chín năm chẳng 
dám để mắt nhìn thẳng, nay thiền Tăng cần thấy, nhằm ngay xương 
sống liên đánh." Xem Sư là bổn phận Tông sư trọn chẳng đem thật 
pháp trói buộc người. Huyền Sa nói: "Bủa vây chẳng chịu đứng, kêu 
gọi chẳng quay đầu; tuy vậy, thế ấy cũng là rùa linh kéo lê cái đuôi." 


2.617. Vân Môn Quang Minh 

Theo thí dụ thứ 86 của Bích Nham Lục, Thiền Sư Vân Môn Văn 
Yến (864-949) dạy: "Mỗi người trọn có ánh sáng hiện tại, khi xem thì 
chẳng thấy tối mù. Thế nào là ánh sáng của quí vị?" Nói xong Vân 
Môn lại tự đáp: "Kho trù ba cửa." Lại đáp: "Việc tốt chẳng bằng 
không." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vân Môn ở trong thất 
để lời tiếp người: "Cả thấy các ông dưới gót chân mỗi người có một 
đoạn ánh sáng soi thấu cổ kim, vượt hẳn thấy biết. Tuy nhiên ánh sáng 
vừa đến hỏi ra lại chẳng hội, há chẳng phải tối mù mù." Lời nói này 
đến hai mươi năm trọn không có người hiểu được ý Sư. Sau Hương 
Lâm cầu xin thay đáp. Vân Môn đáp: "Kho trù ba cửa." Lại đáp: "Việc 
tốt chẳng bằng không." Bình thường lời đáp thay chỉ là một câu, tại sao 
trong đây lại hai câu? Câu trước vì ông mở một con đường cho ông 
thấy. Nếu là kẻ kia, vừa nghe nói đến liền đứng dậy ra đi. Sư sợ người 
kẹt ở đây, lại nói: "Việc tốt chẳng bằng không." Như trước vì ông quét 
sạch. Người ngày nay vừa nghe nói ánh sáng liển trợn trừng đôi mắt 
nói: "Trong kia là kho trù, trong kia là ba cửa." Vẫn không dính dáng. 
Vì thế nói: "Hiểu lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận quả cân bàn." Việc này 


3747 


không ở trên mắt, cũng chẳng ở trên cảnh, cần phải bặt tri kiến, quên 
được mất, sạch hết mọi thứ bày lồ lộ. Mỗi mỗi trên phần của người, 
hiện tại nghiên cứu lấy mới được. Vân Môn nói: "Trong ngày qua lại, 
trong ngày biện người, bỗng nhiên giữa đêm không mặt trời, mặt trăng, 
đèn, chỗ từng đến thì vẫn đến được, chỗ chưa từng đến lấy lại một vật, 
lại lấy được chăng?" Trong Tham Đồng Khế nói: "Chính trong sáng có 
tối, chớ lấy tối xem nhau, chính trong tối có sáng, chớ lấy sáng gặp 
nhau." Nếu ngồi dứt sáng tối, hãy nói là cái gì? Do đó nói: "Tâm hoa 
phát minh soi sáng cõi nước ở mười phương." Bàn Sơn nói: "Sách 
chẳng soi cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại là vật 
øì?" Lại nói: "Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, không còn thinh 
sắc đáng trình anh, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì 
phân chẳng phân". Chỉ hiểu câu sau rồi, đến câu trước dạo chơi, cứu 
cánh chẳng ở trong ấy làm kế sống. Cổ nhân nói: "Lấy gốc không trụ 
lập tất cả pháp." Chẳng được đến trong này đùa quang ảnh đùa tỉnh 
hồn, lại chẳng được hiểu là vô sự. Cổ nhân nói: "Thà khởi chấp CÓ 
bằng núi Tu Di, chẳng nên chấp KHÔNG bằng hạt cải." Hàng nhị thừa 
phần nhiều hay rơi vào cái chấp này. 


2.618. Vân Môn Thỉ Quyết 

Que cứt của Vân Môn, thí dụ thứ 21 của Vô Môn Quan. Một ông 
Tăng hỏi Thiền Sư Vân Môn Văn Yến (864-949): "Phật là gì?" Vân 
Môn đáp: "Que cứt khô." Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn 
Quan, Vân Môn có thể nói là nghèo đến không dọn nỗi bữa cơm chay, 
bận việc đến không có thì giờ thảo thư. Tiện tay vơ lấy que cứt, chống 
cửa đỡ nhà. Xem đó thì thấy ngay lẽ thạnh suy của Phật pháp. Đây là 
loại công án "mặc nhiên phủ nhận", nghĩa là, loại công án giải minh 
chân lý Thiển bằng lối phát biểu hư hóa hoặc phế bỏ. Với loại công án 
này, chúng ta thường cáo buộc các Thiển sư là phủ nhận. Nhưng kỳ 
thật họ chẳng phủ nhận øì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ 
ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân 
vân. 


2.619. Vân Môn Thiền Ngữ 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, ngày kia, Thiền Sư 
Vân Môn Văn Yển (864-949) thượng đường nói: "Trong tông môn tôi 
không có ngôn ngữ, vậy, đại ý của pháp Thiên là gì?" Tự nêu lên một 


3748 


câu hỏi, Sư dang đôi tay, không nói một lời, rồi quày quả hạ đường. Đó 
chính là một loại ngôn ngữ đặc biệt của các thiển sư, họ giải thích giáo 
lý giác ngộ bằng cách ấy; bằng cách ấy họ trình bày 'cảnh giới thánh 
trí tự giác' của kinh Lăng Già. Và đó là con đường duy nhất mở ra cho 
hành giả để chứng minh, nếu chứng minh được, sự tự giác của chư 
Phật, không phải bằng phương tiện lấy ngôn ngữ biện luận, cũng 
không phải bằng những phương tiện siêu nhiên, mà chính là trực tiếp 
bằng vào cuộc sống thường ngày. Vì cuộc sống tự nó rất cụ thể, không 
liên quan gì đến khái niệm được diễn tả bằng ngôn ngữ hay hình 
tướng. Muốn hiểu cuộc sống ấy hành giả chúng ta tự mình phải thể 
nhập trong nó. Nếu chúng ta cắt nó ra từng phần, hay cắt vụn nó ra để 
quan sát đó là chúng ta giết chết nó. Khi chúng ta tưởng rằng chúng ta 
nắm được tinh hoa của đời sống thì đời sống không còn là đời sống 
nữa, nó đã chết mất rổi, chỉ còn lại các xác khô trơ trọi. Tóm lại, 
Thiền, trước hết và trên hết, là thân chứng cá nhân; nếu trong đời này 
có cái gì được gọi là triệt để duy nghiệm, cái ấy là Thiền. Không từ 
vốn liếng đọc tụng, học hỏi thông qua ngôn ngữ, hay trầm tư mặc 
tưởng nào có thể làm ra một thiển sư. Trong thiển, cuộc sống cần được 
nắm bắt trong dòng luân lưu của nó; chận đứng nó lại để quan sát và 
phân tách là giết chết nó để chỉ ôm lấy một cái thây ma lạnh ngắt mà 
thôi. Vì thế mọi sinh hoạt hằng ngày của hành giả đều phải trôi chẩy 
bình thường như dòng đời của họ thì họ mới có thể có được tuyệt độ 
hiệu năng trong Thiển. Hơn thế nữa, đối với kiến thức siêu việt trong 
nhà Thiền, ngôn ngữ chỉ làm trở ngại cho tư tưởng; tất cả tạng Kinh 
Phật chỉ là những lời phê bình chú giải về vấn để suy cứu cá nhân. 
Hành giả tu Thiển nên luôn nhắm vào việc trực tiếp giao cảm với tính 
chất bên trong của sự vật, coi những đồ phụ thuộc bên ngoài của sự vật 
là những mối trở ngại cho việc nhận thức sáng suốt chân lý. 


2.620. Vân Môn Thoại Đọa 

Vân Môn Sẩy Lời, thí dụ thứ 39 của Vô Môn Quan. Một ông Tăng 
hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): "Quang minh tịch chiếu 
biến hà sa." Lời nói chưa dứt, Vân Môn vội hỏi: "Chẳng phải thơ của 
Tú Tài Trương Chuyết đó sao?" Ông Tăng đáp: "Phải." Vân Môn nói: 
"Sẩy lời rồi vậy!" Về sau Tử Tâm nhắc chuyện lại, bàn rằng: "Thử hỏi 
đâu là chỗ ông Tăng sẩy lời?" Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn 
Quan, nếu ở đây mà thấy được chỗ dụng bí hiểm của Vân Môn cùng 


3749 


chỗ sẩy lời của ông Tăng, thì có thể làm thầy ở hai cõi trời người. Còn 
nếu chưa rõ thì tự cứu mình cũng không xong. 


2.621. Vân Môn Tô Lư (Tố Rô) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển sư 
Vân Môn Văn Yến (864-949) thượng đường thị chúng, nói: “rên cánh 
đồng vung rãi những xác chết; chỉ có những ai vượt qua được rừng gai 
mới là tác gia đích thực (trong Thiển, đồng bằng tiêu biểu cho Thiền 
không làm gì cả; rừng gai là ẩn dụ cho phương sách giảng dạy của vị 
Thiền sư).” Lúc đó có một vị Tăng bước tới và nói: “Nếu là vậy, thì 
thủ tòa có kỷ xảo đích thực.” Vân Môn nói: “Tố Rô! Tố Rô! (lời chú 
có nghĩa là Ra ngoài, ra ngoài hay 'ĐI tới, đi tới, với ý định kêu gọi sự 
trợ giúp từ chư Phật hay chư Bồ Tát trong việc đuổi ma đuổi quỷ).” 


2.622. Vân Môn Tông Bát Yếu 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, tông Vân Môn có 
tám Pháp môn cần thiết. Thứ nhất là Huyễn, lời nói và sự tư duy bất 
khả tư nghì. Thứ nhì là Tùng, tùy duyên mà cứu độ đệ tử và chúng 
sanh. Thứ ba là Chân yếu, hiểu rõ giáo lý tông chỉ. Thứ tư là Đoạt, cho 
phép hành giả có giờ với những vọng tưởng để cắt đứt vọng. Thứ năm 
là Hoặc, không bị ràng buộc bởi ngôn ngữ. Thứ sáu là Quá, phương 
thức giáo hóa nghiêm khắc, không cho hành giả né tránh mà phải đi 
thẳng vào công phu thiển tập. Thứ bảy là Tang, giúp hành giả xa ha 
hai kiến giải sai lầm bao gồm: không thể soi thấu bản tánh thanh tịnh 
của chính mình và chấp trước kiến giải của mình. Thứ tám là Xuất, tạo 
điều kiện cho hành giả có cơ hội hoát nhiên khế ngộ. 


2.623. Vân Nham Đàm Thạnh và Dược Sơn 

Dược Sơn hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Bá Trượng đến.” Dược 
Sơn hỏi: “Bá Trượng có ngôn cú gì để chỉ dạy đồ chúng?” Sư thưa: 
“Thường ngày hay nói “Ta có một câu đầy đủ trăm vị.`” Dược Sơn hỏi: 
“Mặn là mặn, lạt là lạt, không mặn không lạt là vị thường, thế nào một 
câu đầy đủ trăm vị?” Sư không đáp được. Hôm khác, Dược Sơn hỏi: 
“Bá Trượng nói pháp gì?” Sư thưa: “Có khi thầy thượng đường đại 
chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại chúng!” 
Chúng xoay đầu lại, thầy bảo Ấy là gì?” Dược Sơn bảo: “Sao không 


3750 


sớm nói thế đó? Hôm nay nhơn ngươi thuật lại, ta được thấy Hải 
Huynh.” Ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ, lễ bái. 


2.624. Vân Tại Thanh Thiên, Thủy Tại Bình 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, Lý Cao, tên của 
một vị cư sĩ Phật giáo Trung Hoa vào thời nhà Đường (615-907). Ông 
là một trong những đệ tử tại gia xuất sắc nhất của Thiển sư Dược Sơn 
Duy Nghiễm. Chúng ta không có nhiều chi tiết về Thiển sư Lý Cao; 
tuy nhiên, có một công án "Lý Cao Vấn Đạo," nói về cơ duyên vấn 
đáp giữa Thiển sư Dược Sơn Duy Nghiễm và một cư sĩ tại gia tên là 
Lý Cao. Theo truyện kể, quan Thứ sử ở địa phương là Lý Cao (có vài 
nguồn nói là "Lý Tường"), nghe rằng có một vị Thiển sư đáng kính 
đang trụ trong tỉnh mình, nên ông sai người đến thỉnh Thiển Sư Dược 
Sơn Duy Nghiễm (745-828 hay 750-834) đến phủ đường để gặp mình. 
Dược Sơn không để ý gì đến lời thỉnh cầu lần đó cũng như năm bảy 
lần kế tiếp nữa. Cuối cùng, Lý Cao đích thân đi đến thăm viếng Sư. 
Người ta nói rằng Dược Sơn đang tụng kinh khi Lý Cao đến, nhưng 
Dược Sơn không hề để ý gì đến quan Thứ Sử cũng như đoàn tùy tùng 
của ông ta. Thị giả của Sư cảm thấy lúng túng vì sự thiếu lịch sự này, 
bèn ngắt ngang và tuyên bố rằng quan Thứ Sử đã đến thăm viếng. 
Dược Sơn vẫn tiếp tục tụng mà chẳng thèm liếc qua một lần. Lý Cao 
bèn lớn tiếng lưu ý: "Thấy mặt không bằng nghe danh." Cuối cùng 
Dược Sơn mới nhìn nhận sự hiện diện của người khác và hỏi Lý Cao: 
"Vậy thì tại sao ông đánh giá nghe hơn thấy (quí lổ tai mà khinh con 
mắt)?" Lý Cao vái chào rồi nói: "Tôi đến đây để hỏi Thầy Đạo là cái 
øì?" Dược Sơn lấy tay chỉ lên trời rỗi chỉ xuống đất và hỏi Lý Cao: 
"Quan Thứ Sử có hội chăng?" Lý Cao thừa nhận: "Bạch Thầy, không." 
Dược Sơn nói: "Mây trên trời; nước trong bình (Vân tại thanh thiên, 
thủy tại bình)." Quan Thứ Sử thừa nhận lời bình nhưng vẫn hỏi: "Còn 
có thứ gì khác hơn thứ này nữa không?" Dược Sơn hỏi: "Chẳng hạn như 
là thứ gì?" Lý Cao nói: "Chẳng hạn như giới luật, thiển tọa, hoặc sự đạt 
thành trí tuệ?" Dược Sơn bảo Lý Cao: "Phòng của lão Tăng không 
ngốn ngang những thứ vô dụng đó." Lý Cao suy nghĩ về lời nầy trong 
một lúc vì không hiểu nổi huyền chỉ, rồi Dược Sơn lưu ý: "Nếu quan 
Thứ sử muốn giữ gìn được việc này, cần phải lên chót vót đỉnh núi mà 
ngồi, hoặc xuống tận biển sâu mà đi." Cuộc đàm thoại khiến quan Thứ 


3751 


sử xin làm đệ tử của Dược Sơn, và với sự cho phép của Dược Sơn, 
quan Thứ Sử tiếp tục đến thăm viếng và vấn Sư. 


2.625. Vấn Đề Của Ông Là Ông Cố Tìm Kiếm Cái Gì Đó Từ 
Bên Ngoài! 

Linh Mặc Thiển Sư (747-818): Linh Mặc là tên của một vị Thiển 
sư Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Sư đến từ tỉnh Giang Tô, 
xuất gia từ lúc còn nhỏ và trở thành đệ tử của Thiển sư Mã Tổ Đạo 
Nhất. Sau Sư đến học Thiền với Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên và 
nhận ấn khả từ vị Thiển sư này. Sư quyết định ở lại làm thị giả cho 
Thạch Đầu trong suốt 20 năm. Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiền 
sư Linh Mặc: “Hòa Thượng, ngài có pháp gì dẫn dắt người?” Linh Mặc 
nói: “Ông yêu cầu thì lão Tăng sẽ nói.” Vị Tăng nói: “Vậy thì thỉnh 
Hòa Thượng hướng dẫn con!” Linh Mặc nói: “Ông thiếu thứ gì?” Vị 
Tăng không có gì để nói. Thiển sư Linh Mặc liển nói: “Ông không 
thiếu thứ gì cả, vấu để của ông là ông cố tìm kiếm cái gì đó từ bên 
ngoài!” 


2.626. Vấn Đoan 

Theo thí dụ thứ 29 của Bích Nham Lục. Một vị Tăng hỏi Đại Tùy: 
"Hỏa kiếp cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái nầy hoại chẳng 
hoại?" Đại Tùy đáp: "Hoại." VỊ Tăng lại hỏi: "Thế thì theo kia đi?" 
Đại Tùy đáp: "Theo kia đi." Vị Tăng nầy xưa nay chưa biết chỗ rơi của 
thoại đầu. Cái này là gì? Nhiều người khởi tình giải nói: "Cái này là 
bản tánh của chúng sanh." Đại Tùy nói: "Hoại." Vị Tăng lại hỏi: "Thế 
thì theo kia đi?" Đại Tùy đáp: "Theo kia đi." Chỉ cái này bao nhiêu 
người tình giải dò tìm chẳng được. Nếu nói theo kia đi thì ở chỗ nào? 
Nếu nói chẳng theo kia đi, lại tại sao không thấy? Nếu nói: "Muốn 
được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi." Sau có một vị Tăng hỏi Tu Sơn 
Chủ: "Kiếp Hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái nầy hoại 
chẳng hoại?" Tu Sơn Chủ đáp: "Chẳng hoại." Vị Tăng hỏi: "Vì sao 
chẳng hoại?" Tu Sơn Chủ đáp: "Vì đồng với đại thiên, hoại cũng bít 
lấp giết người, chẳng hoại cũng bít lấp giết người." Vị Tăng kia đã 
chẳng hiểu lời nói của Đại Tùy, song y chẳng ngại lấy việc này làm 
niệm, mang nghi vấn đến thẳng núi Đầu Tử ở Thơ Châu. Đầu Tử hỏi: 
"Vừa rời chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Núi Đại Tùy ở Tây Thục." Đầu Tử 
hỏi: "Đại Tùy có ngôn cú gì?" Vị Tăng liền nhắc lại lời hỏi trước. Đầu 


3752 


Tử thắp hương lễ bái nói: "Tây Thục có cổ Phật ra đời, ông nên trở lại 
mau." Vị Tăng trở về đến Đại Tùy thì Đại Tùy đã tịch. Vị Tăng này 
một trường rối loạn. Sau đời Đường có vị Tăng tên Cảnh Tôn để Đại 
Tùy: "Rõ ràng không pháp khác, ai nói ấn Nam Năng. Một câu theo lời 
họ, Thiển Tăng chạy núi ngàn. Dế lạnh kêu đống lá, quỉ đêm lễ lồng 
đèn. Ngâm xong ngoài song lẻ, bổi hồi hận chẳng cùng." Vì thế Tuyết 
Đậu dẫn hai câu này tụng ra. Hiện nay chẳng được khởi hiểu hoại, 
cũng chẳng được khởi hiểu không hoại, cứu cánh thế nào? Để mắt xem 
nhanh! 
"Kiếp hỏa quang trung lập vấn đoan 
Nạp Tăng du đối lưỡng trùng quang 
Khả lân nhất cú tùy tha ngữ 
Vạn lý khu khu độc vãng hoàn.” 
(Kiếp hỏa sáng ngời hỏi thành câu 
Thiền Tăng còn kẹt cổng hai vòng 
Đáng thương chỉ một lời theo đấy 
Muôn dặm nhọc nhăn riêng tới lui). 

Tuyết Đậu đương cơ tụng ra, trong câu có chỗ xuất thân "Kiếp hỏa 
sáng ngời hỏi thành câu, Thiển Tăng còn kẹt cổng hai vòng," chỗ hỏi 
của vị Tăng trước ôm ấp hoại cùng chẳng hoại là kẹt hai tầng cổng. 
Nếu là người được thì nói hoại cũng có chỗ xuất thân, nói chẳng hoại 
cũng có chỗ xuất thân. Hai câu "Đáng thương chỉ một lời theo đấy, 
muôn dặm nhọc nhẵn riêng tới lui," tụng vị Tăng mang câu hỏi đến 
chỗ Đầu Tử, lại trở về chỗ Đại Tùy, đáng gọi là muôn dặm nhọc nhằn. 


2.627. Vấn Nhị Bách Ức Và Đức Phật 

Vấn Nhị Bách Ức là một trong những đệ tử của Đức Phật. Trong 
thành Xá Vệ có một nhạc sĩ tên Vấn Nhị Bách Ức, được coI như là một 
trong những đệ tử tinh chuyên nhất của Phật. Khi Phật còn tại thế, tỳ 
khưu Nhị Thập Ức Nhĩ đã chứng quả A-La-Hán. Ngài đã sống trên các 
tầng trời đến 91 kiếp, dưới lòng bàn chân có lông dài hai tấc, chân 
không bao giờ phải dẫm đất. Ngài xuất thân từ gia đình giàu có. Lúc 
nhỏ được cha mẹ nuông chìu hết mực, không để cho chân chạm đất, vì 
thế dưới bàn chân mọc ra lông đen dây rậm, cơ thể yếu ớt. Một hôm 
cậu ngẫu nhiên có cơ duyên được nghe Phật thuyết pháp, vô cùng cẩm 
động, xin phát nguyện xuất gia theo Phật. Nhưng cha mẹ sợ anh ta cực 
khổ nên cực lực phản đối. Sự phản đối của cha mẹ không làm lay 


3753 


chuyển quyết tâm của Vấn Nhị Bách Ức. Sau khi xuất gia, Vấn Nhị 
Bách Ức rất chăm chỉ, khắc khổ tu hành, nhưng vì cơ thể không khá 
hơn, cảm thấy khó mà tiếp tục, định hoàn tục làm Phật tử tại gia hộ 
pháp. Đức Phật nói với Vấn Nhị Bách Ức: “Khi người đánh đàn, nếu 
như dây đàn quá căng, sẽ bị đứt. Còn quá chùng? Sẽ không ra tiếng. 
Tu hành như đánh đàn, dây đàn không thể căng hoặc quá chùng. Phàm 
việc gì cũng vừa độ.” Vấn Nhị Bách Ức nghe theo mà hành trì, về sau 
đắc quả A La Hán. 


2.628. Vấn Nhị Bách Ức: Tu Hành Chỉ Như Đánh Đàn 

Trong thành Xá Vệ có một nhạc sĩ tên Vấn Nhị Bách ức, được co 
như là một trong những đệ tử tinh chuyên nhất của Phật. Khi Phật còn 
tại thế, tỳ khưu Nhị Thập Ức Nhĩ đã chứng quả A-La-Hán. Ngài đã 
sống trên các tầng trời đến 91 kiếp, dưới lòng bàn chân có lông dài hai 
tấc, chân không bao giờ phải dẫm đất. Ngài xuất thân từ gia đình giàu 
có. Lúc nhỏ được cha mẹ nuông chìu hết mực, không để cho chân 
chạm đất, vì thế dưới bàn chân mọc ra lông đen dầy rậm, cơ thể yếu 
ớt. Một hôm cậu ngẫu nhiên có cơ duyên được nghe Phật thuyết pháp, 
vô cùng cảm động, xin phát nguyện xuất gia theo Phật. Nhưng cha mẹ 
sợ anh ta cực khổ nên cực lực phản đối. Sự phản đối của cha mẹ không 
làm lay chuyển quyết tâm của Vấn Nhị Bách Ức. Sau khi xuất gia, 
Vấn Nhị Bách Ức rất chăm chỉ, khắc khổ tu hành, nhưng vì cơ thể 
không khá hơn, cảm thấy khó mà tiếp tục, định hoàn tục làm Phật tử 
tại gia hộ pháp. Đức Phật nói với Vấn Nhị Bách Ức: “Khi người đánh 
đàn, nếu như dây đàn quá căng, sẽ bị đứt. Còn quá chùng? Sẽ không ra 
tiếng. Tu hành như đánh đàn, dây đàn không thể căng hoặc quá chùng. 
Phàm việc gì cũng vừa độ.” Vấn Nhị Bách Ức nghe theo mà hành trì, 
về sau đắc quả A La Hán. 


2.629. Vấn Vương Lão Sư Tác Thập Ma 
(Hỏi thầy Vương Đang Làm Gì) 

Trong Thiền, từ "Hỏi thầy Vương đang làm gì?" dùng để chỉ nơi 
chính mình vốn sẵn có bản lai điện mục, đâu cần phải chạy đông chạy 
tây để hỏi ai. Theo thí dụ thứ 21 của Bích Nham Lục. Một vị Tăng hỏi 
Thiển Sư Quang Tộ Trí Môn: "Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế 
nào?" Trí Môn đáp: "Hoa sen." Vị Tăng lại hồi: "Sau khi ra khỏi nước 
thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Lá cọng." Hoặc có người hỏi Giáp Sơn: 


3754 


"Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn đáp: "Cột cái, 
lồng đèn." Hãy nói cùng hoa sen là đồng là dị? Người ấy lại hỏi Giáp 
Sơn: "Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn đáp: "Đầu gậy khêu 
nhật nguyệt, dưới chân sình rất sâu." Hành giả thử nói phải hay chẳng 
phải? Qua thí dụ nầy cổ nhân muốn nhắn nhủ hành giả chớ lầm nhận 
trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định), mà phải đập phá tình trần. Trí 
Môn là một trong những thiển sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu 
châm ngôn hay lời dạy của các thầy thời xưa, đây là một nghệ thuật 
mà sau nầy học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông nữa. 
Nên Tuyết Đậu tụng ra: 
"Liên hoa hà diệp báo quân tri 
Xuất thủy hà như vị xuất thì 
Giang Bắc, Giang Nam vấn Vương lão 
Nhất hồ nghi liễu nhất hồ nghi." 
(Hoa sen lá cọng bảo anh tri 
Khỏi nước sao bằng chưa khỏi thì 
Giang Bắc, Giang Nam hỏi Vương lão 
Một hồ nghi lại một hồ nghĩ). 

Trí Môn là người đất Chiết Giang, thường vào đất Tứ Xuyên tham 
vấn Hương Lâm, đã thấu triệt, trở về trụ tại chùa Trí Môn ở Tùy Châu. 
Tuyết Đậu là đích tử của Sư, thấy chỗ cùng huyền cực diệu, nên nói: 
"Hoa sen lá cọng nói cho anh biết, khỏi nước sao bằng chưa ra khỏi." 
Tại đây Tuyết Đậu muốn người ta hiểu một cách trực tiếp và ngay tức 
thì. Giáp Sơn đáp: "Cột cái, lỗng đèn." Hãy nói cùng hoa sen là đồng 
là dị? Người ấy lại hỏi Giáp Sơn: "Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" 
Giáp Sơn đáp: "Đầu gậy khêu nhật nguyệt, dưới chân sình rất sâu." 
Hành giả chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định), mà phải 
đập phá tình trần. Hành giả hãy nói thử xem khi chưa ra khỏi nước là 
thời tiết gì? Còn khi ra khỏi nước rồi là thời tiết gì? Nếu nhằm ngay 
đây thấy được, hành giả đã thấy được Trí Môn. Thiền sư Tuyết Đậu 
nói: "Nếu hành giả chẳng thấy thì đến Giang Bắc, Giang Nam mà hỏi 
Vương Lão." Ý Tuyết Đậu nói hành giả chỉ quản đến Giang Bắc và 
Giang Nam thì hỏi các bậc tôn túc ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi 
nước. Giang Nam thêm hai câu, Giang Bắc thêm hai câu, một lớp thêm 
một lớp, lần lượt sanh nghi. Thử hỏi bao giờ mới hết nghi? Như con 
chỗồn hoang đa nghi, đi trên khối băng lắng nghe tiếng nước, nếu chẳng 


3755 


có tiếng mới dám qua sông. Hành giả tham học nếu "Một hồ nghi lại 
một hồ nghi," thì đến chừng nào mới được yên ổn đây? 


2.630. Vẫn Chưa Biết Điểm Tối Hậu! 

Thiền sư Taigu được thỉnh về làm trụ trì của một ngôi chùa. Một 
người đàn bà ở địa phương có đứa con vừa chết đến thỉnh sư làm phép 
ma chay. Người đàn bà nói với Sư: "Con được may mắn đến đây nhờ 
lòng từ bi của Thầy. Xin Thầy chỉ dạy cho con biết đứa con vừa chết 
của con sẽ đi về đâu?" Thiển sư Taigu không thể trả lời câu hỏi này. 
Người đàn bà vừa bỏ đi vừa khóc thẩm thiết. Thiền sư Taigu tự nói: 
"Mình đã từng nghĩ là mình đã giác ngộ. Thế nhưng câu hỏi của người 
đàn bà này đã cho thấy mình chưa biết được điểm tối hậu của vấn để 
sinh tử. Vậy thì mục đích trụ trì của ta là nghĩa làm sao?" Vì thế thiển 
sư Taigu đã từ bỏ chức vụ của mình và bỏ đi mai danh ẩn tích để tìm 
cách thâm nhập sâu vào lý Thiền. 


2.631. Vẫn Làm Được Một Bài Hài Cú Lúc Lâm Chung 
Trước ngưỡng cửa tử thần, Thiển sư Sơn Cương Thiết Chu, cũng là 
một tay kiếm khách, đã viết một bài hài cú thay vì một bài kệ, như 
Sau: 
“Bụng căng phồng 
Giữa cơn đau thắt 
Tiếng gà lúc rạng đông 
Người ta nói rằng các đệ tử của Thiển sư Thiết Chu đã tỏ ra rất 
thất vọng với bài hài cú lúc lâm chung của thầy mình vì họ cho rằng 
thầy của mình không thể hiện được khả năng vượt lên trên nỗi đau của 
thể xác trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sự thất vọng 
này chỉ mất đi khi họ được chỉ cho thấy Thiển không dạy cho người ta 
vượt lên trên thế giới này mà chỉ dạy cho con người biết cách sống 
thực trong đời mà thôi. 


Ị?? 


2.632. Vật Tế Thần 

Năm 19 tuổi, Thiên Sư Huệ Sinh (2-1063) xuất gia làm đệ tử của 
Thiển sư Định Huệ. Sau khi lãnh hội yếu nghĩa Thiển, Sư trở thành 
Pháp tử đời thứ 13 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi Thầy của Sư 
thị tịch, Sư trở thành du Tăng khất sĩ đi khắp đó đây để hoằng hóa Phật 


3756 


giáo. Năm 1028, vua Lý Thái Tông gửi sắc chỉ triệu hồi Sư về kinh đô 
để thuyết pháp cho hoàng gia. Khi sứ đến, Sư bảo sứ rằng: “Ông không 
thấy con vật đem tế lễ sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cổ thơm, 
mặc áo gấm, đến khi dẫn vào Thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng 
không được, huống là việc gì!” Nói xong Sư từ chối không đi. Sau vì 
nhà vua cố ép, bất đắc dĩ Sư phải vào triều. Sau khi đàm đạo với Sư, 
vua rất kính Sư như Quốc Sư, và thỉnh Sư trụ tại chùa Vạn Tuế ở 
Thăng Long. 


2.633. Vẽ Chân Dung Bàn Sơn 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, Phổ Hóa là tên của 
một vị đệ tử của Thiền sư Bàn Sơn Bảo Tích, và cháu nội trong pháp 
của Mã Tổ Đạo Nhất. Thiền Sư Phổ Hóa Trấn Châu (2-860) nổi tiếng 
về những ứng xử kỳ quặc của mình. Ông lập ra phái Phổ Hóa, được 
Shinchi Kakushin đưa vào Nhật Bản dưới thời Kamakura. Sau khi Bàn 
Sơn tịch, Phổ Hóa nhập với môn đồ Lâm Tế Nghĩa Huyền. Ông đóng 
vai trò "Thánh điên" bên cạnh họ. Lâm tế Lục ghi lại mấy giai thoại 
về cách sống ít theo khuôn phép của ông. Trong những giải thích về thí 
dụ 37 của Bích Nham Lục, thiển sư Viên Ngộ kể lại những hoàn cảnh 
truyền Pháp từ thầy Bàn Sơn cho Phổ Hóa. Tính cách rất đặc biệt của 
Phổ Hóa đã biểu lộ rõ qua câu chuyện nầy: "Khi Bàn Sơn cảm thấy 
mình sắp biến, ông nói với các môn đổ đang tụ tập rằng: 'Trong các 
con, có ai vẽ được lại gần đúng hình dáng của ta không?' Mỗi môn đồ 
liền vẽ mỗi người một chân dung của thây và đem nộp, nhưng ông bác 
hết. Phổ Hóa bước tới và nói: 'Con có thể vẽ một chân dung không 
giống thầy.' Bàn Sơn đáp: 'Thế tại sao con không cho lão tăng thấy ta 
như thế nào?' Phổ Hóa liền xoay tròn người trước mặt thây và đi ra. 
Bàn Sơn bèn nói với các môn đồ khác: 'Với những cách điên điên ấy, 
cậu bé nây sẽ dẫn người khác tới hiểu biết cho xem." 


2.634. Về Ngôi Nhà Thật! 

Đây cũng chính là bài kệ thị tịch của Thiển sư Gesshũ. Vào năm 
1680, Gesshô thôi giữ chức trụ trì chùa Đại Thừa để trao lại cho đệ tử 
của mình là Vạn Sơn Đạo Bạch Thiển Sư, người cũng đang tiếp tục 
việc phục hưng truyền thống Tào Động. Còn Gesshũ thì di chuyển đến 
chùa Thiển Na gần vùng Uji, sống hai thập niên cuối đời mình tại đây 
để suy ngẫm và thiển định. Ngay trước lúc thị tịch, Sư đã làm một bài 


3757 


thơ cuối cùng tóm gọn những gì mà Sư đã truyển dạy và hiểu biết 
trong suốt cuộc đời mình: 
"Hơi thở hít vào, hơi thở ra 

Bàn chân bước tới, bàn chân lùi 

Tử sinh sinh tử, đến và đi 

Tựa hai mũi tên bay gặp nhau 

Giữa chỗ hư không 

Có một con đường 

Đi thẳng về ngôi nhà thật của ta." 


2.635. Vị Tế Lưu Chú 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiền Sư 
Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: “Từ hồi ông chấm dứt sự lưu chú ô nhiễm 
(bao gồm tham, sân, si, và những yếu tố khác dẫn tới khổ đau và cẩn 
trở giác ngộ) đến giờ đã được mấy năm?” Ngưỡng Sơn không trả lời, 
nhưng thay vào đó lại hỏi: “Vậy chớ thầy chấm dứt sự lưu chú ô nhiễm 
đến giờ đã được mấy năm?” Qui Sơn nói: “Đã bảy năm từ khi lão 
Tăng chấm dứt được nó.” Đoạn Qui Sơn hỏi: “Còn ông?” Ngưỡng Sơn 
đáp: “Con, con thì rất mau mắn.” 


2.636. Vì Ông Mà Chỉ Gánh Phân Nửa Thôi! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, Thiển Sư Khâm 
Sơn Văn Thúy đi vào phòng tắm thấy vị Tăng đạp bánh xe nước. VỊ 
Tăng thấy Sư liền bước xuống bánh xe chào hỏi. Sư nói: "May mà 
thong dong tự tại như thế, cần øì phải chào hỏi như vậy." Vị Tăng nói: 
"Không như thế thì làm sao được." Khâm Sơn nói: "Nếu không như thế 
thì con mắt của Khâm Sơn làm gì được cho mọi người đây." Vị Tăng 
hỏi: "Thế nào là mắt của Sư?" Khâm Sơn lấy tay chỉ vào lông mày. VỊ 
Tăng nói: "Sao Hòa Thượng lại hành xử như thế?" Khâm Sơn nói: 
"Đúng, đúng, vì ta như thế. Đó không phải là việc của ông! Đó không 
phải là việc của ông!" Vị Tăng không lời đối đáp. Khâm Sơn nói: 
"Nếu ông ra trận mà không có công trận øì, tức là ông thua ngay từ 
đầu." Khâm Sơn im lặng một hồi lâu rồi nói: "Ông lãnh hội không?" VỊ 
Tăng đáp: "Con không lãnh hội." Khâm Sơn nói: "Khâm Sơn ta vì ông 
mà chỉ gánh phân nửa thôi!" 


3758 


2.637. Vì Phật Pháp Đến! 

Một lần nọ, Hòa Thượng Quán Khê Nhàn đi du phương đến núi 
Mạt Sơn, tự nói: "Nếu có người giỏi thì ở, chẳng vậy thì xô ngã giường 
thiển." Khi Hòa Thượng Quán Khê Nhàn bước vào Tăng đường Thiền 
sư Ni Liễu Nhiên sai thị giả đến hỏi: "Hòa Thượng du phương đến hay 
vì Phật pháp đến?" Hòa Thượng Quán Khê Nhàn đáp: "Vì Phật pháp 
đến!" Liễu Nhiên lên tòa, Hòa Thượng Quán Khê Nhàn đến tham vấn. 
Liễu Nhiên hỏi: "Hôm nay Hòa Thượng rời ở đâu đến?" Hòa Thượng 
Quán Khê Nhàn đáp: "Từ ngã ba đường đến." Liễu Nhiên hỏi: "Sao 
chẳng bỏ nón xuống?" Hòa Thượng Quán Khê Nhàn không đáp được, 
mới lễ bái hỏi: "Thế nào là Mạt Sơn?" Liễu Nhiên đáp: "Chẳng bày 
đỉnh." Hòa Thượng Quán Khê Nhàn lại hỏi: "Thế nào là chủ Mạt 
Sơn?" Liễu Nhiên đáp: "Chẳng phải tướng nam nữ." Hòa Thượng Quán 
Khê Nhàn quát lên, rồi nói: "Sao chẳng biến đổi đi!" Liễu Nhiên đáp: 
"Chẳng phải thần, chẳng phải quỉ, biến đổi cái gì?" Hòa Thượng Quán 
Khê Nhàn kính phục, xin làm đệ tử và ở lại làm Tri Viên ba năm. Về 
sau này, Quán Khê Nhàn xem Liễu Nhiên Mạt Sơn tương đương với 
Lâm Tế, nói: "Lão Tăng nhận một nửa cái môi từ nơi Cha Lâm Tế và 
một nửa khác nơi Mẹ Mạt Sơn. Từ khi ta uống dòng nước đó, ta chưa 
từng thấy khát. " 


2.638. Vì Ta Ở Đây! Vì Mặt Trời Ở Đấy! 

Một hôm, có một vị Thiển sư già đang phơi cải dưới ánh nắng 
nóng, một vị Tăng trẻ đến hỏi: “Bạch thầy, thầy bao nhiêu tuổi?” Vị 
thây già đáp: “Ta sáu mươi tám tuổi.” Vị Tăng hỏi: “Sao thây phải làm 
việc cực nhọc thế này?” Vị thầy già đáp: “Vì ta ở đây!” Vị Tăng lại 
hỏi: “Nhưng tại sao thầy phải làm việc dưới ánh nắng nóng như thế 
này?” Vị thầy già đáp: “Vì mặt trời ở đấy!” 


2.639. VỊ Tại 

Một hôm, Thiển sư Bạch Vân (1025-1072) nói với Ngũ Tổ Pháp 
Diễn: “Một số Tăng từ Lô Sơn đến viếng lão Tăng. Tất cả đều đã 
hiểu, và khi được yêu cầu giảng Pháp, họ đã làm một cách rõ ràng. 
Khi được giao cho công án, họ đáp lại một cách rõ ràng minh bạch; khi 
được hỏi về câu chuyển ngữ, họ đưa ra ngay. Nhưng họ vẫn còn đang 
thiếu một các gì đó.” 


3759 


2.640. VỊ Tăng Vô Tâm! 

Khi Đại Hưu đến tham vấn thiển sư Zokai tại cố đô Kyoto. Trên 
đường đi, ông không màng øì đến quang cảnh phố xá Kyoto nhộn nhịp, 
mà ông luôn chú tâm lên đỉnh mũi đến nỗi đâm sầm vào cỗ xe ngựa. 
Sau khi gặp được thiển sư Zokai, Đại Hưu xin phép ở lại đó để học 
Thiền. Thiển sư Zokai đồng ý và giao cho ông việc trợ giúp vị sư quản 
lý phòng thuốc trong thiển viện. Lúc đó Đại Hưu chỉ mới có 18 tuổi. 
Ngày nọ, khi mang lá thuốc đã dùng rồi ra đổ ngoài bờ sông, khi đến 
bờ sông thì ông hoàn toàn quên đi cả bản thân mình. Mặc dù lúc đó là 
mùa lá phong chuyển mình sang nàu đỏ, mà ông cũng không thấy 
chúng. Khả năng tập trung và định lực của sư Đại Hưu đã lên đến tột 
đỉnh. Từ sau việc này, mọi người thường gọi ông là "vị Tăng vô tâm." 


2.641. Viên Chiếu: Thị Tịch Kệ 
Vào một ngày tháng chín năm 1090, Thiển Sư Viên Chiếu (999- 

1090) không bệnh, gọi chúng đến dạy rằng: “Trong thân ta đây, thịt 
xương gân cốt, tứ đại giả hợp, đều là vô thường, ví như ngôi nhà kia 
khi sắp đổ, cột kèo đều đổ. Nay cùng các con từ giã. Hãy nghe bài kệ 
của lão Tăng đây: 

Thân như tường bích dĩ đồi thì, 

Cử thế thông thông thục bất bi. 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 

Sắc không ẩn hiện nhậm suy vi.” 

(thân như tường vách đã lung lay 

Thế tục thường nhân luống xót thay 

Nếu được tâm không, không tướng sắc 

Sắc không ẩn hiện, mặc vần xoay). 

Sau khi nói kệ xong, Sư ngồi thẳng và thị tịch. Sư thọ 92 tuổi đời, 

56 tuổi hạ. Những bài viết của Sư vẫn còn lưu hành trong một quyển 
gồm Tán Viên Giác Kinh, Thập Nhị Bồ Tát Hành Tu Chứng Đạo 
Tràng, và Tham Đồ Hiển Quyết. Thiển sư muốn nhắn với đồ đệ rằng 
tất cả sắc tướng mà họ thấy, tất cả âm thanh mà họ nghe, tất cả hương 
vị mà họ nếm, tất cả cảm thọ mà họ nhận, tất cả niệm khởi họ có đều 
đang biến đổi mau chóng. Không có pháp nào thực có tự ngã cả. Hãy 
nhìn về thân này, nó giống như bóng, như chớp, không thật, có đó rồi 
mất đó. Hành giả tu thiển phải bằng mọi cách đạt được tâm không sắc 


3760 


tướng. Mà thật vậy, tánh của tâm là tánh không và vô tướng. Mọi thứ 
trên đời nầy xuất hiện và biến mất trong tâm mình y hệt như mây hợp 
rồi tan trên bầu trời hay ảnh hiện rồi biến mất trong gương vậy thôi. 
Hành giả tu thiển phẩi luôn nên nhớ rằng mọi thứ đến rồi đi theo đúng 
luật nhân duyên, không có ngoại lệ. Một khi thực chứng được điều 
nầy, chúng ta sẽ giải thoát ra ngoài thế giới đến và đi nầy. 


2.042. Viên Chứng Khuyên Vua Thái Tông 

Trần Thái Tông (1218-1277) là vị vua đầu đời nhà Trần của Việt 
Nam. Ông lớn lên trong truyền thống văn hóa Phật Giáo. Lúc còn là ấu 
chúa, tâm ông vô cùng sâu thảm vì đã từng chứng kiến cảnh Quân Sư 
Trần Thủ Độ, để củng cố chế độ mới, đã thẳng tay tàn sát không gớm 
tay những đối thủ chính trị, kể cả những người bà con bên phía vợ của 
vua (nhà họ Lý). Vào năm hai mươi tuổi, một lần nữa Trần Thủ Độ bắt 
ép ông phế bỏ Lý Chiêu Hoàng vì bà nầy không sanh đẻ được, rồi bắt 
ông lấy chị dâu (vợ của Trần Liễu). Một ngày năm 1238, ông rời bỏ 
cung điện để đến chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử xin tu. Thiền Sư Viên 
Chứng, đang trụ trì tại đây bèn nói: “Lão Tăng ở lâu nơi sơn dã, chỉ 
còn da bọc xương, cuộc sống giản đơn và tâm hồn tự tại như chòm mây 
nổi. Còn Bệ Hạ là một đấng quân vương, chẳng hay Ngài bỏ ngôi nhân 
chủ, đến tệ am nơi hoang dã nầy để làm gì?” Vua đáp: “Trẫm còn thơ 
ấu đã vội mất song thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. 
Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thường, 
cho nên Trẫm đến núi nầy chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác.” 
Vì lòng từ bi mà Thầy nói: “Nếu tâm mình tỉnh lặng, không bị dính 
mắc, thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Ngày 
hôm sau, Thủ Độ và đoàn tùy tùng đến thỉnh nhà vua hồi cung. Vua lại 
quay sang Thiển Sư Viên Chứng khẩn khoản khuyên lơn. Sư đáp: 
“Phàm làm đấng quân vương, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý 
muốn của mình; lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ 
muốn đón Bệ Hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Ta chỉ mong sao 
Bệ hạ đừng quên lãng việc nghiên cứu kinh điển.” Vua không còn 
cách nào khác hơn là quay về tiếp tục trị dân. Năm 1257, khi quân 
Mông Cổ xâm lăng nước ta lần thứ nhất, đích thân nhà vua thân chinh 
đẹp giặc. Tuy nhiên, sau khi đuổi xong quân Mông Cổ, ông nhận thấy 
hàng vạn người đã bị sát hại, ông bèn tu tập sám hối lục thời (mỗi 
ngày sáu thời sám hối). Ông cũng viết nên quyển “Nghi Thức Lục 


3761 


Thời Sám Hối” cho người tu tập. Đến năm 1258, ông nhường ngôi lại 
cho con là vua Thánh Tông. Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông 
đã dạy rằng mọi người đều phải nên hành trì ngũ giới và sám hối tội 
chướng. Trong Khóa Hư Lục, ông đã viết: “Muốn di chuyển thoải mái 
trên đường bộ hay đường sông, người ta phải dùng toa xe hay thuyền 
đò. Muốn rửa sạch thân tâm, người ta phải luôn tu hành sám hối như 
Kinh đã dạy, dù mặc áo dơ đến cả trăm năm, mà chỉ cần giặt một ngày 
là áo sạch. Cũng như vậy, dù người ta chịu khổ vì ác nghiệp chồng 
chất hàng trăm ngàn kiếp, chỉ với một lần thực dạ sám hối, tội chướng 
có thể được rửa sạch trong một giờ hay một ngày.” Ông mất năm 1277. 


2.643. Viên Dung Ba Cối 
Trước khi thị tịch, Thiển Sư Vạn Hạnh (2-1018) dạy chúng đệ tử 
rằng: “Mấy ông muốn đi đâu? Thầy không lấy chỗ trụ để trụ, cũng 
không nương vào chỗ không trụ để trụ.” Nói xong giây lát thì yên lành 
thị tịch. Vua và sĩ thứ làm lễ trà tỳ, thâu góp xá lợi và xây tháp để thờ. 
Vua Lý Nhân Tông cũng có làm bài kệ truy tặng: 
“Vạn Hạnh dung ba cối, 
Thật hiệp lời sấm xưa. 
Quê hương tên Cổ Pháp, 
Chống gậy trấn kinh đô.” 
(Vạn Hạnh dung tam tế. Chơn phù cổ sấm cơ. Hương quan danh Cổ 
Pháp. Trụ tích trấn vương kỳ). 


2.044. Viên Mãn Báo Thân Phật 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Viên Mãn 
Báo Thân Phật như sau: “Nầy thiện tri thức! Sao gọi là Viên Mãn Báo 
Thân Phật? Thí như trong một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí 
huệ hay diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể 
được. Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm mỗi niệm tròn sáng, tự thấy 
bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai, tánh không 
có hai đó gọi là tánh Phật. lộ) trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây 
gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt 
muôn kiếp nhơn lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng sa ác 
hết, thẳng đến Vô Thượng Bồ Đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn 
niệm gọi là Báo Thân.” 


3762 


2.645. Viên Ngọc Quí Trên Con Đường Lầy Lội! 

Thiển sư Ngu Đường là bậc thầy của vị hoàng đế Nhật Bản đương 
thời. Dầu vậy, ngài thường một mình đi khắp nơi du phương hoằng hóa 
như một vị tăng khất sĩ. Một hôm, ngài đang trên đường đi đến Giang 
Hộ, trung tâm văn hóa và chính trị của chính quyền cách lãnh chúa 
quân sự thời bấy giờ. Khi sắp đến ngôi làng nhỏ tên Takenaka thì trời 
tối lại thêm mưa to. Toàn thân Thiễn sư ướt đẫm, đôi dép rơm của ngài 
cũng rách tả tơi. Khi đi đến một nhà trọ trong làng, ngài nhìn thấy qua 
cửa sổ có khoảng bốn, năm đôi dép. Ngài ghé lại định mua một đôi 
dép khô. Người đàn bà liền biếu cho ngài một đôi và thỉnh ngài trú lại 
qua đêm. Thiển sư Ngu Đường nhận lời thỉnh cầu. Ngài vào trong nhà, 
sau khi đọc kinh trước bàn thờ của gia đình thì ngài được giới thiệu với 
người mẹ và các con của người phụ nữ. Thiền sư nhận thấy cả nhà đều 
có vẻ ủ rủ, ngài lịch sự hỏi họ xem có gì đó không ổn. Người phụ nữ 
nói: "Chồng của con là một người ham mê cờ bạc và nghiện rượu. Lúc 
thắng thì anh ấy uống thật nhiều rượu và về nhà hành hạ vợ con. Lúc 
thua thì anh ấy vay mượn tiền của người khác. Có lúc anh ấy uống đến 
say mèm và không về nhà. Xin thầy làm ơn khuyên bảo con nên làm 
gì đây?" Thiền sư Ngu Đường để nghị: “Để xem lão Tăng có thể làm 
được gì. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Bà nên lui về nghỉ và lão Tăng sẽ 
đợi chồng bà về. Nhưng trước khi đi, xin bà vui lòng mang cho lão 
Tăng một bầu rượu sa kê nào ngon nhất và hai cái tách.” Người vợ làm 
theo yêu cầu của Thiền sư Ngu Đường. Rồi bà gom con cái và đi về 
phòng ngủ. Thiền sư Ngu Đường ngồi lại trong căn phòng chính của 
quán trọ trong tư thế thiển định. Vào khoảng nửa đêm, người chủ quán 
trọ trở về nhà trong trạng thái say khướt và cảm thấy lúng túng khi 
thấy một vị thầy tu ở đây. Gudo không quở trách gì về cách hành xử 
của anh ta, kỳ thật, vị thầy chỉ chai rượu sa kê trên bàn. Gudo mời chủ 
quán trọ cùng uống với mình, người ấy đồng ý. Hai người đã uống 
được vài tách, nói chuyện một cách thư thả, và cuối cùng người chủ 
quán trọ lăn ra ngủ trên sàn nhà. Khi ông ta thức dậy vào buổi sáng, 
thấy Thiển sư Ngu Đường vẫn ngồi đó trong tư thế thiển định trước bàn 
thờ gia tiên của gia đình. Thiển sư Ngu Đường lên tiếng: “Ông thức 
giấc rồi à. Và đã đến lúc lão Tăng phải trở về kinh.” Người chủ quán 
trọ cảm thấy một chút khó chịu và nhục nhã vì vị thầy đã thấy mình 
trong hoàn cảnh tổi tàn này. Anh ta lầm bầm một câu trả lời. Khi 
Thiển sư Ngu Đường cột giày, ông ta lưu ý: “Ông biết đó, đời sống con 


3763 


người ngắn ngủi và mọi việc đều qua đi. Ông nên xử dụng thời giờ cho 
những việc có lẽ quan trọng hơn. Bên cạnh đó, có lúc ông mang tới sầu 
khổ cho những người tùy thuộc vào ông mà ông không biết.” Người 
chủ quán trọ oà lên khóc và nhận rằng từ lâu anh ta biết rằng mình cần 
phải thay đổi cách hành xử. Anh ta thể làm vậy, bắt đầu ngay ngày 
hôm nay, và như là một dấu hiệu biết ơn, anh ta xin thầy cho phép anh 
ta mang hành lý của của thầy đi một đoạn. Thiển sư Ngu Đường đồng 
ý và hai người cùng khởi hành. Khi họ đã đi được một đoạn khá xa, 
Thiển sư Ngu Đường bảo anh ta nên trở về nhà. Nhưng người đàn ông 
lại xin được phép tháp tùng vị Thiền sư thêm một đoạn nữa. Cuối cùng 
họ tới làng bên cạnh, và lần nữa Thiển sư Ngu Đường bảo anh ta đưa 
túi cho mình. Người đàn ông nói là anh ta sẵn sàng tháp tùng thầy một 
đoạn xa hơn nữa. Lần kế tiếp Thiền sư Ngu Đường lại bảo anh ta đưa 
túi cho mình, người đàn ông gật đầu: “Con sẽ đi với thầy tới tận Giang 
Hộ.” Một khi họ đến thành phố, người đàn ông xin được thí phát và 
bước vào đời sống tự viện ở tuổi năm mươi hai. Thiển sư Ngu Đường 
ban cho anh ta pháp danh là Chí Đạo Vô Nan, một thuật ngữ tìm thấy 
trong Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán. Dòng đầu tiên của bài thơ 
đọc là “Chí đạo vô nan.” 


2.646. Viên Ngộ Và Bài Thơ Hương Ngỗng 
Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) là một trong những 

thiển sư xuất sắc nhất trong thời của ngài. Nhờ có ngài và em trai của 
ngài (kém hơn ngài 20 tuổi) là Vô Môn Huệ Khai, cũng là môn môn 
đồ của dòng Thiền Lâm Tế, mà Thiển Tông Trung Quốc đã trải qua 
một thời phồn thịnh, trước khi các tổ truyền từ “tâm truyền tâm.” Thơ 
của ông tình ý khác hẳn với sư phụ Pháp Diễn, người đọc khó nhận ra 
chất Thiền bàng bạc trong bài thơ hào hoa bay bướm sau đây 

"Hương Ngỗng vàng thôi ướp gấm thêu 

Ca xang giữa cuộc bỏ về theo 

Tuổi xanh một dứt lời phong nhã 

Chỉ hứa giai nhân tự biết nhiều." 


2.647. Viên Ngộ Và Ngũ Tổ Pháp Diễn 

Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả bái phỏng rất nhiều Thiển sư. Họ 
rất cảm khích bởi sự thành đạt của sư, có vị còn nghĩ rằng chính sư sẽ 
là người dựng lên một tông phái đặc sắc mới trong pháp môn của ngài 


3764 


Lâm Tế. Cuối cùng sư quyết định du phương tìm một vị thầy thiền đã 
đạt được đại giác. Sư du hành về phương nam Trung Quốc, gặp Ngũ 
Tổ Pháp Diễn, và ở lại làm thị giả cho Ngũ Tổ trong nhiều năm. 
Nhưng Pháp Diễn không chịu ấn chứng kiến giải Thiền của sư. Sư nghĩ 
rằng Pháp Diễn cứ một mực nói ngược lại với mình, bèn thốt lên những 
lời vô lễ rồi bỏ đi. Khi sư sắp sửa rời khỏi Pháp Diễn, thì Pháp Diễn 
mới nói: “Đợi đến khi bệnh ngặt, bấy giờ ông mới nhớ đến ta. Sư ở 
Kim Sơn, mắc chứng thương hàn rất nặng, cố nhặt hết chỗ bình nhật 
bằng tất cả kinh nghiệm thiền đã từng đạt được trước kia, nhưng chẳng 
giúp được gì. Sư bèn nhớ đến lời của Pháp Diễn. Sau đó sư cảm thấy 
đở hơn nên trở lại với Thầy Pháp Diễn. Thiển sư Pháp Diễn vui vẻ 
thấy đồ đệ đã ăn năn trở về lại. Từ đó sư ở bên Thầy rất lâu. Ngay cả 
khi đã đạt được đại giác thâm sâu và đã được ấn chứng xác nhận từ 
Ngũ Tổ, ngài vẫn tiếp tục ở lại bên thầy để rèn luyện tâm linh. Sau khi 
Ngũ Tổ Pháp Diễn thị tịch, Viên Ngộ trở về miền Bắc. Tại đây các 
quan trong triều và ngay cả Hoàng Đế Huệ Tông đã bổ nhiệm ngài 
làm viện trưởng các tu viện Thiền lớn khác nhau. Khi người Khuất Đan 
chinh phục miền bắc Trung Quốc, ngài đã trở lại miền nam. Tuy nhiên, 
chẳng bao lâu sau, ngài đã lên đường trở về quê hương và hoằng hóa ở 
đâ y cho đến lúc thị tịch. 


2.048. Viên Thông: Hành Trạng Và Sự Nghiệp 

Viên Thông (1080-1151), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở 
làng Cổ Hiền Thăng Long, Bắc Việt. Thế danh là Nguyễn Nguyên Ức. 
Sau Sư di chuyển đến phường Thái Bạch, kinh đô Thăng Long và làm 
nhà ở đó. Cha Sư là một trong những nhà cố vấn rất quan trọng của 
vua Lý Nhân Tông. Sư có bẩm tính thông minh, tài học xuất chúng, 
sớm có chí xuất trần. Sư gặp Thiền sư Viên Học tại chùa An Quốc và 
lãnh ngộ yếu nghĩa Thiên tại đó. Năm Hội Phong thứ 6, 1097, Sư đỗ 
Giáp Khoa khoa thi Tam Giáo, được sung vào chức Đại Văn. Năm 
Long Phù Nguyên Hóa thứ 8, vua tổ chức một khoa thi nhằm chọn 
những bậc hoằng tài trong thiên hạ để bổ vào chỗ khuyết trong Tăng 
Đạo. Sư lại đứng đầu trong kỳ thi này. Vua càng cho là lạ, định trao 
cho Sư một chức quan có quyển hành hành chánh hơn. Sư nhiều lần từ 
chối không nhận nên cuối cùng nhà vua nâng chức của Sư lên Nội 
Cung Phụng Truyền Giảng Pháp Sư. Sau nhiều thập niên hoằng hóa, 
Thiển Sư Viên Thông trở về quận mình lập chùa dưỡng già. Mọi phí 


3765 


tổn xây dựng đều do ngân quỹ của triều đình cung cấp. Đến năm thứ tư 
niên hiệu Đại Định, 1143, vua thăng cho Sư giữ chức Tả Hữu Nhai 
Tăng Thống, Nội Cung Phụng Tri Giáo Môn Công Sự, Quốc Sư, và Tử 
Y Đại Sa Môn. Sư được cả vua và triều thần rất trọng vọng. Khoảng 
năm thứ I1 niên hiệu Đại Định, vào ngày 2l tháng 4, năm 1151, Sư 
không có bệnh nhưng nhóm họp đồ chúng để từ biệt, rồi ngồi kiết già 
và an nhiên thị tịch, thọ 72 tuổi. Những tác phẩm của Sư bao gồm: 1) 
Chư Phật Tích Duyên Sự, 30 quyển, 2) Hồng Chung Văn Bia Ký, 3) 
Tăng Già Tạp Lục, hơn 50 quyển, 4) Viên Thông Tập, hơn một ngàn 
bài thơ vẫn còn được lưu hành đến ngày nay. 


2.649. Viên Thông Và Vua Lý Thần Tông 

Thiển sư Viên Thông (1080-1151) tùy cơ diễn hóa, chỉ bày yếu 
nghĩa, giác ngộ cho người, giải mê trừ dốt, quyết không để vết. Những 
người đến thọ giáo với Sư đều được hiển danh đương thời. Năm thứ 
nhất niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ, 1127, sau khi Sư đã trùng tu 
chùa Diên Thọ xong, vua sai Sư soạn bia văn. Vua rất kính trọng tài 
đức của Sư, nên đổi làm Tả Nhai Tăng Lục. Năm thứ ba niên hiệu Đại 
Thuận, 1130, vua Lý Thần Tông cung thỉnh sư về triều để thỉnh ý về 
việc cai trị nhân dân và đất nước, sư đáp: “Thiên hạ ví như món đồ 
dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ cốt ở đức 
của nhà vua mà thôi. Đức hiếu sinh của nhà vua có thấm nhuần đến 
nhân dân thì nhân dân sẽ mến yêu vua như cha mẹ, tôn kính vua như 
mặt nhựt mặt nguyệt, như vậy là đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Còn về 
các quan, họ phải được lòng dân thì nước mới yên, họ phải thu phục 
được nhân tâm vì sự tổn vong của đất nước đều do nơi lòng dân mà ra. 
Các bậc minh quân, chưa từng một ai dùng những ông quan hẹp hòi 
hay những kẻ tiểu nhân mà được hưng thịnh. Trời đất không nóng lạnh 
bất thời, mà phải dần chuyển từ xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang 
đông. Nhà vua lại cũng như vậy, không thể trị loạn ngay lập tức, mà 
phải dần dần cải thiện tình hình trong nước. Các Thánh vương thời xưa 
đã kinh qua cái luật tự nhiên nầy nên các ngài đã phải tu nhân tích đức 
để trị an cho nước. Nếu nhà vua có thể làm được như thế thì không có 
gì để lo cho tương lai của đất nước cả. Nếu không làm được như thế, 
thì đất nước khó tránh khỏi suy vong. Đó chính là căn nguyên của sự 
hưng vong từ từ vậy.” Sau đó vua Lý Thần Tông lại thăng Sư lên chức 
Hữu Nhai Tăng Thống Tri Giáo Môn Công Sự. Sau đó, Sư phụng chiếu 


3766 


đi đến đền Tây Dương cầu giữ thai nhi cho nhà vua có ứng nghiệm. Do 
đó, vua càng thêm kính trọng, ban cho Sư đặc ân được xếp ngang hàng 
với các thái tử trong triều. 


2.650. Viếng Mộ Thầy! 

Lúc nhỏ Lương Khoan có tên là Eizô, một đứa trẻ thầm lặng, chăm 
chỉ và thích sách vở. Năm lên mười tuổi, cậu bé Eizô ghi tên vào một 
trường Khổng học và tiếp nhận nền giáo dục căn bản về cổ văn Trung 
Hoa và Nhật Bản. Nhiều năm sau, khi trở về thăm mộ của người thầy 
đâu tiên của mình là ông Ômori Shiyô, Lương Khoan đã làm một bài 
thơ rất xúc động để tưởng niệm thầy mình: 

“Mộ cũ nằm khuất dưới chân đồi vắng 
Nhiều năm rêu phủ không người viếng 
Chỉ có tiểu phu rảo bước qua 
Nhớ lúc còn thơ đầu tóc rối 
Bên dòng Hiệp Giang theo thầy học 
Một sáng dở chân bước độc hành 
Đôi đàng biển biệt qua năm tháng 
Nay con về đây nơi thầy yên nghỉ 
Lầm sao có thể vinh danh hương linh thầy 
Nhỏ vài giọt nước trên bia mộ 


Và thầm cầu nguyện dâng lên thầy 
Thình lình bóng nhật khuất sau đổi 
Lồng con vây phủ bởi gió thông reo 
Con cố quay đi mà chẳng đặng 

Đôi tay áo đẫm dòng lệ con nhớ thầy.” 


2.651. Vinh Tây Và Những Cây Trà Đầu Tiên Ở Nhật Bản 

Trà nguyên thủy là một thứ thuốc sau biến dần thành một thứ nước 
uống. Theo truyền thuyết Thiên, Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cả giận sau khi 
buồn ngủ trong lúc tọa thiển, một hôm ngài cắt bổ mí mắt, ngay chỗ 
mà mí mắt rơi xuống đất, mọc lên thành những cây trà đầu tiên. Ở 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ tám, uống trà được coi là một thú tiêu khiển 
thanh lịch trong giới thi nhân. Cũng như Bồ Đề Đạt Ma, Vinh Tây cũng 
được cho là người đã giới thiệu những cây trà đầu tiên trên đất mới 
(Nhật Bản). Câu chuyện của Minh Am Vinh Tây (1141-1215) đượm ít 
phần bi tráng hơn của Bồ Đề Đạt Ma; ông ta chỉ đơn thuần mang 


3767 


những hạt trà từ Trung Hoa về Nhật Bản. Ngày trước, trà được nhập 
cảng từ Trung Hoa với số lượng nhỏ, nhưng Vinh Tây là người đầu tiên 
trồng trà một cách có hệ thống tại Nhật Bản. Ông ta cũng viết một 
quyển sách để cổ võ cho trà như là một thứ kích thích hữu ích cho việc 
tọa thiển và tốt cho sức khỏe. Loại thức uống này, thoạt tiên, được 
người Nhật chấp nhận hơn cả truyền thống tâm linh (Thiển) mà Vinh 
Tây cũng đã mang về từ Trung Hoa. Theo Kakuzo Okakura trong 
quyển “Trà Đạo,” đến thế kỷ thứ mười lăm, Nhật Bản nâng cao giá trị 
của trà lên thành một tôn giáo của chủ nghĩa thẩm mỹ, tức là “Trà 
Đạo.” Trà Đạo là một đạo lập ra để tôn sùng cái đẹp trong những công 
việc tầm thường của cuộc sinh hoạt hằng ngày. Nó là nghi thức của 
đức tinh khiết và sự đồng điệu; nó làm cho người ta cẩm thấy sự huyền 
bí của lòng hỗ tương nhân ái và ý nghĩa lãng mạn của trật tự xã hội. 
Bản chất của Trà Đạo là sùng bái “Sự Bất Toàn,” vì trong cái bất khả 
năng mà chúng ta đều biết là nhân sinh thế sự này có cái gì có thể làm 
được thì Trà Đạo luôn luôn cố gắng hoàn thành cho bằng được. 


2.6052. Vĩnh Thịnh Tôn Hưng Và Lão Sư Thụy Nham Tông 
Thạc 

Thịnh Vĩnh Tôn Hưng, tên của một vị Thiển sư Nhật Bản trong thời 
cận đại. Trong quyển Thiền: Truyền Thống và Sự Chuyển Tiếp, Thiền 
sư Thịnh Vĩnh Tôn Hưng nói: "Công việc đầu tiên tôi được giao phó là 
quét vườn bằng một cái chối tre. Tôi đi lấy chổi và hăng hái quét và 
chẳng bao lâu, tôi đã dồn được một núi lá cây. Tôi hỏi Thầy: 'Lão Sư, 
con sẽ cho đống rác này vào đâu?' Thầy nạt tôi: Lá không phải là rác. 
Đi vào nhà kho và lấy những bao đựng than cũ ra đây.' Khi quay ra, tôi 
thấy Thầy đang mạnh tay cào đống lá để loại những viên sỏi ra. Thầy 
lấy bao, nhồi lá khô vào, không để sót một lá và lấy chân ém chặt 
thêm. Thầy bảo: 'Bây giờ con hãy mang tất cả vào, chỗ này đủ để nấu 
nước tắm đó." Khi tôi quay trở ra, tôi thấy Thầy đang ngồi xốm, cặm 
cụi nhặt các viên sỏi. Khi đã cẩn thận nhặt đến viên sỏi nhỏ cuối cùng, 
Thầy bảo tôi: 'Bây giờ con hãy mang mớ sỏi này chất dưới hàng hiên.' 
Lần này, tôi tin chắc rằng một ít đất vụn và vài cọng rêu còn lại là 
những thứ hoàn toàn vô dụng, nhưng Thầy thong thả nhặt lên hết và 
nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Thầy kiên nhẫn tìm những lỗ nứt trên 
mặt đất, nhét đất vào, lấy chân dậm kỹ cho đến khi mặt đất hoàn toàn 
bằng phẳng. Thầy nói: 'Bây giờ con đã hiểu ra chút nào chưa? Nguyên 


3768 


thủy, nơi con người và sự vật không hề có miếng rác nào.' Đó là bài 
học đầu tiên mà Lão sư Thụy Nham Tông Thạc (Goto Zuigan), Viện 
chủ Đại Châu Viện ở Kyoto đã dạy cho tôi. "Bản lai, nơi con người và 
sự vật không hề có miếng rác nào." Câu nói này của Thầy thật tình 
bao gồm chân lý căn bản của Phật giáo." 


2.653. Vỏ Này Được Mượn Từ Trời Đất! 

Thiên Sư Thanh Sơn Tuấn Đồng viết trong quyển Chủng Tử Thiển: 
"Eiichi Enomoto viết bài thơ: 

'Cái vỏ này không phải do chính tôi tạo ra. 
Tôi đang mượn từ trời và đất, 
để sống qua từng ngày và mọi ngày." 

Cuộc sống của một người là một sự phối hợp giữa những của cải ta 
vay mượn và cái được tặng cho. Không vay mượn sức lực của trời và 
đất, người ta không thể sống được, dầu chỉ là một lát. Thiếu sức lực 
vay mượn này không thể thốt nên lời, không thể thấy, không thể nghe, 
không thể cất nhắc tay chân, tim ngừng đập, và bao tử không làm việc. 
Ý thức nhận được chân lý đó, khiến người ta không chấp nhận tự vận." 


2.654. Võ Đế Không Biết Tổ! 

Có một vị tăng hỏi thiền sư Nguyệt Hoa: "Thế nào là ý Tổ sư từ 
Tây sang?" Nguyệt Hoa đáp: "Lương Võ Đế không biết ngài." Khi 
được yêu cầu nói thêm để làm sáng tỏ ý nghĩa của câu trả lời, Sư nói: 
"Ngài mang một chiếc giày về quê." Đây là trường hợp trong đó câu 
trả lời được nhắm ngay vào hành trạng của chính TỔ sư, với những 
đoan quyết trỏ vào các hành vi của ngài. Tuy nhiên, câu trả lời này 
vẫn không đụng tới tâm điểm của câu hỏi; đó là "ý nghĩa Đông du của 
Tổ" được cắt nghĩa để làm thỏa mãn tâm trí bình thường của chúng ta, 
vì sự giải thích thêm của thiển sư Nguyệt Hoa chỉ là sự tường thuật về 
cuộc đời của Bồ Để Đạt Ma mà thôi. Đây chính là chỗ khó hiểu của 
Thiền đối với lề lối suy nghĩ thông thường. Chỉ bằng danh tự không đủ 
chuyển tải ý nghĩa, nhưng đã là sinh vật có lý trí, chúng ta không làm 
sao tránh không phát biểu bằng danh tự. Và những phát biểu này mơ 
hồ hay sáng sủa, còn tùy theo sở kiến của riêng chúng ta. 


3769 


2.655. Vong Ngã 

Tu tập bằng cách quên đi tự ngã của mình. Làm sao mới có thể 
"vong ký tự ngã" (quên đi chính mình)? Đối với hành giả tu Thiển, họ 
có thể đi sâu vào tam ma địa để quên đi chính mình. Tam ma địa có 
nhiều mức độ khác nhau. Thế nhưng trạng thái hay kinh nghiệm như 
vậy không phải là việc gì lớn lắm. Thiển sư Đạo Nguyên nói: "Đi vào 
tam ma địa giống như thò đầu vào cửa." Thấy được cuộc sống (sinh 
mệnh) của chính mình thì có gì là ghê gớm lắm đâu? Không phải 
chuyện không biết mình là ai mới là quan trọng hơn sao? Cuộc sống 
này là không nắm bắt được. Tại sao không nắm bắt được? Bởi vì nó vô 
hạn. Chúng ta có thể hiểu được điều này bằng tri thức ở một mức độ 
nào đó. Nhưng làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm hoàn toàn cuộc 
sống vô hạn vô tế này? Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng cách duy 
nhất là phải quên đi chính mình. Hãy là chính cuộc sống này! Không 
có ngoại lệ, vì tất cả chúng ta đều thuộc về cuộc sống vô hạn, không 
thể nắm bắt, và không thể nghĩ bàn này. Robert Aitken viết trong 
quyển 'Thế Giới Khích Lệ': "Khi chúng ta sử dụng tự ngã bằng cách 
quên đi tự ngã, thì mọi lo âu sẽ biến thành hành động có chủ đích, mọi 
ám ảnh và mơ mộng viễn vông sẽ tan biến Chúng sanh làm cho vũ trụ 
trở nên phong phú chỉ với tánh sáng tạo đa dạng của mình. Những kinh 
nghiệm của chúng ta trong tu tập, giáo dục, và chứng nghiệm cùng làm 
giàu thêm cho công đức của chúng sanh phước lành đầy đủ nhất. Đó là 
sự thành tựu của vong ngã." 


2.656. Vòng Tròn Của Tiểu Sư! 

Một hôm, chú tiểu trẻ Đam Nguyên hành cước trở về, vẽ một vòng 
tròn trước mặt Thiền Sư Mã Tổ, lễ bái, rồi bước vào đứng trong đó. Mã 
Tổ nói: "Ông há không muốn làm Phật sao?" Đam Nguyên nói: "Con 
không thể gạt được Hòa Thượng." Mã Tổ nói: "Lão Tăng không giống 
như ông." Đam Nguyên không nói thêm nữa. 


2.657. Vòng Tròn Trống Rỗng! 

Trong thời gian mười ba năm làm trụ trì tự viện Zuigan, Ungo đã 
viết khá nhiều bản thư pháp, trong đó không ngừng nhấn mạnh về bản 
chất bẩm sinh của sự trải nghiệm tôn giáo, ngay cả cho những người có 
sự tin tưởng nơi Tịnh Độ về cực lạc hay cõi địa ngục. Trên một cuộn 
tranh, Sư viết đơn giản: "Ý tưởng về thiện hay ác, đó là thiên đàng hay 


3770 


địa ngục." Trong một cuộn tranh khác, Sư viết một chữ lớn có nghĩa là 
"Tâm" hoặc "Tinh thần" và tiếp theo sau là những chữ có nghĩa: "Ở đó 
ngự bốn vị thánh nhân, và sáu tầng ngộ đạt, hãy thận trọng." Cho dầu 
thư pháp của Sư có táo bạo và sống động, song điều trăn trở hơn cả 
của Sư là phải để tiếp thu, phải truyền đạt trực tiếp. Một giai thoại kể 
rằng có một hôm, một đệ tử mang đến đưa Sư một tác phẩm của một 
nhà thư pháp nổi tiếng để nhở Sư cho biết nhận xét của mình. Sư chỉ 
nói rằng một bản thư pháp gọi là có chữ viết tốt khi nó dễ dàng đọc 
được đối với tất cả mọi người. Thực tế, gần như toàn bộ các tác phẩm 
của Sư đều được viết bằng chữ bình thường, nét viết rắn rỏi và rõ ràng. 
Nhưng đối với những môn sinh Thiền của mình thì Ungo có những nét 
sâu sắc hơn, chẳng hạn như khi vẽ vòng tròn huyền bí "ensô" (trong 
thiển, "Ensô" hay "Viên Tướng" là thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ 
“Vòng tròn trống không.” Đây là một chủ để quan trọng trong nghệ 
thuật nhà Thiển, một vòng tròn trống không được vẻ chỉ với một nét 
mực, đặc biệt quan hệ với những bức tranh chăn trâu trong Thiền, trong 
đó nó tiêu biểu cho sự chứng nghiệm tròn đầy về chân tánh của hiện 
thực). Hình "Viên tướng" này có nhiều nghĩa trong nghệ thuật Thiền. 
Nó vượt ra ngoài khuôn khổ ngôn từ, hình có vẻ như bổ trợ cho trầm tư 
thiển định để đạt tới sự trọn vẹn trống không mà biểu tượng là vòng 
tròn của nó. "Ensô" có khi đi kèm theo một hay hai dòng thơ, hoặc một 
câu châm ngôn Phật giáo. Ở đây thì chẳng có gì cả, mà chỉ đơn giản 
ghi lại tên nơi ở của Ungo, chữ ký của Sư và con dấu tên của Sư gần 
bên hình tròn được vẽ chậm rãi, đầy đặn, phong phú. Ungo đã bắt đầu 
vẽ vòng tròn này từ bên trái rồi đi xuống theo chiều kim đồng hồ, tới 
chỗ dưới cùng của hình thì nét cọ hơi lưỡng lự một chút rồi ngược lên 
nhanh hơn về phía bên trái cho tới khi chạm phải và hơi đè lên chỗ nét 
bút bắt đầu, như muốn nghỉ lại ở đó. Sự tương phản giữa dãy màu sẫm 
và dịu dàng, tạo ra vòng tròn Thiển với những nét nhỏ đen và rõ của 
chữ ký tên, gây một ấn tượng về thảm kịch trong lòng và kết thúc bằng 
những hình cuộn của con dấu tên Ungo, phía trái bên dưới. 


2.658. Vọng Niệm Đáng Sợ Hơn Loài Rắn Độc 

Theo Thiển sư Vạn An, một Thiển sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ 
mười bảy, khi chúng ta quan sát thế giới này một cách cặn kẽ, chúng ta 
thấy rằng số người chết vì vọng niệm nhiều hơn số người chết vì bệnh 
tật thể xác. Vọng niệm còn đáng sợ hơn các loài rắn độc. Khi bạn rủ 


377/1 


bỏ được những tư niệm lầm lạc, bệnh tật thật sự sẽ trở thành thầy dạy 
của bạn. Từ thời xa xưa, rất nhiều người đã đạt được quyển năng và 
thấy được bản tánh thiết yếu nhờ đã chiến đấu chống lại những cơn 
bệnh hiểm nghèo. Nếu bạn bệnh nặng, bạn đừng sợ chết và cũng đừng 
quay lại nhìn cuộc sống. Hãy khoác lên bộ giáp kiên nhẫn, dương cánh 
cung và những mũi tên trung tín và công lý lên, nhảy lên lưng con 
chiến mã năng lực dũng cảm, nắm lấy cây roi mẫn cán, dựng cao lá cờ 
Đạo hợp nhất, chiêu mộ phi ngã và tiết dục làm quân lính, chọn tập 
trung chánh niệm làm tướng soái, củng cố lại tòa lâu đài tâm thức, vua 
trên đại dương nghị lực và trên cánh đồng tinh túy, chất tỉnh túy của 
ngũ lực vào kho lương thảo, khai triển chiến lược tự do cho tư tưởng và 
trí tưởng tượng. 


2.659. Vô Chấp Giải Thoát 

Nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng sanh, tất cả pháp, ha 
chấp trước giải thoát. Dennis Genpo Merzel viết trong quyển 'Con Mắt 
Không Bao Giờ Ngử': "Lần đầu tiên tôi được chính thức diện kiến Lão 
Sư Maezumi, người sáng lập Thiện viện Los Angeles, đại sư hỏi tôi: 
"Thỉnh thoảng bạn cũng ăn chay đấy chứ?' Tôi tự hào đáp: 'Tôi không 
bao giờ ăn thịt.' Vị đại sư nói: Đừng bao giờ chấp trước một ý thức hệ 
hoặc một điều tin tưởng.' A! Thật đáng ngạc nhiên! Thiền là như thế! 
Không chấp trước một điều gì! Tôi thầm nghĩ. Tất nhiên, ăn chay 
không có gì sai trái, nhưng trước đây, tôi đã chọn ăn chay để tự tạo cho 
mình một hình ảnh đạo hạnh. Vị lão sư dễ dàng nhận ra chuyện ăn 
chay của tôi đã trở thành một biểu hiện của tính chấp ngã, và ngài đã 
sớm giúp tôi nhận ra lòng ngạo mạn tâm linh của tôi." 


2.660. Vô Công Đức Thoại 

Vua Lương Võ Đế vời Tổ đến Nam Kinh để triều kiến. Vua hỏi: 
“Từ khi tức vị đến nay, trẫm đã cho tạo chùa, sao chép kinh điển và độ 
Tăng rất nhiều. Công đức như vậy lớn như thế nào?” “Không có công 
đức gì cả,” là câu trả lời. Tổ lại nói tiếp: “Tất cả những công việc ấy 
chỉ là những quả báo nhỏ của một cái thân hữu lậu, như bóng theo 
hình, tuy có mà không phải thật.” Võ Đế hỏi: “Vậy đúng nghĩa thế nào 
là công đức?” Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Đó là sự thanh tịnh, giác ngộ, sự 
hoàn mãn, và thâm thúy. Công đức như thế không xây dựng bằng 
phương tiện thế gian.” Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là Thánh Đế đệ nhất 


3772 


nghĩa? “Tổ trả lời: “Rỗng tuếch, không có Thánh Đế øì hết.” Vua lại 
hỏi tiếp: “Vậy ai đang diện kiến trẫm đây?” Tổ nói: “Không biết.” Võ 
Đế không hiểu Tổ muốn nói gì. Sau cuộc nói chuyện nổi tiếng với vua 
Hán Vũ Đế, Tổ đã vượt dòng Dương Tử và đến Lạc Dương, kinh đô 
của Bắc Ngụy. Người ta nói Tổ đã dùng “Lư Diệp”, tức là chiếc 
thuyền bằng lá cây lau để vượt sông Dương Tử. Sau một thời gian ở 
đây, Tổ đến Ngũ Đài Sơn và trú tại Thiếu Lâm Tự, nơi đây ngài diện 
bích (ngồi xoay mặt vào tường) trong 9 năm trường. Qua cuộc đối thoại 
với Võ Đế, ta thấy rõ rằng cốt lõi chủ thuyết của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là 
triết lý “Không Tánh” (sunyata), mà cái không thì không thể nào 
chứng minh được. Do đó, Bồ Đề Đạt Ma cũng đã đối đáp dưới hình 
thức phủ định. Về sau này, Võ Đế hỏi Chí Công về cuộc đối thoại với 
Bồ Đề Đạt Ma, Chí Công nói: "Người ấy là Quan Âm Bồ Tát muốn 
truyền tâm ấn của Phật. Bây giờ dầu cho Bệ Hạ cố tìm người ấy cũng 
vô ích mà thôi. Dầu cho dân cả xứ này có đuổi theo ông ta, ông ta 
cũng không bao giời quay trở lại đâu." Khi nói về ảnh hưởng của đạo 
Phật trên đời sống và nền văn hóa của người Trung Hoa, chúng ta 
không thể không nói đến khuynh hướng bí hiểm nây của triết lý Bồ Đề 
Đạt Ma, vì rõ ràng là khuynh hướng nầy đã tác động nhiều trên sự hình 
thành tinh thần Phật giáo Trung Hoa, và từ đó xuất hiện Phật giáo 
Thiên tông. Thiển giả khắp nơi nhảy không qua khỏi chỗ này. Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma cho họ một nhác đao đứt sạch mọi thứ. Ngày nay có một 
số người lầm hiểu! Trở lại đùa với tinh thần của chính mình, trợn mắt 
nói: "Rỗng thênh không Thánh." Thật may, chỗ này không dính dáng 
gì với nó. Thiển sư Ngũ Tổ Pháp Diễn có lần nói: "Chỉ câu 'Rỗng 
thênh không Thánh' nếu người thấu được về nhà ngôi an Ổn (qui gia ổn 
tọa)." Tất cả những thứ này đang tạo ra nhiều phức tạp, nhưng cũng 
không ngừng được Tổ Bồ Đề Đạt Ma vì người mà đập nát thùng sơn. 
Trong tất cả thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma thật là kỳ đặc nhất. Chân lý linh 
thánh chính là Tánh Không Vô Biên, ở đâu mà người ta có thể vạch ra 
các tướng của của nó được? Thật vậy, khi Võ Đế hỏi: “Vậy ai đang 
diện kiến trẫm đây?” Bồ Đề Đạt Ma nói: “Không biết.” Võ Đế không 
hiểu Tổ muốn nói gì. Sau cuộc nói chuyện nổi tiếng với vua Hán Vũ 
Đế, Tổ đã vượt dòng Dương Tử và đến Lạc Dương, kinh đô của Bắc 
Ngụy. Nhưng mà hãy còn lắm gai góc phía sau ông! Dầu cho tất cả 
mọi người trong xứ này có đuổi theo ông ta thì cũng chỉ là vô ích mà 
thôi vì ông không trở lại đâu. Chúng ta đừng uống công nghĩ về ông 


3773 


nữa. Vì vậy nên người ta nói: "Nếu hành giả tham thấu một câu thì 
cùng lúc ngàn câu muôn câu đồng thấu." Rồi thị tự nhiên nằm ngồi 
đều yên định. Người xưa nói: "Tan xương nát thịt chưa đủ đến; khi một 
câu rõ suốt, vượt qua trăm ức." Tổ Bồ Đề Đạt Ma đối đầu thẳng với 
Vua Lương Vũ Đế, một phen muốn chìu cho vua thấy! Vua chẳng ngộ 
lại đem cái chấp nhân ngã mà hỏi lại: "Đối diện trẫm là ai?" Lòng từ 
bi của Tổ Bồ Đề Đạt Ma quá lắm; nên lần nữa lại nói với nhà vua: 
"Chẳng biết." Ngay lúc đó Vũ Đế sửng sốt, không hiểu ý của Tổ. Khi 
hành giả đến được chỗ này, có việc hay không việc lại đều không 
kham được. Qua thí dụ nầy, chúng ta thấy vào thế kỷ thứ sáu, tổ Bồ 
Đề Đạt Ma thấy cần phải đến Trung Hoa để truyền tâm ấn cho những 
người có căn cơ Đại Thừa. Chủ đích của chuyến đi truyền giáo của 
ngài là vạch bày những lớp mê, chẳng lập ngôn ngữ văn tự, chỉ thẳng 
tâm người để thấy tánh thành Phật. 


2.661. Vô Công Dụng Hạnh 

Theo Thiển sư Vân Phong Chí Tuyển trong Ngũ Đăng Hội 
Nguyên, quyển XVỊ, tất cả sự luyện tập của thiển sinh ở trong Thiển 
đường, dầu là thực chứng hay lý luận đều đặt trên nguyên tắc cơ bản 
"Vô công dụng hạnh (hạnh không cố gắng dụng công)." Sư đã mô tả 
điều này bằng mấy vần thơ sau đây: 

"Bóng trúc quét thểm trần bất động, 
Trăng soi đáy nước chẳng lưu hình." 


2.662. Vô Hoạt Lực Tỏa Tử (ổ Khóa Không Có Lò Xo) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, một hôm, có một vị 
Tăng hỏi Thiển sư Khánh Chư, “Cái chỗ thâm sâu nhất của một vị 
thây--Giống như cái gì?” Khánh Chư đáp: “Nó giống như một cái ổ 
khóa không có lò xo mà trống cả hai đầu.” Lồ xo trong một cái ổ khóa 
giữ nhiệm vụ mở chiếc khóa khi chìa được tra vào và được xoay. Một 
cái khóa không có lò xo là một cái khóa không thể mở được, tiêu biểu 
cho Phật tánh ẩn tàng. Tuy nhiên, Phật tánh này mở ra ở hai đầu sanh- 
tử, hữu-vô, vân vân. 


3774 


2.663. Vô Khổng Địch 

Theo thí dụ thứ 82 của Bích Nham Lục. Có một vị Tăng hỏi Đại 
Long: "Sắc thân bại hoại, thế nào là Pháp thân kiên cố?" Đại Long 
đáp: "Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm." Đại Long đáp: 
"Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm." Một vị Tăng khác 
hỏi Vân Môn: "Khi lá rụng cành khô thì thế nào?" Vân Môn đáp: 
"Thân bày gió thu." Đây gọi là hai mũi tên chống nhau. Dường thể anh 
đến Tây Tân, tôi ở Đông Lỗ. Kia đã đi thế ấy, tôi chẳng đi thế ấy, 
cùng với Vân Môn một khối trái nhau. Gã kia đi thế ấy là dễ thấy, gã 
này chẳng đi thế ấy lại khó thấy. Quả thực ba tấc lưỡi của Đại Long 
rất vi tế. 

"Vấn tằng bất tri 
Đáp hoàn bất hội 
Nguyệt lãnh phong cao 
Cổ nham hàn cối 
Kham tiếu lộ phùng đạt đạo nhân 
Bất tương ngữ mặc đối 
Thủ bả bạch ngọc tiên 
Ly châu tận kích toái 
Bất kích toái 
Tằng hà hoại 
Quốc hữu hiến chương 
Tam thiên điều tội." 

(Hỏi từng chẳng biết. Đáp lại chẳng thông. Gió cao trăng lạnh. 
Cây hàn núi xưa. Cười ngất đường gặp đạt đạo nhân. Chẳng đem nói 
nín đáp. Tay cầm roi bạch ngọc. Đập tan nát ly châu. Chẳng đập nát, 
thêm tỳ vết. Nước có hiến chương. Ba ngàn điều tội). Thiển sư Tuyết 
Đậu tụng rất có công phu, ở trước lời tụng Vân Môn nói: "Hỏi đã có 
tông, đáp cũng vẫn đồng." Ở đây lại chẳng thế, nói: "Hỏi từng chẳng 
biết. đáp lại chẳng thông." Chỗ đáp của Đại Long đứng bên nhìn hẳn 
là kỳ đặc. Phân minh ai hỏi thế ấy, trước khi chưa hỏi sớm đã hư hỏng 
rồi. Chỗ đáp của sư rất mực vừa vặn hợp cơ ngơi, nói: "Hoa núi nở 
dường gấm, nước khe trong tợ chàm." Hôm nay mọi người làm sao 
hiểu ý Đại Long? Lời đáp bàng quan thấy thực kỳ đặc. Vì thế, Tuyết 
Đậu tụng ra khiến người biết, nói "Gió cao trăng lạnh, cây hàn núi 
xưa." Hãy nói ý đó làm sao hiểu? Sở dĩ vừa rồi nói: "Chiếc sáo không 
lỗ (Vô Khổng Địch), nắm được nhịp ván." Chỉ bốn câu này tụng xong 


3775 


vậy. Thiển sư Tuyết Đậu lại sợ người khởi đạo lý, lại nói: "Cười ngất 
đường gặp đạt đạo nhân, chẳng đem nói nín đáp." Việc này chẳng phải 
thấy nghe hiểu biết, cũng chẳng suy nghĩ phân biệt. Vì thế nói: "Rỡ rỡ 
không gồm kẹt, dụng riêng nào nương nhờ, trên đường gặp đạt đạo 
nhân, chớ đem nói nín đáp." Đây là bài tụng của Hương Nghiêm Trí 
Nhàn, Tuyết Đậu dẫn dùng. Một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Chẳng đem 
nói nín đáp, chưa biết đem cái gì đáp?" Triệu Châu đáp: "Trình đồ 
đựng sơn." Cái này đông với câu vừa rồi nói, chẳng rơi vào tình trần ý 
tưởng của ông. Giống như cái gì? Giống "Tay cầm roi bạch ngọc, đập 
tan nát ly châu." Thế nên Tổ lệnh đương hành mười phương ngồi đoạn. 
Đây là việc trên kiếm bén, phải có tác lược thế ấy. Nếu chẳng thế ấy, 
đều cô phụ chư Thánh từ trước. Đến trong đây cần không có chút xíu 
việc, tự có chỗ tốt, tức là chỗ hành lý của người hướng thượng. Đã 
chẳng đập nát ắt sanh tỳ vết, liền thấy ló đuôi. Cứu cánh phải làm sao 
được? "Nước có hiến chương, ba ngàn điều tội" một lúc phạm hết vậy. 
Cớ sao như thế? Chỉ vì chẳng lấy việc bổn phận tiếp người. Nếu là Đại 
Long hẳn không thế ấy. 


2.664. Vô Khổng Thiết Chùy 
Chù y sắt không lỗ, Thiển tông dùng từ nầy để chỉ người tham học 

ngu si đần độn, khiến cho bậc thầy phải khó khăn lắm mới dẫn dắt 
được. Theo thí dụ thứ 14 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị 
Tăng đến hỏi Vân Môn: "Thế nào là giáo lý một đời?" Vân Môn đáp: 
"Đối nhất thuyết." Thế nào là giáo lý một đời? Chỉ tiêu được một câu 
"Đối Nhất Thuyết." Nếu ngay đó tiến được liền về nhà ngôi an ổn. 
Nếu chưa tiến được, hãy tiếp tục dụng công tu hành hoặc mười năm, 
hoặc hai mươi năm, hoặc cả đời như các bậc cổ đức đã từng làm trong 
quá khứ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài kệ của Thiền sư Tuyết 
Đậu Trùng Hiển: 

"Đối Nhất Thuyết 

Thái cô tuyệt 

Vô khổng thiết Chùy trùng hạ khiết 

Diêm phù thọ hạ tiếu ha ha 

Tạc dạ Ly Long ảo giác chiết 

Biệt biệt 

Thiểu Dương lão nhân đắc nhất quyết." 


3776 


(Đối một nói, rất cô tuyệt. Chùy sắt không lỗ thêm hạ chốt. Dưới 
cội Diêm Phù cười ha ha. Đêm qua Ly Long sừng bẻ gãy. Khác khác, 
Lão nhân Thiểều Dương được một mảnh). Theo Thiền sư Viên Ngộ, 
"Đối một nói, rất cô tuyệt" là lời khen của Tuyết Đậu. Câu nói này 
của Vân Môn thật là tự do tự tại, độc thoát cô nguy quang tiễn tuyệt 
hậu, như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có chỗ 
cho ông vào, chỉ là quá ngặt cô nguy. Người xưa nói: "Muốn được thân 
thiết chớ đem câu hỏi đến để hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp tại điểm hỏi," 
hẳn là cô độc và nguy hiểm vô cùng. Hãy nói xem chỗ nào là cô độc 
và nguy hiểm? Người khắp thiên hạ làm gì cũng chẳng được. Vị Tăng 
này là hàng tác gia nên mới hỏi như thế. Vân Môn đáp lai thế ấy, 
giống như "Chùy sắt không lỗ thêm hạ chốt." Tuyết Đậu dùng văn 
ngôn tuyệt khéo. Câu "Dưới cội Diêm Phù cười ha ha”, trong Kinh 
Khởi Thế nói: "Phía Nam núi Tu Di có cây phệ lưu ly ánh sáng chiếu 
châu Diêm Phù đều sắc xanh. Châu này lấy tên đại thọ làm tên châu, 
nên gọi là Diêm Phù Để. Cây này bể cao bể rộng bảy ngàn do tuần, 
phía dưới có đống vàng Diêm Phù Đàn cao hai mươi do tuần, bởi vàng 
từ dưới đáy cây sinh ra, nên gọi là cây Diêm Phù." Vì thế Tuyết Đậu 
tự nói kia ở dưới cội Diêm Phù cười ha ha. Thử nói kia cười là cái gì? 
Cười "Đêm qua Ly Long sừng bẻ gãy." Chỉ có chiêm ngưỡng tán thán 
Vân Môn thôi. Vân Môn nói: "Đối một nói", giống cái gì? Giống như 
bể gãy một sừng con Ly Long. Đến trong đó, nếu không có việc thế 
ấy, đâu thể nói lời thế ấy. Tuyết Đậu một lúc tụng xong, rốt sau lại 
nói: "Khác khác, Lão nhân Thiểu Dương được một mảnh." Sao chẳng 
nói được trọn vẹn, mà chỉ nói được một mảnh? Thử nói một mảnh kia 
ở chỗ nào? Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng nếu ngay đó tiến 
được liền về nhà ngồi an ổn. Nếu chưa tiến được, hãy tiếp tục dụng 
công tu hành hoặc mười năm, hoặc hai mươi năm, hoặc cả đời như các 
bậc cổ đức đã từng làm trong quá khứ. 


2.665. Vô Lượng Tứ Đế 

Tứ đế do Đại Sư Thiên Thai trí Khải lập ra cho hàng Bồ Tát tu tập 
cứu độ chúng sanh. Một vị Bồ Tát phải thấy cuộc sống của chúng sanh 
chứa đây đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên 
nhân của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt 
khổ. Đây là sự nhấn mạnh đến chỗ tất cả là không có chủ tế, nhưng 
vẫn có muôn hình tướng giả hiện, như Thiên Thai Trí Khải Đại sư đã 


3777 


nói trong một cõi cảnh mà có vô lượng khổ não như cõi người, thì biết 
làm sao mà tính kể cho hết những khổ não này trong các cảnh giới 
khác từ địa ngục lên đến cõi Phật. Có vô lượng khổ đau thì có vô lượng 
nhân gây tạo gồm "tham, sân, s1, và những ô nhiễm từ thân, khẩu, và 
ý." Vì thế cho nên đường Đạo cũng muôn mặt, hoặc là những phân tích 
của giới khoa bảng, hoặc trí tuệ huyền vi, hoặc phương tiện vụng về 
hay thiện xảo, những đoạn đường quanh co hay bằng phẳng, dài hay 
ngắn, quyển giáo hay viên giáo. Sau cùng, có vô lượng hình tướng hoại 
diệt vì có vô lượng ảo vọng và ô nhiễm. Thiên Thai Trí Khải Đại sư đã 
nói ngay rằng tất cả chỉ là từ "lối nói tương đối", và không hề có sự 
khác biệt bởi vì tất cả đều thiếu một chủ tế. Tuy nhiên, "không phải là 
sai hoặc lầm khi nói đến vô số hình tướng khác biệt này", bao lâu hành 
giả còn thấy được rằng đây chỉ là tạm nói mà thôi. Đây cũng là cách 
chú giải câu kệ thứ ba trong Trung Quán Luận: "Diệc vi thị giả danh." 


2.666. Vô Lưu Tích 

Vô lưu tích là không để lại dấu vết nào đằng sau mình. Giống như 
con chim không để lại dấu vết nào trên trời; và con cá không để lại 
dấu vết nào dưới nước. Theo thiển, con người đã đạt được đại giác 
cũng phải sống như vậy. Cuộc sống của người đó phải hoàn toàn tự 
nhiên, không một dấu vết nhỏ nào của ý thức đại giác riêng của mình. 
Bài kệ dưới đây là khái niệm về không chấp trước hay "vô lưu tích" 
trong nhà Thiển: 

"Nhạn quá trường không, 
Ảnh trầm hàn thủy. 
Nhạn vô di tích chị ý, 
Thủy vô lưu ảnh chỉ tâm." 
(Nhạn bay qua hồ, 
Hồ soi bóng nhạn, 
Nhạn không lưu bóng mình, 
Hồ cũng chẳng buôn giữ ảnh nhạn). 

Trong từ ngữ tôn giáo, Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyễn gọi những 
dấu vết ấy là gánh nặng của vô minh, là căn nguyên của caí xấu. Đi 
tìm sự thư thái cho nội tâm, tức là có thể khóc với một trái tim trống 
rỗng và có thể cười cũng với một trái tim trống rỗng như thế, đó là đại 
trí huệ. Xử thế với cái trống không trong nội tâm, đó là đại trí huệ tri 
kiến Tánh Không tối thượng. Khả năng buông xả để đạt đến Tánh 


3778 


Không là đại trí huệ... Tánh Không không có nghĩa là khoảng trống, 
không dung chứa øì bên trong nhưng có nghĩa là không lưu lại dấu vết 
gì." Theo Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyền (1200-1253) trong quyển 
Ánh Trăng Trong Giọt Sương, tìm hiểu đạo của Phật là tìm hiểu tự 
ngã. Tìm hiểu tự ngã là quên đi tự ngã. Quên đi tự ngã là trở thành 
hằng sa sự vật. Khi bạn trở thành hằng sa sự vật, thân và tâm của bạn 
cùng thân tâm của người khác biến mất. Không còn dấu vết gì của 
chứng ngộ, và cái không còn dấu vết này còn tiếp tục không ngừng. 
Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyễn có lần đã nói trong quyển 'Thiển: 
Thơ, Cầu Nguyện, Thuyết Giảng, Giai Thoại, Tham Vấn': 
"Đến rỗi đi, loài chim nước 
Không lưu lại vết tích nào, 
Và không cần ai hướng dẫn." 


2.667. Vô Minh Và Đau Khổ Trong Lục Đạo 

Sáu đường luân hồi của chúng sanh (chúng sanh tạo các nghiệp 
khác nhau rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu thai, 
qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, như bánh xe xoay vần, 
không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc 
làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức Phật 
gọi đó là luân chuyển trong lục đạo). Một số người cho rằng những chỗ 
này có thể là những thế giới khách quan, những nơi mà chúng ta có thể 
đi tới. Một số khác thì lại cho rằng đây là những cảnh giới chủ quan, 
xuất phát qua các kinh nghiệm tâm lý của con người. Nhưng có thể sáu 
cõi ấy không phải là những nơi có thể đến cũng chẳng phải là cảnh 
giới tâm linh nào cả; mà có lẽ chúng thuộc về cảnh giới trung gian, 
không khách quan mà cũng chẳng chủ quan. Trong bất cứ trường hợp 
nào thì Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền cũng đều nói rằng chừng nào 
mà tánh giác ngộ cố hữu của chúng ta vẫn chưa được chứng nghiệm thì 
chừng đó đối với chúng ta không có cảnh giới tổn tại nào được miễn 
nhiễm khỏi vô minh và đau khổ. 


2.668. Vô Môn Huệ Khai Và Công Án “Vô ” 

Thiển Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260), theo Truyền Đăng Lục, 
ông đến từ Hàng Châu, nơi có Tây Hồ và vô số Thiển tự nổi tiếng. 
Ông bắt đầu học Thiền với Thiển sư Dược Lâm Thạch Quan của nhánh 
Dương Kỳ thuộc tông Lâm Tế trong sáu năm và kế thừa dòng pháp 


3779 


của vị này. Có tài liệu khác nói ông là đệ tử của Thiền sư Vạn Thọ 
Sùng Quán (?). Người ta nói Huệ Khai đã không đạt được giác ngộ 
dưới sự hướng dẫn của vị thầy Thiền đầu tiên, và vì vậy Sư đi đến tự 
viện của Dược Lâm dầu cho đó là một tự viện nổi tiếng là nghiêm 
khắc và đòi hỏi cao nơi người đệ tử. Sư được Thiền sư Dược Lâm giao 
cho công án “Vô!” and cố gắng thiển quán trên công án này sáu năm. 
Ngày đêm Sư đều tự mình hòa nhập vào công án “Vô!” này. Khi 
Thiển Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) trụ lại tại một ngôi chùa nhỏ 
gần Tây Hồ, và mặc dầu Sư không tìm đệ tử, họ cũng tìm đến với Sư-- 
từ khắp các miền Trung Hoa và từ nơi xa như Nhật Bản. Sư giao công 
án “Vô” cho những người đến thỉnh giáo. Và một khi họ đạt ngộ qua 
cách sử dụng công án “Vô!” thì Sư thường giao tiếp cho họ một số 
công án qua đó Sư tìm cách hướng dẫn đệ tử của mình làm sâu sắc hơn 
sự hiểu biết của họ. Một hôm Thiển Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) 
thượng đường dạy chúng, nói rằng: Để chứng nghiệm Thiển hành giả 
phải vượt qua rào cẩn của chư Tổ. Giác ngộ thường đến sau khi con 
đường tư duy bị phong tỏa. Nếu mấy ông không vượt qua được rào cẩn 
của chư Tổ hay nếu con đường tư duy của mấy ông không bị phong 
tỏa, bất cứ thứ gì mà mấy ông suy nghĩ, bất cứ thứ gì mấy ông làm, 
cũng giống như một con ma rối mà thôi. Mấy ông có thể hỏi: “Rào cẩn 
của chư Tổ là cái gì?” Đây chính là một chữ “Vô.” Đây chính là rào 
cản của Thiển. Nếu mấy ông vượt qua được nó mấy ông sẽ gặp ngài 
triệu Châu mặt đối mặt. Rồi thì mấy ông có thể làm việc tay trong tay 
với tất cả chư Tổ trong dòng truyền thừa. Không thích lắm hay sao? 
Nếu mấy ông muốn vượt qua rào cẩn này, mấy ông phải cật lực tu tập 
đến tận từng đốt xương, từng lổ chân lông trên da của mấy ông phải 
đều phủ đây với câu hỏi: “Vô là cái gì?” và mang nó theo cả ngày lẫn 
đêm. Đừng tin vào dấu hiệu cái “không” bình thường có nghĩa là 
không có thứ gì cả. “Vô” ở đây không có nghĩa là không có thứ gì cả, 
đối nghịch lại với sự hiện hữu. Nếu mấy ông thực sự muốn vượt qua 
rào cản này, mấy ông nên cảm giác như đang uống một hòn sắt nóng 
mà mấy ông không thể nuốt vào cũng không thể nhả ra được. Rồi thì 
cái kiến thức kém cõi trước đây của mấy ông biến mất. Như trái chín 
trong mùa, chủ quan và khách quan tự nhiên nhập lại thành một. Nó 
cũng giống như một người câm có một giấc mơ, biết về nó mà không 
thể nói về nó được. Khi người ấy bước vào cảnh này, thì vỏ bọc cái 
ngã của hắn bị nghiền nát và hắn có thể lắc trời chuyển đất một cách 


3780 


vô ngại. Hắn giống như một chiến binh với thanh kiếm sắc. Nếu Phật 
chặn đường, hắn sẽ đốn ngả; nếu Tổ cản lối, hắn sẽ khử trừ; và hắn sẽ 
thoát vòng sanh tử luân hồi. Hắn có thể đi vào bất cứ thế giới nào như 
đi vào sân của chính mình. Lão Tăng sẽ nói cho mấy ông biết làm 
cách nào để tu tập công án này: “Chỉ cần tập trung tất cả nghị lực của 
mấy ông vào cái 'Vô' này không gián đoạn, cái đạt được của mấy ông 
như một cây nến đang cháy và chiếu sáng toàn thể vũ trụ.” 


2.669. Vô Môn Quan 

Vô Môn Quan, một trong những tập sách thiển nổi tiếng nhứt của 
Thiền tông, do thiền sư Huệ Khai (1183-1260) soạn. Vô Môn Quan đơn 
giản hơn Bích Nham Lục vì nó chỉ có bốn mươi tám công án và là tác 
phẩm do một người biên soạn, cùng với những lời bình và tán thán. Vô 
Môn Quan bắt đầu bằng công án “Không” công án đã đưa Vô Môn 
Huệ Khai đến kinh nghiệm chứng ngộ đầu tiên. Vô Môn Quan được 
đưa sang Nhật bởi đệ tử và pháp tử của Ngài Huệ Khai là Kakushin 
vào năm 1254, nó trở thành một trong những giáo thuyết chính của 
trường phái Lâm Tế tại Nhật. Do sự nổi tiếng của sưu tập cho những 
người mới nhập môn và ít có tham vọng văn chương, Vô Môn Quan 
thường được coi là kém sâu sắc hơn Bích Nham Lục. Tuy nhiên, như 
thế là không hiểu rằng một công án như "Vô" có thể vẫn được dùng 
cho những trình độ đại giác ngày càng sâu hơn, và người ta tìm thấy 
trong Vô Môn Quan những thí dụ, nhất là thí dụ thứ 38, thuộc vào loại 
những công án khó giải nhất. Điều không may là phần lớn những bản 
dịch Vô Môn Quan hay những văn bản thiển khác ra những thứ tiếng 
Âu châu đều mắc phải tình trạng người dịch có am hiểu về ngữ văn 
nhưng lại không có "con mắt thiển." Theo Thiển Luận, Tập II của 
Thiển sư D.T. Suzuki, Huệ Khai đã để tặng Vô Môn Quan cho Tống 
Lý Tông để cung chúc nhà vua vào dịp kỷ niệm bốn năm đăng vị của 
vua (1229). Trong bài tựa, sư viết: "Tất cả những lời dạy của Phật lấy 
Tâm làm tông, lấy không cửa làm cửa vào Đạo. Đã là không cửa, làm 
sao vào được? Há không nghe cổ nhân có nói: “Vào bằng cửa không 
phải là đồ quí, do duyên mà có rồi thủy chung cũng thành hoại." Nói 
như thế tựa hồ không gió mà sóng dậy, da thịt tốt mà nổi ghẽ. Những 
ai tìm lý trong lời, chẳng khác nào vác gậy quơ trăng, cách giày gãi 
ngứa. Có gì liên quan đến sự thật đâu? Mùa hạ niên hiệu Thiệu Định 
thứ nhất (1228), tôi làm thủ chúng ở Long Tường và Đông Gia, nhân 


3781 


được Tăng chúng thỉnh giảng pháp, bèn đem công án của cổ nhân làm 
viên gạch dộng cửa. Tùy theo căn cơ mà dẫn dắt người tu học. Sao lục 
những lời bình giải lại, rồi bỗng dưng thành tập. Không sắp đặt thứ tự 
của bốn mươi tám tắc ở đây, gọi chung là Vô Môn Quan." 


2.670. Vô Ngã Vô Nhân 
Một hôm, Cư Sĩ Thiền Sư Long Uẩn (740-803) tham dự một buổi 
giảng kinh Kim Cang. Khi tọa chủ giảng đến chỗ "Vô ngã, vô nhơn," 
ông bèn hỏi: "Tọa chủ! Nếu có vô ngã vô nhơn (không ta không 
người), vậy thì ai giảng và ai nghe đây?" Tọa chủ không đáp được. 
Bàng Long Uẩn nói: "Tuy tôi là người phàm tục, nhưng tôi sẽ hiến cho 
ngài cái hiểu biết thô thiển của tôi." Tọa chủ hỏi: "Theo cư sĩ ý thế 
nào?" Bàng Long Uẩn bèn đáp lại với bài kệ này: 
"Vô ngã phục vô nhơn 

Tác ma hữu sơ thân 

Khuyến quân hưu lịch tọa 

Bất tợ trực cầu chơn 

Kim Cang Bát Nhã tánh 

Ngoại tuyệt nhất tim trần 

Ngã văn tịnh tín thọ 

Tổng thị giả danh trần." 

(Không ngã lại không nhơn 

Lầm gì có thân sơ 

Khuyên ông đừng ngồi mãi 

Đâu bằng thẳng cầu chơn 

Tánh Kim Cang Bát Nhã 

Chẳng dính một mảy trần 

Tôi nghe với tin nhận 

Thảy đều giả danh trần). 


2.671. Vô Ngôn 

Nguyện Học (2-1174) là tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở 
Phù Cầm, Bắc Việt. Lúc còn rất trẻ, ngài xuất gia làm đệ tử Thiển sư 
Viên Trí tại chùa Mật Nghiêm, và trở thành pháp tử đời thứ I0 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài trụ tại núi Vệ Linh tu tập khổ hạnh và 
thiển định. Về sau vua Lý Anh Tông truyền chiếu chỉ triệu hồi ngài về 
kinh đô giảng pháp cho hoàng gia. Rồi sau đó ngài đời về chùa Quảng 


3782 


Báo ở Như Nguyệt để tiếp tục hoằng hóa cho đến khi ngài thị tịch vào 
năm 1174. Ngài thường nhấn mạnh: “Hành giả nên luôn nhớ rằng 
không có một lời nào có thể xứng đáng để được dùng cho đạo nầy. Đó 
là lý do tại sao nhiều Thiển sư không dùng văn tự hay ngôn ngữ. Hành 
giả không bao giờ nên chú trọng vào ngôn ngữ văn tự, vì tâm mình 
không có hình tướng thì làm sao có thể dùng lời nói để diễn đạt cái 
không hình tướng ấy được. Chính vì vậy mà nhà Thiển dựa vào thực 
tập và trực giác hơn là văn tự sách vở hay sự trợ giúp bên ngoài. Vậy 
thì hãy cứ để tâm mình hiển lộng trong cái mà mình thấy. Hóa thân 
ứng hiện không tính được, đầy dẫy trong hư không, nhưng trên thực tế, 
rốt lại không có cái nào có hình tướng cả.” Một trong những bài kệ 
Thiên nổi tiếng về “Vô Ngôn” vẫn còn có giá trị noi theo cho hành giả 
tu Thiển hôm nay: 
“Liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, 

Biến hóa linh thông hiện bảo tướng. 

Hành trụ ngọa tọa độc trác nhiên, 

Ứng hiện hóa thân bất khả lượng. 

Tuy nhiên sung tắc biến hư không, 

Quan lai bất kiến như hữu tướng. 

Thế gian vô vật khẩ tỷ huống, 

Trường hiện linh quang, minh lãng lãng. 

Thường thời diễn thuyết bất tư nghì, 

Vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng.” 

(Thân tâm liễu ngộ mắt tuệ mở, 

Biến hóa linh thông bày tướng báu. 

Đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, 

Hóa thân ứng hiện đâu tính được. 

Mặc dầu đầy dẫy cả hư không, 

Xem ra nào thấy có tướng gì? 

Thế gian không có vật để sánh, 

Thường hiện linh quang sáng khắp nơi. 

Luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, 

Không có một lời cho thỏa đáng). 


2.672. Vô Ngôn Thông Và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
Thiển Sư Vô Ngôn Thông (?-826) là một trong những thiển sư 
người Trung Hoa, gốc Quảng Châu, họ Trịnh, nhưng nổi tiếng tại Việt 


3783 


Nam vào cuối thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của phái thiển Vô Ngôn 
Thông ở Việt Nam. Từ nhỏ Sư đã sùng mộ đạo Phật và không màng 
đến gia sản. Sư vào chùa Song Lâm ở Vũ Châu để bắt đầu cuộc sống 
tu hành. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Sư là người 
rộng lượng, sâu sắc, và ít nói. Sư nhận biết thực tính của mọi việc một 
cách lặng lẽ, nên người đương thời gọi Sư là Vô Ngôn Thông, có nghĩa 
là Vô Ngôn Thực Chứng. Khi Ngưỡng Sơn Huệ Tịch còn là một Sa di, 
một hôm, Thiển Sư Vô Ngôn Thông (?-826) gọi: "Huệ Tịch, đem cái 
giường lại đây cho lão Tăng." Ngưỡng Sơn mang cái giường đến. Sư lại 
bảo: "Mang lại chỗ cũ." Ngưỡng Sơn vâng lời. Sư lại hỏi: "Huệ Tịch, 
bên này có cái gì?" Ngưỡng Sơn đáp: "Không vật gì." Sư lại hỏi: "Còn 
bên kia?” Ngưỡng Sơn cũng đáp: "Không vật gì." Sư lại gọi Ngưỡng 
Sơn: "Huệ Tịch con!" Ngưỡng Sơn thưa: "Dạ!" Sư bảo: "Đi đi!" 


2.673. Vô Nhất Vật 

Thuật ngữ "Vô Nhất Vật" bắt nguồn từ Lục tổ Huệ Năng ở Trung 
Hoa. Nó chỉ vào sự kiện không một hiện tượng nào có bản chất bất 
biến cả. Kỳ thật, mọi sự vật chỉ là sự biểu hiện của cái hư không. 
Thiển sư Viện Ngộ đã thẳng thừng nói rằng: "Chư Phật chưa từng đản 
sinh trên thế giới; cũng chẳng có pháp nào là pháp thiêng liêng cho 
con người. Sơ Tổ Bồ Để Đạt Ma chưa từng từ Tây Trúc sang, chưa 
từng lấy tâm truyền trao. Chỉ vì con người của thế gian này không hiểu 
hết ý nghĩa nên tự mình hướng ngoại cầu hình. Thật đáng thương hại 
khi họ chẳng biết rằng cái mà họ đang thành khẩn tìm kiếm ở ngay 
dưới chân họ! Cái này không thể nắm bắt được bằng trí khôn của ngay 
cả các bậc thành giả. Tuy vậy, chúng ta muốn thấy cái không thấy; 
nghe cái không nghe; nói cái không nói; biết cái không biết. Làm sao 
mà được đây?" Có một cuộc đối thoại lý thú khác giữa Thiển sư 
Nghiêm Dương và thầy mình là Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm trong 
Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IV: Một hôm, Nghiêm Dương hỏi Triệu 
Châu: "Khi không một vật mang đến thì thế nào?" Triệu Châu đáp: 
"Buông nó xuống đất đi." Dương Nghiêm phản đối: "Đã là không một 
vật mang đến thì lấy cái gì buông?" Triệu Châu nói: "Buông không 
được thì vác lên đi!" Qua những lời này, Nghiêm Dương chứng nghiệm 
đại ngộ. Triệu Châu đã thẳng thắn vạch trần sự vô dụng của triết học 
hư vô. Để đạt được mục đích của Thiên, thì ngay cả ý niệm "không 
một vật" đi nữa cũng phải bỏ đi. Phật tự hiển lộ chỉ khi nào chúng ta 


3784 


không còn suy đoán về Phật nữa; đó chính là nói vì tìm Phật mà cần 
phải buông Phật. Đây là con đường duy nhất để đi đến chỗ chứng 
nghiệm được chân lý Thiền. Hễ khi nào người ta còn nói về "không 
một vật" hay tuyệt đối thì người ta càng xa Thiển. Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ rằng ngay cả điểm tựa "Không" cũng cần phải đá văng 
đi. Phương cách duy nhất để tự cứu mình là phải tự ném mình xuống 
cái vực không đáy, và thực ra đây là một việc hoàn toàn không dễ chút 
nào. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi Thiển phủ định thì điều 
đó không nhất thiết là phủ định theo nghĩa lý luận, và sự khẳng định 
trong Thiển lại cũng như vậy. Ý tưởng ở đây là cái thật tướng cứu cánh 
của kinh nghiệm không bị hạn cuộc trong bất kỳ mô thức luật lệ về tư 
duy giả tạo nào, cũng không chống lại mệnh để "đúng" và "sai", hay là 
công thức tri thức luận khô khan vụn vặt. Rõ ràng cái mà Thiển luôn 
để cho người ta thấy chính là sự sai lầm và tính phi lý, nhưng điều đó 
chỉ là bễ ngoài. Không lạ gì Thiển khó tránh khỏi những hậu quả tự 
nhiên, hiểu lầm, giải thích sai, châm biếm với ác ý. Đó là một trong 
những nguyên nhân Thiển bị đổ cho là chủ nghĩa hư vô. 


2.674. Vô Niệm 

“Vô Niệm” là ý niệm của nhà Thiển có liên hệ chặt chẽ với “vô 
tâm.” Đây là trạng thái tỉnh thức trong đó hành giả không còn vướng 
mắc vào tư tưởng và không còn ham muốn thứ gì nữa. Theo nhà Thiền, 
vướng mắc vào một niệm có nghĩa là vướng mắc vào một chuỗi dài 
các niệm, và đó là tình trạng bị trói buộc. Khi hành giả cắt đứt sự 
vướng mắc vào tư tưởng, dòng tâm thức sẽ trôi chẩy một cách tự tại, 
không cho phép niệm nầy mà cũng không từ bỏ niệm kia. Theo Lục Tổ 
Đàn Kinh, vô niệm là không suy nghĩ dù chỉ nghĩ tới việc không suy 
nghĩ cũng không có. Khi Lục Tổ giải thích ý nghĩa nầy, ngài muốn nói, 
niệm không phải là vấn đề, nhưng vấn để ở đây là hành giả bị vướng 
mắc vào nó. Sự chấp trước được căn cứ vào khái niệm sai lầm rằng ý 
niệm về một vật là chính vật đó, nhưng khi hành giả nhận chân ra rằng 
những gì mà người ta muốn chỉ là những biến cố trong tâm tưởng, đến 
rồi qua đi, thì tự nhiên sự chấp trước sẽ biến mất. Theo Lục Tổ Huệ 
Năng, Vô niệm là cái tên chẳng những chỉ cho cứu cánh thực tại, mà 
còn chỉ cho trạng thái ý thức trong đó cái cứu cánh tự nó có mặt. 
Chừng nào mà cái ý thức cá biệt của chúng ta còn bị phân ly với thực 
tại ở phía sau, chừng đó những nỗ lực của nó vẫn là tập trung vào cái 


3785 


ngã một cách có ý thức hay không có ý thức, và kết quả là một cảm 
giác cô đơn và đau khổ. Ý thức phải được liên hệ với vô thức, nếu nó 
không là vô thức; còn nếu như nó là vô thức, sự liên hệ phải được thể 
hiện, và sự thể hiện này được biết như là trạng thái Vô Niệm. Thiện 
hữu tri thức, một lần có ngộ là biết ngay Phật tánh là gì. Một khi ánh 
sáng của trí tuệ soi thấu vào bản địa của ý thức, nó chiếu sáng cả trong 
lẫn ngoài; mọi thứ đều trở thành trong suốt, và hành giả nhận biết 
được bản tâm của chính mình. Nhận biết bản tâm của chính mình là 
giải thoát. Khi chứng được giải thoát, là chứng được Bát Nhã Tam 
Muội. Chứng được Bát Nhã Tam Muội tức là Vô Niệm. Vô niệm là gì? 
Vô niệm là thấy chư pháp như thị mà không chấp trước vào pháp nào; 
hiện diện khắp mọi nơi mà không chấp trước vào nơi nào; tự tánh mãi 
mãi thanh tịnh; Vô niệm khiến cho sáu tên giặc cảm giác chạy ra khỏi 
sáu cửa để vào trong sáu trần, nhưng không nhiễm, không lìa, mà đi 
đến tự do tự tại. Đây là chứng nghiệm Bát Nhã Tam Muội, tự làm chủ 
lấy mình, tự tại giải thoát, đó là Vô Niệm. Ai ngộ pháp Vô Niệm thì có 
sự hiểu biết thấu suốt vạn pháp. Ai ngộ pháp Vô Niệm thì thấy được 
cảnh giới của chư Phật. Ai hiểu được giáo thuyết đốn ngộ về pháp Vô 
Niệm là đi đến quả vị Phật. 

Thần Hội là một trong những đại đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, và 
chính trường phái của ngài hưng thịnh sau khi vị thầy thị tịch, vì ngài 
đã mạnh dạn dựng lên tiêu chuẩn của “đốn giáo” đối nghịch lại với 
“tiệm giáo” của Thần Tú, một đối thủ của thầy ngài là Huệ Năng. Sau 
khi Lục Tổ Huệ Năng thị tịch, Thiền sư Thần Hội tiếp tục nhấn mạnh 
đến giáo pháp Vô Niệm. Một hôm, Trương Viễn Công hỏi: “Đại sư 
thường nói về pháp vô niệm, khuyên mọi người hãy tu tập theo đó. 
Vậy thì cái vô niệm đó là hữu hay là vô?” Thiền sư Thần Hội đáp: “Vô 
niệm không phải là hữu, cũng không phải là vô.” Trương Viễn Công 
hỏi: “Tại sao không thể diễn tả được là hữu hay là vô?” Thiền sư Thần 
Hội đáp: “Khi nói là hữu, đây không nói theo nghĩa thế gian thường 
nói. Khi nói vô, cũng không nói theo nghĩa thế gian thường nói. Vì vậy 
không thể nói vô niệm là hữu hay vô.” Trương Viễn Công hỏi: “Vậy 
đại sư gọi nó là vật gì?” Thiển sư Thần Hội đáp: “Không thể dùng từ 
'vật ở đây được.” Trương Viễn Công hỏi: “Nếu vậy thì phải nói là gì?” 
Thiên sư Thần Hội đáp: “Không thể có chỉ định nào cả. Vì vậy nên nói 
là Vô Niệm. Nó vượt ra ngoài sự miêu tả. Lý do nó được nói ở đây là 
vì có những câu hỏi được đặt ra về nó. Nếu không đặt lên câu hỏi nào 


3786 


thì sẽ không có nói năng øì cả. Thí dụ như khi một tấm kiếng không có 
thứ gì trước nó thì không có ảnh tượng trong nó. Bây giờ có thể nhận 
thấy ảnh tượng là bởi vì nó đứng trước vật. Vì vậy mà có những ảnh 
tượng ở đó.” Trương Viễn Công hỏi: “Nếu tấm kiếng không có vật gì 
trước nó, vậy nó có chiếu sáng hay không?” Thiền sư Thần Hội đáp: 
“Lão Tăng vừa mới nói về những vật chiếu sáng của nó, nhưng dầu có 
đứng trước vật hay không, tấm kiếng luôn luôn chiếu sáng.” Trương 
Viễn Công hỏi: “Nếu nó không có hình tướng, không thể diễn tả được 
theo bất cứ nghĩa nào, vì nó vượt hẳn ngoài hữu và vô, nhưng nếu nó 
chiếu sáng, thì nó chiếu cái gì?” Thiền sư Thần Hội đáp: “Khi nói tấm 
kiếng có chiếu sáng, là vì tự tánh của nó có phẩm chất sáng này. Khi 
Tâm của chúng sanh thanh sạch, thì ánh sáng vĩ đại của trí tuệ sẽ chiếu 
sáng khắp cả thế gian.” Trương Viễn Công hỏi: “Nếu đúng là như vậy, 
thì khi nào có thể có được?” Thiển sư Thần Hội đáp: “Chỉ khi nào nhìn 
thấy cái 'vô'.” Trương Viễn Công hỏi: “Có phải 'Vô' là thứ không để 
thấy?” Thiền sư Thần Hội đáp: “Dầu có hành động thấy, cái được thấy 
không thể được chỉ định là 'vật' gì.” Trương Viễn Công hỏi: “Nếu 
không thể nói là 'vật' gì, vậy cái thấy là gì?” Thiển sư Thân Hội đáp: 
“Thấy chỗ không có 'vật' gì, đây là cái thấy chân thật, đây là cái thấy 
vĩnh viễn.” Trương Viễn Công hỏi: “Vô niệm nghĩa là gì?” Thiền sư 
Thần Hội đáp: “Không nghĩ đến hữu và vô, không nghĩ thiện ác, không 
nghĩ hạn định và vô hạn định, không nghĩ đo lường, không nghĩ giác 
ngộ, không đặt tư tưởng nơi Bồ Đề, không nghĩ Niết Bàn, không đặt tư 
tưởng nơi Niết Bàn, đây là chứng đạt Vô Niệm.” 


2.675. Vô Niệm Và Vô Tâm 

“Vô Niệm” là ý niệm của nhà Thiền có liên hệ chặt chẽ với “vô 
tâm.” Đây là trạng thái tỉnh thức trong đó hành giả không còn vướng 
mắc vào tư tưởng và không còn ham muốn thứ gì nữa. Theo nhà Thiền, 
vướng mắc vào một niệm có nghĩa là vướng mắc vào một chuỗi dài 
các niệm, và đó là tình trạng bị trói buộc. Khi hành giả cắt đứt sự 
vướng mắc vào tư tưởng, dòng tâm thức sẽ trôi chẩy một cách tự tại, 
không cho phép niệm nầy mà cũng không từ bỏ niệm kia. Theo Lục Tổ 
Đàn Kinh, vô niệm là không suy nghĩ dù chỉ nghĩ tới việc không suy 
nghĩ cũng không có. Khi Lục Tổ giải thích ý nghĩa nầy, ngài muốn nói, 
niệm không phải là vấn đề, nhưng vấn để ở đây là hành giả bị vướng 
mắc vào nó. Sự chấp trước được căn cứ vào khái niệm sai lầm rằng ý 


3787 


niệm về một vật là chính vật đó, nhưng khi hành giả nhận chân ra rằng 
những gì mà người ta muốn chỉ là những biến cố trong tâm tưởng, đến 
rồi qua đi, thì tự nhiên sự chấp trước sẽ biến mất. Theo thiển sư Huệ 
Hải Đại Châu trong Đốn Ngộ Yếu Môn Luận, trong vô niệm có chánh 
niệm chứ không có tà niệm. Và chánh niệm là niệm Bồ Đề, là giác 
ngộ. Tuy nhiên, Bồ để không thể chứng đắc vì Bồ để chỉ là giả danh, 
và không có (thực tại cá biệt tương ứng làm đối tượng) chứng đạt. 
Trong quá khứ chưa từng có ai chứng đạt, trong vị lai không hề có 
người chứng đạt; vì nó là cái vượt ngoài tính cách chứng đạt. Như thế 
không có gì để niệm, ngoại trừ chính Vô Niệm. Đây gọi là niệm chân 
chánh. Bồ để không có nghĩa là có một tư tưởng øì về một vật nào đó, 
nghĩa là không bận tâm đến cái gì cả. Không bận tâm đến cái chi hết 
tức là Vô Niệm trong mọi tường hợp. Khi đã hiểu như vậy, chúng ta 
đạt được Vô Niệm, và khi chứng đạt Vô Niệm, tức là đã giải thoát." 


2.676. Vô Phùng Tháp 
Vô Phùng Tháp là tháp không có mối nối, nhà Thiển dùng để chỉ 
Thiển pháp kín đáo vi diệu, khó dùng lời biểu đạt. Khi Huệ Trung cảm 
thấy cái chết gần kể, Sư bèn đến viếng vua Túc Tông. Nhà vua có thể 
nhìn thấy sức khỏe đang suy yếu của Huệ Trung nên hỏi: "Sau khi 
Thầy rời bỏ thế gian, trẫm có thể làm gì để tưởng nhớ Thầy?" Huệ 
Trung nói: "Xin Bệ hạ xây cho lão Tăng một ngôi Vô Phùng Tháp." 
Không chắc là Huệ Trung có ý gì, nhà vua bèn hỏi: "Thầy muốn trẫm 
xây ngôi tháp này theo kiểu nào?" Huệ Trung ngồi yên lặng một lúc, 
đoạn hỏi nhà vua: "Bệ hạ có hiểu ý của lão Tăng không?" Nhà vua 
thừa nhận: "Không, trẫm không hiểu." Quốc Sư Huệ Trung nói: "Sau 
khi lão Tăng thị tịch, Ứng Chân sẽ hiểu vấn để này." Quốc Sư thị tịch 
ngày mồng 4 tháng giêng năm 776. Sau tang lễ của Quốc Sư, nhà vua 
triệu Ứng Chân vào triều đình và diễn tả lại cuộc nói chuyện sau cùng 
với Huệ Trung, nhà vua kết luận: "sau khi Quốc Sư thị tịch, ông sẽ 
hiểu vấn để này." Ứng Chân ngôi yên lặng một lúc, rồi hỏi nhà vua: 
"Bệ hạ có hiểu không?" Nhà vua nói: "Không, trẫm không hiểu." Sau 
đó Ứng Chân đọc bài kệ: 
"Bên Nam sông Tương 

Bên Bắc cái đầm, 

Khoảng giữa có vàng ròng đầy một nước, 

Dưới cây không bóng nên đồng thuyền 


3788 


` 


Trên điện Kim các, không ai biết gì." 


2.677. Vô Sanh 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thông Thiển (2-1228): 
“Thế nào là nghĩa của vô sanh?” Sư đáp: “Thận trọng phân biệt các 
uẩn này tánh nó vốn không tịch; vì không, nên không thể diệt. Đây 
chính là nghĩa của vô sanh.” VỊ Tăng tiếp tục hỏi: “Thế nào là lý vô 
sanh?” Sư đáp: “Do việc điều uẩn, mới hiểu tánh không, tánh không 
chẳng thể diệt, ấy là lý vô sanh.” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là Phật?” 
Sư đáp: “Tâm vốn là Phật, do đó ngài Huyền Trang nói: 'Chỉ liễu ngộ 
tâm địa nên hiệu là Tổng Trì. Ngộ pháp vô sanh gọi là Diệu Giác.” 


2.678. Vô Sở Trụ (Không Trụ Vào Đâu) 

Theo Kinh Kim Cang, một vị Bồ Tát nên có các tư tưởng được thức 
tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ gì cả. Toàn câu Đức Phật dạy trong 
Kinh Kim Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, 
hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không 
nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, 
xúc, Pháp. Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào chỗ nào). 
Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, Thiển sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn 
(822-908) là một vị thiển sư nổi tiếng khổ hạnh vào thời nhà Đường. 
Tuyết Phong đã nhiều năm hành cước du phương, luôn mang theo bên 
mình một cái vá (muỗng múc canh) trong lúc hành Thiền; điều này có 
ý nghĩa là Tuyết Phong đảm nhận công việc nhọc nhằn thấp kém nhất 
trong chốn tòng lâm, đó chính là vị Tăng nấu bếp, mà cái vá chính là 
dấu hiệu của công việc ấy. Tuyết Phong kế thừa y bát của Đức Sơn và 
trở thành vị trụ trì sau này. Có một vị Tăng hỏi: "Hòa Thượng gặp Đức 
Sơn, đã được gì mà liền thôi không đi nữa?" Tuyết Phong đáp: "Lão 
Tăng đến tay không, về tay không." Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong 
quyển "Thiển Học Nhập Môn," vấn đáp như vậy há chẳng phải là lối 
giải thích bình thường nhất về "Vô sở trụ" sao? Đối với hành giả tu 
Thiền, thì tâm nên trụ chỗ nào? Nên trụ chỗ không trụ. Vậy thì thế nào 
là chỗ không trụ? Không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ không trụ. 
Nhưng mà thế nào là không trụ bất cứ chỗ nào? Không trụ bất cứ chỗ 
nào có nghĩa là không trụ thiện ác, hữu vô, trong ngoài, khoảng giữa, 
không trụ chỗ không cũng không trụ chỗ bất không, không trụ chỗ định 
cũng không trụ chỗ bất định, tức là không trụ bất cứ chỗ nào. Chỉ cần 


3789 


không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ trụ của tâm; được như vậy mới gọi 
là tâm vô sở trụ, mà tâm vô sở trụ là tâm Phật. Thật vậy, tâm vô sở trụ 
là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự 
nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như 
vậy (tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rồi 
cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận biết chư pháp không thật 
nên không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, 
tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô 
sinh tâm), đầu đuôi. 


2.679. Vô Sở Tùng Lai Diệc Vô Sở Khứ! 

Kiệt Phong Anh là một trong những thiển sư nổi tiếng đời nhà 
Minh. Một hôm, Đại Đô An đến thăm. Đô An là một học giả lớn thời 
đó. Kiệt Phong Anh hỏi: "Giảng chủ rành giảng kinh gì nhất?" Đô An 
đáp: "Kinh Kim Cang. Đã từng tỉnh ngộ qua câu 'Vô sở tùng lai diệc vô 
sở khứ." Kiệt Phong Anh hỏi: "Nếu 'Vô lai vô khứ', không đến không 
đi, sao ông đến đây được?" Đô An đáp: "Thì chính là người 'Vô lai vô 
khứ' đó chứ ai." Kiệt Phong Anh nói: "Ngay lúc này, người đó ở đâu?" 
Đô An trả lời bằng một tiếng hét. Kiệt Phong Anh nói: "Thôi không 
nói chuyện 'hét' hay chuyện 'thoï'. Khi tứ đại phân tán, đi về chỗ nào 
để an thân lập mệnh?" Đô An nói: "Khắp cõi đất này, cái đó không 
phải là chính ta hay sao?" Kiệt Phong Anh hỏi: "Bỗng gặp thời kiếp 
hỏa, lửa bừng cháy, đa thiên thế giới hủy hoại hết, ông ở đâu?" Đô An 
đáp: "Không biết." Kiệt Phong Anh nói: "Lục Tổ vì cái 'Không biết' đó 
mà đi đốn củi nấu cơm. Bồ Đề Đạt ma vì cái 'Không biết' đó mà ngồi 
quay mặt vào vách chín năm. Ông nói 'Không biết, ông thấy cái gì 
vậy?" Đô An nói: "Tôi chỉ nói 'Không biết." Kiệt Phong Anh nói: "Gã 
mù ơi! Mời ngồi, uống trà đi!" Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng 
mục đích tối hậu của Thiền là giải thoát rốt ráo, cốt yếu ở chỗ không 
chấp trước, dầu chỉ chấp vào cái 'không đến không đi', bởi vì tất cả mọi 
thứ trong thế giới sai biệt này đều có thể miêu tả bằng cách này hay 
cách khác nhưng không có cách nào là rốt ráo cả. Thực tại rốt ráo vượt 
lên hết thảy mọi phạm trù, và do đó, vượt ngoài khả năng tư duy và sở 
đắc của chúng ta. 


3790 


2.680. Vô Tấm 

Vô Tâm là thuật ngữ thiền để chỉ sự định tâm, trạng thái mang lại 
từ thiển định trong đó sự hoạt động của thức dừng lại và tâm trở nên 
hoàn toàn trống rỗng. Vô tâm không có nghĩa là không có tâm, vô tâm 
có nghĩa là cái tâm không vướng mắc. Trong Thiển Phật giáo, “Vô 
Tâm” diễn tả trạng thái tâm thức trước khi nhị nguyên bị phân chia bởi 
tư tưởng. Chỉ khi nào trong tâm không còn một vật, ấy là vô tâm. Phật 
dạy, trong tu tập phải lấy pháp vô tâm để chế ngự vọng tâm. Theo 
thiển sư Huệ Hải Đại Châu trong Đốn Ngộ Yếu Môn Luận, trong vô 
niệm có chánh niệm chứ không có tà niệm. Và chánh niệm là niệm Bồ 
Đề, là giác ngộ. Tuy nhiên, Bồ để không thể chứng đắc vì Bồ đề chỉ là 
giả danh, và không có (thực tại cá biệt tương ứng làm đối tượng) chứng 
đạt. Trong quá khứ chưa từng có ai chứng đạt, trong vị lai không hề có 
người chứng đạt; vì nó là cái vượt ngoài tính cách chứng đạt. Như thế 
không có gì để niệm, ngoại trừ chính Vô Niệm. Đây gọi là niệm chân 
chánh. Bồ để không có nghĩa là có một tư tưởng øì về một vật nào đó, 
nghĩa là không bận tâm đến cái gì cả. Không bận tâm đến cái chi hết 
tức là Vô Niệm trong mọi tường hợp. Khi đã hiểu như vậy, chúng ta 
đạt được Vô Niệm, và khi chứng đạt Vô Niệm, tức là đã giải thoát." 
Như vậy, rõ ràng thiển sư Huệ Hải đã đồng nhất 'Vô Tâm' với 'Vô 
Niệm', và vì cả hai là một, có thể dịch là 'Vô Thức' hay 'Không bận 
tâm' tùy theo trường hợp. Thiển sư Đại Huệ bảo đệ tử, Hoàng Bá 
Thành rằng: "Cái gọi là 'Vô Tâm' không phải như gỗ, đất, hay gạch đá, 
vô tri vô giác, cũng không có nghĩa là tâm bất động khi đối cảnh hay 
gặp những cơ duyên trần thế. Vô tâm ở đây là không gắn kết với bất 
cứ thứ gì, mà là tự nhiên và tự phát không gò bó trong mọi hoàn cảnh. 
Không có cái gì nhiễm ô, mà cũng không ở trong trạng thái nhiễm ô. 
Hành giả quán thân quán tâm như mộng như huyễn, mà cũng chẳng trụ 
tại cảnh mộng huyễn hư vô. Khi nào đến được cảnh giới này, mới có 
thể gọi là đến cảnh giới vô tâm thật sự." Tổ Bồ Đề Đạt Ma dùng chữ 
'Vô Tâm'. Hai ngài Huệ Năng và Thần Hội thì dùng chữ 'Vô Niệm. 
Trong khi Huệ Hải coi cả hai đồng nghĩa để căn cứ theo đó mà giải 
thích Bồ để và giải thoát. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng mục 
đích tối hậu của Thiền là giải thoát rốt ráo, cốt yếu ở chỗ không chấp 
trước, bởi vì tất cả mọi thứ trong thế giới sai biệt này đều có thể miêu 
tả bằng cách này hay cách khác nhưng không có cách nào là rốt ráo 


3791 


cả. Thực tại rốt ráo vượt lên hết thẩy mọi phạm trù, và do đó, vượt 
ngoài khả năng tư duy và sở đắc của chúng ta. 

Niên hiệu Trị Bình Long Ứng thứ ba, ngày 7 tháng 7, năm 1207, 
biết mình sắp thị tịch, nên Thiển Sư Tịnh Giới (2-1207) triệu tập hội 
chúng lại và nói cho họ nghe bài kệ cuối cùng của mình: 

“Thu về mát mẻ thích trong lòng, 
Tám đấu tài cao hát thong dong. 
Cửa Thiền những thẹn người si độn, 
Biết lấy câu gì để truyền tâm?” 

(Thu lai lương khí sảng hung khâm. Bát đấu tài cao đối nguyệt 
ngâm. Kham tiếu Thiển gia si độn khách. Vi hà tương ngữ dĩ truyền 
tâm). Khi mùa thu tới, tiết thu mát mẽ làm đẹp lòng người. Những 
người tài giỏi mà chỉ thích 'nhàn đàm hý luận.` Một Thiển Tăng như 
Sư cảm thấy hổ thẹn, vì không có lời nào cho “tâm truyền tâm. Chính 
vì thế mà Sư thường nhắc nhở chúng đệ tử: “Chỉ khi nào trong tâm 
không còn một vật, ấy là vô tâm. Phật dạy, trong tu tập phải lấy pháp 
vô tâm để chế ngự vọng tâm. lộ) đây vô tâm không có nghĩa là không 
có tâm, vô tâm có nghĩa là cái tâm không vướng mắc. Ở đây “vô tâm” 
diễn tả trạng thái tâm thức trước khi nhị nguyên bị phân chia bởi tư 
tưởng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang sang Trung Quốc quan điểm của người 
Ấn về chư pháp đến từ tâm. Cái mà chúng ta gọi là tâm siêu việt vì nó 
vượt qua giới hạn, như mặt trời không bị mây che. Tất cả các vị nối 
pháp của Ngài, cho đến tổ thứ năm, đều đồng ý rằng thiển là giữ cho 
tâm này không bị nhiễm ô. Tâm như minh kính đài, không để cho bụi 
đóng khi soi nó, nghĩa là người tu phải giữ tâm mình như người soi 
gương giữ kiếng vậy. Mãi đến khi tiếng sét Huệ Năng nổ lên thì thuyết 
“Vô Tâm' mới thực sự ra đời.” Hành giả tu hành tính chuyên cứ chỉ 
nhìn vào mặt trăng, chứ không cần cất bút lên làm bài thơ nào cả. Mà 
thật vậy, làm sao mình có thể vừa nhìn trăng và vừa làm thơ được? Sau 
khi nói xong bài kệ cuối cùng này, Sư ngồi kiết già và an nhiên thị 
tịch. 

Thiển sư Gesshôñ Shñko, thuộc tông Tào Động dưới triều đại Đức 
Xuyên, người đã từng gây cảm hứng những phong trào cải cách bên 
trong tông Tào Động. Ban đầu, Sư Gesshô là một vị Tăng thuộc Chân 
Ngôn tông, nhưng ít lâu sau đó Sư học Thiển với một vị Thiền sư. Sư 
trở thành người nối pháp của Thiền sư Hakuhô Genteki, vị trụ trì chùa 
Đại Thừa. Sư cũng học Thiển với những Thiển sư Trung Hoa như 


3792 


Thiển sư Tao-che Ch'ao-yuan, Ấn Nguyên Long Kỳ, vị sáng lập ra 
tông Hoàng Bá tại Nhật. Năm 1680, Sư trở thành trụ trì chùa Đại Thừa. 
Vị đệ tử và Pháp tử chính của Sư là Thiền sư Vạn Sơn Đạo Bạch, tiếp 
tục những cải cách mà Sư đã từng mong mỏi hoàn tất. Sau này, Gesshũ 
theo học với Ban'an ở tự viện Zuigan gần Kyôto. Tại đó Sư nỗ lực suy 
nghĩ về ý nghĩa của chữ "Vô tâm": phải chăng tâm của con người cũng 
phải trống rỗng như cổ cây sỏi đá? Rồi một hôm Sư nghe câu nói: 
"Nếu ai đạt tới 'vô tâm' thì có thể thấy được bản chất của chính mình." 
Sư suy nghĩ ngày đêm về câu đó và đạt tới sự thức tỉnh đầu tiên của 
mình: "Ngồi trong cầu tiêu, tôi tập trung suy nghĩ về điều còn ngờ vực 
này, ngồi lâu đến độ quên cả việc ra khỏi nơi đó. Đột nhiên một luồng 
gió mạnh làm bật cửa ra rồi lại đóng sập ầm vào một cái. Lập tức đầu 
óc tôi như mở ra và giải tỏa được những nghi ngờ trước đây của mình, 
tựa hổ như sực tỉnh khỏi một giấc mơ, hay nhớ lại một điều gì đó đã 
quên. Tôi nhảy lên múa may như chưa từng thấy như vậy bao giờ, và 
không một lời nào có thể diễn tả được niềm vui của tôi lúc đó." Tuy 
nhiên, sự thức tỉnh đầu tiên này đã không được Banan công nhận, và 
vài năm sau đó, Gesshô đã nhận ra một sự đốn ngộ, một sự soi sáng, 
còn lớn hơn lần trước, nhờ đã vượt qua được cái trở ngại lớn "Vô." Lần 
này thì sự ngộ đạt nơi Sư được chính thức thừa nhận. 


2.681. Vô Tâm Dụng, Vô Đạo Tu 

Từ khi trí tuệ tỉnh thức đến bây giờ, tâm chúng ta luôn hoạt động 
dưới sự kỷ luật nghiêm khắc của lý luận nhị nguyên, và nó từ chối 
thoát ra khỏi gông cùm của trí tưởng tượng của nó. Từ trước đến nay 
chúng ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi sự giới hạn của 
trí tuệ do tự mình áp đặt cho mình. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ 
rằng trừ khi chúng ta phá vỡ sự đối lập "đúng" và "sai", nếu không 
chúng ta sẽ không hy vọng gì sống được cuộc sống tự do thật sự. Theo 
quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận (của Thiển sư Đại Châu 
Huệ Hải), một hôm Đạo Quang, một triết gia Phật giáo, một đệ tử của 
phái Duy Thức đến hỏi Thiền sư Đại Châu Huệ Hải: "Hành giả dùng 
cái tâm nào để tu đạo?" Đại Châu Huệ Hải đáp: "Lão Tăng không có 
tâm để dùng, không có đạo để tu." Đạo Quang hỏi: "Đã không có tâm 
để dùng và không có đạo để tu, cớ sao mỗi ngày Hòa Thượng họp 
chúng khuyên người học Thiền tu đạo?" Đại Châu Huệ Hải đáp: "Lão 
Tăng còn không có lấy một miếng đất, chỗ nào đệ tập họp chúng đây? 


3793 


Lão Tăng không có lưỡi, từng khuyên người làm sao được?" Đạo 
Quang nói: "Thiển sư đang vọng ngữ đấy." Đại Châu Huệ Hải đáp: 
"Lão Tăng còn không có lưỡi để khuyên người, làm sao vọng ngữ?" 
Đạo Quang nói trong tuyệt vọng: "Con không hiểu điều Thầy nói." Đại 
Châu Huệ Hải kết luận: "Chính lão Tăng đây cũng không hiểu mình." 
Kỳ thật, mọi sự vật kể cả cái gọi là "tâm" và "đạo" cũng chỉ là sự biểu 
hiện của cái hư không. Thiển sư Viện Ngộ đã thẳng thừng nói rằng: 
"Chư Phật chưa từng đản sinh trên thế giới; cũng chẳng có pháp nào là 
pháp thiêng liêng cho con người. Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa từng từ 
Tây Trúc sang, chưa từng lấy tâm truyền trao. Chỉ vì con người của thế 
gian này không hiểu hết ý nghĩa nên tự mình hướng ngoại câu hình. 
Thật đáng thương hại khi họ chẳng biết rằng cái mà họ đang thành 
khẩn tìm kiếm ở ngay dưới chân họ! Cái này không thể nắm bắt được 
bằng trí khôn của ngay cả các bậc thành giả. Tuy vậy, chúng ta muốn 
thấy cái không thấy; nghe cái không nghe; nói cái không nói; biết cái 
không biết. Làm sao mà được đây?" 


2.682. Vô Tâm Hữu Tâm 

Theo Thiền Sư Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang trong bộ 
Thiển Luận, Tập II, tâm thức của chúng sanh vốn mê muội đến mức 
hình thành ý tưởng huyễn hoặc về một thực tại cá biệt nơi Vô Tâm, tạo 
ra đủ mọi hành vi và cứ khư khư chấp thủ một cách lầm lạc khái niệm 
cho rằng có một cái tâm hữu tâm... Điều này giống như chuyện một 
người trông thấy một cái bàn hay một mẩu dây thừng trong bóng tối, 
ngỡ rằng trông thấy một bóng ma hay một con rắn và đâm ra hốt 
hoảng vì trí tưởng tượng của mình. Tương tự như vậy, mọi chúng sanh 
vẫn mê muội chấp thủ các tạo tác của họ. Và ở nơi vốn là Vô Tâm, họ 
tưởng như tìm được thực tại một cái tâm hữu tâm. 


2.683. Vô Tận Đăng 

Một cây đèn làm mỗi cho những cây đèn khác mà không bao giờ 
hết. Đem pháp của một người dẫn dắt và truyền trao cho nhiều người 
mãi mà không hết. Kính cứ phản chiếu mãi không hết. Đèn trên bàn 
thờ cứ cháy mãi không tàn. Theo kinh Duy Ma Cật, chương bốn, lúc 
các Thiên nữ hỏi ông Duy Ma Cật: “Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung 
ma?” Ông Duy Ma Cật đáp: “Này các chị, có Pháp môn tên là Vô Tận 
Đăng, các chị nên học. Vô tận đăng là ví như một ngọn đèn môi đốt 


3794 


trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng tận. Như 
thế đó các chị! Vả lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm ngàn 
chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất, 
tùy nói Pháp gì đều thêm lợi ích cho các Pháp lành, đó gọi là Vô Tận 
Đăng. Các chị dầu ở cung ma mà dùng Pháp môn Vô Tận Đăng nầy 
làm cho vô số Thiên nữ phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác, 
đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.” 


2.684. Vô Tế Đại Sự 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Thạch Đầu Hy Thiên; tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiền 
sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XIV: Năm lên 13 tuổi, Thạch 
Đầu đi đến Tào Khê, được Lục Tổ Huệ Năng thâu nhận, nhưng chưa 
thọ cụ túc giới. Khi Lục Tổ thị tịch, Sư đến học Thiển với Thanh 
Nguyên Hành Tư và trở thành người nối pháp của Thiền sư Thanh 
Nguyên. Sư cũng là thầy của Dược Sơn Duy Nghiễm, Thiên Hoàng 
Đạo Ngộ và Đơn Hà Thiên Nhiên. Sư là nhân vật chính trong việc phát 
triển Thiển sơ kỳ. Ba trong số năm truyễển phái truyền thống Thiền ở 
Trung Hoa đều có nguồn gốc từ những người nối pháp của Thiển sư 
Thạch Đầu. Ba trong số năm Thiển phái Trung Hoa ngày nay có nguồn 
gốc từ Thiển Sư Thạch Đầu (700-790) và những người kế tục ông. 
Giống như thầy Thanh Nguyên, cuộc đời của Thạch Đầu gần như 
không được nhiều người biết đến. Từ các bản văn xưa người ta thấy 
ông đã từng lãnh đạo một trung tâm Thiển nổi tiếng nằm trên núi 
Hành ở Hồ Nam. Đã có những trao đổi quan trọng giữa thiển viện của 
ông với một trung tâm thiền lớn khác thời đó trong tỉnh Giang Tây do 
thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất lãnh đạo. Hai đại sư vui lòng cho đệ tử của 
mình qua lại giữa hai thiển viện, để họ có thể đi sâu vào thể nghiệm 
thiển của mình qua những 'Vấn Đáp' (mondo) hay 'Pháp Chiến' 
(hossen) với những thầy khác. Tuy nhiên, Mã Tổ cũng đã cảnh cáo các 
đệ tử của mình là đừng để bị mặt trơn của đỉnh núi đá' (Thạch Đầu) 
lôi cuốn. Điều nây nói lên sự khâm phục của ông đối với sự thể 
nghiệm thiển mà ông 'không thể đạt tới được' của thiền sư Thạch Đầu. 
Trong Biên Niên Sử Phật Giáo đời Đường, có thể đọc thấy: "Ở phía 
tây con sông có Mã Tổ, ở phía nam hồ có thầy Thạch Đầu. Hai người 
đi lại với nhau; ai không gặp họ, sẽ bị ngu dốt." Ba trong năm nhà của 


3795 


Thiền là hậu duệ của Thạch Đầu. Ông tịch vào năm 790 sau Tây Lịch. 
Ông nhận thụy hiệu là "Vô Tế Đại Sư". 


2.685. Vô Thốn Thảo (Không Một Tấc Cỏ) 

Câu chuyện một công án nói về những lời dạy chúng của Thiền sư 
Động Sơn Lương Giới và lời bình của Thiển sư Thạch Sương Khánh 
Chư và Đại Dương Kỉnh Huyền. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển XV, một hôm, Thiển sư Động Sơn Lương Giới thượng đường thị 
chúng, nói: "Cuối hạ đầu thu, huynh đệ chúng ta đi đông đi tây, nên đi 
đến nơi muôn dặm không tấc cỏ. Thế thì muôn dặm không tấc cổ là 
sao mà đến?" Thiển sư Thạch Sương nói: "Ra khỏi cửa liền là cỏ." 
Thiển sư Đại Dương nói: "Dẫu có nói không ra khỏi cửa cũng là cổ 
mọc lan tràn." 


2.686. Vô Thủy Vô Chung 

Vòng sanh tử luân hồi vô thủy vô chung. Từ cái đi trước mà có cái 
sau, và không có phân biệt nào giữa những cái trước và những cái sau, 
cũng như không có sự khởi đầu tuyệt đối nào có thể được quy cho sự 
vật. Ý niệm về "sự khởi đầu" và "sự chấm dứt" là kết quả của sự khái 
niệm hóa. Theo Kenneth Kraft trong quyển "Thiền: Truyền Thống và 
Chuyển Tiếp," trong đời sống Thiển, nhiều người chúng ta lại làm 
quen với ý tưởng cho rằng mình phải vượt lên trên tư tưởng; điều đó 
hầu như là một lời sáo rỗng. Chúng ta phải vượt lên trên những ý tưởng 
như "tôi thích cái này” hoặc "tôi không thích cái kia"; nói cách khác, 
vượt lên trên những phán xét nhất thời của chúng ta. Nhưng để vượt 
lên trên ý tưởng chúng ta phaỉ vượt lên trên ý niệm cơ bản về sự hiện 
hữu, cùng với tất cả sự liên quan với nó về sự tổn tại, về thời gian và 
không gian. Chừng nào mà chúng ta vẫn còn bị trói buộc vào ý niệm 
thời gian như trong một chiếc hộp thì chừng đó chúng vẫn phải đối mặt 
với những vấn để như "Ta đã ở đâu trước khi ra đời?" và "Ta sẽ về đâu 
sau khi chết?" hay trừu tượng hơn, "Ta đã ở đâu trước khi là Ta?" và 
"Ta sẽ đi đâu khi không còn là Ta?" Và chúng ta chỉ có đứng đứng bất 
động trước những câu hỏi đúng phong cách Thiển: "Mặt mũi trước cha 
mẹ ta sanh ra (bản lai diện mục) là gì?" Lầm sao chúng ta có thể trả lời 
được những câu hỏi như vậy khi chúng ta vẫn còn bị khóa chặt trong 
ngục tù thời gian? 


3796 


2.687. Vô Thức Cập Ý Thức Vì Tâm Thức Bổn 

Làm cho vô thức và ý thức trở thành nền của tâm thức. Mục đích 
của Thiền là đưa cả hai thứ vô thức và ý thức làm thành nền của tâm 
thức. Thiền sư Philip Kapleau viết trong quyển 'Giác Ngộ Thiền: "Để 
sáng tạo, người họa sĩ cần sơn, cọ, vải; nhà điêu khắc cần gỗ, đá, kim 
loại và dụng cụ; nhà thơ cần từ ngữ, biết, giấy, hoặc máy tính; nhà 
soạn nhạc cần âm thanh, nốt nhạc và giấy. Nhưng đối với người đã 
chứng được tâm tánh, toàn bộ vũ trụ là bức vải bạt để vẽ; tay, chân, 
cảm xúc và trí năng chỉ là những công cụ. Mỗi giây phút là niỀểm vui 
bất tận, chín mùi và sáng tạo khi chúng ta được giải thoát khỏi những ý 
niệm nô lệ hóa chúng ta như là 'Đây là đầu của tôi, đây là thân tôi, 
đây là tâm tôi.' Ở đây, tận trong cốt lõi của mỗi người chúng ta luôn có 
tính sáng tạo và nghệ thuật sống. Nếu sứ mạng của người nghệ sĩ là 
'biến cái vô hình thành hữu hình', như Leonard da Vinci đã nói, thì rõ 
ràng mục đích của Thiền là đưa cả hai thứ vô thức và ý thức làm thành 
nền của tâm thức." 


2.688. Vô Thường 

Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một 
trạng thái nhất định mà luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái hình 
thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là những giai 
đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ 
nhỏ như hạt cát, thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt 
trời đều nằm trong định luật vô thường. Vô thường là nét căn bản trong 
giáo lý nhà Phật: Sống, thay đổi và chết (thay đổi liên tục trong từng 
phút giây). Người ta thường đến và hỏi một vị Thiển sư già: “Tại sao 
mọi thứ lại thay đổi liên tục?” Bất cứ khi nào họ đến hỏi thì vị Thiển 
sư đều thường trả lời họ chỉ cùng một câu: “Sơn hà chẳng bao giờ thay 
đổi. Chính tâm của mấy ông thay đổi!” Hành giả tu Thiển lúc nào cũng 
nên tự thấy vạn pháp vô thường, và vô ngã. Hãy nhìn vào ngay mình 
bây giờ, mình thấy mình khác với mình trong quá khứ, và mình thấy 
mình chỉ là một dòng suối chảy nhanh, hiển lộ trong nhiều thân khác 
nhau cũng giống như những lọn sóng lên xuống, như những bọt sóng 
trào lên rồi tan vỡ. Dầu lớn hay dầu nhỏ, nóng hay lạnh, sạch hay dơ, 
sóng và bọt sóng cứ liên tục xuất hiện; nhưng trong mọi lúc, nước 
không sắc tướng, bất động và vô tác. Hành giả tu Thiển nên luôn sống 
như nước thì chẳng bao lâu bạn sẽ được sống trong trạng thái an bình 


3797 


vô tác vô vi. Tất cả những gì bạn hành động, nói, và suy nghĩ đều dễ 
dàng và vô phân biệt. Bạn gọi đó là gì nếu không là giải thoát? 


2.689. Vô Thường, Dòng Chảy Bất Tận 

Theo Jisho Warner trong quyển 'Thạch Tuyển Thiền Đường, 
chúng ta thường nghĩ rằng mọi vật thay đổi quanh mình, trôi đi vun vút 
và gây cho chúng ta cảm giác bất ổn, vì vậy chúng ta cố làm cho 
chúng chậm lại. Chúng ta cố gắng đặt vững chân lên một mảnh đất 
luôn thay đổi, chỉ làm cho chúng ta càng cảm thấy khó chịu hơn. 
Chúng ta sống cứ như là những vật thể kiên cố vĩnh cửu đang phải 
đương đầu với những đổi thay, nhưng đó là điều không thể được. Nếu 
chúng ta mang ý tưởng rằng mọi việc đều đang thay đổi, thì chúng ta 
cũng đang thay đối, và bản chất của vạn hữu là thay đổi. Đức Phật nói 
rằng chúng ta đau khổ vì chúng ta không thấy được chân lý của bản 
chất của vạn vật. Chúng ta cẩm thấy như mình đang ở trên mặt biển, 
và đang say sóng vì chúng ta cứ tưởng là mọi vật đều không xao động. 
Toa thuốc của đức Phật có thể sẽ nói như vây: "Hãy tập bơi đi." Vô 
thường là một dòng sông lớn của các hiện tượng, chúng sinh, vạn hữu, 
và sự kiện, đến và đi tùy thuộc vào nhau. Cái trật tự tự nhiên này bao 
gồm luôn cả chúng ta, và luật của cái trật tự này là luật của chúng ta. 
Chúng ta là một dòng chảy không ngừng trong một dòng chảy không 
ngừng. 


2.690. Vô Thượng Bồ Đề Phải Được Biết Ngay Lúc Đang Nói 
Này Đây! 

Sau khi xem qua bài kệ của Thần Tú, “Thân là cội Bồ Đề, tâm như 
đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm.” Ngũ Tổ 
đã biết Thần Tú vào cửa chưa được, không thấy tự tánh. Sáng hôm 
sau, Tổ gọi ông Lư Cung Phụng đến hành lang phía nam để vẽ đồ 
trướng trên vách, chợt thấy bài kệ. Ngài bảo Cung Phụng rằng: “Thôi 
chẳng cần phải vẽ, nhọc công ông từ xa đến. Trong Kinh có nói “Phàm 
những gì có tướng đều là hư vọng.` Chỉ để lại cho người bài kệ nầy 
tụng đọc thọ trì, y theo bài kệ nầy mà tu hành thì khỏi đọa trong ác 
đạo, y theo bài kệ nầy tu thì được lợi ích lớn, khiến đồ đệ thắp hương 
lễ bái, cung kính và tụng đọc bài kệ nầy tức được thấy tánh.” Môn 
nhân tụng bài kệ đều khen: “Hay thay! Hay thay!” Đến canh ba, Tổ 
mới gọi Thần Tú vào trong thất hỏi: “Kệ đó, phải ông làm chăng?” 


3798 


Ngài Thần Tú thưa: “Thật là con làm, chẳng dám vọng cầu Tổ vị, chỉ 
mong Hòa Thượng từ bi xem đệ tử có được chút ít trí huệ chăng?” Tổ 
bảo: “Ông làm bài kệ nây là chưa thấy được tự tánh, chỉ đến được 
ngoài cửa, chứ chưa vào được trong cửa, kiến giải như thế ầm Vô 
Thượng Bồ Đề, trọn không thể được.Vô Thượng Bồ Đề phải được 
ngay nơi lời nói đó mà biết bản tâm bản tánh của mình, chẳng sanh 
chẳng diệt, đối trong tất cả thời mỗi niệm mỗi niệm tự thấy, muôn 
pháp đều không kẹt, một chơn tất cả đều chơn, muôn cảnh tự như như, 
tâm như như đó tức là chơn thật. Nếu thấy được như thế tức là tự tánh 
Vô Thượng Bồ Để. Ông hãy đi, một hai ngày sau, suy nghĩ làm một 
bài kệ khác đem lại tôi xem, bài kệ của ông nếu vào được cửa, sẽ trao 
y pháp cho ông.” Thần Tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày, làm kệ 
cũng không thành, trong tâm hoảng hốt, thần trí bất an, ví như trong 
mộng, đứng ngôi chẳng vui. Lại hai ngày sau, có một chú bé đi qua 
chỗ giã gạo, đọc bài kệ nầy. Huệ Năng vừa nghe, liền biết bài kệ nầy 
chưa thấy được bổn tánh. Huệ Năng bèn hỏi chú bé rằng: “Tụng đó là 
kệ gì?” Chú bé đáp: “Cái ông nhà quê không biết, Đại Sư nói người 
đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp, khiến đệ tử làm kệ 
trình. Ngài xem nếu ngộ được đại ý, liền trao y pháp cho làm Tổ thứ 
sáu. Thượng Tọa Thần Tú viết bài kệ Vô Tướng ở vách hành lang phía 
nam, Đại Sư khiến đồ chúng đều nên đọc, y kệ nầy tu, sẽ khỏi đọa 
đường ác, y kệ nầy tu sẽ có lợi ích lớn.” 


2.691. Vô Tịnh Vô Vô Tịnh 

Theo quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận, một hôm, có một 
vị Tăng hỏi Thiền sư Đại Châu Huệ Hải: "Theo Kinh Duy Ma Cật, 
hành giả muốn được tịnh độ nên tịnh tâm mình; nhưng thế nào là tịnh 
tâm?" Đại Châu Huệ Hải đáp: "Khi tâm của ông tịnh một cách tuyệt 
đối, đó là tịnh tâm." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là tịnh một cách tuyệt 
đối?" Đại Châu Huệ Hải đáp: "Cái tâm tuyệt đối tịnh khi nó vượt lên 
trên tịnh và vô tịnh. Ông có muốn biết làm cách nào để được cái tâm 
này hay không? Trong mọi hoàn cảnh hãy để cho tâm ông hoàn toàn 
trống rỗng (chỗ nào cũng vô tâm) là tịnh. Nhưng khi được tịnh rồi 
không được ôm ấp cái ý nghĩ tịnh ấy. Khi ông vô tịnh, cũng không nên 
ôm ấp cái ý nghĩ vô tịnh ấy." 


3799 


2.692. Vô Tranh Đạo 

Thiển đạo chủ trương không cải, không dính dấp gì đến mọi vật, 
mà chỉ an trụ nơi “Không Lý.” Vô tranh hay Bất Chiến Tự Nhiên 
Thành là tôn chỉ của một trường phái võ thuật xứ Phù Tang, được võ sĩ 
Tsukahara Bokuden sáng lập. Có một câu chuyện nổi tiếng về tên tuổi 
và phương cách của trường phái này. Một lần nọ trong chuyến hành 
trình đến miền Đông nước Nhật, Bokuden vượt qua một cái vịnh bằng 
thuyển nhỏ, trên thuyển ngoài ông Bokuden còn có khoảng năm hay 
sáu hành khách khác nữa. Trong chuyến hành trình mọi người đều ngồi 
yên, ngoại trừ một người đàn ông lực lưỡng cứ luôn miệng khoe 
khoang về tài nghệ võ thuật của mình. Lúc đầu, Bokuden cố gắng ngủ 
và không để tâm đến gã. Tuy nhiên, một lúc sau, Bokuden cảm thấy 
chán mệt vì những lời khoe khoang của gã. Bokuden bèn quay sang 
nói với gã: "Được rồi, bây giờ thì chúng tôi đã nghe hết những câu 
chuyện về anh bạn rồi, phải không nào? Cái mà tôi không hiểu là 
những câu chuyện vừa rồi chẳng có gì liên quan gì đến võ thuật cả! 
Bản thân tôi, tôi đã luyện tập võ thuật ngay từ khi còn nhỏ, đã từng tập 
nhiều môn võ khác nhau, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ 
đến việc dùng võ thuật để đánh đập một ai cả. Tất cả những gì tôi 
luyện tập nhằm để tránh đả thương người khác mà thôi." Nghe những 
lời này, gã đàn ông vênh váo hỏi lại Bokuden: "Ngươi theo trường phái 
nào?" Bokuden đáp trả: "Tôi theo trường phái Bất Chiến Tự Nhiên 
Thành, hay Đạo Vô Tranh." Gã đàn ông nói lại: "Nếu gọi là 'Bất 
chiến' hay 'Vô tranh' sao ngươi còn đeo kiếm bên mình?" Bokuden trả 
lời: "Cặp kiếm mà tôi mang theo đây là thứ vũ khí trực tâm đối tâm'. 
Chúng được dùng để phá tan vô minh và cắt đứt vọng tưởng." Nghe 
như vậy, gã đàn ông ngạo mạn liền thách thức Bokuden tỷ thí với hắn: 
"Liệu ngươi có dùng được cái món 'bất chiến' và 'vô tranh' để đánh với 
ta hay không?" Bokuden đáp: "Dầu đường kiếm của ta chỉ xuất ra 
những đường mở ra sinh lộ, nhưng trong trường hợp nầy, vì đối thủ là 
hạng người xấu xa, nên nó sẽ trở nên những đường kiếm thí mạng." Gã 
ngạo mạn không kểm chế nổi cơn thịnh nộ, hắn ra lệnh cho trạo phu 
phải lập tức tấp vào bờ để cho hắn và Bokuden tỷ thí. Bokuden vừa 
đưa mắt ra hiệu cho trạo phu vừa nói với gã ngạo mạn: "Bờ biển này 
là một bến cảng bận rộn, không tiện làm nơi tỷ thí. Ta sẽ cùng ngươi tỷ 
thí pháp 'bất chiến' và 'vô tranh' trên hòn đảo nhỏ đằng trước kia. Mặc 
dầu mọi người trên thuyển này đều bận rộn công việc của mình, nhưng 


3800 


nếu ngươi cứ mãi đòi phải tỷ thí, thì chúng ta phải tỷ thí vậy." Thế là 
trạo phu cho thuyền cặp vào đảo, gã ngạo mạn liền nhảy lên bờ, tuốt 
trường kiếm ra. Gã lớn tiếng thét bảo Bokuden: "Lên bờ ngay! Ta sẽ 
chặt đứt ông ra làm hai khúc!" Vẫn ngôi điềm nhiên trên thuyền, 
Bokuden đáp trả: "Đợi một phút nào! Môn võ 'Bất chiến tự nhiên 
thành' này đòi hỏi người sử dụng phải tỉnh tâm trước đã." Nói xong, 
Bokuden rút kiếm ra đưa cho người trạo phu để đổi lấy chiếc sào 
chống thuyền mà ông ta đang cầm trên tay. Trong lúc ấy, mọi người 
nghĩ rằng Bokuden sẽ dùng sào đẩy thuyển cập vào bờ; nào ngờ 
Bokuden lại chống sào về hướng ngược lại và đẩy thuyển ra xa bờ. 
Thấy vậy, gã ngạo mạn thết lớn: "Tại sao ngươi không lên bờ?" 
Bokuden vừa cười vừa nói: "Tại sao ta lại phải lên bờ chứ? Nếu ngươi 
có điều gì than phiển thì hãy bơi ra đây, ta sẽ giảng tiếp cho ngươi bài 
học trên đường đời. Đây mới đích thực là pháp 'Bất chiến tự nhiên 
thành!" 


2.693. Vô Trừ Tâm 

Tâm tối thượng tịch tĩnh, dứt bổ mọi phân biệt. Theo Thiền Sư 
Sùng Sơn Hạnh Nguyện trong quyển Tro Rơi Trên Thân Phật, tâm thức 
của bạn cũng giống như mặt biển. Khi gió nổi, sóng lớn dậy theo. Khi 
gió yếu đi, sóng dẫn êm và cuối cùng, lặn mất cùng gió và biển lại là 
một tấm gương trong trẻo. Núi đổi, cây cối, tất cả phản chiếu trên mặt 
biển. Vào lúc này đang có nhiễu cơn sóng tự niệm trong tâm thức của 
bạn. Nhưng nếu bạn tiếp tục tu cái tâm không biết, ý nghĩ ấy sẽ yếu 
dần đi cho đến sau rốt tâm thức của bạn sẽ mãi trong sáng. Khi trong 
sáng trổ lại, tâm thức giống như tấm gương. Khi sắc đỏ rọi vào, gương 
trở nên đỏ. Khi sắc vàng rọi vào, gương trở nên vàng. Khi núi soi vào, 
gương sẽ là núi. Tâm thức của bạn là núi, núi là tâm thức của bạn. 
Không có "hai". Như thế, không được chấp thủ tư tưởng cũng như 
không được chấp thủ phi tư tưởng. Đừng bực bội về những gì diễn ra 
trong tư tưởng của bạn. Cũng đừng lo lắng, hãy giữ cho được cái tâm 
thức "Vô Tri." Nếu hành giả giữ được cái tâm "không biết," sẽ không 
có những đối nghịch, vì thế không có phương Đông, không có phương 
Tây, không có Mỹ, không có Hàn, không có Đạo giáo, không có Cơ 
Đốc giáo, không có Thiển, không sống, không chết, không thiện, 
không ác, không danh xưng, không hình thức, không Thượng đế, không 
Phật. Đó là Điểm Sơ Khởi. Vậy thì Điểm Sơ Khởi là cái gì? Tên của 


3801 


Điểm Sơ Khởi là "Không Biết". Tâm Không Biết làm gián đoạn suy 
tưởng. Làm gián đoạn suy tưởng là trước suy tưởng, là không nói, 
không một lời nào. Lầm sao người ta có thể giữ được cái Tâm Không 
Biết này? Khi một bà mẹ có con ra trận chiến, cho dầu bà đang làm 
việc, đang ăn, đang nói chuyện với bạn bè, hoặc đang xem truyền 
hình, bà luôn giữ một câu hỏi trong tâm: "Bao giờ con tôi trở về nhà?" 
Giữ được cái Tâm Không Biết cũng như vậy. Trong khi đang làm việc, 
đang ăn uống, đang chơi đùa, đi bộ, lái xe, phải luôn giữ trong tâm 
thức câu hỏi: "Tôi là ai?" 


2.694. Vô Trụ Và Thiền Phái Bảo Đường 

Bảo Đường là tên của một tông phái Thiển được Thiền sư Vô Trụ 
(714-774) khai sáng tại Trung Hoa dưới thời nhà Đường. Vào cuối thập 
niên 750s, Thiền của Hòa Thượng Kim truyền đến qua Sba San-§i, 
nhưng ngay khi mới đến đã bị buộc phải chôn dấu vài năm vì điều kiện 
chính trị không cho phép được truyền bá. Chúng ta có những ngữ lục 
trong các nguồn tài liệu Tây Tạng được cho là của Kim-Hô, Kim-Hôn, 
và những tên gọi tương tự, nhưng điều vẫn còn đáng nghi vấn là liệu 
những cái tên này có phải là những chuyển ngữ tên của Hòa Thượng 
Kim hay không. Vào khoảng thập niên 770s, thì dòng Thiển Bảo 
Đường Vô Trụ đã truyền đến, rất có thể là qua Gsal-snan. Nhận xét từ 
dấu ấn của Thiền Bảo Đường nơi các văn bản Đôn Hoàng và các văn 
bản ở trung tâm Tây Tạng, thì ảnh hưởng của nó có giá trị lớn lao. 
Song song với lịch sử của nó, Lịch Đại Pháp Bảo Ký được tìm thấy ở 
nhiều nơi trong văn học Tây Tạng; thuyết về hai mươi tám vị tổ xuất 
hiện nhiều lần; các kinh điển Thiền ngụy tác liên hệ đến Thiền Bảo 
Đường và Thiền Bắc tông đã lưu hành ở Tây Tạng; vào hình thức của 
tên vị Sơ Tổ Thiển Trung Hoa của nó, được biết đến như là Bồ Đề Đạt 
Ma La hơn là chỉ gọi Bồ Để Đạt Ma được sử dụng trong các Thiển 
phái khác, là tên gọi là Sơ Tổ thường được biết đến trong văn học Tây 
Tạng. Một ngữ lục của Sơ Tổ, tương đương với văn bản Đôn Hoàng 
bằng tiếng Hoa "Nhị Nhập Tứ Hạnh Luận," được biết ở Tây Tạng dưới 
tựa đề "Các Hướng Dẫn Trung Hoa Trác Tuyệt Về Thiền của Bồ Đề 
Đạt Ma Đa La." Cuối cùng, vào khoảng thập niên 780s, hậu Bắc Thiền 
thuộc cá nhân của Ma Ha Diễn, đã truyền đến trung tâm Tây Tạng. Bô 
sao lục của Bắc Thiển bằng tiếng Tây Tạng gồm có: một phiên bản 
lịch sử Bắc phái "Lăng Già Sư Tư Ký"; ngữ lục của sư phụ của Ma Ha 


3802 


Diễn là Thiển sư Hàng Ma Táng, một đệ tử của Thân Tú; mộ bản dịch 
Tây Tạng về một cuộc đối thoại quan trọng của Bắc phái; và một số 
tác phẩm quan trọng bằng tiếng Tây Tạng, đặc biệt giảng giải về giáo 
pháp của Ma Ha Diễn, mà Stein Tây Tạng 468 là tiêu biểu điển hình. 
Thế nên tài liệu Tây Tạng bao gồm những nguồn tài liệu tiểm tàng 
cho bất kỳ công cuộc nghiên cứu nào về hậu Bắc phái. Xét về phái 
Thiển Bảo Đường, Thiển sư Tông Mật nhận xét trong Viên Giác Kinh 
Lược Sớ: "Không chấp chặt vào giáo lý cũng không chấp chặt vào sự 
hành trì và dứt diệt nhận thức (giáo hành bất câu nhi diệt thức)" là nhà 
thứ ba. Nó cũng được truyền xuống phụ thêm từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
qua dòng Thiển Lão An. Vào tuổi 60 ngài mới xuất gia và thọ giới. 
Sau đó trải qua 60 mùa an cư kiết hạ, ngài được 120 tuổi. Đó là lý do 
người ta gọi ngài là "Lão An." An là tên do cha mẹ ngài đặt. Ngài 
được kính trọng như một Đại sư bởi hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Đạo lực 
của ngài rất sâu dày, và nghị lực của ngài rất phi thường. Không một 
người nổi tiếng đáng kính nào có thể sánh được với ngài. Ngài có bốn 
vị đệ tử cả thảy, tất cả đều đạo cao đức trọng và rất nổi tiếng. Trong 
số họ có một vị cư sĩ tên là Trần Sở Chương (ba vị khác là Đăng, Tự 
Tại, và Phá Táo Đọa), lúc bấy giờ được biết đến như là Chen Chi-k'o 
(Trần Khải Ca). Có một vị Thiển Tăng tên là Vô Trụ, gặp được sự chỉ 
dẫn của Trần Sở Chương và đạt ngộ. Trần Sở Chương cũng có ý chí rất 
phi thường. Sau đó Vô Trụ du hành vào đất Thục, vùng Tứ Xuyên và 
tình cờ gặp được lúc đang mở Thiễn hội (khai Thiển) của Hòa Thượng 
Kim và cũng tham dự hội của Hòa Thượng Kim. Vô Trụ chỉ đặt ra các 
câu hỏi và thấy rằng thay đổi sở ngộ trước kia của mình không phải là 
vấn đề gì quan trọng, nên ngài muốn truyền nó cho những ai chưa được 
nghe. Sợ rằng đã nhận được sự truyền pháp từ một cư sĩ có lẽ sẽ không 
thích hợp, nghĩa là Duy Ma Cật Trần Sở Chương, nên sau đó ngài nhận 
Hòa Thượng Kim làm sư phụ. Dầu là ý niệm về pháp hướng dẫn của 
mình thì cũng giống như sự dẫn pháp của Hòa Thượng Kim, nhưng lễ 
truyền pháp thì hoàn toàn khác biệt. Điều mà chúng ta muốn nói khác 
biệt là Thiển Vô Trụ không thực hiện pháp tướng nào của pháp môn 
Thích Ca hay Thích môn sự tướng nghĩa thiết bất hưng. Sau khi cạo tóc 
và đắp y, họ không thọ giới. Khi có lễ bái sám hối, dở kinh ra đọc, tạo 
ra các bức vẽ và tranh đức Phật, và chép kinh, thị họ phỉ báng hết thảy 
những việc này và xem chúng là vọng tưởng. Trong các đại sảnh nơi 
họ ở, họ không dựng lên tượng Phật. Do vậy, chúng ta thấy rằng họ 


3803 


không chấp chặt vào giáo pháp mà cũng không chấp chặt vào sự hành 
trì. Còn đối với việc "diệt thức (chấm dứt nhận thức phân biệt)" của họ, 
đây là đạo mà họ hành trì. Ý niệm này là xem hết thảy sự xoay 
chuyển bánh xe luân hồi là sự sanh khởi của tâm, và vì sự sanh khởi 
của tâm là hư vọng, nên họ không bàn nói tốt hay xấu, thiện hay ác. Vì 
vô sanh hay sự không sanh khởi của tâm là thực pháp, nên họ không 
giống những người tiến hành hành trì các pháp tướng. Họ xem sự phân 
biệt là kẻ thù và Vô phân biệt là Chân đạo. Họ cũng truyền khẩu giáo 
pháp "Tam ngữ cú" của Hòa Thượng Kim, nhưng họ đổi chữ "vong" 
nghĩa là quên thành chữ "vọng" là hư giả, cho rằng nhiều học nhân đã 
hiểu lầm lời nói của vị thầy trước đã giao phó cho họ. Nghĩ rằng vì Vô 
ức và Vô niệm là cái thực và ức niệm là cái giả, như vậy ức niệm 
không được chấp nhận. Do đó, họ nói "Mạc vọng" hơn là "mạc vong". 
Hơn nữa, ý định của họ trong việc mắng nhiếc, sỉ vả hết thảy mọi pháp 
tướng là ở chỗ diệt thức hay dập tắt nhận thức phân biệt và trở thành 
cái toàn chơn. Thế nên, nơi nào họ ở họ không bàn nói đến sự ăn mặc, 
mà tin rằng người ta ắt sẽ gửi cúng dường mà thôi. Nếu họ được gửi 
cúng dường thì họ được ăn no mặc ấm. Nếu họ không được gửi cúng 
dường, thì họ cứ để đói lạnh tiến hành theo con đường của chúng. Họ 
cũng không tìm cách giảng dạy cho mọi người và không khất thực. 
Nếu có ai vào sảnh điện của họ, họ chẳng màng liệu người nào đó là 
dòng dõi quý phái hay là một tên trộm; không khi nào họ chào đón 
người ấy, thậm chí họ cũng không đứng dậy. Trong việc tụng lên 
nhhững lời tán tụng hay ca ngợi và thực hành cúng dường, trong việc 
quở trách thói hư tật xấu, trong tất cả mọi việc, mỗi người hãy để cho 
người kia cứ tiến hành theo con đường của người ấy. Thật vậy, bởi vì 
mục tiêu quán xuyến của họ là nói về Vô phân biệt, cho nên pháp 
môn hành trì của họ không có "phi" không phải là, mà cũng không có 
"thị" (không đúng không sai). Họ chỉ đánh giá Vô tâm là pháp tối 
thượng. Vì thế cho nên chúng ta gọi nó là "diệt thức." Tóm lại, phán 
xét từ những gì đã được biết nơi văn học Thiển Tây Tạng, cả trong 
những văn bản của Đôn Hoàng và văn bản được gìn giữ trong dòng 
Đại Cứu Cánh ở trung tâm Tây Tạng, nơi mà các pháp ngữ của Vô Trụ 
xuất hiện rất thường xuyên, người ta có khuynh hướng chấp nhận cuộc 
hội ngộ giả định giữa Gsal-sna và Vô Trụ cho dầu không thấy bất cứ 
chỗ nào trong Những Lời Phát Biểu Của Gia Tộc Sba để cập đến tên 
họ của Vô Trụ cả. Trong bất kỳ trường hợp nào, chắc chắn có lý do 


3804 


rằng có một sự truyền bá Thiền Bảo Đường hay Thiển Vô Trụ khoảng 
cuối thập niên 760s. Thiền của Hòa Thượng Kim và Thiển Bảo Đường 
là các tông phái Thiền đầu tiên truyền đến trung tâm Tây Tạng. 


2.695. Vô Trước Kiến Văn Thù 

Vô Trước Thiền Sư là đệ tử và truyền nhân nối pháp của thiển sư 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thời tuổi trẻ, ông đi khắp xứ để gặp các thiển 
sư khác nhau. Trong những chuyến chu du ấy, đã xẩy ra các sự kiện 
được nhắc tới trong thí dụ thứ 35 của Bích Nham Lục. Tên của Vô 
Trước, không có vướng mắc, được hoàng đế Trung Hoa đặt cho ông 
sau khi ông đạt được giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Ngưỡng Sơn. Thí 
dụ thứ 35 của Bích Nham Lục. Văn Thù hồi Vô Trước: "Vừa rời chỗ 
nào?" Vô Trước đáp: "Phương Nam." Văn Thù hỏi: "Phương Nam Phật 
pháp trụ trì thế nào?" Vô Trước đáp: "Thời mạt pháp, Tỳ kheo ít giữ 
giới luật." Văn Thù hỏi: "Chúng nhiều ít?" Vô Trước đáp: "Hoặc ba 
trăm hoặc năm trăm." Vô Trước hỏi Văn Thù: "Ở đây trụ trì thế nào?" 
Văn Thù đáp: "Phàm Thánh đồng ở, rắn rồng lẫn lộn." Vô Trước hỏi: 
"Chúng nhiều ít?" Văn Thù đáp: "Tiền tam tam, hậu tam tam." Những 
sự kiện thực, đối lại với những sự kiện trừu tượng (câu hỏi và trả lời 
giữa ngài Vô Trước và ngài Văn Thù). Theo Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, Vô Trước dạo Ngũ Đài Sơn, đến giữa đường chỗ hoang 
vắng, Văn Thù hóa một cái chùa tiếp Sư nghỉ ngơi. Cuộc đối đáp trên 
đã diễn ra. Khi uống trà, Văn Thù đưa cái chung pha lê hỏi: "Phương 
Nam có cái nầy chăng?" Vô Trước đáp: "Không." Văn Thù hỏi: "Bình 
thường lấy cái gì uống trà?" Vô Trước im lặng không trả lời được, bèn 
từ giã ra đi. Văn Thù sai đồng tử Quân Đề tiễn ra cổng. Vô Trước hỏi 
Quân Đề: "Vừa rồi nói tiền tam tam, hậu tam tam' là nhiều hay ít?" 
Quân Đề gọi: "Đại Đức!" Vô Trước đáp: "Dạ!" Quân Đề hỏi: "Nhiều 
hay ít?" Vô Trước lại hỏi: "Đây là chùa gì?" Quân Đề chỉ mặt sau chùa 
Kim Cang. Vô Trước xoay đầu nhìn thì chùa hóa và đồng tử đều ẩn 
chẳng thấy, chỉ chỗ kia là hang trống. Sau nầy gọi là hang Kim Cang. 
Có vị Tăng hỏi Phong Huyệt: "Thế nào là chủ trong núi Thanh 
Lương?" Phong Huyệt đáp: "Một câu chẳng gấp Vô Trước hỏi, đến nay 
vẫn làm Tăng đồng quê." Nếu cần tham được thấu đến chỗ bình bình 
thật thật, chân đạp đến chỗ đất thật, nhằm dưới lời nói của Sư tiến 
được, tự nhiên ở trong chảo dầu lò lửa cũng chẳng nghe nóng, ở trên 
băng giá cũng chẳng nghe lạnh. Nếu cần tham được thấu, cao vót hiểm 


3805 


nguy như bảo kiếm Kim Cang Vương, nên nhằm dưới lời Văn Thù tiến 
được, tự nhiên nước rưới chẳng dính, gió thổi chẳng vào. Địa Tạng 
Quế Sâm ở Chương Châu hỏi một vị Tăng: "Vừa rời chỗ nào?" VỊ 
Tăng thưa: "Phương Nam." Địa Tạng hỏi: "Trong kia Phật pháp thế 
nào?" Vị Tăng thưa: "Tranh cãi ồn náo." Địa Tạng nói: "Đâu như ta ở 
đây, cấy lúa thổi cơm mà ăn." Hãy nói lời đáp nầy cùng chỗ đáp của 
Văn Thù là đồng hay là khác? Có người nói: "Chỗ đáp của Sư chẳng 
phải là chỗ đáp của Văn Thù, vì còn có rồng có rắn, có phàm có 
thánh." Hiểu như vậy thì có gì giao thiệp. Lại biện rõ "Tiền tam tam, 
hậu tam tam" chăng? Mũi tên trước còn nhẹ, mũi tên sau rất sâu. Hãy 
nói là nhiều hay ít? Nếu nhằm trong ấy thấu được thì ngàn câu muôn 
câu chỉ là một câu. Nếu ngay dưới một câu chặt được núi, nắm được 
đứng, chính lúc ấy đến được cảnh giới nầy. 


2.696. Vô Tự (Chữ Vô) 

Thiển sư Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163) luôn nhắc nhở đệ tử: 
“Mấy ông cứ chuyên tâm tu tập trên công án Vô của ngài Triệu 
Châu.” Thật vậy, kết quả của những kinh nghiệm của chính mình, Đại 
Huệ trở thành một người bênh vực quyết liệt cho hệ thống công án, mà 
Sư sử dụng như một loại “phương tiện thiện xảo” nhằm giúp đệ tử của 
mình đạt ngộ và làm sâu sắc thêm những cái hiểu biết nguyên thủy 
của họ. Đối với Đại Huệ, ngộ không phải là một biến cố đơn độc mà 
là một tiến trình liên tục. Sư bảo đệ tử rằng Sư có cả thảẩy mười tám 
lần ngộ lớn và vô số những kinh nghiệm nhỏ. Sư bảo họ: “Chẳng có 
văn tự nào trong Thiền cả. Tất cả chỉ là ngộ. Khi mấy ông đạt ngộ, là 
mấy ông được hết thảy.” Công án mà Sư thường giao cho những ai đến 
thỉnh giáo là công án “Vô” của ngài Triệu Châu. Một công án khác bắt 
nguồn từ chính Đại Huệ. Sư giơ cây phất trần lên và hỏi: “Nếu mấy 
ông gọi cái này là cây gậy, tức mấy ông khẳng định; nếu mấy ông 
không gọi nó là cây gậy, tức là mấy ông phủ định. Siêu vượt cả khẳng 
định lẫn phủ định, mấy ông gọi nó là cái gì? Hãy nói một cái gì đó 
xemÏ” 


2.697. Vô Tự Chỉ Tụng 

Liễu Nguyên (1032-1098), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào 
thời nhà Tống (960-1279). Sư được vua ban cho hiệu là Phật Ấn. Sư đã 
làm một bài kệ “Vô Tự Chi Tụng” về công án “Vô” của Triệu Châu: 


3806 


“Iriệu Châu con chó không có Phật tánh; 
Trùng điệp thanh sơn dấu trong gương xưa. 
Lão Hồ chân không đi vào Đông độ, 

Bát thủ Na Tra theo chánh lệnh.” 

Thiển sư Liễu Nguyên đã khéo xử dụng từ “trùng điệp thanh sơn” 
để chỉ cho những hiện tượng hiện hữu và từ “gương xưa” chỉ Phật tánh. 
Sau khi Lão Hồ hay Bồ Đề Đạt Ma đi vào đất Trung Hoa bằng chân 
không, ngay cả một vị Thần tên Na Tra, theo truyền thuyết Trung Hoa, 
có sức mạnh rất lớn lại đi theo Phật pháp. 


2.696. Vô Tướng Kệ 


Nhược kiến tha nhơn phi 
(nếu là bậc chân tu, chúng ta không bao giờ thấy lỗi đời) 
Tự phi khước thị tả 


(Nếu như thấy lỗi người, 
mình chê thì mình cũng là kém dỡ) 
Tha phi ngã bất phi 
(Người quấy ta đừng quấy). 
Ngã phi tự hữu quá 
(Nếu chê là tự ta đã có lỗi). 
Đản tự khước phi tâm. 
Đả trừ phiền não phá 
(Muốn phá tan phiển não). 
Tắng ái bất quan tâm 
(Thương ghét chẳng để lòng). 
Trường thân lưỡng cước ngọa 
(Nằm thẳng đôi chân nghỉ). 
Lục Tổ muốn nhắc nhở người tu không nên tìm lỗi người, vì càng 
dùng thời gian để tìm lỗi người chúng ta càng xa đạo. 


2.699. Vô Tướng Sám Hối 

Thế nào gọi là sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về 
trước, từ trước có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân 
vân, các tội thảy đều sám hết, hằng không khởi lại, gọi đó là sám. Hối 
là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, 
kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều hằng 
đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Người phàm 


3807 


phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì không 
hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, 
lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, 
chương thứ sáu, Lục Tổ bảo đại chúng: “Nay tôi vì các ông mà trao 
“Vô Tướng Sám Hối' để diệt tội trong ba đời, khiến được ba nghiệp 
thanh tịnh. Nầy thiện tri thức! Mỗi người đồng thời nói theo lời tôi: 
“Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm 
không bị ngu mê làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, vân 
vân, các tội thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không 
khởi lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, 
mỗi niệm không bị kiêu cuống làm nhiễm, từ trước có những nghiệp 
ác, kiêu cuống, vân vân, các tội thấy đều sám hối, nguyện một thời 
tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm 
hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm nhiễm, từ trước 
đó có những nghiệp ác, tật đố, vân vân, các tội thảy đều sám hối, 
nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Nầy thiện tri thức! Về 
trước là “Vô Tướng Sám Hối.` Thế nào gọi là sám? Thế nào gọi là 
hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác ngu 
mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội thảy đều sám hết, hằng không 
khởi lại, gọi đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có 
những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội nay đã 
giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi 
là sám hối. Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết 
hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. 
Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được. 


2.700. Vô Tướng Tam Quy Y Giới 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri 
thức! Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay la tài 
sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm không tà 
kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống cao, tham ái, chấp 
trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao 
ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là Chúng Trung Tôn. Từ 
ngày nay trở đi xưng “Giác” làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, 
dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy 
y tự tánh Tam Bảo. Phật là “Giác' vậy, Pháp là “Chánh' vậy, Tăng là 
“Tịnh' vậy. Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay 


3808 


ha tài sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm 
không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống cao, tham 
ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới 
trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là Chúng Trung 
Tôn. Nếu tu hạnh nầy, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng 
đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu 
chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói lại thành vọng. 
Nầy thiện tri thức! Mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh văn 
rõ ràng, nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác, tự Phật mà 
chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người 
phải quy y tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung 
kính mọi người, ấy là tự quy y vậy.” 


2.701. Vô Ức-Vô Niệm-Mạc Vong 

“Vô Niệm” là ý niệm của nhà Thiền có liên hệ chặt chẽ với “vô 
tâm.” Đây là trạng thái tỉnh thức trong đó hành giả không còn vướng 
mắc vào tư tưởng và không còn ham muốn thứ gì nữa. Theo nhà Thiền, 
vướng mắc vào một niệm có nghĩa là vướng mắc vào một chuỗi dài 
các niệm, và đó là tình trạng bị trói buộc. Khi hành giả cắt đứt sự 
vướng mắc vào tư tưởng, dòng tâm thức sẽ trôi chảy một cách tự tại, 
không cho phép niệm nầy mà cũng không từ bổ niệm kia. Vô Tướng 
Thiền Sư (684-762), còn gọi là Hòa Thượng Kim, tên của một vị Thiền 
sư Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Trong quyển Lịch Đại 
Pháp Bảo Ký, Thiển sư Khuê Phong Tông Mật ghi lại rằng: "Hòa 
Thượng Kim trong tháng đầu và tháng thứ mười hai mỗi năm, vì lợi ích 
của chư Tăng Ni và Phật tử tại gia, thường tổ chức một cuộc lễ thọ giới 
pháp. Nơi Bồ Đề Đạo Tràng được trang trí trang nghiêm, Hòa Thượng 
ngồi trên cao tòa và thuyết giảng giáo pháp. Đầu tiên ngài dạy cách 
kéo dài âm thanh niệm Phật cho tới lúc âm thanh này không còn những 
tưởng niệm của một hơi thở. Khi âm thanh đã tắt dần và niệm tưởng đã 
ngưng dứt, ngài dạy: 'Vô ức tức không nhớ nghĩ, vô niệm tức không 
nghĩ tưởng, và mạc vong tức không quên. Vô ức là giới, vô niệm là 
định và mạc vong là huệ. Ba ngữ cú này là pháp môn đà la ni hay tổng 
trì môn." Đoạn Hòa Thượng Kim dạy tiếp: "Khi tâm bình đẳng thì tất 
cả pháp đều bình đẳng. Nếu mấy ông biết được chân tánh thì không có 
pháp nào mà không phải là Phật pháp. Khi mấy ông ngộ được lý, thì 
tâm luyến ái trụ chấp không sanh khởi. Lúc mà ta không có cảnh giới 


3809 


thực tánh nơi tâm, thì không hề có sự tỏ ngộ. Nếu mấy ông tại sao lại 
như vậy, thì đó là bởi vì như như thực tánh của trí huệ Bát Nhã, vốn 
bình đẳng từ ban đầu, là vô đối hay không có đối tượng khách thể." 
Nửa thế kỷ trước thời Hòa Thượng Kim, Lục Tổ Huệ Năng (638-713) 
cũng dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn: “Nầy thiện tri thức, người ngộ 
được pháp vô niệm thì muôn pháp đều không, người ngộ được pháp vô 
niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật, người ngộ được pháp vô niệm thì 
đến địa vị Phật.” Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng cách duy nhất 
để xa lìa vọng niệm là bằng cách khi vọng tưởng khởi chúng ta mà bất 
chấp được thì tự nhiên chúng sẽ biến mất. 


2.702. Vô Ức Là Giới, Vô Niệm Là Định và Mạc Vong Là Huệ! 
Còn gọi là Hòa Thượng Kim (684-762), tên của một vị Thiển sư 
Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Trong quyển Lịch Đại Pháp 
Bảo Ký, Thiển sư Khuê Phong Tông Mật ghi lại rằng: "Hòa Thượng 
Kim (684-762) trong tháng đầu và tháng thứ mười hai mỗi năm, vì lợi 
ích của chư Tăng Ni và Phật tử tại gia, thường tổ chức một cuộc lễ thọ 
giới pháp. Nơi Bồ Để Đạo Tràng được trang trí trang nghiêm, Hòa 
Thượng ngồi trên cao tòa và thuyết giảng giáo pháp. Đầu tiên ngài dạy 
cách kéo dài âm thanh niệm Phật cho tới lúc âm thanh này không còn 
những tưởng niệm của một hơi thở. Khi âm thanh đã tắt dần và niệm 
tưởng đã ngưng dứt, ngài dạy: 'Vô ức tức không nhớ nghĩ, vô niệm tức 
không nghĩ tưởng, và mạc vong tức không quên. Vô ức là giới, vô niệm 
là định và mạc vong là huệ. Ba ngữ cú này là pháp môn đà la ni hay 
tổng trì môn.'"" Đoạn Hòa Thượng Kim dạy tiếp: "Khi tâm bình đẳng thì 
tất cả pháp đều bình đẳng. Nếu mấy ông biết được chân tánh thì không 
có pháp nào mà không phải là Phật pháp. Khi mấy ông ngộ được lý, 
thì tâm luyến ái trụ chấp không sanh khởi. Lúc mà ta không có cảnh 
giới thực tánh nơi tâm, thì không hề có sự tổ ngộ. Nếu mấy ông tại sao 
lại như vậy, thì đó là bởi vì như như thực tánh của trí huệ Bát Nhã, vốn 
bình đẳng từ ban đầu, là vô đối hay không có đối tượng khách thể." 


2.703. Vô Vĩ Cự Khoáng Dã, Tiêu Diêu Tự Tại Nhân! 

Vua Lý Huệ Tông (1211-1225) kính trọng đạo đức của Thiển Sư 
Hiện Quang (2-1221) nên sắp bày đủ lễ đón tiếp, nhưng Sư luôn từ 
chối, sai thị giả đáp lời sứ rằng: “Bần đạo sống nhờ đất vua, ăn lộc của 
vua, được xuất gia thờ Phật, trải đã nhiều năm, công đức chưa thuần 


3810 


thục, thật lấy làm hổ thẹn. Nếu bảo tham triểu yết kiến bệ hạ, chẳng 
những không bổ ích về việc trị dân, lại chuốc lấy sự chê bai của chúng 
sanh. Huống là hiện nay Phật pháp thịnh hành, những bậc thầy mẫu 
mực trong đao đã tụ họp về cấm túc uy nghi trong điện các. Xét lại 
bần đạo quê mùa thấp hèn này, một lá y nương trong núi hành đạo, 
đâu dám đến nơi ấy.” Từ đó Sư quyết định không xuống núi. Một hôm, 
có vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng từ ngày ở núi này đến giờ làm việc gì?” 
Sư đáp lại bằng một bài kệ: 
“Dùng đức Hứa Do ấy, 
Nào biết đời mấy xuân. 
Vô vi sống đồng rộng, 
Người tự tại thong dong.” 
(Na dĩ Hứa Do đức. Hà tri thế kỷ xuân. Vô vi cư khoáng dã. Tiêu 
điêu tự tại nhân). 


2.704. Vô Vị Chân Nhân 

Một hôm Thiền sư Lâm Tế thượng đường thuyết pháp: “Trên đống 
thịt đổ lòm có một vô vị chân nhân thường ra vô theo lối cửa mở trên 
mặt các ngươi. Thầy nào sơ tâm chưa chứng cứ được thì nhìn đây.” Có 
một thầy bước ra hỏi: “Vô vị chân nhân ấy là cái gì?” Lâm Tế vụt 
bước xuống thiền sàng, nắm cứng vị sư hét lớn, “Nói đi! Nói đi!” VỊ sư 
đang lính quýnh thì Tổ buông ra, trễể môi nói: “Vô vị chân nhân, ô chỉ 
là một cục phân khô.” Nói xong ngài đi thẳng vào phương trượng. Con 
người thật không có địa vị, tên khác của bản lai diện mục. Vô vị chân 
nhân là từ ngữ của Lâm Tế để chỉ cái “Ngã.” Giáo lý của ông hầu như 
chuyên biệt quanh cái “người này.” Người mà đôi khi chúng ta gọi là 
“Đạo Nhân.” Có thể nói ông là vị Thiển sư đầu tiên trong lịch sử tư 
tưởng Trung Hoa hùng hồn xác nhận sự hiện diện của “Người này” 
trong mọi giai đoạn sinh hoạt nhân sinh của chúng ta. Ông không bao 
giờ chán nản trong việc chỉ dạy các đệ tử phải nhận cho ra cái “Người 
này” hay cái “Chân Ngã.” Chân Ngã là một thứ ngã siêu hình đối 
nghịch với cái ngã tâm lý hay đức lý thuộc về một thế giới tương đối 
hữu hạn. “Vô vị chân nhân” của Lâm Tế được định nghĩa là “vô y: hay 
“không thuộc vào” hay “không mang y phục,” tất cả những cái ấy 
khiến chúng ta nghĩ đến cái Ngã “siêu hình.” 


3811 


2.705. Võ Gối 

Hồng Anh (1012-1070) là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa, 
thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống bên Trung 
Hoa (960-1279). Sư là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền 
sư Khả Chân Thúy Nham. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, 
một hôm, Thiển sư Khả Chân Thúy Nham thượng đường, lấy tay chỉ 
vào ngực mình và hỏi đại chúng: "Văn Thù là thầy của bảy vị cổ Phật 
vì sao không thể làm cho cô gái bình thường xuất định được? Trong khi 
Võng Minh Bồ Tát từ phương dưới đến, lại có thể làm cho cô gái xuất 
định, tại sao?" Trong chúng không ai đáp được. Ngay lúc ấy, Hồng Anh 
bước ra, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu gối rồi bỏ đi. Thiển sư Khả Chân Thúy 
Nham liền cười và nói: "Kẻ bán muỗng đũa đã đi rồi!" 


2.706. Vũ Trụ Dài Ba Tấc 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Đại Ngu Thủ Chỉ: "Thế nào 
là thói nhà của Đại Ngu?" Sư đáp: "Không được theo đuổi một từ nào 
được nói ra, ngay cả bằng một đội mã." Một vị Tăng khác hỏi: "Không 
ngôn tự làm sao diễn tả?" Sư đáp: "Vũ trụ dài ba tấc. Đại thiên thế giới 
sáu tấc hơi ngắn." VỊ Tăng nói: "Con không lãnh hội được Hòa Thượng 
muốn nói gì?" Sư nói: "Tất cả đất ta bà đều quá dư hay quá thiếu." 


2.707. Vũ Trụ Vô Thường Và Tương Tùy 

Jisho Warner viết trong Thiển Đường Thạch Tuyển: "Tìm cách đơn 
giản hóa cuộc sống từ bên ngoài, thì tôi có thể gạn bỏ được cái gì? Và 
nhằm mưu cầu lợi ích cho bản thân, tôi chỉ mong được bình an là 
chuyện thường tình, lòng mong muốn cho cuộc sống trở nên đơn giản 
chỉ là một khát vọng chất cao lên những khát vọng khác. Thay vì thế, 
thật tình tôi muốn xem mỗi hoàn cảnh tôi gặp phải cũng có giá trị 
ngang hàng với giá trị cuộc sống của tôi. Thật ra, mỗi cảnh ngộ tôi 
phải đương đầu chính là cuộc sống của tôi, cuộc sống của tôi chính xác 
được tạo từ những kết nối, từ dòng lưu thông năng lượng giữa tôi' và 
'kẻ kia đang cùng tôi tương tác'. Quá trình vô tận đó là hoạt động của 
vũ trụ vô thường và tương tùy, và mục tiêu của tôi là chứng ngộ được 
mối kết nối mật thiết ấy, liên tục từng lúc. Nếu mỗi hiện tượng bạn 
gặp chính là cuộc sống của bạn, bạn phải tự hỏi: tôi đang ăn, tiêu hóa 
và biến đối thành xương tủy loại thực phẩm cuộc sống' nào? Vấn để 
không phải là bớt sử dụng cái này, cái nọ để làm cho cuộc sống đơn 


3812 


giản, hơn, hoặc dùng thêm vào để làm rườm rà thêm, vấn để là tập 
trung vào những hoàn cảnh của cuộc sống. Làm thế nào để kết hợp 
một cách tốt đẹp nhất với những gì quanh mình? Làm thế nào đáp ứng 
lại thế giới với lòng tôn trọng?" 


2.708. Vui Sống Sống Vui! 

Thiển Sư Seigan thị tịch vào năm 1661, một tháng sau khi được 
Nhật hoàng Gosel ban cho Pháp danh "Honnen Zenshi". Bài thơ thị tịch 
của Sư ca tụng niềm vui hơn là nói về học thuyết. Sư đã có những lời 
ám chỉ về điều huyền bí của sự giác ngộ và kết luận bằng một tiếng 
hét Thiển: 

"Vui mà sống 
Sống vui... 
Thiền pháp như không. 
Trước khi ta thị tịch, 
Đây là bí quyết của giáo pháp của ta: 
Thiền trượng gật đầu đồng ý. 
Tiếng hét Thiển Katsu!" 


2.709. Vừa Giảng Dạy Chân Lý Vừa Đem Lại An Sinh Xã Hội 
Cho Dân Chúng 

Các Thiền Tăng thường có ý thức về trách nhiệm xã hội, nhưng có 
rất ít người tích cực như Thiễn sư Thiết Ngưu Đạo Cơ. Một trong những 
việc làm nổi tiếng nhất của Sư là góp phần tạo ra những vùng đất mới 
dùng làm đất trồng trọt. Nổi tiếng nhất là dự án "Đất mới Tsubaki" ở 
vùng Chiba, đó là dự án làm khô một vùng hồ rộng trên 25 dặm vuông. 
Câu chuyện về sự thành công của Thiền sư Thiết Nhãn cho thấy được 
tình hình và vai trò của các Tăng sĩ ở Nhật Bản hồi thế kỷ thứ XVH. 
Từ hồi đầu năm 1639, dưới thời Giang Hộ, có một vị tên Sugiyama đã 
chính thức để nghị với các tướng quân về việc tát cạn hồ này để lấy 
đất canh tác, nhưng kế hoạch đã bị từ chối vì không được sự chấp 
thuận của một vị quan thượng thư cao cấp. Một nhà thầu khác tên là 
Shirai về sau cũng đưa ra để xuất đó, nhưng lại bất thành. Shirai bèn 
tìm đến sự hợp tác của người phụ trách về ngành mộc tên Osabe 
Saemon của chính quyền tướng quân. Với sự tư vấn của lãnh chúa 
Kuwana, một đề nghị mới được đưa ra và lần này thí chính quyền 
tướng quân chấp thuận xem xét tình hình vùng đó. Nhưng nông dân và 


3813 


ngư dân sống quanh bờ hồ thì tổ ra lo sợ về kế hoạch mới này, và vì 
thế mà chính quyền lại bác bỏ thỉnh nguyện đó lần nữa. Saemon phải 
là một người hết sức kiên trì; lần này thì ông ta tìm đến và hỏi ý kiến 
của Thiển sư Thiết Ngưu Đạo Cơ. Vị Thiền sư này hiểu rằng nhờ dự án 
đó mà rất nhiều người có thể sống được dựa vào số đất có thể canh tác 
lấy được từ hồ, nên đã mang kế hoạch này đến cho lãnh chúa 
Masanori. Tin vào vị Thiển sư của Hoàng Bá tông, vị lãnh chúa đã dựa 
vào thế cố vấn cho chính quyền của mình mà khuyến khích dự án đó, 
và vào năm 1667 một cuộc thăm dò chính thức cho thấy hồ này cao 
hơn mực nước biển khoảng 14 bộ Anh (chừng 5 thước Tây), và việc tát 
cạn có thể thực hiện được. Vào năm 1668 giấy phép được cấp cho một 
nhóm bao gồm luôn cả Shirai và Saemon, và một năm sau thì công 
việc được khởi sự. Ít lâu sau đó thì Shirai bị thiếu hụt về tiền bạc nên 
rút lui khỏi công trình, để lại cho Saemon lo việc xây dựng một con 
kinh thoát nước ra biển dài khoảng 13 cây số. Để cho người dân đang 
sống trên vùng quanh bờ hồ bớt chống đối, Thiển sư Thiết Ngưu Đạo 
Cơ đã đi quanh vùng họ ở để khẳng định với họ là nếu công trình được 
thực hiện thành công thì họ sẽ thịnh vượng lên rất nhiều. Nhờ sự giúp 
đở lớn lao của Thiền sư Thiết Ngưu Đạo Cơ mà vào năm 1670 hồ bắt 
đầu được xả nước ra biển và đến mùa xuân năm sau thì cạn hết. Một 
loạt những giếng và mương rảnh được đào và công trình hoàn thành 
vào năm 1674. Tính ra mỗi năm mỗi năm vùng đất hồ này sản xuất ra 
trên bốn ngàn đấu gạo. Thiển sư Thiết Ngưu Đạo Cơ ngày càng trở 
nên nổi tiếng với những công trình xã hội, về sau Sư đã giúp cho dân 
vùng Matsuoka làm cho đồng ruộng của họ tăng sản lượng nhiều ngàn 
đấu gạo mỗi năm. Sư cũng tích cực giúp đở nông dân nghèo trong 
những tranh chấp về đất đai và thuế má với các viên chức chính 
quyền. 


2.710. Vương Thường Thị Trịch Hạ Bút 
(Thường Thị Trịch Bút: Ném Bú0) 

Thường Thị trịch bút: ném bút, công án nói về cơ duyên vấn đáp 
giữa Thiển sư Vương Kính Sơn (đệ tử tại gia nối pháp của Thiền sư 
Qui Sơn Linh Hựu) và bạn đồng môn là Mễ Hồ ở phủ Kinh Triệu. 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, Thiển sư 
Vương Thường Thị làm xong công việc, Mễ Hòa Thượng đến hỏi. 
Vương Thường Thị giơ cây bút lên, Mễ Hòa Thượng nói: "Có vẽ trong 


3814 


hư không được chăng?" Vương Thường Thị ném cây bút rồi đi vào nhà, 
không trở ra nữa. Mễ Hòa Thượng hết sức nghi ngờ, nhờ người cúng 
dường sắp đặt trai diên, để nhờ dò xét thâm ý của Vương Thường Thị. 
Khi Thường Thị vừa ngồi xuống, người cúng dường liền hỏi: "Hôm qua 
vì sao không thấy nữa?" Vương Thường Thị đáp: "Sư tử cắn người, chó 
Hàn cắn vật." Mễ Hòa Thượng mới hiểu rõ lý này. Vương Thường Thị 
lại thử, Mễ Hòa Thượng nói: "Đây là Dã hồ tinh!" Vương Thường Thị 
nói: "Vấn đề này thì ông rõ." 


2.711. Vướng Kẹt Cô Tịch Và Chán Ghét Động Cảnh 

Thiển sư Bác Sơn (1575-1630), một trong những Thiền sư nổi trội 
nhất của Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ XVI, đầu thế kỷ thứ XVH. 
Theo Bác Sơn Thiển Sư Ngữ Lục: "Trong công phu chứng Thiền, điều 
đáng sợ nhất là mê đắm tĩnh cảnh làm cho hành giả vướng kẹt trong 
cái cô tịch và đâm ra chán ghét động cảnh. Người lâu nay ở chỗ huyên 
náo, một lần được hưởng tĩnh cảnh, giống như được ăn kẹo, mật, giống 
như người mệt lâu muốn ngủ. Làm sao những người như vậy có thể 
duy trì được sự tỉnh thức của họ? Khi tu tập Thiền, quí ở chỗ khởi nghi 
tình. Nghi tình là thế nào? Chẳng hạn như không biết mình từ đâu đến 
trước khi mình sanh ra, chẳng thể không nghi về cái chỗ đến. Chết 
chẳng biết về đâu, chẳng thể không nghi về cái chỗ về. Không hiểu 
thấu được cái ách yếu của sanh tử, ắt nghi tình khởi dậy. Hành giả nên 
dán cái 'nghi đoàn' này lên giữa trán cho đến khi buông bỏ cũng không 
được, đuổi nó cũng không đi. Bỗng nhiên phá vỡ được 'nghi đoàn', sanh 
tử hai chữ là những cái tầm thường biết bao. Hành giả tu Thiển nên 
luôn nhớ lời khuyên của các bậc cổ đức: 'Nghi lớn ngộ lớn; nghi nhỏ 
ngộ nhỏ; không nghi không ngộ' (Đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, 
bất nghi bất ngộ). Khi tu tập Thiền, hành giả ngẩng đầu lên không thấy 
trời, cúi đầu xuống không thấy đất; thấy núi khôn glà núi, sông chẳng 
là sông; đi không biết mình đi, ngồi không biết mình ngôi. Ở giữa ngàn 
vạn thiên hạ mà chẳng thấy một người. Ngoài và trong thân lẫn tâm 
ngoài gánh nặng của khối nghi, tuyệt nhiên không có thứ gì khác tổn 
tại. Cảm giác này có thể được diễn tả như là sự khuấy đục thế giới. 
Hành giả nên nguyện chẳng bao giời ngừng công phu một khi khối 
nghi vẫn chưa phá được. Đây là điều thiết yếu nhất trong Thiền. Quấy 
đục thế giới nghĩa là gì? Nó là Chân Lý lớn từ thời vô thủy đến nay 
vốn cụ túc trầm tịch chưa từng được mang ra. Vì thế cho nên hành giả 


3815 


phải tự mình phấn chấn làm trời xoay đất chuyển sóng dậy; hành giả 
sẽ có lợi lạc lớn từ những con sóng dậy ấy. Trong công phu chứng 
Thiển, không sợ chết rồi không sống lại được, chỉ sợ sống mà không 
chết được! Nếu quả thực cùng với nghi tình gần gũi ở một nơi, không 
đợi phải đuổi động cảnh cũng tự lui, không đợi phải tĩnh vọng tâm 
cũng tự tĩnh. Một cách tổng quát tự nhiên, hành giả cảm thấy lục căn 
tự nhiên trở thành hư không trống rỗng. Khi hành giả đạt đến trạng thái 
này, người ấy giác ngộ chỉ trong một cái xúc chạm và đáp ứng lại một 
tiếng gọi mỏng manh nhất. Còn lo gì đến không thể sống lại? Khi tu 
tập Thiền, hành giả chỉ phải dụng tâm vào một công án, chứ không 
được cố hiểu và giải thích tất cả các công án. Dầu có giải thích đi nữa, 
rốt cuộc chỉ là kiến giải chứ nào phải là 'ngộ' đâu. Kinh Pháp Hoa nói: 
'Pháp này không phải là chỗ mà suy tưởng phân biệt có thể hiểu tới 
được' (Thị pháp phi tư lương phân biệt chỉ sở năng đáo). Kinh Viên 
Giác nói: 'Lấy cái tâm suy tưởng mà đo lường cảnh giới giác ngộ viên 
mãn của Như Lai cũng như đem lửa đom đóm mà đốt núi Tu Dị, rốt 
cuộc chẳng bao giờ được.' Trong công phu chứng Thiền, hành giả tu 
Thiển công phu thiển định như vác nặng một gánh ngàn cân; muốn 
buông xuống cũng không thể làm được. Thời xưa người ta cày ruộng, 
hái đào, hay làm bất cứ chuyện gì cũng có thể nhập định được. Vấn để 
không phải là ngồi không trong những thời gian dài, đè tâm không cho 
móng khởi suy nghĩ mới là Thiền định. Có phải định là ngưng bặt dòng 
suy tưởng của hành giả hay không? Nếu như vậy là tà định, chứ không 
phải là định của Thiển. Trong tham Thiền, điều gây tổn hại nhất là 
biện minh hóa, khái niệm hóa, hay trí năng hóa, đem tâm làm những 
chuyện này hành giả sẽ không bao giờ tiến gần đến Đạo được. Trong 
công phu chứng Thiền, hành giả tu Thiền đi mà không biết mình đi, 
ngồi mà không biết mình ngồi. Không có thứ gì hiện diện trong tâm 
ngoài câu thoại đầu. Trước khi phá được nghỉ tình, thân tâm còn chẳng 
biết là có, huống là biết có đi có ngồi. Hành giả tham thiển không 
được đem tâm đợi Ngộ. Chuyện đợi Ngộ này không khác gì một vị 
khách lữ hành ngôi trên đường để đợi nhà đến với mình. Anh ta sẽ 
chẳng bao giờ về đến nhà bằng cách này. Muốn về đến nhà anh ta 
phải cất bước lên mà đi. Cũng vậy, đem tâm đợi Ngộ, hành giả chẳng 
bao giờ có Ngộ. Anh ta cần phải tu tập bằng chính tâm mình để có 
được Ngộ. Đạt được đa] ngộ cũng giống như hoa sen bừng nở, như ở 
trong giấc mộng lớn bỗng bừng tỉnh. Hành giả không thể nào đợi tỉnh 


3816 


mộng được, hết giấc ngủ tự nhiên tỉnh dậy và hết mộng. Hoa chẳng đợi 
nở. Thời tiết đến, tự nhiên nở. Cũng vậy, tâm chẳng đợi Ngộ, khi nào 
nhân duyên hội hợp đủ, tự nhiên phải Ngộ. Nói cách khác, hành giả 
nên để hết sức lực của mình vào câu thoại đầu, dẫn tâm tới chỗ cùng 
tuyệt để đạt được Ngộ. Hành giả không nên lầm hiểu lời tôi nói mà chỉ 
đợi ngộ. Khi Ngộ rồi như mây tan trời hiện chẳng có gì che khuất được 
nữa. Vào lúc đó, trời xoay đất chuyển, một cảnh giới hoàn toàn khác 
xuất hiện. 


2.712. Vượt Lên và Đi Ra Ngoài Cái Tỉnh Ngộ Từ Mộng Thì 
Còn Lạt Cái Gì? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, vì Thiển Sư Đức 
Sơn Tuyên Giám (780-865) có bệnh nên có một vị Tăng đến hỏi: "Lại 
có ai chẳng bệnh chăng?" Sư đáp: "Có." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là 
người chẳng bệnh?" Sư quát: "Ôi da! Ôi đa!" Sau đó sư bảo chúng lời 
khuyên lần cuối cùng: "Chụp nắm hư không tìm tiếng luống nhọc tâm 
thần các ông. Vượt ngoài cái tỉnh ngộ từ mộng, và đi ra ngoài cái tỉnh 
ngộ thì còn lại cái gì?" Sau khi nói xong, Sư ngồi yên mà thị tịch. 
Nhằm ngày mồng ba tháng chạp năm Ất Dậu, năm 865. Vua phong sắc 
thụy "Kiến Tánh Đại Sư." 


2.713. Vượt Ngoài Có Không, Thông Cả Đốn Tiệm 

Bổn Tịch (2-1040), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Tây 
Kết, Bắc Việt. Lúc còn rất nhỏ ngài đã thông minh một cách lạ thường. 
Sư là dòng dõi quan Nội Cung Phụng Đô Úy Nguyễn Kha dưới triều 
nhà Tiển Lê (980-1009). Thuở nhỏ, Sư đã có tư thái phi thường. Một 
lần nọ, có một vị Tăng khen Sư: “Đứa bé này cốt tướng phi thường, 
nếu xuất gia ắt thành tựu chủng tử Phật.” Về sau, Sư xuất gia làm đệ 
tử và thọ cụ túc giới với Thiền sư Thuần Chân tại chùa Hòa Quang. 
Sau khi lãnh ngộ yếu nghĩa Thiển, Sư trở thành Pháp tử đời thứ 13 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Một hôm, Thiền sư Thuần Chân vỗ đầu 
Sư nói: “Chánh Pháp ở phương Nam đợi ông xiển dương đấy!” Bấy 
giờ, đối với chánh pháp, Sư vượt ngoài có, không và thông cả đốn và 
tiệm. Nơi nào Sư đến đều rưới những trận mưa pháp làm chấn động 
huyền phong. Tăng Ni và quan chức triều đình đều rất kính mộ. Sau đó 
ngài dời về chùa Chúc Thành để hoằng pháp. Hầu hết cuộc đời ngài, 
ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Khoảng năm thứ 


3817 


ba, niên hiệu Thiệu Minh, vào ngày 14 tháng 6, năm 1140, Sư họp đồ 
chúng lại bảo: “Vô sự! Vô sự!” Nói xong, Sư an nhiên thị tịch. 


2.714. Vượt Qua Khỏi Cửa! 

Tên của một vị Thiển Sư Nhật Bản thời cận đại. Settan xuất gia 
vào năm lên mười tuổi. Ngày nọ, Settan quyết định đến xin phép thầy 
đi hành cước, nhưng bị sư phụ từ chối. Quyết tâm cầu đạo nên Settan 
âm thầm ra đi. Ông đã máng lại nơi cổng chùa lời đại nguyện: "Trừ phi 
thành đạo, Settan sẽ không trở về bước qua cánh cổng này," rồi ông 
cất bước ra đi. Settan tìm đến với thiển sư Torin và hành thiển ngày 
đêm. Torin là một trong những cao Tăng đắc đạo thời đó với phong 
cách dạy chúng rất nghiêm khắc và sắc xảo khó đoán trước được. 
Ngày nọ, Settan quyết chí không để thời gian của đời mình trôi qua vô 
ích nữa. Ông leo lên đỉnh của một tòa nhà cao và thệ nguyện rằng sẽ 
không toàn mạng trở xuống trừ phi giác ngộ được chân tánh ngay trong 
đêm ấy. Ông tọa thiển suốt đêm đến hừng sáng hôm sau, thế mà 
Settan vẫn chưa liễu ngộ. Settan lấy làm khó chịu, ông bèn đứng dậy 
bước tới lan can, chuẩn bị nhảy xuống lầu để tìm cái chết. Đột nhiên 
ông nghe tiếng gà gáy sáng. Ngay trong khoảnh khắc đó, tâm thức của 
Settan bừng mở ra, và ông đã đại ngộ. Trong niễm vui sướng khôn tả, 
Settan vội vã tìm thây. Khi thiển sư Torin vừa thấy Settan, ông xác 
quyết ngay "Mừng ngươi đã vượt qua khỏi cửa!" 


2.715. Vượt Thoát Cái Vòng Sinh Tử Đó Thì Có Lợi Ích Gì? 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Dược Lâm Thạch Quan (1143-1217); tuy nhiên, có một chi tiết rất 
ngắn về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục: Dược Lâm thuộc 
dòng Dương Kỳ của phái Lâm Tế, đệ tử và người kế vị Pháp của thiển 
sư Lão Na Từ Đăng, và là thầy của Vô Môn Tuệ Khai. Nếu chúng ta 
tính từ Thiển sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, thì Khai Phúc Đạo Ninh là đệ tử 
của Ngũ Tổ Pháp Diễn. Đệ tử của Khai Phúc là Nguyệt Am Thiện 
Quả, lại là thầy của Đại Hoằng Lão Na. Và Lão Na được kế thừ bởi 
Dược Lâm Thạch Quan. Tất cả những vị Thiển sư này đều sử dụng 
công án, và, đặc biệt là công án “Vô,” đã trở thành một công án được 
nhiều vị thầy trong tông Lâm Tế thời nhà Đường ưa thích. Đối với 
Dược Lâm, cũng như đối với tất cả các Thiển sư, mục đích chính của 
Thiền là ngộ, xảy ra ngay trong những sinh hoạt của đời sống thường 


3818 


nhật. Tuy nhiên, các đệ tử về sau này thường đến với Thiền bởi vì họ 
hy vọng nó sẽ giúp họ vượt thoát những khó khăn trong đời sống. Như 
một vị đệ tử đã đặt câu hỏi với Thiền sư Dược Lâm: “Lầm sao con có 
thể vượt thoát vòng luân hôi sanh tử?” Câu trả lời của Dược Lâm là: 
“Vượt thoát cái vòng đó thì có lợi ích gì?” Công án được dựa vào 
những câu trả lời tự nhiên, hoặc bằng lời hay bằng cử chỉ, mà các 
Thiền sư thời nhà Đường đã sử dụng mỗi khi các đệ tử hỏi mình. Các 
vị thầy đời nhà Tống cũng đã lấy ra những ghi chép về các cuộc gặp 
gỡ này và sử dụng chúng như là thứ công cụ nhằm giúp đỡ cho đệ tử 
của mình. Thách thức cho đệ tử, như lời nói của Ngũ Tổ Pháp Diễn khi 
nói với Viên Ngộ đã được diễn tả là loại công án vượt ra ngoài ngôn 
ngữ, vượt ra ngoài những tiêu chuẩn bình thường của tư tưởng và lý 
luận. Còn với Đại Huệ khi Sư đã bị thấm vào nó đến nỗi gắp thức ăn 
mà không bỏ vào miệng, mà để cho nó rớt xuống sàn nhà, người học 
phải tập trung vào công án đến độ phải trở thành một với nó--thân và 
tâm kết hợp lại làm một. Lối tu tập thật sự của những vị thầy này được 
gọi là “thoại đầu,” có nghĩa là “cái đầu của tư tưởng.” Hành giả giảm 
thiểu công án còn lại chỉ một chữ như chữ “Vô”--mà hành giả tự mình 
lặp đi lặp lại một cách im lặng. Bằng cách làm này hành giả sẽ có sự 
tỉnh thức hoàn toàn tới chỗ không còn chỗ dung chứa tất cả những thứ 
khác, và hành giả đạt được trạng thái tâm trước khi có tư tưởng. 


2.716. Vứt Hết Đi! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, một vị 
Tăng cũng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) cùng câu 
hỏi: "Ví có người không manh áo dính thân đến đây, Hòa Thượng bảo 
họ thế nào?" Triệu Châu lại đáp khác: "Vứt hết đi!" Bình thường mà 
nói, chúng ta có thể hỏi Triệu Châu: "Khi một người không có thứ gì 
dính thân, thì lấy gì mà vứt bỏ đây?" Dầu câu trả lời của Triệu Châu 
có cao kiến thế nào, những nghịch lý ấy vẫn khiến chúng ta sững sốt, 
vì nó làm xáo trộn hết những nếp tư tưởng hợp lý quen thuộc của 
chúng ta. Thật không có giáo thuyết nào chỏi tai như Thiển! Duy Ma 
Cật, con người im lặng như sấm sét, lại tâm sự rằng ông bệnh vì chúng 
sanh bệnh. Quả thật tất cả những tâm hồn chí thánh chí thiện đều thân 
thiết mang trong người cái đại nghịch lý của vũ trụ này. Thật vậy, 
trong cách nói nghịch, Thiển dám cụ thể một cách táo bạo hơn những 
giáo thuyết huyền học khác, vì Thiển mang luôn cái điên đảo thị phi 


3819 


vào cả trong tình tiết của cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Thiền 
không ngại ngùng chối bỏ tất cả những gì thân thiết nhất trong kinh 
nghiệm của chúng ta. "Tôi đang viết đây mà chưa hề viết một chữ; có 
lẽ ông đang đọc đấy, nhưng trong đời không có ai đọc hết. Tôi điếc tôi 
mù, nhưng tôi thấy đủ thứ sắc màu, phân biệt đủ tiếng động." Cứ thế 
mà các thiển sư tiếp tục mãi không dứt. 


2.717. Xa Nặc: Ăn Năn Và Đắc Quả 

Xa Nặc là người hầu cận của thái tử Sĩ Đạt Đa. Ông đã đánh xe 
đưa Thái tử Sĩ Đạt Đa rời cung điện trong đêm Ngài xuất gia, để vào 
rừng và bắt đầu cuộc sống không nhà để tìm phương cứu nhân loại. 
Sau nầy Xa Nặc cũng trở thành một đệ tử của Đức Phật. Tuy nhiên, 
trong Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất, các Tỳ Kheo đã thông 
qua hình phạt cao nhất áp dụng cho Xa Nặc vì ông đã tỏ ra xem thường 
Tăng đoàn từ cao đến thấp và vô cùng ngạo mạn. Hình phạt áp dụng 
là sẽ bị cô lập hoàn toàn về mặt xã hội. Khi hình phạt được thông báo 
thì Xa Nặc đã tỏ ra hối hận, buồn phiễển sâu sắc và đã sửa chữa hết 
mọi lỗi lầm của mình. Sau đó ông đã đắc quả A La Hán. 


2.718. Xà Nhập Trúc Đồng 

Công án nói về rắn chui vào ống tre. Trong nhà Thiên, từ nầy được 
dùng để chỉ hành giả gặp phải sự mờ mịt trong thiền tập. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 
IX, một hôm, Ngưỡng Sơn bảo Hương Nghiêm: “Sư đệ ngộ Như Lai 
thiển mà chưa ngộ Tổ Sư thiển.” Một vị Tăng gần đó hỏi: "Ý này thế 
nào?" Ngưỡng Sơn đáp: "Xà nhập đồng trúc (rắn chui vào ống tre)." 


2.719. Xả Ly Thân Tâm 

Xã ly thân tâm hay loại bổ thân tâm. Giáo thuyết chủ yếu trong 
triết lý thiển của Thiển sư Đạo Nguyên. Trong thiển, thân tâm phải 
được bỏ đi. Điều này không có nghĩa là quăng bỏ thân tâm, mà là loại 
bỏ đi những nhiễm trược của thân và quét cho sạch những cấu bẩn 
trong tâm. Hơn nữa, lời giải thích của Thiển sư Đạo Nguyên còn muốn 
nói đây là một trạng thái định tỉnh thanh tịnh, trong đó hành giả hoàn 
toàn chìm ngập trong kinh nghiệm thiền. 


3820 


2.720. Xả Nghiệp Lực Mà Chấp Đạo Lực Là Chỉ Uổng Phí Thời 
Gian 

Dù nghiệp đã được định nghĩa một cách đơn giản là các hành vi, 
thực ra, nghiệp chỉ tất cả sự tích tụ những kinh nghiệm và hành vi của 
chúng ta từ lúc khởi sanh của loài người và cả trước lúc ấy nữa. 
Nghiệp của đời trước mà Phật giáo dạy còn sâu xa hơn nữa, vì nó gồm 
cả nghiệp của đời sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự tái diễn 
sanh và tử từ quá khứ vô định cho đến hiện tại. Trong khi đạo lực là 
năng lực đến từ sự giác ngộ. Trong Thiên, chẳng có tiêu chuẩn nào để 
đo lường Nghiệp Lực và Đạo Lực. Điểm chính yếu là xét xem mình có 
ý thức được tâm thể của mình trong tất cả mọi hành động vào mọi lúc. 
Phải biết rằng cả Nghiệp Lực lẫn Đạo Lực đều là hư vọng. Nếu có 
người xả Nghiệp Lực mà chấp trước Đạo Lực, theo Thiền sư Tông Cảo 
Đại Huệ, người ấy không hiểu gì về Phật giáo cả. Nếu có bậc trượng 
phu mượn Đạo Lực làm khí trượng để trừ Nghiệp Lực, Nghiệp Lực trừ 
rồi, mới thấy rằng Đạo Lực cũng là hư vọng luôn. Bàng Cư Sĩ nói: 
"Phàm phu ý chí hẹp hòi, suy nghĩ hư vọng, hay nói có khó có dễ... Có 
biết đâu chỉ vì cái tâm chấp khó chấp dễ, rồi vọng sinh ra giữ, bỏ, níu 
giữ chúng ta lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Nếu không nhổ hết các căn 
bệnh này, ắt chẳng có lúc nào ra khỏi biển sanh tử được." 


2.721. Xác Minh Chân Lý 

Xác minh chân lý bằng kinh nghiệm bản thân. Theo kinh 
Kesaputtiya, Đức Phật đã khuyên những người Kalamas về sự xác 
minh chân lý như sau: “Không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó 
được dựa trên cơ sở quyền uy, không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì 
điều đó được viết trong kinh sách thiêng liêng, không chấp nhận điều 
đó là chân lý chỉ vì điều đó là ý kiến của nhiều người, không chấp 
nhận điều gì là chân lý chỉ vì điều đó có vẻ hợp lý, không chấp nhận 
điều gì là chân lý chỉ vì muốn tỏ lòng tôn kính vị thầy của mình. Ngay 
cả giáo lý của ta các người cũng không nên chấp nhận là chân lý nếu 
không xác minh chân lý ấy qua kinh nghiệm bản thân. Ta đề nghị tất 
cả các người hãy thử nghiệm bất cứ thứ gì mà các người nghe thấy 
dưới ánh sáng của kinh nghiệm bản thân. Chỉ khi nào các người biết 
được những việc như thế là có hại thì nên bổ. Ngược lại, khi biết được 
những điều đó là có lợi và đem lại an bình thì hãy tìm cách vun đắp 
chúng.” 


3821 


2.722. Xảo Còn Không Có Huống Là Vụn? 

Tú Tài Trương Chuyết, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ IX. Sư là đệ tử của Thiển sư Thạch Sương Khánh Chư. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Trương Chuyết; 
tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và thầy mình trong Truyền 
Đăng Lục, quyển XV. Một hôm Tú Tài Trương Chuyết đến tham vấn 
Thiền Sư Thạch Sương. Sư hỏi: “Ông tên gì?” Trương Chuyết đáp: “Dạ 
con tên Trương Chuyết.” Sư liền nói: “Trong đây cái xảo còn không 
có, huống là cái chuyết (vụn văằn).” Tú Tái Trương Chuyết bỗng tỉnh 
ngộ và làm bài kệ: 

“Quang minh tịch chiếu biến hà sa 
Phàm Thánh hàm linh cộng ngã gia 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già 
Phá trừ phiển não trùng tăng bệnh 
Thú hướng chan như tổng thị tà 
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa.” 
(Sáng soi lặng lẽ khắp hà sa 
Phàm Thánh hàm linh chung một nhà 
Một niệm chẳắng sanh toàn thể hiện 
Sáu căn vừa động bị che lòa 
Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh 
Hướng đến chân như thảy đều tà 
Tùy thuận các duyên không quái ngại 
Niết Bàn sanh tử thảy không hoa). 


2.723. Xích Nhục Đoàn 

Một khối thịt đổ chỉ thân người hay quả tim. Truyền Đăng Lục, 
quyển XII, một hôm Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyễn, người sáng lập ra 
tông Lâm Tế, thượng đường dạy chúng: "Ở đây khối thịt đỏ này có vô 
vị chân nhân, thường từ cửa mặt các ông ra vào. Trong các ông, ai 
chưa chứng điều này, hãy xem!" Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng 
chúng ta căn bản không là gì khác hơn những cánh cửa từ mặt của 
chúng ta, và mọi thứ đi qua các cánh cửa này là những đối tượng của 
các căn hay giác quan. Điều này cũng được diễn đạt trong một công án 


3822 


nổi tiếng nói về cánh cửa như là bản chất thật của Triệu Châu. Theo 
Bích Nham Lục, tắc 9, một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Triệu Châu là 
gì?" Triệu Châu đáp: "Đông môn, tây môn, nam môn, bắc môn." Có vẻ 
như Triệu Châu nói rằng người ta có thể đi vào thị trấn từ bất kỳ hướng 
nào. Nhưng quan trọng hơn, ngài nói rằng chính ngài, và tất cả chúng 
ta, không gì khác hơn ngoài những cánh cửa này, qua đó hiện tượng 
đến và đi không gián đoạn. Không phải chúng ta có những giác quan 
này, mà chúng ta không là gì khác ngoài những cánh cửa này, những 
giác quan này. Là như vậy, nên chúng ta không là gì cả, vô ngã; đây 
chính là bản chất thật. 


2.724. Xuân Đến Cây Cối Trổ Hoa 

Một hôm, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Quảng Phúc Đàm 
Chương về ý chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: "Xuân đến, cây cối trổ 
hoa." Khi vị Tăng làm lễ, có lẽ để bái tạ cách dạy không xây dựng của 
Sư, Sư bèn hỏi: "Ông có hiểu không?" Vị Tăng đáp: "Bẩm không." Sư 
bảo: "Không hiểu là được." Vị Tăng lại hỏi: "Xin Hòa Thượng chỉ dạy 
ý nghĩa của câu này." Thấy vị Tăng bày tỏ theo thói thường, không thể 
lãnh hội, nên Sư nói tiếp: "Thu đến, lá lay rơi rụng." Đây là trường hợp 
các thiển sư trả lời câu hỏi bằng cách nêu lên một vài sáo ngữ vốn 
hoàn toàn không thể hiểu được bằng những lý lẽ đương nhiên. Trong 
khi hầu hết những phát biểu rõ ràng là vô nghĩa và không thể nào vói 
tới được, những câu trả lời ở đây không có quan hệ, dầu là quan hệ rất 
xa vời, đối với ý nghĩa của vấn đề được nêu lên ở đây. Nhưng quả tình 
các thiền sư hết sức tận tâm và những người nhiệt tâm cầu đạo thường 
được khơi dậy ý chỉ nội tại của những nhận định thoát ra từ đôi môi 
của các thiển sư tùy theo hoàn cảnh. Vì vậy hành giả chúng ta phải cố 
gắng nhìn sâu vào phía dưới những sáo ngữ vô nghĩa này. 


2.725. Xuân Khai Ni Thiền Sư: Một Đời Bất Hạnh! 

Nàng Xuân Khai xinh đẹp còn có tên là Suzu, khi còn rất trẻ đã bị 
ép buộc phải lập gia đình, dầu nàng không chấp nhận. Sau khi cuộc 
hôn nhân này chấm dứt, Xuân Khai bắt đầu theo học môn triết ở một 
trường đại học. Nhìn thấy Xuân Khai là ai cũng đem lòng yêu thương. 
Hơn nữa, chính nàng cũng nảy sinh tình yêu với người khác ở bất cứ 
nơi nào mà nàng đến. Xuân Khai sống trong tình yêu suốt thời gian 
nàng theo học đại học. Rồi sau đó, khi không thỏa mãn với môn triết 


3823 


học nàng tìm đến một ngôi chùa để học về thiển. Tại đây các thiển 
sinh lại đem lòng yêu nàng. Cả đời của nàng Xuân Khai luôn thấm 
đẫm tình yêu. Cuối cùng ở Đông Đô, nàng trở thành một thiển sinh 
thật sự. Các vị sư huynh đệ ở thiển viện chi nhánh của Kiến Nhân Tự 
đều ca ngợi sự chân thành của Xuân Khai. Một người trong số họ tổ ra 
rất tương đắc và đã giúp nàng am hiểu về thiển. Vị viện chủ Kiến 
Nhân Tự lúc đó tên là Mokurali, tiếng Nhật có nghĩa là “Mặc Lôi”. 
Ông là một người rất nghiêm khắc. Ông tự mình nghiêm trì giới luật và 
đòi hỏi các Tăng Ni trong thiển viện của ông cũng làm như vậy. Thời 
bấy giờ ở Nhật, nhiệt huyết mà các Tăng sĩ đã mất đi đối với đạo Phật 
dường như phục hồi trổ lại khi họ được phép theo đuổi đời sống có gia 
đình. Thiền sư Mokurai thường cầm chối rượt đuổi những người phụ nữ 
khi thấy họ xuất hiện ở bất cứ thuộc viện nào thuộc Kiến Nhân Tự, 
nhưng ngài càng xô đuổi thì dường như họ càng trở lại nhiều hơn. Tại 
thiển viện chi nhánh, bà vợ của vị đệ nhất tòa trở nên ghen ghét với 
lòng nhiệt thành và sắc đẹp của nàng. Khi nghe các thiển sinh ca ngợi 
việc hành thiển nghiêm túc của Xuân Khai, bà càng thấy lúng túng và 
khó chịu. Cuối cùng, bà phao tin đồn rằng Xuân Khai đã dan díu với 
một Tăng sinh trẻ, bạn của nàng. Hậu quả là người Tăng sinh bị trục 
xuất và Xuân Khai cũng bị đuổi ra khỏi thiển viện. Xuân Khai suy 
nghĩ: “Dầu ta có mắc lỗi về chuyện yêu đương thì bà vợ của ông đệ 
nhất tòa cũng không thể ở lại thiển viện này nếu như bạn ta bị đối xử 
quá bất công như vậy.” Ngay đêm hôm đó, Xuân Khai đã mang một 
thùng dầu lửa đến châm và đốt rụi ngôi thiển viện đã 500 tuổi này. 
Vào sáng ngày hôm sau nàng bị cảnh sát bắt giữ. Một vị luật sư trẻ 
quan tâm đến nàng và đã nhiệt tâm làm cho bản án được nhẹ đi. 
Nhưng Xuân Khai bảo anh luật sư: “Đừng giúp tôi! Tôi có thể sẽ quyết 
định làm một cái gì khác và cũng sẽ lại vào tù lần nữa.” Cuối cùng, 
bản án 7 năm tù cũng trôi qua và Xuân Khai được thả ra khỏi nhà tù, 
tại đây ông cai tù 60 tuổi đã đem lòng yêu nàng say đắm. Nhưng bây 
giờ thì mọi người đều nhìn nàng như mộ kẻ “vào tù ra khám”. Không 
một ai muốn liên hệ gì với nàng. Ngay cả những người trong nhà thiển, 
những người được cho là luôn tin vào sự giác ngộ ngay trong kiếp này 
ngay trên thân này, cũng xa lánh nàng. Xuân Khai chợt nhận thấy rằng 
thiển là một chuyện, và người học thiển lại là một chuyện hoàn toàn 
khác. Bà con quyến thuộc của nàng cũng không ai muốn có liên hệ gì 
với nàng. Nàng lâm bệnh, trở nên nghèo khổ và yếu ớt. Rồi nàng gặp 


3824 


một vị Tăng thuộc phái Tịnh Độ Chân Tông. VỊ này dạy cho nàng 
pháp môn niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, nhờ đó mà nàng tìm được 
đôi chút khuây khỏa và thanh thản. Nàng qua đời khi nhan sắc vẫn còn 
tuyệt đẹp và chưa tròn 30 tuổi. Xuân Khai đã viết lại chuyện đời mình 
trong một nỗ lực vô vọng nhằm động viên chính bản thân mình và 
nàng cũng kể lại phần nào câu chuyện cho một nữ văn sĩ. Vì thế mà 
câu chuyện đời nàng đã được người dân Nhật Bản biết đến. Những 
người trước đây đã từng từ chối Xuân Khai, những người đã từng phỉ 
báng và ghét bỏ nàng, giờ đây đọc được chuyện đời nàng với những 
giọt nước mắt ăn năn hối hận. 


2.726. Xuất Gia 

“Xuất gia” có nghĩa là từ bỏ gia đình để gia nhập giáo đoàn và trở 
thành Tăng sĩ, đối lại với “tại gia” có nghĩa là cư sĩ còn ở tại gia đình. 
Theo kinh Duy Ma Cật, chương ba, Đức Phật bảo La Hầu La: “Ông đi 
đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.” La Hầu La bạch Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ta. Vì sao? Nhớ 
lúc trước kia, các trưởng giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ con cúi đầu 
làm lễ hỏi rằng: “Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật vì đạo bỏ 
ngôi Chuyển Luân Thánh Vương mà xuất gia, việc xuất gia đó có 
những lợi ích gì?” Con liền đúng theo Pháp mà nói sự lợi ích của công 
đức xuất gia. Lúc đó, ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: “Thưa La 
Hầu La! Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? 
Không lợi, không công đức, mới thật là xuất gia. Về Pháp hữu vi có 
thể nói là có lợi, có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi, trong Pháp 
vô vi không lợi, không công đức. La Hầu La! Vả chăng xuất gia là 
không kia, không đây, cũng không ở chính giữa; ly sáu mươi hai món 
kiến chấp, ở nơi Niết Bàn, là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bực 
Thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, 
lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại 
đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùn lầy; không bị ràng buộc, không 
ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hộ trợ ý người 
khác, tùy thiển định, rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất 
gia." Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả tử: 'Các ngươi nay ở 
trong Chánh Pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó 
gặp.` Các trưởng giả tử nói: “Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy “Cha 
mẹ không cho, không được xuất gia.` Ông Duy Ma Cật nói: “Phải, các 


3825 


ngươi nếu phát tâm Vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất gia, đó chính là 
đủ Giới Pháp.` Bấy giờ ba mươi hai vị trưởng giả tử đều phát tâm Vô 
thượng Bồ đề. Vì thế, nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông.” 


2.727. Xuất Tỉnh 

Câu chuyện một công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư 
Thạch Sương Tánh Không và đệ tử của mình là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. 
Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IX, khi Ngưỡng Sơn còn làm thị 
giả cho thiển sư Tánh Không, một hôm có một vị Tăng đến hỏi thiền 
sư Tánh Không Thạch Sương: "Ý nghĩa của việc Trưởng lão đến từ 
phương Tây là gì?" Sư bảo: "Giả sử có một người bị rơi xuống tận đáy 
giếng sâu ngàn thước, nếu ông có thể kéo y lên khỏi mà không cần 
đến một tấc dây, ta sẽ trả lời cho ông ý chỉ của Tổ Sư từ Tây đến." Vị 
Tăng dường như không lấy đó làm trọng; nên nói: "Gần đây, Hồ Nam 
Sướng Hòa Thượng trụ trì tại một tu viện cũng có chỉ giáo này nọ cho 
chúng tôi về vấn đề ấy." Sư gọi vị sa di thị giả và ra lệnh: "Hãy mang 
cái thây ma này tống khứ đi." Thiển sư Tánh Không trả lời bằng cách 
viện dẫn những việc không thể có trong thế giới nhân quả tương đối 
này. Và điều kiện vừa kể trên là hi hữu như mọi đối đãi thời không 
vẫn nguyên dạng đối với tâm thức hữu hạn của chúng ta. Chỉ có thể 
hiểu chừng nào chúng ta nhẩy vào một cảnh giới vượt lên kinh nghiệm 
đối đãi của mình. Nhưng vì các thiển sư ghê tởm mọi thứ trừu tượng và 
thuyết lý, nên đôi khi các câu nói của họ quá ư lộn xộn và vô nghĩa; 
đồng thời những câu trả lời của họ luôn có cái lối độc điệu của chủ 
trương siêu nghiệm. Vị sa di thị giả đó chính là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, 
một trong những tay cự phách của Thiền. Về sau Ngưỡng Sơn có đến 
hỏi Đam Nguyên làm sao kéo người kia ra khỏi giếng. Đam Nguyên 
bảo: "Suyt! Đồ ngu, ai ở dưới giếng." Sau nữa, Ngưỡng Sơn lại đi hỏi 
Qui Sơn làm cách nào để kéo người kia ra khỏi giếng. Qui Sơn gọi: 
"Huệ Tịch (tên của Ngưỡng Sơn)." Ngưỡng Sơn đáp: "Dạ, bẩm Hòa 
Thượng." Qui Sơn nói: "Kìa, ra rồi." Đến khi đủ duyên của Thiển và 
trụ trì tại Ngưỡng Sơn, lúc ấy Ngưỡng Sơn thường nhắc đến những 
cuộc phiêu lưu này và bảo: "Ở Đam Nguyên ta được danh, ở Quy Sơn 
ta được thể." Hành giả tu Thiển có có thể thay thế 'danh' bằng triết học 
và 'thể' bằng kinh nghiệm được chăng? 


3826 


2.728. Xúc Bội Quan 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XVII, khi Thiển Sư Hối 
Đường Tổ Tâm Hoàng Long (1025-1100) đang phỏng vấn một vị Tăng 
trong phòng phương trượng, Sư thường đưa nắm tay lên và nói: "Nếu 
ông gọi nó là nắm tay, là ông xúc phạm, lão Tăng sẽ đánh ông. Nếu 
ông không gọi nó là nắm tay tức là ông thiếu trung thực. Vậy thì ông 
gọi nó là cái gì?" Vài hôm sau, thiển sư Hối Đường dạy chúng: "Nếu ai 
đó hiểu chính mình mà không hiểu cái trước mắt, kẻ đó có mắt mà 
không có chân. Nếu ai đó chỉ tỉnh thức với cái trước mắt mà không 
hiểu chính mình, kể đó có chân mà không có mắt, Suốt ngày trong 
lồng ngực của hai loại người này luôn có một cái gì đó. Khi đó một 
nhãn quan bất định luôn ở trước mắt họ. Với cái nhãn quan này trước 
mắt, mọi thứ mà họ gặp đều gây trở ngại cho họ. Vậy thì làm sao họ 
tìm được an lạc? Có phải chư Tổ đã không từng nói 'Nếu còn nắm bắt 
hay buông bỏ bất cứ thứ gì, đều ở trong tà đạo. Khi sự vật được nhìn 
như thị, sẽ không có đi hay ở'?" 


2.729. Xúc Tỷ Dương 

Con dê không phân biệt đồ vật được bằng mắt, mà phải đợi đến 
khi vật chạm vào mũi thì nó mới ăn. Nhà Thiển dùng từ nầy để chỉ cho 
người tu đạo mà mê muội, tu tập một cách mù quáng chứ chẳng biết 
chi đến chánh pháp. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, 
một hôm, Thiển sư Lâm Tế thượng đường dạy chúng: "Các thiển sinh 
thời bây giờ hoàn toàn mù tịt về chân lý. Họ giống như những chú dê 
già nua, vơ hết cả những gì mà họ vấp phải dưới chân họ (xúc tỷ 
dương). Họ không phân biệt được giữa tớ và chủ, hay giữa khách và 
chủ. Những người như vầy đi vào Thiền với tâm thức lệch lạc, và hoàn 
toàn không có khả năng tu tập một cách hiệu quả khi đi vào những 
hoàn cảnh năng động. Người ta có thể kêu họ là những người được sơ 
tâm điểm đạo, nhưng thật sự họ chỉ là những kẻ thế tục tầm thường. 
Những người thật sự buông bỏ phải làm chủ được khả năng nhận thức 
đúng đắn, để phân biệt được người giác ngộ và kẻ bị ma ám, cái thật 
và cái giả, nhà hiển triết và kẻ suy đồi. Nếu mấy ông có được những 
biện biệt rõ ràng như thế, người ta có thể nói là mấy ông đã thật sự rời 
bỏ những lệ thuộc. Bây giờ mấy ông có thể thấy được tà ma ám 
chướng đối với Phật giáo đang lẫn lộn với sự việc chân thật. Những 
người sáng suốt đã từ bỏ hẳn ma chướng cùng lúc với Phật giáo. Nếu 


3827 


tôn sùng cái thiêng liêng và khinh khi cái phàm tục, mấy ông vẫn còn 
là những cái bọt bong bóng trong đại dương mê hoặc." 


2.730. Xử Dụng Công Án 

Công án là một cái gì đó cho các đệ tử suy nghĩ và quán chiếu 
trong thiển quán trong các thiển đường phái Lâm Tế. Lúc đầu, công án 
là một “yết thị công khai,” có nghĩa là “có trước về mặt công lý.” Về 
sau nầy công án được nhà Thiền xử dụng một cách có hệ thống như 
những phương tiện đào tạo từ khoảng giữa thế kỷ thứ mười bằng cách 
tránh tất cả những lời giải thích duy lý. Công án cho phép đệ tử thấy rõ 
những giới hạn của trí tuệ và buộc phải vượt lên những giới hạn ấy 
bằng trực giác chứ không bằng duy lý, là thứ đưa anh ta vào một vũ trụ 
nằm bên ngoài mọi mâu thuẫn và mọi tư tưởng nhị nguyên. Sự phát 
khởi nầy cho phép người đệ tử trình bày với thầy một cách tự phát và 
không cần tới sự giúp đở từ bên ngoài. Nhằm giúp cho cái ngã tỉnh 
thức và chứng nghiệm “Phật tánh,” mà ngài Lâm Tế gọi là “Vô vị 
chân nhân,” nghĩa là trọn vẹn là mình và chân thực biết mình, trong 
các Thiền sư, nhất là các Thiển sư thuộc phái Lâm Tế, mới có sự sử 
dụng cái mà tiếng Nhật gọi là “koan.” Đó là một phát triển đặc biệt 
của các thế kỷ 11 và 12, khi Thiển được hết sức ưa chuộng và phổ biến 
rộng rãi khắp Trung Hoa, thu hút cả nhiều người không còn tìm đến vì 
một nhu cầu hiện sinh thúc bách nào cả. Những vị thầy thời trước có lẽ 
hẳn đã phản ứng với cái lãnh đạm và lơ là bể ngoài như Bồ Đề Đạt 
Ma. Tuy nhiên, những vị thầy sau này, thành thật và bi mẫn muốn giúp 
tất cả những kẻ tìm kiếm, giờ đây bắt đầu chính họ thiết lập mối liên 
hệ với những người đến tìm bằng một công án. Vị thiển sư đời Tống 
đầu tiên sử dụng công án có phần hệ thống là Tông Cảo Đại Huệ (thế 
kỷ thứ 12), trong một dịp, đã nói như sau: “Chúng ta sinh ra từ đâu? 
chúng ta đi về đâu? Kẻ nào biết cái từ đâu đến và đi về đâu này là kẻ 
mà chúng ta có thể thực sự gọi là một Phật tử. Như ai là cái kẻ trải qua 
sinh tử này? Lại nữa, ai là cái kẻ chẳng biết gì về cái từ đâu đến và đi 
về đâu của đời sống này? Ai là cái kẻ đột nhiên ý thức được cái từ đâu 
đến và đi về đâu của đời sống? Lại nữa ai là cái kẻ đối mặt với công 
án này, không thể giữ đôi mắt mình định, và vì hắn không lãnh hội nổi 
nó, thấy cả ruột gan mình đảo lộn như nuốt phải một hòn lửa không dễ 
dàng phun ra được. nếu ông muốn biết cái kẻ này là ai, lãnh hội hắn ở 
cái chỗ mà mình không thể đem hắn vào khuôn khổ của lý trí. Khi ông 


3828 


đã lãnh hội được hắn như thế, ông hẳn biết rằng rốt cuộc hắn là kẻ 
vượt qua sự can thiệp của sanh tử.” Mục tiêu tối hậu vẫn giữ nguyên 
như vậy: biết và lãnh hội xem ta là ai bên kia cái “khuôn khổ của lý 
trí,” nghĩa là bên kia cái cơ cấu chủ thể-khách thể của trí năng. Hướng 
về cứu cánh này của công án, một thứ câu hỏi, vấn để, thách thức, hay 
đòi hỏi để ra bởi và do sáng kiến của vị thầy, có ý định thỏa mãn hai 
tác dụng: thứ nhất là thâm nhập vào những miễn sâu và kích thích tận 
căn nguồn nó mối ưu tâm nền tảng chôn sâu hay giả dối che đậy của 
bản ngã trong ngã thức. Thứ hai là trong khi khích động mối hoài mong 
căn bản này và cuộc tìm kiếm nó, giữ cho chúng được bén rễ và chỉ 
đạo một cách thích đáng. Vì chỉ khởi dậy chúng thôi cũng không đủ. 
Mà còn phải chỉ đạo và hơn nữa nuôi dưỡng chúng một cách cẩn mật 
ngõ hầu tránh nhiều cạm bẫy giả dối và ảo tưởng trong ấy chúng có 
thể bị giảm thiểu hay đi lạc hướng. Trong giai đoạn tiển công án của 
Thiền, kẻ cầu đạo thường đến vì sự thúc đẩy của kinh nghiệm sống 
của chính mình, đã rối loạn bởi một mối hoang mang dẫn nén nào đó 
của đời sống. Tuy nhiên, bình thường “câu hỏi” hay mối ưu tâm chưa 
được thăm dò tới miễn sâu tối hậu của nó. Mặc dù được nhen nhúm 
một cách tự nhiên, người ta cũng không biết cái căn nguồn hay chân 
tính của nó, do đó không có một hình thức thích đáng, nó dễ trở thành 
mơ hồ hay lệch lạc. Bất chấp một sự căng thẳng hay nghiêm trọng thực 
sự, do đó mối hoài mong và tìm kiếm này thường mù quáng, bất 
thường và hỗn độn, đòi hỏi một nên tắng và tâm điểm chính xác. Khi, 
trong thời kỳ này, trong một cuộc gặp gỡ với vị thầy, hành giả nhận 
được một thách thức hay đòi sắc bén, thí dụ như “Đem tâm ông ra 
đây!” “Cái gì đến như thế vậy?” “Thế nào là bản lai diện mục của ông 
trước khi ông được sanh ra?” “Khi chết, hổa thiêu, và tro tàn rụi thì ông 
ở đâu?” Hay, giản dị “Nói! Nói!” Thường thường hiệu quả của nó cung 
cấp cái định hướng và chỉ dẫn cần thiết. Dù như vậy, những thách thức 
, những câu hỏi, hay những đòi hỏi không được gọi là công án. Thay 
vào đó người ta lại gọi những trao đổi nhất thời và không có cấu trúc, 
không có tổ chức giữa thầy và trò là “Vấn Đáp,” nghĩa đen là hỏi và 
trả lời. Nhưng vì những trao đổi, hay vấn đáp này gợi ý, đặt nền tảng 
và điều khiển mối ưu tâm căn bản và cứu cánh của bản ngã, do đó, 
trên thực tế nhiều vấn đáp được sử dụng như là công án, hay như là 
nền tảng cho công án. Do đó chúng ta có thể xem công án với tác dụng 
hai mặt của nó là một nỗ lực cố ý và có trù tính để bảo đảm một kết 


3829 


quả trước đây đã được một cách tự nhiên không mưu tính. Trái lại, có 
lẽ ta có thể nói, bất chấp cái thuật ngữ kỹ thuật và những sai biệt của 
Thiển, rằng người đệ tử trước kia có công án tự nhiên của mình, tự 
nhiên ở cái chất thể nồng cháy, mặc dù vẫn phải thể hiện nó dưới một 
hình thức hay tâm điểm thích ứng, trong khi ở giai đoạn sau này, khi 
người ta vẫn chưa được với một hình thức thích hợp của câu hỏi cũng 
chưa lột tả được hết cái nội dung sống động của nó, chính vị thầy phải 
cố tìm cách trưởng dưỡng cả hình thức lẫn nội dung bằng cách ngay từ 
đầu đề ra một “câu hỏi” nào đó, từ bên ngoài. Trong trường hợp này, 
công án được hoàn toàn đề ra thay vì có phần nào tự nhiên. Nhưng lần 
nữa, chúng ta phải nhấn mạnh ngay tức khắc rằng khi nào mà cái “câu 
hỏi” hay “công án” vẫn tiếp tục là “cái từ phía bên ngoài” hay “được 
đề ra” mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích, và rốt cuộc lại, chẳng có 
Thiển gì cả. Tuy nhiên, trong đặc tánh về cơ cấu này cũng như trong 
thể cách áp dụng và sử dụng nó, công án được tính toán một cách cẩn 
thận để chống lại đúng cái nguy hiểm này. Vì ngay tự bản tánh của nó 
công án không tự cho mình thích ứng vào bất cứ khuôn khổ nhị nguyên 
chủ thể-khách thể nào của bản ngã trong ngã thức. 


2.731. Y Bát Hay Pháp? 

Truyền thừa là việc thay thế vị Tổ trước làm Tổ đời sau trong Phật 
giáo, thường là được Tổ trước chính thức thừa nhận như người kế thừa, 
đặc biệt là Thiển Tông. Trong nhà Thiển, vị thầy truyền lại y và bát 
cho đệ tử, ám chỉ vị thây đã truyền lại kỹ năng cho đời sau. Ý nói một 
Thiển sư đã thừa nhận một đệ tử là người thừa kế Pháp hay Pháp tử. 
Sự truyền thừa y áo từ một vị thầy tiêu biểu rằng người đệ tử đã nắm 
bắt được giáo pháp và có đủ phẩm chất để giảng dạy giáo pháp đó. 
Huệ Minh là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thời nhà Đường 
(618-907). Lúc đầu Sư đến học Thiên với Thiển sư ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn, nhưng về sau lại nhận ấn khả từ Lục Tổ Huệ Năng (638-713). 
Sau đó Sư đến Viễn Châu xiển dương Thiền pháp của ngài Huệ Năng. 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IV, người ta kể rằng ba ngày 
sau khi Huệ Năng rời khỏi Hoàng Mai thì tin mật truyền y pháp tràn 
lan khắp chốn già lam, một số Tăng phẫn uất do Huệ Minh cầm đầu 
đuổi theo Huệ Năng. Qua một hẻm núi cách chùa khá xa, thấy nhiều 
người đuổi theo kịp, Huệ Năng bèn ném cái áo pháp trên tảng đá gần 
đó, và nói với Huệ Minh: “Áo nây là vật làm tin của chư Tổ, há dùng 


3830 


sức mà tranh được sao? Muốn lấy thì cứ lấy đi!” Huệ Minh nắm áo cố 
dở lên, nhưng áo nặng như núi, ông bèn ngừng tay, bối rối, run sợ. Tổ 
hỏi: “Ông đến đây cầu gì? Cầu áo hay cầu Pháp?” Huệ Minh thưa: 
“Chẳng đến vì áo, chính vì Pháp đó.” Tổ nói: “Vậy nên tạm dứt tưởng 
niệm, lành dữ thảy đừng nghĩ tới.” Huệ Minh vâng nhận. Giây lâu Tổ 
nói: “Đừng nghĩ lành, đừng nghĩ dữ, ngay trong lúc ấy đưa tôi xem cái 
bổn lai diện mục của ông trước khi cha mẹ chưa sanh ra ông.” Thoạt 
nghe, Huệ Minh bỗng sáng rõ ngay cái chân lý căn bản mà bấy lâu 
nay mình tìm kiếm khắp bên ngoài ở muôn vật. Cái hiểu của ông bây 
giờ là cái hiểu của người uống nước lạnh nóng tự biết. Ông cảm động 
quá đỗi đến toát mồ hôi, trào nước mắt, rồi cung kính đến gần Tổ chắp 
tay làm lễ, thưa: “Ngoài lời mật ý như trên còn có ý mật nào nữa 
không?” Tổ nói: “Điều tôi nói với ông tức chẳng phải là mật. Nếu ông 
tự soi trổ lại sẽ thấy cái mật là ở nơi ông.” 


2.732. Y Châu 

Theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ sáu về Thọ Ký: 
“Hạt ngọc minh châu trong áo, thí dụ nói về một chàng cùng tử, có hạt 
minh châu trong chéo áo mình mà không biết, nên cứ lang thang cùng 
khổ mãi.” Các Thiền sư cũng thường nói đến của báu ấy. Ngày kia, có 
vị Thiền sư đế hỏi Hòa Thượng Thạch Cựu, đệ tử của Mã Tổ: "Trong 
tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì?" Thạch Cựu 
hỏi lại: "Trong tay ông có hạt minh châu không?" Vị Thiển sư thưa: 
"Con không biết." Thạch Cựu bèn nói kệ: 

"Bất thức tự gia bảo, 
Tùy tha nhận ngọai trần. 
Nhật trung đào ảnh chất, 
Cảnh lý thất đầu nhân." 

Ý là mình không biết được kho báu nhà mình, mà cứ chạy theo 
trần cảnh bên ngoài, ví như đang ở giữa nắng trưa mà chạy đi trốn 
bóng mình. Làm gì có chuyện đó? Cũng như vậy xảy ra cho người xem 
kiến xong, sau khi úp kiến lại thì không thấy đầu mình đâu nữa. Cả 
câu chuyện nói cho chúng ta biết chúng ta mãi chạy vòng vòng tìm 
kiếm thầy dạy cho mình cách nào mau chóng ngộ đạo mà lại không 
ngờ chính nó có sẵn nơi mình rồi. 


3831 


2.733. Y Nhiên Chỉ Tại Cựu Khòa Quật Lý 
(Vẫn Còn Ở Trong Hang Ổ Như Trước Đây) 

Trong Thiển, người tu hành chưa đạt đến cảnh giới giác ngộ thì 
vẫn còn bị cảnh giới mê vọng làm khốn đốn. Theo thí dụ thứ 6 của 
Bích Nham Lục, một hôm Thiền Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) dạy: 
"Ngày mười lăm về trước chẳng hỏi ông; ngày mười lăm về sau nói 
cho một câu xem?" Rồi Vân Môn cũng tự trả lời cho mọi người: "Mỗi 
ngày đều là ngày tốt." Vân Môn trong một câu đều đầy đủ ba câu 
trong tông chỉ nhà người. Như thế nói một câu cần thiết phải qui tông, 
nếu không như thế tức là Đổ Soạn. Việc nầy không cho nhiều luận 
thuyết. Song người chưa thấu cần phải như thế, nếu người đã thấu liền 
thấy ý chỉ cổ nhân. Kỳ thật "Thong dong dẫm đạp lên tiếng suối reo" 
chẳng phải vậy? "Phỏng xem vẽ được dấu chim bay" cũng chẳng phải 
vậy? "Cỏ xanh rì" cũng chẳng phải vậy? "Khói phủ ngang đầu" cũng 
chẳng phải vậy? Tuy tất cả đều chẳng phải, chính là "Không sanh bên 
núi hoa rơi loạn." Cần phải chuyển qua bên kia mới được. Đâu chẳng 
thấy tôn giả Tu Bồ Đề ngồi yên trong núi, chư Thiên mưa hoa tán thán. 
Tôn giả hỏi: "Trong không trung ai làm mưa hoa tán thán?" Chư Thiên 
nói: "Tôi là trời Đế Thích." Tôn giả hỏi: "Tại sao ông tán thán?" Trời 
Đế Thích nói: "Tôi tôn trọng tôn giả nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay." 
Tu Bồ Đề nói: "Tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một lời, ông vì sao 
tán thán?" Đế Thích nói: "Tôn giả không nói, tôi không nghe, không 
nói không nghe là chân Bát Nhã." Đế Thích lại làm chấn động đại địa 
và mưa hoa khắp trời. Thiền sư Tuyết Đậu cũng làm bài kệ: 

"Vũ quá vân ngưng hiểu bán khai 
Sổ phong như họa bích thôi ngôi 
Không sanh bất giải nham trung tọa 
Nặc đắc thiên hoa động địa lai." 

(Mưa tạnh mây ngưng sáng nửa trời. Vẽ ra mấy ngọn núi chập 
chùng. Không sanh chẳng hiểu ngồi trong núi. Thầm được Thiên hoa 
tán khắp nơi). Trời Đế Thích mưa hoa khắp đất, ngay điểm này còn 
chỗ nào cho mấy ông trốn lánh? Tuyết Đậu lại nói: 

"Ngã khủng đào chi đào bất đắc 
Đại phương chi ngoại giai sung tắc 
Mang mang nhiễu nhiễu tri hà cùng 
Bát diện thanh phong nặc y ngắc." 


3832 


(Ta ngại trốn đi trốn chẳng được. Bên ngoài đại phương đều đây 
ngất. Lăng xăng rối rắm biết sao cùng. Tám hướng gió lành thầm mặc 
áo). Dầu được lột trần sạch sẽ, trọn không và thanh tịnh, không một 
mẩy may lầm lỗi, đây cũng chưa phải là cứu cánh. Cuối cùng là cái gì? 
Hãy xem kỹ câu này: "Ta khảẩy móng tay; Hư không thật thẩm hại!" 
Tiếng Phạn "Thuấn Nhã Đa" một cách tương đối có nghĩa là Hư 
Không. Vì thể không thân, xúc chạm hào quang Phật soi mới hiện 
được thân. Khi mấy ông giống như "Thuấn Nhã Đa", chính là khi 
Tuyết Đậu khéo khẩy móng tay cũng phải buồn thảm. Tuyết Đậu lại 
nói: "Chớ có động thủ!" Khi mấy ông động thủ thì sao? Thì cũng giống 
như mấy ông ngủ mở mắt giữa trời dưới ánh mặt trời sáng rực. 


2.734. Y Trung Thiền Vị 

Tomomura Yushoshi sinh ra tại Nagasaki, thương cảng duy nhất 
của Nhật Bản mở cửa giao thương với nước ngoài. Người ta nói ông là 
kết quả của mối quan hệ ngắn ngủi giữa một thương gia Trung Hoa và 
một cô gái làng chơi địa phương. Khi ông đã là một thầy thuốc danh 
tiếng, nếu có ai hỏi về lai lịch của mình ông bình thản cho biết rằng 
mình là con của một cô gái làng chơi ở Nagasaki. Mọi người đều tán 
dương sự trung thực và cá tánh mạnh mẽ của ông. Theo những ghi 
nhận được đệ tử viết lại, Tomomura Yushoshi là người không hễể quan 
tâm đến danh lợi, nhưng lại thích cái gì đúng và khinh thường cái gì sai 
trái. Vốn ham thích Phật pháp và ưa chuộng việc cứu thế độ sanh. Vì 
mục đích này mà ông đã theo học y thuật với Lão giáo nghệ thuật tâm 
lý Phật giáo từ những hành giả người Hoa, và sau đó tu tập thiển định 
trong suốt ba năm ròng rã cho đến khi thức ngộ. Yushoshi chữa trị theo 
đúng sự đòi hỏi của lương tâm một thầy thuốc với những kết quả đáng 
kể. Ở tuổi ba mươi ông mở phòng khám bệnh ở Kyoto, ông là khách 
danh dự của các lãnh chúa trong khắp xứ. Người ta cũng nói rằng ông 
cũng là người bạn của các vị cao Tăng trong trường phái Hoàng Bá 
Nhật Bản, một nhánh Thiển Trung Hoa vừa mới du nhập sang Nhật 
vào thời đó. Yushoshi còn tinh thông thuật bói toán, phong thủy và 
thiên văn. Người ta nói ông truyền dạy những môn này lại cho đệ tử 
tùy theo khả năng của họ. Một trong những tính cách đặc biệt của 
Yushoshi là nghĩ sao nói vậy khi bàn luận với các y sĩ khác, bất kể là 
thâm giao hay sơ giao. Nếu thấy điều gì sai trái ông liền nói ra ngay 
không hề do dự. Nếu nghe ai đó nói điều gì sai trái, ông sẽ công khai 


3833 


tranh luận. Ông nói đó là cách mà ông làm để giúp đở người khác 
trong bất cứ trường hợp nào. Hậu quả là các đồng nghiệp xem ông như 
một kẻ điên rồ. Trong đời ông, ông được nhiều người khen tụng, nhưng 
cũng có lắm kẻ gièm pha phỉ báng. 


2.735. Ý Và Câu! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư 
Khai Phúc Đạo Ninh; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển 
sư này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Một hôm, có một vị Tăng lại hỏi 
Thiền Sư Khai Phúc Đạo Ninh (1053-1113): "Thế nào là câu đến mà ý 
chẳng đến?" Sư đáp: "Cỏ lành vốn không gốc, tin nhận nhổ đem dùng." 
Vị Tăng hỏi tiếp: "Thế nào là ý đến mà câu chẳng đến?" Sư đáp: 
"Nhận lấy ý đầu lưỡi câu, chớ chấp trái cân bàn." Vị Tăng lại hỏi: 
"Thế nào là ý câu đều đến?" Sư đáp: "Đại bi chẳng xòe tay, khắp thân 
là tròng mắt." Vị Tăng hỏi: "Thế nào là ý câu đều chẳng đến?" Sư 
đáp: "Ông đến Tiêu Tương tôi đến Tần." 


2.736. Ý Chỉ Đạt Ma Tây Lai? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, khi 
Tuyết Phong Nghĩa Tổn (822-908) và Huyền Sa đang sửa chữa lại 
hàng rào. Huyền Sa hỏi: "Ý chỉ của Đạt Ma Tây Lai là gì?" Tuyết 
Phong rung hàng rào. Huyền Sa nói: "Làm chi mệt nhọc vậy?" Tuyết 
Phong nói: "Ông còn mệt hơn!" Huyễn Sa bảo: "Xin đưa cho tôi cái cật 
tre." Đây là trường hợp vị thiển sư lấy một vật gần đó để trả lời câu 
hỏi. Khi được hỏi thì vị thiển sư có thể đang làm một công việc, hay 
đang nhìn ra cửa sổ, hay đang lặng lẽ ngôi tư duy, và rồi giải đáp của 
ngài có thể nhắc đến những vật như thế có liên hệ đến việc làm của 
ngài lúc bấy giờ. Vì vậy, ngài có thể nói bất cứ điều gì, bằng những cơ 
duyên như thế, cái đó không phải là một lối đoán ngôn trừu tượng đặt 
vào một vật được lựa chọn tùy ý để thuyết minh quan điểm của mình. 


2.737. Ý Chỉ Hoàng Mai 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, ngày nọ, một vị Tăng 
hỏi Lục Tổ Huệ Năng: "Ý chỉ của Hoàng Mai, ai là người nhận được?" 
Huệ Năng đáp: "Người nào hiểu pháp Phật thì được ý chỉ Hoàng Mai." 
Vị Tăng lại hỏi: "Hòa Thượng có được không?" Huệ Năng đáp: 


3834 


"Không." Vị Tăng hỏi: "Tại sao vậy?" Huệ Năng đáp: "Vì tôi không 
hiểu pháp Phật." Huệ Năng là vị Tổ thứ sáu khai diễn đạo Thiển ở 
Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ tám, và ai cũng 
biết Huệ Năng học Thiền với Hoằng Nhẫn và nhận tâm ấn Thiền tại 
đó để làm tổ thứ sáu. Có thật Huệ Năng không hiểu pháp Phật hay 
không? Hay không hiểu tức là hiểu. Trong trường hợp này, câu hỏi hẳn 
nhiên không phải là một câu hỏi thường, đặt ra cốt để tìm thông tin về 
sự kiện (một giải đáp về mặt 'tướng'), nhưng thật sự nhắm đến một đối 
tượng khác xa hơn. Thật vậy, Thiền lý cần phải có những mâu thuẫn 
và chối bổ như vậy, vì Thiển có đường lối phê phán riêng; đường lối 
ấy là chối bỏ tất cả những øì thói thường chúng ta có lý do cho là đúng, 
là dĩ nhiên, là thật. Dẫu bể ngoài điên đảo là vậy, bên trong vẫn một 
nguyên lý như nhau quán xuyến toàn thể đạo Thiền; hễ nắm được đầu 
mối ấy là mọi sự đảo lộn càn khôn trở thành cái thực đơn giản nhất. 


2.738. Ý Kiến Thế Tục-Ý Kiến Tôn Giáo 

Lex Hixon viết trong quyển 'Sinh Phật Thiển': "Hãy gạt qua một 
bên những ý kiến thế tục, những ý kiến đạo giáo, cho dầu đó là pháo 
đài kiên cố của những mong mỏi thuộc về văn hóa, những nghiên cứu 
kinh điển hay những kinh nghiệm thiển quán. Hãy gạt qua một bên 
những phố chợ và chùa viện. Mọi tư tưởng, dầu cao cả đến đâu đi nữa, 
như sự giác ngộ tự nhiên hiển lộ của vạn pháp, đều nằm trong cảnh 
giới mơ hồ của ý kiến và tranh luận. Những suy nghĩ thanh cao hay thế 
tục đều đáng cười như nhau, và ngay cả trạng thái ngu ngơ vô tưởng 
cũng vậy. Chúng ta phải trải nghiệm tình huống này một cách rất thận 
trọng và đầy đủ. An trú trong thanh tịnh và sự trong sáng của tánh 
không là vô trách nhiệm và chưa đầy đủ. Giữ im lặng hay từ bỏ thiền 
quán, từ bỏ sự học tập kinh kệ và tranh luận triệt để không bao giờ là 
giải pháp. Một vị Thiển sư Trung Hoa đã tường thuật rằng sau ba mươi 
năm miệt mài nghiền ngẫm, cuối cùng ông hiểu ra rằng mình đã quá 
điên khùng khi 'dấu thân tâm mình trong sự thanh tịnh siêu việt." 


2.739. Ý Lộ Bất Đáo (Nơi Ý Thức Không Thể Đến Được) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII và thí dụ 14 của Vô 
Môn Quan, ngày nọ, Tăng chúng hai chái đông tây tranh nhau con 
mèo. Hòa Thượng Nam Tuyển (748-834 or 749-835) giơ con mèo lên 
mà nói: "Các ông nói được thì tha, không nói được thì chém." Chẳng ai 


3835 


biết nói sao. Nam Tuyển bèn chém con mèo. Đến tối Triệu Châu về, 
Nam Tuyển kể chuyện lại cho nghe. Triệu Châu bèn cởi dép, để lên 
đầu mà đi ra. Nam Tuyền nói: "Nếu lúc ấy có ông thì cứu được con 
mèo rồi." Kỳ thật đương thời vốn chẳng chém, thoại này cũng chẳng ở 
chỗ chém cùng chẳng chém. Việc này thật biết rõ ràng như thế, chẳng 
ở trên tình trần ý kiến thảo luận. Nếu nhằm trên tình trần ý kiến thảo 
luận thì cô phụ Nam Tuyển. Chỉ nhằm trên mũi nhọn kiếm bén xem thì 
có cũng được, không cũng được, chẳng có chẳng không cũng được. Vì 
thế cổ nhân nói: "Cùng tắc biến, biến tắc thông." Người đời nay chẳng 
hiểu biến thông, chỉ nhằm trên ngôn cú mà chạy. Nam Tuyển để khởi 
thế ấy, không thể bảo người hạ được lời gì? Chỉ cần bảo người tự tiến, 
mỗi mỗi tự dụng tự biết. Nếu chẳng hiểu thế ấy, chợt dò tìm không 
đến. Hơn nữa, khi không ai đáp được, và Nam Tuyền liền giết chết con 
mèo vô phước. Nam Tuyển dường như là một kẻ quá nhẫn tâm, nhưng 
quan điểm của Sư có thể là như vây: "Nói 'có' là kẹt ở cái thế nhị 
nguyên. Nói 'không' cũng kẹt như nhau. Muốn đạt chân lý cần phải 
tránh thái độ nhị nguyên đối đãi ấy. Làm sao tránh? Nếu mấy ông (đệ 
tử của Nam Tuyển) không tránh khỏi ngõ cụt ấy thì không những con 
mèo mất mạng, mà cả chính mạng của mấy ông, và cả linh hồn nữa 
cũng mất luôn." Do đó, Nam Tuyển mới dùng đến một thủ đoạn hết 
sức cực đoan để nhằm cảnh tỉnh đệ tử của mình. Khi trên đường mà ý 
chẳng thể đến được (ý lộ bất đáo), nói năng chẳng kịp, thì hành giả tu 
Thiển phải mau để mắt. Nếu là điện xẹt sao băng thì hành giả có thể 
nghiêng hồ lật núi được. Hành giả tu Thiển, hãy xem coi nếu mình có 
thể quán xuyến được chuyện này hay không. 


2.740. Ý Nghĩa Và Ngôn Ngữ 

Một dịp, Thủ An (1083-1146) thượng đường thị chúng, nói rằng: 
"Bao la trong trẻo, không tỉnh thức. Nếu cho pháp là có si mê. Không 
ai trong mấy ông có thể đứng ở chỗ đó. Không ai trong mấy ông có thể 
sống ở chỗ đó. Nếu mấy ông đứng đó thì có nguy hiểm. Nếu mấy ông 
sống ở đó là liều lĩnh. Nắm được ý nghĩa không phải là chấm dứt điều 
bí mật. Nói lên ngôn ngữ không có nghĩa là chấm dứt ý nghĩa. Sử dụng 
nó không phải là chấm dứt chỗ dụng của nó. Nếu mấy ông hiểu rõ ba 
việc này, rồi thì dầu mấy ông làm bất cứ thứ gì mấy ông cũng không 
cần phải kiểm soát, vì mọi chuyện sẽ được lãnh hội một cách tự nhiên. 


3836 


Nhưng dầu cho nó là như thế, vẫn còn có chuyện cao hơn mà mấy ông 
phải biết. Còn mưa bao lâu nữa thì mới trời quang mây tạnh? Ha!" 


2.741. Ý Thức Hiện Tiền Kính 

Trong 'Bách Trượng Ngữ Lục Và Hành Trạng, Thiền Sư Bách 
Trượng Hoài Hải (720-814/or 818?) đã dạy: "Khi đọc kinh điển và 
nghiên cứu các học thuyết, bạn phải chuyển văn tự và đem chúng áp 
dụng cho chính bạn. Nhưng tất cả những lời giảng khẩu truyền chỉ chỉ 
ra tánh cố hữu của tấm gương hiện tiền của ý thức. Chừng nào tấm 
gương này chưa bị tác động bởi bất cứ vật gì hiện hữu hay phi hiện 
hữu, nó là người hướng dẫn của bạn. Tấm gương có thể chiếu sáng qua 
các cảnh giới hiện hữu và phi hiện hữu. Đó là kim cang trí trong đó 
bạn có phần trong sự tự do và độc lập. Nếu bạn không thể hiểu theo 
cách này, thì dầu cho bạn có tụng hết kinh điển cùng tất cả những cành 
nhánh tri kiến của nó, chỉ làm cho bạn trở nên kiêu ngạo và tỏ ra khinh 
thường Phật một cách ngược ngạo mà thôi, đó không phải là cách tu 
tập chân chính." 


2.742. Ý Thức Không Bao Giờ Ngừng Chảy! 

Trong thí dụ 80 của Bích Nham Lục, chúng ta tìm thấy cuộc vấn 
đáp của Đầu Tử với một vị hành cước Tăng: "Một nhà sư hỏi Triệu 
Châu: "Trẻ sơ sinh có dùng sáu giác quan của nó hay không?” Triệu 
Châu nói: "Nó chơi bóng trên dòng thác.' Sau đó, nhà sư ấy lại hỏi Đầu 
Tử: 'Chơi bóng trên dòng thác là thế nào?' Đầu Tử đáp: 'Ý thức, ý thức 
không bao giờ ngừng chảy." 


2.743. Ý Tổ Đông Du 

Thiệu Minh Sách (1235-1309) là tên của một Thiền sư nổi tiếng 
của phái Dương Kỳ vào thế kỷ thứ XIII (Thiên phái Dương Kỳ ở Nhật 
Bản là nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế). Một 
hôm, có một vị Tăng lại gần hỏi Sư về ý nghĩa Đông du của Tổ, và Sư 
đáp: "Một cơn gió hiu mát nổi lên giữa trời xanh." Khi được yêu cầu 
nói thêm để làm sáng tỏ ý nghĩa, Sư chỉ nói: "Trăng tròn soi trên dòng 
sông Dương Tử." Phải chăng câu nói này chỉ cho tâm trí chủ quan của 
Tổ Đạt Ma, trong đó mọi động lực ngã chấp tuyệt diệt như tan vào cái 
bao la của bầu trời? Hay nó chỉ cho ngọn gió trỗi dậy mà người ta 


3837 


không biết tí gì về nơi đi và chỗ đến của nó. Đến khi Sư nói thêm 
"Trăng tròn soi trên dòng sông Dương Tử", câu nói này cũng chẳng 
làm sáng tổ thêm ý nghĩa trên một tí nào cả. Theo thiển sư D.T. Suzuki 
trong Thiền Luận, Tập II, phải chăng câu đó muốn nói rằng dầu trăng 
không có ý soi bóng của mình trong nước, nhưng nó cứ soi bóng chính 
mình vì có nước; nước lồng bóng trăng và sẽ mãi mãi lồng bóng hễ nơi 
nào có trăng, có nước, ngay cả đến một vũng nước bùn bên vệ đường? 
Tổ Bồ Để Đạt Ma sang Trung Hoa như bóng trăng trong dòng sông 
Dương Tử? Tâm niệm Đông du trỗi dậy nơi ngài có khác nào mặt 
trăng ra khỏi những đám mây mù, và rồi, ngài đến đây, giảng pháp và 
tịch diệt cũng như ánh trăng tỏa ánh sáng trên những làn sóng của sông 
Dương Tử. Đây là trường hợp trong đó câu trả lời được nêu lên mà 
không giải quyết minh bạch vấn để được nêu lên trong câu hỏi. Kỳ 
thật, nếu xét về ý nghĩa luận lý của chữ nghĩa, thì cái gọi là trả lời 
chẳng trả lời gì cả. Đây chỉ là những mô tả thi vị những sự vật chung 
quanh, hay những khuyên bảo thực hiện một hành vi nào đó, chúng 
không hoàn toàn thỏa mãn những ai được giáo dục để tìm tòi những 
giải thích bằng khái niệm đối với những điều mà họ gặp gỡ. Những 
trường hợp này, nhà Thiền gọi chúng là "Khẩu quyết Thiền". 


2.744. Ý Tổ Từ Tây Sang Đến Từ Nơi Chót Lưỡi Của Ông Đó! 
Có một vị tăng hỏi thiền sư La Hán Nhân: "Thế nào là ý Tổ sư từ 
Tây sang?" La Hán Nhân hỏi ngược lại: "Ông gọi thế nào là ý nghĩa?" 
Vị Tăng kết luận: "Như vậy không có ý nghĩa gì nơi cuộc Đông du 
này?" La Hán Nhân đáp: "Có chứ, nơi chót lưỡi của ông đó!" Trong 
Thiển có một phương pháp gọi là "Phản Vấn" hay trả lời theo kiểu 
thay vì trả lời, người bị hỏi lại hỏi ngược lại người hỏi. Nói chung, 
trong Thiển câu hỏi nào cũng thoát ngoài thói thường, nghĩa là phải 
hỏi để được chỉ bảo; nên tự nhiên lời đáp cũng chẳng đáp lại gì hết. 
Theo thiền sư Phần Dương, có mười tám cách hỏi, đối lại, có mười tám 
cách đáp khác hẳn nhau. Như vậy, một câu phản vấn vẫn là một lời 
đáp chiếu sáng vậy. Và đây cũng chính là chỗ khó hiểu của Thiền đối 
với lễ lối suy nghĩ thông thường. Chỉ bằng danh tự không đủ chuyển tải 
ý nghĩa, nhưng đã là sinh vật có lý trí, chúng ta không làm sao tránh 
không phát biểu bằng danh tự. Và những phát biểu này mơ hồ hay 
sáng sủa, còn tùy theo sở kiến của riêng chúng ta. Tuy nhiên, nếu hành 
giả biết cách sử dụng những phát biểu bằng danh tự đúng chỗ thì cũng 


3838 


có lợi lạc. Như chúng ta thấy đó, hạt bụi vàng, dầu quý thế mấy, nhưng 
khi vướng vào mắt nó cũng làm xốn mắt. Như vậy, việc cần làm là giữ 
cho mắt trong sáng, và dùng hạt bụi vàng theo chỗ đáng dùng của nó. 


2.745. Ý Tổ Và Ý Kinh Đồng Dị? 

Vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Ý tổ và kinh thế 
nào?” Sư đáp: “Chống trượng lên mây khi thích chí, mệt buông rèm 
trúc ngủ giường tre (Hứng lai huể trượng du vân kính, khốn tức thùy 
liêm ngọa trúc sàng).” Vị Tăng hỏi: “Tổ tổ truyền nhau là truyền 
những gì?” Sư đáp: “Đói đến tìm thức ăn, rét thời xin áo mặc (Cơ lai tu 
tầm thực, hàn tức hướng cầu y).” Vị Tăng hỏi: “Thế nhân đều thuê 
nhà, người đột ở đâu ta?” Sư đáp: “Vầng ô cùng ngọc thố, tròn khuyết 
đối nhọc chia (Kim ô kiêm ngọc thố, doanh trắc mạn lao phân).” Vị 
Tăng hỏi: “Thế nào là con đường duy nhất đến Tào Khê?” Sư đáp: 
“Khá thương kẻ khắc thuyển, rốt cuộc ý hoang mang (Khả lân khắc 
chu khách, đáo xứ ý thông thông).” Một hôm, có một vị Tăng hỏi: “Ý 
Tổ và ý kinh là đồng hay là khác?” Sư đáp: “Muôn dặm tàu thuyền 
đều đến triều vua.” Vị Tăng lại hỏi: “Hòa Thượng có việc kỳ đặc, tại 
sao không nói cho con?” Sư đáp: “Ông thổi lửa, lão Tăng hốt gạo. Ông 
khất thực, lão Tăng giữ bát. Ai mà cô phụ ông?” Nghe những lời này vị 
Tăng liền đạt ngộ. 


2.746. Yêu Dân Như Yêu Con 

Lý Thánh Tông, tên của một vị Thiển sư Việt Nam vào thế kỷ thứ 
XI. Thái tử Nhật Tôn (1054-1072), lên nối ngôi vua Lý Thái Tông, và 
nước Việt Nam thời đó được đổi tên là Đại Việt. Nhà vua là một học 
giả thượng thặng, người đã xây ngôi Quốc Tử Giám. Ngoài ra, nhà vua 
còn tổ chức quân đội. Ngài trang bị những đơn vị đặc nhiệm bằng cung 
nỏ. Vào năm 1069, nhà vua đã khuất phục Chăm Pa và lúc này bắt 
được vua Chăm Pa là Chế Củ. Để chuộc mạng mình, Chế Củ đã dâng 
ba châu Địa Lý, Bố Chính, và Ma Linh, mà bây giờ là hai tỉnh Quảng 
Bình và Quảng Trị (vào năm 1075, vua Lý Nhân Tông đổi châu Địa Lý 
ra châu Lâm Bình, nay là đất Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình; đổi châu Ma 
Linh thành châu Minh Linh, nay là huyện Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; 
châu Bố Chính nay là các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa 
thuộc tỉnh Quảng Bình). Đây là lần đầu tiên Đại Việt đã sáp nhập một 
phần lãnh thổ của Chăm Pa, và đánh dấu sự bắt đầu cho cuộc Nam 


3839 


Tiến. Vua Lý Thánh Tông được tôn kính vì sự nhân từ và sự cống hiến 
cho đất nước về mặt văn hóa. Vào mùa đông, nhà vua lúc nào cũng 
đoan chắc những người tù có đủ ăn và đủ ấm. Vào một ngày mùa đông 
năm 1055, trong một buổi lâm triều, nhà vua đã chỉ vào con gái mình 
và nói: "Trẫm yêu dân như yêu chính con gái thân yêu của trẫm. Vì 
không được dạy dỗ mà phạm pháp. Từ nay trở đi, đừng đối xử tệ bạc 
với họ." Trong cuộc đánh chiếm Chiêm Thành, vua Lý Thánh Tông bắt 
được hàng trăm ngàn tù binh, trong đó có Thiển sư Thảo Đường. Sau 
cuộc nói chuyện với Thiển sư Thảo Đường, nhà vua trở thành một 
trong những đệ tử xuất sắc nhất của vị Thiển sư này. VỀ sau, vua Lý 
Thánh Tông thỉnh Thiền sư Thảo Đường về kinh làm Quốc Sư và để 
ngài trụ tại chùa Khai Quốc ở kinh đô Thăng Long. Vị Thiển sư này 
khai sáng ra dòng Thiển Thảo Đường với rất đông đệ tử. 


2.747. Yếu Chỉ Khác Biệt Giữa Giáo Pháp Của Thần Tú Và 
Huệ Năng 

Hoằng Nhẫn là một đại Thiền sư và ngài có nhiều đệ tử ưu tú, 
nhưng Huệ Năng và Thần Tú vượt hẳn tất cả những đệ tử khác. Đây 
chính là thời điểm mà Thiển chia thành hai tông Nam và Bắc. Hiểu 
được Thần Tú và giáo pháp của ông khiến chúng ta nhận định rõ ràng 
hơn về giáo pháp của Huệ Năng. Nhưng không may, chúng ta có rất ít 
tài liệu và giáo pháp của Thần Tú, vì sự suy tàn của tông phái nầy kéo 
theo sự thất tán văn học của ngài. Ngày nay chỉ còn lưu lại thủ bản 
“Bắc Tông Ngũ Đạo,” không hoàn chỉnh, cũng không phải do chính 
Thần Tú viết, cốt yếu viết lại những yếu chỉ do môn đệ của Thần Tú 
nắm được với sự tham khảo ý kiến của thầy họ. Ở đây chữ “Đạo” hay 
“Đường” hay “Phương tiện” trong tiếng Phạn, không được dùng theo 
một nghĩa đặc biệt nào, năm đường là năm cách quy kết giáo pháp của 
Bắc Tông với kinh điển Đại Thừa. Bắc Tông dạy rằng tất cả chúng 
sanh đều có tính Bồ Đề, giống như bản tánh của cái gương phản chiếu 
ánh sáng. Khi phiền não dấy lên, gương không thấy được, giống như bị 
bụi phủ. Theo lời dạy của Thân Tú là phải chế ngự và diệt được vọng 
niệm thì chúng sẽ ngừng tác động. Khi ấy tâm nhân được sự chiếu 
sáng của tự tánh không còn bị che mờ nữa. Đây giống như người ta lau 
cái guơng. Khi không còn bụi, gương chiếu sáng và không còn gì ngoài 
ánh sáng của nó. Thiền Bắc Tông coi việc nghiên cứu và đi sâu về mặt 
trí tuệ vào các kinh điển thiêng liêng, nhất là kinh Lăng Già có tầm 


3840 


quan trọng rất lớn; nó dạy rằng chỉ có thể đạt tới đại giác 'một cách 
tuần tự' hay tiệm ngộ, sau những bước tiến chậm chạp trên con đường 
thực hành thiền định. Như những để nghị trong bài kệ của Thần Tú, Sư 
thấy sự giác ngộ như là thứ gì đó đạt được một cách từ từ, có thể sánh 
với tiến trình của việc đánh bóng bể mặt của một miếng kim loại để 
cho nó từ từ phản chiếu một hình ảnh rõ ràng và sắc xảo hơn. Về mặt 
khác thì trường phái của Huệ Năng nhấn mạnh rằng sự giác ngộ chân 
thật cần thiết phải xảy đến một cách bất thần và tức thì. Mặc dầu sinh 
hoạt có thể dẫn đến kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm đó phải đến ngay 
tức thì. Trường phái Nam Tông có thể so sánh với tiến trình đập nát 
bức rào cản bằng đá. Trong khi việc làm này cũng có thể tốn mất một 
khoảng thời gian dài, nhưng một khi bức cẩn ấy bị phá vỡ, toàn cảnh 
phía bên kia có thấy thấy được tức thì. Thiển Nam tông khẳng định tính 
'bất thần' (đốn ngộ) của thể nghiệm đại giác và tính hơn hẳn của việc 
hiểu bản tính thật một cách tức thì so với mọi tranh biện trí tuệ bằng 
những luận cứ duy lý. Thái độ của Thần Tú và các môn đệ của ngài tất 
nhiên dẫn đến phương pháp tĩnh tọa. Họ dạy cách nhập định qua sự tập 
trung và làm sạch tâm bằng cách trụ nó trên một ý niệm duy nhất. Họ 
còn tuyên bố rằng nếu khởi sự niệm quán chiếu ngoại cảnh thì sự diệt 
niệm sẽ cho phép nhận thức nội giới. Và bởi vì sự nhấn mạnh lên việc 
"đánh bóng" từ từ, trường phái Bắc Tông của Thần Tú chẳng những cổ 
võ cho những thời thiển tập kéo dài, mà cũng cổ võ cho những sinh 
hoạt nghiên cứu cũng như tụng đọc kinh điển, điều mà trường phái 
Nam Tông không đánh giá cao. Mặc dầu cả Bắc và Nam Tông đều tập 
trung vào thiển tập, nhưng Nam Tông cũng công nhận rằng kinh 
nghiệm giác ngộ có thể đạt được trong khi sinh hoạt thường nhật cũng 
như Huệ Năng đã đạt được như khi đang chẻ củi hay lúc đang đi kéo 
củi trên rừng. Sự bất đồng giữa giáo thuyết về Thiển của Thần Tú và 
Huệ Năng ở chỗ Thần Tú chủ trương trước phải tập định rồi sau mới 
phát huệ (thời thời thường phất thức, vật xử nhạ trần ai). Nhưng theo 
chủ trương của Huệ Năng thì Định và Huệ có mặt đồng thời. Định và 
Huệ chỉ là một vì theo kinh Niết Bàn nếu thừa Định mà thiếu Huệ ấy 
là thêm vô minh, khi thừa Huệ mà thiếu Định ấy là thêm tà kiến. 
Nhưng khi Định Huệ bằng nhau, người ta có thể nói là thấy trong Phật 
Tánh. Chính vì vậy mà trong các bài pháp, Huệ Năng luôn chứng minh 
quan niệm nhất thể giữa Định và Huệ của mình: “Này các bạn hữu, cái 
căn bản trong pháp của tôi là Định và Huệ. Các bạn chớ để bị mê hoặc 


3841 


mà tin rằng có thể tách rời Định với Huệ. Chúng chỉ là một, không 
phải hai. Định là Thể của Huệ và Huệ là Dụng của Định. Khi các bạn 
quán Huệ thì thấy Định ở trong Huệ, khi các bạn quán Định thì thấy 
Huệ ở trong Định. Nếu hiểu được như thế, thì Định và Huệ luôn đi đôi 
trong tu tập. Này các bạn đang tu tập, chớ nói trước phải có Định rồi 
Huệ mới phát, vì nói như thế là tách đôi chúng rồi. Những người thấy 
như vậy khiến pháp có hai tướng, những người này miệng nói mà tâm 
không làm. Họ xem Định phân biệt với Huệ. Như những người miệng 
và lòng hợp nhau, trong ngoài như một, xem Định và Huệ đồng nhau 
hay như một, những người này miệng nói tâm làm cùng lúc.” Huệ 
Năng còn chứng minh thêm về quan niệm nhất thể này bằng cách nêu 
lên mối tương quan hiện hữu giữa ngọn đèn và ánh sáng của nó. Ngài 
nói: “Giống như cái đèn và ánh sáng của nó. Khi có đèn thì sáng. Đèn 
là thể của sáng và sáng là Dụng của đèn. Tên gọi khác nhau nhưng thể 
chỉ là một. Nên hiểu mối tương quan giữa Định và Huệ cũng theo cách 
như vậy.” Chúng ta thấy quan niệm của Thần Hội (một đại đệ tử của 
Huệ Năng) về nhất thể trong quyển Pháp Ngữ của sư: “Ở đâu niệm 
chẳng khởi, trống không và vô tướng ngự trị, ở đó là chân Định. Khi 
niệm không khởi, trống không, không tướng thích ứng với trần cảnh, 
khi ấy là chân Huệ. Ở đâu được như thế thì chúng ta thấy rằng Huệ, 
quán trong chính nó, là Dụng của Định, không có phân biệt, nó chính 
là Định. Khi người ta cố quán Định thì chẳng có Định. Khi người ta cố 
quán Huệ, thì chẳng có Huệ. Tại sao vậy? Bởi vì tự tánh là chơn như, 
và chính đây là cái mà chúng ta nói Định Huệ nhất thể.” 


2.748. Yếu Chỉ Phật Pháp 

Thiển Sư Thạch Đầu Hy Thiên (700-790) là một trong những đại 
sư của Thiển tông Trung Hoa trong giai đoạn Thiền tông đang phát 
triển rực rỡ vào thế kỷ thứ VIHI. Một hôm Thiên Hoàng Đạo Ngộ, một 
đệ tử của ngài, hỏi: "Yếu chỉ của Phật pháp là gì?" Thạch Đầu Hy 
Thiên đáp: "Không được, không biết." Đạo Ngộ nói: "Xin thầy dạy rõ 
hơn." Thạch Đầu Hy Thiên nói: "Bầu trời rộng mở không ngăn trở 
những đám mây trắng bổng bểnh." Lại còn một câu chuyện khác nữa. 
Một hôm, Bách Trượng hỏi Thiền sư Mã Tổ (709-788): "Thế nào là 
yếu chỉ Phật pháp?" Mã Tổ đáp: "Chính là chỗ ông bỏ thân mạng." 
Sau đó Mã Tổ hỏi Bách Trượng: "Ông lấy pháp gì chỉ dạy người?" 
Bách Trượng dựng cây phất tử thắng đứng. Mã Tổ nói: "Chỉ có vậy 


3842 


thôi sao, còn thứ gì khác nữa không?" Bách Trượng bèn ném cây phất 
tử xuống đất. 


2.749. Yếu Tri Đoạn Đích Ý, Bắc Đẩu Diện Nam Khan; Đói Thì 

Ăn Mệt Thì Ngủ 

Hoài Thượng Kính là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ 12. Một hôm, tại Trường Lô, tình cờ Hoài Thượng Kỉnh gặp Vô 
Văn, sư hỏi: 'Sau nhiều năm học hỏi, ông hiểu thiển như thế nào?' Vô 
Văn đáp: 'Ngày ngày một niệm không móng khởi.' Sư Kính lại hỏi: "Từ 
đâu ông có ý này?' Vô Văn như tuông hiểu mà không dám trả lời chút 
nào. Thấy Vô Văn không thấu suốt yếu điểm của vấn để, Kính bảo Vô 
Văn rằng về phần định thì đúng mà về phần động thì không đúng (lúc 
định thì không mất, nhưng ở chỗ động liền mất). Vô Văn ngạc nhiên 
và xin thầy chỉ dạy phải tu tập như thế nào để thấu triệt được yếu điểm 
của vấn để. Hoài Thượng Kính bảo: 'Ông có nghe Xuyên Lão nói 
không. Yếu tri đoạn đích ý, Bắc đẩu nhìn sang Nam.' Nói xong liền bỏ 
đi. Được hỏi như vậy, Vô Văn chẳng biết nói sao. Dù đi hay ngồi tâm 
Vô Văn chẳng chịu ở yên một chỗ, và trong những ngày tiếp theo chữ 
'Vô' đã rơi rụng mất mà lòng không ngớt quay theo câu 'Yếu tri đoan 
đích ý, Bắc đấu diện Nam khan.' Một hôm nhân lúc Vô Văn đang ngồi 
cùng chúng Tăng trên một khúc cây trong liêu cạo đầu, nghi tình cứ 
bám riết, thời gian trôi qua mà không hay, khoảng chừng bữa ăn, chợt 
thấy tâm mình rỗng rang, trong sáng, nhẹ nhàng. Nghe như trọn cả tâm 
tình đổ vỡ và lột bỏ hết những lớp vỏ bao ngoài; tất cả thế giới thiên 
sai vạn biệt, hữu tình và vô tình trước mắt thầy đều tan biến thành một 
khoảng trống mênh mông. Sau một phút tỉnh lại, mồ hôi tháo đẫm 
cùng mình, giờ mới hiểu thế nào là 'Bắc đẩu diện Nam khan'. Vô Văn 
gặp thầy Kính, thầy hỏi, 'Ai đến đây?' Vô Văn đáp, 'Chẳng phải ta 
chẳng phải người.' Thầy bảo: 'Chẳng ta chẳng người, thế là cái gì?' Vô 
Văn đáp: 'Đói thì ăn mệt thì ngủ'. Sư Kính bèn bảo Vô Văn hãy làm 
một bài tụng, Vô Văn y lời chẳng chút chân chờ. Nhưng vẫn còn có 
chỗ chung quyết ám ảnh mà chưa nắm lấy được. Về sau này khi Vô 
Văn đến núi Hương Nham, ở đây qua một mùa hạ. Muỗi mòng thật 
nhiều quá sức, chẳng thể đặt tay xuống cho được. Rồi Vô Văn nghĩ 
đến cổ nhân đã quên mình vì Chánh Pháp, tại sao mình lại để cho 
muỗi quấy rầy? Vô Văn quyết tâm không để ý đến chúng nữa. Ngậm 
chặt răng, nắm chặt tay, để khởi chữ 'Vô' hiện tiển và quyết sống chết 


3843 


với muỗi mòng. Do quyết chí chịu đựng như thế, bất giác thân tâm trở 
nên vắng lặng, in như cả một tòa nhà sụp đổ bốn vách để một mình Vô 
Văn trơ ra giữa khoảng không bất tận, không thể lấy thí dụ trần gian 
mà nói ra chứng nghiệm này được. Vô Văn ngồi mãi từ giờ thìn đến 
giờ mùi. Sau đó Vô Văn đến gặp Thầy Kính và nói: "Giờ mới nhận ra 
rằng Phật pháp hoàn toàn chân chính, chỉ do tự tín chưa đủ vươn tới 
nên đôi khi nghĩ tưởng Phật pháp dối người." 


3844 


3845 


Part Two 
Phần Hai 


English Language 
Anh Ngữ 


3846 


3847 


2.343. A Great College Proƒfessor! 

We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s some Interesting Information on him in The Wudeng Huiyuan: 
He came from Siming, a place now in ZhejJiang Province. As a young 
man he possessed a remarkably dignified appearance as well as 
extraordinary Intelligence. Zen master Pao-Ning-]en-Yung was a 
disciple of Yang-Ch°I-Fang-Hui. Before he became a Zen devotee he 
was a great scholar of T”1en-T”ai philosophy. When he came to Hsueh- 
Tou, who was a great figure 1n the Yun-Men school of Zen, the master 
at once recognized In him a future Zen master. To stimulate hìm, 
Hsueh-Tou addressed hìm sarcastically, “O, you great college 
professor!” The remark stung Jen-Yang to the quick, and he 
determined to surpass in Zen even this great master. When he finally 
became a master himself, as Hsueh- Tou had expected. 


2.344. Siting for a Long Tùne Becormes Toilsome 

The kôan “To accomplish one”s labour by prolonged sitting, as dịd 
Bodhidharma." According to the Pi Yen Lu, example l7, and the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XXII, one day, a monk asked Hsiang-lin, "What Is the meaning of the 
Patriarch's coming from the West?” Hsiang Lin said, "Sitting for a long 
time becomes toilsome." This 1s the case In which answers are 
indicated more or less directly concerned with the person of the 
Patriarch himself with assertions which are made about his doings. 
However, the answers still do not touch the central point of the 
question; that 1s, "the meaning of the patriarchal visit to China” 1s not 
explained In any way that we of plain minds would like. Dịd the nine 
years' sitting make Bodhidharma all tired out? Or 1s this Just a general 
assertion concerning sitting in medifation, Iincluding Hsiang-lins case? 
Ór 1s 1t an apologetic remark for having kept him sitting so long? One 
may find 1t hard to decide which. This 1s where Zen 1s difficult to 
understand by the ordinary way of thinking. Mere words are 
I1nsufficient to convey the meaning, but as rational beings we cannot 
avoid making statements. And these statements are at once puzzling 
and 1lluminating according to our own 1nsight. According to the 
1nterpretation of Zen master Yuan-Wu In example 17 of the PI-Yen-Lnu, 
when Hsiang Lñn says, "Sitting for a long time becomes toilsome." Zen 


3848 


practitioners, do you understand? If you do understand, then you can 
put down your shield and spear on the hundred grasses. lf you dont 
understand, then listen humbly to this treatment. When the Ancients 
travelled on foot, forming associations with chosen friends to travel 
together as companions on the Path, they would pull out weeds and 
look for the way. At the time Yun Men was causing the teaching to 
flourish throughout Kuang Nan. Hsiang Lin had made his way by 
stages out of Ssuchuan. He was contemporary with E Hu and Ching 
Chỉng. he first went to Pao Tzu Temple in Hunan; only later did he 
come to Yun Mens congregation, where he was an attendant for 
eiphteen years. At Yun-mens place he personally attained and 
personally heard; though the time of his enlightenment was late, 
nevertheless he was a man of great faculties. He stayed at Yun-mens 
side for eiphteen years; time and again Yun Men would Just call out to 
him, "Attendant Yuan!" As soon as he responded, Yun Men would say, 
"What 1s 1t?" At such times, no matter how much Hsiang L1n spoke to 
present his understanding and gave play to his spirit, he never reached 
mutual accord with Yun Men. One day, though, he suddenly said, "I 
understand." Yun Men said, "Why dont you say something above and 
beyond this?" Hsiang Lin stay on for another three years. Yun Mens 
eloquent elucidafions of sfates uttered In his room were mosfly so that 
Attendant Yuan could enter In actively wherever he was. Whenever 
Yun Men had some saying or remark, they were all gathered by 
Attendant Yuan. Later Hsiang Lin returned to Ssuchuan, where he 
stayed at Crystal Palace Temple on Ching Cheng Mountain. Master 
Chih Men Tso was originally from Chekiang. Filled with what he had 
heard of Hsiang Lin teaching the Path, he came especially to Ssuchuan 
to meet him and pay homage. Tso was Hsueh Tou's master. Though 
'Yun Men converted people without number, of all the wayfarers of that 
generation, Hsiang Lin's stream flourished most. After he came back to 
Ssuchuan, he lived in temples teaching for forty years; he dịd pass on 
until he was eighty. He once said, "Only when I was forty dịd l attain 
unity." Ordinarily he would teach his assembly saying, "Whenever you 
go travelling on footto search for men of knowledge, you must bring 
along the eye to distinguish Initiate from uninifiate, to tell shallow from 
deep, then you lI be all ripht. First you must establish your resolve, Just 
as old man Sakyamuni did when he was In the casual ground; wherever 


3849 


he thought or spoke, 1t was always to set his resolve." Later a monk 
asked, "What ¡is the saucer-lamp within the room?” Hsiang Lñn said, "If 
three people testIfy that Ifs a turtle, then Ifs a turtle." Again the monk 
asked, "What 1s the affair underneath the patched robe?” Hsiang Lin 
said, “The conflagration of the end of time burns up the mountain." 
Since the old days, many answers have been given for the meaning of 
the Patrlarchs coming from the West, only Hsiang Lin, right here In 
this case, has cut off the tongues of everyone on earth; there 1s no place 
for you to calculate or make up realizations. The monk asked, “What 1s 
the meaning of the Patriarch's coming from the Wesf?" Hsiang Lin said, 
"Siting for a long time becomes toilsome." This could be called 
flavorless words, flavorless phrases; flavorless talk blocks off people's 
mouths and leaves you no place to show your energy. [you would see, 
then Jjust see Immediately. If you dont see, I1fs urgent you avoid 
enfertaining intellectual understanding. Hsiang Lin had encountered an 
adept; consequently he possessed Yun Mens technque and 
harmonious mastery of the 'three phrases' of Yun Men. People often 
misunderstand and say, “The Patriarch came from the West and sat 
facing a wall for nine years; Isnt this siting for a long time and 
becoming weary?” What is there to hold on to? They don;t see that the 
Anclent Hsiang Lin had attained the realm of great independence, that 
his feet tread upon the real earth; without so many views and theorles 
of Buddha Dharma, he could meet the situaton and function 
accordingly. As 1t 1s said, "The Teaching 1s carrled on according to 
facts; the banner of the Teaching 1s set up according to the situation." 


2.345. To Eradicate, to Clean up Complefely 

According to example 32 of the Pi-Yen-Lu, the ten directions cut 
off, a thousand eyes abruptly open, when one phrase cuts off all 
streams, myriad impulses ceases. Are there after all any who wIll die 
together and be born together? The public case 1s completely manmIfest, 
but If Zen practitioners cannot get It together, please look at the 
Anclenfs trailing vines. According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, Elder Ting 
asked Lin Chị, "What 1s the great meaning of the Buddhist Teaching?" 
Lin Chi came down off his meditation seat, grabbed and held Tìing, 
gave him a slap, and then pushed him away. Elder Tĩng stood there 


3850 


motlonless. A monk standing by said, "Elder Ting, why do you not 
bow?” Just as Elder Tĩng bowed, he suddenly was greatly enlightened. 
According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, see how he was, directly 
leaving, directly entering, directly going, directly coming. Thịs indeed 
1s the True School of Lin Chi, to have such dynamic function. If you 
can go all the way through, then you can overturn the sky and make 1t 
I1nto earth, attaining the use of the endowment yourself. Elder Ting was 
such a fellow; slapped once by Lin Chi, as he bowed and rose he 
Immediately understood the ultimate. According to the koan 13 in the 
Pi-Yen-Lu, clouds are frozen over the great plains, but the whole world 
1s not hidden. When snow covers the white flowers, Ifs hard to 
distinguish the outlines. Its coldness 1s as cold as snow and Ice; 1s 
Íineness Is as fine as rice powder. Its depths are hard for even a 
Buddha's eye to peer Into; 1fs secrets are Impossible for demons and 
outsiders to fathom. Leaving aside "understanding three when one 1s 
raised" for the momeit, still he cuts off the tongues of everyone on 
earth. What can you say, Zen practitioners? Should you cut off words 
and speeches of worldly mind so you have no more discriIminations and 
deluded thoughts? Take carel According to Zen master D.T. Suzuki In 
Essays in Zen Buddhism, First Serles (p.259), this kind of 
enlightenment may last Just a second or two, and I it 1s the right kind of 
concentration, and righfly handled by the master, the ¡inevitable 
opening of the mind wIll follow. In this case, Ting's self-absorption or 
concentration did not seemingly last very long; the bowing was the 
turning point, it broke up the spell and restored him a sense, not to an 
ordinary sense of awareness, but to the Inward conscilousness of his 
own being. Generally we have no records of the Iinner working prior to 
an enlightenment, and may pass liphtly over the event as a merely 
happy Incident or some Intellectual trick having no deeper background. 
When we read such records, we have to supply from our own 
experience, whatever this 1s, all the necessary antecedent conditions 
for breaking up Into an enlightenmernt. 


2.346. Wore Qut Seven MeditaHon Cushions 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXVII, Hui-ling Chang-shing first entered 
Tong-xuan (Penetrate Mystery) Temple in Suzhou at the age of 


3851 


thirteen. Later, he studied under various Zen teachers. In about the 
year 879, he went to Fujian Province, where he studied under Xiyuan 
Siming. He then studied under Lingyun Zhiqin, where he experienced 
difficulty and doubt about his practice. Finally he traveled to Fuzhou, 
where only after arduous meditation under Xuefeng did he gain 
enlightenment (tradiion holds that he wore out seven meditation 
cushions). Xuefeng provided Chang-Shing with "the medicine a horse 
doctor uses to bring a dead horse alive again." He instructed Chang- 
Shing to practice meditation in the hall as If he were a "dead tree 
stump." Chang-Shing followed this prctice for two and a half years, 
unfil late one night, after others had gone to bed, he rolled up a bamboo 
screen and his eye fell upon the light of a lantern. At that moment he 
woke up. At that moment he woke up. The next day he composed the 
following verse to attest to his understanding: 
“How deluded I was! How deluded indeedl! 

Then all the earth was revealed when [ rolled up a screen. 

lf any asks me to explain our school, 

LII raise the whisk and slap his mouth.” 


2.347. Sitring Mecditation 

According to the Flatform Sutra, Chapter Five, the Sixth Patriarch 
Instructed the assembly: “The door of siting in Ch'an consists 
fundamenrtally of attaching oneself neither to the mind nor fO pUTIfy; 1t 
1S not non-movement. One might speak of becoming atfached to the 
mind, and yet the mind 1s fundamenfally false. You should know that 
the mind 1s like an illusion and, therefore, there 1s nothing to which you 
can become attached. One mipht say that to practice Ch”an 1s to attach 
oneself to purity, yet the nature of people 1s basically pure. Ït 1s 
because of false thinking that the True Suchness 1s obscured. Simply 
have no false thinking, and the nature wIll be pure of 1tself. If 
attachment to purity arises 1n your mind, a deluded idea of purity will 
result. What is delusory does not exist, and the attachment 1s false. 
Purity has no form or mark and yet there are those who set up the mark 
of purity as an achievement. Those with this view obstruct their own 
original nature and become bound by purity. Good Knowing Advisors, 
one who cultivates non-movement does not notice whether other 
people are right or wrong, good or bad, or whether they have other 


3852 


faults. That 1s the non-movement of the self-nature. Good Knowing 
Advisors, although the body of the confused person may not move, as 
soon as he opens his mouth he speaks of what 1s right and wrong about 
others, of their good points and shorfcomings and so, he turns his back 
on the way. Attachment to the mind and attachment to purlfy are 
obstructions to the Way.” The Master also Instructed the assembly, 
“Good Knowing Advisors, what 1s meant by “sitting in Ch'an?” In this 
obstructed and unimpeded Dharma-door, the mind”s thoughts do not 
arise with respect to any good or evil external state. That 1s what 
'sIiting' 1s. To see the unmoving self-nature Iinwardly 1s Ch?an. Good 
Knowing Advisors, what Is meant by Chan concentraton? Being 
separate from external mark 1s “Chan.ˆ Not being confused Inwardly 1s 
“concentration.` IÝ you become attached to external marks, your mind 
wIll be confused inwardly. If you are separate from external marks, 
Inwardly your mind will be unconfused. The original nature 1s naturally 
pure, in a natural state of concentration. Confusion arIses merely 
because sfates are seen and attended to. lf the mind remains 
unconfused when any state 1s encountered, that 1s true concentration. 
Good Knowing Advisors, being separate from all external marks 1s 
Ch'an and being Iinwardly unconfused 1s concentration. External Ch"an 
and inward concentration are Ch'an concentration. The Vimalakirti 
Sutra says, “Just then, suddenly return and regain the original mind.' 
The Bodhisattva-Sila Sutra says, “Our basic nature 1s pure of Itself.” 
Good Knowing Advisors, in every thought, see your own clear and 
pure original nature. Cultivate, practice, realize the Buddha Way.” 
“Siting Meditation 1s not to get attached to the mind, 1s not to get 
attached to pur1fy, nor 1s It to concern 1fself with Iimmovability. What 1s 
Sitting Meditation? It 1s not to be obstructed in all things. Not to have 
any thought stirred up by the outside conditions of life, good and bad, 
this 1s “Siting Meditation”. To see inwardly the Iimmovability of one”s 
self-nature, this 1s dhyana. Outwardly, to be free from the notion of 
form, this 1s dhyana. Inwardly, not to be disturbed, this 1s Dhyana. 
When, outwardly, a man 1s attached to form, his Inner mind 1s 
disturbed. But when outwardly he 1s not attached to form, his mind 1s 
not disturbed. His original nature 1s pure and qulet as 1f 1s 1n Itself. Only 
when 1t recognizes an obJective world, and thinks 0Ÿ 1t as something, 1t 
1s disturbed. Those who recognize an obJective world, and yet find therr 


3853 


mind undisturbed, are In true Dhyana. We should recognize In each 
one of the thoughts we may conceive the pureness of our original self- 
nature; to discipline ourselves 1n this and to practice by ourselves all 1ts 
1mplications, this 1s by ourselves to attain Buddha”s truth.” So when 
Hui-Neng proclaimed: 

The Bodhi ¡s not like the tree, 

(Bodhi tree has been no tree) 

The mirror bright 1s nowhere shinning, 

(The shining mirror was actually none) 

As there 1s nothing from the first, 

(From the beginning, nothing has existed) 

Where can the dust 1tself accumulate? 

(How would anything be dusty?) 

The statement was quite oripinal with him, thouph ultimately 1t 
goes back to the Prajnaparamita. It really revolutionized the Zen 
practice of medifation, establishing what 1s really Buddhist and at the 
same time preserving the genuine spirit of Bodhi-Dharma. The 
disapreement between Shen-Hsiu's teaching of Zen and that of Hui 
Neng 1s due to Shen-Hsiu's holding the view that Dhyana 1s to be 
practiced first and that 1t 1s only after Its attainment that Prajna 1s 
awakened. But according to Hui-Neng's view, the very moment 
Dhyana and PraJna are present at the same time. Dhyana and Prajna 
are the same for according to the Nirvana Sutra, when there Is more of 
Dhyana and less of Prajna, this helps the growth of Ignorance; when 
there 1s more of Prajna and less of Dhyana, this helps the growth of 
false views; but when Dhyana and Prajna are the same, this 1s called 
seeing Into the Buddha-nature. Therefore, In his preachings, Hui-Neng 
always tried to prove his Idea of oneness: “O good friends, in my 
teaching what 1s most fundamernrtal 1s Dhyana and Prajna. And, friends, 
do not be deceived and let to thinking that Dhyana and Prajna are 
separable. They are one, and not two. Dhyana 1s the Body of PraJna, 
and Prajna 1s the Use of Dhyana. When Prajna 1s taken up, Dhyana 1s 
in Prajna; when Dhyana 1s taken up, PraJna 1s in I(. When this 1s 
understood, Dhyana and Prajna go hand ¡in hand In practice of 
meditation. O followers of truth, do not say that Dhyana 1s first attained 
and then PraJna awakened, or that PraJna 1s first attained and the 
Dhyana awakened; for they are separate. Those who advocate this 


3854 


view make a duality of the Dharma; they are those who affirm with the 
mouth and negate In the heart. They regard Dhyana as distinct from 
Prajna. But with those whose mouth and heart are In agreemeint, the 
Inner and the outer are one, and Dhyana and Prajna are regarded as 
equal.” Hui-Neng further illustrates the Idea of this oneness by the 
relation between the lamp and 1ts light. He says: “It is like the lamp and 
1s lipght. As there 1s a lamp, there Is lipht; 1ƒ no lamp, no light. The lamp 
1s the Body of the lipht, and the light 1s the Use of the lamp. They are 
differently designated, but in substance they are one. The relation 
between Dhyana and Prajna 1s to be understood In like mamner.” We 
can see Shen-Hui`s view on the oneness In his Sayings as follows: 
“Where no thoughts are awakened, and emptiness and nowhereness 
prevalls, this 1s ripht Dhyana. When this non-awakening of thought, 
emptiness, and nowhereness suffer themselves to be the object of 
perception, there 1s right PraJna. Where this mystery takes place, we 
say that Dhyana, taken up by Itself, is the Body of PraJna, and 1s not 
distinct from PraJna, and 1s PraJna 1tself; and further, that Prajna, taken 
up by 1tself, 1s the Use of Dhyana, and 1s not distinct from Dhyana, and 
1s Dhyana 1tself. Indeed, when Dhyana 1s to be taken up by Ifself, there 
1s no Dhyana; when Prajna 1s to be taken up by 1tself, there 1s no 
Prajna. Why? Because Self-nature 1s suchness, and this 1s what 1s 
meant by the oneness of Dhyana and Prajna.” According to Jakusho 
Kwong In Zen In America, In Zen the mind-body dichotomy 1s the 
ultmate delusion: to sit well 1s to be well. It 1s like the phrase about 
horsemanship: above the saddle no rider, below the saddle no horse. 
Thats zazen. Thats present. No subJect, no obJect. So we cant know 
whafs happening. 

According to the Vimalakirti Sutra, Vimalakirti reminded Sariputra 
about medifation, saying: “Sariputra, meditation Is not necessarlly 
sitting. For meditation means the non-appearance of body and mind In 
the three worlds (of desire, form and no form); giving no thought to 
Inactivity when In nirvana while appearing (in the world) with respect- 
Inspiring deportment; not straying from the Truth while attending to 
worldly affairs; the mind abiding neither within nor without; being 
1mperturbable to wrong views during the practice of the thirty-seven 
contributory sfages leading to enlightenment: and not wiping out 


3855 


troubles (klesa) while entering the state of nirvana. If you can thus sIt 
1n medifation, you will win the Buddha”s seal.” 

In modern times, Zen Master Kosho Uchiyama wrote In the 
Opening the Hand of Thought: "In a book by Godo Nakanishi there 1s a 
story about how a bird hatches 1fs egss. While the female bird warms 
the eggs, she periodically gets up, turns them over with her beak, and 
sis down again. The eggs wIll not hatch well If she only warms one 
side and leaves the other side cool. yet it does not appear that she turns 
the eggs over because she thinks consciously that 1t 1s time to do so. 
Rather, she seems to do 1t because as she sits on the egøs her abdomen 
øefs very warm and by turning the eggs over she can cool herself by 
pressing her abdomen on the other, relatively cool side of the egg. Our 
passion for life works In the same way. When your passion embraces 
the wholeness of life you naturally look around to see what 1s cool and 
needs to be taken care of. This feeling of passion that arises naturally 1s 
the activity or the function of our lives." Zen Master Philip Kapleau 
wrote 1n "The Three Pillars of Zen: "As well as enriching personality 
and sfrengthening character, zazen illumines the three characterIstics of 
exIstence which the Buddha proclaimed: first, that all things, in which 
are included our thoughts, feelings, and perceptIions, are ImpermaneIt, 
arising when particular causes and conditions bring them Into being and 
passing away with the emergence of new causal factors; second, that 
life 1s pain; and third, that ulimately nothing 1s self-subsistent, that all 
forms In their essential nature are empty, that 1s, mutually dependent 
patterns of energy in fÏux, yet at the same time are possessed of a 
provisional ot limited reality in time and space, in much the same way 
that the actions 1n a movie film have a reality In terms of the film but 
are otherwise Insubstantial and unreal... Finally, with enlightenment, 
zazen brings the realization that the substratum of existence 1s a 
Voidness out of which all things ceaselessly arise and into which they 
endlessly return, that this Emptiness 1s positive and alive and In fact not 
other than the vividness of a sunset or the harmonles of a great 
symphony. The bursting into consciousness of the effulgent Buddha- 
nature 1s the 'swallowing up' of the universe, the obliteratlon of every 
feeling of opposition and separateness." 

According to Zen Master Shunryu Suzuki in Zen Mind, Beginners 
Mind, usually when you practice zazen, you become very Idealistic, 


3856 


and you set up an ideal goal which you sfrive to attain and fulfill. But... 
this 1s absurd. When you are Idealistic, you have some gaining idea 
within yourself; by the time you attain your ideal or goal, your øaIning 
Idea will create another Ideal. So as long as your practice 1s based on a 
gaIning Idea, and you practice zazen in an 1dealistic way, you wIll have 
no time actually to attain your Ideal. Moreover, you wIll be sacrIficing 
the meat of your practice. Because your attainment 1s always ahead, 
you will always be sacrificing yourself now for some Ideal In the 
future. You end up with nothing. If you want to obtain perfect calmness 
In your zazen, you should not be bothered by the varlous Images you 
find In your mind. Let them come, and let them go. Then they wIll be 
under control. But this policy 1s not so easy. A wonderful painting 1s the 
result of the feeling in your fingers. If you have the feeling of the 
thickness of the Ink in your brush, the painting 1s already there before 
you paInt. When you dịp your brush Into the ink you already know the 
result of drawing, or else you cannot paint. So before you do 
something, "being” 1s there, the result 1s ther. Even though you look as 
IÍ you were sitting quietly, all your activity, past and present, 1s 
included; and the result of your sitting 1s also already there. You are 
not resting at all. AlII the activity 1s included within you. That 1s your 
being. So all results of your practice are Included In your siftting. Thịs 1s 
OUT pracfice, our Zazen. 

Lex Hixon wrote In the Living Buddha Zen: "An eighty-year-old 
Catholic priest learned to practice zazen from a Catholic sister who was 
trained In Japan under a contemporary Roshi. During his very first 
sitting, tears flowed from his eyes. Why? It was not the stillness of the 
body, nor the quietness of the mind, nor the sweet aloeswood Incense. 
lt was not a sudden Increase In spiritual aspiration within a heart that 
had aspired ardently for more than sixty years. lt was the absence of 
delusion everywhere. lt was the light of Christ as all in all. It was the 
presence of essential awareness, nor sinply within his own heart-mind 
but within all beings. It was Immense purity without boundary. There 
was nothing else. Zen 1s simply the demonstration of essential 
awareness. Not crossing the legs and siting on the cushion. Not 
teaching with paradoxical phrases and sudden gestures. Namelessness 
1S what consfitutes the primal ease and silence of zazen." 


3857 


Maurine Stuart wrote In Subtle Sound: "The word meditation 
comes from the Latin mneditare', which 1s the passive form of the verb, 
meaning 'being moved to the cenfter.' It is not the active form, which 1s 
Tnoving to the center'. We are being moved to the center. This cenfer 1s 
Our own essence. Sitting after sitting, letting everything go, we become 
more aware of our own personal center. We become more rooted In 1. 
Thịs simple act of sitting absolutely still, letting everything drop off, 
has far-reaching effects. Sitting still 1s not what some of us may have 
Imagined spiritual practice to be. We may think that 1t Involves 
something more Impressive. But those of us who do it, those of us who 
are present at this moment, know that this 1s it. Sitting absolutely still, 
body and mind are not separate. Our state of mind at any given 
moment becomes clear In this condition of being present, completely 
present. And there 1s great healing power In this." 

Thomas Wright wrote In Instructions for the Zen Cook: "Is 1t 
possible to gain greater happIness, or peace of mind, or courage, Or 
sexual power, or øreater charisma by doing zazen? There are many 
advocates of zazen in America and Europe today (and In Japan as well) 
who hold out these carrots for people to bite into. But as long as there 
1s a hope or expectation of some result to be derived from zazen, then 
Zazen 1s tainted. In the same way, when any action in our day-to-day 
life 1s motivated by some expectant result, or by what only appears to 
be a real condition or circumstance 1n our life, that expectant result 1s 
very likely to be dashed to plieces. ˆ 


2.346. To St in MeditaHon-Great Collecting oƒ the Mind-To 
Chant the Suiras 

Maurine Stuart wrote In 'Zen in America': "We sit zazen because 
we have absolute faith In 1t. We do sesshin because we know that for 
centuries and centuries this has had a profound effect on the efforts to 
realize our essential selves, what we call buddha-nature. We chant the 
Diamond Sutra because we know that when you chant with your whole 
being 1t has the capacIty to center you deeply and to help you realize 
the Way. And 1f you see that someone 1s not reflecting the dharma, 
then question. Thịs 1s a human being. This human being has all kinds of 
flaws. The practice 1s what you throw yourself Iinto unconditionally. 


3858 


Without any question. No doubt. The practice 1s the teacher. Your 
practice 1s your teacher." 


2.349. Take Hold oƒ Empty Space 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume VI, one day, Zen master Shih-kung asked 
one of his accomplished monks, "Can you take hold of empty space?" 
The monk replied, "Yes, sir." Shih-kung said, "Show me how you do 
1t." The monk stretched out his arms and clutched at empty space. Shih- 
kung said, "Is that the way? But after all you have not got anything." 
The monk asked, "What then, 1s your way?” Shih-kung stralghtway 
took hold of the monk's nose and gave 1t a hard pull, which made the 
latter exclaim: "Oh, oh, how hard you pull at my nosel You are hurting 
me terribly!" Shih-kung said, “That 1s the way to have good hold of 
empty space." In fact, Zen 1s the most commonest and most practical 
thing In dally life. Zen declares that the truth 1s precisely there, so we 
can see what a matter-of-fact thing Zen Is. There 1s no mystery 1n It, the 
fact 1s open to all. Shih-kung straightway took hold of the monk's nose 
and gave 1t a hard pull; and the monk exclaimed that he was hurt 
terribly, and this 1s all there 1s to 1t. 


2.350. Su-Tung-Po, Eight Winds Can Hardly Move You an Inch 
Is No Better Than My Far(! 

Fo-ying Liao-yuan, name of a Chinese Zen master In the Sung 
Dynasty in China. He was granted by the king with the tile "Fo-Ying”. 
Zen master Fo-ying had a very close friend named Su-Tung-Po one of 
the greatest literary stars 1lluminating the cultural world during the 
Sung dynasty, was a devout Buddhist. Fo-ying's temple was on the west 
bank of the Yang-tse River, while Su-Tung-Po's house stood on the 
east bank. One day, Su-Tung-Po paid a visit to Fo-ying and, finding 
himself absent, sat down In his study to awaIt his return. becoming 
bored with watting, he began at length to scribble on a sheet of paper 
that he found lying on the desk, the last words being: "Su-Tung-Po, the 
great Buddhist who cannot be moved, even by the combined forces of 
the Eight Worldly Winds." After wating for a little longer, Su-Tung-Po 
got tired and left for home. When Fo-ying returned and saw Su-Tung- 
Pos composition on the desk, he added the following line: "Rubbishl 


3859 


What you have said 1s no better than breaking windl” and sent it to Su- 
Tung-Po. When Su-Tung-Po read this outrageous comment, he was sO 
furious that he at once took a boat, crossed the river, and hurried to the 
temple again. Catching hold of Fo-ying's arm, he cried: "What right 
have you to denounce me 1n such language? Am [I not a devout 
Buddhist who cares only for the Dharma? Are you so blind after 
knowing me for so long?” Fo-ying looked at him quietly for a moment, 
then smiled and said slowly: "Su-Tung-Po, the great Buddhist who 
claimed that the combined forces of the Eight Worldly Winds can 
hardly move him an inch, 1s now carried all the way to the other side of 
the Yang-tse River by Just a single puff of wind from the anusl” Zen 1s 
considered as an art In the sense that, to express 1tself, 1t only follows 
1fs OWn Intuitlon and Inspiratlons, but not dogmas and rules. At times 1t 
appears to be very grave and solemn, at others trivial and gay, plain 
and direct, or enigmatic and round-about. When Zen masters preach 
they do not always do so with their mouths, but with their hands and 
legs, with symbolic signals, or with concrete action. They shout, strike, 
and push, and when questioned they sometimes run away, or simply 
keep their mouths shut and pretend to be dumb. Such antics have no 
place in rhetoric philosophy, or religion, and can be best described as 
"art”. The above story 1s one of the manners of Zen art that Zen master 
Fo-ying utilized to express Zen humour and wIt. 


2.351. Su Tung P'o and a Religious Poerm 

Su-Tung-Po was a famous poet, one of the greatest literary sfars 
1lluminating the cultural world of Sung. When Su-Tung-Po was In 
Ching-nan, he heard of a Zen master called Chiao residing at Yu- 
chuan who was noted for his trenchant repartee. Su-Tung-Po was also 
great In this. Wishing to silence the Zen master, one day the poet called 
on him In disguise. The master asked, "What 1s your name?” Su-Tung- 
Po replied, "My name 1s Ping (scale). It scales all the masters of the 
world." Chiao burst out in a 'KwatZ' and said, "How much does 1t 
weigh?" The conceited poet made no answer, but on the contrary, he 
had to take his hat off to his superior. Below 1s one of Sus religlous 
poems: 

“The murmuring mountaIn stream 1s 
The Buddha's broad, long tongue; 


3860 


The mountain 1tself in 1ts ever-varying hues 
ls this not his Pure Body? 

Eighty-four thousand gathas 

'W€re recited during the night, 

But how may I someday 

Hold them up before others?” 


2.352. Patriarchs" Lamp 

According to example 32 of the Pi-Yen-Lu, since some of the 
ancienfs coulndt yet put an end to wandering thoughts, so Zen master 
Hsueh Tou makes a verse: 

"Once Mr. Lu has accepted them, 

'Why depend on them? 

Sitting, leaning - cease taking these to succeed 
to the lamp of the Patriarchs! 

IƯs worth replying: the evening clouds, 
Returning, have not yet come together; 
Distant mountains without end, 

layer upon layer of blue.”" 

What ¡is there to depend on? Here Zen practitioners must 
understand things directly this way; do not go on guarding a stump 
waIting for a rabbit. Smash what's before your skull all at once, so that 
there Isnt the slightest bit of concern within your breast. Let go and 
become clean and at ease. Then what more need Is there for something 
to rely on? Whether sitting on the cushion or leaning on the brace, IfS 
worth considering 1t the principle of the Buddha-Dharma. That 1s why 
Zen master Hsueh Tou said, "Sitting, leaning - cease taking these to 
succeed to the lamp of the Patriarchs!" At once Hsueh Tou has brought 
1t up completely; he has a place to turn around ¡n, and at the end 
reveals this scene where there's a bịt of a nice place. He says, "Its 
worth replying: the evening clouds, returning, have not yet come 
together." Where 1s Hsueh Tous meaning? When the evening clouds 
have returned and are about to Join together but have not yet done so, 
how 1s 1t then? "Distant mountains without end, layer upon layer of 
blue." As before he's gone Into the ghost cave. When you get here, 
when gain and loss, right and wrong, are cut off all at once, and you are 
clean and at ease, only then do you amount to something. "Distant 


3861 


mountains without end, layer upon layer of blue." Is this ManJusris 
realm? Is this Samantabhadra's realm? Is this Avalokitesvara's realm? 
Zen practitioners, when you get here, whose affaIr 1s this? 


2.353. Tsu- Vuan s Four Distfincfiorns 

Tsu-yuan, author of the book triiled "Mind, the Source of All 
Dharmas." One day, a monk came and asked, "What does 1t mean to 
snatch away the person but not snatch away (save) the obJect?” Tsu- 
yuan replied, "In the realm of self-awareness, IÝ one can empty one's 
mind, what obstruction can be there from an outer obJect? Therefore, 
when a Zen master teaches a disciple of low capacity, he should snatch 
away the person but not the obJect." The monk asked, "What does It 
mean fo snatch away the obJect, but not the person?” 'Tsu-yuan replied, 
"In the realm of self-awareness, one does not dwell on outer obJects 
but reflects with one's mind alone. Therefore, the Zen Master should 
snatch away the object but not the person when the disciple 1s of 
average capacity." The monk asked, "What does it mean to snatch 
away both the person and the obJect?" Tsu-yuan answered, "In the 
realm of self-awareness, both the mind and the obJects are empty; 
whence, then, comes the delusion? Therefore, the Zen Master should 
snatch away both the person and the obJect when the disciple 1s well- 
endowed." The monk asked, "What, then, does 1t mean to snatch away 
neither the person nor the obJect?” Tsu-yuan said, "In the realm of self- 
awareness, mind naturally remains as mind and obJects as obJects. The 
Zen Master therefore takes away neither the obJect nor the person 
when the disciple 1s highly gifted." 


2.354. The Patriarchal Masters" Mid Seal 

According to example 38 of the Pi-Yen-Lu, at the government 
headquarters in Ying Chou, Feng Hsueh entered the hall and said, “The 
Patriarchal Masters' Mind Seal 1s formed like the working of the lron 
Ox: when taken away, the Impression remains; when left there, then 
the impression 1s ruined. But neither removed nor left there, 1s sealing 
right or not sealing right?” At that time there was a certain Elder Lu P1 
who came forth and said, "[ have the workings of the Iron Ox: please, 
teacher, do not impress the seal." Hsueh said, "Accustomed to scouring 
the oceans fishing for whales, I regret to find Instead a frog crawling In 


3862 


the muddy sand." Pi stood there thinking. Feng Hsueh shouted and 
said, "Elder, why do you not speak further?" P1 hesitated. Feng Hsueh 
hit him with his whisk. Feng Hsuehsaid, "Do you still remember the 
words? Try to quote them." As P1 was about to open his mouth, Feng 
Hsueh hit him again with his whisk. The Governor said, “The Buddhist 
Law and the Law of Kings are the same." Feng Hsueh said, "What 
pñnnciple have you seen?" The Governor said, "When you do not settle 
what 1s to be settled, Instead you bring about disorder." Feng Hsueh 
thereupon descended from his seat. According to Yuan-WUu in the PI- 
Yen-Lu, Feng Hsueh was a venrable adept In the lineage of Lin Chị. 
First Lin Chi was In Huang Po's community. As he was planting pine 
trees, Huang Po said to him, "Deep in the mountains here, why plant 
so many trees?”" Lin Chi said, "For one thing, to provide the scenery for 
the monastery; second, to make a signpost for people of later 
generations." Having spoken, he hoed the ground once. Huang Po said, 
"Althouph you are right, you have already suffered twenty blows of my 
staff." Lin Chi struck the ground one more time and whistled under his 
breath. Huang Po said, "With you, my school wIll greatly flourish In 
the world." Che of Ta Kuei said, "Lin Chi in his way seemed to 
I1nvitetrouble In a peaceful area; nevertheless, only when immutable In 
the face of danger can one be called a real man." Huang Po said, "My 
school, coming to you, wIll greatly flourish in the world." He seems to 
be fond of his child, unaware of being unseemly. Later, Kuei Shan 
asked Yang Shan, "Did Huang Po at that time only entrust his bequest 
to Lin Chi alone, or 1s there yet anyone else?" Yang Shan said, "“There 
1s, but the age 1s so remote that I do not want to mention 1t to you, 
Master." Kuel Shan said, "Although you are right, I still want to know; 
Just mention It and lets see." Yang Shan said, "One man will point 
south; in Wu Yueh the order will be carried out, and coming to a great 
wind, then 1t wIll stop.” Thịs foretold of Feng Hsueh (Wind Cave). Feng 
Hsueh first studied with Hsueh Feng for five years. As 1t happened, he 
asked for help with this story: "As Lin Chi entered the haÏll, the head 
monks of both halls simultaneously shouted. A monk asked Lnn Chị, 
'Are there guest and host, or not Lin Chị said, Guest and host are 
” Feng Hsueh said, "In the past [ went along with Yen Tou or 
Chìn Shan to see Lin Chi, on the way, we heard he had already passed 
on. lf you want to understand his talk about guest and host, you should 


evident. 


3863 


call upon venerable adeptfs In the stream of his school." One day he 
finally saw Nan Yuan. He recited the preceding story and said, "I have 
come especially to see you personally." Nan Yuan said, "Hsueh Feng 
1s an Anclent Buddha." One time he saw Ching Chng. Chng asked 
him, "Where have you Just come from?” Feng Hsueh said, "I come 
†rom the East." Ching said, "“And did you cross the little (Ts'ao) river?" 
Feng Hsueh said, "The great ship sails alone through the sky; there are 
no liftle rivers to cross." Ching Chỉng said, "Birds cannot fly across 
mirror lake and picture mountain; have you not merely overheard 
another remark?" Feng Hsueh said, "Even the sea fears the power of a 
warshIp; sails flying throught the sky, 1t crosses the five lakes." Ching 
Chỉng raised his whisk and said, "What about this?" Feng Hsueh said, 
"What 1s this?" Chíing Chỉng said, "After all, you dont know." Feng 
Hsueh said, "Appearing, disappearing, rolling up and rolling out, Ï act 
the same as you, Teacher." Ching Chỉng said, "Casting auguring sticks, 
you Ïisten to the empty sound; fast asleep, you are full of gibberish." 
Feng Hsuch said, "When a marsh 1s wide, 1t can contain a mounftaIn; a 
cat can subdue a leopard." Ching Chỉng said, "I forgive your crime and 
pardon your error; yowd better leave quickly." Feng Hsueh said, "TIf I 
leave, I lose." Then he went out; when he got to the Dharma Hall, he 
said to himself, "Big man, the case 1s not yet finished; how then can 
you quit?" The he turned around and went into the abbots room. As 
Chinh Chỉng sat there, Feng Hsueh asked, "I have Just now offered my 
Ipnorant view and Insulted your venerable countenance; humbly 
favored by the Teachers compassion, I[ have not yet been given 
punishment for my crimme." Ching Chỉng said, "Just awhile ago you said 
you came from the East: dịd you not come from Tsui Yen?” Feng 
Hsueh said, "Hsueh Tou actually lies east of Pao Kai." Chíng Chng 
said, "IÝ you dont chase the lost sheep, crazy Interprefations cease. 
Instead you come here and recite poems." Feng Hsueh said, "When 
you meet a swordsman on the road, you should show your sword; do 
not offer poetry to one who 1s not a poet." Ching Chỉng said, "Put the 
poetry away ripht now and try to use your sword a little." Feng Hsueh 
said, "A decapitated man carried the sword away." Ching Chỉng said, 
"You not only violate the method of the teaching; you also show your 
own fat-headedness." Feng Hsueh said, "Unless I violate the method of 
the teaching, how could [ awaken to the mind of an Ancient Buddha?" 


3864 


Ching Chỉng said, "What do you call the mind of an Ancient Buddha?" 
Feng Hsueh said, "Again you grant your allowance; now what do you 
have, Teacher?” Ching Ching said, “This patchrobed one from the East 
cannot distinguish beans from wheat. I have only heard of ending 
without finishing; how can you finish by forcing an end?” Feng Hsueh 
said, ”Phe immense billows rise a thousand fathoms; the clear waves 
are not other than water." Ching Chỉng said, "“When one phrase cuts off 
the flow, myriad Iimpulses cease." Feng Hsueh thereupon bowed. Ching 
Chỉng tapped him three times with his whisk and said, "Exceptional 
indeed. Now sit and have tea." When Feng Hsueh first came to Nan 
Yuan, he entered the door without bowing. Nan Yuan said, "When you 
enter the door, you should deal with the host." Feng Hsueh said, "I ask 
the Teacher to make a definite distinction." Nan Yuan slapped his knee 
with his right hand. Feng Hsueh again shouted. Nan Yuan raised his 
left hand and said, “This one I concede to you.” Then he raised his right 
hand and said, "But what about this one?" Feng Hsueh said, "Blind!" 
Nan Yuan then raised his staff. Feng Hsueh said, “What are you doing? 
I will take that staff away from you and hit you, Teacher; dont say I 
didnt warn you." Nan Yuan then threw the staff down and said, “Today 
I have been made a fool of by this yellow-faced riverlander." Feng 
Hsueh said, “Teacher, it seems you are unable to hold your bowl, yet 
are falsely claiming youTre not hungry." Nan Yuan said, "Havent you 
ever reached this place?" Feng Hsueh said, "What kind of talk 1s this?" 
Nan Yuan said, "I Just asked." Feng Hsueh said, "Still, I cant let you 
go." Nan Yuan said, "Sit awhile and drink some tea." See how an 
excellent student naturally has a sharp and dangerous edge to his 
personality. Even Nan Yuan couldnt really handle him. The next day, 
Nan Yuan JjJust posed an ordinary question, saying "Where dịd you 
spend this summer?” Feng Hsueh said, "I passed the summer along 
with Attendant Kuo at Deer Gate." Nan Yuan said, "So really you has 
already personally seen an adept when you came here." Nan Yuan also 
said, "What dịd he say to you?” Feng Hsueh said, "From beginning to 
end he only taught me to always be the matter" Nan Yuan 
1mmediately struck him and drove him out of the abbots room; he said, 
"What 1s the use of a man who accepts defeat?" Feng Hsueh henceforth 
submitted. In Nan Yuan's community he worked as the gardener. One 
day Nan Yuan came to the garden and questioned him; he said, "How 


3865 


do they bargain for the staff in the South?” Feng Hsueh said, “They 
make a special bargain. How do they bargain for it here, Teacher?" 
Nan Yuan raised his staff and said, "Under the staff, acceptance of 
birthlessness; facing the situation without deferring to the teacher.” At 
this Feng Hsueh opened up In great enightenmert. At this time the five 
dynastles were divided and at war. The governor of Ying Chou Invited 
the Master (Feng Hsueh) to pass the summer there. At this time the one 
school of Lin Chi greatly flourished. Whenever he questioned and 
answered, or gave out pointers, Invariably his words were sharp and 
fresh; gathering flowers, forming brocade, each words had a point. One 
day the governor requested the Master to enter the hall to teach the 
assembly. The Master said, "The Patrlarchal Teachers Mind Seal 1s 
formed like the workings of the Iron Ox. Removed, the Impression 
remains; left, the Impression 1s ruined. But 1ƒ you neither take 1t away 
nor keep 1t there, 1s 1t rIght to use the seal or not?" Why 1s 1t not like the 
workings of a stone man or a wooden horse, only like the workings of 
an Iron Ox? There 1s no way for you to move 1t: whether you go to the 
seal remains; as soon as you stop, the seal 1s broken, causing you to 
shatter Into a hundred fragments. But 1 you neither go nor stay, should 
you use the seal or not? See how he gIves out indicatlons; you might 
say there 1s bait on the hook. At this time there was an Elder P1 in the 
audience. He also was a venerable adept In the tradition of Lin Chị. He 
dared to come forth and reply to his device; thus he turned his words 
and made a question, undeniably unique; "I have the workings of an 
lron Ox; I ask you, Master, not to impress the seal.” But what could he 
do? Feng Hsueh was an adept; he Iimmediately replied to him, sayIng, 
"Accustomed to scouting the oceans fishing for whales, I regret to find 
Instead a frog crawling in the muddy river sand." And there 1s an echo 
in the words. Yun Men said, "Trailing a hook In the four seas, Just 
fishing for a hideout dragon; the mysterlous device beyond convention 
1S to seek out those who understand the self." In the vast ocean, twelve 
buffalo carcasses are used as bait for the hooks; Instead he has Just 
snagsed a frog. But there 1s nothing mysterious or wonderful In these 
words; and neither 1s there any principle to Judge. An Ancient said, "It 
1S ©aSYy foO see In the phenomenon: If you try to figure 1t out In your 
mind, you wiÏll lose confact with 1t." Lu P1 stood there thinking: "Seeing 
1f, 1Ÿ you dontt take 1t, It wIll be hard to find again In a thousand years." 


3866 


What a pity! That 1s why 1t 1s said, "Even 1f you can explain a thousand 
Scriptures and commentaries, 1t 1s hard to utter a phrase appropriate to 
the moment." The fact 1s that Lu P1 was searching for a good sayIng to 
answer Feng Hsueh; he didn't want to carry out the order, and suffered 
Feng Hsueh's thoroughgoing use of his ability to "capture the flag and 
steal the drum.” He was unremittingly pressed back, and simply 
couldnt do anything. As a proverb says, "“When an army 1s defeated, It 
cannot be swept up with a grass broom.” In the very beginning 1t 1s still 
necessary to seek a tactic to oppose the adversary, but 1Ÿ you watt til 
you've come up with one, your head wIll have fallen to the ground. The 
governor too had studied a long time with Feng Hsueh; he knew to say, 
“The Law of Buddhas and the Law of Kings are one." Feng Hsueh said, 
"What have you seen?" The governor said, "If you do not settle what 
should be settled, Instead you bring on disorder." Feng Hsueh was all 
one whole mass of spirit, like a gourd floating on the waf€r; press 1f 
down and 1t rolls over; push it and it moves. He knew how to explain 
the Dharma according to the situation; If it did not accord with the 
situation, 1t would Just be false talk. Feng Hsueh thereupon left the 
seat. 


2.355. I Can Bring Drinks and Food to You, But I Cannot Eat 
For You! 

Zen master Tao-Ch”ien, one of disciples of the great master Ta-huI 
during the Sung dynasty. He spent so many years to study Zen without 
success with his master. He was disappointed when he was sent on an 
errand to a đistant city. À trip requiring half a year to finish would be a 
hindrance rather than a help to his cultivation. Tsung-Yuan, one of his 
fellow-monks, took pIty on him and said: “[ will accompany you on this 
trip and do all that I can for you. There 1s no reason why you cannot øo 
on with your meditation even while travelling.” They stayed together. 
One evening, Tao-Chien desparringly Iimplored his friend,Tsung- 
Yuan, to assIst him In the solutlon of the mystery of life. Tsung-Yuan 
said: “[ am willing to help you in every way, but there are five things In 
which I cannot be of any help to you. These you must look after 
yourself.” Tao-Ch”len expressed the desire to know what they were. 
Tsung-Yuan said: “For Instance, when you are hungry or thirsty, Ï can 
bring drinks and foods to you, but Ï cannot eat for you, for my eating of 


3867 


food or drinking does not fill your stomach. You must drink and eat 
yourself. Neither can I move my bowels for you. When you want to 
respond to the calls of nature, you must take care of them yourself, for 
lI cannot be of any use to you. And then it will be nobody else but 
yourself that will carry this corpse of yours along this highway.” This 
remark at once opened the mind of the truth-seeking monk, who, 
transported with his discovery, dịd not know how to express his JOy. 
Tsung-Yuan now told Tao-Ch”ien that his work was done and that his 
further companionship would have no meaning after this. So they 
parted company and Tao-Ch”ien was left alone to continue the trip. 
After the half year, Tao-Ch”ien came back to his own monastery. Ta- 
Hui-Zong-Kao, his masfter, happened to meet him on his way down the 
mountain, and made the following remark: ““Phis time you know 1t all.” 
Thịs 1s enough to show what a commonplace thing enlightenment 1s At 
any rate, we could not say that the monk had nothing to do with Tao- 
chiens realization. But, how dịd Tsung-Yuan make Tao-chlens eye 
open by such a prosailc words? Did the words have any hidden 
meaning, however, which happened to concide with the mental tone of 
Tao-chien? How was Tao-chien so mentally prepared for the final 
stroke of the monk, whose service was Just pressing the button, as 1t 
were? Zen practiioners should always remember that the whole 
history of the mental development leading up to an enlightenment; that 
1s from the first moment when the disciple came to the master until the 
last moment of realization, with all the Intermittent psychologtcal 
vicissitudes which he had to go throuph. But 1t 1s very true that 
eventually it will be nobody else but Tao-ch1en himself that wIll carry 
this corpse of his along this highway. Trully speaking, the conversation 
between the monk and Tao-chlen Just shows that the whole Zen 
discipline gains meaning when there takes place this turning of the 
mental hinge to a wider and deeper world. For when this wide and 
deeper world opens, Zen practitioners' everyday life, even the most 
trivial thing of it, grow loaded with the truths of Zen. On the one hand, 
therefore, enlightenment 1s a most prosalc and matter-of-fact thing, but 
on the other hand, when 1t 1s not understood 1t 1s something of a 
mystery. But after all, is not life 1tself filled with wonders, mysteries, 
and unfathomabilities, far beyond our discursive understanding? 


3868 


2.356. I Can ' Read My Qwn Handwriting! 

Entsu, name of a Japanese Zen masfter, was an eccentric saøe of 
the litle known Obaku school of Zen. An unconventIional man, he went 
where he wanted and did what he wished. He lived alone, not stayIng 
in any fixed place. Hardly anything about his life 1s known for sure. 
Once Entsu was In the city of Kyoto to pay a visit to a certain family. In 
the disturbance of the city, the simple-minded Zen master forgot where 
he was going. Not knowing what else to do, he began knocking on 
doors, one after another, asking whoever answered, "Is this the house 
Entsu 1s supposed to visit?" Ôn another occasion, someone asked Entsu 
fo write a preface for a certain book. Entsu agreed, but he scribbled so 
badly that the preface was Illegible in many places. The man who had 
requested the writing brought 1t back to Entsu to ask him what 1t said. 
The Zen master examined his own writing again and again, then finally 
declared, "I cant read 1t either! One of my students 1s good at reading 
my writing; you'd better show 1t to him.” 


2.357. IAm Not Deqƒ! 

First and supreme letter means the alpha of all wisdom. The 
absolute oneness, the term Indicates the wonderful meaning of Zen. In 
this absolute oneness of things Zen establishes the foundation of 1ts 
philosophy. The following dialogue will give us a glimpse info the 
ways of Zen regarding the "absolute oneness". A monk asked Chao- 
chou, "What 1s the one ultimate word of truth?” Instead of giving him 
any specific answer, Chao-chou made a simple response saying, "Yes." 
The monk who naturally failed to see any sense In this kind of response 
asked for a second time, and to this master roared back, "I am not 
deaf!" Through the above dialogue we can see how Irrelevantly the all- 
1mportant problem of absolute oneness or the ultimate reason 1s treated 
herel But this 1s characteristilc of Zen, this is where Zen transcends 
logic and overrides the tyranny and misrepresenfation of Ideas. Zen 
mistrusts the Intellect, does not rely upon traditional and dualistic 
methods of reasoning, and handles problems after Its own original 
manners. 


3869 


2.358. I Don 't Know 

Zen Master Ming-che, name of a Chinese Zen master In the ninth 
century, one of the most eminent disciples of Zen Master Yueh-Shan 
Wei-Yen. One day, Tung-shan went to visit Ming-che. Ming-che asked 
him: "Where have you been lately?”" Tung-shan answered: "In Hu-nan 
province." Ming-che asked: "What is the surname of the gøovernor 
there?" Tung-shan replied: "I do not know.” Ming-che asked: "What 1s 
his first name then?” Tung-shan replied: "I do not know his first name 
either." Ming-che asked: "Doesnt he administer his office at all?" 
Tung-shan said: "He has plenty of subordinate officers to do the work." 
Ming-che asked: "Doesnt he come out from and go In to his office at 
all?" Tung-shan dịd not answer, and walked out. The next day, Ming- 
che said to him: "You dịd not answer my question yesterday. If you can 
say something satisfactory today I wIll invite you to lunch." Tung-shan 
replied: “The governor 1s too dignified to come out of his office." 
Ming-che was satisfied with the answer, and a lunch was prepared for 
Tung-shan. 


2.359. I LỰed the Girl There, But You Are StHll Carrying Her! 

According to the Japanese Zen legends, one time, Tanzan and 
Ekido were once traveling together down a muddy road. A heavy rain 
was still falling. Coming around a bend, they met a lovely girl in a sIlk 
kimono and sash, unable to cross the Intersection. Tanzan said, “Come 
on girl,” and at once lifting her In his arms and carried her over the 
mud. Ekido did not speak again until that night when they reached a 
lodging temple. Then he no longer could restrain himself. “We monks 
dont go near females,” he told Tanzan, “especially not young and 
lovely ones. It 1s dangerous. Why did you do that?” “[ lit the girl 
there,” said Tanzan. “Are you sfIll carrying her?” 


2.360. Zen ogƒ the Highest Vehicle 

Zen of the highest vehicle 1s another name for Mahayana Zen. The 
form of Zen that emphasizes realization without support, through 
Quieting and reflecting In sitting meditation. Thịs 1s the form of Zen 
most emphasized in the Soto school In Japan. This 1s the culmination 
and crown of Buddhist Zen. This Zen was practiced by all Buddhas of 
the past, namely Sakyamuni and Amitabha. It 1s the expression of the 


3870 


Absolute Life, life In Its purest form. It 1s the meditation that T”ao- 
Yuan chiefly advocated and 1t involves no strugsle for awakening or 
any other obJects. In this highest practice, means and end are Just one, 
Mahayana Zen and Zen of the highest vehicle are In fact 
complementary for one another. When rightly practiced, you sit in the 
firm conviction that medifation 1s the actualization of your undefiled 
True-nature, and at the same tine you sit in complete faith that the day 
will come when, exclaiming “Oh, this 1s 1t” You will unmistakably 
realize this True-nature. Therefore you need not self-conscIouslÌy strIve 
for enlightenmet. 


2.361. The Nature 0ƒ Sin Is Neither Within nor Without, Nor ín 
Between 

According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Three, the Buddha said 
to Upali: “You call on Vimalakirti to Inguire after his health on my 
behalf.” Upali said: “World Honoured One, I am not qualified to call on 
Vimalakirti to Iinquire after his health. For once, two bhiksus broke the 
prohibitions, and being shameful of their sins, they dared not call on the 
Buddha. They came to ask me: “Upall, we have broken the 
commandments and are ashamed of our sins, so we dare not ask the 
Buddha about this and come to you. Please teach us the rules of 
repenfance so as fo wIpe out our sins.` I then taught them the rules of 
repenfance. At that time, Vimalakirti came and said: “Hey, Upali, do 
not agsravate their sins which you should wipe out at once without 
further disturbing their minds. Why? Because the nature of sin 1s 
neither within nor without, nor in between. As the Buddha has said, 
living beings are impure because their mind are impure; 1f their minds 
are pure, they are all pure. And, mind also 1s neither within nor without 
nor In between. TheIr minds being such, so, are theIr sins. LikewIse 
all things do not go beyond (their) suchness. Upali, when your mind 1s 
liberated, 1s there any remaining impurity?" I replied: “There will be no 
more.` He said: “Likewise, the minds of all living beings are free from 
Impurities. Upali, false thoughts are impure and the absence of false 
thoughts 1s purity. Inverted (ideas) are Iimpure and the absence of 
Inverted (ideas) 1s purity. Clinging to ego 1s Impure and non-clinging to 
ego Is purity. Upali, all phenomena rise and fall without staying (for an 
Iinstant) like an 1llusion and lightnng. All phenomena do not waIt for 


3871 


one another and do not stay for the time of a thought. They all derive 
from false views and are like a dream and a flame, the moon In water, 
and an Iimage In a mirror for they are born from wrong thinking. He 
who understands this 1s called a keeper of the rules of discipline and he 
who knows 1t 1s called a skillful interpreter (of the precepts).` At that 
time, the two bhiksus declared: “What a supreme wisdom which 1s 
beyond the reach of Upali who cannot expound the highest principle of 
discipline and morality?" I said: “Since I left the Buddha I have not met 
a sravaka or a Bodhisattva who can surpass his rhetoric, for his øreat 
wisdom and perfect enlightenment have reached such a high degree.” 
Thereupon, the two bhiksus got rid of their doubts and repentance, set 
their mind on the quest of supreme enlightenment and took the vow to 
make all living beings acquire the same power of speech. Hence, I am 
not qualified to call on Vimalakrrti and inquire after his health.” 


2.362. Respect for the Absolute Value 0ƒ All Things 

According to Zen Master Philip Kapleau in Awakening To Zen, 
awWareness 1s more than mere attentiveness, 1t Is everything. The 
deeply aware person sees the Indivisibilty of existence, the rịch 
complexitfy and Iinterrelatedness of all life. Out of this awareness ørows 
a deep respect for the absolute value of all things, each thing. From this 
respect for the worth of every single obJect, animate as well as 
Inanimate, comes the desire to see things used properly, and not to be 
heedless, wasteful, or destructive. To truly practice Zen therefore 
means not leaving liphts burning when they are not needed, not 
allowing water to run unnecessarily from the faucet, not loading up 
your plate and leaving food uneaten. These unmindful acts reveal an 
indifference to the value of the obJect so wasted or destroyed as well 
as to the efforts of those who made these things possible for us; 1n case 
of food, the farmer, the trucker, the storekeeper, the cook, the server. 
Thịs indifference 1s the product of a mind that change and purposeless 
chaos. This Iindifference robs us of our birthright of harmony and Joy. 


2.363. Ts 'un-Chiang Talked About Elder Brother San-Sheng, 
Elder Brother Da-.Jue, and Late Teacher Lin-Chỉ! 
Zen Master Tsun-chiang Hsiang-hua, name of a Chinese Zen 
master, of the Lin-Chi Sect, In the nĩnth century, during the Tang 


3872 


Dynasty in China. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, there 1s some I1nteresting Iinformation on him in The 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XII: Zen Master Hsiang-hua-tsun-chiang was a student and dharma 
successor of Lin-chi I-hsuan, and the master of Nan-yuan Hui-yung. 
When Tsun-chiang Hsiang-hua was at San-sheng's congregation, he 
often said, "When I was on pilgrimage 1n the South, I once suffered 
blows from the staff, but it never brought out a person who understands 
Buddhadharma." San-sheng asked him, "What do you see that you can 
talk like that?" Tsun-chiang Hsiang-hua shouted. San-sheng said, 
"Youre beginning to get 1t." Later, Da-Jjue heard about this, he said, 
"How was this blown into Da-Jues doorway?” Later, Tsun-chiang 
Hsiang-hua served as the head monk at Da-Jue's monastery. One day 
Da-Jue called to hìm and said, "ve heard that you said that when you 
were on pllprimage in the South you once suffered blows from the 
staff, but It never revealed someone who understood Buddhadharma. 
By what principle could you speak like this?" Tsun-chiang Hsiang-hua 
shouted. Da-jue struck him. Tsun-chiang Hsiang-hua shouted again. 
Da-Jue again struck hìm. The next day, Hsiang-hua passed by the 
Dharma Hall, Da-jue called to him and said, "I am still not sure about 
your two shouts yesterday." Tsun-chiang Hsiang-hua shouted. Da-Jue 
struck him. Hsiang-hua shouted again. Da-Jjue again struck him. Tslun- 
chiang Hsiang-hua said, "When I was at elder brother San-shengs 
place, we learned a phrase about 'guest' and host.' Elder brother San- 
sheng turned everything topsy-turvy. Ï want you to provide me a 
blissful method of entering the Way." Da-Jue said, "You blind fooll 
Thịs gibberish you ve said 1s solely lacking! Take off your robe and [II 
give you a paInful whackl" Upon hearing these words, Tsun-chiang 
Hsiang-hua grasped the meaning of his late master Lin-chfs having 
suffered a beating at Huang-po s place. Later, Hslang-hua went Into the 
Buddha hall, and presenting a stick of incense to the Buddha, he said, 
“Ƒhis stick of Incense 1s for elder brother San-sheng, although San- 
sheng was too aloof from me. This 1s for elder brother Da-Jue, although 
he was also removed. Neither can be compared to the honor I give to 
mỹ late teacher, Lin-chi." 


3873 


2.364. Ts 'un-Chiang s ŒGalloping a Horse 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers Zen master Hsing-hua Tsun-chiang and his assembly at the 
time he was going fo pass away. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chhuan-Teng-Lu), Volume XI, the 
emperor Tang Zhuang-Tslung honored master Hsing-hua with the gIÍt 
Of a riding horse. While the master was riding the horse 1t was startled 
and the master fell off, inJuring his foot. Hsing-hua gave Instruction to 
the monastery director, saying, "Make me a walking stick.” The 
monastery director made the stick and broupht it to Hsing-hua. The 
master took the stick and proceeded to circle the Dharma hall, and as 
he dịd so he asked the monks, "Do you recognize me?” The monks 
answered, "How could we not recognize you?” The master said, 
"Dharma Master Footl He can speak but he cant walk." Hsing-hua then 
went to the hall and instructed his attendant to ring the bell and 
assemble the monks. Hsing-hua then addressed the monks, saying, "Do 
you recognize me?” The monks didnt know what to say. Hsing-hua 
then threw down the staff and peacefully passed away In an upright 
posItion. 


2.365. Tsung Pen and His Master T'ien-Ï 

Tsung-pen, name of a Chinese famous monk who lived in the 
Northern Sung Dynasty in China. Also known under the name of Pen- 
hsiao Yuan-chiao. He 1s one of the most outstanding disciples of Zen 
Master T'ien-I I-huai. When he Just arrived to see Zen master Tlen-I, 
he said, "I have Just arrived here. I ask the master to expound the 
Dharma." Tlen-I said, “The birds call in the forests. The fish swim 1n 
the deep water." One day, T'len-I asked him, "When this very mind 1s 
Buddha, then what happens?" He replied, "Killing people and burning 
houses are not diffcult at all!" Another time Zen master Tlen-1 said to 
him, "A handless man can use his fist. À tongueless man can speak. lf 
suddenly a handless man strikes a tongueless man, what does the 
tongueless man say?" 


2.366. Tsung-Ching-Lu 
Record of Truth-Mirror (Sugyôroku) points out similaritiles and 
differences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower 


3874 


and Mind Only or Zen School, composed by Zen master Yong-ming 
Yen-shou In the tenth century. “Tsung-Ching-Lu” or "Records of the 
Mirror of Truth”, to point out similaritles and differences of the three 
Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower and Mind Only or Zen 
School. He also authored a collection of Buddhist texts called “Vạn 
Thiện Đồng Quy.” Moreover, he also observed during that time, many 
Buddhists were skeptical and unclear about the differences between 
Zen and Pureland, not knowing which tradition to practice to obtain 
guaranteed results; therefore, he wrote a poem entifled “Four 
Clarifications” to make comparIsons. During the time of Den Suu, 
many Buddhists were skeptical and unclear about the differences 
between Zen and Pureland, not knowing which tradition to practice to 
obfain guaranteed results; therefore, Den-Suu wrote a poem entitled 
“Four Clarifications” to make comparisons. Having Zen but not having 
Pureland, nine out of ten cultivators wIll be lost. When life images 
flash before death, In a split second, must follow that karma. Without 
Zen but having Pureland, thousand cultivators, thousand find liberation. 
Gain rebirth, wiftness Amitabha Buddha, what worry 1s there for not 
becoming awakened! Having Zen and having Pureland, 1s similar to 
giving horns to a tiger. Present life one wIll be the master of men; In 
the future one will become Buddha and Patriarch. Without Zen and 
without Pureland, Iron beds and copper poles await. In tens and 
thousands of lifetimes, having nothing to lean on. 


2.367. In My School There Is Absolute Freedom! 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, one day, Yun-men entered the hall and addressed the 
monks, saying, "In Zen there 1s absolute freedom; sometimes 1t negates 
and at other time 1t affirms; 1t does either way at pleasure." A monk 
stepped out and asked, "How does It negate?" Yun-men said, "With the 
passing of winter there comes spring." The monk asked, "What 
happens when spring comes?” Yun-men said, "“Carrying a staff across 
the shoulders, let one ramble about In the fields, East or West, North or 
South, and beat the old stumps to one's hearf's content." 'Therefore, we 
can say firmly that nothing 1s stereotyped in Zen, and somebody else 
may solve the difficulty In quite a different manner. 


3875 


2.366. Shuhos Death Poem 
In his Iinstructions to his students, Zen master Shuho stressed the 
Importance of proper posture and the traditional cross-legged sitting 
assoclated with meditation. However, In his fifties he sustained an 
inJury to his leg that prevented him from assuming these postures. 
When he was In his final illness, he forced his legs Into the lotus 
posture, breaking his bone (a similar story 1s told of Yun-men). The 
Iinjured leg bled and the pain was severe, but he sat calmly and took up 
a brush to compose his death poem: 
#J have cut off Buddhas and patriarchs; 
The Blown Harr (Sword) 1s always burnished; 
When the wheel of free activity turns, 
The empty void gnashes 1s teeth.” 
After completing the poem, he calmly passed away at the age of 
fifty-sIX. 


2.369. The Essential Vehicle and The Teaching Vehicle 

A monk asked: “What Is Luo-Han”s single phrase?” Kui-Chen said: 
“IfItell you it will turn Into two phrases.” Kui-Chen entered the haÏll 
and addressed the monks, saying: “If you want to come face-to-face 
with the essential mystery of our order, here it 1s! There”s no other 
special thing. IÝ it 1s something else, then bring 1t forth and let”s see 1t. 
lf you can”t show 1t, then forget about 1t. You can”t Just recite a couple 
of words and then say that they are the vehicle of our school. How 
could that be? What two words are they? They are known as the 
“essential vehicle.” They are the “teaching vehicle.` Just when you say 
“essential vehicle,` that 1s the essential vehicle. Speaking the words 
“teaching vehicle” 1s 1fself the teaching vehicle. Worthy practitloners 
of Zen, our school”s essential vehicle, the Buddhadharma, comes from 
and 1s realized through nothing other than the names and words from 
your own mouths† It 1s Just what you say and do. You come here and 
use words like “tranqulility,` “reality,` “perfection,' or “constancy.' 
Worthy practtionersl What 1s this that you call “tranguil” or 
'real”?What 1s that”s “perfect` or “constant”? Those of you here on a 
pllgrimage, you must test the principle of what Im saying. Lets be 
open about 1t. You”ve stored up a bunch of sounds, forms, names, and 
words Inside your minds. You prattle that “I can do this” or “m good at 


3876 


figuring out that,` but actually what can I do? What can you figure out? 
All that you”re remembering and holding on to 1s Just sounds and forms. 
If it werent all sounds and forms, names and words, then how would 
you remember them or figure them out? The wind blows and the pine 
makes a sound. A frog or a duck makes a sound. Why don't you go and 
listen to those things and figure them out? If everywhere there are 
meaningful sounds and forms, then how much meaning can be ascribed 
to this old monk? There”s no doubt about 1t. Sounds and forms assault 
us every moment. Do you directly face them or not? If you face them 
directly then your diamond-solid concept of self wiIll melt away. How 
can this be? Because these sounds penetrate your ears and these forms 
plerce your eyes, you are overwhelmed by conditions. You are killed 
by delusion. There's nt enough room I1nside of you for all of these 
sounds and forms. If you dont *ace them directly then how will you 
manage all of these sounds and forms? Do you understand? Face them 
or not face them. See yourself. After a pause, Kui-Chen continued: 
““Perfection.` “Constancy.' “Tranquility.' “Reality.` Who talks like this? 
Normal people in the village don't talk like this. lfs Just some old sages 
that talk this way and a few of their wicked disciples that spread 1t 
around. So now, you don”t know good from bad, and you are absorbed 
in “perfection” and “reality.` Some say I dont possess the mysterIous 
excellence of our order”s style. Sakyamumi didn”t have a tonguel Not 
like you disciples here who are always pointing at your own chests. To 
speak about killing, stealing, and lewdness 1s to speak of grave crimes, 
but they are lipht by comparison. It's unending, this vilificatilon of 
nirvana, this blinding the eyes of beings, this falling in the Avici Hell 
and swallowing hot iron balls without relief. Therefore the ancienfs 
said: “When the transgression 1s transformed Into the host, it no longer 
offends.' Take care!” 


2.370. A Whole, Complete, and Perƒect Totality 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, a monk came to the Master Yun Men and said, 'Suppose 
you meet up with someone deaf, dumb, and blind. Since he couldnt see 
yOur øestures, couldn't hear your preaching, or, for that matter, ask you 
questions, you would be helpless. Unable to save him, yoưwd prove 
yourself a worthless master, wouldnt you? Yun Men said, 'Bow, 


3877 


please.' The monk, though taken by surprise, obeyed the masters 
command, then straightened up In expecfation of having his query 
answered. But instead of an answer he got a staff thrust at himand 
leaped back. 'Well,' said Yun Men, 'youre not blind. NÑow approach 
closer.' The monk did as he was bidden. 'Good,' said Yun Men, 'youre 
not deaf either. Well, understand?' The monk asked, TUnderstand what, 
sir” 'Ah, youre not dumb either, said Yun Men. On hearing these 
words the monk awoke as from a deep sleep... This koan points out a 
fundamenral doctrine of Zen, namely, that in our essential nature each 
one of us lacks nothing, but 1s like a circle to which nothing can be 
added and nothing subtracted. We are each of us whole, complete, 
perfect, and so 1s everything else. Even a blind man, as a blind man, 
lacks nothing." 


2.371. Tea Way 

Seno Rikyô, a Japanese Zen monk of the late Ashikaga period 
(1392-1568). At the present time, we do not have detailed documents 
on this Zen Master; we only know that he was best known as the 
Íoremost tea master of his time. Rikyô served as advisor and tea 
master to both Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi. Two schools of 
the tea ceremony (chanoyô), the Ura-senke and Omote-senke, 
confinue to practice Rikyô's style. According to Seno Riky8, here If 1s a 
question of. only tea, a nondualistic state of consclousness to which 
this, as well as the other Zen-Influenced Japanese training ways, leads. 
In "Tea way' (chado), many arts, such as pottery, architecture, and the 
way Of flowers (kado) come together to create a total work of art that 
lasts only momenftarily, one in which all the human senses particIipate 
yet which stills the dualistic Iintellect. 


2.372. Ling-Yu: Enlightenment Verse 
The gatha of enlightenment by Ling-Yu (Iku Toryo), who was a 

disciple of Yang-ch1 (Yogi, 1024-1072), the founder of the Yogi 
Branch of the Rinzal school: 

"I have one Jewel shining bright, 

Long buried 1t was underneath worldly worries; 

Thịs morning the dusty vell 1s off, 

and restored 1s 1fs lustre, 


3878 


lIIllumining rivers and mounfains 
and ten thousand things. " 

A sufficlent variety of the verses on enliphtenment to show how 
they vary from one another and how 1t 1s impossible to suggest any 
Iintellipgible explanation of the content of enlightenment by merely 
comparing them or by analysing them. However, some of them are 
easily understood. We can also see in them an expressive of the 
feeling of a new revelation; but as to what that revelation 1tself 1s, It 
will require a certain amount of personal knowledge to be able to 
describe 1t more ¡intelligently. In any event, all these Zen masters 
testfy to the fact that there 1s such a thing in Zen as enlightenment 
(sator1) through which one 1s admitted Into a new world of value. The 
old way of viewing things 1s abandoned and the world acquires a new 
SIpgmfication. Some woulf declare that they were deluded or that theIr 
previous knowledge was thrown Into oblivion; while others would 
confess they were hitherto unaware of a new beauty which exIsts In the 
'refreshing breeze' and In the 'shining Jewel'. 


2.373. My Heart Burns Like Fưe But My Eyes Are As Cold As 
Dead Ashes 

Name of a Japanese Rinzai monk, also known by his religlous 
name Shaku Sôen, one of the most Important Zen masters of the 
modern period. Sôen Shaku was born in 1859. He was sent to a local 
temple school where, In an autobiographical statement he wrote later, 
he was taupht to respect the Three Treasures of Buddha, Dharma, and 
Sangha, as well as to be filial to my parents and helpful to my brothers 
and sisters, to be loyal to my country and faithful to my compatrIots. 
ShaKu Inherited position of abbot at Engaku-Ji when his master died In 
1892. The next year, he attended the World Conference of Religions in 
Chicago. He was the first monk from the Rinzal sect to visit the West, 
and he visited two more times. Three of Sôens disciples also were 
influential in Introducing Rinzal to the West: Shaku Sôkatsu (1870- 
1954), D.T. Suzuki (1870-1966), and Senzaki Nyogen (1876-1958). 
Soyen Shaku was the first lapanese Zen Master to come to America. 
He always told his assembly: “My heart burns like fire but my eyes are 
as cold as dead ashes.” He made the following rules which he practiced 
every day of his life: FIrsf, in the morning before dressing, light incense 


3879 


and meditate. Second, retire at regular hour. Partake of foodat regular 
Iintervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction. 
Third, receive a guest with the same attitude you have when alone. 
When alone, maintain the same attitude you have In receiving guesfs. 
Fourth, watch what you say, and whatever you say, practice it. Fifth, 
when an opportunity comes do not let 1t pass by, yet always think twIce 
before acting. Sixth, do not regret the past. Look to the future. Seventh, 
Have the fearless afttitude of a hero and the loving heart of a child. 
Eighth, upon retiring sleep as If you had entered your last sleep. Upon 
awakening, Instantly leave your bed behind you. 


2.374. Cufting a Snake With a Spade 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Kuei-tsung Chih-chang and a monk. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume VII, one day, Kuei-tsung was weeding in the 
garden, a Buddhist scholar monk versed In the philosohy of Buddhism 
came to see the master. A snake happened to pass by them, and the 
master at once killed it with a spade. The philosopher-monk remarked, 
"How long I have heard of the name of Kuei-tsung, and how reverentÌy 
I have thought of 1t! But what do I see now but a rude-mannered 
monk?" The master said, "O my scholar-monk, you had better go back 
to the Hall and have a cup of tea over there." The monk asked, "Why 
do I have to go back to the Haill for tea?” The monk asked, "Why do 
you ask me to go back to the Hall for tea?”" Kuei-tsung said, "IÝ so, let 
me ask you, who 1s the rude-mannered one, you or I?” 'Then the monk 
said, "What 1s rude-manner?" Kuei-tsung held up the spade, assumed 
the attitude as 1Ý to kill the snake, said, "What 1s refined?” The monk 
said, "If so, you are behaving according to the law.” Kuei-tsung 
demanded, "Enough with my lawful or unlawful behavior, when did 
you see my killing the snake, anyway?" The monk made no answWer. 
According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Flirst 
Series (p.286), perhaps this 1s sufficient to show how freely Zen deals 
with those abstruse philosophical problems which have been taxing all 
human ingenuity ever since the dawn of Intelligence. According to 
Plotinus, mind 1s that which when 1t turns back, thinks before 1t thinks 
1fself. We do not find 1t altogether beyond our understanding to get at 


3880 


their meaning as far as Ideas are concerned. But when we come to 
statements by the Zen masters, we are entirely at sea how to take 
them. Themr affirmations are so 1rreleVant, so Inapproprlate, so 
1rratlonal, and so nosensical, at least superficially that those who have 
not gained the truth of Zen way of looking at things can hardly make, 
as we say, head or tail of them. 


2.375. Emperor Tang Zhuang-Ts ung Obtfained a Precious 
Pearl 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, the emperor Tang Zhuang- 
Tsung told Zen master Hsing-hua: "I won over the people of Ta Liang 
and got an invaluable precious pearl, but so far nobody has yet 
bargains." Hsing-hua said, "Your MaJesty, would you please let this old 
monk see 1t!" Emperor Tang Zhuang-Tsung silently opened his 
kerchief. Hsing-hua immediately said, "Your Majesty, nobody dare to 
bargain your Iinvaluable precIous pearl!" 


2.376. Gobblers oƒ Dregs 

According to example II of the Pi-Yen-Lu, one day, Zen master 
Huang-Po entered the hall to speak. When a very large assembly of 
monks had gathered, he said: “What 1s It that you people are all 
seeking here?” He then use his sfaff to try and drive them away, but 
they didn't leave. So Huang-Po returned to his seat and said: “You 
people are all dreg-slurpers. lf you go on a pilgrimage seeking In this 
way you'lÏ Just earn people”s laughter. When you see eight hundred or 
a thousand people gathered somewhere you go there. There”s no 
telling what trouble this will cause. When I was traveling on pilgriImage 
and cam upon some fellow “beneath the grass roots” (a teacher), then 
Ld hammer him on the top of the head and see 1f he understood pain, 
and thus support him from an overflowing rice bag! If all I ever found 
were the likes of you here, then how would we ever realize the øreat 
matter that's before us today? If you people want to call what youre 
doing a “pilprimage,` then you should show a little spirit! Do you know 
that today In all the great Tang there are no Zen teachers?” A monk 
then asked: “In all directions there are worthies expounding to 
countless students. Why do you say there are no Zen teachers?” 


3881 


Huang-Po said: “I didn't say there 1s no Zen, Jjust that there are no 
teachers. None of you see that although Zen master Ma-Tsu had 
eighty-four Dharma heirs, only two or three of them actually gained 
Ma-Tsuˆs Dharma eye. One of them 1s Zen master Kui-Zong of Mount 
Lu. Home leavers must know what has happened in former times 
before they can start to understand. Otherwise you wIll be like the 
Fourth Ancestor”s student Niu-T”ou, speaking high and low but never 
understanding the critical point. If you possess the Dharma eye, then 
you can distinguish between true and heritical teachings and you'll 
deal with the world”s affatrs with ease. But If you don”t understand, and 
only study some words and phrases or recite sutras, and then put them 
in your bag and set off on pilgrimate saying: “[ understand Z⁄en,' the 
wIll they be of any benefit even for your own life and death? If youre 
unmindful of the worthy ancienfs you'lÏ shoot straight into hell like an 
arrow. [ know about you as soon as Ï see you come through the temple 
gate. How wIlÏ you gain an understanding? You have to make an effort. 
lt Isn't an easy matter. lf you Just wear a sheet of clothing and eat 
meals, then you'll spend your whole life in vain. Clear-eyed people 
wIll laugh at you. Eventually the common people will Just get rid of 
you. lf you go seeking far and wide, how will this resolve the great 
matter? If you understand, then you understand. If you don't, then get 
out of here!” 


2.377. Transmitfing the Dharma, Not the Robe 

According to the Flatform Sutra, Chapter Ten, each time the 
followers heard this verse, they understood I1ts meaning and bowed 
down before the Master. They made up their minds to practice in 
accord with the Dharma and not to argue, knowing that the Great 
Master would not remain long In the world. The Senior Seated Fa-Hai 
bowed again and asked, “After the High Master enters extinction, who 
WIll innherit the robe and Dharma?” The Master said, “Since the time Ï 
lectued on the Dharma ¡in Ta-Fan Temple, transcripions of my 
lectures have been circulated. They are to be called “The Dharma 
Jewel Platform Sutra.` Protect and transmit them In order to take 
humankind across. If you speak according to them, you will be 
speaking the Orthodox Dharma. I will explain the Dharma to you, but I 
wIll not transmit the robe because your roofs of faith are pure and rIpe. 


3882 


You certainly have no doubts and are worthy of the great Work. 
According to the meaning of the transmission verse of the Flirst 
Patriarch Bodhidharma, the robe should not be transmitted. His verse 
sald, 
“Originally I came to this land, 

Transmitting Dharma, saving living beings. 

One flower opens; five petals and 

The fruit comes to bear of 1tself.” 


2.376. One Hundred Years, Thỉs Same Old Fellow Moved Ôn 
Forever! 

Kao-Feng was one of the great masters In the end of the the Sung 
dynasty. When his first let him attend to the Chao-Chou”s Wu, he 
exerted himself hard on the problem. One day his master, Hsueh-Yen, 
suddenly asked him: “Who 1s 1t that carries for you this lifeless corpse 
of yours?” The poor fellow did not know what to make of the question, 
for the master was merciless and 1t was usually folowed by a hard 
knocking down. Later, In the midst of his sleep one night, he recalled 
the fact that once when he was under another master he was told to 
find out the ultimate significance of the statement “All things return to 
one,” and this kept him up the rest of that night and through the several 
days and nights that succeeded. While In this state of an extreme 
mental tension he found himself one day looking at Fa-Yen”s verse on 
his portrait, which partly read: 

“One hundred years, 
thirty-six thousand morns. 
Thịs same old fellow moved on forever.” 

Thịs at once made him dissolve his eternal doubt as to “Who 
carying around this lifeless body of yours?” He was baptized and 
became an altogether new man. He leaves us In his Saying Records: 
“On olden days when I was at Shuang-Ching, and before one month 
was over after my return to the Meditation Hall there, one night while 
deep ¡n sleep, I sudenly found myself fixing my attention on the 
question “All things return to the One, but where does this One return?” 
My attentlon was so rigidly fixed on this that I neglected sleeping, 
forgot to eat, and dịd not distinguish east from west, nor morning from 
night. While spreading the napkin, producing the bowls, or attending to 


3883 


mỹ natural wants, whether I moved or rested, whether I talked or kept 
silent, my whole existence was wrapped up with the question “Where 
does this one return? No other thouphts ever distuirbed my 
COnscIousness; even If [ wanted to stir up the least bịt of thought 
Irrelevant to the central one, I could not do so. It was like being 
screwed up or glued; however, much I tried to shakemyself off, 1t 
refused to move. Though I was in the midst of a crowd or congregation, 
I felt as If I were all by myself. From morning ti evening, from 
evening tilÏ morning, so transparent, so tranquil, so maJestically above 
all things were my feelings! Absolutely pure and not a particle of dustl 
My one thought covered eternity; so calm was the outside world, so 
oblivious of the existence of other people I was. Like an Idiot, like an 
Imbecile, six days and nights thus elapsed when I entered the Shrine 
with the rest, reciting the Sutras, and happened to raise my head and 
looked at the verse by Fa-Yen. This made me all of a sudden awake 
†rom the spell, and the meaning of “Who carries this lifeless corpse of 
yours?” burst upon me, the question once given by my old master. I felt 
as 1ƒ this boundless space 1tself were broken Into pieces, and the great 
earth were altogether levelled away. I forgot myself, I forgot the 
world, it was like one mirror reflecting another. I tried several koans In 
my mind and found them so transparently clear!l Ï was no more 
deceived as to wonderful working of PraJna (transcendenfal wisdom). 


2.379. Atop a Hundred-Foot Pole An Unrmoving Person! 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 

(Ch?uan-Teng-Lu), Volume X, one day, Changsha Ching-tsên sent a 
monk to ask a question of Zen of Zen master Hui, who was a fellow 
student with Changsha under Nan-chuan. The monk asked Zen master 
Hui, "What was it like after you saw Nan-chuan?" Hui was silent. The 
monk asked, "What was 1t like before you saw Nan-chuan?” Hui said, 
“Ihere couldnt be anything more." The monk returned and told 
Changsha about this conversation. Changsha then showed the monk a 
verse that said: 

"Atop a hundred-foot pole, 

An unmoving person, 

Although he's gaIned entry, 

He hasnt reached the truth. 


3884 


He must step forth from the top of the pole, 
Then the world in ten directions 1s the complete body." 
After listening to the verse, the monk then asked, "If one 1s at the 
very fop of a hundred-foot pole, how does one step forward?" 
Changsha said, "The Lang Province mountains. The LI Province 
rIivers." The monk said, "I dont understand." Changsha said, “The four 
seas and five lakes are splendid with 1t." 


2.380. The Moon ¡s Reflected in Water, You Yourselƒ Pick lí Up 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VI, one day, Hui-hai, a Chinese Zen 
master during the Tang dynasty, entered the hall and addressed the 
monks, saying, "I do not understand Z⁄en, nor 1s there any special 
teaching to gIve out for your sake. Therefore, there 1s no need for you 
to be standing here for so long. It 1s best for you to get the matter 
setfled with yourselves." No matter what he said, pupIls came to him 
ever more Increasingly, asking him questions day and night. So there 
was no help for him to get up and answer their questions one after 
another. His following eloquence was something wonderful. One day, a 
company of several monk-scholars called on him and said, "We wish to 
ask you a question; would you kindly enlighten us?" The master said, 
“he moon 1s reflected In the depths, and you pick 1t up as you like." 
The monk-scholars asked, "Who is the Buddha?" The master said, 
"FacIng you ripht in the depths. Who can 1t be but the Buddha himself?" 
The monk-scholars did not know what to make of him. After a while 
they asked again, "What Is your teaching whereby you convert 
people?”" The master said, "I have never had any teaching whereby to 
convert people.”" The monk-scholars said, "“This 1s the way with all Zen 
masters.' The master now asked, "Learned gentlemen, what do you 
teach to convert people?" The monk-scholars said, "We discourse on 
the Diamond Sutra." The master asked, "How many times have you 
already discoursed on 1t?" The monk-scholars said, "More than twenty 
times." The master asked, "Who preached this Sutra?" One of the 
monk-scholars raised his voice, and said, "O master, you are not Joking, 
I hope. You know well it was the Buddha who taupht 1t." The master 
said, "According to the Sutra, If you declare the Buddha to be the 
teacher, this 1s reviling him, and you do not understand his teaching. 


3885 


And 1f you declare this Sutra not to be the Buddha's teaching, this 1s 
reviling the Sutra. Learned gentlemen, enlighten me on this dilema, 
please." The monk-scholars made no answer. After a while the master 
questioned thus, "According to the Sutra we have: 'If any one should 
see me through form or seek me through sound, such a one walks on 
the wrong road, and would never see the Tathagata. Tell me, 
Reverend gentlemen, who 1s the Tathagata?" The monk-scholars said, 
“This 1s where we feel lost." The master said, "While there 1s no such 
thing as to be called 'enlightened, why do you speak of getting lost?" 
The monk-scholars asked, "Please tell us about it, OÔ master." The 
master said, "Reverend gentlemen, you say you have discoursed on the 
Sutra more than twenty times, and yet you do not know the Tathagata?" 
The monk-scholars made a second bow and craved for the master's 
1nstruction. The master said, "Tathagata means the Suchness (tathata) 
of all things. How can you forget 1t?" The monk-scholars said, "Yes, I 
know that It means the Suchness of all things." The master said, "But, 
reverend gentlemen, your 'yes' 1s not necessarily final.” The monk- 
scholars asked, "Why can It not be final? It is what 1s plainly declared 
in the Sutra." The master said, "Are you of Suchness or not?" The 
monk-scholars said, "Yes, we are." The master asked, "Are wood and 
rock of Suchness?" The monk-scholars said, "Yes, they are." The 
master asked, "Is your Suchness the same as the Suchness of wood and 
rock?" The monk-scholars said, ”“They are not two." The master said, 
"H so, where Is the difference between yourselves and wood and 
rock?" The monk-scholars failed to answer this, and had to admit the 
unsurpassability of the master. After a while one of the monk-scholars 
asked again, "How can one attainn Great Nirvana?" The masfter said, 
"Have no karma that works for transmigration." The monk-scholar 
asked, "What 1s the karma for transmigratlon?" The master said, ”Fo 
seek after Great Nirvana, to abandon the defiled and take the 
undefiled, to assert that there 1s something attainable and something 
realizable, not to be free from the teaching of opposites, this 1s the 
karma that works for transmigration." The monk-scholar asked, "How 
can one be emancipated?” The master said, "No bondage from the very 
first, and what 1s the use of seeking emancipation? Act as you wIll, go 
on as you feel, without second thought. Thịs 1s the Iincomparable way." 


3886 


The monk-scholar said, “The master 1s really a wonderful personage." 
So saying, the monk-scholars bowed and retired. 


2.361. The Moon Reflected Deep in the Pool But the Water 
Shows No Trace 0ƒ lts Penefration 
Zen master Chih-chuan Yun-feng, name of a Chinese Zen. We do 
not have detailed documents on this Zen Master; however, there 1s a 
short passage of his teaching on Zen In The Wudeng Huiyuan, Volume 
XVI. According to Zen master Yun-fêng Chih-chuan, all the training of 
the monk In the Zendo, In practice as well as in theory, 1s based on this 
pñneiple of "merifless deed”. He poetically expressed this Idea as 
follows: 
The bamboo-shadows move over the stone steps 
As 1ƒ to sweep them, but no dust 1s stirred; 
The moon 1s reflected deep In the pool, 
But the water shows no trace of 1†s penetration.” 


2.382. Straw-Sandal Ch'en! 

In the Ching-te Chuan-teng-lu, Volume XII, we learn that after 
Mu-chou had taken leave of Huang-Po and came to settle at Lung-hsin 
monastery; there he effaced his traces and did not let himself be 
recognized as a master. He made straw sandals and secretly placed 
them out In the street for the poor. People found out only after many 
years that the sandals came from him and gave him the nickname 
"Straw-Sandal Chen." When Buddhist scholars came to ask him 
quesftions, he answered Instantaneously. His replies were short and 
followed no orthodox teaching. Thus those with litle understanding 
laughed at him; only persons of deeper Insight grasped what he was 
saying. Eventually his reputation spread; a lot of students gathered 
around him and Mu-chou became known as a sfrIct Zen master. 


2.383. Tran Thanh Tong and Mcditation 

Tran Thanh Tong was born In 1240 A.D., son of the first King of 
the Tran Dynasty, King Trần Thái Tông. He studied Zen with Zen 
Master Đại Đăng, who was the National Teacher under his father. 
King Thánh Tông penetrated the essence of Zen doctrine and 


3887 


enlightened while he was still a king. He needed not travel to a remote 
area on a mountann or 1n the Jungle to practice Zen. In the King”s Book 
of Records, he said: “After thirty years of breaking tiles and drilling 
tortoise, being perspired for many Instance of Zen practicing; once 
penetrated and realized the original face, the two nostrils in the past 
suddenly lost one.” Through this, we see that the king as well as some 
other Zen practitioners In the past, had tried all possible ways Including 
breaking tiles and drilling turtle shells in order to seek the Buddha 
nature. However, after the penetration of the Way, only one nostril was 
left. Regarding the meditation, King Thanh Tông said in his King”s 
Book of Records: “ [he manifestation of the true mind 1s always calm 
and quIet. Ít 1s not going or coming; not Increasing or diminsihing. Ít fits 
everywhere no matter how large or small. It satisfies everyone, friend 
or foe. lIt might move on as fast as a piece of cloud, or stand still as 
solid as a wall. It can be as light as a feather, or as heavy as a chunk of 
rock. It may display 1tself completely, or conceal 1tself without leaving 
a trace. To the king, apparently, the practice of meditation does not 
Iinterfere with any activitles 1n daily life. To the contrary, 1t helps 
people accomplish their duties and fulfill their lives in a much better 
Way. 


2.384. Ch'en Ts ao *s Just One Eye 

Example 33 of the Pi-Yen-Lu. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, Chen 
Ts'ao, ministry president, went to see Tzu Eu, a Chinese Zen master 1n 
the 9th-10th century. When Tzu Fu saw him coming, he Immediately 
drew a circle. Ts'ao said, "My coming here like this has already missed 
the point; how much more so, to go on and draw a circlel" Tzu Fu 
thereupon closed the door of his room. Hsueh Tou said, "Chen Tsao 
has Just one eye." According to Yuan-Wu In the Pi-Yen-Lu, ministry 
president Chen Tsao was a contemporary of Pel Hsiu and LÌ ao. 
Whenever he saw a monk come, he would give him three hundred 
cash, wishing thereby to test the monk. One day Yun Men came; 
seeing him, Chen Ts'ao Iimmediately asked, "I do not ask about what 1s 
in the Confucian books, and the twelve part teachings of the three 
vehicles have their own professors: what 1s the purpose of a patchrobed 
monkK' Journey on foot?" Yun Men said, "How many people have you 


3888 


asked?" Chen Ts'ao said, "I[ am asking you right now.” Yun Men said, 
"Leaving aside right now for the moment, what 1s the meaning of the 
teachings?" Chen Tsao said, "Yellow scrolls on red rollers." Yun Men 
said, ”hese are wriften words and letters: what 1s the meaning of the 
teachings?" Chen Tsao said, "When the mouth wishes to speak of It, 
words flee; when the mind seeks affinity with it, thought vanishes." 
Yun Men said, ""When the mouth wishes to speak of 1t, words flee the 
mind seeks affinity with 1t, thought vanishes' Is to refer to maintaining 
verbalization; 'when the the mind seeks affinity with 1t, thought 
vanishes' Is to refer to false conceptualization. What 1s the meaning of 
the teachings?" Chen Tsao was speechless. Yun Men said, "I have 
heard 1t said that you read the Lotus of Truth scripture; 1s this true or 
not?" Chen Tsao said, "True." Yun Men said, "In that scripture 1t sayS 
that all livelihood and productive labor are not contrary to the 
characteristics of reality. But tell me, In the heaven that 1s beyond 
thought and thoughtlessness, right now how many people fall back from 
that positon?”" Chen Tslao again was speechless. Yun Men said, "Do 
not be so careless. A real monk abandons the three scriptures and five 
discourses to enter a monastery; after ten or twenty years, he still can 
do nothing himself. So how could you, ministry president, be able to 
understand?" Chen 'Ts'ao bowed and said, "I am at fault." Also one day 
as Chen Tsao had climbed up In a tower with a group of officials, they 
looked out and saw several monks coming. One of the officials said, 
”“hose people approaching are all Chan monks." Chen Tsao said, 
"No, theyTre not." The official said, "How do you know theyTre not?” 
Chen Ts'ao said, "Wait ti they come near, and I will put them to a test 
for you." When the monks reached the foot of the tower, Chen Tsao 
suddenly called out, "O Elders!" The monks raised theirr heads. Chen 
Tsao said to the group of officials, "Didnt you believe what [ said?" 
There was only one man, Yun Men, whom Chen Tsao could not 
expose. Chen Tsao had see Mu Chou. One day he went to call upon 
Tzu Fu. When Tzu Fu saw him coming, he Immediately drew a circle. 
Tzu Fu was an honorable adept in the Kuei-Yang lineage; he always 
liked to use the meeting of perspectives to deal with people. When he 
saw the ministry president Ch'en Tslao coming, he thereupon drew a 
circular figure. But what could he do? Chen Tsao was after all an 
adept, and didnt submit to the deceit of others; he knew himself how to 


3889 


make a test; he said, "My coming here like this has already missed the 
poInt; how 1s It worth going on to draw a circle?" Tzu Fu closed the 
door. This kind of public case 1s called "discerning the target within the 
words, concealing ability within a phrase." Hsueh Tou says, "Chen 
Tsao has Just one eye.” Hsueh Tou may be said to have an eye on his 
forehead. But tell me, where does his meaning lie? 'Tzu Fu should have 
produced another circular figure; but If he always acted like this, how 
could a patch-robed monk benefit others? Now let me ask you, 1Ÿ you 
were Chen Ts'ao at that moment, what could you have said In order to 
avoid Hsueh Tou's saying that he has Just one eye? 


2.385. Every Atorm Samadhi 

According to example 50 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Yun 
Men, "What Is every atom samadhi (moment by moment samadhi)?" 
Yun Men said, "Food In the bowl, water 1n the bucket." According to 
Yuan-Wu In the Pi-Yen-Lu, can you settle this case properly? If you 
can, then Yun Mens nostrils are in your hands. If you are unable to 
setfle in properly, then your nostrils are in Yun Men's hands. Yun Men 
has phrases that cut nails and shear throuph rron. In this one phrase 
three phrases are present. When questioned about this case, some say, 
"Each grain of the food In the bowÏ 1s round; each drop of the water In 
the bucket Is wet." IÝ you undersfand in this fashion, then you didn't see 
how Yun Men really helped the man. 


2.366. Sfone Buƒfƒfalo Bellowed, Wooden Horse Neighed, and A 
Sfone Man Capered 

According to the Wudeng Huiyuan, Volume I, Chung-hui was 
name of a Chinese Zen master of the Ching-shan Sublineage, Niu-tou 
School, in the eighth century. One day, Zen master Chung-huI entered 
the hall and addressed the monks, saying, "Last night a stone buffalo 
bellowed, a wooden horse neighed and a stone man capered." He then 
got off the seat and left the hall. In fact, there are many 1rrational 
statements in Zen. Some may declare Zen Irrevocably Insane or sIlly. 
What 1s Zen through these apparent trivialities and 1rrationalities really 
drivinng us to comprehend? The answer 1s simple. Zen wanfs us tfO 
acquire an entirely new point of view whereby to look into the 
mysterles of life and the secrets of nature. This 1s because Zen has 


3890 


come to the definite conclusion that the ordinary logical process of 
reasoning 1s powerless to gø1ve final satisfaction to our deepest spiritual 
needs. 


2.367. What a Long Bamboo Thỉs! and What a Short One That! 

One day, he came and asked T'sui-wel Wu-hsiao, "What 1s the 
meaning of the Patriarch's coming from the West?" T'sui-wel dịd not 
answer the question directly, but excused himself by saying, "Watt till 
there 1s nobody about us, I will tell you then." After a while Ling Tsun 
asked again, "Nobody 1s here now." Once again, Instead oŸ answering 
this, T'sui-wel took Ling Tsun with him to a bamboo grove. Seeing the 
master still in silence, Ling Tsun reminded the master of the question 
and of there being nobody about them. T”sui-wel then pointed at the 
bamboos and announced, "What a long bamboo this! and what a short 
one that!" This awakened Ling Tsuns mind to the realization of Zen 
truth. 


2.386. On the Middle Way, The Very Ice Shoots Flame! 

We do not have detailed documents on Zen Master Hui-Leng- 
Chang-Shing; however, there 1s some Interesfing information on him in 
The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), 
Volume XVIII: Zen master Hui-Leng was born in 854 in Yan-Chou 
(now southwest of the modern city of Hai-Ning in Zhe-Jiang Province). 
He was a disciple of Xue-Feng-Yi-Ts°un. He entered Tong-xuan 
(Penetrate Mystery) Temple in Suzhou at the age of thirteen. Later, he 
studied under various Zen teachers. In about the year 879, he went to 
Fujian Province, where he studied under Xiyuan Siming. He then 
studied under Lingyun Zhiqin, where he experienced difficulty and 
doubt about his practice. Chang-ching has twenty-six dharma 
successors. We encounter him In examples 8, 22, 23, 74, 76 and 93 of 
the Pi-Yen-Lu. According to The Records of the Transmission of the 
Lamp, Volume XVII, Zen Master Chang-Shing had written a famous 
poem 1n Zen: 

"AII harmony, yet everything 1s separate 
Once confirmed, masf€ry 1s yOUTs. 
Long Ihovered on the Middle Way, 
Today the very Ice shoots flame." 


3891 


(in Zen Poems of China and Japan) 


2.389. On Top oƒa Lump 0ƒ Red Flesh, a Sheer Precipice 0ƒ 
Eight Thousand Feet 

According to Wudeng Huiyuan, volume XI, and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XII, Hui-yung 
was name of Zen master Nan-yuan, who was the master of Feng- 
Hsueh-Yen-Chao In the lineage of Lin-Chi-I-Hsuan, a student and 
dharma successor of Hsing-hua Tsung-chiang, and the master of Feng- 
hsueh Yen-chao. The way In which master Nan-yuan placed his 
arrogant student, Feng-hsueh, under strict training and eventually led 
him to enlightenment 1s reported In Master Yuan-wu Ko-chins 
introduction to example 38 of the Pi-Yen-Lu. One day, Nan-yuan 
entered the hall and said to the assembled monks, "Ôn top of a lump of 
red flesh, a sheer precipice of eipht thousand feet." A monk asked, 
"On top of a lump of red flesh, a sheer precipice of eight thousand 
feet.' Isnt this what you said?" Nan-yuan said, "It is." The monk then 
lited and turned over the meditation bench. Nan-yuan exclaimed, 
”This blind ass has run riot!" The monk started to speak. Nan-yuan hit 
him. 


2.390. Only Mahakasyapa Who Understood at the Vulture Peak; 
At Huangmmei, the Bowl and Robe Were ÓnÌy Given ío 
Huineng! 

One day, Zen master Huang-Lung addressed the monks, saying, 
"Before I came up here to speak there was nothing in my mind. But 
now that [ve come up here there are a lot of questions. I dare to ask 
you whether the great vehicle of our school 1s found In such questions 
and answers. lf It were to be found in such speech, then doesnt the 
scriptural canon have questlons and answers? Yet it Is said that the 
Way of Zen 1s transmitted outside of the scriptural teachings, 1t 1S 
transmitted to individuals who are great Dharma vessels. If it cant be 
found In words, then even If you ask all sorts of excellent questions, 
what, after all, is the point of doing so? People on pilgrimages should 
open theIr eyes. Dont do something youÏll regret later. If you want to 
talk about 1t, then you can say that 1t cant be realized through mystical 


3892 


perception or self-perfection. Nor may 1t be said to be a result of some 
all-encompassing understanding. The Buddhas of the three worlds have 
only said you must know yourself. In the entire canon of scripture this 
cant be explained. In the anclent meeting at Vulture Peak, a vast 
multtude assembled there, but it was only Mahakasyapa who 
understood. The Fifth Ancestor, Huangmel, had an assembly of seven 
hundred monks, but he passed the robe and bowl of transmission only 
to the pilgrim Huineng. How about the likes of you gathered here who 
are still clinging to delusive greed and ignorance? Can you overcome 
these things and carry forth our school? Those who leave home must 
have herolic resolve, cut off the two heads, and practice 1n seclusion 1n 
the house of the self. Afterward they must throw open the door, get rid 
of the possessions of that self, and then receive and meet whatever 
comes, øiving aid to any In need. In this way the deep compassion of 
Buddha can be in some small measure repaid. Aside from acting In this 
manner, there 1s nothing else." Huang-Lung then struck the meditation 
platform with his whisk and left the hall. 


2.391. On the Ching-Liang Mountain, Cool in Sumumner and lcy 
and Frozen In Wimter 

Master Wu Chi, name of a Chinese Zen Master In the sixteenth 
century. We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, in Han Shans autobiography, there 1s a brief detail on him: 
"In October 1557, when he was twelve years old, he was sent to the 
monastery. At that tme Master Wu Chi was preaching on a sutra In the 
monastery. The Grand Master brought him to the lecturing hall. In the 
winter of 1564, Master Wu Chi was Invited to the monastery to lecture 
on the philosophy of Hua-Yen. When the lecture came to the poInt of 
the Ten Mysterious Gates, the eternal realm of the Ocean Seal, he 
suddenly realized the Infinte and all-inclusive totality of the UnIverse. 
So deeply Iimpressed with the profound admriration for Ching-Llang, the 
founder of the Hua-Yen sect, Han Shan adopted one of Ching-Llang s 
names called 'Ching Yin. When Han Shan presented his understanding 
before Master Wu-Chi, Wu Chi said, 'Oh! So you wish to follow the 
path of Hua-Yen! Good! But do you know why he called himself 
Ching-Liang (Pure and Cool)? It was because he used to dwell on the 
Ching-Liang Mounftain, cool in summer and Icy and frozen In wInter.' 


3893 


From that moment, whether walking or standing, I always saw before 
me a fanfasy world of Ice and snow. [ then made up my mind to øo and 
dwell on that mountain." 


2.392. The Bright Moon in the Sky, Sttting Silently in the Room! 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XXIV, a monk asked, "What 1s the self?" Liang-shan said, 
"he emperor of the universe. The general who commands the 
strateølc pass." The monk then asked, “When this state 1s realized, then 
what?" Liang-shan said, “The bright moon In the sky. Sitting silently in 
one's room!” 'Then Zen master Liang-shan Yuanguan recited this verse: 
“The song of Liangshan, 

Even the skilled find 1t hard to sing. 

These ten years 

I've search for someone fo sing 1t, 

But ti now ve found no one.” 


2.393. The One Word Knowledge Is the Gafeway to All Mysteries 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume V, Zen master Shen-hui (666-770) said, 
“he one word knowledge 1s the gateway to all mysterles." What he 
meant here by "knowledge” (chih) was deep self-awareness or Prajna 
Intuition. According to Zen master D.T. SuzukI, this "knowledge” or 
self-awareness, 1s Infrinsically nondualistic. It can be aware of 1tself, 
and can be aware of such, wIthout any outer obJect as an Indispensable 
"support” or stImulus whereby thoughts within the dualistic pattern are 
broupht ¡1nto play. Thus the retaining of self-awareness will 
automatically stop the functioning ofthe obJective known as well as the 
subJective knowing. The culivaton of self-awareness or pure 
conscIousness will thus eventually annihilate all dualistic thoughts and 
bring one to Buddhahood. This 1s the core of Yogacara and the reason 
why both Yogacara and Zen claim the importance of seeing one's 
mind-essence by warding off the dualistic pattern of thoupht. 


3894 


2.394. Intellect Is Transƒformed Into Pure Experience 

Sunyavadin, another name of Madhyamika. The Sunya sect, I.e. 
those which make the unreality of the ego and things their fundamental 
tenet. According to the Madhyamikas, the Sunyavadin 1s neither a 
thorough-going sceptic nor a cheap nihilist who doubts and denies the 
exIstence of everything for I1ts own sake or who relishes 1n shouting 
that he does not exist. His obJect 1s simply to show that all world- 
obJects when taken to be uluimately real, will be found self- 
confraditctory and relative and hence mere appearances. In fact, the 
Sunyavadin indulges in condemning all phenomena to be like illusion, 
dream, mirage, sky-flower, son of a barren woman, magic, etc., which 
suggest that they are something absolutely unreal. But this 1s not his 
real obJect. He indulges In such descriptions simply to emphasize the 
ultimate unreality of all phenomena. He emphatically asserts again and 
agann that he 1s not a nihilist who advocates absolute negation, that he, 
on the other hand, mainfains the empirical Reality of all phenomena. 
He knows that absolute negation 1s impossible because 1t necessarIly 
presupposes affirmation. He only denies the ultmate reality of both 
affirmation and negation. He condemns Intellect from the ultimate 
standpoint only for he knows that Its authority 1s unquestionable In the 
empirical world. He wants that we should rise above the categorIes and 
the the contradictions of the Intellect and embrace Reality. He asserts 
that 1t 1s the Real itself which appears. He maintains that Reality 1s the 
non-dual Absolute, Blissful and beyond intellect, where all plurality 1s 
merged. This 1s the constructive side of the dialectic in Sunyata which 
we propose to consider now. Here ¡ntellect 1s transformed Into Pure 
ExperIience. 


2.395. Contentiment With Few Destres 

Contentment (complete satisfaction or contentment with, or satIsfy 
with what we have at this very moment) 1s a characteristic of a happy 
individual because contentment really leads to happiness. The ordinary 
people seem to think that 1t 1s difiicult to cultivate and develop 
contentment. However, with courage and determination to control 
one”s evil inclination, as well as to understand the consequences of 
these evil thoughts, one can keep the mind from being soiled and 
expereince happiness through contentment. Once upon a time, there 


3895 


was an old woman who always wept and cried all the time, rain or 
shine. One day, on her way to the market, she met an old Zen masfter. 
The master asked her, “Why are you crying all the tme?” She 
explained, “I have two daughters. One married to a shoe saleman; and 
the other married to an umbrella saleman. When its shining, I cry 
because my daughters umbrella sales going down. When 1s raining, l 
also cry because no one would come and buy shoes from my other 
daughter.” The old Zen master suggested, “Why dont you do somthing 
like this: On sunny days, think of how good your daughters shoe 
business 1s; and on rainy days, think of how wonderful your daughfter's 
umbrella business 1s!” The old woman nodded her head and said, 
“Master, youre quite ripht!” From that time on, the woman wept no 
more. Instead, regardless of the weather, she always smiled in 
happiness. For those who have wisdom, know how to apply themselves 
and are able to endure life, and are able to think cleverly, will find 
peace In his fate under whatever circumstances. With the conditlons of 
wealth, one satisfies and Is at peace with being wealth; with the 
conditions of poverty, one satisfies and 1s at peace with beIng 
Impoverished. In fact, in our lifetime, we engage in all kinds of 
activitles, think and calculate every Iimaginable method without 
abandoning any plot, so long as 1t 1s beneficial, but whether or not our 
actions affect others we never care. We have been doing all these for 
what? For a better life, clothes, house, and for storing more money. lf 
we think carefully, we will see that the sun rises, reaches 1s stand still, 
and then 1t will set and disappears In the evening; a full moon wIll 
soon become haÏlf, quarter, then lose 1ts brightness; mountains become 
deep canyons; oceans become hills of berries, etc. The way of life has 
always been rise and fall, success and failure, victory and defeat, lost 
and found, together and apart, lie and death, etc., goes on constantly 
and there 1s absolutely nothing that remain unchanged and eternal. 
People with wisdom should always satlsfy with their current 
circumstances. The Buddha extols simple living as being more 
conducive to the development of one”s mind. Thus, the Buddha always 
preaches the self-contentment for the benefit of the Bhikkhus as 
follow: The robes or clothes they receive, whether coarse or fine; alms 
or food they receive, whether unpalatable or delicious; the abodes or 
houses they receive, whether simple or luxurlous. Those who satIsfy 


3896 


with these three conditions can reduce the desires, and at the same 
time develop the habits and values of simple living. 

From the time of attaining of enlightenment, Zen master Tri Bao 
preached eloquently, and his words were like sparks struck from stone. 
One day, he entered the hall to address the assembly, both monks and 
lay people gathered around him. Someone 1n the group asked, “What 
does It mean 'contentment with few desires' (satisfy with what we have 
at this very moment)?” The master said, “Tt 1s Important for both both 
monks, nuns, and laypeople to know how to be content. If you know 
how to be content, then externally you do not bully others; internally 
you do not harm yourself. If a thing 1s not øgI1ven to you, you should not 
take 1t no matfter If 1s as trivial as a blade of grass, let alone things that 
belong to others. If you start thinking of things that belong to others, 
you may end up generating the thought of stealing. The same with 
regard to others' wIves. If you start thinking of other people's WIves, 1t 
wouldnt stop there; on the contrary, you would end up generating the 
thought of adultery.” Now, all of you should listen to my verse: 

“In regard of things, a Bodhisattva should know 
How to stop and how to be contenf 
Be merciful toward others 
And not to violate their rights. 
You should not take a trivial thing 
When 1fs not øI1ven to you. 
When you do not covert others' possessIons, 
Your virtue wIll be like a good pearl. 
When practicing Bodhisattva Way, 
Lay people should be content with own WIves. 
Why do you start thinking of others' wIives? 
Let other people protect theIr own WIves, 
How would you have the heart 
fo generate devious thoughts?” 


2.396. Recogrnize Your Qwn Original Mind, See Your (Qwn 
Original Nafure 
According to the Flatform Sutra, Chapter Ten, the Sixth Patriarch 
told the great assembly, “All of you should take care. After my 
extinction, do not act with worldly emotion. If you weep 1n sorrow, 


3897 


receive condolences or wear mourning clothes, you are not my 
disciples, for that 1s contrary to the proper Dharma. Simply recognIze 
your own original mind and see your own original nature, which 1s 
neither moving nor still, neither produced nor extinguished, neither 
coming nor going, neither ripht nor wrong, neither dwelling nor 
departng. Because | am afraid that your confused minds will 
misunderstand my intention, I will instruct you again so that you may 
See your nature. After my extinction, continue to cultivate accordingly, 
as 1ƒ I were still present. Should you disregard my teaching, then even 
1If Ï were to remain in the world, you would obtain no benefit." He 
further spoke this verse: 

FIrm, firm: Do not cultivate the good. 

Hipgh, high: Do not do evIl. 

Still, sill: Cut off sight and sound. 

Vast, vast: The mind unattached. 

After speaking this verse, the Master sat upright until the third 
watch, when suddenly he said to his disciples, “Ï am going!” In an 
instant he changed and a rare fragrance filled the room. À white 
rainbow linked with the earth and the trees in the wood turned white. 
The birds and beasts cried out in sorrow. 


2.397. Wisdom Is Noí the Way 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VII, Nan-Ch°uan was famous for his vivid 
expressions and paradoxical pronouncements In the course of Zen 
training, come a number of much-cited Zen sayings. Thus, In apparent 
contradiction of his master Ma-Tsu, such as in Wu-Men-Kuan 34, 
“Consciousness 1s not Buddha, knowledge 1s not the way.” Zen master 
Wu-Men Hui-K'ai commented: “[ must say that Nan-Ch'uan got old and 
knew no shame. He opened his stinking mouth a bịt and revealed the 
family disgrace. Only a few can acknowledge his great kindness.” 
Then Zen master Wu-Men recited a verse: 
“The sky clears, the sun shines brightly; 

Rain falls, earth gets wet. 

He fully opens his heart and expounds the who secret; 

But I fear he Is little appreciated.” 


3898 


2.396. Anctent Masters° SayIng 

In Zn, there 1s a kind of question in which an ancient master”s 
saying 1s referred to. A monk said to Yun-Mên: “What would one do 
when no boundaries are seen, however wide the eyes are open?” Said 
Yun-Mên: “Look†” 


2.399. Chih-Huang He-Pei, Hsuan-T "se, and the Sixth Patriarch 
Hui-Neng 

Zen Master Chih-Huang, name of a Chinese Zen master. We do 
have a lot of detailed documents on this Zen Master, I.e, the Records of 
the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume V, and the 
Flatform Sutra; however, there 1s some Interesting Information on him 
in Flatform Sutra. According to the Flatform Sutra, Chapter Seven, 
Chih-huang was an adept in meditation, which he studied under the 
tiíth patriarch Hung-Jen. After twenty years of cultivation, he thought 
he well understood the purport of meditation or samadhi. Hsuan-tse, 
learning his attainment, visited him, and said, "What are you doing 
there?" Chih-huang said, "IÏ am entering Into a samadhi." Hsuan-tse 
said, "You speak of entering, but how do you enter Into samadhi with a 
thoughtful mind or with a thoughtless mind? lf you say with a 
thoughtless mind, all non-sentient beings such as plants or bricks could 
aftain samadhI. lf you say with a thoughful mind, all sentient beings 
could attain 1t." Chih-huang said, "When I enter Iinto samadhi, Ï am not 
conscIous of either being thoughtful or thoughtless." Hsuan-t'se said, "Hf 
yOU are conscIous of neither, you are right in samadhi all the whlle; 
why do you then talk at all of entering 1nto 1t or coming out Of 1t? H, 
however, there 1s really entering or coming out, It Is not Great 
SamadhI." Chih-huang dịd not know how to answer. After a while he 
asked who was Hsuan-tse's teacher and what was his understanding of 
samadhi. Hsuan-tse said, "The Sixth Patriarch Hui-neng 1s my teacher, 
and according to hìm, the uluimate truth lies mystically serene and 
perfectly quiet; substance and funcftion are not to be separated, they are 
of one Suchness. The five skandhas are empty In their nature, and the 
sIX sense-obJects have no reality. The truth knows of neither entering 
nor goIng out, neither being tranquil nor disturbed. Dhyana In essence 
has no fixed abode, be serene in dhyana. Dhyana In essence 1s 
birthless; without attaching yourself to the thought of birth and death, 


3899 


think in dhyana. Have your mind like unto space and yet have no 
thought of space." Thus learning of the sixth patrlarchs view on 
samadhi or dhyana, Chih-huang came to visit the master. The Sixth 
Patriarch said, "“What Hsuan-fse told you 1s true. Have your mind like 
unfo space and yet enterfain In It no thought of emptiness. Then the 
truth will have 1ts full activity unimpeded. Every movement of yOurs 
wWIll come out oŸ an Innocent heart, and the ignorant and the wise wIll 
have an equal treatment in your hands. SubJect and obJect will lose 
therr distinction, and essence and appearance will be of one suchness. 
When a world of absolute oneness 1s thus realized, you have attained 
to eternal samadhi" Just then Chih-Huang attainned the great 
enlightenment. What he had gained In twenty years vanished from his 
mind without a trace. That nipht, the people of Hopet heard a voice In 
space announcing, “[oday, Dhyana Master Chih-Huang has attained 
the Way.` Later, he made obeisance and left, returning to Hopel to 
teach and convert the four assemblies there.” 


2.400. Chíh Men s Body oƒ Wisdom 

Example 90 of the Pi-Yen-Lu shows us Master Chih-Men in a 
conversation with his disciples as followed: A monk asked Chih-Men, 
“What 1s the wisdom body?” Chi-Men said, “[he Venus mussel bears 
the bright moon 1n 1t.” The monk asked, “And what 1s the effect of 
wisdom?” Chih-Men said, “The female hare gets pregnant.” According 
to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, when Chih Men said, "An oyster 
swallowing the bright moon, and a rabbit getting pregnant," he used a 
mid-autumn sense; even so, the Anclenfs meaning was not 1n the 
oyster or the rabbit. As Chinh Men was a venerable adept In the 
congregation of Yun Men, each of his phrase had to contain three 
phrases; that 1s, the phrase that contain heaven and earth, that phrase 
that cuts off the myriad stream, and the phrase that follows the waves. 
Moreover, without using any prearransed maneuvers, each of his 
phrase 1s spontaneously appropriate. Thus he went to the danger point 
to answer this monk's questlons, showing a bit of his sharp point, he 
was undeniably extraordinary. That Ancienf's, in mid-autumn when the 
moon comes out, the rabbits open their mouths and swallow 1ts light, 
thus becoming pregnant. Here too, 1ƒ there's moonlight the offspring are 
many; without a moon, theyTre few. The Anclent Jus made temporary 


3900 


use of these meanings to answer about the light of wisdom. Although 
his answer was this way, his meaning wasnit in the words and phrases. 
Its Just that later people go to his words to make a living. Pan Shan 
said, “The mind-moon 1s solitary and full: its light engulfs the myriad 
forms. The light 1s not shining on obJects. Nor do the obJects exiIst. 
Light and obJects both forgotten. Then what 1s this?” People these days 
Just sfare and call this the light: from their feelings they produce 
Interpretations, driving spIkes Into empty space. An Anclent said, "Day 
and night all of you people release a great light from the gates of your 
SIX senses; 1t shines through mountains, rIvers, and the great earth. Its 
not only your eyes that release light, nose, tongue, body and mind also 
all release light." To get here you simply must clean up your sIX sense 
facultes so that youre without the slightest concern, purified and 
naked, free and unbound, only then will you see where this story 1s atl 


2.401. Chíh Men s Lotus Flower, Lofus Leqves 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Kuang-tso Chih-mên, a disciple and 
dharma successor of Xiang-Lin-Chen-Yuan, and the master of Hsueh- 
Tou-Chˆung-Hsien, and a monk in example 21 of the Pi-Yen-Lu. One 
day, a monk asked Chih Men, "How 1s it when the lotus flower has not 
yet emerged from the water?" Chih Men said, "A Lotus flower." The 
monk said, "What about after it has emerged from the water?" Chih 
Men said, "Lotus Leaves." Zen master Kuang-Zuo Zhi-Men was one of 
the first masters of Chan tradition to celebrate the words of the old 
masters In poetic form, and art at which his disciple Hsueh-T”ou was 
even better than his teacher. According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lnu, 
as for dealing with people In accordance with their potentials, Chih 
Men has attained a litle. When it comes to cutting off the myriad 
streams, he's a million miles away. But say, 1s this flower before and 
after 1t emerges from the water the same or different? If you can see 
this way, LII grant that youve had an entry. Nevertheless, 1Ý you say IfS 
the same, you confuse your Buddha-nature and becloud true thusness. 
lf you say I£s different, mind and environment are not yet forgotten, 
and you descend to travel the road of Interpretation. When will you 
ever cease? Tell me, what 1s the anclents meaning? In reality there 
arent so many concerns. That is why Tou Tzu said, "Just dont attach 


3901 


names and words, classification and phrasing. If you have understood 
all things, naturally you wontt be attached to them. Then there 1s no 
multiplicity of gradations of differences; you take In all things; but all 
things wont be able to take you In. Fundamentally there 1s no gain or 
loss, no 1llusions or dreams, no multiplicity of names. You should not 
1nSISf on setting up names for them. Can [I fool all of you people? Since 
all of you ask questions, therefore there are words. If you dont ask, 
what could you have me say that would be right? AI concerns are what 
you "take up: none of it is any business." Havent you seen Yun Men 
cite this story: A monk asked Lìng Yun, "How was It before the Buddha 
appeared in the world?” Ling Yun raised his whisk. The monk asked, 
"What about after the Buddha appeared In the world?" Again Ling Yun 
raised his whisk. Yun Men said, “The first tme he hit, the second time 
he missed." He also said, "Without speaking of appearing and not 
appearing, where would be the time of his asking?" With one answer 
for one question the ancients accorded with the time and season 
without a multitude of concerns. lÝ you pursue words and follow after 
phrases, there will never be any connection. If in the midst of words 
you can penetrate through words, If in the midst of meanings you can 
pass through meanings, If within a device you can penetrate through 
the device, and I1f you let go and let yourself be at ease, only then will 
you see Chih Mens answer.Yun Men said, "From anclent times tiÌl 
today, 1s just been one thing. There 1s no ripht or wrong, no gaIn or 
loss, no born or not born." When they got here the ancients laid down 
one single path where there's an enfrance and an exit. If1ts a man who 
hasnt yet understood, then he's pressing against a fence, running his 
hands over a wall, like a ghost haunting the weeds and trees. lf you 
make him let go, he still goes into the wild vast desolation. lÝ it 1s a 
man who has attained, then twenty-four hours a day he wontt depend 
on a single thing. While he doesnt depend on a single thíịng, when he 
reveals one device, one obJect, how will you search him out? 'This 
monk asked, "How 1s it when the lotus flowers have not yet emerged 
Írom the water?”" Chih Men said, "A Lotus flower." This then 1s Just an 
answer that blocks the question, nevertheless Ifs exceptional. All over 
1fs called "upside-down words." How so? Haventt you heard: Yen Tou 
said, "I always hope you would attain a litle before you open your 
mouths." Where the anclent one Chih Men revealed his mind, he was 


3902 


already leaking and tarrying. Students these days don't wake up to the 
ancienfs meaning: they Just go on talking theoretically of "emerged 
from the water” and "not yet emerged from the water." What 
connection 1s there? Havent you heard: A monk asked Chih Men, 
"What 1s the body of Wisdom?” Chih Men said, "An oyster enclosing 
the bripht moon." The monk asked, "What is the functioning of 
WIisdom?" Chih Men said, "A rabbit becomes pregnant." Look at him 
responding like this: no one on earth can searth out the stream of his 
words. If someone asked me, "How 1s it when the lotus flowers have 
not yet emerged from the water?” [ would Just answer him by saying, 
“The pillar and the lamp.” Tell me, 1s this the same as the lotus flowers 
or different? If I were asked, “What about after they've emerged from 
the water?” I would answer, “The staff upholds the sun and moon, 
underfoot how muddy and deep!”" You tell me, 1s this right or wrong? 
Through this example, the anclent virtues want to advise Zen 
practitioners that they should never mistakenly stick by the zero poinf 
of a scale, but break up people's emotional Interpretations. 


2.402. Wise Men and the Foolish 
One day, a monk came and asked, “Since antiquity, what 1s the 
meaning of the direct pointing in Zen teaching?” The master replhed, 
“People harvest everyday, yet the granary 1s always empty.” The monk 
said, “I dont understand.” The master said, “he sun and the moon 
constantly shine, yet they are covered by floating clouds.” Then, the 
master recited a verse. This 1s also one of his famous Zen poems: 
“Wise men do not realize the Way, 
Those who realize the Way are the foolish. 
Be an Impartial observer, 
Lay straight and stretch your legs. 
Do not try to mìnd what truth and untruth are.” 


2.403. Jnanaprabha: A Martyr 

Jnanaprabha, name of a disciple of Silabhadra. According to Prof. 
Bapat in the Twenty-FIve Hundred Years of Buddhism, in the middle 
of the ninth century A.D., the Tibetan Prince Ni-Ma-Gon moved to the 
west and founded a new kingdom. One of his son became a monk 
named Trí Quang (Jnanaprabha). By Jnanaprabhaˆs time, Tantrism had 


3903 


devoured all the religions of India. In spite of this, Jnanprabha himself 
was not atfracted to Trantism. Ôn the contrary, he wrote a book agaInst 
1t. The Tantrics of Tibet believed that the royal ascetic went to hell for 
writing this book. Jnanaprabha was the eldest son of the king of Guge 
(Shenshung) and had become a monk. He had read the scrIptures, was 
a ratlonalist, and had Iinherited from his forefathers a great faith In 
Buddhism. He realized, however, that the task of combating the evils 
of Tantrism was so stupendous that his single-handed efforts would not 
suffice. He therefore selected 21 intelligent Tibetan youths, educated 
them for for ten years in the country, and then sent them to Kashmrr for 
higher studies. None of these, however, could stand the rigours of the 
climate in Kashmir, and all of them died except Ratnabhadra (Rin- 
Chhen-Zang-Po) and Suprajna (Legs-Pahi-Shes-Rab). Ratnabhadra 1s 
considered to be the greatest translator in Tibet. When he returned at 
the end of his studies, Jnanaprabha was very delighted, but the work of 
reform for which he had striven so hard was too difficult for Just one 
individual. He came to a conclusion that since the students from 'Tibet 
found it very difficult to stand the climate of India, it would be better If 
some scholars were to come from India and work In Tibet. He decided 
to send a mission to go fo India to invite Dipanakara to Tibet. The 
mission failed, however, for the party could not prevail upon the master 
to undertake a Journey to Tibet. Jnanaprabha was not one to be daunted 
by failure. He decided to send another party, but funds were lacking, so 
he went to the Gartog Province to collect gold. Thịs probably refers to 
a place named Gartog, which was situated to the north of the 
Manasarovar lake and had a gold mine. Ït 1s recorded that the king of 
Garfog put him under arrest and held him up for a big ransom. When 
the news of Jnanaprabha”s arrest reached his son, Bodhiprabha (Byang- 
Chub-Od), he thought that he had collected enough money to effect his 
release. The amount, however, proved inadequate, but before he could 
go back to obtain more money, he went to see his father In prison. 
Jnanaprabha said to his son: “My son! You know lam grown old. Even 
1f I do not die immediately, [ am likely to do so within the next ten 
years. So If you squander money on me, we shall not be able to send 
for a scholar from India. How splendid it would be I1f Ï were to die for 
the sake of the great cause and you could send all the gold to India to 
fetch the scholar! Moreover, It 1s not certain that the king will release 


3904 


me even after he has received the stipulated amount of gold. So, my 
son, Instead of worrying about me, you had better send an emissary to 
Atisa. I am sure he will agree to come to Tibet, especially when he 
hears about my present plight, for he will take pity on us. If for some 
reason he cannot come, then you should send for some other scholar 
who has worked under him.” Thus Jnanaprabha put his hand on his son 
and blessed him as he took leave of him for the last time. After the last 
meeting with his father, Bodhiprabha sent Upasaka Gun-Than-Po who 
had lived In India for two years to go to India to invite Atisa Dipankara. 
After Dipankara was told about Jnanaprabha”s tragIc story (the death of 
the royal ascetic), he was very moved and said: “There 1s no doubt that 
Jnanaprabha was a Bodhisattva, the Buddha to be, because he had 
sacrificed himself for the Dharma. I wIll fulfilI his desire, but you must 
realize that the heavy responsibility for 108 temples rests on my 
shoulders. I have to be relieved of these duties. Then only shall I be 
able to go to Tibet. In the meantime, you must keep this gold.” 
Dipankara Informed Ratnakarasanti, the Chief Abbot of the 
Mahavihara, about his Iintentions. Ratnakarasanti was first reluctant to 
let him go, but eventually he allowed Dipankara to go to Tibet. When 
he stayed In Tibet, more than thirty years, Atisa translated many books 
and wrote his famous work titled “Bodhipatha-pradipa.” The Tibetan 
translaton of this book 1s still extant. Later, the great master 
Ratnabhadra, who had been sent by Jnanaprabha to Kashmir, became 
Atisa's staunchest devotees and assisted him In translating many 
1mportant books. 


2.404. Wisdom Is the Result From Cultivating rn Precepts and 
Concentration 

Bao Giam, name of a Vietnamese Zen masfter. Zen master Bảo 
Giám always reminded Zen practitioners that: “Learning the way of 
Buddha, we must have zeal; to become a Buddha, we need wisdom. 
Shooting an arrow to a target more than a hundred paces away, we 
must be strong; however, to hit the target, we need more than 
streneth.” After his master passed away, he continued to stay at Bảo 
Phước temple to expand Buddhism until he passed away In 1173. He 
always taught his disciples: “Wisdom 1s the result from cultivating In 
precepts and concentratlon or training in wisdom. Even though wisdom 


3905 


1nvolves cause and effect. Those who cultivated and planted good roots 
in their past lives would have a better wisdom. However, In this very 
life, If you want to get rid of greed, anger, and Ignorance, you have no 
choice but cultivating discipline and samadhi so that you can obtain 
wisdom paramita. With wisdom paramita, you can destroy these 
thieves and terminate all afflictions. Wisdom 1s one of the three studies 
in Buddhism. The other two are precepts and meditation. High 
concentration 1s the means to the acquisition of wisdom or Insight. 
WIisdom consists of right understanding and right thought, the first two 
factors of the path. This 1s called the training in wisdom. Wisdom helps 
us get rid of the clouded view of things, and to see life as 1t really 1s, 
that 1s to see life and things pertaining to life as arising and passing. 
Here a practitioner who 1s wise, with wise perception of arising and 
passing away, that Arlyan perception that leads to the complete 
destruction of suffering.” According to him, we do not need to sit still 
for long periods of time to atfain the complete enlightenment. The best 
way 1S fO gain wIsdom; anything else 1s only useless effort. For wisdom 
can help practitioners to eliminate the curtain of Ignorance. Similarly, 
an enlightened one 1s Just like the moon shinning above, lightening all 
the realms endlessly. 


2.405. Contermplate and Illuminate with the Wisdom 

According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good KnowIing 
Advisor, when you contemplate and 1lluminate with the wisdom, which 
briphdly penetrates within and without, you recognize your original 
mind. The recognition of your original mind 1s the original liberation. 
The attainment of liberation 1s the PraJna Samadhi, thus no-thought. 
What 1s meant by “no-thought?° No-thought means to view all dharmas 
with a mind undefiled by attachment. The function of the mind 
pervades all places but Is nowhere attached. Merely punfy your 
original mind to cause the six consciousnesses to øo out the six gates, 
to be undefiled and unmixed among the six obJects, to come and go 
Í{reely and to penetrate without obstruction. That 1s the PraJna Samadhi, 
freedom and liberation, and it is called the practice of no-thought. Not 
thinking of the hundred things and constantly causing your thought to 
be cut off 1s called Dharma-bondage and 1s an extremist view. 


3906 


2.406. Wisdom and Cultiyaiion 

Zen Master Won Hyo taught: "All men know how to satisfy therr 
hunger with food, but few know enough to learn Dharma as a cure for 
therr ignorance. Wisdom and practice are like two wheels of a cart. 
benefiting others, and also benefiting oneself, they are like the two 
wings of a brrd... The four elements soon disassociate; they cannot be 
long maintained. As evening draws near, you regret that you did not 
practice early In the morning. The worldly pleasure which you enJoy 
now becomes suffering in the future. Why then are you attached to this 
pleasure? One moment of patlence becomes lasting pleasure. Why 
then do you not practice?" 


2.407. Picks Tea 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, while Kuei-shan and the 
monks were picking tea leaves, Kuei-shan said to Yang-shan, "All day 
today I've heard your voIce but I havent seen your form." Yang-shan 
then shook the tea tree. Kuei-shan said, "You attained 1ts function, but 
you havent realized Ifs essence." Yang-shan said, "What does the 
master say?” Kuei-shan was silent. Yang-shan said, “The master has 
atfained 1ts essence but hasnft realized 1(s function.” Kuei-shan said, "] 
gIve you thirty blows with the staff.” Yang-shan said, "If I receive thirty 
blows of the masters sfaff, who then will receive thirty blows from 
me?" Kuei-shan said, "You wIll be spared of my thirty blows.” 


2.408. The Developrnent oƒ Two Hands 

Zen master Pai-Chang-Wei-Cheng was a disciple of Zen master 
Paizhang Huaihai, usually used body language to replace speech and 
words In teaching his disciples. Zen master Pai-Chang-Wei-Cheng was 
a discIple of Zen master Palzhang Huaihal. Zen master Pai-Chang- 
Wei-Cheng had a very special way of Instructing his disciples. He said 
to the monks, "You open the farm for me and I will talk to you about 
the great principle of Zen." When the monks finished attending the 
farm and came back to the master to discourse on the great principle, 
he merely extended his open arms and said nothing. Are these acts 


3907 


representing the way that Zen master Wei-cheng used to show the 
great principle of Buddhism? "The acts of Zen master Wei-cheng Just 
shows that the great principle of Buddhism gains meaning when there 
takes place this turning of the mental hinge to a wider and deeper 
world. For when this wide and deeper world opens, Zen practItoIners' 
everyday life, even the most trivial thing of it, grow loaded with the 
truths of the great principle of Buddhism. With Zen, on the one hand, 
therefore, the great principle of Buddhism 1s a most prosalc and matfer- 
of-fact thing, but on the other hand, when 1t 1s not understood 1t 1s 
something of a mystery. But after all, 1s not life Iftself filed with 
wonders, mysteries, and unfathomabilities, far beyond our discursive 
understanding? In fact, Zen master Wei-cheng wants to show his 
disciples that the development of Zen should be towards acting or 
rather living 1ts truth instead of demonstfrating or 1llustrating 1t in words; 
1f 1S fO say, with Ideas. According to Zen master D.T. Suzuki In Essays 
1n Zen Buddhism, First Serles, the direct method 1s used to get hold of 
this fleeting life as it flees and not after it has flown. While 1t 1s fleeIng, 
there 1s no time to recall memory or to build 1deas. Ít 1s to say, no 
reasoning avalls here. Language may be used, but this has been 
associated too long with ideation, and has lost directions or being by 
Ifself. As soon as words are used, they express meaning, reasoning; 
they represent something not belonging to themselves; they have no 
direct connection with life. Thịis 1s also the reason why the masters 
often avoid such expressions or statements as are Intelligible In any 
logical way. Thetr aim 1s to have the disciple's attention concentrated In 
the thing 1tself which he wishes to grasp and not in anything that 1s In 
the remotest possible connection liable to disturb him. 


2.409. Philosophical Zen 

According to the Zen sect, the key theory of Zen, to look inwards 
and not to look outwards, 1s the only way to achieve enliphtenment, 
which to the human mind 1s ultimately the same as Buddhahood. In this 
system, the emphasis 1s upon “intuifion,” 1s peculiarity being that 1t has 
no words in which to express 1tself, no method to reason 1fself out, no 
extended demonstration of 1s own truth In a logically convincing 
mamner. If it expresses Itself at all, it does so in symbols and Images. In 
the course of time this system developed 1fs philosophy oÝ Intuition to 


3908 


such a degree that it remains unique to this day. According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, Zen has 
much philosophy, but 1s not a philosophy In the striIct sense of the term. 
It 1s the most religious school of all and yet not a reliplon in the 
ordinary sense of the word. It has no scripture of the Buddha, nor does 
1t hold any dicipline of the Buddha. Without a sutra (discourse) or a 
vinaya (Discipline) text, no school or sect would seem to be Buddhistic. 
However, according to the Ideas of Zen, those who cling to words, 
letters or rules can never fully comprehend the speaker”s true idea. 
The ideal or truth conceived by the Buddha should be different from 
those taught by him because the teaching was necessarily conditioned 
by the language he used, by the hearers whom he was addressing, and 
by the environment in which the speaker and hearers were placed. 
What Zen aims at 1s the Buddha”s Ideal, pure and unconditioned. The 
school 1s otherwise called “the School of the Buddha's Mind.” "The 
Buddha's mind 1s after all a human mind. An introspection of the 
human mind alone can bring aspirant to a perfect enlightenment. But 
how? The general purport of Buddhism 1s to let one see riphtly and 
walk rightly. 


2.410. Absolufely Complete Enhightenment or Noble Wisdom 
Realises Iís Own Inner Nature 

Perfectly enlightened, the Intuitive awareness or cognition of the 
Dharma-Nature, the realization of ultimate reality. The term Bodhi in 
Sanskrit has no equivalent in Vietnamese nor in English, only the word 
“Lóce sáng” or “Enlightenment 1s the most appropriate term for it. A 
person awakens the true nature of the all things means he awakens fo a 
nowness of emptiness. The emptiness experienced here here 1s no 
nihilistic emptiness; rather 1t 1s something unperceivable, unthinkable, 
unfeelable for It Is endless and beyond existence and nonexiIstence. 
Emptiness 1s no obJect that could be experienced by a subJect, a subJect 
1fself must dissolve In 1t (the emptiness) to attain a true enlightenmet. 
According to the Lankavafara Sutra, this 1s the state of conscIousness In 
which Noble Wisdom realizes 1fs own Inner nature. This 1s also the true 
emencipation and freedom 1n Zen. The truth of self-realization or the 
absolutely complete enliphtenment and Reality 1tself are neither one 
nor two because this absolutely complete enlightenment 1s beyond the 


3909 


realm of letters, words, speeches, mere talk, discriminative 1ntellection, 
Inquiring and speculative reflection, the understanding of the Ignorant, 
all afflictions in accordance all evil doings and evil desires. Ít 1s neither 
this nor that, 1t 1s beyond all mentation, 1t 1s formless with no deluded 
thoughts, and so on. In real Buddhism, without this experience, there 
would be no Buddhism. 


2.411. Chao Pien 's Verse 0ƒ Enlightenment 
Chao pien was a great government officer of the Sung dynasty, a 
lay-disciple of Zen master Chiang Shan Fa-Chuan (Chiang Shan of Fa- 
chuan). One day, after his official duties were over, he found himself 
leisurely sitting 1n his government office, when all of a sudden a clash 
of thunder burst on his ear, and he realized a state of enlightenment. 
The poem he then composed depicts one aspect of the Zen experlence: 
“Devoid of thought, I sat quietly by the desk in my office, 

With my fountain-mind undisturbed, as serene as waf€r; 

A sudden clash of thunder, the mind-doors burst open, 

And lo, there sitteth the old man in all his homeliness.” 

Perhaps the most remarkable aspect of the Zen experlence 1s that If 

has no personal note In It as 1s observable in Christian mystic 
experiences. There 1s no reference whatever in Buddhist satori to sụch 
personal feelings. We may say that all the terms are Interpretatlons 
based on a definite system of thought and really have nothing to do 
with the experlence 1tself. In anywhere satori has remained thoroughly 
1mpersonal, or rather highly Intellectual. Not only satori Itself 1s sụch a 
prosaic and non-glorious event, but the occasion that Inspires 1t also 
seems to be unromantic and altogether lacking In super-sensuality. 
SafOri IS eXperienced in connection with any ordinary occurrence 1n 
one”s daily life. It does not appear to be an extraordinary phenomenon 
as 1s recorded In Christian books of mysticism. Sometimes takes hold of 
you, or slaps you, or brings you a cup of tea, a clash of thunder, or 
makes some most commonplace remark, or recites some passage from 
a sutra or from a book of poetry, and when your mind 1s ripe ÍOr IfS 
outbursf, you come at once fO safOrI. 


3910 


2.412. Chao-Chou Can † Explain 

According to example 58 of the PI-Yen-Lu, one day, a monk asked 
Chao-Chou, "The Ultimate Path has no difficulties; Just avoid picking 
and choosing; 1snt this a cliché for people of these times?”" Chao-Chou 
said, "Once someone asked me, and I really couldnt explain for Íive 
years." According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, Chao-Chou usually 
didnt use blows or shouts his action went beyond blows and shouts. 
This monks question was also very special; it would have been hard 
for anyone but Chao-Chou to answer him. Since Chao-Chou was an 
adept, he just said to hìm, "Once someone asked me, and [I really 
couldnt explain for five years." The question towered up like a mile- 
high wall, and the answer didnt make light of 1t. Just understand 1t this 
way and Ifs ripht here. lf you understand, then dont make rational 
calculations. Haven't you heard now when the man of the Path Tsung 
of T'ou Tzu was the scribe in Hsueh Toưs community, Hsueh Tou had 
him Iimmerse himself in "The Ultimate Path has no difficulties; Just 
avoid pIcking and choosing." Thereby Tsung had an awakening. One 
day Hsueh Tou asked him, "What 1s the meaning of "The Ultimate Path 
has no difficulties; Jjust avoid picking and choosing?”" Tsung said, 
"Animal, animail.” Later he dwelt In seclusion on Mount Trou 'Tzu. 
Whenever he went to serve as an abbot, he wrapped his straw sandals 
and his scriptural texts In his robe. A monk asked him "What 1s your 
family style, Wayfarer?" Tsung said, "Straw sandals wrapped In a 
robe." The monk said, "What does this mean?” 'Tsung said, ”ung 
Cheng (the neighboring city) 1s under my bare feet." Thus It 1s said, 
"Making offerinss to the Buddha 1s not a matter of a lot of license." If 
you can penetrate through and escape, then letting go or holding on rest 
with oneself. Since this case 1s one question and one answer, clear and 
perfectly obvious, why then did Chao-Chou say that he couldnt 
explain? But tell me, 1s this a cliché for people of these times or not? 
Did Chao-Chou answered him Inside or outside the nest of cliché. You 
must realize that this matter Isnt in words and phrases. If there's a 
fellow who penetrates the marrow, whose faith 1s thoroughgoing, then 
hes like a dragon reaching the water, like a tiger taking to the 
mounfains. 


3911 


2.413. Chao-Chou 's Dog 

Chao-Chous Dog, example I of the Wu-Men-Kuan. One day a 
monk asked Chao-chou: Does a dog really have Buddha-nature, or 
not? Chao-chou said: 'Wu'. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu- 
Men-Kuan, for the practice of Zen, If Is Imperative that you pass 
through the barrler set up by the Ancestral Teachers. For subtle 
realization, 1t Is of the utmost Importance that you cut off the mind 
road. If you do not pass the barrier of the ancesftors, If you do not cut 
off the mind road, then you are a ghost clinging to bushes and gørasses. 
What 1s the barrler of the Ancestral Teachers? It 1s Just this one word 
"Mu" (Wu), the one barrier of our faith. We call 1t the Gateless Barrier 
of the Zen Tradition. When you pass throuph this barrler, you wIll not 
only interview Chao-Chou intimately. You will walk hand in hand with 
all the Ancestral Teachers In the successive øenerations of our lineage, 
the hair of your eyebrows entangled with theirs, seeing with the same 
eyes, hearing with the same ears. Wont that be fulfilling? Is there 
anyone who would not want to pass this barrler? To do this, make your 
whole body a mass of doubt to concentrate on this one word "Mu". Day 
and night, keep digging into 1t. Dont consider 1t to be nothingness. 
Dont think in terms of has' and Thas not.' Try to eliminate mistaken 
knowledge and atttitudes you have held from the past. Inside and 
outside become Just one. Exhaust all your life energy on this one word 
"Mu." Some day the "Mu" will suddenly break open, at the very clf 
edge of birth-and-death, you find the Great Freedom. In the Six Worlds 
and the Four Modes of Birth, you enjoy a samadhi without any 
obstruction. At that time, Just a single spark can light up your Dharma 
candle. As a matter of fact, since the time when words of the old 
masters began being used as a means of training, this so-called koan 
'Mu' has helped thousands of Zen students to a first enlightenment 
experience. Still today 1t Is given to many Zen students as their first 
koan. 


2.414. Chao-Chou s Fire! Fire! 

One day, when Nan-chuan was working outdoors with his monks, 
Chao-chou, who was told to watch over a fire, suddenly cried out: 
"FIre! FIire!" The alarm made all the monks rush back to the dormifory 
hall. Seeing this, Chao-chou closed the gate and declared, "If you could 


3912 


say a word the doors would be opened." The monks dịd not know what 
to say. Nan-chuan, the master, however, threw the key Into the hall 
through a window. Thereupon Chao-chou flung open the gate. In Zen, 
the "Behaviour test” 1s often conducted by Zen masters through radical 
and astonishing manoeuvres. In this case, not one of the monks in the 
monastery could gøIve a proper answer to Chao-choưs astonishing act, 
ther lack of Iinner understanding was thus fully exposed. But the 
Interesting question here 1s that the monks should request Chao-chou to 
to answer the following question first, then they shall answer his: "Who 
can untie the bell-string on the neck of a tiger?" Then Chao-chou might 
have replied: “The person who first tied it." The monks then say: "You 
have answered your own silly question. Now open the door†" 


2.415. Chao Chou's Big Turnips 

According to example 30 of the PI-Yen-Lu, one day, a monk asked 
Chao Chou, “Teacher, I have heard that you have personally seen Nan 
Chuan. Is this true or not?” Chao Chou said, "Chen Chou produces big 
turnips." According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, this monk too 1s one 
who has studied for a long time: Inevitably, theres an eye in his 
question. Nevertheless, Chao Chou 1s an adept: he Iimmediately says to 
him, "Chen Chou produces big turnips." This can be called flavorless 
talk that blocks off people's mouths. This old fellow Chao Chou greatly 
resembles a thief who steals in broad daylight. Às soon as you open 
your mouth he Iimmediately plucks your eyes out. lÝ you are an 
exceptional brave-spirited fellow, then amidst sparks struck from stone 
and the brilliance of a lightning flash, as soon as you hear 1t raised, you 
Immediately get up and go. Otherwise, 1f you linger In thought and hold 
back your potential, you wont avoid losing your body and your life. In 
Judging this case the wild sage Chieng of Kiangsi called 1t "asking 
about the east, answering about the west." He said that Chao Chou 
didnt answer and didnt climb Into hịs trap. If you understand this way, 
how will you get 1t? Jurist Yuan said, “These are words affording a 
glimpse from the side." This 1s contained in the Nine Belts. If you 
understand this way, you havent even seen 1t in dreams, and, 
moreover, youre dragging Chao Chou down. Some say, "Chen Chou 
has always produced bịg turnips, as everyone in the country knows. 
Chao Chou had called on Nan Chuan: everyone In the country knows 


3913 


this. Thafs why, when this monk nevertheless still asked whether or not 
Chao Chou had personally seen Nan Chuan, Chao Chou said to him, 
'Chen Chou produces big turnips.” But this has nothing to do with it. IÝ 
you dontt understand these ways, in the end, how will you understand? 
Chao Chou has his own road through the skles. Havent you heard: A 
monk asked Chịu Feng, "Teacher, I have heard that you personally saw 
Yen Shou. Is this true or not?" Chịu Feng said, "Is the wheat In front of 
the mountain ripe yet or not?" “This matches exactly what Chao Chou 
said to the monk: both are iron hammer heads with no handle holes. 
Old man Chao Chou 1s an unconcerned man. lf you question him 
carelessly he Iimmediately snatches your eyes out. lf youre a man who 
knows what 1s, youll chew carefully and swallow 1t. lf youre a man 
who doesnt know what 1s, 1t will be like swallowing a date whole. 


2.416. Chao-Chou and the Hermifs 

According to example I1 of the Wu-Men-Kuan, one day, Chao- 
Chou went to a hermIfs cottage and asked, "Anybody in? Anybody In?" 
The hermit lifted up his fist. Chao-Chou said, “The water 1s too shallow 
for a ship to anchor." And he left. Again, Chao-Chou went to another 
hermifs cottage and asked, "Anybody in? Anybody 1n?” This hermit too 
lited up his fist. Chao-Chou said, "Freely you give, freely you take 
away, freely you Kkill, freely you give life." Then Chao-Chou made a 
full bow and left. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, 
Zen practitioners should notice that both hermits held up their fists In 
the same way. Why did Chao-Chou approve one and not the other? 
Who can tell what 1s the core of the complication? lf you can gIve a 
turnnng word on this matter, you wIll realize that Chao-Chou's tongue 
has no bone 1n 1t. He 1s free, now to raise up, now to thrust down. Be 
that as 1t may, can you realize also that Chao-Chou was seen through 
by the two hermits? Furthermore, If you say that one hermit was 
superior to the other, you do not yet have the eye of reflective study. 
And If you say there 1s no difference between them, you do not yet 
have the eye of reflective study. 


2.417. Chao-Chou Investigates the @ld Woman 
Kuan-yin Temple was located near Mount Tai, one of the Íive 
sacred mountains of China. lt was a very popular destination for 


3914 


pIlgrims, and an elderly woman operated a tea shop on the road leading 
to the mounfain. According to example 31 of the Wu-Men-Kuan, a 
monk asked an old woman, “What 1s the way to Mount Tai?" The old 
woman said, "Go straight ahead.” When the monk had proceeded a few 
steps, she said, "À might look like a good respectable monk, but he too 
goes off just like the others." When Chao-chou heard about this, he 
said, "Hold on! [II go and investigate that old woman thoroughly for 
you." Next day, Chao-chou went and asked her the same question, and 
she replied In the same way. Chao-chou returned and announced to his 
assembly, "I have Investigated and seen through that old woman of 
Mount Tai for you.” Às a matter of fact, she doesn't undersfand a thing. 
Wasnt Chao Chou standing right In front of her at the moment? 
According to Wu Men Hui-Kali in the Wu-Men-Kuan, the old woman 
knew how to sit in her tent and plans strategy, but she didn't recognize 
the noforious bandit. Old Chao-chou could steal skillfully into camp and 
threaten the fortress and the frontier. StilH, he didnt have the aspect of 
a great person. When you examine them closely, you find they are both 
at fault Now tell me, what did Chao-chou determine when he 
I1nvesfigated the old woman? 


2.418. Chao Chou and Ha†ƒ 0ƒ the Tripitaka! 

One day, Zen master Ta-hui entered the hall and addressed the 
monks, Ta-hui referred to Chao-chou, saying, "An old lady sent a 
messenger to Chao-chou with some offerings and asked him to revolve 
the Great Tripitaka. Chao-chou came down from his seat and, after 
walking once round the charr said, 'I have finished the revolving of the 
Tripitaka. When this was transmitted to the old lady, she remarked, T 
asked him for the revolution of one complete Tripitaka, and he has 
finished only one half of it." Then Ta-hui commented on this statement 
of the old lady, saying, "Some of the Zen followers remark, "What 1s 
the other half? Others say, Make another round,' or 'Snap your 
fingers; still others say, 'Give a cough'; or 'Utter a kwatz!' or 'Clap the 
hands!' Those who make these remarks do not know what shame 
means. Às regards the other half' dont say 'Make another round'! Even 
when hundreds of thousands of kotis of rounds are made, they are, from 
the point of view of the old lady, no more than a half Tripitaka. Even 
when Mount Sumeru Is gone round for hundreds of thousands of kotis 


3915 


Of times, they are, from the point of view of the old lady, no more than 
a half Tripitaka. Even when great Zen masters of the whole empire 
walk round the mountaiIn for hundreds of thousands of kotis of times, 
they are, from the point of view of the old lady, no more than a half 
Tripitaka. Even when all the mountains and rivers and the great earth 
and everything that makes up this unverse of multiplicities, Including 
every plant and every blade of grass, each endowed with a long broad 
tongue, unanimously revolve the Tripitaka from this day on to the end 
of time, they are, from the point of view of the old lady, no more than a 
half Tripitaka." Ta-hui remained silent for a while and continued, “The 
beautiful pair of ducks, embroidered In the finest style, 1s there for you 
fo see as much as you like; but take care not to deliver up the gold 
needle that did the work†" 


2.419. Chao-Chou ""Drop If""! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, one day, Zen master Yan-yang came 
and asked Zen master Chao-Chou Tsung-Shên, "How 1s It when a man 
brings nothing with him?” Chao-Chou immediately replied, “Throw 1t 
awayl" Yan-yang said, "What shall he throw down when he Is not 
burdened at all?" Chao-Chou said, "If so, carry 1t along!” Zen masfters 
delight In paradoxes, and Chao-choưs remark here 1s a typical one. 
However, In this case, the monk fails to get the point of holding on to 
letting go 1s not lefting øo. 


2.420. Chao Chou's Three Turning Words 

Chao-chou did not gather his own disciples until he was eighty 
years old, at which time he was Invited to take command of a temple 
named for Kuan-yin, the Bodhisattva of Compassion, in the city of 
Chao-chou. Chao-chou was not as physical In his presentation of Zen as 
some of his predecessors had been. Most of his teaching was verbal, 
and It was said that his “lips flashed light.” However, he was so 
confident of his method. According to example 96 of the Pi-Yen-Lm, 
Chao Chou expressed three turning words to his commumity. A gold 
Buddha does not pass through a furnace; a wood Buddha does not pass 
through fire; a mud Buddha does not pass throusgh water (a metal 
Buddha will melt in the forge. A wooden Buddha will burn In fire. A 


3916 


clay Buddha wIll dissolve in water). According to Yuan-WUu nn the Pi- 
'Yen-Lu, after Chao Chou had spoken these three turning words, 1n the 
end he said, "The real Buddha sits within (the real Buddha resides 
within you)." Mind 1s not born; the ten thousand things are without 
flaw. Sit for twenty or thirty years, and 1f you still dont understand, 
then you may cut off my head and use It as a chamber pot! Your true 
nature existed before this world appeared. When this world ends, your 
true nature wIll not. From the moment [ discovered my true nature, 
there hasnt been anyone else. There's Just the one In charge. What 1s 
there to be sought elsewhere? At this moment, you already have 1t. But 
1f you think about 1t, 1s mmmediately lost. This phrase 1s exceedingly 
indulgent. That man of old set forth a single eye, extended his hand to 
guide people; brlefly making use of these words to convey the 
message, he wanted to help others. If you one-sidedly bring up the true 
1mperative 1n Ifs entirety, there would be weeds ten feet deep 1n front 
of the teaching hall. Hsueh Tou dislikes the indulgence of that final 
phrase, so he omits 1t and Just versifiles three phrases. If a mud Buddha 
passes through water it will dissolve; 1f a gold Buddha passes through a 
furnace 1t will melt; If a wood Buddha passes throuph fire 1t will burn 
up. What 1s difficult to understand about this? Hsueh Tous hundred 
examples of eulogizing the Ancients are complicated with judgments 
and comparisions; only these three verses directly contain the breath of 
a patchrobed monk. However, these verses are nevertheless difficult to 
understand. IÝ you can pass through these three verses, [II allow as you 
have finished studying. 


2.421. Wash Your Bowl 

Chao-Chou: "Wash Your Bowl”, example 7 of the Wu-Men-Kuan. 
One day, a new monk came to the monastery. He said to Zhao-Chou: 
“Ƒve Just arrived here. I asked the master to provide me ¡nsfruction.” 
Zhao-Chou said: “Have you eaten?” The monk said: “Yes, Iˆve eaten.” 
Zhao-Chou said: “Go wash your bowl.” Upon hearing these words the 
monk was enliphtened. This 1s enough to show what a commonplace 
thing enlightenment 1s! According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men- 
Kuan, Chao-chou opened his mouth and showed his gallbladder, his 
heart, and his liver. I wonder 1f the monk really heard the truth. I hope 
he did not mistake the bell for a Jar. 


3917 


2.422. I Am Washing My Feet 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen masters Chao Chou and Lin Chị. According to 
the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), 
Volume X, and Wudeng Huiyuan, volume XI, one day, Zen master 
Chao-chou asked Lin-Chi, "What 1s Patriarch Bodhidharma's goïng to 
the West main Instructions?”" Lin Chị said, "It 1s similar to the thíng that 
lam washing my feet." Chao Chou approached nearly as 1ƒ he wanted 
to listen with all his ears. Lin Chi immediately said, "IÏ need two more 
cans Of water." 


2.423. The Stone Bridge oƒ Chao Chou 

The city of Chao-chou, from which the master took his name, was 
very famed for a stone bridge that may have been little more than a 
ford crossing the small river. According to example 52 of the Pi-Yen- 
Lu, a monk asked Chao Chou, "For a long time Ứ've heard of the stone 
bridge of Chao Chou, but now that ve come here Ï Just see a simple 
log bridge." Chao Chou said, "You Just see the log bridge; you dont 
see the stone bridge." The monk said, "What 1s the stone bridge?”" Chao 
Chou said, "It lets asses cross, 1t lets horses cross." According to Yuan- 
Wu in the Pi-Yen-Lu, in the place of Chao Chou there's a stone bridge; 
ever since It was built in the Latter Han dynasty by L¡ Ying, 1t has been 
famous throughout the country. A simple log bridge 1s a bridge made of 
a sinple log. Intentionally downgrading Chao Chous grandeur, this 
monk questioned him saying, "For a long time [ve heard of the stone 
bridge of Chao Chou, but now that ve come here Ï Just see a simple 
log bridge." Chao Chou Immediately said, "You Just see the log bridge, 
but you donit see the stone bridge,” based on the other mans question. 
Thịs seems Just like ordinary conversation, but Chao Chou used 1t to 
hook him. This monk after all climbed onfo the hook; he followed up 
behind and asked, "What 1s a stone bridge?” Chao Chou said, "It lets 
asses crOoss, 1t lets horses cross." Inevitably Chao Chou naturally has a 
place to show himself in his words. Chao Chou ¡s not like Lin Chị or Te 
Shan, carrying on with blows and shouts; he Just uses words and speech 
to kill and bring to life. Take a good look at this case. lt seems to be an 
ordinary battle of wits; 1t Is nevertheless hard to approach. In fact, IÝ 


3918 


considered from the inner way of looking at this case, there 1s a øreat 
deal of truth touching the centre of one's spiritual life. Let see what 
kind of bridge 1s presented here. Was Chao-chou speaking only a stone 
bridge In his monastery premises, which was strong enouph for all 
kinds of passengers over 1(? Zen practiionersl Let each one of us 
reflect within himself and see 1f he 1s In possession of one bridge over 
which pass not only horses and asses, men and women, carts heavy and 
light, but the whole world with 1ts Iinsanities and morbidities, and which 
1S not only thus passed over but quite frequently trampled down and 
even cursed; a bridge which suffers all these treatments, good as well 
as despised, patiently and uncomplainingly. Was Chao-chou referring 
to this kind of bridge? In any event, Zen practitioners should 
understand this story as above cited. One day Chao Chou was with the 
head monk looking at the stone bridge when he asked the head monk, 
"Who built this?" The head monk said, "Li Ying built it” Chao Chou 
said, "When he buIlt it, where dịd he start?” The head monk had no 
reply. Chao Chou said, "Youre always talking about the stone bridge, 
but when youre asked about where 1t was started, you don't even know 
where Lï set to work." Also one day when Chao Chou was sweeping 
the floor, a monk asked, “Teacher, you are a man of knowledge; why 1s 
there dust?” Chao Chou said, "Its something that comes from outfside." 
Again the monk asked, "In a pure and clean monastery, why 1s there 
dust?” Chao Chou said, ”“There's another little bịt.” Also a monk asked, 
"What 1s the Path?" Chao Chou said, "Its outside the wall.” The monk 
said, "Ứm not asking about that path, Ứm asking about the Great Way." 
Chao Chou said, "The Great Way runs throuph the capital.” Chao Chou 
was partial to using such devices; he would go to the safe secure place 
of ordinary reality to help people. He never cut his hand on the sharp 
poImnt; naturally he was solitary and loffy, using these devices most 
wondrously. 


2.424. Chao-Chou s Four Gafes 

According to example 9 of the Pi-Yen-Lu, one day, a monk asked 
Chao-chou, "What 1s Chao-chou?” Chao-chou replied, "East gate, west 
gate, south gate, north gate." According to Yuan-Wu ïn the Pi-Yen-Ln, 
when you Immerse yourself in medifation and inquire about the Path, 1t 
I1s 1n order to clearly understand yourself; Just avoid picking and 


3919 


choosing among verbal formulations. Why? Havent you read what 
Chao-chou said “The ulimate path has no difficulties; Just avoid 
pIcking and choosing." An havent you read what Yun-men said “These 
days whenever followers of Chan gather in threes and fives their 
mouths chatter on and on; they say these are words of high ability, 
those are words uttered in reference to the self.”" They dont realize 
that within the gate of expedient means the Ancients couldnt help but 
establish expedient verbal formulae for latecoming students of 
elementary capacitiles who had not yet clarified their mind ground nor 
seen their fundamental nature. For the Patrliarchs coming from the 
West for the sole transmission of the mind seal, directly pointing to the 
human mind for the percepton of nature and fulfilliment of 
Buddhahood, where were there any such complications? It 1s necessary 
fo cut off words, to see the truth oufside of any pattern. When you 
penetrate through liberation, this can be compared to a dragon reaching 
the water or a tiger at home In the mountains. That is why Yun-men 
said, "1f this matter were In words, are there no words In the twelve 
part canon of the three vehicles? What need would there have been for 
Bodhidharmas coming from the West?” As a matter of fact, Zen 
practitioners should see clearly that the main emphasis In Zen 1s "no 
establishment of words and letters." According to the Buddha's 
teachings In the Lankavatara Sutra, the Zen or Intuitive school does 
“not set up scriptures.” It lays stress on meditation and Intuition rather 
than on books and other external aids. People who practice Zen often 
advise not using words. This 1s not to discredit words, but to avoid the 
danger of becoming stuck 1n them. Ít 1s to encourage us to use words as 
skillfully as possible for the sake of those who hear them. In the second 
century, Nagarjuna wrote ““The Madhyamika Sastra,” in which he used 
concepts to destroy concepts. He was not trying to create a new 
doctrine, but to break all the bottles, all the flasks, all the vases, all the 
confainers, to prove that water needs no form to exist. He outlined a 
dance for us, a dance for us to drop our categorles and barriers so that 
we can directly encounter reality and not content ourselves with 1ts 
mere reflection. This Is one of the eight fundamental principles, 
Iintuitional or relating to direct mental vision of the Zen School. Thịs 1s 
one of the koans that 1llustrates Zen-truth through a negating approach 
with nullfying or abrogating expressions. With this type of koan, we 


3920 


usually accuse the Zen masters of being negatory. But in fact, they did 
not negate anything. What they have done Is to point out our delusions 
in thinking of the non-existent as existent, and the existent as non- 
exIstent, and so on. However, neither the explicit-affIrmative nor the 
1mplicit-negative type of Zen expresslons 1s definite or Irrevocable and 
does not Iimply that they are either wholly affirmative or wholly 
negative. For the affiirmative type of koan also contains a negative 
element, and the negative type an affirmative one. No Zen koan 1s 
absolutely one type or the other. The Zen-Truth that both types try to 
convey has not been modified or mutilated, despite the outward 
difference of presentation. 


2.425. Questions From Chao-Chou 

Questions from an experienced Zen master. According to example 
41 of the Pi-Yen-Lu, one day, Chao Chou asked T'ou Tzu, "How 1s 1t 
when a man who has died the great death returns to life?" T'ou Tzu 
said, "He must not go by night: he must get there in daylight." The 
meaning of Chao Chou's question 1s like this. ITou Tzu 1s an adept, and 
he didnt turn his back on what Chao Chou asked: Its Just that he cut off 
his feelings and left no traces, so unavoidably he's hard to understand. 
He Just showed the little bit before the eyes. Thus an Anclent said, "If 
you Want fo atfain Intimacy, dont ask with questlons. The question 1s 
1n the answer, and the answer Is in the question.” It would have been 
very difficult for someone other than Tou Tzu to reply when 
questioned by Chao Chou. But since Tou Tzu 1s an eXperf, as soon as 
1fs raised he knows where 1t comes down. Zen master Hsueh Tou made 
a V€TS€: 

"In life there's an eye - still, 1fs the same as death. 

Why use antiserum to test an adept? 
Even the Ancient Buddhas, they say, have never arrived. 
I dont know who can scatter dust and sand."” 

Zen master Hsueh Tou 1s an adept who knows what 1s "In life 
there's an eye - still, 1fs the same as death,” therefore he can dare to 
make such verses. An Ancient said, "He studies the living phrase; he 
doesnt study yhe dead phrase." Hsueh Tou says that to have eyes 
within life 1s still to be Just the same as a dead man. Has he ever died? 
To have eyes within death 1s to be the same as a live man. An Ancient 


3921 


said, "Utterly kIll a dead man, then you will see a live man. Bring a 
dead man fully to life, then you wIll see a dead man.” Though Chao 
Chou 1s a live man, he Iintentionally made up a dead question to gøet 
Tou Tzu. lt was like taking a substance that vitiates the character of a 
medicine In order to test him. Thats why Hsueh Tou said, "Why use 
antiserum to test an adept?" This versifies Chao Choư's questioning. 
Afterwards Hsueh Tou praises Tou Tzu: "Even the Ancient Buddhas, 
they say, have never arrived." Even the anclent Buddhas never got to 
where the man who has died the great death returns to life - nor have 
the venerable old teachers ever gotten here. Even Old Sakyamum or 
the blue-eyed barbarian monk (Bodhidharma) would have to study 
again before they get it. That is why Hsueh Tou said, "I only grant that 
the old barbarian knows; I dont allow that he understands." Hsueh Tou 
says, "I dont know who can scatter dust and sand.” Haventt you heard: 
a monk asked Chang Chỉing, "What 1s the eye of a man of 
knowledge?" Chang Chỉng said, "He has a vow not fo scatter sand." 
Pao Fu said, "You must not scatter any more ofit.” All over the country 
venerable old teachers sit on carved wood seats, usung blows and 
shouts, raising their whisks, knocking on the seat, exhibiting spiritual 
poWers and acting as masters, all of this 1s scattering sand. But let see, 
how can we, Zen practitioners can avoid this? 


2.426. Chao-Chou s ""WWu"" 

The renown koan "Mu", with which Zen master Wu-men himself 
came to profound enlightenment. In the Lin-chi tradition, the koan most 
commonly given to beginning Zen students. It 1s especially suitable as 
a "hosshin koan"” (koan of the dharma-body), 1.e., as a koan that can 
help a practitioner to a first enliphtenment experlence. Ït is still given 
today to many beginners on the Zen path as thetr first koan. According 
to "The Three Pilars of Zen, one day Zen Master Hakuun-Yasutam 
(1885-1973) entered the hall to teach the assembly: "In anclent days 
there was no koan system, yet many people came to Self-realization. 
But It was hard and took a long time. The use of koans started about a 
thousand years ago and has continued down to the present. One of the 
best koans, because the simplest, 1s Mu. The koan 1s very short. This 1s 
1s background: A monk came to Joshu, a renowned Zen master In 
China hundreds of years ago, and asked: 'Has a dog Buddha-nature or 


3922 


not? Joshu retorted, Mu!' Literally, the expression means no' or 
nothing,' but the significance of Joshus answer does not lie In the 
word. Mu 1s the expression of the living, functioning, dynamic Buddha- 
nature. The story 1s more complex than what we think. The monk who 
put the question have known that Buddhist teaching affirms that all 
creatures have Buddha Nature, not only dogs but even mosquitoes and 
worms. What the monk was looking for was reassurance. Although he 
knew In theory that he had Buddha Nature, he still had not realized 1t 
himself. He may have begun to wonder whether Buddha Nature was 
Innate or If it were something to be acquired through technique. His 
question, therefore, was a little bit sỈy. Instead of asking about his own 
condition, he asked, Iinstead, whether even a dog, a despite animal In 
Chinese culture, had Buddha Nature. Chao-chou s Immediate reply was 
not a literal negative. In fact, on another occasion, when posed the 
same question, Chao-chou said, “Yes!” What you must do 1s discover 
the spirit or essence of this Mu, not through intellectual analysis but by 
search Into your Iinnermost being. Then you must demonstrate before 
your teacher, concretely and vividly, that you understand Mu as living 
truth, without recourse to conceptions, theorles, or abstract 
explanations. Remember, you cant understand Mu through ordinary 
cOgmnition; you must grasp 1t directly with your whole being.”" Robert 
AlItken wrote In The Gateless Barrler: "Throughout his long career 
Chao-chou taupht in a simple manner with Just a few quIet words. Ít 1s 
said that a light seemed to play about his mouth as he spoke. Dogen 
Kigen, who freely criticized many of his ancestors In the Dharma, 
could only murmur with awe, 'Joshu, the Old Buddha. Forty 
øenerations of Zen students and more since his time, Chinese, Korean, 
Vietnamese, Japanese, and now people everywhere, have breathed his 
one word 'Mu,' evoking the living presence of the Old Buddha himself. 
Thịs Mu 1s an arcanum, an ancient word or phrase that successive 
seekers down through the centuries have focused upon and found to be 
an opening Into spiritual understanding. When you Join that stream you 
have Joined hands with countless pilgrims, past, present, future. In 
everyday usage the Mu' means 'does not have' but If that were Chao- 
chou's entire meanming, there wouldn't be any Zen.” 


3923 


2.427. Treatise on Madhyamika Teaching 

Seng Chaos Treatise, name of a Treatse on Madhyamika 
teaching, written by Sheng-zhao (374-414), a monk of the San-Lun 
school in China, a disciple of Kumarajiva. He was the first natIve 
Chinese to discuss the middle way of Madhyamika thought, and he 
effectivelt expressed these concepts of Buddhist philosophy in Chinese 
mamner. The Chao-lun comprises four essays, "Things are Without 
Change,' "he Emptiness of the Unreal,” "Prajna 1s  Without 
Knowledge," and "he Namelessness of Nirvana." The essays were 
probably composed between 404 and 414, although 1t 1s unknown when 
the compilation was first completed. The Chao-lun served as one of the 
foundation texts of the San-lun school of Chinese Buddhism. It was 
also highly valued by the Hua-yen and Zen schools. For this reason, the 
enfire text appears as one section of the Transmission of the Lamp. The 
Treatise edited and checked by Han Shan, and published by the 
Magistrate of Ho-Tung In 1574. À complete English translation was 
prepared by Walter Liebenthal in his Book of Chao. According to Han 
Shans Authobiography, first, Han Shan had had difficult understanding 
the thesis, "On Immutability", by Shao, especially the part about the 
Whirlwind and the Resting Mountain, on which Han Shan had had 
doubts for some years. But this trme when he reached the point where 
the aged Brahmin returned home after his lifetime of priesthood and 
heard his neighbors exclaim, "Oh, look, the man of old days still 
exIsts!” to which he replied, "Oh no, I may look that old man, but 
actually I am not he," Han Shan suddenly was awakened. Then he said 
to himself, "In reality, all dharmas have no coming and no going! Oh, 
how true, how true this 1s!” 


2.426. AII Worlds im the Ten Directons Are Your Mind! 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a monk asked the master, 
"What Is my mind?” Chang sha Ching-tsên said, "All worlds in the ten 
directions are your mind." The monk said, "If so, then theres no 
particular place where my body 1s manifested." Changsha Ching-tsên 
said, "]t is the place where your body 1s manifested." The monk said, 
"What 1s the place where it manifests?" Changsha Ching-tsên said, 
“he great ocean, vast and deep." The monk said, "I don understand. " 


3924 


Changsha Ching-tsên said, "Dragon and fish frolic freely, leaping and 
diving." 


2.429. Fire Exisfs im the Wood 

Zen Master Khuông Việt, given name was Ngo Chan Luu, the 
fourth dharma hetrr lineage of the Wu-Yun-T”ung Sect, a Vietnamese 
Zen master from Cát Lợi, Thường Lạc district. He was one of the most 
outstanding disciples of Zen Master Vân Phong. When he was 40 years 
old, his repufation spread all over the place. King Định Tiên Hoàng 
always Invited him to the Royal Palace to discuss the national political 
and foreign affairs. King Định Tiên Hoàng honoured hìm with the title 
of “Khuông Việt Great Master.” And he was also appointed the 
Supreme Patriarch of the Sangha Council. Under the Pre-Le dynasty, 
he assisted king Le Dai Hanh in the role of consultant on diplomacy 
with the Sung dynasty In China. His remarkable talent was what he 
used to assist king Le Dai Hanh on diplomacy with the Sung dynasty, 
and the Sung paid great compliments to the Vietnamese intellectual 
faculties. When he was old, he moved to Mount Du Hý to build Phật 
Đà Temple and stayed there to revive and expand Buddhism; however, 
he continued to help the Định Dynasty until he died in 1011, at the age 
of 79. He always reminded his disciples: “Buddha-nature, which refers 
to living beings, and Dharma-nature, which concerns chiefly things In 
general, are practically one as either the state of enliphtenment (as a 
result) or the potentiality of becoming enlightened (as a cause). 
Buddha-nature 1s the true, immutable, and eternal nature of all beings. 
AlI living beings have the Buddha-nature. The Buddha-nature dwells 
permanently and unalterably throughout all rebirths. It 1s similar to 
“Fire exIsts in the wood; the fire 1s there, but we must Ignite 1t to get 
fire. If you say the wood has no fire, how could you make fire by 
friction?ˆ That means all can become Buddhas. However, because of 
therr polluted thinking and attachments, they fail to realize this very 
Buddha-nature. The seed of mindfulness and enlightenment In every 
person, representing our potential to become fully awake. Since all 
beings possess this Buddha-nature, It 1s possible for them to attain 
enlightenment and become a Buddha, regardless of what level of 
exIstence they are. All living beings have the Buddha-Nature, but they 
are unable to make this nature appear because of their desires, hatred, 


3925 


and Ignorance. In other words, all sentient beings have the Buddha- 
nature Innately, and our entire religious life starts with this teaching. To 
become aware of one”s own Buddha-nature, bringing it to light from 
the depths of the mind, nurturing it, and developing 1t vigorousÌy 1s the 
first step of oneˆs religious life. If one has the Buddha-nature himself, 
others must also have 1t. If one can realize with his whole heart that he 
has the Buddha-nature, he comes spontaneously to recognize that 
others equally possess If. Anyone who cannot recognize this has not 
truly realized his own Buddha-nature.” 


2.430. In Dreamland 

One of a disciples asked Zen master Soyen Shaku: “Why do you 
take a nap every afternoon?” The masfter said: “[ go to dreamland to 
meet old sages Just as Confucius dịd. When Confucius slept, he would 
dream of ancient sages and later tell his followers about them.” One 
day, during the summer time, 1t was extremely hot, so some of us felt 
so tired and took a nap for a litle while. The master scolded us. We 
explained: “Master, we went to dreamland to meet the ancient sages 
the same as Confucius dịd.” The master demanded: “What was the 
message from those sages?” One of the monks replied, “Master, we 
went to dreamland and met the sages and asked them 1Ý our master 
came there every afternoon, but they said they had never seen such 
fellow.” 


2.431. There”s an Insect in the Rice! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XV, one day, Ching-chu went to Mount 
Kui, where he served as a rice cook. Once when he was preparing the 
rice, Kui-Shan said to him: “Don”t lose anything offered by our 
patrons.” Ch1ng-chu said: “[m not losing anything.” Kui-Shan reached 
down and picked up a single grain of rice which had fallen to the 
ground and said: “You said you haven't lost anything, but what”s this?” 
Qing-Zhu didn”t answer. Kui-Shan said: “Don't lightly regard this one 
grain, a hundred thousand grains are born from this one.” Qing-Zhu 
said: “A hundred thousand grains are born from this one, but from what 
place 1s this one grain born?” Kui-Shan laughed, “Ha, ha,” and went 
back to his room. That evening Kui-Shan entered the hall and 


3926 


addressed the monks, saying: “Everyone! There”s an insect In the rice. 
You should all go and see 1t.” 


2.432. In the Lecture Room, Baron and Lower Classes Are the 
Same! 

Once Zen master Settan was Invited to a certain monastery to 
lecture on Zen classic. The baron of the province attended the talk, 
seated behind the screen. When Settan got up onto the lecture stand 
and saw the screen, he shouted loudly, "Who 1s this impudent fellow, 
listening from behind the screen? There 1s no chaff at my lectures, so 
there 1s no need for a sievel Unless you get that wInnowing basket out 
of here, there wIll be no talk today." Everyone In the audience went 
pale, while the baron was extremely embarrassed. Apologizing to the 
Zen master, he had the screen removed and sat there listening to the 
talk along with everyone else. 


2.433. Among Thousands oƒ Disciples, the Only Exception ¡s 
Huineng 

Hung-]en's temple was situated in Wang-Meli Shan (Yellow Plum 
Mountain), where he preached and gave lessons In Zen to his 
thousands of pupIls. Some people said that he was the first Zen master 
who attempted to interpret the message of Zen according to the 
doctrine of the Diamond Sutra. Before the time of Hung-]Jen, Zen 
followers had kept quiet, though working steadily, without arresting 
public attention; the masters had retired either Into the mountains or In 
the deep forests where nobody could tell anything about theIr doings. 
But Hung-Jen was the first who appeared In the field preparing the way 
for his successor, Hui-Neng. There were three recorded disciples of 
Zen Master Hung-Jens Dharma heirs: Great masters Shen-hsiu (605- 
706), Hui-neng (638-713), and Chih-hsien (609-702). We only have 
Information regarding Great masters Shen-hsiu and Hui-neng; as for 
Chih-hsien, we do not have much Information, we only know that he 
was one of the most outstanding disciples of Master Hung-Jen, who 
lived In the seventh century. According to a story from the Southern 
School, shortly after Huineng left Hung-Jen, the governor of the local 
region happened to hear that an 1lliterate commoner had been chosen 


3927 


to succeed the Fifth Patriarch. Curious about this choIice, he went to see 
Hung-]Jen. "You have a thousand disciples," he said. "In what way does 
this Huineng distinguish from the others that you should bestow upon 
him the honor of possessing the bowl and robe of Bodhidharma?”" "NÑine 
hundred and ninety-nine of my disciples have a good understanding of 
Buddhism," the master replied. "The only exception 1s Huineng. He 
1snt to be compared with the others, and for that reason Ƒ've transmitted 
the bowl and robe to him.” Four years after ackowledging Huineng as 
his successor, Hung-Jen died in 674. He was seventy-four years old. 


2.434. Among You, Who Just Let the Mountfains and Rivers Be 
Your E;ye? 

Zen master Fo-Chien entered the hall and addressed the monks, 
saying, "Attaining the Way 1s not difficult. Just disdain picking and 
choosing. The peach blossoms are red and the plum blossoms are 
white. Who says I1fs all mixed up to be one color? The sparrow chirps. 
The oriole sings. Who says that birds make only one sound? Those of 
you who havent penetrated the essential connection with the ancesfOrs; 
Just let the mountains and rivers be your eye!” 


2.435. In Stagnant Water, Where the Fish Are Lethargtc, lí 's 
Hard to Whip up Wayes! 

Hui-Tang entered the hall. Striking the meditation platform with his 
staff, ha said, "When a single speck of dust arIses, the entire earth fits 
Iinside 1t. À single sound permeates every being's ear. lf it 1s like a 
lightmng swift eagle, then Ifs in accord with the vehicle, but in stagnant 
water, where the fish are lethargic, 1ts hard to whip up waves!" 


2.436. In the Nirvana Cify 

Once, a monk asked Zen master Vien Chieu, “Even In the Nirvana 
city 1t 1s still perilous. Is there anywhere that 1s not perilous?” The 
master replied, “Build your nest on a curtain of affliction, your hair and 
beard are like reed flowers.” The monk asked, “When If 1s urging at the 
Juncture of two roads, which direction should I take?” The master said, 
*A zealous disciple should go along with circumsfances, and freely 
wander under the moon and wind.” 


3928 


2.437. In the Cold Ashes, a Grain 0ƒ Pea is Decrepiftating 

Fo-Ru Pen-kung, name of a Chinese Tslao Tung Zen master In the 
ninth century. He was one of the most eminent dharma-herrs of Zen 
master Yun-chu Tao-ying (?-901). We do not have mụuch Information 
regarding this Zen master; however, there 1s a koan about the 
potentiality and conditions of questions and answers between Zen 
master Fo Ru and Chia-shan Shan Hui. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XV, when Fo- 
Ru came to seek Instructions from Zen master Chia-shan, Fo-Ru threw 
his staff right in front of Chia-shan, Chia-shan asked, "Have you not 
affained this from Tien Trai?" Fo-R replied, "Not from Wu-Yueh." 
Chia-shan asked again, "Have you not attainned this from Mount 
Sumeru?” Fo-Ru said, "Even 1f you went to the moon, you could never 
tfind it." Chia-shan said, "So, Have you obtained 1t from someone else?" 
Fo-Ru denied right away and said, "Enmity 1s right Inside, why do we 
need to obfain it form someone else?” Chia-shan praised Fo-Ru and 
said, "In the cold ashes, a grain of pea 1s decrepitating." Later, when 
hearing this, Zen Master Yunju said to the congregation, "If you want 
fo affain such a thing, you must be such a person. Since you are such a 
person, why trouble about such a thing?" 


2.436. Arise Is Arise! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volunme XVI, a monk asked, "From old times 
there's a saying, 'Until a person has fallen down, the earth cant help 
him arise. What 1s 'fallen down"?" Ts'ao-shan said, "IEs allowing!" The 
monk asked, "What 1s 'arise'?" Ts'ao-shan said, "Its 'arise.'” 


2.439. Return to Ling Chung 

Zen master Fu-Jung Ling-hsun, who was a disciple of Chih-chang. 
When Ling-hsun of Fu-chou was about to leave his master Kuei-tsung, 
the latter said, "Where do you go?” Ling-hsun said, "Ï am going to 
return to Ling-chung." Kuei-tsung said, "You have been here with me 
for some time; when you are ready to depart, come up once more fo 
see me, for [ want to tell you what Buddhism 1s." Ling-hsun put on his 


3929 


travelling-suit and appeared before the master, who said, "Come up 
nearer." Ling-hsun stepped forward, whereupon Kuei-tsung remarked, 
“he cold season 1s here, and you wIll take good care of yourself while 
travelling." Psychologically, the answer to “Where?” Iindicates one's 
fundamenrtal mental attitude towards the obJective world generally, and 
1n Zen the quesfion usually takes the form “Where do you come from?” 
or "Where do you go?”, by which the Zen master wishes to know 
where his monks find their spiritual refuge located. The whole training 
of Zen Buddhism, 1t may be said, consIsts in this location. The form 
which the question "Where?” takes In Zen Buddhism 1s thus, "Where 
do you come from?” This 1s quite a conventional question, but those 
who know knew what a tremendous question this 1s. The question may 
also be, "Whither do you go?” "Whence?” and "Whither” Those who 
can adequately answer these are really the enlightened. 


2.440. To Return to the Tathagdafa s Wisdom 

Zen master Tsiang-Yuan often told his disciples, “How strangel 
How strangel Why are sentient beings endowed with the Tathagata's 
wisdom deluded by Ignorance, and do not see and know the Way? I 
often teach them with the Buddha-Dharma so that they can be free 
from false (erroneous) thinkinss and attachments 1n themselves, so that 
they can realize and benefit the peace and bliss of the Tathagata's vast 
wisdom.” He always reminded hiịd disciples: “Practitioners should be 
able to see phenomenal Identity, 1.e. the wave Is water and water Is 
the wave; or matter 1s just the Immaterial, the Immaterial 1s Just matter. 
When we say, “see Into your self-nature”, the seeing 1s apt to be 
regarded as mere perceiving, mere knowing, mere stafically reflecting 
on self-nature, which 1s pure and undefiled, and which retains this 
quality ¡1n all beings as well as in all the Buddhas. Zen practitioners 
should remember even though we are in the world of light and dust, we 
are always free from light and dust. When the mind 1s completely still, 
1t can help us reflect all things impartially and as they are.” 


2.441. Returning ío Silence 

Dainin Katagiri, name of a Japanese Zen master In modern days. 
Zen Master Dainin Katagiri wrote in Returning to Silence: "People 
misunderstand and misuse Buddhism. 1f you study Buddhism thinking 


3930 


that 1t will help you, that means that you use Buddhism for your ego, 
for selfishness. No matter how long you do this, it 1s ©egocentric 
practice. 1Ÿ you continue to practice like this you wIll never be satisfied, 
because desire 1s endless. When we think about what real silence 1s, 
we have to looK at It from two angles; the first 1s to see silence through 
human eyes and the second 1s fo see silence through the Buddha s eyes 
or the universal eye. The opportunity to experlence real silence OCCUTS 
when we have been driven Into a corner and simply cannot move an 
Iinch. This seems like a situation of complete despalir, but this silence 1s 
quite different from despair, because In the area of despalr, the 
conscious flame of human desire 1s still burning. But real silence 1s the 
state of human exIstence that passes through this desparr." 


2.442. It's Raiming, Going Back to the Monks" Hall and Building 
a Fire im the Stove! 

One day, Zen master Hsueh-tou entered the hall and addressed the 
monks, sayIng, "Even If you experlence the earth shaking and the sky 
raining flowers, how can that compare to going back to the monk's hall 
and building a fire In the stove?" 'The master then left the hall. 


2.443. Iƒ the Weather Is Clear You Can 't Go, Waitf UntiI the Rain 
Soaks Your Head! 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XXÍII, one day, a monk asked, "What 1s 1t when one takes the 
đistant Journey?" Shou-chu said, “"If the weather 1s clear you cant go. 
Wait until the rain soaks your head!" 


2.444. The Azure Heaven and the Bright Sun, Constantly Free 
AciiviHies 

At the end of the summer retreat Tstui Yen said to his assembly, 
"All summer long ve been talking to you, brothers; look and see If my 
eyebrows are still there." Pao-fu said, "The thiefs heart 1s cowardly." 
Chang Chỉng said, "Grown." Yun-men said, "Kuan (a barrler or øafe as 
at a border crossing)!" After concentrating on “Kuan!” for ten days, 
Shuho came to a deep concenfrating. He later wrote that in penetrating 
the koan he came to a state of non-duality in which all opposites were 


3931 


reconciled; the whole of the Dharma, he declared, was clear to him. 
Bathed in sweat, he rushed to express his understanding to his teacher. 
But before he had a chance to speak, Nampo was able to know from 
his deportment that he had attained enlightenmernt. “I had a dream last 
night,” Nampo told him, “in which 1t seemed that the great Yun-men 
himself had come Into my room. And here today you are, a second 
Yun-men 
and fled from his teacher's chamber. But the next day he returned and 
presented Nampo with two poems he had written to commemorat hIs 


Ị?? 


Shuho embarrassed by the compliment, covered his ears 


achievement: 

“Having once penetrated the cloud barrier (kuan), 
The living road opens out north, east, south, and west. 
In the evening resting, in the morning roaming, 
Neither host nor guest. 

At every step the pure wind rIses. 

Having once penetrated the cloud barrler, 
There 1s no old road, 

The azure heaven and the bright sun, 
These are my native place. 

The wheel of free activity constantly 
Changing 1s difficult to reach. 

Even the golden-hued monk (Kasyapa) 
Bows respectfully and returns.” 


2.445. The Clear Sky Also Getfs the Stqƒƒ! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked, "When there s 
not a single cloud for ten thousand miles, then what?" Baoshou said, 
“he clear sky also gets the staff!" 'The monk said, "I dont understand 
why the clear sky has an error." Baoshou hit him. On another day, 
when Baoshou was Interviewing a monk In the abbofs room, he 
responded to a question by saying, “The hundred thousand saints are 
not outside of this room.” The monk said, "“That sounds like the anclent 
saying that the Iinnumerable worlds are like the bubbles in an ocean 
wave.' [ dont understand where the hundred thousand saints are 
revealed In this room." Baoshou said, ”“Theyre manifested right here.”" 
The monk said, "Who can demonstrate this?" Baoshou drew down his 


3932 


whisk. The monk walked from the west side of the room to the east 
side, and then s(ood there. Baoshou hit him. The monk said, "Without 
practicing Zen for a long time, how can someone realize 1s ultimate 
teaching?" Baoshou said, ”Thirty years from now, these words wIll be 
well known!" Still on another day, a monk named Ziyuan Siming came 
to study with Zen master Baoshou. Xiyuan asked him, "When the 
1llusion city' 1s knocked down, then what?” Baoshou said, "Dont kill 
people by chopping them In two." Xiyuan said, "Chop." Baoshou hit 
him. Xiyuan continued saying, "Chop! Chop!” and Baoshou struck him 
each time he spoke. Baoshou then went back to his abbofs quarters and 
said, ”“That monk who Just arrived! I beat him until he was red. What a 
blasphemy!" 


2.446. Planting Pime Trees 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVII, once when Shi-gian was planting 
pIne trees on Mt. Tung, an old man asked him for a poem. Shi-gian 
composed and recited this verse: 
"More than three feet long, 
The thick green ørass, 
I dont know what generation 
WIII see this pine s old age.” 
The monk showed the poem to Tung-shan, who said, "Here 1s the 
third leader of Mt. Tung.” 


2.447. By Day the Sun Shines, By Night the Moon Is Bright 
When Zen master Vien Chieu went to Thăng Long Citadel to build 
a temple named Cát Tường, which was located on the east side of the 
Citadel. So many students gathered there to study Zen with him. He 
stayed there to expand the Buddha Dharma for many years. One day, a 
monk asked Zen master Vien Chieu, “What 1s the meaning of Buddha 
and Sage?” The master replied, “At the autumn festival, 
chrysanthemums are blooming under the hedge. In the pure alr of 
spring, orioles are singing 1n the branches.” The monk continued to ask, 
“Master, thank you much for your answer, but I dont understand. 
Please Instruct me again.” The master said, “By day the sun shines, by 
night the moon 1s bright.” The monk said, “I already grasped your Idea, 


3933 


but how does the mystic menfality work?” 'The master said, “You bring 
a full wash-bowl of water without being careful, what 1s the use of 
beiIng sorry when you slip?” The monk said again, “Master, thank you 
much for your Instructions.” The master reminded the monk, “Dont 
Jump Info the river and drown, you come In and sink yourself.” 


2.446. Kichen in a Zen Monasfery 

Kitchen In a Zen monastery 1s responsible for kitchen and dining 
TOOmS In a monastery. Ín a Zen monastery, to serve as a cook in the 
Zendo life means that the monk has attained some understanding about 
Zen, for It 1s one of the positions highly honored In the monastery, and 
may be filled only by one of those who have passed a number of years 
here. The work 1s quite an Irksome one, and, besides, a kind of 
underground service which 1s not very much noticed by superficial 
observers. According to Zen master Daisetz Teitaro Suzuki in “The 
Training of the Zen Buddhist Monk (p.47)," Just because of this, to be 
the cook In the monastery affords the monks a good opportunty "to 
accumulate merit” which 1s turned over to their own attainment of AlI- 
knowledge (Sarvajnata) as well as 1s universal realization. The 
meaning of service 1s to do the work assigned ungrudgingly and 
without thought of personal reward material or moral. The only desire 
the worker cherishes In the execution of his service 1s to turn Ifs merIt 
to the general treasure-house of All-knowledge. The main problem 
with the cook will then be to make the best possible use of the food 
material gøiven to him for the maintenance of health among the 
members of the Brotherhood. There 1s naturally nothing very appealing 
to the sense of a gourmand In the Zendo pantry, but cooking may to a 
great extent be Iimproved by a judicious use of soysauce (shoyu) or 
cooking oIl (miso). The high-browed ones are generally apt to despite 
this kind of work as below theIr dignity whatever the term may mean. 
But with the monks there 1s nothing low or high In their work. IÝ they 
could have chances to do good to others In any way they might come 
across, they should be willing to avail themselves of them and do the 
workK assigned to them to the best of their abilities. The training at the 
Zendo 1s not only for the development of a man's Inner powers but for 
that of his moral character as a social being. According to the Wudeng 
Hui-yuan: Zen master Chng-yin Kai was a cook at T"ou-tzu. One day, 


3934 


the master of Tou-tzu said, "Ït 1s no easy task to work as a cook like 
this." Kai said, "It is very kind of you." The master said, "ls your office 
to boil gruel, or to steam rice?” Kai said, "The one helper rinses rice 
and starts the fire, while the other boils gruel and steam rice." The 
master said, "What 1s your work then?" Kai said, "Through your 
kindness I have nothing to do but idle away my time.” Had Kai really 
no work to do as a cook? Was he Just passing his time 1dly? How then 
could he be detailed as a cook? Zen practiioners should always 
remember that In the Zendo life deep problems for solution are lyIng 
everywhere, and the masfer 1s ever ready to pick them up and make 
the monks face them. What might have happened 1f Ching-yin Klai had 
told Tou-tzu everything that he had been doing? Perhaps he had 
received thirty blows from T”ou-tzu. 


2.449. Living in a Hermitage 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume VIH, in 795, after gaining transmission 
from Ma-Tsu, Nan-Chˆuan built a solitary hut on Mount Nan-Chˆuan in 
Ch¡i-Chou, from which his name 1s derived, and remained there for 
more than thirty years practicing Zen. He built himself a small hut and 
intended to live there as a hermit. One day, a monk visited him. Nan- 
Chuan said, “Em going to the mountain to work. At noon when you've 
finshed with lunch, would you bring a portion to me?” The monk ate 
lunch, then broke the pots and dishes and lay down on the bed. Nan- 
Ch uan waited for a long time but the monk didnt come, so finally he 
went down to the hermitage and saw the monk lying there. Nan-Ch"uan 
lay down too. Thereupon the monk got up and left. Later, after Nan- 
Chˆuan became the abbot of a temple, he said, “When I was living In a 
hermitage, [ met a very clever monk, the likes of whom Ï've never seen 
again.” Later, Zen master Hsu- Tang commented, “If Nan-Ch°uan had 
paId no attention to the monk and his 'awl-point wiles (cleverness), the 
monk could never have gotten up and left. But then, 'when pushing out 
from under a stone, bamboo shoots øgrow sideways; when sprouting 
from under an overhang, flowers grow downward."”” Then, Zen master 
Hsu- Tang added a verse: 

“Wearing short breeches, long øowns, 
and white linen headbands, 


3935 


They busily push carts under the moon. 
Later, seeing them In the daylight on the capital's streets, 
All tum out to be no more than peddlers and hawkers.” 


2.450. Abiding in Mounfains 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VII, after he had received the seal of 
confirmation from Ma-tsu, Ta-mei secluded himself on a mountain top 
and for thirty years deepened his realization through solitary practice 
of zazen before he himself began to lead students on the way of Ch'an. 
During the Zheng-He era (785-820), a monk in Zen Master Yan-Quang 
Qi-An”s congregation was collecting wood for making monks” staffs 
when he became lost. Coming upon Zen master T”a-Meli Fa-Chang”s 
cottage, he asked: “Master, how long have you been living here?” 'I”a- 
Mel said: “[ have seen the mountain”s green change to brown four 
times.” The monk then asked: “Where's the road down off the 
mountain?” Ta-Mei said: “Follow the flow of the water.” The monk 
returned to Yan-Kuang and told him about the monk he*d met. Yan- 
Kuang said: “When I was at Jiang-XI, studying with Ma-Tsu, I saw 
such a monk there. I haven't heard any news about him since then. I 
don”t know 1 1s him or not.” Yan-Kuang then sent a monk to Invite 
Ta-Mei to come for a visit. T”a-Meli responded to the Invitation with a 
poem that said: 
*A damaged tree stump slumps In the forest. 

Mind unchanged as springtime pass. 

A woodcutter passes but stIll doesn”t see It. 

Why do you seek trouble by pursuing 1t?” 

When knowing many people came to visit, Ta-mei wrofe a reply, 
then moved his hermitage to a more 1solated location. The reply read: 
“One cannot cut all the lotus In the pond; 

One cannot eat all the pine seeds in the forest. 

Since the world has discovered my dwelling so easily, 

I shall move my hermitage deeper Into the mountain.” 


3936 


2.451. To Dwell With the Mind Contermplating Stillness ls 
Sickness, Not Dhyana 
Shen-Hsiu”s followers continually ridiculed the southern Patriarch, 
saying that he couldn”t read a single word and had nothing In his favor. 
But Shen Hsiu said, “He has obtained wisdom without the aid of a 
teacher and understands the Supreme Vehicle deeply. I am Inferior to 
him. EFurthermore, my Master, the FHth Patrarch, personally 
transmitted the robe and Dharma to him and not without good reason. l 
regret that I am unable to make the long Journey to visit him, as Ï 
unworthily receive state patronage here. But do not let me stop you. Go 
to Ts°ao-HsI and call on him.” One day Shen Hsiu told his disciple 
Chih-Ch'eng, “You are ¡intelligent and very wise. You may go to 
Ts°ao-HsI on my behalf and listen to the Dharma. Remember ït all and 
take careful notes to read to me when you return.” Às ordered, Chih- 
Ch'eng proceeded to Ts°ao-Hsi and Joined the assembly without sayIng 
where he had come from. The Patriarch told the assembly, “Today 
there 1s a Dharma thief hidden in thís assembly.” Chih-Ch'eng 
Immediately stepped forward, bowed and explained his mission. The 
Master said, “You are from Yu-Chˆuan; you must be a spy.” “No,” he 
replied, “I am not.” 'The Master said, “What do you mean?” He replied, 
“Before I confessed, Ï was; but now that I have confessed, I am not.” 
The Master said, “How does your Master Instruct his followers?” Chih- 
Ch'eng replied, “He always Instructs us to dwell with the mind 
contemplating stillness and to sit up all the time without lying down.” 
The Master said, “To dwell with the mind contemplating stillness 1s 
sickness, not Dhyana. Constant sitting restrains the body. How can 1t be 
beneficial? Listen to my verse: 
"When living, sit, don't lie. 

'When dead, lie down, don't sIt. 

How can a set of stinking bones 

Be used for training?” 


2.452. Stafƒf 

One day, Zen master Wu-Chiu asked a monk, "“Where have you 
come from?” The monk said, "From Ding Province." Wu-Chiu said, 
"How does the Zen school of Ding Province compare with here?” The 
monk said, "ICs the same." Wu-Chúu said, "If Its the same then turn 


3937 


around and go back there!" Wu-Chiu then hit the monk. The monk said, 
"H the staff has eyes 1t does not recklessly hit people." Wu-Chìu said, 
"I hit one today." Wu-Chu then hit the monk three times. The monk 
then began walking out of the room. Wu-Chiu said, "People have 
always received unJust beatings." The monk stopped and said, "Why 1s 
that the handle 1s always In the masters hand?” Wu-Chu said, "If you 
want, this mounfain monk wIll give 1t to you." The monk came forward 
and grabbed the staff, then hít Wu-Chiu three times. Wu-Chiu said, 
"Not fatr! Not fatr!" The monk said, "Someone's getting 1t." Wu-Chiu 
said, "Youre recklessly beating someone." The monk bowed. Wu-Chiu 
said, "GIive 1t back." The monk laughed and went out. Wu-Chu said, 
"Disappearing like this! Disappearing like this!" 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, one day, Yun-men entered the hall, held out his staff and 
said to a group of his disciples, "The whole world, heaven and earth, 
altogether owes Ifs life and death to this staff.” A monk stepped out and 
asked, "How 1s 1t killed?” Yun-men asnwered, "Writhing in agony!" 
The monk asked, "How 1s it restored to life?” Yun-men said, "You had 
better be a chef." The monk asked, "When it 1s neither put to death nor 
living, what would you say?” Yun-men rose from his seat and said, 
"Mahprajnaparamita (MohepanJepolomita)." The logical dualism of 'to 
be' or not to be' 1s frequently expressed by Zen masters by such terms 
Of contrast as are used In our daily parlance: taking life' and 'øIving 
le, capturing' and Treleasing, 'øiving' and 'taking away', coming In 
confact and turning away from' etc. This was Yun-men's synthesIs "the 
one word” of the ultmate truth, in which thesis and antithesis are 
concretely unified, and to which the four propositions are Inapplicable. 
On another day, Yun-men entered the hall, held out his staff and said to 
a group of his disciples, "What 1s this? lÝ you say 1t 1s a staff, you go 
right to hell; but 1Ý 1t 1s not a staff, what 1s it?” Yun-mens Idea 1s to getf 
our heads free from dualistic tangles and philosophic subtleties. At that 
moment, 1ƒ a monk came out of the assembly, took the staff away from 
Yun-men's hand, and threw 1t down on the floor. Is this the answer? Is 
this the way to respond to Yun-mens threat "go right to hell"? Is thịs 
the way to transcend the four propositions, the logical conditions of 
thinking? In short, 1s this the way to be free? Nothing 1s stereotyped In 


3938 


Zen, and somebody else may solve the difficulty In quite a different 
mamner. This 1s where Zen 1s original, lively and creative. 


2.453. Stqfƒ Changes Into a Dragon 

According to example 60 of the PI-Yen-Lu, one day, Zen master 
Yun Men showed his staff to the assembly and said, "The staff has 
changed Into a dragon and swallowed the universe. MountaIns, rIvers, 
the great earth; where are they to be found?” According to Yuan-Wu in 
the Pi-Yen-Lu, as for Yun Mens saying, “he staff has changed Into a 
dragon and swallowed the universe. Mountains, rIvers, the øreat earth; 
where are they to be found?” If you say 1t exisfs, then you are blind; If 
you say 1t doesn't exIst, then you are dead. Do you see where Yun Men 
helped people? Bring the staff back to mel People these days do not 
understand where Yun Men stood alone and revealed. Instead they say 
that he went to form to explain mind, that he relied on things to reveal 
pmnciple. But old SakyamunIi couldn't have not known this theory as he 
taught the Dharma for forty-nine years; why then did he also need to 
hold up the flower for Kasyapas smile? This old fellow caused 
confusion saying, "I[ have the treasury of the eye of the correct 
teaching, the wondrous mind of nirvana; these I pass on to Maha- 
Kasyapa." Why was there still a need for the specially transmitted 
mind seal? Given that all of you are guesfs In the house of the ancestral 
teachers, do you understand this specially transmitted mind? TỶ there 1s 
a single thing in your breast, then mountains, rIvers, and the great earth 
appear In profusion before you; 1ƒ there Isnt a single thing in your 
breast, then outside there 1s not much as a fine hair. How can you talk 
about principle and knowledge fusing, about obJective world and mind 
merging? Whatfs the reason? When one understood, all are understood; 
when one Is clear, all are clear. Chang Sha said, "People studying the 
Path don;t know the real, because they've always gIiven recognition to 
therr cognizing mind; thịs, the basis of countless aeons of births and 
deaths, fools call the orlginal person." If you suddenly smash the 
shadowy world of the heaps and elements of life so that body and mind 
are one likeness and there 1s nothing else outside your body, you still 
havenit attained the other half. How can you talk about going to form to 
reveal the mind, using things to demonsfrate prineiple? An Anclient 
said, "AÀs soon as one atom of dust arises, the whole world 1s contained 


3939 


therein." But say, which atom of dust 1s this? If you can know this atom 
of dust, then you can know the staff. As soon as Yun Men plicks up his 
staff, we immediately see his unconfined marvelous activity. Such talk 
1s already a mass of entangling views, complicatlons; how mụuch the 
more so 1s transforming the staff into a dragon! Librabrian Chìng said, 
"Has there ever been such talk In the five thousand and forty-eight 
volumes of the canon?” Every time he turned to his staff, Yun Men 
brought out the great function of his wholecapacity and helped people 
1n a way that was leaping with life. Pa Chiao said, "Hf you have a staff, 
TH give you a staff; If you have no staff, L]I take your satff away." 
Yung Chia said, “This 1s not an empty exhibition displaying form; It 1s 
the actual traces of the Tathagatas precious sfaff.” Long ago In the 
time of Dipamkara Buddha, the future Tathagata (Sakyamum) spread 
his hair to cover some mud for that Buddha. Dipamkara said, "A temple 
should be built here." Also present then was an elder who thereupon 
set up a blade of grass right there and said, "The temple has been 
buIlt” All of you tell me, where 1s this scene to be found? The 
ancestral teacher Hsueh Tou said, "At a blow, experlence 1t; at a shout, 
receive it riphtly." But tell me, receive what rightly? Supposing there s 
someone who asks, "What 1s the staff?" Shouldnt you turn a backflip? 
Shouldnt you clap your hands? All of this would be giving play to your 
spirits, and has nothing to do with It. 


2.454. Short Bamboo Staƒƒ 

In old China, Zen masters generally go about with a kind of short 
stick known as shippé (chu-pI). It does not matter whether If is a shippé 
or not; anything, In fact, wIll be good for them. There are many Zen 
antics on a so called "shippe." The following 1s one of them: In 
example 43 of the Wu-Men-Kuan, one day, Zen master Shou-shan held 
up his staff to the assembly of his disciples and declared: "Call this a 
staff and your assert; call it not a staff and you negate. Now, do not 
asserf nor negate, and what would you call 1? Speak! Speak!" GuI- 
Xing came out of the assembly, took the staff away from the master, 
and breaking 1t in two, exclaimed, "What 1s this?” According to Wu 
Men Hui-Kai In the Wu-Men-Kuan, call 1t a short staff and youTre 
enfangled. Dontt call it a short staff and you I1gnore the fact. You cannot 
use words. You cannot use words. Speak quickly! Speak quicklyl To 


3940 


those who are used to dealing with abstractions and high subJjects this 
may appear to be quite a trivial matter, for what have they, deep 
learned philosophers, to do with an 1nsignificant piece of bamboo? How 
does It concern those scholars who are absorbed In deep meditation, 
whether 1t 1s called a bamboo stick or not, whether 1t 1s broken, or 
thrown on the floor? But to Zen practitioners this declaration by Zen 
master Shou-shan 1s meaningful. Let us really realize the state of his 
mind in which he proposed this quesfion, and we have aftained our first 
enfrance into the realm of Zen. At that time, Zen practitioners wIll see 
that 1t goes without saying that this stick thus brought forward can be 
any one of myriadsof things existing In this world of particulars. In this 
sick we find all possible existences and also all our possible 
experiences concentrated. When we know 1t, this homely pIiece of 
bamboo, we know the whole story In a most thoroughgoing manner. 
Holding it in our hand, we hold the whole universe. Whatever 
statement we make about It 1s also made of everything else. As the 
Avatamsaka philosophy teaches: "The One embraces All, and All 1s 
merged in the One. The One ¡s All, and All is the One. The One 
pervades All, and All 1s in the One. Thịs 1s so with every object, with 
every existence." But, Zen practitioners should always remember that 
here 1s no pantheism, nor the the theory of identity. Ifs clear and 
simple like this: No One no All, no All no One. To speak in the 
abstract, which perhaps will be more acceptable to most people, the 
Idea 1s to reach a higher affirmation than the logical antithesis of 
assertion and denial. Ordinarilly, we dare not go beyond an antithesIs 
Just because we Imagine we cannot. Logic has so Intimidated us that 
we shrink and shiver whenever 1ts name is mentioned. The mind made 
to work, ever since the awakening of the Intellect, under the strIctest 
discipline of logical dualism, refuses to shake off 1ts Imaginary cangue. 
lt has never occured to us that 1t 1s possible for us to escape this self- 
Imposed 1ntellectual limitation. Indeed, unless we break through the 
antithesis of "yes”" and "no” we can never hope to live a real life of 
freedom. And the soul has always been crying for 1t, forgetting that 1t 1s 
not after all so very difficult to reach a higher form of affirmation, 
where no contradicting distinctions obtain between negation and 
asserfion. It 1s due to Zen that this higher form of affirmation has finally 


394I 


been reached by means of a stick of bamboo In the hand of a Zen 
master. 


2.455. Deliver a Blow 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, Lin-Chi's performance of his duties 
was examplary. At that time, Mu-Chou T”ao-Ming served as head 
monk. Mu-Chou asked Lin-Chi: “How long have you been practicing 
here?” Lin-Chi said: ““Phree years.” Mu-Chou said: “Have you gone for 
an Interview with the master or not?” Lin-Chi said: “I haven't done so. 
I don” know what to ask him.” Mu-Chou said: “Why not ask him, “What 
I1s the essential meaning of Buddhism?” So Lin-Chi went to see 
Huang-po, but before he could finish his question Huang-po struck him. 
Lin-Chi went out, and Mu-Chou asked him: “What happened when you 
asked him?” Lin-Chi said: “Before I could get the words out he hit me. 
I don't understand.” Mu-Chou said: “Go ask him again.” So Lin-Chi 
asked Huang-po again, and Huang-po once again hit himm. Lin-Chi 
asked a third time, and Huang-po hit hìm again. Lin-Chi revealed this 
to Mu-Chou, saying: “Before you urge me to ask about the Dharma, 
but all I got was a beating. Because of evil karmic hindrances. l[m not 
able to comprehend the essential mystery. So, today lm going to leave 
here.” Mu-Chou said: “If you”re going to leave, you must say good-bye 
to the master.” Lin-Chi bowed and went off. Mu-Chou then went to 
Huang-po and said: “That monk who asked you the questions, although 
he”s young he”s very extraordinary. If he come to say good-bye to you, 
please øIve him appropriafte 1nstruction. Later he°lÏ become a great tree 
under which everyone on earth will find refreshing shade.” The next 
day when Lin-Chi came to say good-bye to Huang-Bo, Huang-po said: 
“You don't need to go somewhere else. Just go over to the Kao” 
Monastery and practice with T”a-Wu. He'”lI explain to you.” When Lin- 
Chi reached T”a-yu, T”a-yu said: “Where have you come from?” Lin- 
Chi said: “From Huang-po.” T”a-Wu said: “What dịd Huang-po say?” 
Lin-Chi said: “Ihree times I asked him about the essential doctrine and 
three times I got hit. [ don”t know 1f [ made some error or not.” T”a-yu 
said: “Huang-po has old grandmotherly affection and endures all the 
difficulty for your sake, and here you are asking whether you”ve made 


some error or not!” Upon hearing these words Lin-Chi was awakened. 


3942 


Lin-Chi then said: “Actually, Huang-po”s Dharma 1s not so great.” T”a- 
yu grabbed him and said: “Why you litle bed-wetterl You Just came 
and said: you don”t understand. But now you say there”s not so much to 
Huang-poˆs teaching. What do you see? Speakl Speak!” Lin-Chi then 
hit T”a-Wu on his side three times. T”a-yu let go of him, sayIng: “Your 
teacher 1s Huang-po. ve got nothing to do with 1t.” Lin-Chi then left 
Ta-yu and returned to Huang-po. Huang-po saw him and said: “This 
fellow who”s coming and going, going and coming. How can he ever 
stop?” Lin-Chi said: “Only through grandmotherly concern.” Lin-Chi 
then bowed and sfood in front of Huang-po. Huang-po said: “Who has 
gone and returned?” Lin-Chi said: “Yesterday I received the master”s 
compassionate Instruction. Today I went and practiced at T”a-yu”s.” 
Huang-po said: “What dịd T”a-yu say?” Lin-Chi then recounted his 
meeting with T”a-yu. Huang-po said: “That old fellow T”a-yu talks too 
much†! Next time I see him ÏI give hìm a painfuls whip!” Lìn-Chi said: 
“Why wait until later, here”s a swat ripht now!” Lin-Chi then hít 
Huang-po. Huang-po yelled: “This crazy fellow has come here and 
grabbed the tigers whiskers!" Lin-Chi shouted. Huang-po then yelled 
to hIs attendant: “ake this crazy man to the practice hall!* Although 
Huang-po appeared to be angry with Lin-chi, he was, In fact, very 
proud of this younger mans attainment. The give and take between 
master and student continued through the remainder of Lin-chfs time 
with his master. Later Kuei-Shan brought up this story and asked Zen 
master Yang-Shan, “At that trme was Lin-Chi helped through the 
ability of Ta Yu or through that of Huang-Po?” Yang-Shan replied, 
“Lin-Chi not only rode on the tiger's head but also grabbed 1ts taIl.” 


2.456. The Mental Hinge Turns to Another World, Wider & 
Dccper 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VI, one day, lecture master Shou-chou 
Liang-sui sought Instruction from Zen master Ma-Ku. Ma-Ku, seeing 
him come, took a spade, went to the garden, and started digging weeds 
without paying any attention to Liang-SuIi. He then returned to his 
quarters. The next day, when Liang-Sui came to knock at the door of 
Ma-ku's abode, Zen master Ma-ku called out Liang-sui three times, and 
Liang-sui responded three times. At last Ma-ku exclaimed, "O this 


3943 


stupid fellow!” These words opened the mind of Liang-sui to the truth 
of Zen. He now understood Zen and exclaimed: "O master, dont 
deceive me any more. lf I had not come to you I should have been 
miserably led astray all my life by the sutras and the sastras." Later on 
Liang-Sui said to some of his fellow-monks who had been spending 
therr time in the mastery of Buddhist philosophy, “AlI that you know, I 
know; but what I know, none of you know.” Is It not wonderful that 
Liang-Sui could make such an utterance Just by understanding the 
sipmficance of his masters call? This 1s enough to show what a 
commonplace thing enliphtenmernt 1s At any rate, we could not say 
that Ma-ku had nothing to do with Liang-suis realization. But, how dịd 
Ma-ku make Liang-suis eye open by such prosaic words? Did these 
words have any hidden meaning, however, which happened to concide 
with the mental tone of Liang-sui? How was Liang-sui so mentally 
prepared for the final stroke of the master, whose service was Just 
pressing the button, as 1t were? Zen practitioners should always 
remermnber that the whole history of the mental development leading up 
to an enlightenment; that 1s from the first moment when the disciple 
came to the master until the last moment of realization, with all the 
I1ntermittent psychological vicissitudes which he had to go through. But 
the conversatlon between Liang-sui and Ma-ku Just shows that the 
whole Zen discipline gains meaning when there takes place this turning 
of the mental hinge to a wider and deeper world. For when this wide 
and deeper world opens, Zen practitoiners' everyday life, even the 
most trivial thing of it, grow loaded with the truths of Zen. On the one 
hand, therefore, enliphtenment 1s a most prosalc and matter-of-fact 
thing, but on the other hand, when It 1s not undersfood 1t 1s something of 
a mystery. But after all, 1s not life 1tself filled with wonders, mysterIes, 
and unfathomabilities, far beyond our discursive understanding? 


2.457. Middle Path 

The doctrine of the Middle Path means in the first instance the 
middle path between the two extremes of optimism and pessimism. 
Such a middle position 1s a third extreme, tending neither one way nor 
the other 1s what the Buddha wanted to say. The Buddha certainly 
began with this middle as only one step hipher than the ordinary 
extremes. A gradual ascent of the dialectical ladder, however, wIll 


3944 


bring us higher and higher until a stage 1s attained wherein the 
antithetic onesidedness of ens and non-ens 1s denied and transcended 
by an Idealistic synthesis. In this case the Middle Path has a similar 
purport as the Highest Truth. Zen Master Taisen Deshimaru wrote In 
the Questions to a Zen Master: "In Buddhism the middle way means 
not setfing up an opposition between subJect and obJect. The chief 
characteristc of European civilizaton 1s dualism. Materialism, for 
example, 1s opposed to spiritualism... Spirit or mind and body are one 
thing, like the two sides of a sheet of paper. In everyday life they 
cannot be separated." 


2.456. Chung-Feng Ming-Pen s Ten Instrucfions 

Zen master Chuho Myohon taught that besides these prayers offers 
to all Buddhas and Bodhisattvas-Mahasattvas of the past, present, and 
future 1n the ten directions, and to Mahaprajnaparamia, Zen 
practitioners also recite the 'TInscriptions of the Right-hand Side of the 
Seat: "The Bhikshus In these latter days resemble In form those 
homeless ones but at heart have no feelings of shame and remorse. 
Their bodies are covered with the monk robe but their minds are 
tainted with worldly defilements. They recite with their mouths the 
sacred scriptures, but they harbour In their minds greed and lust. During 
the day they are addicted to the pursuit of fame and wealth, while at 
night they are drunk with impure attachments. Outwardly they observe 
the moral precepts, whereas Iinwardly they are secret violators of the 
rules. Forever busy with wordly affairs, they are neglectffuUl of 
disciplining themselves for deliverance. They are devoted so much to 
the cherishing of idle though(s that they have already thrown away 
right knowledge. Therefore, Zen practitioners should always remember 
the followings: 1) Have the desire for Truth firmly set up in order to be 
able to see Into your own nature. 2) Cherish deep doubt In regard to the 
koan you have and be as 1f biting at an iron ball. 3) Keep up your erect 
posture on the seat, never lie down In bed. 4) Cultivate the sense of 
humility and remorse by reading books and sayIngs left by the Buddha 
and the Patriarchs. 5) Keeping the body pure In accordance with the 
Precepts, never get 1t tainted, and the same 1s to be said of the mind. 6) 
Behave yourselves on all occasions with quiet dignity and be in no 
circumstances reash and boIsterous. 7) Talk softly and In a low tone, do 


3945 


not be given up to Idle Jokings. 8) There may be people who do not 
believe you, but do not let them deride you. 9) Be always ready to use 
your dusters and brooms In order to keep the monastery buildings and 
courts free from dust. 10) Untiringly pursuing the course of Truth, 
never be addicted to excessive eafing and drinking." 


2.459. Interbeing Endlessly Interwoven 

Interbeing Endlessly Interwoven, name of a kind of meditation on 
the manifestation of all phenomena as interdependent. This meditation 
can help free us from the concept of “unity and diversity,” or “one and 
all.” This meditation can dissolve the concept of “me” because the 
concept of “self” 1s built on the opposition of unity and diversity. When 
we think of a speck of dust, a flower, or a human being, our thinking 
cannot break loose from the Idea of unity, of one, of calculation. We 
see a line between one and many, between one and not one. In daily 
lie we need this Just as a train needs a track. But If we truly realize the 
1nterdependernt nature of the dust, the flower, and the human being, we 
see that unify cannot exist without diversity. Unity and diversity 
I1nterpenetrate each other freely. Unity 1s diversity. This 1s the principle 
Of interbeing and Interpenetration of the Avatamsaka Sutra. Interbeing 
means “his 1s that,” “That 1s this.” Interpenetration means ““This 1s In 
that,” and “That 1s in this.” When we meditate deeply on interbeing and 
Interpenetration, we see that the Idea of “one and many” 1s only a 
mental construct which we use to confain reality, much as we use a 
bucket to hold water. Once we have escaped the confinement of this 
consfruct, we a re like a train breaking free of is raIls to fly freely In 
space. Just as when we realize that we are standing on a spherical 
planet which 1s rotating around 1s axis and around the sun, our 
concepts of above and below disinteprate, so when we realize the 
interdependernt nature of all things,” we are freed from the Idea of “one 
and many.” The Iimage of a Indra's Jeweled net is used ¡in the 
Avatamsaka Sutra to i1llustrate the Infinite variety of interactions and 
Intersections of all things. The net Is woven of an Infinie varlety of 
brilliant gems, each with countless facets. Each gem reflects In 1tself 
every other gem. In this vision, each gem contains all the other gems. 
To envision the Interwoven nature of relationships, which 1llustrate the 
character of Interbeing and Interpenefrafion, we can picture a sphere 


3946 


which 1s composed of all the points on 1s surface and all the points 
withm 1ts volume. There are extremely many points, yet without each 
of them the sphere does not exist. Now let us Imagine connecting each 
poInt with all the other points. First we connect point A to each of the 
other points. Then we connect point B with each of the others, 
including A, and so on until all the poinfs are connected. Às you can 
see we have woven the poinfs are connected. As you can see we have 
woven and extremely dense net Intertwining all the points. The 
pñneiple of the Interbeing and I1nterpenetration in the Avatamsaka 
Sutra refuses to accept the concept of Inner/outer, big/small, one/many 
as real, 1t also refuses the concept of space as an absolute reality. With 
respect to time, the conceptual distinction between past, present, and 
future 1s also destroyed. The Avatamsaka Sutra says that past and 
future can be put into the present, present and past Into future, present 
and future Info past, and finally all eternity Into on ksana, the shortest 
possible moment. To summarize, time, like space, 1s stamped with the 
seal of interdependence, and one Insfant confains three times: past, 
present and future. Not only does a speck of dust contain In 1(self, 
1nfimte space, 1t also contains endless time; 1n one ksana we find both 
infinite time and endless space. According to the Avatamsaka Sutra, In 
the Interdependence of all things or Iinterbeing, cause and effect are no 
longer perceived as linear, but as a net, not a two-dimensional one, but 
a system of countless nets Interwoven In all directions In multi- 
dimensional space. Not only do the organs contain in themselves the 
exIstence of all the other organs, but each cell confains In 1tself all the 
other cells. One 1s present in all and all are present in each one. This 1S 
expressed clearly In the Avatamsaka Sutra as “One 1s all, all 1s one.” 
When we fully grasp this, we are freed from the pitfall of thinking of 
“one” and “many,” a habit that has held us trapped for so long. When 
we say, “One cell contains 1n itself all the other cells,” do not 
misunderstand that there 1s some way that one cell”s capacity can be 
stretched to fit all the others Inside of it. We mean that the presence of 
one call implies the presence of all the others, since they cannot eXIsf 
independently, separate of the others. 


3947 


2.460. Imparting Zen by Using Storytelling 

San Yutei Encho was a famous sforyteller. His tales of love stirred 
the hearts of his listeners. When he narrafed a story of War, I† Was as If 
the listeners themselves were on the field of battle. One day, Encho 
met Zen master Yamaoka Tesshu, a layman who had almost embraced 
masterhood In Zen. Yamaoka said: “I understand you are the best 
storyteller in our land and that you make people cry or laugh at wIll. 
Tell me my favorite story of the Peach Boy.When I was a little tot I 
used to sleep beside my mother, and she often related this legend. In 
the middle of the story I would fall asleep. Tell it to me Just as my 
mother did.” Encho dared not attempt to do this. He requested time to 
study. Several moths later he went to Yamaoka and said: “Please gIve 
me the opportunity to tell you the story.” Yamaoka answered: “Some 
other day.” Encho was keenly disappointed. He studied further and 
tried again. Yamaoka reJected him many times. When Encho would 
start to talk Yamaoka would stop him, saying: “You are not yet like my 
mother.” lt took Encho five years to be able to tell Yamaoka the 
legend as his mother had told him. In this way, Yamaoka Imparted Zen 
to Encho. 


2.461. What Teaching Do You Qƒƒer? 

Like all teachers, Ma-tsu was not always able to help those who 
came to him. One day, a scholar monk came and asked, "Fd like to 
know what teaching the master offers?” Ma-tsu asked the monk, 
"Professor, what teaching do you offer?" The scholar monk said, "I 
lecture upon more than twenty volumes of scriptures." Ma-tsu said, 
"Are you a young lion?” The scholar monk said, "Ï cant so presume." 
Ma-tsu made a roaring noise. The scholar monk said, "This 1s a 
teaching." Ma-tsu said, "What teaching 1s 1t?" The scholar monk said, 
“he teaching of the lion leaving 1ts den." Ma-tsu remained silent. The 
scholar monk said, “This also 1s a teaching." Ma-tsu said, "What 
teaching 1s 1?” The scholar monk said, “The teaching of the lion In 1s 
den." Ma-tsu said, "Neither going nor coming, what teaching 1s 1t?” The 
scholar monk didn't answer. Pai-chang said In his behalf, "Do you see?" 
The scholar monk then said goodbye and sfarted to leave. Ma-tsu 
called to him: "Professor!” The scholar monk turned his head. Ma-tus 


3948 


said, "What 1s 1t?” The scholar monk didn't answer. Ma-tsu said, “This 
dull-witted professor†" 


2.462. Preserve the Buddha by Transrntting the Ïncense 

Kuo-lang Hsuan-shih was the name of a Chinese Zen master who 
lived In the Tang Dynasty In China. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume V, beside two 
great masters Hui-neng and Shen-hsiu, there were several other 
recorded disciples of Zen Master Hung-Jêns Dharma hetrs. They 
include Hsuan-shih, Chih-hsien, and Hui-an. We do not have detailed 
1nformation regarding these Zen Masters, we only know that they were 
the most outstanding of Hung-Jens thousands of disciples. Zen master 
Kuei-feng Tsung-mi refers to Kuo-lang Hsuan-shih's Ch'an as the Ch'an 
of the Nan-shan Nien Fo Gate (Nan-shan 1n Šzechwan) lists him as a 
disciple of the Fifth Patriarch Hung-Jên In the Ch'an Chart, but claims 
to lack accurate knowledge of the transmission. Subcommentary on the 
Perfect Enlightenment Sutra classifles Hsuan-shihs school under the 
rubric "Preservve the Buddha by transmiting the Incense." 
”Iransmitting the incense” refers to the fact that, when they first collect 
the multtude and perform such ceremonies as obeisance and 
confession, 1t 1s like the Most Venerable Kim School. When they are 
about to hand over the Dharma, they take transmission of the Incense 
as the faith between master and disciple. The master hands 1t over, the 
disciple hands 1t back to the master; and the master hands 1t back to the 
disciple, like this three times. It 1s the same for each person attending 
the ceremony. "Preserving the Buddha” means that, just when handing 
over the Dharma, they first speak of the principle of the Way of the 
Dharma Gate and the significance of practice, and only afterwards 
order the one-character Buddha-recitation (nien-fo). In the beginning 
they stretch the sound of the one character, and afterwards gradually 
lower the sound to a finer sound, until no sound at all. They send the 
Buddha to thoughts, but thoughts are still coarse. They also send the 
Buddha to mind, from moment to moment preserving such thoughts, 
and so there 1s always Buddha within the mind, until they arrive at no- 
thoughts, at which they have obtained the Way. Hsuan-shihs one 
character or one-sound Buddha-recitation which leads to no-thoughts 1s 
clearly similar both to the no-though Buddha recitation of Fa-chao and 


3949 


the nien-fo of Most Venerable Kim ¡in the Record of the Dharma 
Treasure Down Through the Generations. 


2.463. Treatise on the Essential Transmmission 0ƒ Mental Dharma 

Huang-Po's Essentials of Transmitting the Mind (Inshôũ Obaku-zan 
Dansal Zenji Denshin-hôyô (Jap), name of a work of commentary. The 
Principles of the Transmission of Mind, a collection of Huang-po Hsi 
Yun's recorded sayings which was compiled by Pei-Hsiu in 857. The 
texfs full title is Yun-chou Huang-po-chan Tuan-chi Ch'an-shih Ch'uan- 
hsin Fa-yao. lt appears as a part of the Ssu-chia Yu-lu, the Record of 
the Four Houses. Zen master Huang-po said in his sermon, “All the 
Buddhas and senftient beings are nothing but one's mind. From the time 
of no-beginning this Mind never arises and 1s not extinguished. It 1s 
neither blue nor yellow. It has no form or shape. It 1s neither existent 
nor non-exIstent, old or new, long or short, big or small. It is beyond all 
limitation and measurement, beyond all words and names, transcending 
all traces and relativity. It 1s here now! But as soon as any thought 
arises In your mind you miss 1t ripht away! It 1s like space, having no 
edges, Iimmeasurable and unthinkable. Buddha 1s nothing else but this, 
your very mind." 


2.464. Elimination oƒ Vainglory 

The story of a koan about the potentiality and conditions of 
quesftions and answers between Zen master I”ung-Shan when he was 
about to pass away and a monk. According to Ching-Te Chuan teng 
Lu, volume XV, one day, Zen master T”ung-Shan said, when he was 
near death, he taught his assembly, "This old monk has a vainglory In 
life, who can eliminate 1t for me?” The whole assembly was silent for a 
while, then a monk stepped forward and said, "[ would like to obtain 
your religious name, the name that you received on ordination.”" T”ung- 
Shan said, "My vainglory has already been eliminated." 


2.465. Stop Lingering Thoughts and Holding Back Potential 

The Zen board is mentioned in a number of anclent koans, for 
1nstance, example 20 of the Blue CHíff Record, in which the Zen 
masters Shui-Wel, Lin Chị and Lung Ya appear. Lung Ya asked Shui- 


3950 


Wel, "What 1s the meaning of the patrlarchs coming from the west?" 
ShuI-Wel said, "Give me the Zen board." Lung Ya handed Shui-Wei 
the Zen board. Shui-Wel took 1t and hit him. Lung-Ya said, "TÝ you hit 
me, FÏII let you hit me. In short, the patriarch's coming from the west has 
no meaning." Piled in mounfains, heaped in ranges, up against walls, 
pressed against barrlers; If you, Zen practitioners, linger In thought, 
holding back your potential, you lI be bitterly cramped. Or else, a man 
may appear and oveturn the great ocean, kick over Mount Sumeru, 
scatter the white clouds with shoufs, and break up empty space; 
straiphtaway, with one device, one obJect, he cuts off the tongues of 
everyone on earth, so that there 1s no way for you to approach. So, let 
Say, Since ancIent times, who has ever been this way? 


2.466. Imunediate Perception 

Knowledge that springs Into the mind full grown from an unknown 
source; knowing without knowing how you know_ (immediate 
perception or Intuition). This 1s 1n confrast to reason, by which 
knowledge 1s Inferred from previous knowledge or perception. But, If 
seems, that an Intuition must be false 1f It violates reason. A reaching 
out for Intuiion 1s often the prlor cause of an intuition, therefore 
Infuition 1s not to be regarded as purely fortuitous. A typical example of 
this 1s Issac Newton's discovery of gravitation. "Why do apples fall to 
the ground?” was a thwarted question of the time. Newton suddenly 
realized that the apples did not fall to the ground, but the apples and 
the ground both attracted each other. In Zen, meditaton on the 
humblest things can give rise to most astounding Infuitions, even In a 
moment. A bit of crumpled string or paper, or the edge of a leaf can 
InspiIre when viewed Zenically, and the result may be the achievement 
of the greatest intuitions. In Zen, Immediate Intuitive 1nsight 1s one Of 
the most Important concept in Zen, which 1s closely connected with 
meditation, and Zen meditation 1s based on the Inseparability of the 
prajJna (wisdom) and meditative practice. This inseparability has been 
particularly stressed in Zen since Hui-Neng. 


2.467. To Reveal the Mind-Nature Directly 
A school of Zen that directly reveals the mind-nature, name of a 
Zen sect founded by Zen master Kuei-feng Tsung-mi, name of a 


3951 


Chinese Zen monk In the ninth century. Kuei-feng 1s also known less as 
a Zen master than as the fifth patrlarch of the Hua-yen school of 
Buddhism. Thịs school, in China as well as 1n the early period In Japan, 
always stood in close relationship to Zen. Tsung-mi wrote many books. 
He explained the complicated theorles of Hua-yen, particularly those 
of Fa-tsang, in an understandable fashion. His treatise, the 'Original 
Nature of Humamrity' (Yuan-Jen Lun) became one of the standard works 
for the trainng of Buddhist monks In Japan. In it he presents the 
teachings of the Individual Buddhist schools of his time systematically 
and criftically and distinguishes them from other spiritual currents. 
Kuei-feng disdained the sectarianism between Zen schools of his age. 
He claimed to regard the division between Northern "gradualist" and 
Southern “"sudden” viewpoints as fundamentally artificlal. He was 
1mpatient with the extreme teaching methods that he felt resulted from 
overemphasis on "sudden” teaching methods. He thus especially 
criticized the Hanzhou of Mazu and 1ts descendents, disdaining some 
teachers' repudiation of established Buddhist practices. What follow 1s 
an excerpt from the Introduction to The Complete Compilation of the 
Sources of Zen. Zen 1s an Indian word. It comes from the complete 
word "Cha-na" (dhyana). Here, we say that this word means "the 
practice of mind” or “quiet contemplation." These meanings can all be 
put under the title of "meditation." The source of Zen 1s the true 
enlightened nature of all beings, which 1s also called "Buddha-nature, " 
or "mind-ground." Enlightenmernt 1s called "wisdom."” Practice 1s called 
"meditation." "Chan” 1s the unity of these two terms. Zen Master KueiI- 
feng Tsung-mi passed away In 841. He received the posthumous name 
"Meditation Wisdom." 


2.468. Direct Acquisttion 0ƒ Enlightenmenf 

The aim of Zen 1s enlightenment, the Iimmediate, un-reflected 
grasp of reality, without affective contamination and intellectualization, 
the realization of the relation of oneself to the Universe. This new 
©xperience 1s a repetition of the pre-intellectual, mmmediate grasp of 
the child, but on a new level, that the full development of man”s 
reason, obJectively, individuality. While the child”s experlence, that of 
Immediacy and oneness, lies before the experlence of alienation and 
the subJect-obJect split, the enlightenment experience lies after 1t. One 


3952 


who has not had this experience can never fully understand Zen. Since 
one has not experienced enlightenment, one can only talk about Zen In 
a tangential way, and not as 1t ought to be talked about, out of the 
fullness of experlence. So what 1s the basic goal of Zen? According to 
D. T. Suzuki In The Essays of Zen, Zen In 1s essence 1s the art of 
seeing Into the nature of one”s being, and It points the way from 
bondage to freedom.” We can say that Zen liberates all the energIes 
properly and naturally stored In each of us, which are In ordinary 
circumstances cramped and distorted so that they find no adequate 
channel for activity. It 1s the obJect of Zen, therefore, to save us øoIng 
crazy or being crippled. This is what we mean by freedom, giving free 
play to all creative and benevolent impulses Iinherently lying In our 
hearts. Generally, we are blind to this fact that we are In possession Of 
all the necessary facultles that wIll make us happy and loving towards 
one another. So Zen 1s the art of seeing Into the nature of one”s being; 
1f 1s a way from bondage to freedom; It liberates our natural energIes. 
SO 1t prevenfs us from going crazy or being crippled; and it impels us to 
express our faculty for happiness and love. 


2.469. Direct Sừnplicity or Sincere Mind 

Mind of uprightness or straightforward mind. Buddhas of the ten 
directions use this mind to go beyond the cycle of birth and death. Mind 
of uprightness (detachment or renunciation) includes physical (wealth, 
body, form, sound, smell, taste, touch, etc) and mental (biased minds, 
Wrong views, self-ørasping, ego-grasping, e(c). Zen deals with facts and 
not with their logical, verbal, preJudiced, and lame representations. In 
Zen, mind of uprightness or direct simplicity 1s the vitality, freedom 
and originality of the practitloners. Zen practitioners should always 
remember that Zen means not to get entangled ¡in Intellectual 
subfleties, and not to be carried away by philosophical reasoning that 1s 
so offen Iingenuous and full of sophistry. Again, Zen means to 
recognIze facts as facts and to know that words are words and nothing 
else. Zen often compares the mind to a mirror Íree from staIns. 
Therefore, the only thing Zen practiioners should do 1s to keep this 
miror always bright and pure and ready to reflect simply and 
absolutely whatever comes before it So, even thouph Zen 
acknowledges a table to be a table and at the same time not to be a 


3953 


table, 1s absolutely correct because of the emptiness of all things. 
According to Zen, we, practitioners, are too much of slaves to words 
and logic. So long as we remain thus fettered we are afflictive and go 
through untold suffering. According to Zen master Daisetz Teltaro 
SuzukI in "An Introduction To Zen Buddhism (p.31),” 1Ý we want to see 
something really worth knowing, that 1s conducive to our spiritual 
happIness, we must endeavor once for all to free ourselves from all 
conditions; we must see If we cannot gaIn a new point of view from 
which the world can be surveyed ¡in Its wholeness and life 
comprehended Iinwardly. This consideration has compelled one to 
plunge oneself deep Into the abyss of the "Nameless" and take hold 
directly of the spirit as 1t Is engaged In the business of creating the 
world. Here 1s no logic, no philosophizing; here 1s no twisting öÝ facfs to 
suit our artificial measures; here 1s no murdering of human nature In 
order to submit 1t to intellectual dissectlons; the one spirit stands face to 
face with the other spirit like two mirrors facing each other, and there 
1s nothing to intervene between their mutual reflections. In this sense 
Zen 1s pre-eminently practical. It has nothing to do with abstraction or 
with subtleties of dialectics. 


2.470. Before I Thought We Were Fellow PractiHoners, But 
Actually We re Not! 

When Shishuang passed away, Yang-Ch”i left and went to live at 
Pingmai on Jiu Peak. Many monks and laypersons came to Jiu Peak to 
request that he assume the abbacy at Mt. Yang-Ch”i. At that time, 
Marquis Qin didnt know Yang-Ch”i. He exclaimed In surprise, "Does 
Monastery Director Hui understand Zen?” Upon accepting the 
Invifation to teach, Yang-Ch”i met with the congregation to answer 
questions. At the end of the meeting he said, "Are there any more 
quesfions? If so, come forth with them. Today my life 1s in the hands of 
each and every one of you, and 1s dependent on your support. Why 1s 
this? An abbofs authenticity 1s clearly Judged by the congregation. Ït 
cant be hidden away and obscured like a submerged water plant. lt 
must be tested now before the congregation. Can anyone else come 
forward to test 1t? If not, then 1t is my own loss." When he finished 
speaking, Yang-Ch”i got down from the seat. Just then Marquis Qin 
grabbed him and said, "m happy that today [ve finally gotten a fellow 


3954 


practtloner." Yang-Ch'! said, "What do you mean by Tellow 
practitloner?” Marquis Qin said, "Yang-Ch”i guides the ox. MardqulIs 
Qin pushes 1t." Yang-Chỉ1 said, "At this moment, 1s Yang-Ch”1 in the 
Ífront, or 1s ]iufeng In the front?" Marquis Qin was unable to answWer. 
Yang-Ch'1 then pushed him away and said, "Before I thought we were 
fellow practitioners, but actually were not!" Because of this Iincident, 
'Yang-Ch'r†s reputation spread widely through the land. 


2.471. I Didn '†t Lack Anything Beƒfore I Went to Tsao Chỉ! 

After the Sixth Patriarch Hui Neng passed away, Shih Tou went on 
a Journey. When he arrived at a temple, the abbot came out and asked 
him, “Where are you from?” Shih Tou replied, “[m coming from Tsao 
Chị, the place of the Sixth Patriarch Hui Neng.” The abbot asked, 
“What did you gain at Tsao Chi?” Shih Tou replied, “I didnt lack 
anything before I went to Tsao Chị!” The abbot asked, ““Then why dịd 
you øo?” Shih Tou replied, “If I hadnt gone, how would I have known 
that I never lacked anything?” 


2.472. What Buddhism Is There Prior to The Greenness 0ƒ 
Moss? 

Fo-ting, one of the most outstanding Zen masters In the end of the 
ninth century and the early tenth century. When Hui-Qing-Ba-]iao was 
still studying Zen under his master Fo-ting, the latter one day came to 
visit him and asked, "How are you getting along these days?” Ba-Jiao 
said, "After a recent rain the moss has ørown greener than ever." Fo- 
ting asked, "What Buddhism 1s there prior to the greenness of moss?" 
Ba-]iao said, "A frog Jumps Into the water, hear the sound!" Owing to 
the opportunity of being questioned by the master about the ultimate 
truth of things which exIsted even prior to this world of particulars, saw 
a frog leaping Into an old pond, I1ts sound making a break Into the 
serenity of the whole situation, the source of life has been grasped and 
Ba-]iao, sitting there watches every mood of his mind as 1t comes In 
contact with a world of constant becoming. 


3955 


2.473. Before the Ten Thousand Things Come Forth! 

One day, Shou-an entered the hall and addressed the monks, 
saying, "Before the ten thousand things come forth, your eyes see 
form. Your ears hear sounds; a talk In the hall. Above your head there 
1s the bright sky. Your feet walk upon the ground. All of you only know 
that today 1s the first day of the fifth month. You really don't know that 
the golden bird scurried away at midnipht, or that the Jade rabbit has 
climbed the sky east of the sea." Shou-an then struck the meditation 
platform with his whisk, got down from the seat, and left the hall. 


2.474. Look at the Illuuminafing Buddha-sun, As the Murky Fog 
Rises and Dissipafes Iíselƒ! 

Zen master Hei-shui Cheng-ching. One day, a monk approached 
Zen master Hei-shuil with the question about the meaning of the 
Patriarchal visit, and the master answered, 

"How vastly, broadly, infinitely 
lt expands all over the universe Ï 
Look at the 1lluminating Buddha-sun 
As the murky fog rises and dissipates 1tself!" 

When the master was asked to say something further about the 
functioning of the Buddha-sun, he said, "Even the great earth could not 
hide 1t, and 1t 1s manifesting 1tself this very moment!” Zen master Hei- 
shui Cheng-ching's idea of the Buddha-sun has something grander and 
more energetic; at the same time, It excels 1n serenity and aloofness. 
Thịs 1s the case in which answers are merely indicated with no defimte 
setfling of the point raised In the question. In reality, the so-called 
answers are no answers at all in the logical sense of the word. These 
are mere poetical descriptions of obJects one sees about, or sugøestlons 
to perform a certain act, are not at all satisfactory to those who have 
been educated to look for conceptual Iinterpretations 1n everything they 
encounter. In Zen, we call these cases "“Oral transmission Zen.” 


2.475. Zhang-.Juo's Enlightenment Verse 

Zen master Zhang-Juo, name of a Chinese Zen master In the ninth 
century. He was a discIple of Zen master Shih-shuang Ch'ing-chu. We 
do not have detailed documents on this Zen Master; however, there 1s a 


3956 


dialogue between hìim and his teacher in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XV. One day 
Zhang-Juo Hsiu-Ts°ai (Chosetsu-Yusai--Jap) came to Interview Master 
Shih-Shuang-Qing-Chu. Shih-Shuang asked: “What is your name?” 
Zhang-Juo said: “Venerable, my name 1s Zhang-Juo.” Shih-Shuang 
then said: “Here, the skillful does not even exist let alone the clumsy 
(Juoˆ in Chinese means “clumsy').” Zhang-Juo Iinstantly got awakened 
and composed the following verse: 
“The brilliant light silently shines throughout themyriad worlds, 

SaInts, human beings, and living creatures are 

all living under one roof. 

lf only no thought arises, will the whole world reveal 1tself. 

Once the six sense-organs agitatfe, It will be clouded. 

Trying to eliminate afflictions simply worsens the ailment, 

Hoping to reach true nature 1s equally wrong. 

Just live in accordance with cIrcumstances, 

Nirvana and samsara are Just the real flowers.” 


2.476. Bean Curd Chang and Bean Curd Lï 
According to Zen Master Hsu-Yun In Hsu-Yuns Records of 
Teachings, people have composed poems and stanzas, and the light and 
the Void, etc., that they have perceived, were all the fabrication of 
these fwo consciousnesses. Zen practitioners should forget all these 
things and stick to your "head phrase”. Also you should know that there 
1s another pitfall into which a Zen pratitloner may easily fall, that 1s to 
meditate idly and make his mind deadly dull in utter torpidity. This 1s 
the worst error of all... There was a Zen Master who first established 
the Hsi Tan Monastery, studied Zen under many different Masters, 
travelling from one place to another. He was a very IndustrIous person, 
working on his Zen all the time. One night he stayed In an inn and 
heard a girl, who was a bean cake maker, singing the following song In 
an adjacent room while she was making bean cakes: 
"Bean curd Chang bean curd L1, 
'When laying your heads upon the pillows 
A thousand thoughts rise up, 
'Yet tomorrow you wIll make bean curds again." 


3957 


The Master was absorbed In meditaton when the girl sang this 
song. Upon hearing 1t, he suddenly awoke to Realization. From this 
story we know that Zen practice need not necessarily be carried out In 
the temples or meditation halls. Anywhere and everywhere one can 
reach Enlightenment If he can concentrate his mind on the work 
without being sidetracked by other things. 


2.477. Chang-San Li-Szu's Grinding stone 

Ín Zen sects, Zen masters always remind Zen monks: "Monks 
ought to behave like a grinding stone: Chang-san comes to sharpen his 
knife, LI-Šzu comes to grind his axe, everybody and anybody who 
wants to have his metal Iimproved In anyway comes and makes use of 
the stone. Each time the stone 1s rubbed, 1t wears out, but It makes no 
complaint, nor does 1t boast of 1ts usefulness. And those who come to 1t 
go home fully benefitted; some of them may not be quite apprecIatIve 
of the stone; but the stone 1fself remains ever contented. This may be 
called the non-resistance, or non-InJury, but in Zen Buddhism 1t 1s 
known as cultivating the 'secret virue' or practicing 'deeds of 
effortlessness.” This 1s a Zen term that Zen masters use to Indicafe 
men In the street. Zen master Tao-ch1en, who lived between late Tang 
and early Sung when the trend of development of Zen teaching 
gradually superseded the other Buddhist schools in China. Ït 1s to say, 
Zen attitude towards Buddhist lore and philosophy tended to slight 1ts 
study In an orderly manner, to neglect the sutras and what metaphysIcs 
there 1s In them to a point that Zen master Tao-ch1ien once declared 
without any restraint: "If you want to understand the Buddhist truth, ask 
men In the street. IÝ you want to understand worldly things, go and ask 
the old master." 


2.476. When Chang San Drinks, Lï-Tsu Gefs Drunk 

One day, Zen master Ming-jiao entered the hall and addressed the 
monks, saying, "When Chang San drinks, Li-tsu gets drunk." He then 
got off the seat and left the hall. In fact, there are many 1rrational 
statements in Zen. Some may declare Zen Irrevocably Iinsane or sIlly. 
What Is Zen through these apparent trivialities and 1rrationalities really 
drivinng us to comprehend? The answer 1s simple. Zen wanfs us tfO 
acquire an entirely new point of view whereby to look Into the 


3958 


mysterles of life and the secrets of nature. This 1s because Zen has 
come to the definite conclusion that the ordinary logical process of 
reasoning 1s powerless to gø1ve final satisfaction to our deepest spiritual 
needs. Zen practitioners should always remember that the Inmost 
afflictions of the soul could not be expressed in words, and only the 
light of Zen can come over our entire being and shine to our Inmost 
places of the mind. So long as we think logic final we are chained, we 
have no freedom of spirit, and the real facts of life are lost sight of. 
Now, however, we have the key to the whole situation; we are master 
of realitles; words have given up their domination over us. lf we are 
pleased to call a spade not a spade, and Chang San drinks, Li-fsu øets 
drunk, we have the perfect right to do so; a spade 1s not always remain 
a spade; and, moreover, this, according to the Zen masfer, eXpr©sses 
more correctly the state of reality which refuses to be tied up to names. 
Thịs breaking up of the tyranny of name and logic 1s at the same time 
spIritual emancIpation; for the soul 1s no longer divided against 1tself. 
By acqurring the Intellectual freedom the soul 1s in full possession of 
1tself; birth and death no longer torment 1t; for there are no such 
dualitles anywhere; we live even through death. Hitherto we have 
been looking at things In their contradicting and differentiating aspect, 
and have assumed an attitude toward them In accordance with that 
view, that 1s, more or less antagomsttc. But this has been 
revolutionized, we have at last attained the point where the world can 
be viewed, as It were, from within. Therefore, "the Iron trees are 1n full 
bloom”"; and "In the midst of pouring rain I am not wet." The soul 1s 
thus made whole, perfect, and filled with bliss. 


2.479. The Basic School Hearers, the Higher School Neighbors 
Ho Shan Wu-Yin, name of an abbot at Ho-Shan monastery 1n Chi- 
Chou, a student and dharma successor of Master Chiu-feng Tao-ch1en, 
who was In turn a dharma successor of Shih-shuang Chng-chu. We 
encounter him in example 44 of the PI-Yen-Lu. Ho-shan entered the 
monastery of Hsueh-feng I-tsun at the age of seven. After Hsueh- 
feng's death, when Ho-shan was twenty years old, he became a student 
of Chiu-feng. In example 44 of the Pi-Yen-Lu, we see him as he “beats 
the drum.” Ho-shan said during Instruction, ”Those In the basic school 
we call hearers; those 1n the higher school we call neighbors. He who 


3959 


has gone through both we call he who has gone beyond Into the truth." 
A monk came forward and asked, "§o what 1s one who has gone 
beyond Into the truth?” Ho-shan said, "Baroom-boom-boom!" The 
monk again asked, "m not asking about the Idea consciousness In 
1tself 1s Buddha In Itself, but what does not consciousness, not Buddha 
mean?" Ho-shan said, "Baroom-boom-boom!" Once again the monk 
again asked, "If a venerable one were to come here, how should we 
relate with him?” Ho-shan said, "Baroom-boom-boom!" He died In 960 
A.D. 


2.480. Chang-Oing s Verse 0ƒ Genuine Enlighfenmnent 

After Chang-Qing presented this verse to his teacher Xue-Feng. 
Xue-Feng presented It to the senior monk Xuan-Sha and said: “Ihis 
disciple has penetrated the Way.” Xuan-Sha said: “I[ don't approve. 
Thịs verse could have been composed with mundane conscIous 
understanding. We have to test him further before we can confirm 
him.” That evening, when the monks assembled for a quesfion-and- 
answer session, Xue-Feng said to Chang-Qing: “Ascetic Beli (Xuan- 
Sha) doesn”t approve your understanding. If you have been genuinely 
enlightened, please present your understanding now to the assembly.” 
Chang-Qing then recited another verse, sayIng: 

“Amidst the myriad realms the solitary body 1s revealed. 

Only persons self-allowing are Intimate with 1t. 
Before, I wrongly searched amongst the paths, 
But today I see, and 1t s like 1ce In fire.” 

Xue-Feng then looked at Xuan-Sha and said: “I don”t accept this. lt 
still could be composed with consclous understanding.” Chang-Qing 
then asked Xue-Feng: “Please, Master, demonstrate what has been 
passed down by all the Patriarchs.” Xue-Feng remained silent. Chang- 
Qing then bowed and walked out of the hall. Xue-Feng smiled. When 
Chang-Qing went ino Xue-Feng-s quarters for an Interview. Xue- 
Feng asked him: “What 1s it?” Chang-Qing said: ““[he weather 1s clear. 
IUs a good day for Pu-Qing.” Xuan-Sha said: “Your answer Is not apart 
from the great mystery.” And thus Chang-Qing”s enlightenment was 
confirmed. 


3960 


2.461. Chang Sha Chỉng-Ts 'ên and His Master Nan-Chuan 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, long before, upon his enlipghtenment 
under Nanquan, Chang Sha had composed the following verse: 
”[oday [ve returned to my old home's gate, 
And Nanquan speaks Intimately of the entire universe. 
AlI things reveal the ancients meaning. 
The prodigal regrets unfilial acts." 
To this verse Nanquan responded with another that said: 
”[oday s great function 1s not discussed, 
For Nanquan speaks not of the the entire unIverse. 
Returning home Is the affair of descendants, 
The ancIents never left the gate." 


2.482. Chang-Sheng 's Chaos 

According to the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), 
Volume XI, one day, a monk named Chang-sheng asked Ling-yun, 
“What about the time of primordial chaos, before any differentiations?” 
Ling-yun answered, “A pillar conceives.” Chang-sheng said, “What 
about after differentiation?” Ling-yun responded, “Tt 1s like a wisp of 
cloud marking the Great Pure Sky.” Chang-sheng asked, “Does the 
Great Pure Sky accept this mark or not?” Ling-yun didnt say anything. 
Chang-sheng continued, “If that were so, living beings would not come 
forth.” Again Ling-yun didnt say anything. Chang-sheng continued, 
“How about when theres only absolute purty and all stains are 
avoided?” Ling-yun replied, “hat would closely resemble the pure 
realm of enliphtenment.” Chang-sheng asked, “What 1s 1t to 'closely 
resemble the pure realm of enlightenment?”” Ling-yun said, “lt 1s like 
the Infinite luminosity of a mirror.” Chang-sheng asked, “Is there, then, 
a transcendence even of this?” Ling-yun replied, “here 1s.” Chang- 
sheng asked, “What Is this transcendence?” Ling-yun said, “Smash the 
mirror, then you and I can meet.” Chang-sheng then asked, “At the 
time of primordial chaos, before any differentiation, from where do 
living beings come?” Ling-yun answered, “A pillar conceives!” Zen 
master Ling-yun utilized a more direct method Instead of verbal 
medium. In fact, the truth of Zen 1s the truth of life, and life means to 
live, to move, to act, and not merely to reflect. Therefore, 1t 1s natural 


3961 


that the development of Zen should be towards acting or rather living 
1s truth Iinstead of demonstrating or 1llustrating 1t in word§; 1f 1s tO say, 
with Ideas. According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen 
Buddhism, First Series (p.300), the direct method 1s used to get hold of 
this fleeting life as it flees and not after 1t has flown. While 1t 1s fleeIng, 
there 1s no time to recall memory or to build 1deas. Ït 1s to say, no 
reasoning avalls here. Language may be used, but this has been 
associated too long with ideation, and has lost directlons or being by 
Ifself. As soon as words are used, they express meaning, reasoning; 
they represent something not belonging to themselves; they have no 
direct connection with life. This 1s the reason why the masters often 
avoid such expressions or statemenfs as are intelligible in any logical 
way. Their aIm 1s to have the disciple's attention concentrated in the 
thing Itself which he wishes to grasp and not in anything that 1s In the 
remotest possible connection liable to disturb him. 


2.483. Maturing oƒ the Sacred Womb 

Zen practitioners should always remember that In practicing Zen, a 
mere understanding of the truth of Zen 1s not sufficient, but ones must 
go throuph a period which 1s known as "the long maturing of the sacred 
womb." According to Zen master Daisetz Teitaro Suzuki in "An 
Introduction To Zen Buddhism,”" the term must have come originally 
from TaoIsm; but in Zen nowadays 1t means, broadly speaking, living a 
le harmonious with the understanding. Under the direction of a 
competent master, a Zen practitioner may finally attain to a thorough 
knowledge of all mysterles of Zen, but It will be more or less 
Iintellectual though in the highest possible sense. The Zen practitioner S 
life, in and out, must ørow In perfect unison with this attainment. To do 
this a further self-training 1s necessary, for what he has gained under 
the master after all only the pointing of the finger in the direction 
where his utmost efforts must further be put forth. But it is no longer 
Imperative for him to remain under a master or in a Zendo; on the 
contrary, his Intellectual attainments must be put on trial by coming 
I1nto actual confact with the world. There are no prescribed rules for this 
"maturing”. Each must act under his own discretion as he meets with 
the accidenfal circumstances of life. One may retire into the mountaIns 
and live as a solitary hermit, or he may come out Into the market and 


3962 


be an active participant In all the affairs of the world. The Sixth 
Patriarch 1s said to have lived among the mountaineers for fifteen years 
after he had left the Fifth Patriarch. He was quite unknown 1n the world 
when he first returned to hear a lecture in Ying-tsung (Inshu). The 
Natonal Teacher Chung spent forty years in Nan-yang and never 
showed himself out in the city. But his holy life became known far and 
near, and at the earnest request of the Emperor he finally left his hut. 
Kuei-shan (Yisan) spent several years in the wilderness, living on nufs 
and befriending monkeys and deer. He was found out, however, and 
øreat monasfterles were built about his anchorage, and he became the 
master of one thousand and five hundred monks. Kwanzan, the founder 
of the great Myoshin-JI in Kyoto, lived at first a retired life in Mino 
Province, working for the villagers as a day laborer. Nobody 
recognized him until one day an incident disclosed his identity and the 
Court Insisted on his founding a monastery in the Capital. 


2.484. Mount Sumeru 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volumne XVII, one day, Zen master Yun-men 
entered the hall and said, “O you, venrable monks! Youd rather find 
out the Way for yourselves. All the Buddhas as numberless as sands 
are here under your heels. Three baskets of Sacred Teachings are also 
right here on your lips. However, every thing 1s done just with your 
enlightenment. Dont get confused In thought. heaven 1s heaven, earth 
1S earth, mounfaIns are mountaIns, water Is water, monks are monks, 
laymen are laymen.” He paused for a while, and continued, “Bring me 
out here that mountain of Sumeru and let me see! Another day, a 
monk asked him: “Is anything amiss when not a single thought arIses?” 
Zen master Yun Men also replied: “Bring me out here that mountain of 
Sumeru and let me see”” 


2.4685. Mount Suumneru Suspended in the Big Dipper 

A monk asked, "Formerly, at the assembly at Vulture Peak, what 
was 1t that the Second Ancestor witnessed?” Ta Yu said, "Do you 
remember?”" The monk remained silent for a long while. Ta Yu then 
struck the meditation platform and said, "After so many years, you've 
forgotten!" Then Ta Yu said, "Stop! Stop! If you try to grasp the 


3963 


function from within the words, 1t will be like seeing shadows when 
youTe đizzy. If you speak of the ancient vehicle, 1s like talking 1n your 
sleep. Although it is thus, officially, not a single needle can be Inserted 
Into 1t, but privately a cart and horse can pass throuph 1t. But If you 
allow a road there, it wIll be a place of creepers and reeds." Ta Yu then 
struck the meditation platform again and said, ""The three worlds,' 'all 
the Buddhas,' these phrases are all just a headache. What I say to you 
all 1s, can you avoid 1t? Is there a single person who can avoid 1t by 
finding a place where It doesnt exist? Not avoiding 1t, the ocean-seal 
radiates brilliantly." Ta Yu then raised his whisk and said, “This 1s the 
seal. Where 1s the ligh(? This 1s the lipht. Where ¡1s the seal? The 
function flashes, yet you students stand around and think about 1t! Do 
you understand? I am speaking a dream, yet what do you say 1s to be 
seen in this dream. If you still don't understand, then listen to this verse: 

'Mount Sumeru suspended In the Big Dipper, 

The tip of the staff upholds the sun and moon. 

Forests and sprIngs conversing, 

The waning summer cleaved by the autumn wind.' 

Take care!" 


2.486. Cultivation 0ƒ the Non-Movemenf 

According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught Good Knowing 
Advisors, one who cultivates non-movement does not notice whether 
other people are right or wrong, good or bad, or whether they have 
other faults. That 1s the non-movement of the self-nature. Good 
Knowing Advisors, although the body of the confused person may not 
move, as soon as he opens his mouth he speaks of what 1s right and 
wrong about others, of their good points and shortcomings and so, he 
turns his back on the way. Attachment to the mind and attachment to 
pur1ty are obstructions to the Way.” 


2.487. To Culivate the Mind 

Usually the word “mind” 1s understood for both heart and brain. 
However, in Buddhism, mind does not mean Jjust the brain or the 
Iintellect; mind also means conscIousness or the knowing faculty, that 
which knows an obJect, along with all of the mental and emotional 


3964 


feeling states associated with that knowing. Thus, cultivating the mind 
means practicing the “four great efforts” in the Buddhaˆs teachings: We 
try to diminish the unwholesome mental states that have already arisen 
and to prevent those that have not yet arisen from arising. At the same 
time, we make effort to strengthen those wholesome mental states that 
are already developed, and to cultivate and develop the wholesome 
states that have not yet arisen. The Buddha taught all novices: “A 
monk, especially a novice, who practices the way should not like a 
buffalo pulling a rotating grain mill; he should practice with all his 
mind. If the way of the mind 1s cultivated, where 1d the need to 
cultivate the body?” According to Zen Master Dogen, to learn the 
Buddhaˆs truth 1s to learn ourselves, to learn ourselves 1s to forget 
ourselves, to forget ourselves 1s to be experlenced by the myriad 
dharmas, to be experienced by the myriad dharmas 1s to let our body- 
and-mind, and the body-andmind of external world fall away 
(Shobogenzo, Book 1 p. 34). Also according to Zen Master Dogen In 
Minding Mind, If you want to attain something, you should set right 
about working on 1t. For Intensive Zen meditation, a quleft room 1s 
appropriate. Food and drink are to be moderate. Letting go of all 
mental obJects, taking a respIte from all concerns, not thinking of good 
or evil, not being concerned with right or wrong, halt the operations of 
mind, ¡intellect, and consclousness, stop assessment by thought, 
1magInation, and view. Do not aim to become a Buddha; and how could 
1t be limited to sifting or reclining? 


2.486. To Practice the Dharma 

To practice the path. Practitioners should always remember that in 
any undertaking, the most difficult part 1s ripht at the start, but a 
thousand-mile Journey begins with Just one first step. According to Zen 
Master Shunryu Suzuki in Zen Mind, Beginners Mind, practice does 
not mean that whatever you do, even lying down, 1s zazen. When the 
restrictions you have do not limit you, this 1s what we mean by practice. 
When you say, "Whatever I do is Buddha nature, so 1t doesểft matter 
what I do, and there Is no need fo practice zazen,”" that 1s already a 
dualistic understanding of our everyday life. If it really does not matter, 
there 1s no need for you even to say so. Às long as you are concerned 
about what you do, that 1s dualistic. IÝ you are not concerned about 


3965 


what you do, you wIÏl not say so. When you sit, you wIll sit. When you 
eat, you wIll eat. That 1s all. If you say, "It doesnt matter," It means 
that you are making some excuse to do something in your own way 
with your small mind. It means you are attached to some particular 
thing or way. That 1s not what we mean when we say, "Just to sIt 
enouph," or "Whatever you do 1s zazen." Of course whatever we do Is 
zazen, but 1f so, there 1s no need to say 1t. 


2.489. Practiced With T'ien Tai Shingon and Became the 
Founder 0ƒ ]apanese Lin Chỉ Secf 

Eisal, name of a Japanese famous monk in the middle of the 
twelíth century. His father was a Shinto priest, but who had such 
respect for new Buddhist religion that when his son was eight years 
old, he sent him to study at a Tien Trai Temple on Mount Hiel near 
Kyoto. He took the full precepts at the age of fourteen and studied the 
teachings of the Tendai and Shingon schools. After completing his 
training on Mount Hiel, EIsai pÏlanned to travel to China to have further 
training with most outstanding master of the time. Zen master Myoan 
Eisai founded the Kenninji branch, one of the most Important branches 
from Lin-Chi school in Japan. p to now, this branch has about 70 
temples throughout Japan. EIsai undertook his first voyaga to China In 
1166, three years before Kakua In order to further his studies. The visit 
was less than a year long, and, although during the course of it he met a 
number of Zen monks, he made no effort to question them about their 
teachings. He returned to Kyoto the following autumn, and bringing 
with him a collection of lien Tai texts written in Chinese. He 
dedicated the next twenty years of his life to the study of those texts, 
and found his Interest piqued by the storles he read in them of varIous 
Zen teachers. He remained firmly In the Tien ai tradition, however, 
and eventually earned the title of “Patriarch” within it. Around 1187, 
he made a second trip to China with the Iintention of undertaking a 
pIlgrimage to important Buddhist sites 1n India. He had come to suspect 
that the Dharma taught in Japan may have been corrupted through 
mistranslatons and contamination from non-Buddhist sources. He 
hoped that by traveling to the land of the Buddha's birth, he would find 
a purer expression of the Buddha's original teachings. However, once 
in China he was unable to procure the necessary travel documentfs to 


3966 


proceed to the continent. Disappointed to his original intention, he 
decided to investigate the Zen school to see If it were a less 
adulterated expression of the Dharma than what was currently being 
promulgated In Japan. Later, he came to study at the T”1en-T”ai school, 
the order in which he was ordained, but he also studied Ch°an with 
Hui-An Hui-Ch'ang of Oryo lineage of the Lin-Chi order of Ch'an Hui- 
An gave Eisal a certification of awakening. Then, he came to visit and 
stayed to study Zen with Zen Master Kian Esho, who belonged to the 
Oryo lineage of Rinzai Zen. What Eisali found in Lin-chi Zen was 
something very different from the Buddhism with which he was 
famillar. It did not offer philosophical analysis or carry out ritual 
observances; rather, 1t focused on a discipline which, he was told, could 
bring him to have the same experience of awakening that Siddhartha 
Gautama had had 1600 years earlier. The goal of Zen was not to study 
Buddhism but to become a Buddha. Eisai dịd koan study with Zen 
master Kian Esho for four years, following him from one monasfery to 
another. In IIOI, Eisai received official “transmission,” 
acknowledgment that he had seen Into his own Buddha-nature and was 
authorized to teach others. In recognition of this author1zation, master 
Kian Esho gave Eisal an official document that attested that EIisai was 
a successor In a traditon which was traced, without break, from the 
Buddha to the present day. He also presented his disciple with a robe, 
bowl, and a whisk which represented the possessor's right to teach the 
Dharma, and, specifically in Eisars situation, the authority to take and 
promote the Zen tradition to the people of Japan. Upon his return to 
Japan EIsal began Instructing students in Ch”an practice. He 1s credited 
with being the first successfully to bring Zen to Japan. He was the first 
master of Dogen ZenjJI, who later transmitted the Zen of Soto school In 
Japan. Thus EIsal 1s also Important for that Zen lineage. 


2.490. Praciice Zen 

As the abbot of a major temple, he drew a larger number of 
students, and, In spite of the fact that he was celebrated In popular 
culture for his unorthodox lifestyle, he proved to be an effective and 
demanding teacher. He made use of the traditional koan collections, 
but he also stressed the Importance of maintaining one's pracfice under 
all circumstances. He taupht that the mindfulness one applied during 


3967 


mediftation to the breath or to the gnawing question of the koan should 
be applied to all the other aspects of one's lIfe: 
“Dont pIck up tea leaves, but pracfice zazen. 

Dont read sutras, but practice zazen. 

Dontt clean the house, but practice zazen. 

Dont ride on horse back, but practice zazen. 

Don't make fermented beans, but pracfice zazen. 

Dontt sow tea seeds, but practice zazen.” 


2.491. Se[ƒf Cultivation 

One day, a young monk asked an old Zen master, “Who needs to 
engage ¡n self-cultivation?” 'The old Zen master said, “People like me.” 
The young monk asked, “Even a great master like yourself still need to 
practice self-cultivation?” The old Zen master said, “Self-cultivation 
goes no further than dressing and eating...” The young monk said, “But 
these are things that we do everyday. What Is self-cultivation?” The 
old Zen master asked, “What do you think I do everyday?” 


2.492. A Scholar Writes a Treafise 

According to Buddhist legends, once, a scholar wrote a treatise 
denying the existence of spirits. The momernt he finished and laid down 
his brush a spirit appeared before him, saluted, and then demanded, 
“So, scholar, what are you going to do about me?” Wutzu Fayen 
commerted, “If I had seen the demon, I would have put my hands In 
†ront of my mouth like the beak of a male dove and cried 'Cool Coo† (t 
should be noted that on the clear days the male dove 1s said to call out 
to female doves, and on rainy days to chase them away with cries that 
become more rapid. Wutzu Fayan was Imitating the dove's rapid calls, 
'Coo! Cool' as a form of spell to drive away the demon)”” Nantang said, 
“Though the scholar knew there are no spirits, he didnt know why 
there are none. Though Wutzu knew why there are no spirits, he 
couldnt remove traces and erase the tracks. I would have done 1t that 
way. When the spirit appeared, saluted, then demanded what I 
intended to do, Ứd have looked at him and shouted, 'Yan!' Even 1f the 
SpIrit was the great, powerful Demon-King himself, [d have cleaved 
his skull into seven pIeces (according to the Lotus Sutra, chapter on 
Dharami: If there are those who fail to heed our spells and trouble and 


139 


3968 


disrupt the preachers of the Law, their heads will split into seven 
pleces), like the branche of an arjJaka tree (a tree with white scented 
flowers, said to fall in seven parts, like an epidendrum). Tell me, then, 
what 1s this word 'yan”?” 


2.493. Venerable Hsiu and Chang-Sha Chỉng-Ts 'ên 

One day, San-sheng sent Venerable HsIu to Ching-ch'en to ask this 
question, “Where has Nan-chuan, your late master, gone after his 
death?” Ching-chlen replied, "When Shih-fou was still a boy-novitiate, 
he personally attended on the Sixth Patriarch." Venerable Hsiu asked 
again, "I do not ask you about the novitiate life of Shih-tou, but where 
has Nan-chuan gone after his death?” Ching-chen replied, "As to that, 
1t makes one think." Venerable Hsiu said, "You are like an old stately 
pIne-tree standing against the cold winter sky, but there 1s nothing of a 
bamboo-shoot about you, which shoots straight up through the rocks." 
Ching-chen remained silent. Venerable Hsiu said, "I thank you for 
your kind reply." Ching-chen still remained silent. Venerable Hsiu 
reported the Interview to San-sheng, who remarked, "If this 1s the case, 
Ching-chen must be said to have gone seven steps further ahead of 
Lin-chi. But wait, I wIll see myself how deep his understanding really 
goes." The following day, San-sheng called on Ching-ch'en and said, "I 
was told of your Inteview yesterday with Venerable Hsiu regarding 
Nan-chuans afterdeath lie. Your reply was ¡indeed the most 
remarkable and illuminating of all [ know In the history of Zen.” To this 
Ching-chens response was another silence. If it ¡is Judged by the 
ordinary rules of logic, Ching-chens silence means Ching-chens 
answer Is no answer. So, logic 1s one thing and Zen 1s another. Zen 
practitioners should always remember that when we fail to make this 
distinction and expect of Zen to ø1ve us something logically consistent 
and intellectually 1lluminating, we totally misunderstand Z⁄en. 


2.494. Insight WIII Dispel Illusions 

Master Mohnyin Sayadaw was one of the most outstanding 
mediftaion masters in Burmese Buddhism 1n the modern time. 
According to the master, meditators should become familiar with the 
most baslc concepts of the Abhidharma before undertaking practice. 
Thịs prior knowledge wIll help them direct attention to the true nature 


3969 


of all phenomena In a precise and clear way. The most essential 
concepts one should understand before meditation are descriptions 
those ultimate realities that make up our seeminly solid and continuous 
world. The elements as we perceive them, consciousness, the sense 
organs and thetrr obJects, and the corporeal øgroups of matter, appear to 
us as a solid world because of therr rapid change. It is by examining the 
arising and dissolution of these øroups and elements and conscIousness 
in the body and the mind that the meditator develops  true Insight 
knowledge. As this deepens, he sees all perceivable events as fleeting 
and unsubstantial, no place to cling or look for happiness. No longer 
fooled by their nature, no longer clinging, he experlences frue 
liberation. Therefore, meditators should always remember that all 
physical phenomena are destructible, Impersonal, and non-substantial. 
In the same manner, all mental phenomena are Impersonal and non- 
substantial. The ultimate truths exist in all physical and mental 
phenomena and can be seen when we examine their functlons and 
properties. However, these truths are hard to see because of our own 
concepts, because of illusion we have of solidity or permanence In the 
physical and mental world. And this true knowledge can only be 
perceived through direct experience in the meditation. A meditator 
who contemplates the arising and vanishing of phenomena at every 
posture during the four modes of deportment will eventually realize 
that the menfal and physical phenomena having arisen disappear 
1mmediately and the new formations of existence arise In place of the 
older ones, Just as sesame seeds are disintegrated with craking sounds 
when heated In a frying pan. During the practice of Vipassana at the 
point where the practitioner can clearly perceive the arising and 
vanishing of all phenomena, there arises In him the defilements of 
Iinsight. These are especially likely to arise In the meditator who has 
been practicing Vipassana combined with tranqguility or concentration 
meditation. Some of the subtle defilements that arise are attachment to 
the rapture, tranquility, happiness, enerøy, awareness, equanimity, and 
delight that arise In him. These subtle attachments or defilements are 
overcome when the meditator realizes that non of them are the true 
path to the cessation of suffering, and that he must relinguish his 
attachment and simply continue contemplating clearly the process of 
all phenomena arising and vanishing. So, 1n practicing the Vipassana 


3970 


medifaton according to these Instructions, a meditating disciple will 
find that by paying constant attention to the characteristcs of the 
alterations, displacements, disturbances, modes of changing of body 
and mind, he 1s developing his menfal faculties in such a way that the 
deep Insight experienced by him wIll be free from both eternity and 
annihilation beliefs. His insight wIll dispel the following 1llusions: T) 
the Idea of permanence, 2) the idea of worldly happiness, 3) the Idea of 
ego or fixed personality, 4) the idea of pleasure In lust, 5) greed, 6) 
becoming, 7) grasping, 8) the idea of compactness or solidity, 9) wrong 
view about karma formations, 10) the Idea of stability, II) the 
conditions of becoming, 12) delipht, 13) clinging, 14) grasping and 
adherence to the Idea of substance, I5) adherence to delusion 
regarding the ego and the world, 16) attachment, 17) thoughtlessness, 
and 18) getting entangled in any aspect of body or mind. These are the 
Íruits of proper Vipassana practice. This truth wIll lead to escape from 
old age, sickness, death, and rebrrth. 


2.495. Even Though Chao-Chou Became Enlightenecd, He 
Should Stil Work for Another Thưty Years to Graduate 

lf the way of Zen Is seen as a process that leads from delusion to 
enliphtenment, then the distinction between enliphtened and 
unenliphtened consciousness 1s approprlate. However, from the 
standpoint of enlightenment, everyman's conscIousness 1s not different 
from enlightened consclousness, enlightened and unenlightened 
COnsciousness, samsara and nirvana are Identical In nature. The 
original substance of the self-nature exisfs all over and at all times. lt 1s 
not less In ordinary people and not more 1n the sage. This ¡1s the equal 
mind In everyone, and It 1s neither arising nor ceasing. Sentient beings 
Just follow this mind 1n dally activitles. Thats why 1t 1s called: 
"Ordinary mind 1s the Way." This 1s a famous Zen saying stemming 
from the Chinese Zen master Nan-chuan Pu-yuan. It comes In the first 
part of a mondo with Chao-chou Tsung-shen, which appears as 
example 19 of the Wu-Men-Kuan: "Chao-chou asked Nan-chuan, 
"What 1s the Way?' Nan-chuan said, "The ordinary mind 1s the Way.' 
Chao-chou said, 'Should I apply myself to that or not?" Nan-chuan said, 
'TÍ you try to turn toward it, itÏI get away from you.' Chao-chou said, 'If 
I dont try to find it, how can I know the Way?' Nan-chuan said, "The 


3971 


Way 1s not a matter of knowing or not knowing. Knowing 1s delusion. 
Not knowing 1s not distinguishing. When you have really reached the 
true way that 1s beyond all doubt, you wIll find out that 1t 1s as vast and 
limitless as the great emptiness. How could anything be right or wrong 
there? With these words Chao-chou came to a sudden enlightenment 
experience." This 1s one of the koans that 1llustrates Zen-truth through 
plain and direct statement, 1.e., the explicit-affirmative type. According 
to Wu Men Hui-Kali in the Wu-Men-Kuan, Zen practitioners should see 
clearly that when questioned by Chao-chou, Nan-chuan lost no time In 
showing the smashed tile and the melted Ice, where no explanation 1s 
possible. Though Chao-chou had realization, he could confirm 1t only 
after another thirty years of practice. 


2.496. Ch'ung-Yuan Takes the High Seat 

One day, Zen master Chung-yuan took the high seat and said: 
During his pilgrimage Chao-Chou came to see Lin-Chi. He met Lin-Chi 
Just as the latter was washing his feet. Chao-Chou asked, “What 1s the 
meaning of Bodhidharmas coming from the West?” Lin-Chi replied, 
“Right now I happne to be washing my feet.” Chao-Chou came closer 
and made a show of listening (to show a desire to hear more). Lin-Chi 
said, “Do I have to ftoss out a second ladleful of dirty water?” Chao- 
Chou remarked, “If you understand, you understand. Whats the use of 
pecking at 1t?” Lin-Chi shook his sleeves and left. Chao-Chou said, 
“Thirty years [ve been on pilgrimage, yet today I carelessly offered 
advice.” Zen master Sung-yuan commehnted, “Half rain, half shine (a 
draw between the two); peach blossoms are pink, plum blossoms are 
white (Chao-Chou and Lin-Chi each had his own way of doing things). 
lf you understand, then be on your way--no need to peck at it. At what 
poInt dịd Chao-Chou offer advice? Try to ø1ve an answer.” 


2.497. Shoun and the Matfter oƒ Death 

Zen Master Shoun was very much fond of music and was a master 
of the harp, which his mother also played. On fullmoon nights they 
used to play together. One night a young lady happened to pass by thetr 
house and heard music. Deeply touched she Invited to visit her the next 
evening and play. He accepted the Invitation. ÀA few days later he met 
the young lady on the street and thanked her for her hospitality. Others 


3972 


laughed at him. He had visited the house of a woman of the streets. 
However, he diịd not mind whatever people had said about him. One 
day, Shoun left for a distant temple to deliver a lecture. A few months 
afterwards he returned home to find his mother dead. Friends had not 
known where to reach him, so the funeral was then in progress. Shoun 
walked up and hit the coffin with his staff, he said: “Mother, your son 
has returned.” And then he himself responed for his mother: “I am glad 
to see you have returned, son.” Shoun then said, “Yes, Em glad too.” 
Then he announced to the people about him: “The funeral ceremony 1s 
over. You may bury the body.” When Shoun was old he knew his end 
was approaching. He asked his disciples to gather around him In the 
morning, telling them he was going to pass on at noon. Burning Iincense 
before the pIcture of his mother and his old teacher. Then he wrote a 
poem: 
“For fifty-six years I lived as best [ could. 

Making my way In this world. 

Now the rain has ended, the clouds are clearing. 

The blue sky has a full moon.” 

His disciples gathered about him, reciting a sutra and Shoun 

peacefully passed on during the Invocation. 


2.496. Ts'ung YI! My Wrongs! 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Hsi Yuan and Tien Ping who was a 
wandering monk at the time. According to Wudeng Huiyuan, volume 
XI and the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng- 
Lu), Volume XXXVI, when the Master of T'ien Ping was travelling on 
foot, he called on Hsi Yuan. He always would say, "Do not say you 
understand the Buddhist Teaching; I cannot find a single man who can 
quote a saying." One day Hsi Yuan saw him from a distance and called 
him by name: "Tsung Yi!" Ping raised his head. Hsi Yuan said, 
"Wrong!" Png went two or three steps; Hsi Yuan again said, "Wrong!" 
Ping approached; Hsi Yuan said, "These two wrongs Just now: were 
they my wrongs or your worngs?" Ping said, "My wrongs." Hsi Yuan 
said, "Wrong!" Ping gave up. Hsi Yuan said, "Stay here for the 
summer and waiIt for me to discuss these two wrongs with you." But 
Ping Iimmediately went away. Later, when he was dwelling In a 


3973 


temple, he said to his commumity, "When I was first travelling on foot, I 
was blown by the wind of evenfs to Elder Ssu Ming's place: twice In a 
row he said 'Wrongl" and tried to keep me there over the summer fo 
watt for him to deal with me. I dịd not say 1t was wrong then; when Ï set 
out for the South, I already knew that it was wrong.” 


2.499. A Deaƒ Man Listens to the Sound oƒ the Musical 
Instrument, a Blnd Man Looks p at the Moon! 

A monk asked Zen master Vien Chieu, “The man: pearl and all 
colors are neither together nor apart.” The master said, “Spring flowers 
and but(erflies, sometimes are fond of each other, sometimes are not.” 
The monk asked, “To follow people and mix in, what does 1t mean?” 
The master replied, “If you do not have the eyes of the Barbarlan 
Monk (Bodhidharma), you work In vaiIn offering the pearl of Pien (a 
person of Chu Kuo who offered 'Fo' Pearl to two Chu kings and each 
time he was cut off one leg).” The monk asked, “To touch the Eye of 
Bodhi, what does 1t mean?” The master said, “The bird once shot by a 
bow wIll forever fear, the man who was once burned by hot soup will 
keep blowing on his cold vegetable.” The monk asked, “I dont 
comprehend. Master, please øIve another metaphorical example.” The 
master said, “A deaf man listens to the sound of the musical 1nstrument 
and a blind man looks up at the moon.” 


2.500. Reciting Verses 
Hsu-T”ang, name of a noted zen master of the Yogi lineage of the 
Lin-Chi sect during the Sung dynasty. He was the master of Shomyo, 
who brought his dharma teaching to Japan. He composed a verse on 
“Wu-tsu: Which Is the True Ch'ng? in example 35 of the Wu-Men- 
Kuan” as follows: 
“In front of the cottage, peach branches and reed brooms; 

Behind the hearse, paper money. 

We disciples of the Old Foreigner 

Why would we enter the Realm ofthe Dead?” 


3974 


2.501. RecWaHion oƒ Suras to Pray For Dead People and 
Decdication 0ƒ Mertt 

A farmer requested a Tendai monk to reclIte sutras (to Iintone 
sutras) for his wIfe, who had Just died. After the recitation was over the 
farmer asked: “Do you think my wlife wIll gain merit from this?” The 
Tendai monk answered: “Not only your wife, but all sentilent beings 
wIll benefit from the recitation of sutras.” The farmer said: “If you say 
all sentient beings wIll benefit, my wlife may be very weak In 
compeftition to get the benefit and others wIll take advantage of her, 
getting the benefit she should have. Šo please recIte sutras Just for 
her.” The monk explained that 1t was the desire of a Buddhist to offer 
blessings and wish merit for every living beings. The farmer 
concluded: “hat 1s a fine teaching, but please make one exception. l 
have a neighbor who 1s always very roush and mean to me. Please Just 
exclude him from all those sentient beings.” Zen practitioners should 
always remember that in Zen, besides dally Zen practices, the sutras 
are also daily recited In the early morning and in the late afternoon. 
Generally speaking, in Buddhism, sutra-reading performs a double 
function; primarily as getting In touch with the thought of the founder, 
and secondarily as creating scriptural merit. The first may better be 
called sutra-study whereas the latter Is properly sutra-reading or 
reciting, for the obJect 1s Just to recife 1, not necessarily accompanied 
by an Intellectual understanding of 1ts content. The recitation 1fself 1s 
regarded as merIfOriOus as If 1s sO stated in the sutras. Not only reciting 
or reading but copying 1s also merif-producing. The sutra-reading 1n the 
Buddhist monasteries can thus be reconked as a sort of prayer. The 
reading, even when Ifs full meaning 1s not grasped, detaches one's mind 
from worldly concerns and self-centered Interests. Though negative, 
the merit herewith gained tends to direct the mind towards the 
attainment of Buddha-wisdom, omnisclent, or perfect knowledge 
(Sarvajnata). Besides, the sutra-reading 1s also an expression of 
gratitude towards one's masters, ancestors, and other beings generally. 
To be grateful in Buddhism means that Buddha-wisdom has gained so 
much towards 1ts realization in the world. In this feeling there 1s 
nothing personal, that 1s, egotistic. The Zen monks, therefore, 1n the1r 
dailly exercises which consist In sutra-reading, prayer-recitation, 
Incense-offering, bowing, and so on, express their appreciation of what 


3975 


the Buddhas, Bodhisattvas, patriarchs, teachers, and other personages 
have done for the Buddhist cause. The sutras most commonly used 1n 
the Zen monastery are: l) The PraJna-paramita-hridaya Sutra, known 
as the Heart Sutra, 2) The Samantamukha-parivarta, Chapter Universal 
gate 1n the Pundarika Sutra, 3) The Vajracchedika Sutra, known as the 
sutra of the Diamond-Cutter of Supreme WIsdom. Of these three, the 
Heart Sutra being the simplest 1s recited almost on all occaslons. In 
olden days, It was a part of the liberal education for the monks, who 
were taught to despite book-learning and who thus came to be too one- 
sided and prejudicial of the anclent lore bequeathed by thetr 
predecessors. When they have to wade throuph the "Kuzoshi" or some 
other books, they go out of the Zendo and turn their pages hurriedly 
under the dark light near the lavatory. In any event even today the Zen 
monks are unreasonably disposed agaInst books and the culture based 
on their study. This 1s surely the outcome of their Zendo training. Zen 
may sometimes go too far In 1ts discouragement of the study of 
Buddhist literature or In 1ts depreciatlon of scholarly attainment, but 
this discouragement or depreciation has been the traditional policy of 
1fs masters. There 1s no doubt that the policy, in spIte Of Its sometimes 
unfoward consequence, has Iimparted a refreshing atmosphere to the 
conventionalized Buddhist lie. According to Zen master Dalsetz 
Teitaro Suzuki in "The Training of the Zen Buddhist Monk," In the 
Zendo no scriptural texts or books are allowed except when they are 
absolutely needed, for Instance, when the monks have to look up a 
passage expressive of their understanding of a koan. This 1s required of 
them by the master when they successfully solve a koan. A book called 
"Passages Related to Zen” (Kuzoshi or Zenrin Kushu) confains varlous 
kinds of passages relating to Zen. In Japan, 1t 1s one of the vade- 
mecums to be carrled along by all Zen students, monks and lay- 
disciples. This practice of regularly looking up the passages culled from 
ancient literature helps the monks very much to become acquainted 
with the literary and cultural phase of the Zen life. In short, Zen 
practitioners should always remember the four basic principles which 
the Buddha himself taught for thorough understanding Buddhism. First, 
relyIing on the teaching, not on the person or trust in the Law, not In 
men. Relying In on the teaching, not merely on any persons (relying on 
the teaching and not on the person who teaches 1t). Second, rely on the 


3976 


complete teaching, not on the partial teaching, trusf In sutras confaIning 
ultmate truth, not incomplete one. Relying on the sutras that give 
ultmate teachings, not on those which preach expedient teachings 
(relying on discourses of definiive meaning, not on discourses of 
I1nterpretable meaning). Third, relying on the meaning, not on the letter. 
Trust In truth, not in words (letters). Relying on the true meaning or 
spirit of Dharma statement In sutra, not merely on the words of the 
statement (relying on the meaning of the teaching and not on the 
expression). Fourth, rely on knowledge, not on conditioned 
COnscIousness. Trust in wisdom growing out of eternal truth and not In 
1llusory knowledge. Relying on Intuitive wIsdom, not on Intellectual or 
normal understanding (relying on Intuitive wisdom and not on normal 
conscIousness). lf we can follow these, we can see that scriptural texts 
are lamps that help us pass through a dark night, without any 
attachment to them. Zen practiioners should always remember the 
Buddhaˆs teachings on “Sutra Reciting” in the Dharmapada Sutra: The 
heedless man even 1f he can recite many sacred sutras, but fails to act 
accordingly; he has no share In the fruits of the monastic life, but 1s like 
a cowherd who counts the cows of the master, but has none of his own 
(Dharmapada 19). Even I1f a man recites few sutras, but acts 1n 
accordance with the teaching, overcoming all lust, hatred and 
Ipnorance, with true knowledge and serene mind, clinging to nothing 
here and hereafter, he shares the fruits of a monastic life (Dharmapada 
20). A recifation composed of a thousand words without sense, 1s no 
better than one single beneficial word upon hearing which one 1s 
Immediately pacified (Dharmapada 100). One beneficial line by 
hearing 1t one 1s Immediately pacified 1s better than a thousand verses 
with words without sense (Dharmapada (101). One single word of the 
Dharma by hearing It one 1s Iimmediately pacified, 1s better than a 
hundred stanzas, comprising senseless words (Dharmapada 102). 


2.502. Without Intention or Sound Ilt Is Endlessly Recited 

A monk asked, "Our tradition has the saying, 'All the Buddhas and 
their teachings come forth from this scripture.' What 1s this scripture”?" 
Yong-Ming said, "Without intention or sound 1t 1s endlessly recited." 
The monk asked, "How does one receive and uphold it?" Yong-Ming 
said, ”“Those who want to receive and uphold it must look and listen." 


3977 


2.503. Once You Have Known Purity, Nothing Can Be 
Forgotten! 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XXII, when Pa-ling was leaving the mountain, he gave his 
whisk to a monk. The monk said, "Originally there 1s only purity. Of 
what use 1s a whisk?" Pa-ling said, "Once you have known purity, 
nothing can be forgotten!" 


2.504. Although the Hat Is Small, the Entire Universe Can Fiữf 
Inside lí! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Nan-Quan said to Huang-Bo: 
“J have a song called “Ode of the Oxherd.” Can you recite 1t?” Huang- 
Bo said: “I am my own teacher ripht here.” Huang-Po was taking his 
leave of Nan-Chuan. Nan-Chuan accompanied Huang-Po to the 
monastery gate. Lifting up Huang-Po”s hat, Nan-Chuan said: “Elder, 
your physIcal s1ze 1s not large, but 1sn”t your hat too small?” Huang-Po 
said: “Although that”s true, still the entire universe can fit inside 1t.” 
Nan-chuan asked, “And as for me?” Huang-Po then put on his hat and 
left. 


2.505. Replying as Expected 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Yang Shan and a monk. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XL one day, a monk came and asked Zen master Yang-shan, "Master, 
do you know how to read?” Yang-shan said, "Reply as expected." The 
monk circumumbulated (went around) clockwise once; Yang-shan 
drew a cross on the ground. The monk ciIrcunumbulated (went around) 
counterclockwise once; Yang-shan erased the cross and drew a 
sauvastika on the ground. The monk drew a circle, and then raised 1t 
with his both hands as I1 an Asura wanted to cover both the Sun and the 
Moon. Yang-shan then drew an circle to encircle the sauvastika. The 
monk Imitated the posture of Rucika Buddha (the last of the 1,000 


3978 


Buddhas of the present kalpa). Yang-shan Iimmediately approved the 
monk and advised him to do the best to support Buddhism. 


2.506. Just Do What Is Appropriate to the Momenf! 

When Zen master Wen-Yi became abbot of Qing-Liang temple, he 
addressed the monks, saying: “Studenfs of Zen need only act according 
to conditions to realize the Way. When 1t's cold, theyˆre cold. When 
1s hot, they re hot. If you must understand the meaning of Buddha 
nature, then Just pay aftention to what”s going on. There 1s no shortage 
of old and new expedients. Haven't you heard about Shi-T?ou? Upon 
reading the Zhao-Lun, he exclaimed: “UỦnderstanding that all things are 
the self. Thịs 1s what all the ancient holy ones realizedl* Shi-T”ou also 
said: “The holy ones did not have a self. Nor was there anything that 
was not their selves' Shi-T”ou composed the Cantonjie. The first 
phrase In that text says: “The mind of the greta sages of India.` There”s 
no need to go beyond this phrase. Within 1t 1s what 1s always put forth 
as the teaching of our school. All of you should understand that the 
myriad beings are your own self, and that across the great earth there 
1snˆt a single dharma that can be observed. Shi-I”ou also admonishes: 
“Don't pass your days and nights In vain.` What I have Just said may be 
realized IÝ you selze the opportunity before you. lf you miss the 
opportunity, then that 1s “passing your days and nights In vain.' lf you 
spend your time trying to understand form 1n the middle of nonform, 
Just øoing on this way, you are missing your opportumty. So, do we 
therefore say that we should realize nonform In the midst of form? Is 
that right? If your understanding 1s like this, then you”re nowhere near 
1(. You re Just going along with the Illness of two-headed madness. Of 
what use 1s If? All of you, just do what 1s approprilate to the momentl 
Take care!” 


2.507. A Testing-To-Becormme-Buddha Center 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VIHI, one day, he wrote a verse tiled “A 
testing-to-become-Buddha center,'” one of his oufstanding verses: 
“We have gathered from ten directions 
To learn the concept of non-birth and non-anmhilation. 
Thịs life 1s a testing-to-become-Buddha center 


3979 


Those who have acquired the mind of 
emptiness wIll return home with glory and Joy.” 


2.508. Hsueh-Feng's Straining the Rice 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Chin-Shan and Hsueh-feng at T”ung- 
Shans place. According to The Records of the Transmission of the 
Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XYVI, Hsueh-Feng served as a rice 
cook at Tung-Shan. One day as he was straining the rice, Chin-Shan 
asked him: “Do you strain the rice out from the sand, or do you strain 
the sand out from the rice?” Hsueh-Feng said: “Sand and rice are both 
strained out at once.” Ch'in-Shan said: “In that case, what wIll the 
monks eat?” Hsueh-Feng then tipped over the rice pot. Ch'in-Shan 
said: “Gol Your affinity accords with Te-ShanÏT” 


2.509. Hsueh-Fêng and Yen-T'ou 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVI, when Xue-Feng was traveling with 
Yan-T?ou on Tortoise Mountainn in Li-Chou Province, they were 
temporarily stuck In an Inn during a snowstorm. Each day Yan-T”ou 
spent the entire day sleeping. Xue-Feng spent each day sifting in Zen 
medifaton. One day, Xue-Feng called out: “Elder Brother! Elder 
Brother! Get up!” Yan-T”ou said: “What 1s 1t?” Xue-Feng said: “Don't 
be Idle. Monks on pilpgrimage have profound knowledge as theIr 
companion. This companion must accompany us at all times. But here 
today, all you are doing 1s sleeping.” Yan-T”ou yelled back: “Just eat 
your fill and sleep! Sitting there in meditation all the time 1s like being 
some day figure in a villager”s hut. In the future you'lÏ Just spook the 
men and women of the village.” Xue-Feng pointed to his own chest 
and said: “I feel unease here. I don't dare cheat myself by not 
practicing diligently.” Yan-T”ou said: “I always say that some day 
you”ll build a cottage on a lonely mountain peak and expound a great 
teaching. Yet you still talk like this!” Xue-Feng said: “m truly 
anxIlous.” Yan-l”ou said: “Ilf thats really so, then reveal your 
understanding, and where 1t 1s correct [”ll confirm 1t for you. Where 1t”s 
Incorrect lI root 1t out.” Xue-Feng said: “When I first went to Yan- 
Kuan's place, I heard him expound on emptiness and form. At that time 


3980 


I found an entrance.” Yan-TI”ou said: “And then I saw Tong-Shan”s 
poem that said: 
“Avoid seeking elsewhere, 
For that s far from the Self, 
Now I travel alone, everywhere Ï meet It, 
Now I1t's exactly me, now Ïm not 1t.” 
'Yan-Tou said: “Hf that s so, you”lÏ never save yourself.” 


2.510. Hsueh-Feng 's Grain 0ƒ Rice 

According to example 5 of the Pi-Yen-Lu, one day, Zen master 
Hsueh-feng entered the hall to address his assembly, said, "PIck up the 
whole great earth In your fingers, and 1ts as big as a grain of rice. 
Throw 1t down before you: 1ƒ, like a lacquer bucket, you dont 
understand, II beat the drum to call everyone to look.” As a matter of 
fact, there was something extraordinary In the way this Ancient guided 
people and benefited beings. He was Indefatigably rigorous; three 
times he climbed Mount Tou-Tzu, nine times he went to Tung Shan. 
Wherever he went, he would set up his lacquer tub and wooden spoon 
and serve as the rice steward, Just for the sake of penetrating this 
matter. Zen pracfitioners should always remember that ancient virtues' 
verse 1s this way, theIr Iintention 1s not like this. They have never made 
up principles to bind people. Thafs why Hsueh-tou said, "In the mirror 
of Tsao Ch1, absolutely no dust." Someone says this has nothing to do 
with the above head phrase, but the truth 1s always the truth: a stil 
mind 1s the bright mirror 1tself. 


2.511. Hsueh-Feng's No-Faced Man 

Tung-Shans questoning Hsueh-feng "Have you reached the 
peak?" The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Hsueh-feng and T”ung-Shan. According 
to The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), 
Volume XVI, when Hsueh-Feng left T”ung-Shan, Tung-Shan asked 
him: “Where are you going?” Hsueh-Feng said: “I”m returning to Ling- 
Zhong. T”ung-Shan said: “When you left Ling-Zhong to come here, 
what road dịd you take?” Hsueh-Feng said: “[ took the road through the 
Flying Ape Mountain.” T”ung-Shan asked: “And what road are you 
taking to go back there?” Hsueh-Feng said: “I”m returning througph the 


3981 


Flying Ape Mountains as well.” Tung-Shan said: ““Phere”*s someone 
who doesn't take the road through Flying Ape Mountains. Do you 
know him?” Hsueh-Feng said: “I don't know him.” T”ung-Shan said: 
“Why don”t you know him?” Hsueh-Feng said: “Because he doesn't 
have a face.” T”ung-Shan said: “If you donˆt know him, how do you 
know he doesn't have a face?”” Hsueh-Feng was silent. 


2.512. The Heavy Snow Can † Crush the Pine, the Blowing Wind 
Moves Not the Moon! 

Chu-an, name of a Chinese Zen master of the Yang-chi branch, 
Lin-chi Sect, in the Sung dynasty. He was one of the most eminent 
disciples and dharma heirs of Zen master Fo-yen Ch”ing-yuan. From 
1131 to 1162, He helped Zen master Ta-hui Tsung-kao (1089-1163) to 
compose more than one hundred koans. One day, Chu-an addressed the 
monks, saying, ”Ien thousand years, a single thought. A single thought, 
ten thousand years. Rolling in the mud with your clothes on, washing 
your feet, and climbing 1nto bed to sleep. The affairs of an eon are here 
before you. When the ocean surges with billowing waves, fools try to 
measure how big they are." Then, lifting his staff upright, Chu-an said, 
"AlII of you here, you dont have an entrance. You must have an 
enfrance. And when you have an entrance, you must begin the path of 
the revealed body. But what 1s the path of the revealed body?” After a 
long pause, Chu-an said, “The heavy snow cant crush the pine. The 
blowing wind moves not the moon.” Chu-an then lowered his staff and 
left the hall. 


2.513. Absolutely Pure 

According to the Doctrine of the Vital Gate of Sudden Entry Into 
the Way, one day, a monk asked Zen master Ta-chou Hui-hai, a 
Chinese Zen master during the Tang dynasty, "According to 
Vimaliakirti, one who wishes for the pure land ought to have his mind 
purified; but what 1s the purified mind?” The master replied, "“When the 
mind 1s absolutely pure, you have a purified mind." The monk asked, 
"What 1s an absolutely pure mind?” The master replied, "A mind is said 
to be absolutely pure when It 1s above purIfy and impurity. You want to 
know how this 1s to be realized? Have your mind thoroughly void in all 
conditions, then you will have purity. But when this 1s attained, do not 


3982 


harbour any thought of it. When you get non-purity, or when this state 
Of non-purity 1s atfained, do not harbour any thought of 1t, and you are 
free of non-purity. This 1s absolute purity." According to Zen master 
Daisetz Teitaro Suzuki in “An Introduction To Zen Buddhism (p.26)," 
absolute purify 1s absolute affirmation, as If Is above purify and non- 
purIty and at the same time unifies them in higher form of synthes1s. 
There 1s no negation In this, nor any contradiction. What Zen aIms at 1S 
to realize this form of unification in one's everyday life of actualities, 
and not to treat life as a sort of metaphysical exercise. In this light all 
Zen "Quesftions and Answers” (mondo) are to be considered. There are 
no quibblings, no playing at words, no sophistry; Zen 1s the mosf serIOus 
concern in the world. 


2.514. Conceptualization 
lmaginng or counting everything as real, the way of the 

unenlipghtened. (Once feeling arises, conceptualizatlon OCCUFs. 
According to Tsung Kao's Records of Teachinsgs, In a letter to Hsu Tun 
LI, Zen Master Tsung Kao said: "Conceptualization 1s a deadly 
hindrance to Zen practitioners, more InJurIous than poisonous snakes or 
fierce beasts... Brilliant and ¡intellectual persons always abide in the 
cave of conceptualization; they can never get away from 1t in all theIr 
activiles. As months and years pass they become more deeply 
engulfed in 1t, Unknowingly the mind and conceptualization gradually 
become of a piece. Even If one wants to get away from 1t, one finds 1t 
1s Impossible. Therefore, we say poIsonous snakes or fierce beasts are 
avoidable, but there 1s no way to escape from mental 
conceptualization. Intellectuals and gentlemen are apt to search for 
nongraspable Dharma with a 'srasping mind. What 1s this 'srasping 
mind”? The grasping mind 1s the very one that 1s capable of thinking 
and calculating, the one that 1s Intelligent and brilliant. What 1s the 
nongraspable Dharma? It is that which cannot be conceived, measured, 
or comprehended intellectually... Z“en Master Yung Chia says, 

"The real nature of blindness 1s the real 

nature of Buddha. 

Thịs 1llusory body 1s the Dharmakaya 1tself. 

When one realizes the Dharmakaya, 

that nothing exIsts. 


3983 


Thịs 1s called the 
Original Primeval Buddhahood.' 

With this understanding, he who abruptly throws his mind 1nto the 
abyss where mind and thought cannot reach, wIll then behold the 
absolute, void Dharmakaya. This 1s where one emancipates oneself 
from the samsara. People have always been abiding in the cave of 
thought and Intellection. As soon as they hear the saying 'Get rid of 
thinking', they are dazed and lost and do not know where to go. They 
should know that the moment when this very feeling of loss and 
stuperfaction arises 1s the best time for them to attain realization 
(release their body and life)." 


2.515. Wandering Thoughís 

One day Zen master Chao-chou T'sung-shen (Joshu) entered the 
hall and preached the assembly: "The bronze Buddha 1s not to be 
placed In the furnace, the wooden Buddha 1s not to be placed In the 
fire, the clay Buddha 1s not to be placed In the water. The true Buddha 
sIfs in the Interior... According to Zen Master D. T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Volume II, in the limit of reality, in the ground of 
absolute truth, there 1s nothing there to which you get yourselves 
attached. When no thoughts are stirred within yourselves, no faults are 
committed anywhere. In order to reach the depth of Reality, only sit 
down quietly, say, for twenty or thirfy years, and If you still fail to 
understand, cut off this old mans head. AlI things are like a dream, a 
vision, an ethereal flower, and to run after them 1s an altogether Idle 
occupation. When you can keep your thoughts from wandering about, 
all things will go well with you.” 


2.516. Thought Afier Thought Changes and Moves 0n 

Although Master Hue Thangs Zen Sect emphasized on ritualism 
and asceticism and engaged in public works, he always reminded his 
disciples about the “Mind Seal”: “Mind seal 1s mental Impression or 
Iintuitive certainty. The mind 1s the Buddha mind in all, which can seal 
or assure the truth. The term Indicates the intuitive method of the 
Ch'an (⁄en) school, which was Iindependent of the spoken or written 
word. Mind-seal of the Buddha 1s a sign of the true transmission from a 
Zen master to his disciple. The most Important thing here all of you 


3984 


should know 1s that the mind seal of Buddha 1s unfeigned, 
encompaasing the universe, neither deficilent nor excessive, neither 
gaining nor losing, neither one nor difference, neither iternity nor 
annihilation; having nowhere to arise or vanish, and neither far away 
nor not far away. It is grudgingly named like that Just only because of 
unreal circumstances.” He wanted to remind Zen practitioners that they 
should always watch theIr mind to see that thoughts come and go and 
transform endlessly, but the mind seal 1s unborn, uncreated, and 
undying. He also wanted to remind that Impermanence 1s the key 
nature of all things. From moment to moment, all things 1n thịs 
universe, Including human's bodies and minds are In constant 
transformation. Thought after thought changes and moves on. Thoughts 
are like waves on the sea. When one thought passes, another takes 
place. Thoughts come Into being and then ceases to be, thoughts never 
stop. Everythng passes throuph a period of bính, maturity, 
transformation and destruction. Mind as an abode of mindfulness, or 
mindfulness of the mind as Impermanent, or to contemplate the mind as 
1Impermanent. Ordinary mind 1s Impermanent, merely one sensation 
after another (mind 1s everchanging. consider the mind to be a constant 
state of flux). This negates the Idea of “Permanence.” Here a 
practitioner abides contemplating mind as mind, ardent, clearly aware 
and mindful, having put aside hankering and fretting for the world. One 
day, Zen master Vinitaruci called his great disciple, Phap Hien, to 
remind: “The mind seal of Buddha 1s unfeigned, encompaasing the 
unIiverse, neither deficlent nor excessive, neither gaining nor losing, 
neither one nor difference, neither Ifernity nor annihilation; having 
nowhere to arise or vanish, and neither far away nor not far away. Ít 1s 
grudgingly named like that Just only because of unreal ciIrcumstances. 
So all the Buddhas of past, present, and future also rely on this to attain 
enlightenment, and so do the successive generafions of patriarchs. Me 
too, I also rely on this to attain enliphtenmernt, and so do you, and so do 
all sentient beings and non-sentient beings; they all rely on this to 
attain enlightenment. Moreover, after the Third Patriarch Seng-Ts°an 
transmitted this mind seal to me, he told me to go south as quickly as 
possible to spread the Dharma, because It was not good for me to 
remain there too long. It has been a long time since then, and now Ï 
have met you. This agrees with my masters prediction. NÑow you must 


3985 


preserve 1t well. IUs time for me to leave this world.” After speaking 
these words, Zen master Vinitaruci sat cross-legsed, Joined his palms, 
his back was upright, and peacefully passed away. His disciple, Phap 
Hien, prepared the cremation ceremony, collected his five-colored 
relics, and buIlt a stupa to house them. It was the fourteenth year of the 
dynasty title of Khai Hoang in 594, under the Sui Dynasty. 


2.517. Evil Thoughts 

Maurine Stuart wrote in Subtle Sound: “Hui Neng, the Chinese 
Sixth Patrlarch, tells us we will never grasp anything by thingking 
about 1t after 1t has happened. If our minds are clear, we will see our 
original nature at this moment. If our minds are not fuzzy, not painted 
over by some fixed ideas, not held in thrall by old ways, old traditions, 
Our OrIginal nature can be seen Iimmediately. Hui Neng also says that If 
we hold onto an evil thought we will destroy the cause of a million 
years' virtue. What does he mean by an evil thought? One such thing 
that causes us a lot of pain 1s resentment(. lt may make us feel quite 
Superior to say to someone, '[ forgIve you.' Things quiet down, perhaps, 
but the pain and resentment may be pushed down Iinto our 
unconscIousness minds, and a rigidity comes to the surface. We may 
say, 'TIl never do that again.' But how do we know what we wIll or wIll 
not do agaIn? The true forgiveness brings a øgreat change In our hearts. 
We are always talking about openheartedness. ÀAgain, 1t 1s easy to talk 
about, but difficult to do. What 1s 1t to truly open our hearts In 
forgiveness? If 1s to see all the blows of fate we have experienced, all 
the rejections of the past, present, and future, all our weaknesses, as 
part of a darkness that has helped to bring us more light.” 


2.516. Four Reqalms 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk came and asked Zen 
master Lin-chi, “What are the four elements of no-form?” The master 
said, “A thought of doubt In your mind and youre obstructed by the 
element of earth; a thought of desire in your mind and you drown In the 
element water; a thought of anger In your mind and youre scorched by 
the element of fire; a thought of Joy in your mind and youre blown 
about by the element of wind. Understand this, however, and you will 


3986 


no longer be tfossed about by circumstances; Instead you will utilize 
them wherever you go. You can appear in the east and vanish In the 
west, appear In the south and vanish in the north, appear In the center 
and vanish at the border, appear at the border and vanish in the center. 
You can walk on the water as thouph 1t 1s land and walk on the lad as 
though 1t is water. Why can you do these things? Because you realize 
that the four elements are like dreams, like 1llusions.”” 


2.519. Four Sentences 0ƒ Tesing Disciples 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XIII, there are four sentences of testing 
disciples, composed by Zen master Fen-Yang-Shan-Chou. First, 
Masters should not use exceptional methods; on the contrary, they 
should use direct and suitable methods to welcome and to guide theIr 
disciples. Second, Masters must test to see practiioners' ability of 
overcoming worldly knowledge and cutting off all discriminations from 
deluded thoughts. The main purpose of wandering monks 1s to seek 
Instrucfions and to cultivate to attain liberation from the cycle of birth 
and death. Zen monks' wisdom eye that sees all things as unreal. With 
the wIsdom-eye, a Bodhisattva takes In at a glance all the wonders and 
inconceivabilities of the spiritual realm to 1ts deepest abyss. Third, the 
true doctrine In Zen must not be established by words. It is a special 
transmission oufside the teachings. It directly points to the human mind. 
Through 1t one sees one”s own nature and becomes a Buddha. There 1s 
nothing else, no exception! Fourth, wherever Buddhism arrives, there 
exist no more afflictions of øreed, anger, Ignorance, pride, doubt, 
wrong views, Kkilling, stealing, commiting sexual misconduct, and 
lying. Therefore, everyone 1s peaceful and Joyful. 


2.520. Four Ways Leading to Enlightenment 

According to Zen Master Po-shans Records of Teachings, when 
working at Zen, Zen practitioners should know these four Important 
poInts: To work on 1t with absolute detachment and complete freedom 
1n a painstaking, direct, continuous, and flexible-hollow way. Without 
directness exertion ¡1s completely wasted; and without exertion, 
directness 1s useless because It alone can never bring one to the 
enfrance of the Way. In Zen, a practitioner who has really attained the 


3987 


state of flexible hollowness sees no world without and nobody or mind 
withim. Only then can he be considered as having drawn near the 
enfrance of the Way. Only right in that state, a Zen practitioner 1s able 
to see the Way 1s like the great Void, 1s all-inclusive. It lacks nothing 
and nothing remains 1n 1t. Once the entrance 1s reached, however, one 
should mainfain an uninterrupted continuity in order fo aftain a sfate 
conforming with Enlightenment. Once this state 1s achieved, one should 
strive to be flexible-hollow. Only then can one reach the state of 
wonder or the transformation realm. Thịis 1s the reglon, condition, or 
environment of Buddha 1nstruction or conversion. The domain that the 
Buddhas are transforming or the practitioners' Pure Land. 


2.521. Four Funciions 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XI, one day, Zen master Lin-Chi entered 
the hall and addressed the monks, saying, “Sometimes perception 
precedes function; sometimes function precedes perception; sometimes 
perception and function are simultaneous; someftimes perception and 
function are not simultaneous.” 


2.522. To Carry Along the Four Elements for Inuneasurable 
Kalpas 

A monk asked, “I have carriled along the four elements for 
Immeasurable kalpas. Master, please skilfully show me the means to 
get of of the cycle of birth and death.” The master said, “Among the 
animals 1n the world, the rhinoceros 1s most precIous, 1t feeds on thorns 
and sleeps in mud.” The monk asked, “All attachments and 
detachments still lie within the cycle of birth and death, what 1s 1t like 
when there 1s neither?” The master said, “The purple plant has always 
been beautiful In its color, 1t has uneven leaves but no flowers.” 


2.523. Whipping Ching Tung Four Whips 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Yang Shan and his disciple Ching Tung. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume XI, one day, Ching Tung came to seek Instructions 


3988 


from his master Yang Shan, Yang Shan closed his eyes and sat quletly. 
Ching Trung said, "Like this! Like this! Wwenty eight Indian Patriarchs 
were like this, Six Chinese Patriarchs were like this, Master was like 
this, and Ching Tung was like this too!” After speaking, Ching Tung 
turned to his right side and stood on tiptoe. Yang Shan stood up and 
whipped Ching Trung four whips. By this opportunity, Chíing Tung gave 
himself a tile: "Four whips under the accumulation of clouds and 
winds, the world Great Meditative Buddha." 


2.524. The Four Disciphnary Processes 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume IHI, the first patriarch Bodhidharma taught 
on the four disciplinary processes. First, to requite hatred. Those who 
discipline themselves In the Path should think thus when they have to 
struggle with adverse conditions: “During the innumerable past eons I 
have wandered through multiplicity of existences, never thought of 
culfivation, and thus creating 1nfinte occasions for hate, 1ll-will, and 
wrong-doing. Even though in this life I have committed no violations, 
the fruits of evil deeds In the past are to be gathered now. Neither gods 
nor men can fortell what 1s coming upon me. I will submit myself 
willingly and patiently to all the 1lls that befall me, and I wIll never 
bemoan or complain. In the sutra it 1s said not to worry over Ills that 
may happen to you, because I thoroughly understand the law of cause 
and effect. This 1s called the conduct of making the best use of hatred 
and turned 1t Into the service In one”s advance towards the Path. 
Second, to obedient to karma. Being obedient to karma, there 1s not 
“self' (atman) in whatever beIngs that are produced by the Iinterplay of 
karmic conditions; pain and pleasure we suffer are also the results of 
Our previous action. If I am rewarded with fortune, honor, etc., this 1s 
the outcome of my past deeds which, by reason of causation, affect my 
present life. When the force of karma 1s exhausted, the result I am 
enJoying now wIll disappear; what 1s then the use of being Joyful over 
1£? Gann or loss, let us accept karma as It brings us the one or the other; 
the spirit Itself knows neither Iincrease nor decrease. The wind of 
gladness does not move 1t, as If Is silently in harmony with the Path. 
Therefore, his 1s called “being obedient to karma.` Third, not to seek 
after anything. By “not seeking after anything' 1s meant this: “Men of 


3989 


the world, in eternal confusion, are attached everywhere to one thing 
or another, which 1s called seeking. The wIse, however, understand the 
truth and are not like the vulgar. Their minds abide serenely in the 
uncreated while the body turns about In accordance with the laws of 
causation. AlI things are empty and there 1s nothing desirable and to be 
soupht after. Wherever there 1s nothing merit of briphtness there 
follows the demerit of darkness. The triple world there one stays foo 
long 1s like a house on fire; all that has a body suffers, and who would 
ever know what 1s rest? Because the wise are thoroughly acquainted 
with this truth, they get neer attached to anything that becomes, theIr 
thoughts are quIeted, they never seek. Says the sutra: “Wherever there 
1S seeking, there you have sufferings; when seeking ceases you are 
blessed. Thus we know that not to seek 1s verily the way to the truth. 
Therefore, one should not seek after anything.” Fourth, to be In accord 
with the Dharma. By “beiIng In accord with the Dharma; 1s meant that 
the reason In Ifs essence 1s pure which we call the Dharma, and that 
this reason 1s the principle of emptines in all that 1s manifested, as 1t 1s 
above defilements and attachments, and as there 1s no “self? or “other” 
1n I(. Says the sutra: “In the Dharma there are no sentient beings, 
because 1t 1s free from the stains of being; In the Dharma there 1s no 
Self because If 1s free from the stain of selfhood. When the wise 
understand this truth and believe 1n 1t, their conduct will be in 
accordance with the Dharma. As the Dharma In essence has no desire 
fo possess, the wise are ever ready to practise charIty with their body, 
le, property, and they never begrudge, they never know what In 1ll 
grace means. As they have a perfect understanding of the threefold 
nature of emptiness they are above partiality and attachment. Only 
because of their wIll to cleanse all beings of thelr stains, they come 
among them as of them, but they are not attached to the form. This 1s 
known as the Inner aspect of their life. They, however, know also how 
to benefit others, and again how to clarify the path of enlightenmeiit. 
As with the virtue of charity, so with the other five virtues In the 
PraJjnaparamita. That the wIse practise the six virtues of perfection 1s fo 
get rid of confused thoughts, and yet they are not conscIous of their 
doings. Thịs 1s called “being In accord with the Dharma. 


3990 


2.525. Four Kinds oƒ Lin-Chỉ”s Cry 

According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays In Zen 
Buddhism, Book I, Lin-Chi distinguishes four kinds of "cry.” The first 
cry 1s like the sacred sword of VajraraJa. The second cry 1s like the 
golden-haired lion squatting on the ground. The third cry 1s like the 
sounding rod or the ørass used as a decoy. The fourth cry 1s the one that 
does not at all function as a “cry.” 


2.526. Four AlI-Encornpassing Vows 

According to the Mahayana Buddhism. First, vow to save all living 
beings without limits. Second, vow fo put an end to all passions and 
delusions, though Innumerous. Third, vow to study and learn all 
methods and means without end. Fourth, vow to become perfect in the 
supreme Buddha-law (the Buddha-Way Is supreme or unsurpassed, I 
vow fo complete realize 1t). According to the Sixth Patriarch Hui-Neng: 
"I vow to take across the limitless living beings of my own mind; Ï vow 
to cut off the Iinexhaustible afflictions of my own mind; Ï vow to study 
the immeasurable Dharma-doors of my own nature; Ï vow to realize 
the supreme Buddha Way of my own nature. Good Knowing AdvIsors, 
dịd all of you not Just say, “[ vow to take across the limitless beings? 
What does 1t mean? You should remember that 1t is not Hui-Neng who 
takes them across. Good Knowing Advisors, the “living beings” within 
your mind are deviant and confused thoughts, deceitful and false 
thoughts, unwholesome thoughts, Jealous thoughts, vicious thoughts: 
and these thoughts are “living beings” The self-nature of each one of 
them must take Ifself across. That 1s true crossing over. What 1s meant 
by “the self-nature taking across?” lt is to take across by means of right 
views the living beings of deviant views, affliction, and delusion within 
your own mind. Once you have right views, use Prajna Wisdom to 
destroy the living beings of delusion, confusion, and falsehood. Each 
one takes Ifself across. Enlightenment takes confusion across, wisdom 
takes delusion across, goodness takes evil across. Such crossing OVe€f 1s 
a true crossing. Further, “I vow to cut off the inexhaustible afflictions.' 
That 1s to use the PraJna Wisdom of your own self-nature to cast out the 
vain and false thoughts In your mind. Further, “I vow to study the 
Immeasurable Dharma-door.' You must see your own nature and 
always practice the right Dharma. That 1s true study. Further, “Ï vow to 


399] 


realize the supreme Buddha Way,` and with humble mind to always 
practice the true and proper. Separate yourself from both confusion and 
enlightenment, and always give rise to Prajna. When you cast out the 
true and the false, you see your nature and realize the Buddha-way at 
the very moment It 1s spoken of. Always be mindful; cultivate the 
Dharma that possesses the power of this vow.” 

One day, Zen master Pai-Yun said, "Old Sakyamuni recited four 
øreat vows, which were: 

"Though the myriad beings are 
numberless, Ï vow to save them 
Thouph defilements rise endlessly, 
lI vow to end them; 
Though Dharma gates are innumerable, 
lI vow to study them; 
Though Buddha's way 1s unsurpassed, 
I vow to embody It.' 

I also have four great vows. They are: 
"When Im hungry, Ï eat; 
'When its cold, I put on more clothes; 
'When Ứm tired, I stretch out and sleep; 
When 1t gets warm, 
I like to find a cool breeze. ” 

Zen master Torel begins the “Discourse” by defining what 
distinguishes the Zen School from other forms of Buddhism. It 1s not 
that these other schools are In error but that they are Inadequate. They 
are only able to discuss and theorize about awakening but are 
incapable of bringing people to awakening. These schools teach “the 
beginning and the end” of the path, whereas Zen points beyond the 
path to awakening 1tself. He compares the difference to that between a 
poor man and a rich man; the poor man can discuss the rịch mans 
wealth, but he cannot make use of It. Torei asked, “So then, of what 
use 1s It to him?” One must undertake Zen practice with proper Intent 
and motivation. The path 1s difficult and requires persistence, therefore 
one needs to be properly grounded before proceeding. For Torel, the 
correct way to do this 1s throusgh making a whole-hearted commitment 
to the four vows. These vows, originally formulated in Chinese, were 
chanted daily in Zen temples: 


3992 


“SenftIlent beings are numberless, 
I vow to save them all. 
Afflictions are Inexhaustible 
I vow to end (cut) them all. 
The teachings of Dharma are boundless 
I vow to study them all 
The Buddha-Way 1s supreme 
I vow to complete (realize) 1t.” 

Zen master Torei confirms that one must undertake the practice of 
Zen for the benefit of all beings; to do otherwise 1s tO practice In vain. 
The way In which the Zen asprrant fulfills these vows 1s by committing 
him or herself to equal the attainments of the Buddhas and Patriarchs 
of the past and then to pass that attainment on to “one or two” others. 
Nor can one undertake the way on one's own. It requires the guidance 
of a fully awakened teacher. Torei admits that it 1s difficult to find sụch 
a teacher In these “degenerate times,” and he lamented the great 
number of unqualified teachers whose Inadequate ¡nstruction only 
misleads their students. But without a qualified teacher, students would 
be caught to shallow understanding and misleading visions. He 
compares proceeding without a qualified teacher to setting out on a 
Journey to a distant land without a knowledgeable guide; one has a 
particular destination in mind, but, because one lacks proper guidance, 
one may end up somewhere altogether different than where one had 
Iintended to be. While the teacher 1s necessary, one must also recogn1ze 
that the path 1s not an external one. What one 1s seeking cannot be had 
from another one or another place but can only be found by turning 
inward. Buddha-nature 1s not found by learning a doctrine but by 
searchng ones own mind. The basis of this practice 1s Ripht 
Mindfulness, which In turn 1s cultivated through Right Meditation 
(zazen). The varlous regulatlons associated with monastic liíe are 
solely Iintended to promote Right Mindfulness. If one practices under 
appropriate guidance and with correct Intention, one will develop a 
CapacIfty concentration so strong that consclous thought comes to an 
end. This, Zen master Torei tells us, 1s the Entrance to the Great Way, 
when this is attained, one must proceed with care. One must persIst 
without seeking anything In particular; because to do otherwise would 
be to seek only for something one has Iimagined. If one can let go of 


3993 


both body and mind, one will come to awakening, the understanding of 
one's True Nature and the nature of all Being. 

In modern times, Zen Master Sheng-Yen preached the assembly 
about the great four vows In Getting the Buddha Mind as follows: "I 
vow to help all sentient beings; [ vow to cut off all vexations; Ï vow fo 
master all Dharma methods; and I vow to reach Buddhahood. The first 
vow 1s the most Imporfant. If you think only of helping sentient beings, 
naturally your own vexatlons wIll be lessened. If you have only helping 
senftlent beings In mind, naturally you wIll learn all the Dharma 
methods. Finally, If you persIst In helping sentient beings until there 1s 
no self, at that time sentient beings also disappear. Then you will have 
attained Buddhahood, for at that point there 1s no điscrimination, no 
senflent beings, and no self. These vows are made every day by all 
Buddhas and Bodhisattvas and anyone who wishes fo practice 
seriously." 


2.527. Four Ways 0ƒ Seeing 

Four kinds of Lin-Chi”s views of the world (four ways of seeing, 
according to the Lin-chi school, there are four ways to look at the 
world). In this order of progression, the four ways of seeing represent a 
progression from the dualistic state of mind to the enlightened state of 
mind: First, there is no subJect without an obJect. Second, the entire 
world 1s a mere proJection of one's own conscousness. Third, there 1s a 
state in which the duality of subJect and obJect 1s transcended. Fourth, 
ultimately there 1s neither subJect nor obJect. 


2.528. Four Disincfions 

Zen master Lin Chi said: “Sometimes I take away the person and 
not the surroundings; sometimes I take away the surroundings and not 
the person; sometimes I take away both the person and the 
surroundinss; sometimes I take away neither the person nor the 
surroundinss.” Beneath the surface of the seemingly 1rrational Zen 
koans, Zen master Lin-chi composed a system or category which, when 
followed, wIll make Zen more Intelligible for later generations of Zen 
practitioners. As a matter of fact, many different systems have been 
laid down by Zen masters to classify the koans. Among them Lin-chis 
'Four Distinctions' may be considered as the best and clearest, and 


3994 


through them many enigmatic koans may be deciphered. In the Tour 
Distinctions', the term 'to snatch away the person' means to reJect, 
refuse, repudiate, disapprove, or steal away the person who comes to 
the Zen Master for Instructions; while 'not to snatch the obJect' or try to 
save the obJect' means not to disapprove the remark made by the 
person. The term obJect here Includes the scene, domain, sphere, 
obJect, understanding, etc. Generally speaking, to snatch away the 
person but not to snatch (save) the obJect' means to disapprove or reJect 
the questioner but not to reJect his remark. The other three Distinctions 
can be understood by the same analogy. These distinctions were øI1ven 
by Zen master Lin-chi to his disciples, when he said: the first distinction 
1s SubJective or snatch away the person, but save, or do not snatch 
away, the obJect. The second distinction 1s ObJective or snatch away 
the obJect, but save (do not snatch away) the person. The third 
distinction 1s both subJective and obJective or snatch away both the 
obJect and the person (both the obJective and subjective). The fourth 
distinction 1s neither subJective nor obJective: Snatch away neither the 
person nor the object (neither subJective nor obJective). These 'Four 
Distinctions' are methods used by Zen Masters In dealing with theIr 
disciples on four different levels of Zen understanding. We can find 
Lin-chr's own explanation In his Discourse. One day, a monk came and 
asked Zen master Lin-chi, "What does 1t mean to snatch away the 
person, but save the obJect?”" Lin-chi answered, "When the sun 1s bright 
flowers cover all the earth, the baby's hair hangs down as white as 
snow.” The monk asked again, "What does It mean to snatch away the 
obJect, but save the person?” Lin-chi answered, "The king's commands 
are sanctioned by the nation, the general, free from smoke and dust, 
has gone abroad." The monk asked, "What does It mean to snatch away 
both the person and the obJect?" Lin-chi answered, "When no message 
comes from Ping and Feng, at last one Is alone." The monk asked 
again, "What, then, does 1t mean to snatch away neither the person nor 
the obJect?” Lin-chi answered, "“While the emperor ascends his royal 
throne, old peasants sing their songs." Zen master Tsu-yuan, author of 
the book tiled "Mind, the Source of All Dharmas." One day, a monk 
came and asked, “What does It mean to snatch away the person but not 
snatch away (save) the obJect?” Tsu-yuan replied, "In the realm of self- 
awareness, Iƒ one can empty one's mind, what obstruction can be there 


3995 


from an outer obJect? Therefore, when a Zen master teaches a disciple 
of low capacity, he should snatch away the person but not the obJect." 
The monk asked, "What does 1t mean to snatch away the obJect, but not 
the person?” Tsu-yuan replied, "In the realm of self-awareness, one 
does not dwell on outer obJects but reflects with ones mind alone. 
Therefore, the Zen Master should snatch away the obJect but not the 
person when the disciple 1s of average capactIty." The monk asked, 
"What does It mean to snatch away both the person and the obJect?" 
Tsu-yuan answered, "In the realm of self-awareness, both the mind and 
the obJects are empty; whence, then, comes the delusion? Therefore, 
the Zen Master should snatch away both the person and the obJect 
when the disciple is well-endowed." The monk asked, "What, then, 
does It mean fo snatch away neither the person nor the obJect?" 'Tsu- 
vuan said, "In the realm of self-awareness, mind naturally remains as 
mind and objJects as obJects. The Zen Master therefore takes away 
neither the obJect nor the person when the disciple 1s highly gifted." 


2.529. Four Divisions 0ƒ the Enliightened Knowledge 

According to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch 
taught: “Good Knowing Advisors! If you can live among marks and yet 
be seaprate from 1t, then you will be confused by neither the Internal 
nor the external. If you awaken to this Dharma, In one moment your 
mind will open to enlightenment. The knowledge and vision of the 
Buddha 1s simply that. The Buddha 1s enlightenment. There are four 
divisions. First, opening to the enliphtened knowledge and vision. 
Second, demonstrating the enliphtened knowledge and vision. Third, 
awakening to the enlightened knowledge and vision. Fourth, entering 
the enlightened knowledge and vision. If you listen to the opening and 
demonsfrating of the Dharma, you can easily awaken and enter. That 1s 
the enlightened knowledge and vision, the original true nature 
becoming manifest. Be careful not to misinterpret the Sutra by thinking 
that the opening, demonstrating, awakening, and entering of which 1t 
speaks Is the Buddha's knowledge and vision and that we have no 
share In It. To explain 1t that way would be to slander the Sutra and 
defame the Buddha. Since he 1s already a Buddha, perfect In 
knowledge and vision, what 1s the use of his opening to 1t again? You 
should now believe that the Buddhaˆs knowledge and vision 1s simply 


3996 


your own mind, for there is no other Buddha. But, because living 
beings cover their brilliance with greed and with the love or states Of 
defilement, external conditions and Iinner disturbance make slaves of 
them. That troubles the World-Honored One to rise from Samadhi, and 
with varlous reproaches and expedients, he exhorts living beIngs to 
stop and rest, not to seek outside themselves, and to make themselves 
the same as he 1s. That 1s called “Opening the knowledge and vision of 
the Buddha.' I, too, am always exhorting all people to open to the 
knowledge and vision of the Buddha within their own minds. The mind 
of worldly people are deviant. Confused and deluded, they commit 
offenses. Their speech may be good, but theIr minds are evil. They are 
greedy, hateful, envious, given over flattery, deceit, and arrogance. 
They oppress one another and harm living creatures, thus they open not 
the knowledge and vision of Buddha, but that of living beings. lf you 
can with an upright mind consfantly bring forth wisdom, contemplating 
and illuminating your own mind, and 1f you can practice the good and 
refrain from evil, you, yourself will open to the knowledge and vision 
of the Buddha. In every thought you should open up the knowledge and 
vision of the Buddha; do not open up to the knowledge and vision of 
living beings. To be open to the knowledge and vision of the Buddha 1s 
transcendental; to be open to the knowledge and vision of living beings 
1s mundane. If you exert yourself In recitation, clinging fO 1t as a 
meriforIous exercise, how does that make you different from a yak who 
loves his own tail?” 


2.530. Four Uses 

One day, Zen Master Hung-chih Chêng-chueh entered the hall and 
addressed the assembly, saying, “There are fÍour ways of uses in Zen 
practice: FIrsf, using activity to reveal essence. Second, using essence 
to reveal activity. Third, using neither activity nor essence. Fourth, 
fully transcending 'neither activity nor essence.” In Zen, activity has 
the basic meaning of “what one does or achieves;” If 1s used to indicate 
spIritual practice, the content of practice or the result of practice. While 
the basic meaning of “essence” 1s “where one 1s.” In Zen, 1t indicates 
“rank,”as In the Tsao Tung School's doctrine of the FIive Ranks or Lin- 
Chi s concept of the “Irue Person of No Rank.” In Zen master Hung- 
Chih's Four Ủses, “essence” signifies “enlightenment.” 


3997 


2.531. Four Standards Based on Phenomena and Noumena 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XVI, there are four standards based on 
phenomena and noumena, presented by Zen master Yan-T”ou mm 
testing the realms of cultivation. In Zen, phenomenon ordinarily means 
a happening,” but according to Buddhist philosophy, 
“Vastu” means “the Individual,” “the particular,” “the concrete.” While 
noumenon means “a principle,” “reason,” “the whole,” “the all,” 
“totality,” “the universal,” “the abstract,” etc. “Phenomenon” always 
stands contrasted to “noumenon.” “Phenomenon” 1s distinction and 


33 


“an event, 


discrimination, and “noumenon”ồ Is  non-distinction and non- 
discrimination. In regular Buddhist terminology, “noumenon” 
corresponds to Sunyata, Void or Emptiness, while “phenomenon” 1s 
form. Flrsf, InvestIgate the realm of particular phenomenon. Not be a 
practitiloner in meditation, but always busy with worldly affatrs. 
Second, investigate the realm of complete combination of the oneness. 
In this perlod, practiioners see clearly the ultimate truth and reality 
which 1s undivided and perfect by 1tself. Third, investigate the realm of 
both phenomena and noumena. During this period, practiiloners see 
clearly the real nature of all things. Phenomenon and noumenon, 
activiy and principle or the absolute; phenomenon ever change. 
Noumenon, the underlying principle, being absolute, neither change 
nor acts, 1t 1s the bhutatathata. Fourth, Iinvestigate the realm of non- 
discriminaton of phenomena and noumena. In this period, 
practitioners, see clearly the Identity of apparent confrarles; perfectf 
harmony among all differences. 


2.532. The Four Gusf-Host RelaHionships 

According to Zen master Lin-Chi-I-Hsuan, there are four ways of 
measuring a disciple's nature of the power of senses. First, students 
suøgest a master fo let go, but the master does not want to, that 1s a 
serious 1lÏnesses of meditation. Second, masters suggest a student to let 
go, but the student does not want to, that 1s a serious 1llnesses of 
meditation. Third, a master sees himself thoroughly and 1s attached to 
nothing. Fourth, a student sees himself thoroughly and 1s attached to 
nothing. According to the Records of the Transmission of the Lamp 


3998 


(Ch uan-Teng-Lu), Volume XI, one day, Zen master Lin-Chi entered 
the hall and addressed the assembly, saying, “Followers of the Way, In 
the view of the Zen school, death and life proceed In an orderly 
sequence. Students of Zen must examine this most carefully. When 
host and guest meet they check each other out. At times, 1n response to 
something, they may manifest a certain form; they may act with therr 
whole body; they may use tricks or devices to appear Joyful or angry; 
they may reveal half of their body; they may ride a lion or a lordly 
elephant (the Bodhisatva Manjusi who 1s represented 
1conographically as mounted on a lion, and Bodhisattva Samantabhadra 
who 1s represented Iconographically as mounted on a white elephant 
with six tusks). À true student gives a shout and begins by holding out a 
tray of sticky glue. The teacher, not discerning where this comes from, 
selzes hold of It and performs all sorts of antics. The student shoufs 
again, but the teacher 1s unwilling to abandon his views. This 1S a 
disease Impossible to cure. It is called 'the guest examines the host. 
Sometimes a teacher offers nothing, but the momernt the student asks a 
question, he takes It away. The student, deprived of his question, res1stS 
to the death and wIll not let go. Thịs 1s called the host examines the 
guest.' Sometimes a student comes before a teacher In a state of pure 
clarity. The teacher, discerning this realm, seIzes 1t and flings 1t Into a 
pIt. An excelent teacherl' exclaims the student, but the teacher replies, 
'Bah! Who are you to tell good from bad?!' The student then makes a 
deep bow. This 1s called the host examines the host.' Or a student may 
appear before a teacher locked In a yoke and bound with chains 
(deluded ideas regarding Buddhism). To these the teacher adds still 
more yokes and chains, whereupon the student 1s so delighted that he 
doesnt know whats what. This 1s called 'the guest examines the 
guest.” 


2.533. Four Vehicles 

According to the Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter Seventh. 
One day Chih-Ch'*ang asked the Master, “The Buddha taught the 
dharma of the three vehicles and also the Supreme Vehicle. Your 
disciple has not yet understood that and would like to be Instructed.” 
The Master said, “Contemplate only your own original mind and do not 
be attached to the marks of external dharmas. The Dharma doesn't 


3999 


have four vehicles; 1t is people”s minds that differ.” The Master added: 
“Vehicles are methods of practice, not subJects for debate. Cultivate on 
your own and do not ask me, for at all times your own self-nature 1s 
1fself “thus.” First, cultivating by seeing, hearing, and reciting 1s the 
small vehicle. Second, cultivating by awakening to the Dharma and 
understanding the meaning 1s the middle vehicle. Third, cultivating In 
accord with Dharma 1s the great vehicle. Fourth, to penetrate the ten 
thousand dharmas entirely and completely while remaining without 
defilement, and to sever attachment to the marks of all the đharmas 
with nothing whatsoever gained In return: that 1s the Supreme Vehicle. 


2.534. Four WWisdoms 
According to the Flatform Sutra, Chapter Seven, one day, Chih- 
Tung asked the Sixth Patrlarch, “May I hear about the meaning of the 
four wisdoms?” The Master said, “Since you understand the three 
bodies, you should also understand the four wisdom. Why do you ask 
again? To speak of the four wisdoms as separate from the three bodies 
1S to have the wIsdoms but not the bodies, in which case the wIsdom 
becomes non-wisdom.” He then spoke the verse: 
“The wisdom of the great, perfect mirror 

ls your clear, pure nafure. 

The wisdom of equal nature 

ls the mind without disease. 

Wonderfully observing wisdom 

ls seeing without effort. 

Perfecting wIsdom Is 

The same as the perfect mirror. 

Five, eIght, six, seven, 

Effect and cause both turn; 

Merely useful names: 

They are without real nature. 

If, in the place of turning, 

Emotion Is not kept, 

You always and forever dwell 

In Naga concentration. 


4000 


2.535. Four Great Debís 

Shaku Sôen, name of a Japanese Rinzai monk, also known by hIs 
religIous name Shaku Sôen, one of the most Important Zen masters of 
the modern period. Sôen Shaku was born in 1859. He was sent to a 
local temple school where, in an autobiographical statement he wrote 
later, he was taught to respect the Three Treasures of Buddha, Dharma, 
and Sangha, as well as to be filial to my parents and helpful to my 
brothers and sisters, to be loyal to my country and faithful to my 
compatriots. In his lectures, he always taught his assembly about the 
Four Debts of Gratitude: Ftrst, the debt to the Triple Jewel (Buddha, 
Dharma, Sangha). Second, the debt to our parents and teachers. Third, 
the debt to our spiritual friends. Fourth, the debt we owe all sentient 
beIngs. 


2.536. The Four Snakes RÑestding in Your Luggage Are 
Originally Emp(y 

Dai Xa, a Vietnamese Zen master from Hà Đông, North Vietnam. 
He left home and became a disciple of Đạo Huệ since he was very 
young. He was the Dharma hetrr of the tenth generation of the Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. He always stayed at Tuyên Minh Hỗ Nham to build 
temples to save people. One day, king Lý Anh Tông summoned him to 
the capttal to ask If he had any Dharma to control the king”s 
depression. He told the king that he should practice the contemplation 
of the twelve conditions of cause-and-effect (mdana). He spent most of 
his life to revive and expand Buddhism In North Vietnam. He passed 
away In 1180, at the age of 61. He always reminded hid disciples on 
the four elements and five aggregates as follow: “Four great elements 
are four things of which all things are made (produce and maintain 
le). These four elements are Interrelated and Inseparable. However, 
one element may preponderate over another. They constantly change, 
not remaining the same even for two consecutive moments. According 
to Buddhism, matfer endures only for 17 thought-moments. No matter 
what we say, a human body Is temporary; 1t 1s created artificially 
through the accumulation of the four elements. Once death arrives, the 
body deterlorates fo return to the soil, water-based substances will 
gradually dry up and return to the great water, the element of fire 1s 
lost and the body becomes cold, and the great wind no longer works 


4001 


within the body. At that time, the spirit must follow the karma each 
person has created while living to change lives and be reincarnated 
1nto the six realms, altering Iimage, exchange body, etc 1n the cylce of 
births and deaths. Zen practitioners should always remember that the 
four elements or four snakes residing In your luggage are originally 
empty. While the aggregates which make up a so called “human 
being.` The five skandhas are the roots of all ipnorance. They keep 
senftilent beings from realizing their always-existing Buddha-Nature. 
The five aggregates are considered as maras or demons fighting 
against the Buddha-nature of men. In accordance with the Dharma, life 
IS comprised of five agsregates (form, feeling, perception, mental 
Íormation, consclousness). Matter plus the four mental factors 
classified below as feeling, perception, mental formation and 
conscIousness combined together from life. The real nature of these 
five aggregates 1s explained In the Teaching of the Buddha as follows: 
“Matter is equated to a heap of foam, feeling 1s like a bubble, 
perception 1s described as a mirage, mental formatlons are like a 
banana tree and consciousness Is Just an 1llusion. Zen practitloners 
should always remember that the fÍive aggregates forming this hiph 
mountain are also empty.” Below 1s one of his famous Zen poems: 

“The four snakes residing in your luggage are originally empty. 

The five aggregates forming this high mountain are also empty. 
See the true nature 1lluminating unhinderedly, 
And don't mind about the Nirvana and birth and death.” 

Through this verse, Zen master Đại Xả wanted to advise us that the 
four snakes are working In our body. We should be very careful with 
them; !f not, they can make us sick. Zen practitioners should always 
remember the Buddha”s teachings in the SatI Patthana Sutra: “If you 
have patlence and the will to see things as they truly are. [f you would 
turn inwards to the recesses of your own minds and note with Just bare 
aftention (satI), not obJectively without proJecting an ego Into the 
process, then cultivate this practice for a sufficient length of time, then 
you will see these five agsgregates not as an entity but as a serles Of 
physical and menfal processes. Then you wil not mistake the 
superficial for the real. You wIll then see that these aggregaftes arise 
and disappear in rapid succession, never being the same for two 
consecufive moments, never static but always In a state of flux, never 


4002 


being but always becoming.” And the Buddha continued to teach in the 
Lankavatara Sutra: “l[he Tathatagata Is neither different nor not- 
diferent from the Skandhas.” (Skandhebhyo-nanyo-nanayas- 
tathagata).” 


2.537. Kimdness and Compassion For the Wretched and Desolate 
People! 

Jimon, name of a famous Japanese Zen Nun. Jimon was the 
daughter of a samurai. Her mother died when she was eleven years 
old, and her father passed away a few years later, when she was 
fifteen. When she turned eighteen, she shaved her head and became a 
nun. J]imon was rich In kindness and compassion, doing whatever she 
could to help those in need. One winter night, during a severe 
snowstorm, two little beggar boys showed up at her door. They looked 
so cold to her that she Immediately took off her outer robe and gave 1t 
to them. Ôn that occasion, she composed a poem, saying, 

“The plight of the desolate 
how wretched these sleeves 
too narrow for shelter to keep them 
†rom spending the night outside." 


2.536. Frorn Chao Chou 's Cypress Tree in the Courtyard to the 
Survival 0ƒ Ts'ao Tung 

We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s some Interesting Information on him in The Wudeng Huiyuan: 
Fushan Fayuan also known as "Yuanjian" (Perfect Mirror), was a 
disciple of Shexian Guixing. He came from anclent Dengzhou in 
Henan Province. As a youth he left home to live as a novice monkK In a 
temple headed by a teacher named SanjJiao Song. Fushan attained 
enlightenment upon hearing his master answer another monk's question 
about Zhaozhou's cypress tree In the courtyard. After taking the monk's 
vows he traveled widely. A great Zen adept, Fushan received Dharma 
transmission from both Shexian Guixing and Fenyang Shanzhao. Zen 
master Fushan Fayuan entered the hall and addressed the monk, 
saying, "Dead trees of the Ru Sea Blossom, but they do not take on the 
colors of spring." A monk asked, "What is Buddha?" Fushan said, “The 


4003 


big ones are like elder brothers. The smaill ones are like younger 
brothers." A monk asked, "Why did the First Ancestor come from the 
west?" Fushan said, "Bones piled up on a board plain." 


2.539. Simce I Became Abbot, I'ye Never Blinded a Monk's Eye! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked, "Since ve 
arrived here, the summer practice period has nearly passed and I 
havent received Instruction from you. Ï want you fo support my 
efforts." Tzu Fu gave the monk a push and said, "Since I became abbot 
here, [ve never blinded a monk's eye†" 


2.340. From Delusion to Great Doubt That Is Leading to 
Enhightenment 0ƒ True Nature 

One of the great Japanese Zen masters of the Lin-Chi school, a 
disciple of Koho Zenji. He was the founder of the Kogakuji-ha with a 
system of sixty-nine temples In Japan 1n the fourteenth century. 
According to the Japanese Zen legends, in the end days of the 
Kamakura Era, a pregnant woman of the samural class had a dream In 
which she Iimagined that the child she was carrying would grow up to 
become a viclous criminal who would slay both of his parents. Terrified 
by that possibility, when she felt her labor begin, she went out to a field 
and gave bĩrth In secret, abandoning the child as soon as 1t was born. A 
household servant suspecting something peculiar was going on 
followed her misfress to the field and rescued the child, bringing 1t back 
1nto the household and raising 1t herself. The chỉld, who, later, would 
become one of the most imporfant figures in Japanese Rinzal Zen, 1s 
known to history by his Buddhist name, Bassuli. The boy grew up In his 
fathers household, apparently fully aware of his actual parents. 
Perhaps because of the circumsftances of his birth he was a particularly 
sensitive child, øgiven to precocIous reflection on the nature of human 
exIstence. The death of his father when Bassui was four years old. 
Three years later, a memorial ceremony was carried out during which 
offerings of rice cakes and fruit were presented according to custom. 
The boy asked the presiding monk at the cenremony to whom these 
offerings were being made. The monk told hìm: “To your father.” 
Bassuli asked, “But my father 1s dead and his body has been cremated. 


4004 


He no longer has a form. How can he eat these cakes?” The monk 
assured him, “He may no longer have a physical body, but his soul will 
receive these offerings.” In stead of answering his concerns, the reply 
only raised further questions In the childs mind: “What dịd the monk 
mean by a 'soul'? Did he, too, have one? If so, what was 1s nature? 
These questions became the basis of Bassuis 'Great Doubt.” And these 
questions drove him to try to resolve the question of his being. Bassui's 
doubt was Intense from an early age. While still a child, he was 
frightened by the stories he heard about the torments to which the souls 
of the wicked were subJected after death. The idea that there was a 
non-physical part of himself which would survive death. The boy was 
really terrfied by the Idea that his soul might be capable of 
experiencing pain after his body was dead. His questioning continued 
when he became a youth. What was the nature of the soul? Did it really 
exist or nof? If the soul did not exIst, then what was 1t that animated the 
body, what was It that saw, heard, and felt? What was It that responded 
to the question “Who are you” by answering “I am so-and-so””? Bassul 
pIicked up some religious 1nstructions, and, following it as best he 
could, he meditated on the questions plaguing him. Eventually, like the 
Buddha before him, he came to the conclusion that there was “no 
thing” that could be identified as a soul (this 1s the traditlonal Buddhist 
doctrine of Anatta). He achieved a a degree of awareness of what the 
Heart Sutra calles “emptiness (sunyata)” the void which underlies all of 
exIstence and from which all experlences arise. This temporarily 
resolved his worries, but he remained uncertain whether what he had 
sensed was the same as the “awakening” spoken of in Zen circles. In 
fact, he later came across a passage In his reading that roused all his 
old anxIetiles. Even I1f the nature of all being 1s sunyata. His Intensive 
doubtful questioning led him to several enlightenment experiences, but 
he was never content with what he had attained but rather searched 
ever deeper. Even If the nature of all beings Is sunyata, Bassul 
reasoned, there 1s something that animates the body, which 
experiences the world through the senses. If 1t 1s not “soul,” what, then, 
1s 1? The way he posed this question was to ask, “Who 1s the master?” 
Thịs became, for hìm, a natural koan, are not assigned by a teacher but 
one that came from his own nature of mind. Às his later writings would 
point out, the koan 1s a variation of the question the Sixth Patriarch had 


4005 


put to Venerable Ming: “What 1s one's face before one's parents were 
born? What is one's True Nature?” 


2.541. Txu-Ming Attains Enlightenment 

Tzu-Ming Chu-Yuan came to Fen-Yang for more than two years. 
One day he asked Zen master Fen-Yang: “I”ve been here for two years 
and you haven't given me any Insfruction! You've Just increased the 
world”s vulgarity, dust, and toil, while the years and months fly away. 
Even what I knew before Is no longer clear, and [ve lost whatever 
good came from leaving home.” But before Shi-Shuang could finish 
speaking, Fen-Yang glared at him fiercely and cursed him, saying: 
“What you know 1s vile! How dare you sell me short!” So saying, Fen- 
Yang picked up his staff to drive Shi-Shang away. Shi-Shuang tried to 
plead with him, but Fen-Yang covered Shi-Shuang's mouth with his 
hand. At that moment, Shi-Shuang realized great enlightenment. He 
then exclaimed: “It”s knowing the extraordinary emotion of Lin-Chih”s 
wayl” After this event, Tzu-Ming remained as Fenyang's attendant for 
SeVen y€ars. 


2.542. Tzu-Ming and the Tiger Roar 

One day, a monk (Dadao Ku-chuan?) called upon Zen master T'zu- 
Ming Chu-Yuan. Tzu Ming asked him, “White clouds block the mouth 
of the valley (the master has closed the gate and allows neither sages 
nor fools to pass). From where, then, does the wayfarer come (the 
master may refer the monk to a wayfarer)?” The monk looked right and 
left, then said, “Last night a fire somewhere burned out an old master's 
grave (the monk compares himself to fire that has tested Tzu-ming).” 
Tzu-ming scolded the monk, saying, “You re not there yet! Say more!” 
The monk made a tigers roar. The master struck him with his sifting 
cloth. At that time, the monk pushed Tzu-ming over. Tzu-ming then 
roared like a tiger. The monk withrew and praised Tzu-ming, “[ have 
visited over seventy enlightened teachers, but only you succeed to the 
true teachings of Lin-ChIi.” 


4006 


2.543. To Feel a Paralizing Wind! 

Zen master Ssu-ming Shi-Shuang received honors from Emperor 
Ren-Zong, and during the return trip to his temple he said to his 
attendant: “I feel a paralizing wind.” Shi-Shuang's mouth became 
crooked. His attendant stopped and said: “What should we do? You ”ve 
spent your whole life cursing the Buddhas and reviling the ancestors. 
So now what can you do?” Shi-Shuang said: “Don't wory. HH 
straiphten 1t for you.” He then used his hand to straighten his mouth. 
Then Shi-Shuang said: “From now on I[ won't play any more Jokes on 
you.” The next year, on the fifth day of the first month, the master 
passed away. 


2.544. Jiun Sonja Through the Calligrapher "Not Deluded"' 

Jiun Sonja, an eminent Japanese Buddhist scholar-monk in the 
eighteenth century. Although Jiun was a monk of the Shingon sect, his 
work has long been regarded as Zenga. This 1s due both to the 
spontaneous and powerful nature of his brushwork and to the Zen 
content of muụch of his calligraphy. In addition to his importance as a 
Buddhist scholar, Jun became one of the most Impressive calligraphers 
of the Edo period, producing a large number of scrolls displaying his 
unique style of calligraphy. Jiuns Eumai (Not Deluded) expresses an 
Important Zen phrase about overcoming 1llusion. The two large 
Chinese characters are fimly weiphted in space, with heavy 
hor1zontal, vertical, and diagonal strokes. There 1s no possibility of 
avoiding Jiuns message; the characters are wriftten in bold, clear 
regular script, and the force of the brushworkK Instantdly attracts 
aftention. Jiun may have used a special brush, perhaps of split bamboo, 
to achieve the combination of thick lines and frequent "flying white” 
dry-brush effects. The short horizontal strokes contrast with longer 
diagonals moving down to the left, leading the eye to the squared ”sun” 
form, which seems to shine forth at the end of the scroll. Thus within 
the "Not Deluded” proclaimed by the callipraphy, there 1s a final 
1llumination of enlightenment. It should be noted that Jiun produced 
most 0Ÿ hIs artistic work 1n his final years. 


4007 


2.545. Dcad Mind (Tsu-hsin) 

We encounter Zen master Tzuxin Wuxin Huanglong In example 39 
of the Wu-Men-Kuan. Besides, there 1s some Interesting Iinformation 
on him in The Wudeng Huiyuan: Zen master Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang- 
Lung was born in 1044 in Shao-Chou. As a very young man, he entered 
Fo-Tuo Monastery where he gained ordination. Later he traveled to 
visit the teacher Huang-Lung-Zu-Xin of the Huang-lung of Lin-Chi 
lineage. When Ssu-hsin first met Huang-lung, Huang-lung raised his 
fist and asked, "If you call 1t a fist you have erred. If you dont call It a 
fist then you've avoided the question. What do you call it?” Ssu-hsin 
didnt know what to do. He then spent two years working on this 
question before he arrived at a solution. But when he then went to 
discuss the matter with Huang-lung, his teacher didnt pay any attention 
and instead became highly agitated. As Ssu-hsin tried to explain his 
Iinsight, Huang-lung suddenly yelled, "Stop! Stop! Can you feed people 
by talking about food?" 'This startled and distressed Ssu-hsin, who said, 
"I dont want to be in this place of broken bows and spent arrows. I 
appeal to the masters compassion. Please direct me fo a paradise." 
Huang-lung said, “A single dust mote flies and heaven 1s concealed. A 
mustard seed falls and earth 1s overturned. À so-called Paradise stil 
torments you with confusion. You must completely die so that for 
unlimited eons come, with total mind you can hear." Ssu-hsin quickly 
left. One day, as Ssu-hsin was talking with a pilgrim monk, there was a 
sudden flash of lightning and a loud thunderclap. Ssu-hsin Instantly 
enlightened. He rushed to see huang-lung. Forgetting to put on his 
sandals, said, "Everyone on earth has attained Zen, but they havent 
awakened to It. [ve already enlightened!" Huang-lung laughed and 
said, "A practitioner of the first rankl How can I face you?” And 1t was 
as a result of this event that he received the name "Ssu-hsin" (Dead 
Mind). 


2.546. The Chick Pecks from Within, the Hen from Without 
(The Chicks Peck from Inside 0ƒ the Eggø, and the Hen 
Chỉck from Oufside) 
According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XI, Zen Master Hsiang-Yen-Zhi-Hsien 
often told his assembly: “The goal of Zen 1s to bring the practitioner to 


4008 


awakening, but that awakening must be sought within oneself rather 
than outside of oneself or from something acquired from another. I 
would like compare the relationship between the Zen master and his 
student to that of a hen and a chick still in 1s egg. It 1s the chick that 
must strive to break free of the shell, pecking at It from within. Only 
when the chick makes some progress can the hen assist by pecking at 
the outside of the shell. Similarily, when the student 1s ready, the Zen 
master makes use of what Buddhism calls skillful means to assist him 
to atfain the final breakthrough. The skillful means used with one 
student are not necessarIly appropriafe to another; the choice of skillful 
means employed by the master 1s dictated by the stage the student 1s at 
and the particular conditons of that studenfs quest for awakening." 
Then, he formed a verse: 
“The chick pecks from within, 

The hen from without. 

The chick breaks free throuph the shell. 

When hen and chick are both gone, 

The function has not gone astray. 

Singing the same song, 

The mysftical volce øoes on alone.” 

After receiving the profoundly essential meaning of Zen, Tin Hoc 
became the Dharma herr of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen 
Sect. Then he wandered by himself everywhere. Later on, he settled 
down and dwelt at Quan Danh Temple on Mount Khong Lo in Thach 
That District, Son Tay Province. During the dynasty tile of Thien Tu 
Gia Thuy, on the ninth day of the first month, in 1190, he felt ¡ll and 
spoke a verse to his disciples: 

““[igers and panthers in mountains and forests, 
With different kinds of stripes on their bodies. 
lf you wish to tell them apart, 

The chicks peck from Inside of the egg, 
And the hen peck from outside.” 


2.547. A Treasure qí Home 


One day a monk asked Shih-Chiu: ““There 1s a Jewel in the palm of 
Ksitigarbha Bodhisattva. What does It mean?” He asked the monk: “Do 


4009 


you have a Jewel in your hand?” The monk replied: “I don”t know.” He 
then composed the following verse: 
“Don't you know you have a treasure at home? 

Why are you running after the externals? 

It 1s Just like running away from 

your own shadow at noon time. 

Or the man 1s frightened when 

not seeing his head in the mirror, 

after putting the mirror down.” 


2.546. It Is As Deep As an Q@cean, and As Stable As a Mountain 
In Zen, the term Indicates that the Buddha-nature 1s the real truth of 
things, it 1s as deep as an ocean, and as stable as a mounfain. According 
to the Pi-Yen-Lu, example 57, one day, Zen master Chao-Chou 
entered the hall to address the monks: “Attaining the Way 1s not 
difficult, Just disdain choosing. As soon as words are present there 1s 
choosing, there 1s understanding. It”s not to be found 1n understanding. 
ls understanding the thing you uphold and sustain?” A monk asked: 
“Since 1t Is not found In understanding, what 1s to be upheld and 
sustained?” Chao-Chou said: “I don't know.” The monk said: “Since 
the master doesn't know what 1t 1s, how can you say 1t Isn't within 
understanding?” Chao-Chou said: “Ask and you have an answer, then 
bow and withdraw.” Zen practitioners should see that 1ƒ you look to the 
words, then this monk does after all startle heaven and shake the earth. 
Tf 1t 1s not in the words, then what? You must be able to turn this little 
key before 1t will open. To grab the tigers whiskers, you must be able 
to do 1t on your own abilities. Heedless of the mortal danger, this monk 
dared to grab the tigers whiskers, so he said, ”This 1s still picking and 
choosing." Chao-Chou Iimmediately blocked off his mouth by saying, 
"Stupid oaf! Where ¡1s the picking and choosing?" If the monk had 
asked someone else, he would have seen him flustered and confused. 
But what could he do about this old fellow who was an adept? Chao- 
Chou moved where It was ImpossIble to move, turned around where 1t 
was Impossible to turn around. lf you can penetrate all evil and 
poIsonous words and phrases, even down to a thousand differences and 
ten thousand forms, then all conventional fabrications will be the 
excellent flavor of purified ghee. If you can get to where you touch 


4010 


reality, then you will see Chao-Chous naked heart In Its entirety. 
"Stupid oaf” 1s a country expression of the people of Eu Chou, to revile 
people for being without intelligence. When the monk said, “This 1s 
still picking and choosing," Chao-Chou said, "Stupid oaf! Where 1s the 
pIcking and choosing?" The eye of teachers of our school must be thus, 
like the golden winged Garuda bird parting the ocean wafers fo se1ze a 
dragon directly and swallow 1t. Zen master Hsueh Tou has a verse: 
"Deep as the ocean, firm as a mountain. 

A mosquIfo sports 1n the fierce wind of the sky, 

An ant tries to shake an tron pillar. 

Picking, choosing a cloth drum under the eaves." 

Hsueh Tou explains Chao-Chou's two lines In the case by saying, 
"Deep as the ocean, firm as a mountain." The monk said, "“This 1s 
pIcking and choosing," so Hsueh 'Tou says that this monk 1s Just like a 
mosquito playing In a gale, like an ant trying to shake an tron pillar. 
Hsueh Tou praises this monk's great bravery. Why? This "the ultimate 
path has no difficulties” 1s something superiro people use, yet this 
monk dared to talk In this way. Chao Chou dịd not let hm go; he 
Iimmediately said, "Stupid oaf! Where 1s the picking and choosing?" 
Isnt this a fierce wind, an Iron pillar? "Picking, choosing - a cloth drum 
under the eaves." At the end Hsueh Tou picks this up to bring you to 
life. If you recognize 1t clearly, then you are carrying the whole thing 
yourself/ Whats the reason? Havent you heard it said that 1 you want 
fo aftain Iintimate understanding, donft use a question to ask. That 1s 
why "the loth drum under the eaves." 


2.549. To Imumnolate Hùnscl]ƒ! 

Once on a Journey Zen master Zenko happened to see a ruined 
temple that he thought should be restored. Completely without material 
resources of his own, Zenko wrote a large sign saying, “This month, on 
such-and-such a day, the pilgrim Zen master Zenko wIll perform a self- 
cremation. Let those who will donate money for firewood come 
watch." Now Zenko posted this sign here and there. Soon the local 
people were agog, and donatlons began pouring in. On the appointed 
day, people Jammed the temple, awaiting the lighting of the fire. Zenko 
sat in the firewood, preparing to immolate himself. He called for the 
fuel to be Ignited at his signal. Now Zenko went Info silent meditation. 


4011 


A long time passed. All of a sudden, he looked up at the sky and 
nodded. Then he addressed the crowd, saying, "LIsten, listen! There 
are voices in the clouds† Just as [ was about to enfer into extinction, the 
sainfs all said, 'Tt 1s still too early for you to think of leaving the defiled 
worldl Put up with this world for a while, and stay here to save living 
beiIngs.' So I cant go on with the cremation today." Then he took the 
money that had been donated and was able to restore the abandoned 
temple with It. 


2.550. Selƒf-Power 

The attempt to attain enlightenment through one*s own efforts 
(one”s own power or sfrength, merit, intelligence, discrimination, or 
self-reliance) rather than by relying upon the compassion of the 
Buddhas and Bodhisattvas. One's own power, merit, Intelligence, 
discrimination. The attempt to attain enlightenment through one”s own 
efforts rather than by relying upon the compassion of the Buddhas and 
Bodhisattvas. According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in the Pure 
Land Buddhism, this 1s one of the two kinds of power for ordinary 
people. As far as self-power 1s concerned, while the ordinary beings of 
this world, totally bound by their attachments and afflictions, may have 
some level of cultivation, In reality, they still cannot be reborn in the 
Pure Land nor deserve to reside there. The Peace and Bliss Collections 
states: “hose who first develop the Bodhi Mind, starting from the 
level of completely fettered ordinary people Ignorant of the Three 
Treasures and the Law of cause and Effect, should base themselves 
Iinitially on faith. Next, when they have embarked upon the Bodhi path, 
the precepts should serve as their foundation. If these ordinary people 
accept the Bodhisatva precepts and contnue to uphold them 
unfailingly and without Interruption for three kalpas, they wIll reach the 
First Abode of Bodhisattvahood. If they pursue thetr cultivation 1n this 
mamner through the Ten Paramifas as well as countless vows and 
practices, one after another without interruption, at the end of ten 
thousand kalpas they will reach the Sixth Abode of Bodhisattvahood. 
Should they continue still further, they will reach the Seventh Abode or 
Non-Retrogression. They will then have entered the stage of the “Seed 
of Buddhahood,'` 1.e., they are assured of eventual Buddhahood. 
However, even then, they still cannot achieve rebirth In the Pure Land. 


4012 


Other Buddhist schools of Buddhism, such as Zen, place the emphasIs 
on the ability to actualize enlightenment and achieve liberation through 
one's own efforts, I.e., through meditative training. On a deeper level, 
as IS sfressed In Zen, every sentilent being and thing from the very 
beginning 1s endowed with Buddha-nature. From this point of view, the 
opposition of ”self-power” and "other power” must be regarded as an 
artificial one, which, though indicating a differing emphasis 1n relig1ous 
practice, 1s ultimately not valid. Obviously, "self power” 1s always 
needed (necessary) In order to open oneself to the liberating power of 
supposed "other power”. In addition, the practitioner's "own effort” on a 
"self power” path 1s nothing other than a manifestation of the ”"power of 
the other." Zen practiioners should always remember that we belong 
to those who seek salvation by works, or by their own strength. 


2.551. Selƒf-Powers and Other-Powers 

Ordinary people are entirely enmeshed in heavy evil karma and 
are full of all kinds of afflictions. Even though they may have some 
Virftues as a result of cultivation, they find 1t difficult to sever even a 
fraction of their defilements and hindrances. The Land of Ultimate 
Bliss, on the other hand, 1s extremely purely adorned, transcending the 
Triple Realm. How can such depraved common mortals hope to be 
reborn there? According to Masters Chih-I and T”ien-Ju In the Pure 
Land Buddhism, there are two kinds of power: First, Self-power: While 
the ordinary beings of this world, totally bound by theIr attachments 
and afflictions, may have some level of cultivation, In reality, they still 
cannot be reborn In the Pure Land nor deserve to reside there.Second, 
Other-power: With regard to other-power, If anyone believes In the 
power of Amitabha Buddha's compassionate vow to rescue sentient 
beings and then develops the Bodhi-Mind, cultivates the Buddha 
Remembrance (Recitaton) Samadhi, grows weary of his temporal, 
Iimpure body ¡in the Triple Realm, practices chartty, upholds the 
precepts and performs other meritorlous deeds, dedicating all the 
merifs and virtues to rebirth in the Western Pure Land, his aspirations 
and the Buddha”s response will be In accord. Relying thus on the 
Buddhaˆs power, he wIll Immediately achieve rebirth. 


4013 


2.552. Carry Qur (Qwn Stuƒƒ 

Maurine Stuart wrote in Subtle Sound: "I read a story about a monk 
who applied for acceptance to a monastery. While sitting in front of the 
monastery gate, he saw somebody coming up the road with a bịg 
package. He Jumped up from his place by the gate and rushed down to 
take the package from that person, and the abbot of the monastery 
expelled him on the post. Does that seem uncompassionate? This Is a 
story to fell us that we must each carry our own sfuff, and grow and 
learn from 1t, and ripen. When we are sitfing at the gate, Iƒ we a re rIpe, 
we will know when to offer help and when to allow the person to carry 
his or her own burden, do his or her own work. We are here to help one 
another, to support one another, but not to interfere, and not to take on 
someone else's pain or burden. We feel one anothers paIn, since we 
are of one body, one mind, but we must allow each other our own 
©experience, and contribute In our own way.” 


2.3553. Dedicate Yourselves to the Great Matter! 

Kanzan lived to be 83 years old. On the day of his death, he told his 
disciples, “I ask only this of you. Dedicate yourselves to the Great 
Matter!” Then he donned his travel clothes and went to stand quietly 
by a pond near the monastery s front gate. In this manner, he passed 
away. His disciples, continuing to respect his austerity and anonymIty, 
địd not carry out the usual ceremonIes, nor was a tomb consfructed for 
his remains. After he passed away In 1360, Kanzan Egen received a 
number of honorific tiles from the Japanese Imperial court (Muso 
Daishi, Honnu enJo ZenjJI, Busshin Kakusho Zenji, DaijJo Shoo ZenJI, 
Homu Ryoko ZenJI). 


2.554. The Selƒf 

The erroneous Ideas of a permanert self continued In reincarnation 
1s the sources of all ilusion. But the Nirvana sutra definitely asserts a 
permanent ego 1n the transcendental world, above the range of 
reincarnation; and the trend of Mahayana supports such permanence. 
Ego composed of the five skandhas and hence not a permanent entity. 
lt is used for Atman, the self, personality. Buddhism take as a 
fundamental dogma, I1.e. Impermanence, no permanent ego, only a 
temporal or functional ego. The erroneous Idea of a permanent self 


4014 


confinued in reincarnation 1s the souce of all illusion. Buddhism denies 
the existence of an eternal person or soul. Buddhism sees the person 
only a conventlonal name or a combinaton of physical and 
psychological factors that change from moment to moment. We, Zen 
practitioners, can be released from the confinement of the so-call "Ƒ”. 
According to Zen master Dogen in the "Shobogenzo”, we are enslaved 
by our understanding of "I”: [ as a hungry ghost, I as this or that, or In 
1fs best sense, I as a human being. But what 1s the relationship between 
a human being and the Buddha Way? Is there anything more Important 
than our life? Not our life as a hungry ghost, not even our life as a 
human being, but our lie as the Buddha Way, as the very best 
unsurpassable Way. When a person 1s practicing that Way, he or she 1s 
called a Buddha. 


2.555. Ego Delusion 

Buddhism believes that Ego 1s composed of the five skandhas and 
hence not a permanent entity. What 1s this ego? How can an ego be 
bigger In one person than in another? And how can people so easily 
and without any sense of remorse view themselves as having a big ego 
and even proclaim 1t? The word "ego” 1s one of those Latin words that 
seems to have dropped on us from a great height and stunned us. Ego 
was once Just an ordinary word that meant "I.” To say "I have a bịg L" 
or "He has a weak [” does not make mụuch sense. What Is this word "I"2 
We take 1t so for granted, allowing It to slip off the tongue without 
hesitaton and with great frequency. However, for Zen practItioners, 
we become especlally aware of It after a period of practicing 
medifation. For several days we have remained silent, and now 1t 
comes crowding Into our conversations. To experience 1s strength, It 1s 
a øgood exercise to spend a few hours or a day using the word "I” as 
sparingly as possIble, or even not at all. One feels as 1Ÿ one 1s øIving up 
some addiction. Zen practitioners should always remember that the 
word "I” 1s so dangerous that ordinary people wIll kill others, or even 
themselves, In 1ts defense. "Ïl” 1s one of the most mysterious words and 
one of the most expensive. But the question "Who am I?” 1s one of the 
most Important koans for Zen practitoners. In Hakuins Zazen wasan, 
Zen master Hakuin says that the cause of our sorrow 1s ego delusion 
because we are taking something for granted and so we think we are 


4015 


poor, but we are rịch. The ego delusion of spiritual poverty, the 
delusion that I is something very Important rather than all that there 1s. 
Why settle Just for something unclear and by doing that we completely 
lose the best treasure. 


2.556. The Selƒ-Nature Is Fundamentfally Buddha 

According to The Record of Chen-ching Ko-wen, one day, Zen 
master Chen-ching K'o-wen said to the congregation, "Everyonel Has 
your self-belief gone far enough? lf you have reached the zenith of 
belief in self, then you know that self-nature 1s fundamenfally Buddha. 
When you thus realize no belief in self, then you've become a Buddha. 
But because of ancient delusion, when a person hears this, Ifs difficult 
for him to forsake his belief In self. The speech and words of the 
Virtuous, from ancient tImes down to the present, throughout the current 
of Zen, have been nothing but the Buddha-nature of the saints flowing 
out and being set forth. But what flowed forth was Just the branch. The 
Buddha-nature 1s the root. These days many people seek the branch but 
reJect the root, forgetting the true and falling into the false, they have 
harmed the Buddhadharma. They should always remember that the 
words and phrases of the ancients were for the sake of Zen and the 
Way! Tf not for Bodhidharma's coming from the west, there'd be no Zen 
to be passed on. It was all for the sake of beings to individually realize 
therr own self nature and become Buddhas, for beings to personally 
bring forth the entire Buddhadharma. Moreover, It was for the 
transformation of the universal spirit whereby all beings are seen to be, 
in themselves, complete and perfect, and without the need to falsely 
seek anything outside of themselves. lf people today seek something 
outside of themselves, then they cover up the root and will never gain 
awakening. lÝ one always acts as guest, whereby the countless 
treasures belong to others, then it 1s just delusive thinking, and 
ultimately the flowing cycle of birth and death can be avoided." 


2.557. The True-Suchness Selƒ-Nature is the True Buddha 

On the third day of the eighth month of the year Kuei-Chou, the 
second year of the Hslen-T”1en reign (around 713 A.D.), after a meal In 
Kuo-Ên Temple, the Master said, “Each of you take your seat, for I am 
going to say goodbye.” Fa-Hai said, “What teaching dharma wIll the 


4016 


High Master leave behind so that confused people can be led to see the 
Buddha-nature?” The Master said, “All of you please, listen carefully. 
lf those of future generations recognize living beings, they wIll have 
perceived the Buddha-nature. If they do not recognize living beings, 
they may seek the Buddha throughout many aeons but he will be 
difficult to meet. I will now teach you how to recognize the living 
beings within your mind and how to see the Buddha-nature there. If 
you wish to see the Buddha, simply recognize living beings Íor 1t 1S 
living beings who are confused about the Buddha and not the Buddha 
who 1s confused about living beings. When enlightened to the self- 
nature, the living being 1s a Buddha. If confused about the self-nature, 
the Buddha 1s a living being. When the self-nature 1s Iimpartial, the 
living being 1s the Buddha. When the self-nature 1s biased, the Buddha 
Is a living being. lf your thoughts are devious and malicious, the 
Buddha dwells within the living being but by means of one Impartial 
thought, the living being becomes a Buddha. Our minds have theIr own 
Buddha and that Buddha 1s the true Buddha. If the mind does not have 
1s own Buddha, where can the true Buddha be sought? Your own 
minds are the Buddha; have no further doubts. Nothing can be 
established outside the mind, for the original mind produces the ten 
thousand dharmas. Therefore, the Sutras say, “The mind produced, all 
dharmas are produced; the mind extinguished, all dharmas are 
extinguished. Now, to say goodbye, I will leave you a verse called the 
“Self-Nature's True Buddha Verse.” People of the future who 
understand 1ts meaning will see their original mind and realize the 
Buddha Way. The verse runs: 

The true-suchness self-nature 1s the true Buddha. 

Deviant views, the three poIsons, are the demon king. 

Attimes of deviant confusion the demon King 1s in the house; 

But when you have proper views the Buddha 1s in the hall. 

Deviant views, the three poisons produced within the nature, 

Are Just the demon king come to dwell in the house. 

Proper views casting out three poIsons of the mind 

Transform the demon I1nto Buddha True, not False. 

Dharma-body, Reward-body, and Transformation-body: 

Fundamentally the thre bodies are one body. 

Seeing that for yourself within your own nature 


4017 


Is the Bodhi-cause for realizing Buddhahood. 

The pure nature 1s originally produced from 

the Transformation- body. 

The pure nature 1s ever-present within the Transformation-body. 
One”s nature leads the Transformation-body down the right road. 
And In the future the full perfection 1s truly without end. 

The root cause of purity 1s the lust nature, 

For once rid of lust, the substance of the nature 1s pure. 

Each of you, within your natures; abandon the five desires. 
In an Instant, see your nature, 1t 1s frue. 

lfin this life you encounter the door of Sudden Teaching 
You will be suddenly enlightened to your self-nature 

And see the Honored of the world. 

lf you wish to cultivate and aspire to Buddhahood, 

You won”t know where the truth 1s to be sought 

Unless you can see the truth within your own mind, 

Thịs truth which 1s the cause of realizing Buddhahood. 

Not to see your self-nature but to seek the Buddha outside: 

lf you think that way, you are deluded Iindeed. 

I now leave behind the Dharma-door of the Sudden Teaching 
To liberate worldly people who must cultivate themselves. 
lannounee to you and to future students of the Way: 

lf you do not hold these views you wIll only waste your time. 


2.556. Selƒf-Nature ¡is Clear and @bvious 

According to Zen Master Philip Kapleau in Awakening to Zen, 
†rom the point of view of Bodhidharma, the great ancestral founder of 
Zen, we have this statement about the second precept, taken from 'A 
Survey of Buddhism by Sangharakshita: "Self-nature Is clear and 
obvious. In the sphere of the ungraspable Dharma, not having a thought 
Of grasping 1s called the item of refraining from stealing." If there 1s no 
thought of grasping, then there 1s nothing to ørasp. 


2.559. Conƒfused, the Selƒ-Nature Is a Living Being; Enlightened, 
HIs a Buddha 

Self-nature; another expression for the Buddha-nature that 1s 

Immanent In everything existing and that is experienced In self- 


4018 


realization. Original nature, confrasted to supreme spirit or purusha. 
Original nature 1s always pure 1n 1ts original essence. Self-nature, that 
which constitutes the essential nature of a thing. In the Lankavatara 
Sufra, the Buddha told Mahamati: “Oh MahamatI, the nature of 
©xIstence 1s not as 1t 1s discriminated by the ignorant.” Things In the 
phenomenal world are translent, momentary, and without duration; 
hence they have no self-nature. Also according to The Lankavatara 
Sutra, there are seven types of self-nature. According to the Flatform 
Sutra, Chapter Three, the Sixth Patriarch said, “Great assembly, the 
worldly person”s own physical body 1s the city, and the eye, ear, nose, 
tongue, and body are the gates. Outside there are five gates and Iinside 
there 1s a gate of the mind. The mind ¡s the “sround” and one”s nafure 1s 
the “king.' The “king' dwells on the mind “ground.ˆ When the nature 1s 
present, the king 1s present but when the nature 1s absent, there 1s no 
king. When the nature 1s present, the body and mind remain, but when 
the nature 1s absent, the body and mind are destroyed. The Buddha 1s 
made within the self-nature. Do not seek outside the body. Confused, 
the self-nature 1s a living being: enlightened, it is a Buddha. “Kindness 
and compasslon" are Avalokitesvara and “sympathetic Joy and giving” 
are Mahasthamaprapta. “Purification" 1s Sakyamumi, and “equanimity 
and directness"” are Amitabha. “Others and self” are Mount Sumeru and 
“deviant thoughfs” are the ocean water. “Afflictions” are the waves. 
“Cruelty” is an evil dragon. “Empty falseness'” Is ghosts and spIrits. 
“Defillement` 1s fish and turtles, “sreed and hatred` are hell, and 
“delusion" 1s animals. Good Knowing Advisors, always practice the ten 
good practices and the heavens can easily be reached. Get rid of others 
and self, and Mount Sumeru topples. Do away with deviant thought, 
and the ocean waters dry up. Without defilements, the waves cease. 
End cruelty and there are no fish or dragons. The Tathagata of the 
enlightened nature 1s on your own mind-ground, emitting a great bright 
light which outwardly 1lluminates and purifies the six gates and breaks 
throuph the six desire-heavens. Inwardly, 1t illuminates the self-nature 
and casts out the three poisons. The hells and all such offenses are 
destoyed at once. Inwardly and outwardly, there 1s a bright 
penetration. This 1s no different from the West. But If you do not 
cultivate, how can you øo there?” 


4019 


2.560. The Five-Fold Dharrma-Body Refuge 0ƒ the Selƒ-Nafure 

According to The Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught 
about the five-fold Dharma-body refuge of the self-nature. The first 1s 
the morality-refuge, which 1s simply your own mind when free from 
error, evil, Jealousy, greed, hatred and hostility. The second 1s the 
concentration-refuge, which 1s Just your own mind which does not 
become confused when seeing the marks of all good and evil 
conditions. The third 1s the wisdom-refuge, which 1s simply your own 
mind when 1t 1s unobstructed and when 1t constantly uses wisdom to 
contemplate and 1lluminate the self-nature, when 1t does no evil, does 
good without becoming attached, and 1s respectful of superior, 
considerate of Iinferiors, and sympathetic towards orphans and widows. 
The fourth ¡1s the liberation-refuge, which 1s sinply your own mind 
1ndependent of conditions, not thinking of good or evil, and free and 
unobstructed. The fifth 1s the refuge of knowledge and views, which 1s 
simply your own mind when it 1s Iindependent of good and evil 
conditions and when 1t does not dwell in emptiness or cling to stillness. 
You should then study this in detail, listen a great deal, recognize your 
original mind, and penetrate the true principle of all the Buddhas. You 
should welcome and be In harmony with living creatures; the 
unchanging true nature. Good Knowing Advisors, the Incense of these 
refuges perfumes each of you within. Do not seek outside. 


2.561. The Selƒ-Nature, Pure, Neither Produced Nor Destroyed, 
Completed in Iíselƒ, Can Produce AII Dharmas 

Naturally pure mind, the mind that 1s pure In 1s original essence, 
ØIves Ifself up to the Iinfluence of the secondary evil passions, Manas, 
etc., and the ego. This 1s the primordial perfection Buddha-nature that 
1s Immanent in all beings and does not need to be ”attained.” This 
perfection 1s always present; however, that is obscured by delusion In 
©everyman's consciousness. According to the Awakening of Faith, this 1s 
the self-existing fundamental pure mind (Immuftable mind corpus, or 
mind-nature). After Hui-neng's verse "Originally Bodhi has no tree” 
was wriften, the followers all were startled and without exception cried 
out to one another, “Strange Iindeed! One cannot Judge a person by his 
appearance. How can 1t be that, after so little time, he has become a 
Bodhisattva In the flesh?” The Fifth Patrlarch saw the astonished 


4020 


assembly and feared that they might become dangerous. Accordingly, 
he erased the verse with his shoe saying, ““Phis one, too, has not yet 
seen his nature.” The assembly agreed. The next day the Patriarch 
secretfly came to the threshing floor where he saw Hui Neng pounding 
rice with a stone tied around his waist and he said, “A seeker of the 
Way would forget his very life for the Dharma. Is this not the case?” 
Then the Fifth Patriarch asked, “Is the rice ready?” Hui Neng replied, 
“The rice has long been ready. ÏIt is now waiting only for the sieve.” 
The Patriarch rapped the pestle three times with his staff and left. Hui 
Neng then knew the Patriarch”s Intention and, at the third watch, he 
went Into the Patriarch's room. The Patriarch covered them with his 
precept sash In order to hide and he explained the Diamond Sutra for 
him, “One should produce a thoupht that 1s nowhere supported.” At the 
moment he heard those words, Hui Neng experienced the great 
enlightenment and he knew that all the ten thousand dharmas are not 
Separate from the self-nature. He said to the Patriarch: 
“How unexpected! The self-nature 1s originally pure In I(self. 

How unexpected! The self-nature 1s originally 

neither produced nor destroyed. 

How unexpected! The self-nature 1s originally complete In 1fself. 

How unexpected! The self-nature 1s originally 

without movemert. 

How unexpected! The self-nature can produce 

the ten thousand dharmas.” 


2.562. Selƒf-Nature Is Itselƒf ''Thus " 

One day Chih-Ch°ang asked the Sixth Patriarch, “The Buddha 
taught the dharma of the three vehicles and also the Supreme Vehicle. 
Your diseiple has not yet understood that and would like to be 
Iinstructed.” The Master said, “Contemplate only your own original 
mind and do not be attached to the marks of external dharmas. The 
Dharma doesn't have four vehicles; It is people”s minds that differ. 
Cultivating by seeing, hearing, and reciting 1s the small vehicle. 
Cultivating by awakening to the Dharma and understanding the 
meaning 1s the middle vehicle. Cultivating in accord with Dharma 1s 
the great vehicle. To penetrate the ten thousand dharmas entirely and 
completely while remainng without defilement, and to sever 


4021 


attachment to the marks of all the dharmas with nothing whatsoever 
gained In retum: that 1s the Supreme Vehicle. Vehicles are methods of 
practice, not subJects for debate. Cultivate on your own and do not ask 
me, for at all times your own self-nature 1s 1tself “thus.”” Chih-Ch°ang 
bowed and thanked the Master and served him to the end of the 
Masterˆs life. 


2.563. The Living Beings Within Your Mind and How to See the 

Buddha-Nature There 

On the third day of the eighth month of the year Kuei-Chou, the 
second year of the Hslen-T”1en reign (around 713 A.D.), after a meal in 
Kuo-Ên Temple, the Master said, “Each of you take your seat, for lam 
going to say goodbye.” Fa-Hai said, “What teaching dharma wIll the 
High Master leave behind so that confused people can be led to see the 
Buddha-nature?” The Master said, “All of you please, listen carefully. 
lf those of future generations recognI1ze living beings, they wIll have 
perceived the Buddha-nature. If they do not recognize living beings, 
they may seek the Buddha throughout many aeons but he will be 
difficult to meet. I will now teach you how to recognIze the living 
beings within your mind and how to see the Buddha-nature there. If 
you wish to see the Buddha, simply recognize living beings Íor 1t 1S 
living beings who are confused about the Buddha and not the Buddha 
who 1s confused about living beings. When enlightened to the self- 
nature, the living being 1s a Buddha. If confused about the self-nature, 
the Buddha 1s a living being. When the self-nature 1s impartial, the 
living being 1s the Buddha. When the self-nature 1s biased, the Buddha 
Is a living being. lf your thoughts are devious and malicious, the 
Buddha dwells within the living being but by means of one Impartial 
thought, the living being becomes a Buddha. Our minds have theIr own 
Buddha and that Buddha 1s the true Buddha. If the mind does not have 
1s own Buddha, where can the true Buddha be sought? Your own 
minds are the Buddha; have no further doubts. Nothing can be 
established outside the mind, for the original mind produces the ten 
thousand dharmas. Therefore, the Sutras say, “The mind produced, all 
dharmas are produced; the mind extinguished, all dharmas are 
extinguished. Now, to say goodbye, I will leave you a verse called the 
“Self-Nature's True Buddha Verse. People of the future who 


4022 


understand 1s meaning will see their original mind and realize the 
Buddha Way. The verse runs: 
The true-suchness self-nature 1s the true Buddha. 
Deviant views, the three poisons, are the demon king. 
Attimes of deviant confusion the demon King 1s In the house; 
But when you have proper views the Buddha 1s In the hall. 
Deviant views, the three poisons produced within the nature, 
Are Just the demon king come to dwell in the house. 
Proper views casting out three poIsons of the mind 
Transform the demon I1nto Buddha True, not False. 
Dharma-body, Reward-body, and Transformation-body: 
Fundamentally the thre bodies are one body. 
Seeing that for yourself within your own nature 
Is the Bodhi-cause for realizing Buddhahood. 
The pure nature 1s originally produced 
†rom the Transformation- body. 
The pure nature 1s ever-present within the Transformation-body. 
One”s nature leads the Transformation-body down the right road. 
And In the future the full perfection 1s truly without end. 
The root cause of purity 1s the lust nature, 
For once rid of lust, the substance of the nature 1s pure. 
Each of you, within your natures; abandon the five desires. 
In an Instant, see your nature, 1t 1s frue. 
lfin this life you encounter the door of Sudden Teaching 
You will be suddenly enlightened to your self-nature 
And see the Honored of the world. 
lf you wish to cultivate and aspire to Buddhahood, 
You won”t know where the truth 1s to be sought 
Unless you can see the truth within your own mind, 
Thịs truth which 1s the cause of realizing Buddhahood. 
Not to see your self-nature but to seek the Buddha outside: 
lf you think that way, you are deluded Iindeed. 
I now leave behind the Dharma-door of the Sudden Teaching 
To liberate worldly people who must cultivate themselves. 
lannounce to you and to future students of the Way: 
lf you do not hold these views you wIlÏl only waste your time. 


4023 


Having spoken the verse the Master continued, “All of you should 
take care. After my extinction, do not act with worldly emotion. lÝ you 
Wweep In sorrow, receive condolences or wear mourning clothes, you 
are not my disciples, for that 1s contrary to the proper Dharma. Simply 
TeCcognIze your own original mind and see your own original nature, 
which Is neither moving nor still, neither produced nor extinguished, 
neither coming nor going, neither right nor wrong, neither dwelling nor 
departng. Because | am afraid that your confused minds will 
misunderstand my in(ention, I will instruct you again so that you may 
See your nature. After my extinction, continue fo cultivate accordingly, 
as 1ƒ I were still present. Should you disregard my teaching, then even 
1If Ï were to remain In the world, you would obtain no benefit." He 
further spoke this verse: 

FIrm, firm: Do not cultivate the good. 
Hiph, high: Do not do evIl. 

SfiII, stl: Cut off sight and sound. 
Vast, vast: The mind unattached. 

After speaking this verse, the Master sat upright until the third 
watch, when suddenly he said to his disciples, “Ï am going!” In an 
instant he changed and a rare fragrance filled the room. À white 
rainbow linked with the earth and the trees in the wood turned white. 
The birds and beasfs cried out in sorrow. 


2.564. Qwn Mind Takes Refuge With the Selƒ-Nature 

According to the Flatform Sutra, Chapter Six, the Sixth Patriarch 
Hui-neng taught: “Good Knowing Advisors, when your own mind takes 
refuge with your self-nature, 1t takes refuge with the true Buddha. To 
take refuge 1s to rid your self-nature of ego-centered and unwholesome 
thoughts as well as Jealousy. obsequlousness, deceitfulness, contempt, 
prde, conceit, and deviant views, and all other unwholesome 
tendencies whenever they arise. To take refuge 1s to be always aware 
Of your own transgressions and never to speak of other people”s good 
or bad traits. Always to be humble and polite 1s to have penetrated to 
the self-nature without any obstacle. That 1s taking refuge.” 


4024 


2.565. Experience Qurselves with Qur Qwn Body and Mind & 
Adjust Qurselves and Flowing Forward in a Streqdmm oƒ 
Lực 

Charlotte Joko Beck wrote In Everyday Zen: "In fact, nobody, but 
nobody, can experience our lives for us; nobody can feel for us the pain 
that life Inevitably brings. The price we must pay fo ørowW 1s always In 
Íront of our noses; and we never have a real practice until we realize 
our unwillingness to pay any price at all. Sadly, as long as we evade, 
we shut ourselves off from the wonder of what life 1s and what we are. 
We try to hold on to people who we think can mitigafe our paIn for us. 
We try to dominate them, to keep them with us, even to fool them Into 
taking care of our suffering. But alas, there are no free lunches, no 
øIveaways. A Jewel of great price 1s never a gøive-away. We must earn 
1t, with steady, unrelenting practice. We must earn 1t in each momeint, 
not Just the 'spIritual side' of our life. How we keep our obligations to 
others, how we serve others, whether we make the effort of attention 
that 1s called for each moment of our life, all of this 1s paying the price 
for the Jewel. As a matter of fact, we are rather like whirpools In the 
river of life. In flowing forward, a river or stream may hit rocks, 
branches, or Irregularities 1n the ground, causing whirpools to spring up 
spontaneously here and there. Water entering one whirpool quickly 
passes through whirpools and rejJoins the river, eventually Joining 
another whirpool and moving on. Thouph for short perlods 1t seems to 
be distinguishable as a separate event, the water in the whirpools 1s Just 
the river 1tself. The stability of a whirpool Is only temporary. The 
energy of the river of life forms living things, a human being, a cat Or 
dog, trees and plants, then what held the whirpool In place 1s I1fself 
altered, and the whirpool Is swept away, re-entering the larger flow. 
The energy that was a particular whirpool fades out and the water 
passes on, perhaps to be caught again and turned for a moment Into 
another whirpool." 


2.566. To See Oneselƒ ín All Things 

Hsing-ssu's students not only practiced medifation but also studied 
the Chinese translation of Buddhist texts from India as well as Indian 
and Chinese commenfaries on those scriptures. Shih-fous awakening 
came about as a result of a passage he read that declared: "Only those 


4025 


can be called holy who view the world in such a way that they see 
themselves In all things." Shih-tou had a sudden Insight that this 
statement dịd not go far enough. He slammed his fist on the table, 
exclaiming: "Only those are holy who have no selves, for everything 
else 1s their self. Who, then, can speak of you and me, of one's self and 
another's self?" 


2.567. Selƒf-FulftHing Samadhi 

“The state of natural balance (Jijuyu zamai (Jap)” 1s a sfate In 
which we experience when making effort without an Intentional aim. In 
“he Right Dharma Eye Treasury" (Shobogenzo), chapter Bendowa, 
Dogen ZenJI says, "Already all Buddhas graciously sit at ease In self- 
fulfilling samadhi." He urges us to pracfice sitting meditation correctly 
and actualize this self-fulfilling samadhi of all the Buddhas. In 
Japanese, the word for self-fulfilled samadhi 1s JiJuyu zamai. Ji means 
"self,” Ju means "to receive," and yu means "to use." So receIve 
yourself and use yourself freely. What does 1t mean fo receive and use 
oneself? Zamai 1s samadhi, being this freely functioning life of the 
Buddhas. Self-fulfilling samadhi 1s to realize the supreme wisdom that 
has been directly transmitted from Buddha to Buddhas and ancestors. 
Zen master Dogen reminded all Zen practiioners that you should 
experience this supreme wisdom yourself as self-fulfilling samadhi, 
truly self-contained, truly content. This 1s given from Buddha to 
Buddha; there 1s no discrepancy there. And If you are not truly self- 
contaIned, then become that! Do siting meditation (zazen) and close 
the gap between your life and the Buddhas' life. With the mind of no- 
Separation, you yourself will emerge as that "self-fulfilled samadhI." 
"Self-fulfillng samadhi” Is sometimes translated as ”self-joyous 
samadhi," but it does not matter whether samadhi 1s Joyous, 
overwhelming, or whatever. This samadhi 1s Oneself. As thorough as 
Oneself, 1t 1s totally autonomous. Ín one way or another we are in that 
samadhi, regardless of whether we recognize 1t or not, regardless of 
whether we strugsle with 1t or not. So why not enJoy 1t as much as we 
can? Zen master Dogen urges Zen practiioners fo practice siftIng 
meditation (zazen), for this method of cultivation 1s 1tself "self-fulfilling 
samadhi." "Self-fulfilling samadhi" literally contains everything, not 
restricted to our way of practice, not better than something or someone 


4026 


else. It 1s not something that human beings create, rather It 1s the subtle 
dharma that ¡is handed down without discrepancy from ancesfor to 
ancestor to now. Zen practitloners can use this "self-fulfilling samadhi" 
to check to see whether your practice 1s right sitting medhitation (zazen), 
whether you appreclate yourself as the treasure transmitted from 
Buddha to Buddha, from ancestfor to ancestor. "Self-fulfilling samadhi" 
1s all-inclusiveness. Each of us 1s equally living this all-inclusive life. 
And when you really do siting meditation In this way, 1t naturally 
becomes "Nothing but precisely sitting" (Shikan-taza). When you work 
on koan, the koan naturally becomes your life. Furthermore, your life 
all together becomes nothing but the koan 1tself, the manifestation of 
"that”. Zen practitioners should always remember that your life 1tself 1s 
the practice. Practice 1s no other than your life. 


2.568. Mind Is Buddha and Buddha Is Mind Throughout the 
Từnec 
When Kakushin presented himself before Mumon, Mumon asked 
him, "What 1s your name?” Kakushin told the Zen master his name. 
Noting that the name Kakushin means "Awakening the Mind” or 
"Awake Mind," the master wrote a verse for the pIlgrim: 
"Mind is Buddha, 
Buddha 1s mind: 
Mind and Buddha, 
being such, are there 
throughout all time.” 


2.569. Thịs Very Mind, Not This Very Mind 

This very mind 1s Buddha. According to example 30 of the Wu- 
Men-Kuan, one day, Ta-mel asked Zen master Ma-tsu, "What 1s 
Buddha?" Ma-tsu said, "This very mind is Buddha." Another day, a 
monk asked Zen master Ma-tsu: “What 1s Buddha?” The master 
replied: “Not mind, not Buddha!” According to WUu Men Hui-Kai in the 
Wu-Men-Kuan, 1Ý you can graps this point directly, you wear Buddha s 
robes, eat Buddha's food, speak Buddhas words, take Buddha's role. 
That 1s, you yourself are Buddha. Ta-meli, however, misled quite a few 
people Into trusting a broken scale. Dont you know you should rinse 
out your mouth for three days when you utter the name Buddha? If you 


4027 


are genuine, youÏll run away holding your ears upon Just hearing the 
words, “This very mind 1s Buddha." 


2.570. One s Qwn Mimd ¡is Buddha 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume V, one day, Ma-Tsu entered the hall and addressed the 
congresation, saying: “All of you here! Believe that your own mind 1s 
Buddha. This very mind 1s Buddha mind. When Bodhidharma came 
from India to China he transmitted the supreme vehicle teaching of one 
mind, allowing people like you to attain awakening. Moreover he 
brought with him the text of Lankavatara Sutra, using 1t as the seal of 
the mind-ground of sentient beings. He feared that your views would 
be Iinverted, and you wouldnˆt believe 1n the teaching of this mind that 
each and every one of you possesses. Therefore, Bodhidharma brought 
the Lankavatara Sutra, which offers the Buddha”s words that mind 1s 
the essence, and that there 1s no gate by which to enter Dharma. You 
who seek Dharma should seek nothing. Apart from mind there 1s no 
other Buddha. Apart from Buddha there 1s no other mind. Do not ørasp 
what Is good nor reJect what 1s bad. Don't lean toward either purIty or 
pollution. Arrive at the empty nature of transgressions; that nothing 1s 
aftained through continuous thoughts; and that because there 1s no self- 
nature and three worlds are only mind. The myriad forms of the entire 
unIiverse are the seal of the single Dharma. Whatever forms are seen 
are but the perception of mind. But mind 1s not independently exIstent. 
lt is co-dependent with form. You should speak appropriately about the 
affalrs of your own life, for each matter you encounter consfifutes the 
meaning of your existence, and your actions are without hindrance. 
The fruit of the Bodhisattva way 1s Just thus, born of mind, taking 
names to be forms. Because of the knowledge of the emptiness of 
forms, birth 1s nonbirth. Comprehending this, one acts in the fashion of 
one”s time, Just wearing clothes, eating food, constantly upholding the 
pracices of a Bodhisatva, and passing time according to 
circumstances. If one practices In this manner 1s there anything more to 
be done?” 'To receive my teaching, listen to this verse: 

“The mind-ground responds to conditions. Bodhi 1s only peace. 
When there 1s no obsfruction in worldly affatrs or principles, 
Then birth 1s nonbirth.” 


4028 


A monk asked: “Master, why do you say that mind 1s Buddha?” 
Ma-Tsu said: “Fo stop babies from crying.” The monk said: “What do 
you say when they stop crying?” Ma-Tsu said: “No mind, no Buddha.” 
The monk asked: “Without using either of these teachings, how would 
you Instruct someone?” Ma-Tsu said: I would say to him that 1t s not a 
thing.” The monk asked: “If suddenly someone who was in the midst of 
1t came to you, then what would you do?” Ma-Tsu said: “I would teach 
him to experience the øreat way.” 


2.571. Step By Step Walking on Red Dust, a Shadowless, 
Pervasive Body! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVII, when Shi-gian prepared to leave MI. 
Tung. Tung-shan asked, "Where are you going?”" Shi-gian said, "The 
golden wheel 1s not concealed in every realm the red dust 1s cut off." 
Tung-shan said, "The great good 1s entrusted to you.” Shi-gian thanked 
Tung-shan and began to leave. Tung-shan accompanied him to the gate 
and said, "In a phrase, how would you describe what youre doIng?" 
Shi-gian replied, "Step by step walking on red dust, a shadowless, 
pervasive body!” Tung-shan was silent for a long while. Shi-gian said, 
"Why doesnt the master speak more quickly?" Tung-shan said, "What 
makes you In such a hurry?” Shi-gian said, "m sorry." He then bade 
Tung-shan farewell. 


2.572. A Single Compamion q( 0Qne s Side 

According to Wudeng Huiyuan, volume IX, and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XI, one day, 
Zen master Yang-Shan entered the hall and addressed the monks, 
saying: “Each and every one of you, turn the light inward! Don't try to 
remember what m saying! For a beginningless eon you have faced 
away from the light and been shrouded in darkness. The roots of 
delusion are deep. They re difficult to cut off and uproot. So the 
Buddha established expedient means to grab your attention. These are 
like showing yellow leaves to a crying child, who Imagines they”re 
gold and thus stops crying. You act as though you re In a shop where 
someone sells a hundred goods made from gold and Jade, but youre 
trying to weiph each Item. So you say that Shi-T”ou has a real gold 


4029 


shop? Well in my shp there”s a wide range of goods! If someone comes 
looking for mouse turds then I give him some. If someone comes 
looking for real gold then I give 1t to him.” A monk said: “[ don”t want 
mouse turds. May I have the master”s real gold?” Yang-Shan said: “If 
you try to bite down on the head of a flyIing arrow you can try until the 
year of the ass but you won't succeed!” The monk couldn”t answer. 
Yang-Shan said: “If you want to exchange something we can make a 
deal. If you don”t want to exchange anything then we can't. If I truly 
speak of Zen, then there won”t be a single companion at your side. 
How can this be 1f there”re five or seven hundred In the assembly? If I 
talk about this and that, and you strainn your neck trying to pIck 
something up, then 1t will be like fooling a litle child with an empty 
hand. There”s nothing authentic about 1t. Today m clarifying what 1s 
holy, which 1s not a matter of collecting and calming the mind. Instead 
you must practice to realize the true sea of self-nature. Of what use 1s 
there for “three clarificatlons” and “six understandingsˆ? What I speak 
Of Is the ultimate sacred matter. If right now you want to know mind 
and arrive at the root, then arrive at the root. Donˆt worry about the tIps 
of the branches. If you do this, then hereafter you will possess 1f 
yourself. But If you don't attain the root, and Just use your emotions to 
seek it, then you will never succeed. You ll never see what Master 
Wei-Shan spoke of “the place where Ideas of mundane and sacred are 
exhausted, where matter and principle are united and the true eternal 
body of the Tathagata 1s manifested.” Zen master Yang-Shan, who 
lived between late Tang and early Sung (around the middle of the 
tenth century) when the trend of development of Zen teaching 
gradually superseded the other Buddhist schools in China. It 1s to say, 
Zen attitude towards Buddhist lore and philosophy tended to slight 1ts 
study In an orderly manner, to neglect the sutras and what metaphysics 
there 1s in them. 


2.573. Supply More Water for Two People to Continue Their 
Discusston 
In Zen, the term 1s used to indicate a realm of total freedom. 
According to example 58 of the Pi-Yen-Lu, and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a 
monk asked Chao-Chou, “The Ultimate Path has no difficulties; Just 


4030 


avoid picking and choosing; I1snt this a clichếé for people of these 
times?" Chao-Chou said, "Once someone asked me, and I really 
couldn't explain for five years." Since this case 1s one question and one 
answer, clear and perfectly obvious, why then did Chao-Chou say that 
he couldnt explain? But tell me, 1s this a cliché for people of these 
times or not? Did Chao-Chou answered him Inside or outside the nest 
of cliché. You must realize that this matter 1snt in words and phrases. lf 
theres a fellow who penetrates the marrow, whose faith 1s 
thoroughgoing, then he's like a dragon reaching the water, like a tlger 
taking to the mountains. Zen master Hsueh Tou had a verse: 
“The Elephant King trumpets 

The Lion roars. 

Flavorless talk 

Blocks off people's mouths. 

South, north, easf, west 

The raven flies, the rabbit runs." 

Chao-Chou said, "Once someone asked me, and [I really couldnt 
explain for five years.' This 1s like "The Elephant Kingtrumpets, the 
Lion roars. Flavorless talk blocks off people's mouths. South, north, 
east, west. The raven flies, the rabbit runs." If Hsueh Tou didnt have 
the last word, where else would he have come from? Since "the raven 
flies, the rabbit runs," Zen practitioners, where do Chao Chou, Hsueh 
Tou and you end up? According to Yuan-WUu ïn the Pi-Yen-Lu, Chao- 
Chou usually didnt use blows or his action went beyond blows and 
shouts. This monk's question was also very special; it would have been 
hard for anyone but Chao-Chou to answer him. Since Chao-Chou was 
an adept, he Just said to him, "Once someone asked me, and [I really 
couldnt explain for five years." The quesfion towered up like a mile- 
high wall, and the answer didnt make light of 1t. Just understand it this 
way and Ifs ripht here. lf you understand, then dont make rational 
calculations. 


2.574. Five Categories 0ƒ Forms 

According to Zen Master D. T. Suzuki in The Studies In The 
Lankavatara Sutra, there are five categorles of forms. They are Name 
(nama), Appearance (nimitta), Discriminaton (Right Knowledge 
(samyagijnana), and Suchness (tathata). Those who are desirous of 


4031 


affaining to the spirituality of the Tathagata are urged to know what 
these five categories are; they are unknown to ordinary minds and, as 
they are unknown, the latter Judge wrongly and become attached to 
appearances. First, names of all appearance or phenomena. Names are 
not real things, they are merely symbolical, they are not worth getting 
attached to as realitiles. lgnorant minds move along the stteam of 
unreal constructions, thinking all the time that there are really such 
things as “me” and “mine.” They keep tenacious hold of these 
Imaginary obJects , over which they learn to cherish greed, anger, and 
Iinfatuation, altogether veiling the light of wIisdom. These passions lead 
to actions, which, being repeated, go on to weave a cocoon for the 


»” 


agent himself. He 1s now securely 1mprisoned 1n It and 1s unable to free 
himself from the encumbering thread of wrong Judgments. He drIfts 
along on the ocean transmieration, and, like the derelict, he must 
follow 1s currents. He Is again compared to the water-drawing wheel 
turning around the same axle all the time. He never grows or develops, 
he 1s the same old blindly-sroping sin-commiting blunderer. Owing to 
this infatuation, he 1s unable to see that all things are like maya, 
mirage, or like a lunar reflection in water; he 1s unable to free himself 
from the false Idea of self-substance (svabhava), of “me and mine,” of 
subJect and obJect, of birth, staying and death; he does not realize that 
all these are creations of mind and wrongly interpreted. For this reason 
he finally comes to cherish such notions as Isvara, Time, Atom, and 
Pradhana, and becomes so Inextricably involved In appearances that he 
can never be freed from the wheel of Ignorance. Second, appearances 
or phenomena. Appearances (nimitta) mean qualities belonging to 
sense-oblJects such as visual, olfactory, etc. Third, discrimination 
(vikalpa) means the naming of all these obJects and qualities, 
distinguishing one from another. Ordinary mental discrimination of 
appearance or phenomena, both subJective and obJective, sayIng “this 
1s such and not otherwise;” and we have names such as elephant, horse, 
wheel, footman, woman, man, wherein Discrimination takes place. 
Fourth, corrective wIsdom, which correct the deficilencIes of errors Of 
the ordinary mental discrimination. Right Knowledge consIsts 1n rightly 
comprehending the nature of Names and Appearances as predicating or 
determining each other. Ït consists in seeing mind as not agitated by 
external obJects, in not being carried away by dualism such as nihilism 


4032 


and eternalism, and in not faling the state of Sravakahood and 
Pratyekabuddhahood as well as Iinto the position of the philosopher. 
Fifth, Bhutatathata or absolute wisdom reached through understanding 
the law of the absolute or ultimate truth. When a word of Names and 
Appearances 1s surveyed by the eye of Right-Knowledge, the 
realisation 1s achieved that they are to be known as neither non- 
exIstent nor existent, that they are in themselves above the dualism of 
assertion and refutation, and that the mind abides In a state of absolute 
tranqguility undisturbed by Names and Appearances. With this 1s 
attaned with the sfate of Suchness (tathata), and because 1n this 
condition no Images are reflected the Bodhisattva experlences Joy. 


2.575. The Manner oƒ Commmanding Generals 

In conversations, masters and disciples 1n the Lin-Chih Sect usually 
beat and cry like the manner of commanding generals. This term 
indicates the Lin-Chihs manner. One day when Lin-chi saw a monk 
approaching him, he raised his duster; the monk then bowed before 
him, but Lin-chih beat hìm. After a while, another monk came by. Lin- 
chih again raised his duster. When this monk showed no sign of 
respect, Lin-chih beat him as well. Why dịd Lin-chih behave like that? 
He beat both monks, the one who bowed for respect and the one who 
showed no sign of respect? That 1s simply the manner of Lin-chih. Às a 
matt(er of fact, there 1s no definite method that the Zen master musf use 
to bring his disciples to Enlightenment. A kick, a blow, a simple 
remark, anything wIll do 1f the state of mind of the disciple 1s ripe and 
ready to receive this final push. However, It goes without sayIng that 
Zen kichs, blows, and "Jargon” are not what they seem. lf 
Enlightenmernt could be reached simply in this way, there 1s no need of 
Zen practice for the whole world. Again, 1f, merely by listening to a 
certain Zen remark anyone could easily be raised to the state of 
Enliphtenment, as some people happily believe, it would be well to 
learn as a parrot all the well-known remarks that have been effective 
1n bringing Enlightenment, and again there 1s no need for Zen practice. 


4033 


2.576. I Thought That You Might ve Followed the True Way, But 
You re Only a Dialecfician! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume IX, Zen tales were becoming more 
common, and on one occasion among the aspirants who applied to be 
accepted as novices who waited outside the hall, there was one monk 
who Imitated the sponfaneity of the great masters without necessarIly 
having any real understanding. Huang-po received them in the Dharma 
Haill. All but one of the applicants bowed as the master approached. 
The exception picked up his cushion and circle 1t in the alr above his 
head. Huang-po said to the young man, “I've heard that Its against the 
precepts to keep a hunting dog.” The young man responded, “Ïm only 
following after the sound of the wild sheep.” Huang-po said, “The 
sheep make no sound. There s nothing for you to follow.” The young 
man said, “Then III follow thetr tracks.” Huang-po said, “There arent 
any tracks to follow.” The applicant said, “hen the sheep are dead.” 
Huang-po accepted the young men as novices, but the next day, during 
the assembly, he asked, “Wheres the monk who claimed to be 
following after wild sheep?” The novice came forward. Huang-po said, 
“The matter we were discussing yesterday hasnt been concluded. 
After we finished speaking, what did you think?” The novice didnt 
know how to reply. Huang-po told the novice, “[ thought that you 
mightve been a student of the true way, but now I see that youre 
nothing more than a dialectician.” 


2.577. Think 0ƒ Not Thinking 

How do you think of not-thinking? Nonthinking. Thịs 1s 1n 1fself the 
essential art of sitting meditation (zazen). This refers to a famous koan 
by Matser Yakusan Igen. A monk asked Zen master Yakusan Igen, 
"When we do zazen, what do we think about?" Matser Yakusan 
replied, “Think of the unthinkable." In other words, think of nothing, or 
no-thinking. The monk's question naturally follows: "How can we think 
of not-thinking?" Or of the unthinkable, or no-thinking? Matser 
'Yakusan replied, "Nonthinking." According to Zen master Dogen In the 
"Shobogenzo"”, we could penetfrate this essence of zazen endlessly. 
What 1s nonthinking? Think without thinking! St without sitting. What 
kínd of thinking 1s this? What kind of zazen 1s this? Or, what 1s the 


4034 


thinking of zazen? What does zazen think when zazen 1s doing zazen? 
When doing zazen, you really drop body and mind. This 1s the most 
1mportant way to do zazen. What Is he talking about? And what 1s the 
difference between koan and zazen In dropping body and mind? 
Mainntain this one Buddha-mind seal. What 1s this Buddha-mind seal? 
lUs koan. Ifs shikantaza. Its Shobogenzo, the treasury of the true 
dharma eye and subtle mind of nirvana. And how to mainftain this one 
Buddha-mnnd seal 1s our practice, our lifel Qur vows, our aspiratlons, 
are to truly maintain this Buddha-mind seal. Do not let this torch die 
outl 


2.576. Sfafue 0ƒ Black-Nosed Buddha 

A nun who was searching for enlightenment made a statue of 
Buddha and covered it with gold leaf. Whenever she went she carried 
this golden Buddha with her. Years passed and, still carrying her 
Buddha, the nun came to live In a small temple 1n a country where 
there were many Buddhas, each one with 1ts own particular shrine. The 
nun wished to burn Iincense before her golden Buddha. Not liking the 
Idea of the perfume straying to the others. So she devised a funnel 
through which the smoke would ascend only to her statue. This 
blackened the nose of the golden Buddha, making 1t especially ugly. 
True Buddhists, including lay people, monks, and nuns, should always 
be very careful with our attachments to our own ego, our sfatues Of 
Buddhas, or even our temples! 


2.579. The Verse 0ƒ Vipashin Tathagatfa 

The first of the seven Buddhas of antiquity, Sakyamumi being the 
seventh. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, In 
the past, a Buddha named Vipashin appeared in the world. lf a man or 
woman hears this Buddha's name, that person will eternally avoid 
falling into the evil paths and will always be born among people or 
gods, and wIll experience unsurpassed bliss. To be consistent with the 
view that Zen was a 'special transmission from the Buddha outside of 
his doctrinal teaching', Zen historians have extended this transmission 
even beyond Sakyamumi; for, according to tradition prevalent already 
among primitive Buddhas, there were at least six Buddhas prior to the 
Buddha of the present kalpa who was the Muni of the Sakya; and these 


4035 


several Buddhas had each to leave a gatha of 'Dharma transmission'. 
The following 1s the gatha from Vipashin Buddha: 
”This body form within the Formless 1s born, 
lt is like through magic 
That all forms and Images appear; 
Phantom beings with mentality and consciousness 
That have no reality from the very beginning; 
Both fortune and misfortune (evil and happiness) 
are void, have no abodes." 


2.580. Dark Valley 

One day, Zen master Hsu-T"ang took the high seat and commented, 
“Descending from the lofty trees, he enters the dark valleys--the 
compassion of a parentl But why did Tzu-ming shout twice?” 
According to Confucianism, Mencius said that leaving dark valleys to 
live in hiph trees, meaning that people may leave barbarism for 
cIvilization, but not the reverse. Zen turns this around, with “entering 
the dark valley” Indicating descent from the lofty realm of 
enlightenment to work for the liberation of all beings in the “dark 
valleys” of the suffering world. 


2.581. Ungo Kiyô: Death Poem 

Although this latter part of Ungos lie was tranguil, he was 
forcefully reminded of the warrlor ethic that still dominated the minds 
of many samurai. One of Ungo's Zen pupIls, Etsu Seidô, had been a 
follower of Date Tadamune. After studying with Ungo for sometime, 
Etsu traveled to Nagasakl, meeting Obaku Ingen, and eventually 
founding the templeKantoku-Ji in Shiga prefecture. Hearing that his 
former lord, Tadamune, was seriously 1ll in 1658, Etsu returned to 
Sendai, declaring to Ungo that he would obey the samurai code by 
following his daimyo In death. Ungo's remonstrances were In vain; less 
than a month after Tadamune died, Etsu committed ritual suicide. 
There 1s nothing in Buddhism to support this action; but the warrlor 
ethic prevailed. In the eighth month og 1659, Ủngo summoned his 
pupIls by repeatedly ringing his temple bell; he then meditated before 
the Bishamon Imaøge. At sunset, when his followers had gathered, he 
told them that the end of his life was near. His pupils asked him for a 


4036 


final poem, and on the following day he gave them a sealed envelop 
with the request that 1t not be opened until after his death. It contained 
a poem referring to the historical Buddha and the Buddha of the future: 
"Born after Sakyamuni, 

Dying before Maitreya 

Although my life begins 

And ends betwee the two Buddhas, 

Birth ¡s not birth, and death 1s not death: Katsu! 

In the compasslonate radiance of perfect absorption, 

Ungo, the old pine resting serenely in the clouds." 


2.582. Have Some Tea Before You Leave! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a new monk presented himself 
at Kuan-yin Temple, and Chao-chou asked him, “Have you been here 
before?” The monk said, “Yes, I have.” Chao-chou said, “Please have 
some tea before you leave.” On another occasion, Chao-chou asked a 
different monk, “Have you been here before?” The monk said, “No, 
sir, I havent.” Chao-chou also said, “Please have some tea before you 
leave.” One of Chao-chous disciples inguired, “Why dịd you say: 
Please have some tea before you leave to both the monk who'd been 
here before and the one who hadnt?” Chao-chou called the disciple s 
name. The disciple replied, “Yes?” Chao-chou told, “Please have some 
tea before you leave.” 


2.583. Act Without Attachiments 

The mind 1s like a monkey, let 1t moves wherever It w1ll; however, 
the Diamond Sutra suggests: “Cultivate the mind and the awareness so 
that your mind abides nowhere.” According to the Diamond Sutữra, a 
Bodhisattva should produce a thought which 1s nowhere supported, or 
a thought awakened without abiding 1n anything whatever. The mind 
without resting place, detached from time and space, the past being 
past may be considered as a non-pasf or non-exisfent, so with presenf 
and future, thus realizing their unreality. The result 1s detachment, or 
the liberated mind, which 1s the Buddha-mind, the bodhi-mind, the 
mind free from Ideas or creation and extinction, of beginning and end, 
recognizing that all forms and natures are of the Void, or Absolute. The 


4037 


complete sentence which the Buddha taught Subhuti as follows: “Do 
not act on sight. Do not act on sound, smell, taste, touch or Dharma. 
One should act without attachments.” 


2.584. To Understand and Make Decisions and Judginenfs 
According to the Condifions 

When we, Zen pracfiioners, have made up our mind to practice 
Zen, the first and most important thing 1s "Do not hurry!" IÝ we try to 
hurry, we wIll only be delayed. Nor should we be too lax, for then we 
wIll become lazy. The practice should be carrled out as a musician 
adJusts the string of his harp, neither too tight nor too loosely. What we 
should do 1s to look at that which understands and makes decisions and 
Judgments according to the conditions. Just look at it all the time In our 
daily round. With great determination In our heart, try to find out from 
whence all these mental activitles come. By looking at 1t here and 
there, now and then, the things with which we are familiar and are In 
the habit of doing, gradually become unfamiliar; and the things with 
which we are not familiar or Zen work gradually become familiar. 
When we find our Zen work coming easily, we are doing very well. 
And by the same token, whenever the Zen work 1s being done well, we 
wIll feel that 1t 1s easy for us. In all daily activitles, Zen practitloners 
should cultivate according to the conditions. In a letter sent to Hsiung 
Hsu Ya, Zen Master Tsung Kao Ta Hui wrote, "If in your dally 
activifles and contacfs you can keep your awareness or do away with 
that which 1s unaware, gradually as the days and months go by your 
mind will naturally become smoothed out Into one continuous whole 
pIece. What exactly do I mean by 'contacts”? I mean that when you are 
angry or happy, attending to your official business, enfertaining your 
guesfs, sitting with your wife and children, thinking of good or evil 
things, contact with external envionments, €ncounter vVarlous 
conditions, all these occasions are good opportunities to bring forth the 
'sudden eruption'. This 1s of the utmost Important; bear 1t in your mindF" 


4038 


2.585. I Wish I Could Give Hừn That Beautƒul Moon! 

Ryokan, a Japanese Zen master, lived the simplest kind of life In a 
little hut at the foot of a mountain. One evening a thief visited the hut 
only to discover there was nothing In 1t to steal. Ryokan returned and 
caught him. 'You may have come a long way to visit me, he told the 
prowler, 'and you should not return empty-handed. Please take my 
clothes as a gift.' The thief was bewildered. He took the clothes and 
slunk away. Ryokan sat naked, watching the moon. 'Poor fellow, he 
mused, I wish I could give him this beautiful moonl 


2.586. Angulinala and the DỰƒicult Delivery 

Angulimalas helping woman who to give bìírth to a baby In a 
difficult situation. According to Wudeng Huiyuan, volume l, one day, 
Angulimala went to the town to beg for food; when he arrived at a 
home of a wealthy and noble person, there was a woman who was 
about to give birth to a baby. The wealthy and noble person requested 
him to assist with a safety procedure for childbirth, but Angulimala 
didnt know anything about delivery of a baby, so he went back to 
consult with the Buddha for a supporting method. The Buddha told 
Angulimala, "You should go back there and tell them that 'I came from 
the dharma of the sage, never kill any beings'." Angulimala obeyed the 
Buddhas advice, came back to the home of a wealthy and noble person 
and did exactly what the Buddha told him. After hearing these words, 
the woman delivered her baby safely. 


2.587. Van Hanh: Verse 0ƒ lnperinanence 
Zen master Van Hanh was one of the most outstanding disciples of 
Zen Master Thiển Ông. He was an eminent monk who was not only 
Iintelligent in worldly education, but he was also well-versed In the 
doctrines of three religions: Buddhism, Taoism, and Confucianism. He 
also reminded his disciples about the verse of Iimpermance that monks 
and nuns in most monasterIes often chant at the end of ceremonIes: 
”This day 1s already done 

Our lives are that much less 

'W€ re like fish in a shrinking pond 

'What Joy 1s there 1n this?” 


4039 


We should be diligent and vigorous, as 1Ÿ our own head were at 
stake. Only be mindful of impermanence, and be careful not to be lax. 
To hìm, this body grows old and decays, but the Correct Dharma does 
not. lÝ we always practice the Correct Dharma every day with our 
whole body and mind, we will have true happiness. In other words, If 
we always shower our whole body and mind with the Correct Dharma, 
we wIll have no fear of the rise and decline of our own life for at that 
time, we have the ability to see the rise and decline just like a drop of 
dew on a blade of grass, no more no lessl 


2.586. AlI Things Are Originally By Nature (imherently) Empty 
The most important Chinese Buddhist scholar of the 4” century AD 
(312-385). He was born In Fu-Lleu area of Tsang-Shan region In 
northern China Into a Confuclanist family; however, by the age of 
twelve he became a novice In the Buddhist monastic order. Because he 
was so physically unattractive, not many people at the temple 
respected him greatly. Later, he traveled abroad to learn Buddhism. He 
met a great venerable Fu-Tu-Tzeng. He Immediately asked to follow 
to learn from this great master. Each time Fu-Tu-Tzeng explained the 
Sutra he repeated the teachings. The words and meanings were 
explained and clarified to the highest level, leading the listeners to feel 
overwhelmed In astonishment at his extraordinary penetfrafton and 
knowledge of the Dharma he had leanred. He studied various 
praJnaparamifa texts and the sutras dealing with the practice of dhyana. 
He composed commentaries on these texts very early on in his life, and 
he was also the first scholar who Joined the Prajna and Dhyana. He was 
considered the first founder of one of the early schools of Chinese 
Buddhism, which developed out of his engagement with the 
Prajnaparamita Sutra. This was the school of fundamenfal nonbeiIng, 
which believed that liberation from all spiritual fetters can only be 
aftained through the mind”s dwelling 1n nonberng. Tao-an supported the 
Iinterpretation of all things as "originally by nature (nherently) empty." 
He was also the first one who compiled catalogue of sutras, listing 
those already available in Chinese translation. He 1s considered the 
OorIginator of the cult of Maitreya. At his time, due to lack of a complete 
Vinaya-pitaka, he established guidelines for the communal life of his 
followers. These guidelines included rites for veneraton of the 


4040 


Buddha, such as circumabulation of statues, methods of expounding the 
sufras, communal meals, and the uposatha ceremomies. Because of his 
emphasis on the Iimportance of meditaton practice, many people 
regarded him as one of the fathers of Dhyana Buddhism In China, 
while many others considered him as the actual founder of Chinese 
Ch'an. It( 1s said that Dharma Master Tao-An had a unique 
characteristic in that his left arm had a great protrusion of flesh, 
resembling a seal; thus, many people of the day called him “Seal- 
Holding Great Master.” 


2.589. Three Natures 0ƒ Realify 

According to the Lankavatara Sutra and the Mind-Only School, 
reality has three natures (svabhavalakshana-traya). The first Is the 
“Imagination”. Because of forgetfulness and preJudices, we generally 
cloak reality with a veil of false views and opinions. This 1s seeing 
reality through Imagination. Imagination 1s an 1llusion of reality which 
conceives of reality as an assembly of small pieces of separate entities 
and selves, causes of distinction, discrimination and hatred. In order to 
deal and break through Interdependence, practiioner should meditate 
on the nature of interdependence or the interrelatedness of phenomena 
1n the processes of creation and destruction. The second nature 1s the 
“Interdependence”. The consideration 1s a way of contemplation, not 
the basis of a philosophic doctrine. If one clings merely to a system of 
concepts, one only becomes stuck. The meditation on Iinterdependence 
1s to help one penetrate reality In order to be one with If, not to become 
caught up In philosophical opInion or meditation methods. The raft 1s 
used fo cross the river. lt 1s not to be carried around on your shoulders. 
The finger which points at the moon 1s not the moon 1(self. The third 1s 
the nature of ultimate perfection. In the nature of ultimate perfection, 
reality 1s freed from all false views produced by the Imagination. 
Reality 1s reality. It transcends every concept. There 1s no concept that 
can adequately describe 1t, not even the concept of Interdependence. 
To assure that one doesn”t become attached to a philosophical concept, 
Mind-Only School speaks of the three non-natures to prevent the 
individual from becoming caught up in the doctrine of the three 
natures. The essence of Mahayana Buddhist teaching lies In this. 


4041 


2.590. AlI Things Are Mutually Infterdependent 

Robert Aitken wrote in Encouraging Words: "All things reflect, 
Interpenetrate, and indeed contain all other things. This 1s the organic 
nature of the universe, and ¡1s called mutual interdependence In 
classical Buddhism. Afflnity and coimncidence are 1s surface 
manifesfations... The other Is no other than myself. This 1s the 
foundation of the precepts and the Inpsiraton for genuine human 
behavior. To acknowledge ones own dark side with a smile and to 
acknowledge the shinning side of the other person with a smile, thịs 1s 
practice. Keeping the shinning side of one's self always In view and 
holding fast to the dark side of the other, this 1s not practice." 


2.591. AlI Dharmas Are Created Only By the Mind 

Zen Master Seung Sahn wrote in The Whole World Is A Single 
Flower: One day, as the big temple bell was being rung, the Buddha 
asked Ananda, "Where does the bell sound come from?” “The bell," 
replied Ananda. The Buddha said, "The bell? But 1f there were no bell 
stick, how would the sound appear?" Ananda hastily corrected himself. 
"The stickl The stickl" The Buddha said, "The stick? If there were no 
air, how could the sound come here?” "Yesl Of course† It comes from 
the atr!" The Buddha asked, "Air? But unless you have an ear, you 
cannot hear the bell sound.” ”Yes! I need an ear to hear 1t. So 1t comes 
lom my ear." The Buddha said, "Your ear? lf you have no 
COnscIousness, how can you understand the bell sound?” "My 
consciousness makes the sound." "Your conscIousness? So, Ananda, 1f 
you have no mind, how do you hear the bell sound?”" "]lt was created by 
mind alone." 


2.592. All Dharrmmas Are Manjƒfestations 0ƒ Mind 

Once, Man-an wrote to a government official: "People 1n all walks 
of life have all sorts of things to attend to. How could they have the 
leisure to sit silently all day in quiet contemplation? Here and now 
there are Zen teachers who have not managed to cultivate this sifting 
mediftation concentration; they teach deliberate seclusion and quietude, 
and avoiding populatlon centers, stating that 1ntensive medifation 
concentration cannot be atfained In the midst of professional work, 
business, and labor.' Thus causing many students to apply their minds 


4042 


mistakenly. Many people who listen to this kind of talk consequently 
think of Zen as something that 1s hard to do and hard to practice, so 
they give up the Inspiration to cultivate Zen, abandon the source and 
try to escape, time and time again swimming in the worldly desires. 
Thịs 1s truly lamentable. Even 1f they have a deep aspiration due to 
some cause In the past, they get to where they neglect their Jobs and 
lose theIr social virtues for the sake of the Way. As an anclent said, 1 
people today were as eager for enliphtenment as they are to embrace 
therr lovers, then no matter how busy theIr professional lives might be, 
and no matter how luxurious their dwellings, they would not fail to 
affain continuous concentration leading to appearance of the Great 
Wonder: Great Enlightenment.' Many people of both ancient and 
modern times have awakened to the Way and seen essenfial nature In 
the midst of activity. All beings 1n all times and places are 
manifestations of one mind. When the mind 1s aroused, all sorts of 
things arise; when the mind ¡s qulet, all things are quiet. When the one 
mind 1s unborn, all things are blameless. For this reason, even If you 
stay In qulet and serene places deep 1n the mountains and sit silently In 
quiet contemplation, as long as the road of the mind-monkey's horse of 
conceptualization 1s not cut off, you will only be wasting time. The 
Third Patriarch of Zen said, Tf you try fo stop movemernt and resort to 
stillness, that stopping will cause even more movemetit.' [f you try to 
seek true suchness by erasing random thoughfs, you wIll belabor your 
vital spirit, diminish your mental energy, and make yourself sick. Not 
only that, you will become oblivious or distracted and finally fall into a 
pIt of bewilderment of Zen. " 


2.593. Myriad Things But One Mind 

Myriad things but one mind; all things as noumenal. According to 
the Sun Face Buddha (the Teachings of Ma-Tsu and the Hung-chou 
School of Ch'an), one day Zen master Ma-Tsu entered the hall and 
preached the assembly: "“Thouph the reflections of the moon are many, 
the real moon 1s only one. Though there are many springs of water, 
water has only one nature. There are myriad phenomena in the 
universe, but empty space 1s only one. There are many principle that 
are spoken of, but 'unobstructed wIisdom' 1s only one. Whatever we 
established, 1t all comes from One Mind. Whether constructing or 


4043 


sweeping away, all 1s sublime function; all 1s oneself. There 1s no place 
to stand where one leaves the Truth. The very place one stands on 1s 
the Truth; If 1s all one's being. 1f that was not so then who 1s that? All 
dharmas are Buddha-dharmas and all dharmas are liberation. 
Liberaton 1s Identical with suchness: all dharmas never leave 
suchness. Whether walking, standing, sitting, or reclining, everything 1s 
always Iinconceivable function. The sutras say that the Buddha 1s 
everywhere." Tsu-yuan, name of a Chinese Zen master of the Yang 
Chi branch, Lin-chi Sect, during the Sung dynasty. He was the author of 
the book tiled “"Mind, the Source of All Dharmas” in the thirteenth 
century. One day, a monk came and asked, "What does it mean to 
snatch away the person but not snatch away (save) the obJect?”" Tsu- 
yuan replied, "In the realm of self-awareness, IÝ one can empty one's 
mind, what obstruction can be there from an outer obJect? Therefore, 
when a Zen master teaches a disciple of low capacity, he should snatch 
away the person but not the obJect." The monk asked, "What does 1t 
mean fo snatch away the obJect, but not the person?” 'Tsu-yuan replied, 
"In the realm of self-awareness, one does not dwell on outer obJects 
but reflects with one's mind alone. Therefore, the Zen Master should 
snatch away the obJect but not the person when the disciple 1s of 
average capacity." The monk asked, "What does it mean to snatch 
away both the person and the obJect?" Tsu-yuan answered, "In the 
realm of self-awareness, both the mind and the obJects are empty; 
whence, then, comes the delusion? Therefore, the Zen Master should 
snatch away both the person and the obJect when the disciple 1s well- 
endowed." The monk asked, "What, then, does 1t mean to snatch away 
neither the person nor the obJect?" 'Tsu-yuan said, "In the realm of self- 
awareness, mind naturally remains as mind and obJects as obJects. The 
Zen Master therefore takes away neither the obJect nor the person 
when the disciIple 1s highly gifted." 


2.594. All Dharrmas Are the Saime As Magical lllusions 

IIlusion, the continually changing, Impermanent phenomanal world 
of appearances and forms, of illusion or deception, which an 
unenlipghtened mind takes as the only reality. The phenomenal 
universe 1s subject to differentiaton and Iimpermanence. Maya 1s 
merely a medium through which we measure and appralse the 


4044 


phenomenal world. It is the cause of illusion when this world of form 1s 
Incorrectly perceived as static and unchanging. When 1t 1s seen for 
what 1t 1s, namely, a living flux grounded In emptiness, maya 1s bodhi, 
or inherent wisdom. According to Zen Master Tao An (312-385) In 
Shan Men Hsuan I: "All dharmas are the same as magical 1llusions. 
Because they are the same as magical 1llusions they are called the 
'worldly truth.' The mind and spirit are real and not empty; this 1s the 
truth of supreme meaning. If the spirit is empty, then to whom are the 
teachings given, and who cultivates the Path to advance from an 
Ipnorant state and attain Sagehood? Therefore 1t should be known that 
the spirit 1s not empty." 


2.595. AlI Things Are Like Maya 

IIIusion, the continually changing, Impermanent phenomanal world 
of appearances and forms, of i1llusion or deception, which an 
unenlightened mind takes as the only reality. The phenomenal 
universe 1s subject to differentiaton and Iimpermanence. Maya 1s 
merely a medium through which we measure and appralse the 
phenomenal world. It is the cause of illusion when this world of form 1s 
Incorrectly perceived as static and unchanging. When 1t 1s seen for 
what 1t 1s, namely, a living flux grounded in emptiness, maya 1s bodhi, 
or Inherent wisdom. One of the favorite analogies used by the PraJna 
philosophers when they wish to Impress us with the doctrine of 
Emptiness 1s that of Maya, and they are frequently called by other 
teachers the Mayavadins. According to the PraJnaparamita Sutra, once 
the Buddha asked Subhuti: “Oh, Subhuti, do you think Maya to be 
different from Rupam and Rupam from Maya? Do you think, again, 
Maya to be different from Vedana, Samjna, Samskara and Vijnana; 
and Vedana, Samjna, Samshara, and Vijnana from Maya?” Subhuti 
said: “No, Blessed One, they are not different. If Rupam 1s different 
from Maya, 1t 1s not Rupam; 1f Maya 1s different from Rupam, 1t 1s not 
Maya. Maya 1s Rupam and Rupam 1s Maya. The same can be said of 
Vedana, Samjna, Samshara, and Vijnana.” The Buddha asked: “Oh, 
Subhuu, do you thínk the five clnging Skandhas constitute 
Bodhisattvahood, or not?” Subhuti said: “Oh, Blessed One, they do.” 
The Buddha added: “Oh, SubhutI, and you should know that these five 
clinging Skandhas are no more than Maya 1tself. Why? Because 


4045 


Rupam 1s like Maya, and Vedana, SamjJna, Samshara, and ViJnana are 
like Maya; and these five skandhas and six senses are what constitutes 
Bodhisattvahood and, therefore, the Bodhisattva too 1s like Maya. 
Those who wish to discipline themselves In the PraJnaparamita should 
do so as 1ƒ discIplinng themselves In Maya... But those Bodhisattvas 
who have first started In their disciplining exercises may be terribly 
frightened and led astray, 1Ý they are not properly guided by good 
spiritual teachers.” Subhuti said: “Oh, Blessed One, such a discourse as 
this, indeed, If the hearer 1s not properly instructed by a great 
competent master of the Prajnaparamita, will lead us to the follles of 
libertinism.” The Buddha asked: “It is like a magician conjuring up by 
his magical art a large crowd of beings at a crossroad. As soon as they 
are seen fo come Into existence they vanish. Oh, Subhuti, what do you 
think? Do they really come from some definite locality? Are they real 
realiles? Do they really pass away somewhere? Are they really 
destroyed?” Subhuti said: “Oh no, Blessed One.” The Buddha said: “Tt 
I1s the same with the Bodhisattva, although he leads Iinnumerable 
senfient beings to Nirvana, in reality, there are no senfIent beings to be 
led to Nirvana. Those who are not friphtened at all, even when 
listening to such discourses as this, are true Bodhisattvas well fortified 
1n the Mahayana armour.” 


2.596. Everything Reverfs to One; Where Does the One RÑeturn 
to? 

Chao Chou's Seven Pound Cloth Shirt, example 45 of the Pi-Yen- 
Lu, one day, a monk asked Chao Chou, "The myriad things return to 
one. Where does the one return to?” Chao Chou said, "When IÏ was In 
Chỉng Chou I made a cloth shirt. Ít weighed seven pounds." According 
to Yuan-Wu In the PI-Yen-Lu, 1f you understand “going immediately at 
one sfroke," then you've plIerced the nostrils of the worlds old teachers 
all at once, and they cant do a thing about you. Naturally where wafter 
goes, a channel forms. But If you vacillate and hesitate, the old monk 
Chao Chou 1s under your feet. The essential point of the Buddhist 
Teaching 1s not a matter of many words or verbose speech. A monk 
asked Chao Chou, "The myriad things return to one. Where does the 
one return to?” Yet Chao Chou answered him saying, "When Ï was In 
Chng Chou I made a cloth shirt; it weighed seven pounds." If you øo 


4046 


to the words to discriminate you are mistakenly abiding by the zero 
poInt of a scale. If you dont go to the words to discriminate, what can 
you do about It that he did nevertheless speak this way? This case, 
though hard to see, 1s nevertheless easy to understand; though easy to 
understand, I1ts still hard to see. Insofar as 1fs hard, Ifs a silver 
mountain, an iron wall. Insofar as Ifs easy, you are directly aware. 
There 1s no place for your calculations of right and wrong. Through 
Chao-chou's reply, 1t 1s clear that Zen wants to have one's mind free 
and unobstructed; even the Idea of "oneness” or "allness” Is a 
stumbling-block and a strangling snare which threatens the orIginal 
Íreedom of the spirit. Supposed, someone could not answer the 
quesfion right at that moment, but went back to the meditation hall to 
reflect on the question, and came back the next day to answer Chao- 
chou: "Now I have the right answer fo your question: 'All things are to 
be returned to the One, and this One 1s to be returned to all things.” 
Chao-chou might have said to him: “According to the spirit of Zen, your 
answer came much too late. You should have received thirty blows a 
long time ago.” Zen defies all such designations, even though these are 
"Buddhas" or "Bodhisattvas". In Zen, there 1s no obJect upon which to 
fix the thought. Zen 1s a wafting cloud in the sky. No screw fastens 1t, 
no string holds 1t; it moves as 1t pleases. This story 1s the same kind as 
the story of Pu Hua saying, "“Tomorrow there's a feast at the Temple of 
Great Compassion." One day a monk asked Chao Chou, "What 1s the 
meaning of the Patrlarch coming from the West?" Chao Chou saod, 
“he cypress tree In the garden." The monk said, "Donlt use obJects to 
teach people with, Teacher." Chao Chou said, "ve never use obJects 
to teach people." Observe how, at the ulimate point, where 1t 1s 
1mpossible to turn, he does turn, and spontaneously covers heaven and 
earth. If you can turn, wherever you set foot on the road you get stuck. 
But say, did Chao Chou ever have discussions of Buddhist doctrine or 
no£? If you say he did, when has he ever spoken of mind or oŸ nature, 
of mysterles or of marvels? If you say he didnt have the source 
meaning of the Buddhist Teaching, when has he ever turned his back 
on anyone's questlon? Havent you heard: a monk asked Mu Ping, 
"What 1s the great meaning of the Buddhist Teaching?” Mu Ping said, 
”This winter melon 1s so big.” Again: a monk asked an anclent worthy, 
"Deep In the mountains on an overhanging cHÍf, In a remote, 


4047 


inaccessible, uninhabited place, 1s there any Buddhist Teaching or 
not?" The anclent worthy said, "“There 1s." The monk said, "What 1s 
Buddhist Teaching deep within the mountains?" The anclent worthy 
said, "The large rocks are large, the small ones small.” When you look 
at such a case, where are the obscurities? Zen practfitioners should 
always remember that Zen does not ask us to concentrate our thought 
on the idea that a piece of "seven-pound cloth shirt” 1s divine. For when 
Zen does this, It commits 1fself to a definite system of philosophy, and 
there 1s no more Zen. In fact, Zen just feels fire warm and Ice cold, 
because when 1t freezes we shiver and welcome fire. In Zen, the 
feeling 1s all and all, and the feeling must be understood In 1ts deepest 
sense or In 1s purest form. And the most Important thing that Zen 
practitioners should always remember Is that Zen perceives or feels, 
and does not abstract nor meditate, but Zen strongly defies concept- 
making. That is why Zen 1s difficult to grasp. Be carefull 


2.597. Everything Is Imperrmmanent and Has No-Selƒ, Thịs Ïs 
Easy to Say But Hard to Understand 

When Tenkei was on his deathbed, he was surrounded by his 
congregation of disciples, who were weeping and wailing. The Zen 
master looked around at them and said, "When the Buddha was about 
to enfer extinction, he was surrounded by monks, nuns, laymen, and 
laywomen, all crying In distress. The Buddha scolded them, saying, 'Tf 
you really understood the four holy truths, why would you weep? I do 
nof sensure your weeping and wailing today, because you are not rid of 
attachment to the Teaching. Do you wonder why I say this? All my life 
I have been upholding Zen Buddhism and working wholeheartedly for 
people, but human feelings are arrogant, the Iinfluence of education 1s 
weak, and very few people have faith. Imagining how there wIll be no 
guides to bring out the true teaching In the future, unawares [ weep. 
Everything 1s conditional and ultimately empty of inherent selfhood. 
Thịs 1S easy to state but hard to understand clearly. m afraid you may 
misunderstand 1t; but when you do really undersfand 1t, you are heirs of 
Buddhas teaching, repaying the boon of the Buddha and Zen founders. 
Upholding this principle, work for the benefit of others, on and on. If 
people who are not present here should come seeking me In the future, 
then tell them I said this on my deathbed, weeping as I spoke.” 


4048 


2.598. Pure Gold Poke Into the Brai! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVII, a monk asked, "For a long time [ve 
been miserably 1ll, and I took poisonous medicine. Please cure me." 
Shi-gian said, "Pure Gold! Poke 1t into your brain! Pour the rịch liquor 
on the top of your head." The monk said, "Thank you for this cure." 
Shi-gian then hit the monk. 


2.599. Beimg Reborn in the Buddha”s Pure Land 

According to the Vimalakirti Sutra, chapter ten, the Buddha of the 
Fragrant Land, Upasaka Vimalakrrti told Bodhisattvas from the 
Fragrant Land about “Being reborn in the Buddha's Pure Land” as 
follows: The Bodhisattvas from the Fragrant Land asked: “How many 
Dharmas should a Bodhisattva achieve In this world to stop 1ts morbid 
growth (defilemenfs) in order to be reborn 1n the Buddha's pure land?” 
Vimalakirti replied: “A Bodhisattva should bring to perfection eight 
Dharmas to stop morbid growth in this world in order to be reborn In 
the pure land. They are: First, benevolence towards all living beings 
with no expectation of reward. Second, endurance of sufferings for all 
living beings dedicating all merits to them. Third, Impartiality towards 
them with all humility free from pride and arrogance. Fourth, 
reverence to all Bodhisattvas with the same devotion as to all Buddhas 
(i.e. wIthout discrimination between Bodhisattvas and Buddhas). Fifth, 
absence of doubt and suspicion when hearing (the expounding of) 
sutras which he has not heard before. Sixth, abstention from opposition 
to the sravaka Dharma. Seventh, abstention from discriminatlon 1n 
regard to donations and offerings received with no thought of self-profit 
in order to subdue his mind. Eighth, selfexaminaton without 
contending with others. Thus he should achieve singleness of mind 
bent on achieving all merits; these are the eight Dharmas. After 
Vimalakirti and ManJusri had thus expounded the Dharma, hundreds 
and thousands of devas developed the mind set on supreme 
enlightenment, and ten thousand Bodhisattvas realized the patlent 
endurance of the uncreate. 

According to the Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter Three 
(Doubts and Questions), the Sixth Patriarch Hui-Neng told the 


4049 


assembly about “Being reborn in the Buddhaˆs Pure Land” as follows: 
One day, Maøgistrate VI asked the Sixth Patriarch, Hui-Neng: “Your 
disciple has often seen the Sangha and laity reciting “Amitabha 
Buddha,' vowing to be reborn In the West. WIII the High Master please 
tell me 1f they wIll obtain rebirth there and, so, dispel my doubts?” The 
Master said, “Magistrate, listen well. Hui Neng will explain 1t for you. 
When the World Honored One was in Shravasti City, he spoke of beIng 
led to rebirth in the West. The Sutra text clearly states, '“It 1s not far 
†rom here.` If we discuss 1fs appearance, 1t is 108,000 miles away but in 
Immediate terms, It 1s explained as far distant for those of Inferlor roofS 
and as nearby for those of superlor wisdom. There are two kinds of 
people, not two kinds of Dharma. Enliphtenment and confusion differ, 
and seeing can be quick or slow. The deluded person recites the 
Buddha's name, seeking rebirth there, while the enlightened person 
purifles his own mind. Therefore, the Buddha said, “As the mind 1s 
purified, the Budhaland 1s purified.` Magistrate, 1f the person of the 
East merely purifiles his mind, he 1s without offense. Even though one 
may be of the West, If his mind 1s impure, he 1s at fault. The person of 
the East commits offenses and recites the Buddhas name, seeking 
rebirth in the West. When the person of the West commits offenses and 
recites the Buddha's name, In what country does he seek rebirth? 
Common, deluded people do not understand their self-nature and do 
not know that the Pure Land 1s within themselves. Therefore, they 
make vows for the East and vows for the West. To enlightened people, 
all places are the same. As the Buddha said, “In whatever place one 
dwells, there 1s constant peace and happiness.` Magistrate, 1f the mind- 
ground 1s only without unwholesomeness, the West 1s not far from 
here. lf one harbors unwholesome thoughts, one may recite the 
Buddha's name but It wIll be difficult to attain that rebirth. Good 
Knowing Advisors, [ now exhort you all to get rid of the ten evils first 
and you wIll have walked one hundred thousand miles. Next get rid of 
the eight deviations and you wIll have gone eight thousand miles. If in 
every thought you see your own nature, always practice Impartiality 
and straiphforwardness, you will arrive In a Íinger-snap and see 
Amitabha. Magistrate, merely practice the ten wholesome act(s; then 
what need wIll there be for you to vow to be reborn there? But 1ƒ you 
đo not rid the mind of the ten evils, what Buddha wIll come to welcome 


4050 


you? lf you become enlightened to the sudden dharma of the 
unproduced, you will see the West In an Instant. Unenlightened, you 
may recIte the Buddhaˆs name seeking rebirth but since the road 1s so 
long, how can you traverse 1f? Hui-Neng wIll move to the West here In 
the space of an Instant so that you may see 1t ripht before your eyes. 
Do you wish to see 1t?” At that time, the entire assembly bowed and 
said, “If we could see 1t here, what need would there be to vow to be 
reborn there? Please, Hiph Master, be compassionate and make the 
West appear so that we might see 1t.” The Master said, “Great 
assembly, the worldly person”s own physical body 1s the city, and the 
eye, ear, nose, fongue, and body are the gates. Outside there are five 
gates and Inside there 1s a gate of the mind. The mind 1s the “ground” 
and one”s nature 1s the “king.' The “king” dwells on the mind “ground.” 
When the nature 1s present, the king 1s present but when the nafure 1S 
absent, there 1s no king. When the nature 1s present, the body and mind 
remann, but when the nature 1s absent, the body and mind are 
destroyed. The Buddha 1s made within the self-nature. Do not seek 
outside the body. Confused, the self-nature 1s a living being: 
enlipghtened, 1t 1s a Buddha. “Kindness and compassion” are 
Avalokitesvaa and “sympathetic joy and giving” are 
Mahasthamaprapta. “Purificationˆ is Sakyamuni, and “equanimity and 
directness”" are Amitabha. “Others and self' are Mount Sumeru and 
“deviant thoughfs” are the ocean water. “Afflictions” are the waves. 
“Cruelty”` is an evil dragon. “Empty falseness'” Is ghosts and spIrIts. 
“Defillement` 1s fish and turtles, “sreed and hatred` are hell, and 
“delusion" 1s animals.Good Knowing Advisors, always practice the ten 
good practices and the heavens can easily be reached. Get rid of others 
and self, and Mount Sumeru topples. Do away with deviant thought, 
and the ocean waters dry up. Without defilements, the waves cease. 
End cruelty and there are no fish or dragons. The Tathagata of the 
enlightened nature 1s on your own mind-ground, emitting a great bright 
light which outwardly 1lluminates and purifies the six gates and breaks 
through the six desire-heavens Inwardly, it illuminates the self-nature 
and casts out the three poisons. The hells and all such offenses are 
destoyed at once. Inwardly and outwardly, there Is a bright 
penetration. This 1s no different from the West. But If you do not 
cultivate, how can you go there?” On hearing this speech, the members 


4051 


of the great assembly clearly saw their own natures. They bowed 
together and exclaimed, “This 1s indeed good! May all living beings of 
the Dharma Realm who have heard this awaken at once and 
understand.” 


2.600. At Thịs Very Moment What Thought Do You Want Me to 
Hayc? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XI, one day, Zen master Yang-Shan was 
washing his robe when Tan-yuan came along and asked: "Where 1s 
your thought at this very moment?" Yang-Shan at once retorted: "At 
this very moment what thought do you want me to have?” Zen 
practitioners should always remember that a real pratiioner cannot 
even have his own laundry thoughtlessly done† 


2.601. Wen Chun Le-T”an and Chen-Chỉng 

Zen master Wen-Chun-Le-T”an, a Chinese Zen master from Hsing- 
Yuan, China, was born in 1061. Since he was young he devoted himself 
to the mastery of Buddhist philosophy, but later abandoned 1t, sayIng 
that he did not care very mụuch for 1t. He then began to study Zen, and 
going south stayed with Chen-Ju of Wei-Shan. He then came to Chen- 
Ching of Chiu-Feng, who was one of the great Zen masters of the time. 
One day Chen-Ching asked: “Where 1s your native town?” We-Chun 
replied: “Hsing-Yuan Fu.” Chen-Ching asked: “Where do you come 
lrom now?” Wen-Chun replied: “la-Yang.” Chen-Ching asked: 
“Where did you pass your summer?” Wen-Chun said: “At Wei-Shan.” 
Chen-Ching now produced his hand, saying, “How 1s that my hand so 
resembles the Buddha's?” Wen-Chun was dumbfounded and unable to 
make any answer. Chen-Ching scolded: “So far you have been fluent 
enouph In answering all my questions naturally and in a most splendid 
mamner. As soon as the subJect turned to the Buddha” hand, you haÏlt. 
Where 1s the trouble?”" Wen-Chun confessed Ignorance. Chen-Ching 
said: “Everything lies open In full revelation right before you; and 
whom would you get to teach you?” For ten years Wen-Chun stayed 
with his master Chen-Ching and went about wherever he moved. Chen- 
Ching was a silent teacher and gave out no special Instruction to 
anybody although his pupils grew considerably in number. When a 


4052 


monk entered his room for advice he would close his eyes and sit up on 
his knees and say nothing. lf he saw somebody coming to him, he 
would rise, øo out Iinto the garden, and Join the gardeners In hoeing. 
Thịs was his usual way of dealing with his disciples. Wen-Chun used to 
say to his friend Kung: “Has the master no intention whatever to teach 
his followers In the Dharma? It 1s hard to know him.” One day Wen- 
Chun removed the dam with a stick, and while washing his clothes his 
mind suddenly woke to a state of enliphtenment. He ran to the master 
and reported to him all that happened to him. But the master coldly 
blamed him, saying, “Why have you to be so unmamnerly in this?” 


2.602. ManJusrt Gives RÑise to Views 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume VI, one day, Zen master Nan-Chuan 
entered the hall and addressed the assembly, saying, “Last night at 
midnight ManJusri and Samantabhadra were formulating views on 
'Buddha' and 'Dharm.' Ï gave each of them thirty blows with my stick 
and expelled them to the Double Iron-Ring Mountains.” At that point 
Chao-Chou stepped forward from the assembly and said, “Master, who, 
exactly, 1s the one who should have been struck?” NÑan-Chuan asked, 
“Was I at fault?” Chao-Chou bowed. Zen practitioners should always 
see that, usually, Zen masters do not idly observe how the other takes 
action. The moment they are in charge of the situation and bring Into 
play, they are naturally leaping with lIfe. 


2.603. ManJusrr Vistfs 

Zen Master Tung shan Shou chu, name of a Chinese Zen monk in 
the tenth century. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), Volume XXIII and the Record of Tung shan 
Shou chu, one day, a monk asked Zen master Tung shan Shou chu, 
“What would you do If Bodhisattvas ManJusri and Samantabhadra 
came to visit (according to Buddhist legendary, MaJjusri represents 
pñnciple or absolute, oneness, wisdom, essence; while Samantabhadra 
represents phenomena or relatve, duality, compassion, function, 
etc...)?” Shou chu answered, “II chase them off to the herd of water 
buffalo.” The monk said, “Master, you'lÏ go to hell swIft as an arrow!” 
Shou chu said, “IEs all because of you†” 


4053 


2.604. Words Are Never Identical With the Sense 

The Zen or Intuitive school does “not set up scriptures (not using 
words, teaching that does not establish words and letters)” It lays stress 
on medifaftlon and intuition rather than on books and other external 
aids Word-teaching contrasted with self-realizaton. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “[hose who well understand the 
distinction between realization and teaching, between Inner knowledge 
and Instruction, are kept away from the control of mere speculation.” 
Teaching, recitation, and stories, etc. Thus the Buddha emphasized the 
Inner attainment of the truth, not the teaching realized by all the 
Tathagatas of the past, present, and future. The realm of the 
Tathagatagarbha which 1s the Alayavijnana belongs to those 
Bodhisattva-Mahasattvas who follow the course of truth and not to 
those philosophers who cling to the letter, learning, and mere 
discourse. Thus, the Buddha taught: “lt is owing to his not perfectly 
understanding the nature of words that he regards them as Identical 
with the sense.” In Japanese Zen terms, the term “IchiJi-fusetsu”” means 
“not a word 1s said.” “IchiJi-fusetsu” refers to the fact that the Buddha 
In all his teaching or Instruction never made use of a single word to 
describe ultmate reality, for 1t 1s not preachable. In consideration of 
this fact, after his complete enlightenmernt, the Buddha did not want to 
teach at all. However, compassion for beings trapped in the cycle of 
life and death moved hm. In doïng this, he had to come down from the 
level of true Iinsight to that of “everyman”s conscIousness.” In Zen, all 
the teachings and Instructions of the Buddha mean a “finger-point” for 
the purpose of giving those who wish to cultivate a way leading to 
enlightenment and praJna Insight into the true nature of reality. 
According to a Buddhist legend, the special transmission outside the 
orthodox teaching began with the famous discourse of Buddha 
Sakyamum on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that time, 
surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear him 
expound the teaching. The Buddha did not say anything but holding up 
a lotus flower. Only Kashyapa understood and smiled. As a result of hs 
master, he suddenly experienced a break throuph to enlightened vision 
and grasped the essence of the Buddha's teaching on the spot. The 
Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened student. 


4054 


Mahakashyapa was also the first patriarch of the Indian Zen. People 
who practice Zen often advise not using words. This 1s not fo discredit 
words, but to avoid the danger of becoming stuck In them. Ít 1s to 
©encourage us fo use words as skillfully as possible for the sake of those 
who hear them. In the second century, Nagarjuna wrote “The 
Madhyamika Sastra,” in which he used concepts to destroy concepts. 
He was not trying to create a new doctrine, but to break all the bottles, 
all the flasks, all the vases, all the containers, to prove that water needs 
no form to exIst. He outlined a dance for us, a dance for us to drop our 
categories and barriers so that we can directly encounter reality and not 
content ourselves with 1s mere reflection. This 1s one of the eight 
fundamenral principles, Intuitional or relating to direct mental vision of 
the Zen School. According to the Flatform Sutra, the Seventh Chapter 
(Opportunities & Conditions), the Sixth Patriarch obtained the Dharma 
at Huang-Mel and returned to Ts°ao-Hou Village in Shao-Chou, where 
no one knew him. But Liu-Chih-Liao, a scholar, received him with 
great courtesy. Chih-L1Iao”s aunt, Bhikshuni Wu-Chin-Tsang, constantly 
recited the Mahaparinrvana Sutra. When the Master heard it, he 
Iinstantly grasped I1ts wonderful principle and explained 1t to her. The 
bhikshumi then held out a scroll and asked about some characters. The 
Master said, “[ cannot read; please ask about the meaning.” “If you 
cannot even read, how can you understand the meaning?” asked the 
Bhikshuni. The Master replied, “The subtle meaning of all Buddhas 1s 
not based on language.” The Bhikshun was startled, and she 
announced to all the elders and virtuous ones In the village: “Here 1s a 
gentleman who possesses the way. We should ask him to stay and 
receive our offerings.” Ts°ao-Shu-Llang, øreat-grandson of the MardquIs 
Wu of the Weli dynasty, came rushing to pay homage, along with the 
people of the village. At that time, the pure dwellings of the ancient 
Pao-Lin Temple, which had been destroyed by war and fire at the end 
of the Sui dynasty, were rebuilt on their old foundation. The Master 
was Invited to stay and soon the temple became a revered place. He 
dwelt there a little over nine months when he was once agaIn pursued 
by evil men. The Master hid in the mountann in the front of the temple, 
and when they set fire to the brush and trees, he escaped by crawling 
Into a cave to hide. The rock still bears the Imprints of the Master”s 
knees and of his robe where he sat in lotus posture. Because of this 1t 1s 


4055 


called “The Rock of Refuge.' Remembering the Flifth Patriarch's 
1nstrucfions to stop at Huai and hide at Hui, he went to conceal himself 
1n those fwo cItIes. 


2.605. Wen-Yen and His Master Chao Chou 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Chao Chou and his attendant Wen Yuan. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume X, and Wudeng Huiyuan, volume IV, one day, 
when Chao-chou and his attendant Wen-yen were walking along the 
mountain road, Chao-chou pointed at a piece of land and said, "This 
land can be used to build a rest house." Wen-yen then stepped aside 
and said, "FIrst of all, lefs øgIve 1t to an official for testing!" Chao-chou 
gave him a slap In the face. Wen-yen said, "The official has already 
tested.” 


2.606. Listening to the Sound oƒ the Swallows 

The koan about the potentiality and conditions that caused Zen 
master Hsuan-Sha addressed the assembly when he listened to the 
sound of the swallows. According to wudeng Huiyuan, volume VII, one 
day, Hsuan-Sha entered the hall, then sat quietly in his pulpit for some 
time without saying a word. He Just remained silent and listened to the 
sound of the swallows. The monks thought he was not going fo gIve 
them a sermon and began to retire all at once. He then scolded them: 
"As I observe, you are all of one pattern; not one of you has sagacIty 
enouph to see things properly. You have come here fo see me open my 
mouth, and, taking hold of my words, imagine they are ultimate truths. 
lt 1s a pity that you all fail to know whats what. Às long as you remain 
like this, what a calamity!" 


2.607. Yun-Chu and the Biographies 0ƒ the Great Monks 

Master Yun Chu (Yun Ju), name of a Chinese Zen Master In the 
sixteenth century. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, in Han Shans autobiography, there 1s a brief detail 
on him. Zen Master Han Shan told the following storles of his 
experience 1n Zen: "In 1564, when I was nineteen, many of my friends 


4056 


gained honor by passing the official examination. They urged me to 
take the examination, also. When Master Yun Chu heard of this, he 
became worried that I might be persuaded to engage in worldly affairs; 
he, therefore, encouraged me to practice religion and to sfrive for Zen. 
He told me many stories of the Masters of the past, and showed me the 
book called "The Biographies of the Great Monks. Before I had 
finished reading the 'Life of Chung Feng,, Ï was so moved and exalted 
that I sighed to myself, saying, 'Oh, this 1s what I would like to dol' 
Thereupon I made up my mind to devote my life to Buddhism. I then 
besought the Grand Master Hsi Lin to ordain me." 


2.608. Yun-Men s Repaying ƒor the Grace 0ƒ Buddha! 

Kuang-chao Huijue, name of a Chinese Zen master In the tenth 
century. According to Buddhist legends, when Sakyamuni was born, If 
1s sald that he lifted one hand toward the heavens and pointed to the 
carth the other, exclaiming, "Above the heavens and below the 
heavens, I alone am the Honoured One!” Yun-men, the founder of the 
Yun-men School of Zen, comments on this by saying, "If I had been 
with him at the moment of his uttering this, Ï would surely have struck 
him dead with one blow and thrown the corpse Into the maw of a 
hungry dog." What unbelievers would ever think of making such raving 
remarks over a spiritual leader? Yet, later, Zen masters Kuang-chao 
HuiJue following Yun-men says: "Indeed, this 1s the way Yun-men 
desires to serve the world, sacrificing everything he has, body and 
mind! How grateful he must have felt for the love of Buddha!" Is this 
an I1rrelipIon of Zen? As a matter of fact, If there exIsts a so-called 
"Irreliglon” 1n Zen, 1t 1s merely apparent. According to Zen master D.T. 
Suzuki In "An Introduction to Zen Buddhism”, those who are truÌy 
religIous will be surprised to find that after all there 1s so much of 
religion In the barbarous declaration of Zen. But to say that Zen 1s a 
religion, In the sense that ChrIstianity or Mohammedanism 1s, would be 
a mistake. Lefs think of the old virtues' saying "Buddhas come, slay the 
Buddha; demons come, slay the demons." It 1s clear that Zen wants to 
have one's mind free and unobstructed; even the idea of "Buddha" or 
"Bodhisattva" 1s a stumbling-block and a strangling snare which 
threatens the original freedom of the spirit. 


4057 


2.609. Yun Men s Ancient Buddhas and the Pưlar 

Yun Mens Anclent Buddhas and the Pillar, the koan about the 
potentiality and conditions that Zen master Yun-men Wen-yen taught 
his assembly ¡in example 83 of the Pi-Yen-Lu. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XIX, one day, Zen master Yun Men entered the hall and addressed the 
commumity, saying, “The ancient Buddhas and the pillar merge' what 
level of mental activify 1s this?” He himself said on their behalf, "On 
South Mountain clouds gather, on North Mountamn ram falls." 
According to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, Great Master Yun Men 
produced more than eighty men of knowledge. Seventeen years after 
he passed on, when they opened his tomb and beheld him, his body 
was not decomposed, but upright and sound formerly. The field of his 
vision had been bright and clear, his mentality and perspective swIft. 
AlI his instructions, alternative remarks, and words spoken on behalf of 
others were direct, solitary, and steep. This present case 1s like sparks 
struck from stone, like flashing lightning; In fact, IS ”a spirIt appearing 
and a demon disappearing." Librarian Chng said, "Is there such talk In 
the whole great treasury of the Teachings?”" People these days make 
therr living on emotional Interpretations and say "Buddha 1s the guide 
for the three realms, the compassionate father of the four others of 
living beings. Why then do the ancient Buddhas merge with the pillar?" 
lf you understand this way, youll never be able to find it. Some call 
Yun Men's saying "Calling out from within nothingness." They are far 
from knowing that the talk of the teaching masters of our schoolcuts off 
conceptual consciousness, cuts off emotional evaluation, cuts off birth 
and death, and cuts off the defilement of doctrine, enters the correct 
state without retaining anything at all. ÀAs soon as you ratlonalize and 
calculate, you tie your hands and feet. But tell me, what was old Yun 
Mens meaning? Just make mind and obJecfs a single thusness; then 
good and bad, right and wrong, won;t be able to shake you. Then 1t 1t 
wIll be all right whether you say "there 1s” or "there 1snt”; then 1t will 
be all right whether you have mental activity or you dont. When you 
get here, each and every clap of the hands 1s the true Imperative. My 
late teacher Wu Tsu said, "Yun Men, supposedly so great, really didnt 
have much guts." If it were me, I Just would have told him, “The eighth 
level of mental activity." He said, “The ancient Buddhas and the pillar 


4058 


merge; what level of mental activity 1s this?” In that moment he 
wrapped it all up in front of you. When a monk asked him what this 
meant, Yun Men said, "one belt worth thirty cents." He has the eye to 
Judge heaven and earth. Since no one understood, afterwards he 
himself spoke on their behalf: "On South Mounfain clouds gather, on 
North Mounfain rain falls." Thus he opened up a route of entry for 
future students. Thafs why Hsueh Tou picks out the place where he 
setfles heaven and earth to make people see. But as soon as you 
blundđer Into calculation, you stumble past and miss It, though 1fs right 
In front of you. You simply must go to the source of Yun Mens 
fundamental meaning to clearly understand his lofty mind. 


2.610. Yun Men s Leg Broke 

The koan about the potentiality and conditions of enlightenment of 
Zen master Yun-mên. According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIX, the circumstances of Yun- 
Men's enlightenment are known to all Zen practiioners. Seeking 
“private consultation” with Mu-Chou, who became his master later on, 
Yun-Mên rapped on the litle door on the side of the large gateway 
leading to Mu-Chou”s temple. Mu-Chou called out: “Who 1s it?” Yun 
Mên answered, “Wen-Yen” Mu-Chou, whose habit It was to refuse 
“private consultaton” to all but the most ardent truth-seekers, felt 
satisfied from Yun-Mêns knock and the tone of his voice that he was 
earnesfly striving for truth, and admitted him. Scarcely had he entered 
when Mu-Chou, perceiving the state of his mind, seized him by the 
shoulders and demanded: “Quick, say 1t, say 1t!” But Yun-Men not yet 
undrstanding, could not respond. To jJolt his miìnd 1nto understanding, 
Mu-Chou suddenly shoved him out throuph the partly opened door and 
slammed 1t on his leg, shouting: “You good-for-nothing!” With a cry of 
“Ouch!” While the door was hastily shut, one of Yun-Mens legs was 
caught and broken. Yun-Mên, whose mind at that moment was 
emptied of every thought. The Intense pain resuling from this 
apparently awakened the poor fellow to the greatest fact of life. He 
suddenly became enlightened. The realization now gained paid more 
than enough for the loss of his leg. He was not, however, a sole 
Instance 1n this respect, there were many such ¡n the history of Zen 
who were willing to sacrifice a part of the body for the truth, 1.e., Hui- 


4059 


K”o, the second patriarch, who cut his hand while standing In the snow. 
Confucius also said: “Tf a man understands the Tao In the morning, It 1s 
well with him even when he dies in the evening.” In this life, some 
would feel indeed that truth 1s of more value than their own lives. 


2.611. Yun Men s Cake 

According to example 77 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Yun 
Men, "What 1s talk that goes beyond Buddhas and Patriarchs?" Yun 
Men said, "Cake." According to Yuan-Wu In the Pi-Yen-Lu, this monk 
asked Yun Men "What 1s talk that goes beyond Buddhas and 
Patriarchs?" Yun Men said, "Cake." Do you feel your hairs standing on 
end with the chill? Patchrobed monks have asked about Buddhas and 
asked about Patriarchs, asked about Chan and asked about Tao, asked 
about facing upwards and facing downwards; there's nothing more that 
can be aksed, yet this one posed a quesftion and asked about talk that 
goes beyond Buddhas and Patriarchs. Yun Men was an adept: thus, 
when the water rises, the boats ride high, and when there 1s mụch mud 
the Buddha-imaøge 1s big. So he answered saying “Cake.” It can be said 
that the Way Is not carried out In vain, that his effort 1s not wasted. Yun 
Men also taught the assembly saying, "Without any understanding, 
when you see people talking about the intent of the Patrlarchal 
Teachers you immediately ask for theories of talk that goes beyond 
Buddhas and Patriarchs. But what do you call 'Buddhas,' what do you 
call 'Patrlarchs,' that you Iimmediately speak of talk that transcends 
Buddhas and Patriarchs? Then you ask about escape from the triple 
world, but you take hold of the triple world to see. What seeIng, 
hearing, feeling and knowing are there to hinder you? What 
phenomena of sound and form are there that you can be made to 
understand? What bowl' do you know how to use? On what basis do 
you enftertain views of differentiatons? Those anclent sages cant do 
anything for you, though they extend themselves to help living beings. 
Even If they say that the whole Body 1s entirely real, that in everything 
we see the Essence; this 1s ungraspable. When [I say to you, In fact, 
what concerns are there?”' This has already buried 1t." If you can 
understand this statement, then you can recognize the "Cake." Wu Tsu 
said, "Donkey shit 1s like horse shit.” This 1s what Yung Chia called 
"Going direct to the root source, as the Buddhas have sealed; picking 


4060 


through leaves and searching through twigs I cannot do." When you get 
to this poInt, 1Ý you want to attain Intimacy, dont ask with questions. 
Observe how this monk asked, "What 1s talk that goes beyond Buddhas 
and Patriarchs?" and Yun Men said, "Cake." Does Yun Men know 
shame? Is he aware of indulging? There's a type of phoney person who 
says, "Yun Men saw the rabbit and released the hawk; thus he said, 
'Cake."" If you take such a view, that "Cake” 1s talk that goes beyond 
Buddhas and Patriarchs, how can there be a living road? Dont 
understand 1t as cake and dont understand 1t as going beyond Buddhas 
and Patrlarchs; this, then, 1s the living road, Yun Mens "Cake”" 1s the 
same as Tung Shans "Three pounds of hemp” and Ho Shans "Knowing 
how to beat the drum”: though he just said “Cake,” Its reality 1s hard to 
see. Later people often made up rationalizations and said, “Coarse 
words and subfle talk all come back to the primary truth.” If you 
understand In this fashion, Just go be a lecturer and spend your life 
collecting much knowledge and many Interprefations. Followers of 
Chan these days say, "When you go beyond the Buddhas and 
Patriarchs you are trampling both Buddhas and Patriarchs underfoot; 
thats why Yun Men Just said to him, 'Cake.” Since I1fs "Cake,” how 
does this explain going beyond the Buddhas and Patriarchs? Try to 
Invesfigate thoroughly and see. 


2.612. Yun-Men 's “Exposed ” 

One day, a monk asked Zen master Yun-men, “If you KiIll your 
father and mother, you can repent In front of the Buddhas. If you Kkil 
the Buddhas and ancestors, where can you repent?” Yun-men said, 
“Exposed!” Zen master Yun Men always uses one word or one-word 
barrier to talk about the essential meaning of Zen. This 1s a cryptic 
single-word reply to a queston, requiing meditation fÍor Ifs 
apprehension. “One-word Zen” In Japanese language 1s "IchiJi-Zen". 
Thịs 1S a meditation practice in which a single word of a master 1s taken 
as a koan. Chinese Zen master Yun-Men-Wen-Yen was famous In Zen 
tradition for his “one-word Zen” koans. 


2.613. Yun-Mêền and Mu-Chou 
The circumstances of Yun-Mên”s enlightenment are known to all 
Zen practitioners. Seeking “private consultation” with Mu-Chou, who 


4061 


became his master later on, Yun-Mên rapped on the little door on the 
side of the large gateway leading to Mu-Chou”s temple. Mu-Chou 
called out: “Who 1s 1t?” Yun Mên answered, “Wen-Yen” Mu-Chou, 
whose habit 1t was fo refuse “privafte consultation” to all but the most 
ardent truth-seekers, felt satisfied from Yun-Mên”s knock and the tone 
of his volce that he was earnestly striving for truth, and admitted him. 
Scarcely had he entered when Mu-Chou, perceiving the sfate of his 
mind, seized him by the shoulders and demanded: “Quick, say 1t, say 
1t” But Yun-Mên not yet undrstanding, could not respond. To Jolt his 
mind Into understanding, Mu-Chou suddenly shoved him out through 
the partly opened door and slammed it on his leg, shouting: “You good- 
for-nothing!” With a cry of “Ouch!” While the door was hastily shut, 
one of Yun-Men”s legs was caught and broken. Yun-Mên,, whose mind 
at that moment was emptied of every thought. The Intense pain 
resulting from this apparently awakened the poor fellow to the øgreatest 
fact of life. He suddenly became enlightened. The realization now 
gained paid more than enough for the loss of his leg. He was not, 
however, a sole instance 1n this respect, there were many such in the 
history of Zen who were willing to sacrifice a part of the body for the 
truth, 1.e., Hui-K”o, the second patrlarch, who cut his hand while 
standing In the snow. Confucius also said: “If a man understands the 
Tao In the morning, 1t is well with him even when he dies In the 
evening.” In this life, some would feel indeed that truth 1s of more 
value than theIr own lives. 


2.6014. Yun Men Received Affirmnty From Hsueh-Feng 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, Mu-Chou directed Yun-Men to go to see Xue-Feng. 
When Yun-Men arrived at a village at the foot of Mount Xue, he 
encountered a monk. Yun-Men asked him: “Are you going back up the 
mountain today?” The monk said: “Yes.” Yun-Men said: “Please take 
a quesftion to ask the abbot. But you mustn't tell him 1f`s from someone 
else.” The monk said: “Okay.” Yun-Men said: “When you go to the 
temple, wait until the moment when all the monks have assembled and 
the abbot has ascended the Dharma seat. Then step forward, ørasp your 
hands, and say: “There”s an Iron cangue on this old fellowˆs head. Why 
not remove 1t?” “The monk dịd as Yun-Men I1nstructed hìm. When Xue- 


4062 


Feng saw the monk act this way, he got down from the seat, grabbed 
the monk and said: “Speak! Speak!” The monk couldn”t answer. Xue- 
Feng pushed him away and said: “lt wasn't your own speech.” The 
monk said: “lt was mine.” Xue-Feng called to his attendant: “Bring a 
rope and a stick.” (n order to bind and beat the monk). The monk said: 
“It wasnˆt my question. lt was from a monk 1n the village.” Xue-Feng 
said: “Everyonel Go to the village and welcome the wrothy who wIill 
have five hundred disciples.” The next day Yun-Men came up to the 
monastery. When Xue-Feng saw him he said: “How 1s It that you have 
reached this place?” Yun-Men then bowed his head. In this manner did 
the affinity (between Xue-Feng and Yun-Men) come about. 


2.615. Yun Men s A Chinese Classical Music 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIX, one day, a monk ased Zen master 
Yun Men, “What 1s Yun-Mens tune?” Yun-Men asnwered, “The 
twenty-fifth day of the twelfth month (near the end of the year)!” In 
Chinese folk-songs, Yun-men's tune 1s the name of a Chinese classtical 
music. Zen uses this term to express the deepest and Indescribable 
place like Yun Mens loud screaming: "Kwan”. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XIX, Zen master Yun-men, one of the great Zen masters towards the 
end of the Tang dynasty, often exclaimed, "Kwan!" Kwan literally 
means the gate on a fronfler pass where travellers and their baggage 
are Inspected. In this case, however, the term does not mean anything 
of the sort; 1t 1s simply "Kwan!", an exclamatory utterance which does 
not allow any analytical or Intellectual Interpretation. Sincere Zen 
practitloners should always remember when we try anything 
approaching a conceptual interpretation on the subJect we shall be 'ten 
thousand miles away beyond the clouds'. And 1ƒ we try to understand 
him intellectually, later we must silently mourn for our descendants. 


2.616. Yun Men s Wuthim There Is a Jewel 

According to example 62 of the Pi-Yen-Lu, Yun Men said to the 
commumity, "Within heaven and earth, through space and time, there 1s 
a Jewel, hidden Inside the mountain of form. Pick up a lamp and go Into 
the Buddha-hall; take the triple gate and bring it on the lamp." 


4063 


According to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, Yun Men says, “Within 
heaven and earth, through space and time, there 1s a Jjewel, hidden 
Iinside the mountain of form.” Now tell me, is Yun Mens meaning In 
the "fishing pole," or 1s the meaning In the lamp? These lines are 
paraphrased from a treatise of Seng Chao, Master of the Teachings, 
called "Jewel Treasury;" Yun Men brought them up to teach his 
commumity. In the time of the Latter Chin, Seng Chao was In the 
Garden of Freedom composing his treatise. When he was copying the 
old Vimalakirtinirdesa scripture he realized that Chuang-tzu and Lao- 
tzu had still not exhausted the marvel; Chao then paid obeisance to 
Kumarajiva as his teacher. He also called on the Bodhisattva 
Buddhabhadra at the Tile Coffin Temple, who had transmitted the 
Mind Seal from the Twenty-seventh Patriarch (Prajnatara) in India. 
Chao entered deeply Into the Inner sanctum. One day Chao ran Into 
trouble; when he was about to be executed, he asked for seven days' 
reprileve, during which time he composed the treatse "Jewel 
Treasury." So Yun Men cited four phrases from that treatise to teach 
his community. The main idea 1s "how can you take a priceless Jewel 
and conceal 1t in the heaps and elements?" The words spoken In the 
treatise are all in accord with the talk of our school. Have you not seen 
how Ching Chỉng asked Ts'ao Shan, “How 1s it when In the principle of 
pure emptiness ultimately there 1s no body?" Tsao Shan said, “The 
pñnnciple being like this, what about phenomena?”" Ching Chỉng said, 
"As 1s principle, so are phenomena." Tsao Shan said, "You can fool 
me, one person, but what can you do about the eyes of all the sages?" 
Ching Chỉng said, “Without the eyes of all the sages, how could you 
know 1t 1s not so?” Tslao Shan said, "Officially, not even a needle 1s 
admitted; privately, even a cart and horse can pass." That 1s why 1t Was 
said, "Within heaven and earth, In space and time, there 1s a Jewel, 
hidden In the mounfain of form.” The great meaning of this 1s to show 
that everyone 1s fully endowed, each Individual 1s perfectly complete. 
Yun Men thus brought It up to show his community; 1f 1s totally 
obvious; he couldnt go on and add Interpretatlons for you like a 
lecturer. But he 1s compassionate and adds a footnote for you, sayIng, 
"PIck up a lamp and go into the Buddha-hall; bring the triple gate on 
the lamp." Now tell me, when Yun Men speaks this way, what 1s his 
meaning? Have you not seen how an AnclIent said, “The true nature of 


4064 


Ipgnorance 1s Identical to Buddhahood; the empty body of i1llusion 1s 
1dentical to the body of reality." It 1s also said, "See the Buddha mind 
right In the ordinary mind." The "mountain of form” 1s the four øross 
elements and five heaps which constitute human life. "Within there 1s a 
Jewel, hidden In the mountain of form.” That 1s why 1t 1s said, "All 
Buddhas are In the mind; deluded people go seeking outside. Though 
within they embosom a priceless Jewel, they do not know 1t, and let 1t 
rest there all their lives." It is also said, "The Buddha-nature clearly 
manifesfs, but the sentient beings dwelling in form hardly see 1t. lÝ one 
realizes that sentient beings have no self, how does his own face differ 
from a Buddha's face?" “The mind 1s the original mind; the face 1s the 
face born of woman; the Rock of Age may be moved, but here there 1s 
no change." Some people acknowledge this radiant shining spirituality 
as the Jewel; but they cannot make use of it, and they do not realize 1ts 
wondrousness. Therefore they cannot set 1t in motion and cannot bring 
1t out In action. An Anclent said, "Reaching an impasse, then change; 
having changed, then you can pass through." "PIck up a lamp and head 
1nto the Buddha-hall”; 1f It 1s a matter of ordinary sense, this can be 
fathomed, but can you fathom "bring the triple gate on the lamp”? Yun 
Men has broken up emotional discrimination, 1ntellectual 1deas, gain, 
loss, affirmation, and negation, all at once for you. Hsueh Tou has said, 
"I like the freshly established devices of Shao Yang (CYun Men); all his 
lie he pulled out nails and drew out pegs for others." He also said, "I 
do not know how many sit on the chair of rank; but the sharp sword 
cutfing away causes others' admirationha." When he said, "Pick up a 
lamp and go Into the Buddha-hall,” this one phrase has already cut off 
completely; yet, "bring the triple gate on the lamp.” If you discuss this 
matter, 1t 1s like sparks struck from stone, like the flash of a lightning 
bolt. Yun Men said, "If you would atfain, Just seek a way of entry; 
Buddha numerous as atoms are under your feet, the three treasuries of 
the holy teachings are on your tongues; but this 1s not as good as being 
enlightened. Monks, do not think falsely; sky 1s sky, earth 1s earth, 
IMOUTfains ar€ ImOUnfaIns, rIvers are rivers, monks are monks, lay 
people are lay people." After a long pause he said, "Bring me the 
Immovable mountain before you.” 'Then a monk came forth and asked, 
"How 1s it when a student sees that mountaIns are mounftains and rIvers 
are rivers?" Yun Men drew a line with his hand and said, "Why 1s the 


4065 


triple gate going from here?”" He feared you would die, so he said, 
"When you know, It Is the superb flavor of ghee; If you do not know, 
Instead it becomes poIson." This 1s why 1t 1s said, "“When completely 
thoroughly understood, there 1s nothing to understand; the most 
abstruse profundity of mystery 1s still to be scorned." Hsueh Tou again 
brought 1t up and said, "Within heaven and earth through space and 
time, therein 1s a Jewel; 1t lies hidden in the mountain of form. Ït 1s 
hung on a wall; for nine years Bodhidharma did not dare to look at 1t 
straipht on. If any patchrobed monk wants to see 1t now, [ will hit him 
right on the spine with my staff” See how these self-possessed 
teachers of our school never use any actual doctrine to tie people up. 
Hsuan Sha said, "“Though you try to enmesh him In a trap, he doesnt 
consent to stay; though you call after him, he doesnt turn his head. 
Even though he 1s like this, still he 1s a sacred tortoise dragging his 
tai." 


2.617. Yun Men s Everybody Has a Light 

According to example 86 of the Pi-Yen-Lu, Yun Men imparted 
some words saying, "Everyone has a light; when you look at 1t, you 
dont see 1t and 1ts dark and dim. What is everybodys light?" He 
himself answered on their behalf, "The kitchen pantry and the main 
gate." He also said, "A good thing Isnt as good as nothing." According 
to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, In his room Yun Men Imparted some 
words to teach people: "All of you, right where you stand, each and 
every one of you has a beam of light shining continuously, now as of 
old, far removed from seeing or knowing. Though I1fs a light, when 
youTre asked about 1t you dont understand; 1snt it dark and dim?" For 
twenty years he handed down this lesson, but there was never anyone 
who understood his meaning. Later Hsiang Lñn asked Yun Men to 
speak on their behalf. Yun Men said, “The kitchen pantry and the main 
gate." He also said, "A good thing 1snt as good as nothing." Usually 
what he said in place of others was Just a single sentence; why then are 
there two here? The first sentence barely opens a road for you to let 
you see. If youre for real, as soon as you hear It mentioned, you get 
right up and go. Yun Men feared people would get stuck here, so he 
also said, "A good thing 1sn't as good as nothing.” As before, he's swept 
1t away for you. As soon as they hear you mention "light,” people these 


4066 


days immediately put a glare In their eyes and say, "Where 1s the 
kitchen pantry? Where 1s the main gate?" But this has nothing to do 
with 1t. Thus 1t 1s said, "Perceive the meaning on the hook; don abide 
by the zero point of the scale." This matfer 1s not in the eye or In the 
environment. To begin to understand you must cut off knowing and 
seeing, forget gan and loss, and become purified, naked, and perfectly 
at ease; each and every one must Investigate on his own. Yun Men 
said, "You come and go by daylight; you distinguish people by 
daylight. Suddenly 1ts midnight, and there's no sun, moon, or lamplighit. 
lf Ifs some place you've been to, then of course 1s possible; in a place 
you have never been, can you even manage to get hold of something?" 
Shih Tous Merging of Difference and Sameness says, "Right within 
light there's darkness, but dont see 1t as darkness: right within darkness 
there's light, but don meet 1t as light.” IÝ you cut off light and darkness, 
tell me, what 1s 1t? Thus It 1s said, “The mind flower emits light, shinng 
on all the lands in the ten directions." Pan Shan said, "Lipht 1snt 
shinng on obJects, nor do the obJects exist. Light and obJects both 
forgotten, then what 1s this?" Also 1t was said, ”“This very seeing and 
hearing 1s not seeing and hearing, but there's no other sound and form 
that can be offered to you. Here, If you can understand that there's 
nothing at all, you are free to separate, or not, essence and action.” Just 
understand Yun Mens final statement thoroughly, then you can go 
back to the former one to roam at play. But ultimately, you do not 
make a living there. The anclent Vimalakirti said, "All things are 
established on a non-abiding basis." You mustnt go here to play with 
lights and shadows and give play to your spirit. Nor wIll 1t do to make 
up an understanding in terms of nothingness. An Ancient said, "Better 
you should give rise to a view of existence as big as Mount Sumeru, 
than that you produce a view of nothingness as small as a mustard 
seed." People of the lesser two vehicles often fall onesidedly 1nto this 
VI©W. 


2.616. Yun-Men s Dried Shữstick 

Yun-mens Dried Shitstick, example 21 of the Wu-Men-Kuan. Á 
monk asked Yun-men, "What ¡is Buddha?" Yun-men said, "Dired 
shitstick." According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, it must 
be said of Wen-men he was too poor to prepare even a plainest food 


4067 


and too busy to make a careful draft. Probably people wIll bring forth 
this dried shitstick to shore up the gate and prop up the door. The 
Buddha Dharma 1s thus sure to decay. This 1s an "1Implicit-negative” 
koan, a kind of koan that illustrates Zen-Truth through "nullifying” or 
abrogating expression. With this type of koan, we usually accuse the 
Zen masters of being negatory. But In fact, they did not negate 
anything. What they have done 1s to point out our delusions In thinking 
of the non-exiIstent as exIstent, and the existent as non-exIstent, and so 
0n. 


2.619. Yun-Men s Zen Languages 

According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, one day, Yun-men entered the hall and said, "In this 
school of Zen no words are needed; what, then, 1s the ultimate essence 
of Zen teaching?”" Thus himself proposing the question, he extended 
both his arms, and without further remarks came down from the pulpIt. 
Thịs 1s a speclal Zen masters' language; this 1s the way Zen masf€rs 
Iinterpret the doctrine of enlightenment; and this is the way they 
expound the Personal apprehension of Buddha-truth 
(Pratyatmajnanagocara) of the Lankavatara Sutra. And this 1s the only 
way which Is opened up for Zen practitioners, 1Ÿ the Inner experlence 
of the Buddha were to be demonstrated, not ¡ntellectually or 
analytically, nor 1n the supernatural manners, but directly in our 
practical life. For life, as far as 1t 1s lived In concrete, 1s above concepts 
as well as Images. To understand 1t we have to dive 1nfo 1t and to come 
1n touch with 1t personally. If we pIck 1t up or cut It out a pIece oŸ 1t for 
1nspection, we murder 1t. When we think we have got Into the essence 
Of I1, 1t 1s no more, for 1t has ceased to live but lies immoble and all 
dried up. In short, Zen 1s emphatically a matfer of personal experlence; 
1f anything can be called radically emperical, It 1s Zen. No amount of 
reading, no amount of teaching through languages, and no amount of 
contemplation will ever make one a Zen master, In Zen, life 1tself must 
be grasped In the midst of its flow; to sfop 1t for examinatlon and 
analysis 1s to KI If, only leaving its extremely cold corpse to be 
embraced. Therefore, In order to maintan the most efficlent 
prominence, everyday activitles of Zen practitiloners must flow along 
with the flow of their own lives. Furthermore, to the transcendental 


4068 


Iinsight of the Zen, words were but an incumbrance to thought, the 
whole sway of Buddhist scriptures only commentaries on personal 
speculafion. Zen practitioners should always aim at direct communion 
with the Inner nature of things, regarding their outward accessorles 
only as Iimpediments to a clear perception of Truth. 


2.6020. Yun-Men 's Misspoken Words 

Yun-men: "You Have Misspoken” Misspoken Words, example 39 
of the Wu-Men-Kuan. A monk said to Yun-men, “The radiance 
serenely illumines the whole universe..." Before the monk had finished 
the line, Yun-men 1nterrupted him and asked, "Arent those the words 
of Chang-cho?" The monk said, "Yes, they are." Yun-men said, "You 
have misspoken." Later, the master Ssu-hsin took up this matter and 
asked, "Tell me, where did the monk misspeak?” According to Wu 
Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, 1 you can see the uncompromIsing 
and rigorous operatlon of Yun-mens method and how the monk 
misspoke, then you qualhify as a teacher of people and devas. If It 1s not 
yet clear, then you cannot save even yourself. 


2.621. Yun-Men s “So Be Ií! ” 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume XIX, Zen master Yun-men Wen-yen 
entered the hall and addressed the assembly, saying, “The level plain 
1S strewn with corpses (In Zen, the level plain represents dead-sitting, 
or do-nothing Zen); only those who pass through the thorn forest are 
true adepts (the thorn forest 1s a metaphor for the teaching devices of a 
true Zen master).” At that moment a monk stepped forth and said, “If 
thats the case, then the head monk of the haÏll has true skill.” “Sulu. 
Sulu† (a mantra meaning come forth, come forth,' intended to sunmon 
the aid of the Buddhas and Bodhisattvas In driving off demons)” said 
'Yun-men. 


2.022. The Eight Essential Things 0ƒ the Yun Men Sect 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, 

Volume XIX, There are eight essential things that help practitloners to 

achieve enliphtenment In the Yun-men Sect. First, speeches and 


4069 


thoughts are Inconceivable. Second, save students and sentient beings 
in accordance with their levels. Third, thoroughly understand the 
teaching methods of the sect. Fourth, not allowing practitioners to have 
time with deluded thoughts so they can cut away deluslons. Fifth, not 
be attached to speeches and words. Sixth, with strict methods of 
Instrucfions, practitioners cannot beat around the bushes but to go 
straipht to zen practice. Seventh, help practiioners get rid of the two 
wrong views: Cannot thoroughly see one's own pure nature, and being 
attached to ones own views. Eiphth, create opportunitiles for 
practitioners to achieve sudden enlightenmernt. 


2.623. Yun Yan T?an-Sheng and Yao-Shan 

Yao-Shan asked him: “Where have you come from?” Yun-Yan 
said: “From bai-Zhang.” Yao-Shan asked: “What dịd Bai-Zhang say to 
his disciples?” Yun-Yan said: “He often said, “[ have a sayIing which 1s 
the hundred tastes are complete.”” Yao-Shan said: “Something salty 
tastes salty. Something bland tastes bland. What Is neither salty nor 
bland 1s a normal taste. What 1s meant by the phrase, “One hundred 
tastes are complete?”” Yun-Yan couldn't answer. Another day, Yao- 
Shan said: “What else dịd Bai-Zhang say?” Yun-Yan said: “Once BaiI- 
Zhang entered the hall to address the monks. Everyone stood. He then 
used his staff to drive everyone out. The he yelled at the monks, and 
when they looked back at him he said: “What 1s 1t?*” Yao-Shan said: 
“Why didn't you tell me this before. Thanks to you today Tve finally 
seen elder brother Hai.” Upon hearing these words Yun-Yan attained 
enlightenmernt. 


2.6024. Clouds Are in the Sky; Wafter Is im the Jar 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XIV, Li-kao, name of a Chinese Buddhist 
layperson who lived In the Tang Dynasty in China. He was one of the 
most outstanding lay disciples of Zen master Yao-shan Wei-yen (745- 
828 or 750-834). We do not have much 1nformation about Zen master 
Li-Kao; however, there exists a koan "Li-Kao's questioning Buddha- 
dharma," regarding the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Yao-shan Wei-yen (745-828 or 750-834) 
and his lay disciple named Li-Kao. According to the story, the local 


4070 


governor, Li-kao (some sources said "Li-hsiang”), heard that a 
respected Zen master was dwelling In his province, so he sent an 
Invifation requesting Yao-shan to come to the capital to meet him. 
'Yao-shan Ignored the Invitation as well as several others that followed. 
Finally Li-kao went to visit the master himself. It is said that Yao-shan 
was engaged In reading the sutras when Li-kao arrived, but he paid no 
aftention to the official or his entourage. Yao-shan's attendant, who was 
embarrassed by this lack of courtesy, Interrupted Yao-shan's reading to 
announce that the governor had come to see him. Yao-shan continued 
reading without glancing up. Li-kao remarked loudly, "Seeing the man 
himseTf, he turns out not to be at all like what we'd heard of him.”" "And 
why do you value hearing over seeing?” Yao-shan asked, finally 
acknowledging the others presence. Li-kao made a formal bow, then 
said, "Ive come to ask you: What 1s the Tao?” Yao-shan pointed 
towards the sky with his hand and then down to the earth. "Do you 
understand?" "No, master," Li-kao admitted. "Clouds are In the sky; 
water 1s in the Jar." The governor admitted the comment but asked, "Is 
there any more than this?” Yao-shan asked, "Such as?" Li-kao said, 
"Such as the precepts, sitting meditation, the attainment of wisdom?” 
'Yao-shan told him, "My room 1snf cluttered with those useless 1tems." 
Li-kao pondered that statement for a while In silence because he did 
not understand the mystic Instruction, then Yao-shan remarked, "If you 
wish to take this on, you must sit hipgh on the mounfain peak and walk 
in the depth of the ocean." The conversafion Inspired the øovernor to 
become Yao-shans disciple, and, as his permitted, he continued to vIsit 
the teacher. 


2.625. Your Problem Is That You Try to Find For Soimething 
From Ou(side! 

Ling Mo, name of a Chinese Zen monk who lived in the Tang 
Dynasty in China. He came from JiangSu Province, left home when he 
was young and became a disciple of Zen master Ma-tsu Tao-1. Later he 
came to study Zen with Zen master Shih-tou Hsi ch1en (700-790) and 
received dharma seal from this master. He then decided to stay and 
served as Shih-foư's attendant for 20 years. One day, a monk came and 
asked Zen master Ling Mo, “Master, do you have any method to guide 
people?” The master said, “If you request, then, I wIll say.” The monk 


4071 


said, “hen, respectfully Invite the master to guide mel” The master 
asked, “What do you lack?” The monk had nothing to say. Zen master 
Ling Mo said, “You lack nothing, your problem 1s that you try to find 
for something outside of yourselff”” 


2.626. Postng One °s Quesfion 

A monk asked Ta SuI, "The conflagration at the end of the eon 
sweeps through and the universe 1s totally destroyed. I wonder, 1s this 
one destroyed or not?” Ta SuI said, "It is destroyed." The monk said, "Hf 
so, then this goes along with 1t." Ta SuI said, "lt goes along with It." 
Since the monk didnt understand what Ta Sui said, he inevitably had 
this matter on his mind. He took this question straight to Mt. T'ou Tzu in 
Shu Chou. T'ou Tzu asked him, "Where dịd you come here from?” 'The 
monk said, "From Ta SuI in western Szechuan." Tou Tzu said, "What 
dịid Ta Sui have to say?” The monk then recounted the former 
conversation. Tou Tzu burned incense and bowed and said, "In 
western Szechuan there's an anclent Buddha who has appeared in the 
world. As for you, hurry back to him!" The monk returned to Ta SuI but 
Ta Sui had already passed on. What an embarrassment for this monkl 
Later there was a monk at the Tang court named Ching Tsun who said 
Of Ta Sui: "Clearly there 1s no other truth. Who says the Fifth Patriarch 
approved the southerner Neng? The one phrase 1t goes along with 1t 
makes a patchrobed monk run over a thousand mountains. A cricket 
who's cold cries in the piled up leaves; by night a ghost bows to the 
lamp before a crypt. The humming stops outside the lonely window, he 
wanders back and forth, unable to overcome his regret." Hence Hsueh 
Tou draws on two of these lines afterwards to make his verse. Right 
now, you shouldnt make the understanding that 1t 1s destroyed, and you 
shouldnt make the understanding that it 1s not destroyed. In the end, 
how will you understand? Quick, set your eyes on 1t and lookl 

"In the light of conflagration ending the age he poses his question 

The patchrobed monk 1s still lingering withinthe double barrler 

How touching - for a single phrase, 'going along with that, 

Intently he travelled out and back alone for ten thousand miles." 

Zen master Hsueh Tou takes charge of the situation and comes out 
with hIs verse: In his words there's a place where he shows himself. "In 
the light of conflagration ending the age he poses his question. The 


4072 


patchrobed monk 1s still lingering within the double barrler." From the 
first this monk's question was concerned with "it is destroyed” and "1t 1s 
not destroyed”; this 1s double barrier. ÀA person who has attained has a 
place to show himself whether he 1s told "1t is destroyed” or he is told 
”It 1s not destroyed.”" How touching - for a single phrase, 'going along 
with that, Intently he travelled out and back alone for ten thousand 
miles." This versifies this monk takinf the question to Tou Tzu, then 
returning again to Ta Sui; this can indeed be called being Intent for ten 
thousand miles. 


2.627. Sronakotivinsa and the Buddha 

Sronakotivimsa was one of the Buddha”s disciples In SravastI, 
defined as the most zealous of Sakyamuni”s disciples, who became an 
arhat. Having lived in a heaven for ninety-one kalpas, where his feet 
dịd not touch the ground. He came from a wealthy family. His parents 
loved him dearly and very much pampered him during his childhood. 
He was not allowed to touch the ground with his feet. Later, thick halr 
grew on his sole, and he was very feeble indeed. One day, by chance, 
he had the oportunity to hear the Buddha”s teaching, and he was deeply 
moved. He vowed to leave his home to become a monk, but his parents 
obJected strongly for fear that he might suffer hardship. His parents” 
obJections could not shake the determination of Sronakotivimsa, who 
practiced diligently after his ordination. But his health still showed no 
1mprovement. Finally, he felt he could not sustain himself any longer. 
Thus he wanted to return to laity and to support Buddhism through 
almsgiving. The Buddha told Sronakotivimsa: “When you play the 
harp, the string 1s too tight, 1t wIll snap. IÝ too loose? It wIll not make a 
sound. Our practice 1s like playing the harp. The strings must be neither 
too tight nor too loose. Attend to anything 1n the appropriate manner.” 
Sronakotivimsa obeyed the Buddha”s Instruction and eventually 
attained Arhatship. 


2.028. Taught Sronakofivinsa: Chultivation Is Just Like Playing 
the Harp 

One of the Buddha”s disciples In Sravasti, defined as the most 

zealous of Sakyamuni”s disciples, who became an arhat. Having lived 

in a heaven for ninety-one kalpas, where his feet did not touch the 


4073 


ground. He came from a wealthy family. His parenfs loved him dearly 
and very much pampered him during his chidhood. He was not 
allowed to touch the ground with his feet. Later, thick hair grew on his 
sole, and he was very feeble indeed. One day, by chance, he had the 
oportunity to hear the Buddha”s teaching, and he was deeply moved. 
He vowed to leave his home to become a monk, but his parents 
obJected strongly for fear that he might suffer hardship. His parenfs' 
obJections could not shake the determination of Sronakotivimsa, who 
practiced diligently after his ordination. But his health still showed no 
1mprovement. Finally, he felt he could not sustain himself any longer. 
Thus he wanted to return to laity and to support Buddhism through 
almsgiving. The Buddha told Sronakotivimsa: “When you play the 
harp, the string 1s too tight, 1t wIll snap. IÝ too loose? It wIll not make a 
sound. Our practice 1s like playing the harp. The strings must be neither 
too tight nor too loose. Attend to anything 1n the appropriate manner.” 
Sronakotivimmsa obeyed the Buddha”s Instrucion and eventually 
aftained ArhatshIp. 


2.029. To Ask Old Master Vuong on What He Is Doing 

In Zen, this term 1s used to indicate that each 1ndividual has his own 
original face or Buddha-nature, and there 1s no need to run east and 
west to ask for It. According to PI Yen Lu, example 21, one day, a 
monk asked Chih Men, "How 1s it when the lotus flower has not yet 
emerged from the water?" Chih Men said, "A Lotus flower." The monk 
said, "What about after it has emerged from the water?" Chih Men 
said, "Lotus Leaves." If someone asked Jia-shan, "How 1s It when the 
lotus flowers have not yet emerged from the water?” Jia-shan would 
Just answer him by saying, "The pillar and the lamp.” The person wIll 
say, “Tell me, 1s this the same as the lotus flowers or different?" IHf Jia- 
shan was asked, "What about after they've emerged from the water?" 
Jia-shan would answer, “The staff upholds the sun and moon, underfoot 
how muddy and deep!" Through this example, the ancient virtues want 
to advise Zen practitioners that they should never mistakenly stick by 
the zero point of a scale, but break up peoples emotlonal 
Interpretations. Zen master Kuang-Zuo Zhi-Men was one of the first 
masters of Ch”an tradition to celebrate the words of the old masters In 


4074 


poetic form, and art at which his disciple Hsueh-T”ou was even better 
than his teacher. So he comes out with his verse: 
”Lotus flower, lotus leave - 

he reports for you to know 

How can emerging from the water compare to 

when 1t has not yet emerged? 

North of the river, south of the rIver, 

ask Old Wang: Fox-doubt after fox-doubt." 

Originally Chih Men was from Cheklang. He made his way by 
stages to Szechuan to call on Hsiang Lñn. After he had penetrated this 
affair under Hsiang Lins guidance, he returned to dwell at Chi Men In 
Sui Chou. Hsueh Tou was Chih Mens true successor: he saw well Chih 
Mens most hidden, most subtle point and says directly, "Lotus flower, 
lotus leaves; he reports for you to know how can emerging from the 
water compare to when 1t has not yet emerged?" Here he wants people 
to understand directly and immediately. If someone asked Jia-shan, 
"How 1s it when the lotus flowers have not yet emerged from the 
water?”" Jia-shan would Just answer him by saying, “The pillar and the 
lamp." The person will say, “Tell me, Is this the same as the lotus 
flowers or different?” If Jia-shan was asked, "What about after they've 
emerged from the water?" Jia-shan would answer, “The staff upholds 
the sun and moon, underfoot how muddy and deep!” Let say when they 
emerge from the water, what time and season 1s this? When they have 
not yet emerged from the water, what time and season 1s this? If you, 
Zen practitioners, can see this point, then you lI be allowed to see Chih 
Men personally. Zen master Hsueh Tou says, "lf you dont see this 
poInt, then you should go to the north of the river, the south of the river 
and ask Old Wang." Hsueh Tou means that you should Just go north of 
the river and south of the river to ask the venerable adepts about 
"emerged from the water” and "not emerged from the water." If you 
add two phrases south of the river, and add two phrases north of the 
river, add one load upon another load, creating doubts over and over, 
then when wIll you get so that you dont doubt? YouTre like wild foxes, 
full of doubt, walking on river Ice: they listen for the sound of the water 
below; 1f it doesn't make a sound, then they can cross the river. lf Zen 
practitioners have "fox-doubt after fox-doubt,” when wIll they attain 
peace and tranquility? 


4075 


2.630. Have Not Yet Known the Ulttinate Point! 

Zen master Taigu was requested to become the abbot of a temple. 
A local woman who had lost a child came to ask the new abbot to 
perform the funerary rites. The woman said to the Zen master, "I would 
consider myself fortunate to be favored with your compassion. Please 
tell me where my child has gone." Taigu couldnt answer. The woman 
left, weeping bitterly. Taigu said to himself, "I thought I had attained 
realization. This woman's question has shown me I have not yet known 
the ultimate point. What 1s the purpose of being an abbot in a temple?" 
So Taigu gave up his position and departed, seeking to deepen his 
understanding of Zen. 


2.631. A Haiku At the Từne oƒ Near Death 
On the verge of death, Zen master Yamaoka Tesshu, also a 
swordman, wrote a haiku Instead of a poem as follows: 
“Stomach swollen, 
In the midst of this pann, 
The crows at dawnÏ” 

l( 1s said that Tesshus disciples expressed considerable 
đisappointment that their teacher In his final hours was not able to rise 
above the level of his physical discomfort, until 1t was pointed out to 
them that Zen does not teach one how to rise above the world, but how 
to live 1t. 


2.632. A Sacrfficial Aninal 

When Hue Sinh was 19, he left home and became a disciple of Zen 
Master Định Huệ. After attaining the essential meaning of Zen, he 
became the Dharma heir of the thirteenth generation of the Vinitaruci 
Zen Sect. Later, he wandered all over the place to expand Buddhism. 
In 1028, King Lý Thái Tông sent an Imperial order to summon him to 
the capital to preach Buddha Dharma to the royal family. When the 
envoy arrived to present the kings summon, Hue Sinh told the envoy, 
“Havent you seen a sacrificial anmal? At first, people dress It with 
embroidered silk and feed It with fine and sweet grass. But after they 
đrag 1t into the royal temple, though 1t may wish to live for Just a short 


4076 


moment, Its Impossible, what 1s any better thing?” He then refused to 
go. Later, king Ly Thai Tong tried very hard to force him to come to 
the royal palace with many repeated Invitations. At last, Zen master 
Hue Š¡nh reluctantly arrived to court. After meeting and discussing 
with him, king Ly Thai Tong greatly admired him and honored him as 
the National Teacher, and invited him to stay at Vạn Tuế Temple ¡in 
Thăng Long Citadel. 


2.6033. Drawing a Picture 0ƒ P'an Shan 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, a diseiple of Panshan-Baoji, and 
grandson In dharma of great Zen master Ma-tsu Tao-I. Pu Hua was 
known for his eccentric behavior, he founded the Fuke school, which 
was brought to Japan during the Kamakura period by Shinchi Kakushin. 
After his master P'an-shan died, Pu Hua Joined the circle of Lin-Chih I- 
Hsuan followers. In this circle he played the role of a "Holy Fool", and 
in the Lin-Chih Lu, some anecdotes regarding his unconventional 
lifestyle are recorded. The Incident that marks the transmission of the 
dharma from Master Pan-shan to Pu Hua 1s reported by Master Yuan- 
Wu in his commenfary on example 37 of the Blue CHIf Record. Here 
the unique style of Pu-Hua comes plainly from this story: "When Pan- 
shan felt that he would soon pass away, he said to an assembly of his 
students: 'Is there one among you who can catch my true form from a 
distance?' Then each one In the assembly drew a picfure and held it up 
to him; however, he derided all of them. Then Pu Hua came forward 
and said, TI could give a remote represenftaton of you.' Pan-shan 
replied, "Then, old monk, why don you show 1t to me? Then Pu Hua 
dịd a somersault In front of the master and went out. P'an-shan said to 
the others, "This fellow will again lead people to knowledge with his 
fool styles. " 


2.6034. Going to the True Home! 

Thịs poem 1s also the very Death Poem of Zen master Gesshô. In 
his pupil Manzan, who continued the revival of the Sôtô tradition. 
Gesshũ moved to Zenjô-Ji near UjI, where he spent his final two 
decades In study and meditation. Just before his death he wrote a final 


4077 


poem that sum up the teachings and understandings that he had 
developed during his liíe: 
"Breathing In, breathing out, 

Moving forward, moving back, 

Living, dying, coming, going 

Like two arrows meeting in flight, 

In the midst of nothingness 

There 1s a road that goes directly to my true home.” 


2.635. Subtle Flow 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Kuei-shan asked Yangshan, 
“How many years has It been since you ended the mind's subtle flow of 
defilemenfs (greed, anger, Ignorance, and the varlous other factors that 
ØIVe rise fo suffering and Iimpede awakening)?” Yang-Shan didnt 
answer, but Instead asked Kuei-Shan, “How many years has 1t been 
since the master ended 1t?” Kuei-Shan said, “It has already been seven 
years since this old monk ended it.” Kuei-Shan then asked Yang-Shan, 
“And you?” Yang-Shan replied, “Me, m quite active.” 


2.636. Only Do Ha†ƒ 9ƒ It For You! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XXVII, one day, Ch'in-Shan went Into the 
bathhouse. A monk there was turning the water wheel. Ch'in-Shan 
said, "Lucky, [ve already turned the wheel. So why are you doïng 
that?” The monk got off the wheel and said, "What If you hadnt turned 
1t?" Ch'in-Shan said, "If not, then what good would Ch”in-Shan's eye be 
for anyone?” The monk said, "What 1s the masters eye?” Ch”in-Shan 
poInted at his own eyebrows. The monk said, "How can the master act 
like this?" Ch'in-Shan said, "Its what I do. IẺs not what you do† IUs not 
what you do!" The monk was silent. Ch'in-Shan said, "If you enter 
battle without valor, you lÏ lose morale at the first engagemert." After a 
long pause, Ch'in-Shan asked the monk, "Do you understand?" The 
monk said, "I don't understand." Ch"in-Shan said, "Ch'in-Shan wIll only 
do half of 1t for you†" 


4078 


2.637. I Come to Seek Dharma! 

Once, the monk Kuan-Chi Hsien arrived at Mount Mo and said, "If 
theres someone who's worthy, IÏII stay here. If not, FlI overturn the 
meditation platform!" He then entered the hall. Mo-shan sent her 
attendant to querry the visitor, saying, "Your Reverence, are you here 
siphtseeing, or have you come seeking the Buddhadharma?” Kuan-Chi 
Hsien said, "I come to seek Dharma!" Mo-shan sat upon the Dharma 
seat In the audience room and Kuan-Chi Hsien entered for an 
1nterview. Mo-shan said, "Your reverence, where have you come from 
today?” Kuan-Chi Hslen said, "From the 1ntersection on the mann road." 
Mo-shan said, "Why dont you remove your sun hat?” Kuan-Chi Hsien 
didnt answer for some time. Finally, he removed his hat and bowed, 
saying, "What about Mount Mo?” Mo-shan said, "The peak 1snt 
revealed." Kuan-Chi Hsien said, "Who 1s the master of Mt. Mo?” Mo- 
shan said, "Without the form of man or woman." Kuan-Chi Hsien 
shouted, then said, "“Why cant 1t transform 1tself?" Mo-shan said, "Its 
not a god or a demon. So how could it become something else?" Kuan- 
Chi Hsien then submitted to become Mo-shans student. He worked as 
a head gardener for three years. Later, he equated her with LnJ1, 
saying, "Ireceived half a ladle at Father Linjrs place and half a ladle at 
Mother Moshans. Since [ took that drink, ve never been thirsty." 


2.638. Because I Am Here! Because the Sun Is There! 

One day, while an old Zen master was drying vegetables under the 
hot sun, a young monk came and asked: “Master, how old are you?” 
The master said: “I am sixty eipht.” The monk asked: “Why are you 
still working so hard here?” The master replied: “Because I am here!” 
The monk asked again: “But why do you have to work under the hot 
sun?” The master replied: “Because the sun 1s there!” 


2.039. Still Lacking 

One day, Zen master Pai-yun Shou-tuan said to Wutzu Fa-yan: 
“Several monks visited from Mount u. All had had understandings 
and, when asked to expound the Dharma, dịd so clearly. When given 
koans, they responded Iucidly; when asked for turning phrases, they 
1mmediately produced them. But still they were lacking something.” 


4079 


2.640. The Entranced Attendant! 

When Daikyu went to see Zen master Zokal in Kyoto, to ask about 
the essentials of concentration. Ôn the way there, he kept his attention 
on the tip of his nose, so he didnt even see the clamor and fanfare of 
the ancient capital even as he walked through 1t. So absorbed was he in 
concenftration that he bumped Into numerous horse carriages on the 
road, their drivers hollering at him as he continued unminding on his 
way. Having met the master Zokal, Daikyu asked permission to remain 
there to study Zen. Zokal assented and gave Daikyu the task of 
aftending to the masters medicine. Daikyu was eighteen years old at 
that time. One day when Daikyu went to throw away some herbal 
waste, he forgot himself completely on reaching the river. Even though 
1t Was the season when the maples turn scarlet as brocade, he didnt 
even see them. Such was the pinpoint Intensity of his concentration. 
People used to call him "the Entranced Attendant." 


2.641. Vien Chieu's Verse At Death Từne 
On one day of the ninth month of the year of Quang Huu Era, In 

1090, without any 1llness, Zen master Vien Chieu convened his 
assembly to bịd farewell, sayIng: “In my body, bones, JoInfs, sinews 
and veins are a combination of the four elements; all are Impermanert. 
It 1s Just like a house that 1s about to collapse, when all the beams 
tumble down. I bid you all farewell. Now listen to my verse: 

Our body 1s like a shaking old wall, 

Pitiful people worried about 1t days In and days out. 

lf they could hold a mindless atitude of. no form and no sign. 

They would no longer worry about form and 

No form, appearance and disappearance.” 

After finishing the verse, the master sat upright and passed away. 

He was ninety-two years old and had been a monk for fIfty-sIx years. 
His writings now 1n circulation and were put in one volume, include In 
the Praising of the Sutra Of Perfect Enlightenment, Enlightenment 
Attained by the Twelve Bodhisattva Practices, and Revelation of the 
Decisive Secret for Students. The Zen masfer wants to remind his 
disciplies that all the forms that they see, all the sounds that they hear, 
all the odors they smell, all the flavors they taste, all the senses they 
feel, all thoughts they have are changing so fast and nothing has a self. 


4080 


Look at the body, It is only a shadow, an Iimage, an i1llusion; as a IfS 
there one moment and disappears In no time. Zen practitioners, by all 
means, must attain the mind of emptiness and formlessness. As a 
matter of fact, the mind essence 1s empty and formless. Everything In 
this world appears and disappears In the mind Just like the clouds 
formed and dissolved In the sky, or Just like the images emerged and 
vanished In a mirror. Zen practitioners should always remember that all 
things that come and go are governed by the principle of dependent 
arising without any exceptions. Practitioners who are able to realize 
this will be freed from the world of coming and going. 


2.042. Zen Master Vien Chung Advised King Thai Tong 

Thai Tong was born In 1218, was enthroned as the first king of the 
Trần Dynasty of Vietnam. He grew up ¡n the Buddhist culture. As the 
ch¡ild-king, he was deeply sorrow when he witnessed his uncle as well 
as his chief political advisor, Trần Thủ Độ, conducted a total massacre 
towards all political opponents, including the king”s in-law, in order to 
consolidate the new dynasty. When he was twenty years old, his uncle, 
Thủ Độ, once again ordered him to degrade Lý Chiêu Hoàng because 
she could not conceive, to remarry his sister-in-law Thuận Thiên who 
was marrying and pregnant with his elder brother Trần Liễu. He was so 
disappointed. On nipht in 1238, he fled the palace to the Hoa Yên 
temple on Mount Yên Tử. Zen Master Viên Chứng, the abbot of the 
temple, asked the king of what he was looking for by sayIng: “As an 
old monk living too long in this wild mountain, I am bony and skinny, 
my life 1s simple and my mind 1s peaceful as a piece of cloud floating 
with the wind. And Your MaJesty, as a king deserting the throne and 
coming to this poor temple 1n the wilderness, what 1s your 
expectfation?” The king replied: “As young age, my both parents were 
passed away. [m now so lonely of being above of the people, without 
places for refuge. Also thinking of the past that no kingdom remains as 
long as expected. Ứd like to come here and practice to become a 
Buddha rather than anything else.” With compassion, the master 
advised: “There 1s no Buddha in this mountain. Buddha 1s only existed 
in one”s mind.” If the mind 1s calm and free of bondage, wisdom will 
display, and that 1s the true Buddha. Whe Your MaJesty realizes If, 
you re a Buddha Immediately. Don”t waste your time and energy of 


4081 


looking for ¡it from the outside world.” The next day, Thủ Độ and his 
enfourage came up and requested that the MaJesty return to the throne. 
The king again turned to the master for advice. The master replied: 
“Generally, being a sovereign, one must consider people”s wishes as 
his, as well people*s mind as his. Now the people request Your 
MaJesty return, you can”t repsonde negatively. My only wish that Your 
MaJjesty continue to study the Buddha teaching.” The King had no 
choIce but returned to his throne. In 1257, the king led his armed forces 
to fight against and defeated the Invasive Mongolian. After the war, he 
realized that tens of thousands of lives of the enemy had been 
annihilated, thus he consistenfly practiced “Repenfance six times a 
day.” He also wrote a “Guide to Six Times of Repentance” with all 
rituals for everyone to practice. In 1258, the king stepped down and 
reliquished the throne to his son Thánh Tông. In the Book of 
Emptiness, the king explained why one should observe Íive precepts 
and cultivation of repentance. He emphasized the Iimportance of 
repentance in His Book of Emptiness as follows: “lo move 
convenliently on the road or along the river, one needs utIlize a wagon 
or a boat. To effectively cleanse the body and mind, one must exercIse 
repenfance. As said the sutra, “[hough a dress be dirty for hundreds of 
years, If cleansed, It would be clean within one day. Similarly, 1ƒ one 
suffers a bad karma accumulated over a hundred or thousand ]lifetimes, 
with earnest repentance one could clear up within an hour or a day.” 
He passed away In 1277. 


2.6043. Penetrating the Three Realmns oƒ Past, Present, and 
Future 
Right before the time of passing away, he taupht his disciples, 
saying: “Where do you want to dwell? I dwell at a non-abiding place, 
but do not depend on the non-abiding place to dwell.” Right after that 
moment, he peacefully passed away. The king, mandarins and common 
people prepared the cremation ceremony, collected his relics and buIilt 
a stupa to house and worship them. King Ly Nhan Tong also made a 
Verse to commemorate him: 
“Van Hanh penetrated present, past, and future, 
He matched the ancient prophecIes. 
His native village named Co Phap, 


4082 


There he leaned on his staff to guard the capital.” 


2.044. The Full Reward-Body oƒ the Buddha 

According to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch 
taught: “Good Knowing Advisor! What 1s the perfect, full Reward-body 
of the Buddha? Just as one lamp can disperse the darkness of a 
thousand years, one thought of wisdom can destroy ten thousand years 
of delusion. Do not think of the past; It 1s gone and can never be 
recovered. Instead think always of the future and In every thought, 
perfect and clear, see your own orIginal nature. Although good and evil 
differ, the original nature 1s non-dual. That non-dual nature 1s the real 
nature. Undefiled by either good or evIl, 1t 1s the perfect, full Reward- 
body of the Buddha. One evil thought arising from the self-nature 
destroys ten thousand aeons” worth of good karma. One good thought 
arising from the self-nature ends evils as numerous as the sand-graIns 
1n the Ganges River. To reach the unsurpassed Bodhi directly, see 1t for 
yOourself in every thought and do not lose the original thought. That 1s 
the Reward-body of the Buddha.” 


2.645. A Precious Pearl On a Muddy Road 

Zen master Gudo was the Japanese Emperor s teacher of his time. 
Nevertheless, he used to travel alone as a wandering mendicant. Once 
when he was on his way to Edo, the cultural and political center of the 
shogunate, he approached a little village named Takenaka. It was dark 
1n the evening with a heavy rain. Gudo was thoroughly wet. His straw 
sandals were In pieces. At an inn near the village he noticed four or 
five paris of sandals in the window and decided to buy some dry ones. 
The woman, the owner of the 1mn, offered him the sandals, seeing he 
was too wet, so she Invited him to remain for the night in her home. 
Master Gudo accepted her Invitatlon. In the woman's family shrine, 
after reciting a sutra, Gudo was Introduced to the woman's mother and 
all the children. Master Gudo noticed that the whole family was 
depressed, so he politely asked what was wrong. The woman said: "My 
husband 1s a gambler and a drunkard. When he happens to win, he 
drinks a lot and becomes so much abusive. When he loses he borrows 
money from others. Sometimes when he becomes totally drunk he does 
not come home. Please advise me what to do?” 


4083 


Gudo suggested, “Let me see what I can do. Its late. You retire 
and II wait for your husband. But before you leave, would you please 
bring me a bottle of your best sake and two cups.” The woman did as 
Gudo asked. Then she gathered her ch¡ildren together, and they retired 
to the sleeping quarters. Gudo remained in the main room of the Inn, 
seated in meditation. Around midnipght, the Inn-keeper returned home 
1n a drunken-state and was embarrassed to find his teacher there. Gudo 
did not reprimand him for his behavior and, in fact, Indicated the bottle 
Of sake set out on a table. Gudo Invited the inn-keeper to share a cup 
with him, to which the man readily agreed. The two had several cups of 
wine, chatting Idly, and eventually the inn-keeper fell asleep on the 
floor. When he woke up the next morning, he found Gudo still seated 
in meditation before the family shrine. Gudo noted, “You are awake. 
And 1t 1s time for me to return to the capital.” The man was a lite 
hung-over and humiliated that the master had seen him in such a 
đisreputable condition. He mumbled a reply. As Gudo tied his sandals, 
he remarked, “You know, human life 1s brief and all things pass away. 
You should spend your time for other things that may be much more 
1mportant. Besides, sometimes you bring sorrow to your family and 
those who depend upon you that you are not aware of.” The Iinn-keeper 
broke Into tears and admitted that he had known for some time he 
needed to change his behavior. He swore an oath to do so, starting that 
very day, and, as a sign of gratitude, he asked Gudo to allow him to 
carry his bags on the first stage of his Journey. Gudo agreed and the 
two set off. When they had gone a fair distance, Gudo told the man he 
should return home. But the man asked to be allowed to accompany the 
Zen master a little further. Eventually they arrived at the next village, 
and once again Gudo offered to take up his own bags. The man said he 
was willing fo accompany Gudo a bịt further. The next time Gudo 
offered to take up his bags, the man shook his head, “II go with you all 
the way to Edo.” Once they came to the city, the man had his head 
shaved and entered monastic life at the age of fifty-two. Gudo gave 
him the name Shido Munan, a phrase found in ShinJinmeli (Hsin-hsin- 
ming: clear and believing mind) of the third Chinese Patriarch, Seng- 
Ts°an (529-613). The first line of the poem reads: “he Perfect Way 
has no difficulties (Shido Munan).” 


4084 


2.646. Yuan Wu and the Poem '"The Golden Duck" 

Yuan-Wu Ko-Chin was one of the most Important Zen masfers of 
his time. With masters like him and the twenty-years-younger brother, 
Wu-Men-HuI-K*al, also 1n the lineage of Lin-Chi Zen, Chinese Zen 
reached the last peak of its development In China before the dharma 
transmitted by the patrlarchs from heart-mind to heart-mind. His verse 
stands in such contrast to that of his teacher, Fa-yan (Hoyen), and the 
reader wIll find 1t hard to unearth anything of Zen from the following 
romanficIsm: 

“he golden duck no more I1ssues odorous smoke 

Behind the brocade screens, amidst flute-playIng and singing, 
He retreats, thoroughly in liquor and supported by others: 

A happy event In the life of a romantic youth, 

It 1s his sweetheart alone that 1s allowed to know.” 


2.647. Yuan Wu and Wu-Tzu Fa-Yen 

Yuan Wu Ke-Ch”in-Fo-Kuo visited many Zen masters. They were 
all well impressed with his attainment, and some even thoupht that 1t 
was he who would establish a new original school In teaching of Lin- 
Chi. Finally, he set out to find an enlightened Zen master. He traveled 
to south China, where he eventually found and stayed with Master Wu- 
Tsu-Fa-Yen, whom he served as an attendant for many years. 
However, Fa-Yen refused to confirm his view of Zen. He thought Fa- 
Yen was deliberately contradicting him. Giving vent to his 
dissatisfactlon 1n some disrespectfful terms, he was about to leave Fa- 
Yen, who simply said: “Wait until you become seriously 1ll one day 
when you will remember me.” While at Chin-Shan, Fo-Kuo contracted 
a fever from which suffered terribly. He tried to cope with it with all 
his Zen experlences which he attained before, but to no purpose 
whatever. He then remembered Fa*Yen's prophetic admonition. 
Therefore, as soon as he felt better, he went back to Wu-Tsu 
monastery. Fa-Yen was pleased to have his repentant pupil back. Since 
then he stayed at Wu-Tsu for a long time. Even after he had realized 
profound enlightenment under Wu-Tsu and had received from him the 
seal of confirmation, he stayed with him to train further until the 
masters death. After Fa-Yen passed away, Yuan-Wu set out for the 
north, where he was appointed by high state officials and finally by 


4085 


Emperor Hui-Tsung himself to the abbacy of varlous large Zen 
monasteries. When the Kitan conquested the north of China, Yuan-Wu 
returned to the south. However, he soon returned to his home province 
and was active there as a Zen master until his death. 


2.6046. Vien Thong s Acts and Works 

Vien Thong, name of a Vietnamese Zen master from Co Hien 
Village, Thăng Long, North Vietnam. His worldly name was Nguyen 
Nguyen Úc. Later on, he moved to Thai Bach Ward in Thang Long and 
build a house there. His father was one of the most Iimportant advisors 
of king Ly Nhan Tong. He was endowed with ¡intelligent nature, his 
education was excellent. He had the aspiration to renounce the world 
when he was very young. He met Zen master Vien Hoc at An Quoc 
Temple and attained the essential meaning of Zen there. In the sixth 
year of the dynasty tifle of Hoi Phong, 1097, he passed the examination 
on the Three Teachings with the highest honor and was appointed to 
the office of “Great Literature.” In the eighth year of the dynasty title 
Long Phu Nguyen Hoa (1108), the king organized an examination to 
select people with great talents to fill vacant positions of Leading 
Monk. Master Vien Thong afain passed with the highest rank. King Ly 
Nhan Tong was even more amazed by the master, and wanted to offer 
him a political positlon with more power 1n administration. Master Vien 
Thong persistently declined so many times, so eventually the king 
raised him to the rank of Inner Palace Attaché and Dharma Master. 
After many decades of proclaiming the Buddhist-truth, Zen master 
Vien Thong returned to his native district to built a temple to settle 
down in his old age. The royal court provided all expenses for the 
building of the temple. In the fourth year of the dynasty title of Dai 
Dinh, 1143, the king promoted him to the rank of Left and Righ Wing 
of£ Supreme Patriarch of the Sangha Order, Inner Palace 
Superintendent, National Teacher, and Purple Robed Great Sramana. 
He was greatly admired by the king and mandarins. During the 
eleventh year of the dynasty title of Dai Dinh, 1151, without any sign 
of illness, but he assembled his disciples to bid them farewell, then sat 
cross-legsed and peacefully passed away at the age of seventy-two. 
His works Iinclude: 1) Storles of Buddha's Past Lives, more than 30 
volumes, 2) Great Bell Inscription, 3) Miscellaneous Records of the 


4086 


Sangha, more than 50 volumes, 4) Vien Thong's Book of Poems, more 
than one thousand poems which are still in circulatlon nowaways. 


2.049. Vien Thong and King Ly Than Tong 

Zen master Vien Thong expounded the Dharma according to 
circumstances, enlightening people by guiding them to the essential 
meaning of Buddhism. The master dispelled their delusion and 
eliminated their Ignorance until there was no trace of these (delusion 
and ignorance) left. Those who came to study with him all became 
famous In theIr contemporary time. In the first year of the dynasty title 
of Thien Phu Khanh Tho, 1127, after he had restored Dien Tho temple, 
king Ly Nhan Tong asked him to compose the I1nscription on the stele. 
The king highly admired his talents and virtues, so he raised his 
positlon to the rank of Left Wing Secretary of the Monk Academy. In 
the third year of the dynasty tile of Dai Thuan, 1130, In 1130, king Ly 
Than Tong asked him about the natlon”s affairs, he said: “Whether safe 
or dangerous people are like things that are predictable. It 1s a virtue 
that a king use to rule over his nation. The king”s compassion should 
penetrate everyone. Then the people will love him as they love their 
parents, and respect him as they respect the sun or the moon. That 
means that people are put in a safe place. As for the mandarins, they 
should win the people”s heart because the existence of the nation 1s 
based on the peopleˆ”s will. AII good kings, no one uses narrow-minded 
mandarins or mean people to make the country properous. The weather 
can hardly be cold or hot immediately, but it goes from Spring to 
Summer, Summer to Autumn, Autumn to Winter, etc. Like this, a king 
1s not able to suppress a rebellion ripght away, but he has to Improve the 
situatlons day In and day out. Holy kings In the old time had much 
experience of this natural law, so they had to practice their virtue In 
order to rule over the nation In peace. If the king can do that there 1s 
nothing to worry about the natlon's future. If not, the nation can hardly 
avoid coming to decay. That 1s the cause of the gradual decline or 
gradual prosperity of a natlon.” Later, king Ly Than Tong promoted 
him to the rank of Righ Wing of Supreme Patriarch of the Sangha 
Order and Inner Palace Superintendent. Then he obeyed the royal 
order to go to Tay Duong Shrine to pray for the protection of the 
expected royal child and he was successul in this assignment, so the 


4087 


king granted him a special favor which ranked the same as Princes In 
the royal court. 


2.650. Visited His First Master 's Grave! 

Ryôkans childhood name was E1zÔô, a quiet, studious boy who 
loved books. He was enrolled in a Confucian academy at around ten 
years Of age and there received his basic education In the classics of 
China and Japan. Many years later Ryôkan visited the grave of his first 
teacher, Ômori Shiyô (2-1791), and composed this touching poem in 
commemoration of his masfer: 

“An old grave hidden away at the foot of a deserted hi], 
Overrun with rank weeds growing unchecked year after year; 
There 1s no one left to tend the tomb, 

And only an occasional woodcutter passes by. 
Once I was his pupil, a youth with shaggy haIr, 
Learning deeply from him by the Narrow RIver. 
One morning, [ set off on my solitary Journey 
And the years passed between us In silence. 
Now I have returned to find him at rest here. 
How can I honor his departed spirit? 

lI pour a dipper of pure water over his tombstone 
And offer a silent prayer. 

The sun suddenly disappears behind the hill, 
And Ứm enveloped by the roar of the wind In the pines. 
l try to pull myself away but cannot; 

A flood of tears soaks my sleeves.” 


2.651. Eisai Myoan and the First Tea Plants in Japan 

Tea began as a medicine and grew Into a beverage. According to 
Zen Legends, the First Patriarch Bodhidharma had been so angered 
after falling asleep during meditation one day that he cut off his 
eyelids, which fell to the earth and there, supposedly, grew to become 
the first tea plants. In China, In the eighth century, 1t entered the realm 
Of poetry as one of the polite amusements. As with Bodhidharma, EIsal 
1s also credited with Iintroducing the first tea plants to a new land. 
Eisals story 1s less dramatic; he simply brought tea seeds back from 
China. Tea had been imported from China in small quantities before, 


4088 


but Eisai was the first to systematically cultivate tea plants in Japan. He 
even wrote a book in which he promoted tea as a helpful stimulant to 
medifation and good health. This kind of beverage, at first, was better 
accepted than the new spiritual tradition he also brought from China. 
According to Kakuzo Okakura in “he Book of Tea,” the fifteenth 
century saw Japan ennoble 1t into a religion of aestheticism: Teaism. 
Teaism 1s a cult founded on the adoration of the beautiful among the 
sordidfacts of everyday existence. It inculates purity and harmony, the 
mystery of mutual charity, the romanticism of the social order. Ít 1s 
essentially a worship of the Imperfect, as it Is a tender attempt to 
accomplish something possible in this Impossible thing we know as HIÍe. 


2.652. Morinaga Soko and Old Master Gofo Zuigan 

Morinaga Soko, name of a Japanese Zen master in modern days. In 
Zen: Tradition and Transition, Zen Master Morinaga Soko said: "The 
first task Ï was gIven was to sweep the garden with a bamboo broom... 
So Ï prasped my broom and swept mightilly and soon had a mountain of 
leaves. I asked, 'Roshi, where should I put all this rubbish? hoping he 
would see how good I had been. He immediately roared, 'Leaves are 
not rubbish! Go to the shed and bring any empty charcoal sacks you 
find there.' Coming back, I found the Roshi vigorously raking through 
the pile of leaves so that any stones or gravel fell to the bottom. he 
then took the sacks and filled them to the very last leaf, packing them 
tighly with his feet. Now go put these back in the shed, he said. 
"Theyre kindling for the bath fire.. When I came back I saw the Roshi 
squatting on the ground picking out the small stones from what 
remained. When he has carefully gathered them together to the last 
tiny pebble, he said, Now put these beneath the leaves. I was stil 
quite sure that the remaining lumps of earth and scraps od moss could 
Serve no useful purpose. Yet the Roshi just collected them together 
without fuss and placed them on the palm of his hand. Searching 
patIlently, he put the lumps of earth into depressions 1n the ground, then 
firmed them In with his foot until nothing remained. He said, Now do 
you understand a little? Originally, there 1s no rubbish 1n either men or 
things. This was the first teaching I received from ZuIgan Roshi 
(master of the Daishun temple in Kyoto, Japan). The Roshis words that 


4089 


originally there 1s no rubbish either in men or in things actually 
comprise the basic truth of Buddhism.” 


2.653. This Shell Is Borrowed From Heaven and Earth! 

Zen Master Shundo Aoyama wrote in Zen Seeds, "Eiichi Enomoto 
wrote this poem, called 'Hermit Crab:': 

Thịs shell 1s not of my own making. 
Borrowing 1t from heaven and earth, 
I live out each and every day. 

One life 1s a combination of what one borrows and what one 1s 
gifted with. Without borrowing all the strength of heaven and earth, 
one camnot truly live, even for a moment. Lack of this borrowed 
strenegth makes Impossible the utterance of words, the perception 
through eyes and ears, the Involuntary movement of arms and legs, and 
the Iinvoluntary working of the heart and stomach. One's awareness of 
this truth impels one to reJect suicide.” 


2.054. The Ermperor 0ƒ the Liang Dynasty Did Not Know the 
Patriarch! 

A monk asked Yueh-hua, “What Is the meaning of the Patrlarch's 
coming from the West?" Yueh-hua said, "The Emperor of the Liang 
dynasty did not know him.” When the master was asked to say 
something further about the answer, he said, "He went home carrying 
one shoe with him." Thịs 1s the case in which answers are Indicated 


more or less direcfly concerned with the person of the Patriarch himself 
with assertions which are made about his doings. However, the answers 
still do not touch the central point of the question; that 1s, "the meaning 
of the patrlarchal visit to China” 1s not explained in any way that we of 
plain minds would like, for Yueh-hua's further explanation 1s simply a 
narration of the life of Bodhidharma. Thịs 1s where Zen 1s difficult to 
understand by the ordinary way of thinking. Mere words are 
I1nsufficient to convey the meaning, but as rational beings we cannot 
avoid making statements. And these statements are at once puzzling 
and illuminating according to our own 1nsight. 


4090 


2.655. To Forget the Qwn "“Selƒf" 

To cultivate by the way of forgetting the own "Self.” How does 
forgetting oneself happen? For Zen practitioners, they can forget 
themselves by ralsing their samadhi. There are different states of 
samadhi, many different levels of concentraton. But one such 
experience or sfate 1s not a big thing. Zen master Dogen says If 1s like 
sticking your head Into a gateway. Why 1s If so special to become 
aware of one's own life? Isnt 1t rather extraordinary that we do not 
realize who we are? This life 1s ungraspable. Why 1s It ungraspable? 
Because life 1s limitless. We can understand this intellectually up to a 
poInt. But how can we fully experience this unlimited, boundless life? 
Zen practitioners should always remember that the only way to do this 
1s simply to forget the self. Be this life! Without exception, for we are 
all this limitless, ungraspable, nonthinking life. Robert Aitken wrote In 
Encouraging Words: "To use the self 1s to forget 1t. AnxIety turns Into 
purposeful action. Brooding disappears, daydreaming disappears. All 
beings enrich the universe with uniquely varled creativity. Our 
©experiences In pracfice, education, and realization function In synergy 
to give that enrichment 1s fullest possible blessing. It 1s the self 
forgotten that achieves this." 


2.656. Litle Monk 's Crrcle! 

One day, the young monk Danyuan returned from a pilgrimage. He 
drew a circle 1n front of Ma-tsu, stepped Inside 1t, bowed, and stood 
there. Zen master Ma-tsu said, "So, you dont want to become a 
Buddha?" Danyuan said, "[ cant deceive you." Master Ma-tsu said, 
"Im not like you." Danyuan was silent. 


2.657. Empfy Crrcle! 

Ungo wrote out a number of caligraphic works during his thirteen 
years as abbot of ZuIgan-ji. He contfinued to stress the Inner nature of 
religIous experlence, even for those who held the Pure Land beliefs In 
heaven and hell. On one scroll Ungo sinply wrote, “Thinking Good and 
Evil is Heaven and Hell." Another calligraphy, beginning with the large 
character that means "heart" or "mind," continues, “The four types of 
sainfs and six states of enlightenment are all within this heart or mind, 
so be very careful.”” Although his calligraphy 1s bold and dynamic, 


4091 


Ungo was primarily concerned with 1ts ability to communIicate directly. 
There 1s an annecdote that a pupil once brought the work of a famous 
calliprapher to UỦngo for his comments. UỦngo merely said that 
callipraphy was good when It was easy for people to read. Indeed, 
almost all his works are written strongly and clearly in standard scrIpt. 
For his Zen followers, however, Ungo penetrated more deeply, in once 
case brushing the mysterious Zen circle "Ensô” (in Zen, "Enso” 1s a 
Japanese term for “empty circle.” 'This 1s an Important motIf in Zen art, 
an empty circle drawn 1n a single fluid motlon, 1s particularly 
associated with the “Ox-herding” pictures, in which 1t represents the 
full realizaton of the true nature of reality). This form has many 
meanings in Zen art. Going beyond words, It becomes an aid to 
medifaton in which the mind reaches the fullness and emptiness 
symbolized by the circle. Sometimes an "ensô” 1s accompanied by a 
line or two of poetry or a Buddhist aphorism. Here there Is no 
Inscription, but merely Ủngo's residence name, signature, and cipher 
alongside the full, rích, slowly brushed circle. Ungo began his "ensô” at 
the top left, curving down clockwise. Às he reached the bottom of the 
circle, his brush wavered slightly, then moved up more quickly on the 
left to touch, slightly overlap, and rest upon the beginning of the stroke. 
The contrast between soft gray band that creates the Zen circle and the 
small, sharp black lines of the signature gives this work a sense of 
Iinternal drama that 1s ultimately concluded by the interlocking curves 
of Ungo's cipher at the lower left. 


2.658. False Thoughís Are More to Be Feared Than Poisonous 
Vipers 

According to Zen Master Man-an, a Japanese Zen master In the 
seventeenth century, when we observe the world closely, we find that 
more people are killed by false thoughts than by physical diseases. 
False thoughts are more to be feared than poisonous vipers. When you 
detach from false thoughts, Illness 1s actually a teacher. Since ancient 
times a great number of people have attained power and seen essential 
nature while síruggling with the agonies of serlous Illness. If you 
become very sick, do not fear death or look back on life. Don the armor 
of patlence, bundle the bow and arrows of faithfulness and Justice, 
mount the horse of valiant power, grasp the whip of diligence, set up 


4092 


the standard of the Way of Unity, make selflessness and having few 
desires your troops, make continuous concentration of true mindfulness 
your general, fortify the castle of the mind king In the ocean of energy 
and field of elixir, store the provender of the elixIr of five energIes, set 
1n motion the strategy of freedom from thought and Imagining. 


2.659. Liberation by Freedom From AlI Atfachments 

Liberation by freedom from attachment to all worlds, all lands, all 
beings, and all things. Dennis Genpo Merzel wrote in "The Eye Never 
Sleeps: "During the first formal interview I had with Maezumi Roshi, 
founder fo the Los Angeles Zen Center, he asked, 'Are you vegeftarian 
by any chance? I replied proudly, 'I never eat meat!' He said, 'Do not 
be attached to any Ideology, any belief.' I thought, Ah, surprise. That 1s 
Zen. Do not be attached to anything! Of course, there 1s nothing wrong 
with beIng a vegetarlan, but Ï was using this cholce to support an Image 
of myself as super-spiritual. Roshi could easily see that my beIng a 
strict vegetarian had become a bịg point of ego-attachment for me and 
he wasted no time in making me conscIous of my spiritual arrogance." 


2.660. No Mertt 

The Emperor Wu-T1 Iinvited him to Nanking for an audience. The 
Emperor said: “Since my enthronemeit, [ have built many monasteries, 
copied many holy writings and invested many priests and nuns. How 
great 1s the merit due to me?” “No merit at all” was the answer. 
Bodhidharma added: “AlI these things are merely 1nsigmficant effects 
of an Iimperfect cause. It is the shadow following the substance and 1s 
without real entity.” The emperor asked: “Then , what 1s merit In the 
true sense of the word?” Bodhidharma replied: “Ït consists 1n purity and 
enlightenment, completeness and depth. Merit as such cannot be 
accumulated by worldly means.” The emperor asked again: “What Is 
the Noble Truth In its highest sense?” Bodhidharma replied: “lt 1s 
empty, no nobility whatever.” The emperor asked: “Who 1s it then that 
facing me?” Bodhidharma replied: “[ do not know, Sir.” The Emperor 
could not understand him. Bodhidharma was famous for his Interview 
with Emperor Han Wu TÌ. But after that, Bodhidharma went away. He 
crossed the Yangtze River and reached the capital, Lo-Yang, of 
Northern Wel. People said Bodhidharma used the rush-leaf boat to 


4093 


cross the Yangtse River. After a soJourn there he went to Mount Wu- 
Tai-Shan and resided ¡in the Shao-Lin Temple where he meditated 
(facing the wall) for nine years In silence and departed. As 1s clear 
from the dialogue between the emperor and Bodhidharma, the 
essential core of Bodhidharma*s doctrine 1s the philosophy of 
emptiness (sunyata), and sunyata 1s beyond demonstration of any kind. 
Therefore, Bodhidharma also replied In the negative form. Later, Wu-ti 
asked Chih-kung about this Iinterview with Bodhidharma. Said Chih- 
kung: "He 1s a Kuan-Yin Bodhisattva attempting to transmit the seal of 
the Buddha-mind. It is of no use for your MaJesty to try to send for him. 
Even when all the people in this land run after him, he will never turn 
back." When we speak of the Buddhist influence on the life and 
literature of the Chinese people, we should keep this mystic trend of 
Bodhidharma”s philosophy 1n mind, for there 1s no doubt that 1t has had 
a great deal to do with the moulding of the spirit of Chinese Zen 
Buddhism. Zen practiioners In the world can leap clear of this. 
Bodhidharma gives them a single swordblow that cuts off everything. 
These days how people misunderstand! They go on giving play to theIr 
spirits, put a glare in their eyes and say, "Empty, without holiness!" 
Fortunately, this has nothing to do with 1t. Zen master Wu Tsu once 
said, "If only you can penetrate 'empty, without holiness,' then you can 
return home and sit in peace.” All this amounts to creating 
complications; still, it does not stop Bodhidharma from smashing the 
lacquer bucket for others Among all, Bodhidharma 1s  most 
extraordinary. The sacred truth 1s Vast Emptiness 1tself, and where can 
one point out 1s marks? In fact, when the emperor asked: “Who 1s 1t 
then that facing me?” Bodhidharma replied: “I do not know, SIr.” The 
Emperor could not understand him. After that, Bodhidharma went 
away. He crossed the Yangtze River and reached the capital, Lo-Yang, 
of Northern Wel. But what thorny brambles that have grown after himl 
Even the entire populace of the land pursued, there 1s no turning back 
for him. So 1t 1s said, "Hf you can penetrate a single phrase, at the same 
moment you will penetrate a thousand phrases, ten thousand phrases." 
Then naturally you can cut off, you can hold still. An Anclent said, 
"Crushing your bones and dismembering your body would not be 
sufficient requital; when a single phrase 1s clearly understood, you leap 
over hundreds of millions." Bodhidharma confronted Emperor Wu 


4094 


directly; how he indulged! The Emperor did not awaken; Instead, 
because of his notions of self and others, he asked another question, 
"Who 1s facing me?” Bodhidharma's compassion was eXcessIVe; again 
he addressed him, saying, "I dont know." At this, Emperor Wu was 
taken aback; he did not know what Bodhidharma meant. When Zen 
practitioners get fo this poInt, as to whether there 1s something or there 
1snt anything, pick and you fail. Through this koan, we see that in the 
sixth century, Bodhidharma saw that he need to go to China to transmit 
the Mind seal to people who had the capability of the Great Vehicle. 
The Iintent of his mission was fo arouse and Instruct those mired In 
delusion. Without establishing written words, he pointed directly to the 
human mind for them to see nature and fulfill Buddhahood. 


2.661. Manner 0ƒ Action Without Fƒƒort 
According to Zen master Yun-fêng Chih-chuan in The Wudeng 
Huiyuan, Volume XXVI, all the training of the monk mm the Zendo, 1n 
practice as well as In theory, 1s based on this principle of "meritless 
deed". He poetically expressed this idea as follows: 
The bamboo-shadows move over the stone steps 
As 1o sweep them, but no dust 1s stirred; 
The moon 1s reflected deep In the pool, 
But the water shows no trace 0Ÿ Its penetration.” 


2.662. A Springless Lock 

According to the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lnu), 
Volume XV, one day, a monk asked Zen master Ching-chu Shih- 
shuang (806-888), “The masters most profound depth--What 1s 1st 
like?” The master replied, “A springless lock opens at both ends.” 'The 
spring In the locks mechanism that opens the lock when the key 1s 
turned. A lock without a spring 1s thus an unopenable lock, which 
represent the hidden and innneeeffable Buddha-mind. This Buddha- 
mind opens, however, at the two poles of life-and-death, being-and- 
nonbeing, efc. 


4095 


2.663. A Flute With No Holes 

According to example 82 of the PI-Yen-Lu, a monk asked Ta Lung, 
“he physical body rots away: what 1s the hard and fast body of 
reality?”" Ta Lung said, “The mountain flowers bloom like brocade, the 
valley streams are brimming blue as Iindigo." Another monk asked Yun 
Men, "How 1s it when the tree withers and the leaves fall?" Yun Men 
said, "The body exposed In the golden wind.” This ¡1s called 
"Arrowpoinfs meeting." This 1s Just like "you go west to Chỉn, I go east 
to Lu”: since he acts this way, I dont act this way. Matching Ta Lung's 
answer with Yun Mens, theyre opposites. Ifs easy to see Yun Men 
acting thus, but Ifs hard to see Ta Lung acting otherwise. Nevertheless, 
Ta Lung's tongue 1s very subtle. 

"Asking without knowing. 
Answering, still not understanding. 
The moon 1s cold, the wind 1s high 
On the anclIent c]Iff, frigid JunIper. 
How delightful: on the road he met a man 
who had attained the Path, 
And didnt use speech or silence to reply. 
His hand grasps the white Jade whIp. 
And smashes the black dragon's pearl. 
lf he hadn't smashed 1t, 
He would have Increased 1ts flaws. 
The nation has a code of laws 
Three thousand articles of offenses. " 

According to Zen master Yuan Wu Ke Chin, Hsueh Tou versifles 
here with much skill. Before when he was versifying Yun Men's words 
"Body exposed In the golden wind”" he said, "Since the question has the 
source, the answer foo 1s In the same place.” Since 1t 1s not so with this 
case, Hsueh Tou Instead says, "Asking without knowing; answering, 
sữill not understanding." Ta Lung's answer was a glimpse from the side 
that was simply amazing. His answer was so clear that whoever 
questioned him this way had already Iincurred defeat even before he 
asked. With his answer he was able to bend down to the monk and 
match him perfectly; adapting to his capacity he rightdly said, "The 
mountain flowers bloom like brocade, the valley streams are briImming 
blue as Indigo." How wIll all of you understand Ta Lungs meaning 


4096 


right now? As a glimpse from the side, his answer was truly 
extraordinary. Thus Hsueh Tou comes out with his verse to make 
people realize that the moon 1s cold, the wind 1s hiph and still beats 
agaInst the frigid Juniper on the ancient clHíf. But say, how will you 
understand Hsueh Tou's meaning? Thus I Just said that Ifs a flute with 
no holes hitting agaInst a felt-pounding board. The verse 1s completed 
with Just these fñirst four lines, but Huseh Tou was still fearful that 
people would make up rationalizations, so he said, ” How delightful: on 
the road he met a man who had attained the Path.  And didnt use 
speech or silence to reply." This matter, then, 1s not seeing, hearing, 
discernment, or knowledge; nor 1s It the discriminations of calculating 
thought. Therefore it was said: "Direct and truthful, without bringing 
anything else along. Moving on alone, what 1s there to depend on? Ôn 
the road, If you meet anyone who has attained the Path, dont use 
speech or silence to reply." Thịs 1s a verse of Hsiang Yens that Hsueh 
Tou has drawn on. Havent you heard? A monk asked Chao Chou, 
"Without using speech or silence to answer, Ï wonder with what should 
one answer?" Chao Chou said, "Show your lacquer vessel." These 
sayings of Hsiang Yen and Chao Chou are the same as Ta Lungs 
statement In the case: they dont fall within the scope of your feelings 
or conceptual thoughts. What 1s this like? "His hand grasps the white 
Jade whip, and smashes the black dragons pearl." Thus the command 
of the patriarchs must be carried out, cutting off everything In the ten 
directions. This 1s the matter on the sword's edge, for which one must 
have this kind of strategy. Otherwise you turn your back on the sages 
since antiquity. When you get here you must be without the slightest 
concern, then naturally you lI have the advantage. This, then, 1s how a 
transcendent man comports himself. "If he hadnt smashed it," 
necessarily "He would have Increased Its flaws," and thus he would 
have seemed broken down and decrepit. But In the end, how can you 
be right? " The natlon has a code of laws, three thousand articles of 
offenses" There are three thousand subdivisions of the five 
punishments, and none 1s greater than the punishment for not being 
respecfful. This monk offended against all three thousand articles at 
once. How so? Because he didnt deal with people on the basis of his 
own thing. As for Ta Lung, he of course was not this Way. 


4097 


2.664. An Iron Hamunerhead With No Hole 

An ignorant and stupid student who causes so much difficulty for 
the master to Instruct and guide. According to example 14 of the Pi- 
'Yen-Lu, one day, a monk asked Yun-men, "What are the teachings of a 
whole lifetime?” Yun-men said, "An appropriate statement." What are 
the teachings of a whole lifetime?” Just boils down to his saying, "An 
Appropriate statement." If you can grasp this Immediately, then you can 
return home and sit in peace. lÝ you cant get it, continue to strIve to 
cultivate ten years, twenty years or your whole life as our ancient 
virtues did in the past. ÑNow lefs listen to Hsueh Tou's verse: 

"An appropriafe statemert; 
How utterly uniquel 
He wedges a stake Into the Iron hammerhead 
with no hole. 
Under the Jambu Tree Ứm laughing; ha, ha! 
Last night the black dragon had his horn 
wrenched off: 
The old man of Shao Yang got one horn.” 

According to Zen master Yuan Wu, "An appropriate statement; 
how utterly uniquel" Hsueh Tou cannot praise him enouegh. These 
words of Yun Men are independent and free, unique and lofty, prior to 
light and after annihilation. They are like an overhanging cHíÍf ten 
thousand fathoms high. Then, too, they are like a million man battle 
line; there 1s no place for you to get In. Ifs Just that 1ts too solitary and 
perilous. An Anclent said, "If you want to attain Intimacy, dont use a 
quesfion to ask a quesfion; the quesftion 1s in the answer and the answer 
1s In the point of the question." Of course 1fs solitary and steep, but tell 
me, where 1s it that Ifs solitary and steep? No one on earth can do 
anything about it. The monk In this case was also an adept, and that 1s 
why he could question like this. And Yun Men too answered this way, 
much like "wedging a stake Into the Iron hammerhead with no hole." 
Hsueh Tou employs literary language so artfully! " Under the lambu 
Tree Im laughing; ha, ha!" In the scripture on the Creation of the 
World it says, "Õn the south side of Sumeru a crysfal tree shines over 
the continent of Jambu, making all in between a clear blue color. This 
continent takes 1s name from this great tree; hence 1t is called 
Jambudvipa. This tree 1s seven thousand leagues high; beneath 1t are 


4098 


the golden mounds of the Jambu altar, which 1s twenty leagues hiph. 
Since gold 1s produced from beneath the tree, 1t 1s called the Jambu 
tree." Thus Hsueh Tou says of himself that he 1s under the Jambu tree 
laughing out loud. But tell me, what 1s he laughing at? He 1s laughing at 
the black dragon who last nipht got his horn wrenched off. He's Just 
looking up respectfully; he can only praise Yun Men. When Yun Men 
says, "An appropriate statement," whafs It like? Ifs like breaking off 
one of the black dragons horns. At this point, 1f there were no such 
thing, how could he have spoken as he did? Hsueh Tou has finished his 
verse all at once, but he still has something to say at the very end: 
"Exceptional, exceptional - The old man of Shao Yang got one horn." 
Why doesnt Hsueh Tou say he got them both? How 1s it that he Just got 
one horn? Tell me, where 1s the other horn? Zen practitioners should 
always remember that If you can grasp this immediately, then you can 
return home and sit in peace. lÝ you cant get it, continue to strIve to 
cultivate ten years, twenty years or your whole life as our ancient 
virtues did in the past. 


2.665. The Four Noble Truths As Inuneasurable 

Tien T'ails Four Truths (Immeasurable Four Truths) set up by 
Great Master T”Ien-T”ai Chih-I (538-597) for Bodhisattva-practfitloners 
fo save sentient beings. A Bodhisattva must be able to see sentient 
biengs' lie consists entirely of suffering; suffering has causes; the 
causes of suffering can be extinguished; and there exists a way tO 
extinguish the cause. This is the standpoint that emphasizes that, 
although all things lack substantial Being, there are Immeasurable 
aspecfs to femporary conventional existence. As Tien Tai Great 
Master Chih-I poinfs out, there are Iimmeasurable sufferings In only 
one reaÌm of existence such as that of man, how much more so 1n all of 
the different realms of exIstence from hell to Buddha together. These 
Immeasurable sufferings have Innumerable causes, Including "sreed, 
anger, Ignorance, and the various defiled activitles of mind, body, and 
speech.” So also there must be Iinnumerable features to the path, such 
as scholastic analysis, mystical 1nsight, clumsy and skillful means, ways 
which are crooked or straipht, long or short, teachings which are 
provisional or complete. Finally, there are immeasurable features of 
extinction, because there are Iinnumerable delusions and defilements to 


4099 


extinguish. T'ien "ai Great Master Chih-I 1s quick to point out that all 
this 1s from the standpoint of ”conventional speech,” and that ultimately 
there are no distinction because ultimately all are empty of substantial 
BeIng. Nevertheless, "1t 1s not a mistake nor a confusion to make these 
Innumerable distinctlons”, as long as one realizes that one 1s speaking 
conventionally. This 1s the viewpoint expressed in the third phrase of 
the Mulamadhyamakakarka verse: "Again, If† 1s a conventional 
designation." 


2.666. Leaving No Trace 
Leaving no trace behind us as a flying bird leaves no trace 1n the 

sky and a swImming fish no trace In the water. According to the Zen 
view, the person who has realized enlightenment should live 'leaving 
no trace' By this is meant that he should live with a complete 
naturalness to which no trace of his knowledge of having attained 
'enlightenment' clings. The below verse 1s the concept of non- 
attachment or "leaving no trace” in Zen Buddhism: 

"Swallows fly In the sky, 

The water reflects their Images, 

The swallows leave no traces, 

Nor does the water retain theIr Images. 

In religious terms, Zen master Dogen calls them the heavy burden 

Of Ignorance, the root of evil... The quest for Inner lightness, to be able 
to cry but with an emptiness within the heart, to laugh but with the 
same emptiness, such 1s the great wIisdom. To do things with an Inner 
emptiness 1s the wIsdom of the knowledge of ultimate Emptiness. The 
pOWer Of negating Into emptiness 1s the øreat wisdom... Emptiness does 
not have the meaning of a void with nothing In It. Ít means not leaving 
a track." According to Zen Master Dogen in Moon In A Dewdrop, to 
study the Buddha way 1s to study the self. To study the self 1s to forget 
the self. To forget the self 1s to be actualized by myriad things. When 
actualized by myriad things, your body and mind as well as the bodies 
and minds of others drop away. No trace of realization remains, and 
this no-trace continues endlessly. Zen Master Dogen once said In Zn: 
Poems, Prayers, Sermons, Anecdotes, Interviews: 

"Coming, going, the waterfowl 

Leave not a trace, 


4100 
Nor does 1t need a guide." 


2.667. lgnorance and Suƒfƒering in the Six Ñealms 

SIx miserable sfates (sentient beings revolve In the cycle of Birth 
and Death, along the six paths, life after life. These are paths of hell- 
dwellers, hungry ghosts, animals, titanic demons or asuras, human 
beings and celestials). Some say these are objective, geographic 
realms, places to which we can go. Others say they are subJecfIve 
states that come about through psychological experience. But It may be 
that they are neither places nor psychological states; perhaps they 
belong to a kind of intermediate zone which 1s neither subjective nor 
obJective. In any case, Zen master Hakuin says that as long as our 
inherent enlightenment remains unrealized, no realm of existence 
Øranfs Immumity from 1gnorance or suffering. 


2.668. Wu-Mên Hui-K 'ai and the Koan “VWu ” 

Zen master Hui-Kai (1183-1260), according to Transmission of the 
Lamp, he came from Hangzhou, the site of West Lake anchid 
numerous famous Zen temples. He began his Zen study with master 
'Yue-lin Shi-kuan of the YanggdqI branch In the LinJI tradition In sIX years 
and became Dharma hetrr of this Zen master. Some other source said he 
was a đisciple of Wan-Shou-Chˆung-Kuan (?). It is said that Hui-Kal 
had been unable to attain awakening under his first Zen teacher, and so 
he came to Yueh-lin's temple 1n spite of the reputation 1t had for being 
a very strict and high demanding establishment. He was assigned the 
kôan “Wu!” and struggled with it for six years. Day and night he 
absorbed himself in this “WUu!” When Zen Master Wumen settled at a 
small temple near the West Lake, and although he still dịd not seek 
students, they came anyway--from all over China and from as far away 
as Japan. He assigned the kôan “Wul” to those who asked for 
Instruction. And once they came to awakening through the use of 
“Wu!” he followed 1t with several kôans by which he sought to guide 
his students in deepening thetr understanding. One day, he entered the 
hall and addressed the monk, saying: To realize Zen one has to pass 
through the barrier of the patriarchs. Enlightenment always comes after 
the road of thinking 1s blocked. If you do not pass the barrler of the 
patrlarchs or If your thinking road 1s not blocked, whatever you think, 


4101 


whatever you do, 1s Just like a tangling ghost. You may ask: “What Is a 
barrler of a patriarch?” This 1s one word, “Mu,” 1s 1t. Thịs 1s the barrier 
of Zen. lf you pass through 1t you wIll see Chao-chou face to face. 
Then you can work hand In hand with the whole transmission line of 
patrlarchs. Is this not a pleasant thing to do? IÝ you want to pass this 
barrier, you must work through every bone In your body, through every 
pore of your skin, filled with this question: “What 1s Mu?” and carry If 
day and night. Do not believe In the common negative symbol meaning 
nothing. It is not nothingness, the opposite of existence. lf you really 
want to pass this barrier, you should feel like drinking a hot tron ball 
that you can neither swallow nor spit out. Then your previous lesser 
knowledge disappears. As a fruit rIpening In season, your subJectIVIty 
and objectivity naturally become one. It is like a dumb man who has 
had a dream, he knows about 1t but he cannot tell it. When he enters 
this condition, his ego-shell 1s crushed and he can shake the heaven and 
move the earth without any resistance. He Is like a great warrlor with a 
sharp sword. If a Buddha stands In his way, he wIll cut him down; 1ƒ a 
patriarch offers him any obstacle, he will KHI hìm; and he wIll be free 
in his wayof birth and death. He can enter any world as 1f it were his 
own playground. I will tell you how to do this with this kôan: “Just 
concentrate your whole energy 1nto this Mu and not allow any 
discontinuation. When you enter this Mu and there 1s no 
discontinuation, your attainment wIll be as a candle burning and 
1lluminating the whole universe.” 


2.669. The Gafeless Barrier 0ƒ the Zen School (Wu Men Kuan) 
Wu-Men-Kuan, one of the most famous Zen book of the Zen sect, 
compiled by Zen master Hui-K”ai (1183-1260). Wu-Men-Kuan 1s a 
simpler book than the preceding one (PI-Yen-Lu), for 1t containts only 
forty-eipht cases and 1s one man”s work, along with commentaries and 
“praIses.” It begins with the “Wu Koan,” the one that led to Wu-Men”s 
own first awakening experience. The text was brought to Japan by his 
student and dharma-successor, Kakushin (Jap. Hassu) In 1254, and 1t 
became one of the main texts of the Rinzal tradition. Since the Wu- 
Men-Kuans most famous koan 1s used with beginners and since from a 
literary poInt of view 1t is much plainer than the Pi-Yen-Lu (the Blue 
CHIf Record), 1t 1s often considered less profound than the latter. This 


4102 


overlooks that a koan like "Mu" can be understood anew on ever 
deeper levels of enlightenment and that the Wu-Men-Kuan also 
contains examples (for Instance, example 38), those are especially 
difficult to resolve. Unfortunately, most European translations of the 
Wu-Men-Kuan and other Zen texts suffer from the fact that thouph the 
translaters may be philosophically competent, they do not possess the 
"Zen eye”. According to the Zen master D.T. SuzukIis "Essays In Zen 
Buddhism", Second Series, Hui-KˆaI dedicated his Wu-Men-Kuan (The 
Gateless Frontier Pass) to the Emperor Li-Tsung in celebration of the 
fourth anniversary (1229) of his coronation. In the preface, he says: "In 
all the teaching of the Buddha the most essenfial thing 1s to grasp the 
Mind. While there are so many entrances leading to it, the most central 
one 1s without a gate. How do you get them Into this gateless entrance? 
Have you not heard this said by anclent worthy: “Ihings that come 
through a gate are worthless, anything obtained by a relafive means 1s 
bound for final destruction?ˆ Such statements as these look very much 
like stirring up waves when there 1s no wind, like pricking a sore on the 
smooth skin. AÀs to those who seek wisdom 1n the words, or who 
aftempt to beat the moon with a stick , or who scratch an Itching over 
the shoe, what real concern have they with the truth? While he was 
spending a summer at Lung-Hsiang of Eastern China In the first year of 
Sha-Ting (1228), I had to look after a number of student-monks who 
wished to be Instructed in Zen. So, I made use of the ancient masters” 
koans as a plece of brick which 1s used for knocking at the gate. The 
students were thus disciplined each according to their ability. The notes 
gradually accumulated and finally came to assume a book-form. There 
1S no systematic arrangemernt 1n the forty-eight cases herein collected. 
The general name "Wu-Men-Kuan' has been gIven to them." 


2.670. No Selƒ-No Other 

One day, Layman Pang attended a reading of the Diamond Sutra. 
When the speaker reached the phrase, "No self. No other," Layman 
Pang called out, "Speaker† If there 1s no self and no other, then who 1s 
lecturing and who's listening to 1?” The speaker was dumbstruck. 
Layman Pang said, "Ứm Just a common person, but [II offer you my 
crude understanding." The speaker said, "What 1s the Laymans Idea?" 
Pangyun answered with this verse: 


4103 


"No self, no other, 
Then how could there be Intimate and estranged? 
I advised you to cease all your lectures. 
They cant compare with directly seeking truth. 
The Diamond Wisdom nature 
Erase even a speck of dust. 
"Thus I have heard,' and "Thus I believe,' 
Are but so many words.” 


2.671. No Words 
Nguyen Hoc was a Vietnamese Zen master from Phù Cầm, North 
Vietnam. When he was very young, he was a disciple of Zen master 
Viên Trí at Mật Nghiêm Temple, and became the tenth generation of 
the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He stayed at Mount Vệ Linh to practice 
ascetics and meditation for two years. Later, king Lý Anh Tông sent an 
Imperial Order to summon him to the royal palace to preach Dharma to 
the royal family. Then he moved to Quảng Báo Temple in Như Nguyệt 
and stayed there to expand Buddhism until he passed away In 1174. He 
always emphasized: “Zen practfitioners should always remember there 
1S not a word deserved to use to describe this “Fao”. This 1s the reason 
why many Zen masters do not use words or speech. You should never 
focus on words and speech because your mind has no form, and how 
can you describe such a no-form thing? For this reason, the Zen or 
Iintuitive school does “not set up scrIptures.” lt lays stress on meditation 
and intuition rather than on books and other external aids. Let your 
mind manifest in the form of things that you see. Although things 
manifest and transform In countless forms; but In reality, they have no 
form to be identified at all.” One of his famous Zen poems on “No 
Words' 1s still worthy to be followed by Zen practitioners nowadays: 
“Comprehending the mind and body completely, 

You will open the eye of wIsdom, 

Transforming marvelously and revealing 

The auspIcIous appearances. 

You should stay firmly while walking, 

Sfanding, siftting and lying 

Although things manifest and 

Transform 1n countless forms; But In reality, 


4104 


They have no form to be identified at all. 

There 1s nothing 1n the world 

That can be compared to 

Thịs sacred light that 1luminates everywhere. 

Of which the unthinkable meaning 1s preaching constantly, 
Nevertheless, there 1s not a words deserving.” 


2.672. Wu-Yen-T"ung and Yang-Shan Hui-Chỉ 

Wu Yen Tung was one of the mosf oufstanding Chinese monks, 
originally from Kuang-chou, his family name was Cheng; however, he 
was famous In Vietnam in the end of the eightth century. He was the 
founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect In Vietnam. He respected 
Buddhism since he was young, and did not care much to the family 
property. He entered at Shuang-lin Temple in Wu-chou to begin his 
religIous life. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume IX, he was generous, profound, and 
a man of few words. He silently comprehended and realized the true 
nature of things, so his contemporaries called him Wu-Yen- Tung, 
which means "Wordless Realizaton." When Yang-shan was still a 
novice, one day, Zen master Wu-yen- Tung called out to him: "Hui-chi, 
move the bed over here for me." Yang-shan moved the bed over to 
him. The master said: "Now put 1t back to its old place." Yang-shan 
obeyed and did as he was told. The master again ask: "Hui-chi, what 1s 
there over here?” Yang-shan said, "Nothing." The master asked agaIn: 
"What 1s there over there?" Yang-shan said: "Nothing." The master 
called out Yang-shan: "Hui-chi!" Yang-shan said, "Yes, master." The 
master said, "Go away.” 


2.673. Not One Thing 

The term "not one thing” originated with Hui-neng, the sixth 
patriarch of Zen In China. It points to the fact no phenomenon has a 
permanent substance as 1ts basis. ÀAs a matter of fact, all things are 
nothing other than manifestatlons of emptiness. Zen master Yuan-wu 
boldly said, "No Buddhas have ever appeared on earth; nor 1s there 
anything that 1s to be given out as a holy doctrine. Bodhidharma, the 
First Patriarch of Zen, has never come east, nor has he ever transmitted 
any secret doctrine through the mind. Only people of the world, not 


4105 


understanding what all this means, seek the truth outside of 
themselves. What a pIty that the thing they are so earnestly looking for 
being trodden under their own feetl This 1s not to be grasped by the 
wisdom of all the sages. However, we want to see the thing and yet 1t 1s 
not seen; we hear 1t and yet 1t 1s not heard; we talk about 1t and yet 1t 1s 
not talked about; we know 1t and yet 1t Is not known. How does 1t so 
happen?” There 1s another dialogue between Zen master Yen-yang at 
Hsin-Hsing and his master, Zen master Chao-chou Tsung-shên in The 
Wudeng Huiyuan, Volume IV: One day, Yen-yang asked Chao-chou, 
"What would you say when I come to you with nothing?”" Chao-chou 
said, "Fling 1t down to the ground." Protested Yen-yang, "I said that I 
had nothing; what shall I let go?” "H so, carry It away,” was the retort 
of Chao-chou. Upon hearing these words, Yen-yang experienced great 
enlightenment. Chao-chou has thus plainly exposed the fruitlessness of 
a nihilistic philosophy. To reach the goal of Zen, even the idea of 
"having nothing” ought to be done away with. Buddha reveals himself 
when he 1s no more asserted ; that 1s, for Buddha's sake Buddha 1s to be 
gIiven up. This 1s the only way to come to the realization of the truth of 
Zen. So long as one 1s talking of nothingness or of the absolute one 1s 
far away from Zen, and ever receding from Zen. Zen pracfItIoners 
should always remember that even the foothold of Sunyafa must be 
kicked off. The only way to get saved 1s to throw oneself ripht down 
Into a bottomless abyss. And this 1s, Indeed, no easy task. Zen 
practitioners should always remember that when Zen denies, It 1s not 
necessary a denlal in the logical sense. The same can be said of an 
affirmation. The Idea 1s that the ultimate fact of experience must not be 
enslaved by any artificial or schematic laws of thought, nor by any 
antithesis of "yes” and ”no”, nor by any cut and dried formulae of 
epIstemology. Evidently Zen commits absurdities and 1rrationalities all 
the time; but this only apparently. No wonder 1t falls to escape the 
natural consequences, misunderstandings, wrong Interprefations, and 
ridicules which are often maliclous. The charge of nihilism 1s only one 
of these. 


2.674. The Unconscious (Free From Thoughf) 
“No thoughf” (no-consciousness or thoughtlessness) 1s a Chan 
concept which 1s closely related to “no mind.” lt 1s a state of awareness 


4106 


1n which one 1s no longer attached to some thoughts and averse (không 
muốn) to others. Attachments to one thought ¡is said to lead to 
attachment ot a serles of thoughts, and this situation 1s the state of 
bondage, according to Chan. When one cuts off attachment to 
thoughts, the mind flows freely, not privileging some thoughts and 
rejecfting others. According to Hui-Neng”s Plaform Sutra, “No thought 
1s not thinking even when involved in thought.” As he explains this 
Iidea, thought per se 1s not the 1ssue, but rather whether or not one 1s 
attached to 1t. Attachment 1s based on the mistaken notion that the 
concept of a thing 1s the thing 1tself, but when one realizes that the 
things one desires are only fleeing mental events, attachment vanishes. 
According to the Sixth Patriarch Hui Neng, free from thought or the 
Unconscious 1s the name not only for ultimate reality but for the state 
Of consciousness in which the ultimate presenfs itself. ÀAs long as our 
individual consciousness remains severed from Reality which 1s at 1S 
back, 1s sfrivings are ego-centered consciously or unconscIously, and 
the outcome 1s a feeling of loneliness and pain. Consciousness must be 
made somehow to relate to the UnconscIous, If it 1s not; and !f it 1s, the 
relation must be realized, and this realization 1s known as the state of 
thoughtlessness. Good friends, to have an Insight for once 1s to know 
what Buddhahood means. When the light of PraJna penetrates the 
ground nature of consclousness, 1t 1lluminates Inside and outside; 
everything ørows transparent, and one recognizes one's own Inmostf 
mind. To recognize the Iinmost mind 1s emancipaton. When 
emancipation 1s attained, Prajna Samadhi obtains. To realize Prajna- 
Samadhi means to have the UnconscIous. What 1s the UnconscIous? Ïlt 
1S to see all things as they are and not to become attached to anything; 
1t 1s to be present In all places and yet not to become attached to 
anywhere; It 1s to remain for ever In the purity of self-nature; 1t 1s to let 
the six sense-robbers run out of the six sense-gates Into the world of 
the six sense-obJects, and yet not to become defiled therein, nor to get 
away therefrom; 1t 1s but to retain perfect freedom 1n going and coming. 
Thịs 1s to realize Prajna-Samadhi, to be master of oneself, to become 
emancipated, and 1s known as living the UỦnconsclous. He who 
understands the teaching of the Unconscious has a most thoroughgoIng 
knowledge of all things. He who understands the teaching of the 
Unconscious sees Info the spiritual realm of all Buddhahood. He who 


4107 


understands the 'abrupt' teaching of the UnconscIous reaches the stage 
of Buddhahood. 

Shen Hui was one of the great disciples of the Sixth Patriarch Hui 
Neng, and it was his school that flourished most Iimmediately after the 
death of the master, for he bravely erected the standard of the “abrupt 
school” against the “sradual school” of Shen Hsiu, the rival of Hui 
Neng. After the death of Hui Neng, Zen master Shen Hui also 
conftinued to emphasize the teaching on the Ủnconsclous. One day, 
Chang Yen Kung (686-760) asked Shen Hui: “Master usually speaks of 
the Unconscious, advising people to discipline themselves in 1t. ls this 
Unconscious to be regarded as existent or non-existent?” Zen master 
Shen Hui answered: “The Unconscious 1s not describable as either 
exIstent or non-existent.” Chang Yen Kung asked: “Why 1s it not 
describable as either existent or non-existent?” Shen Hui answered: 
“When it is said to be existent, this 1s not the sense which people of the 
world give to 1t. When 1t 1s said to be non-exiIsfent, 1t 1s not the sense 
which people of the world give to 1t. For this reason, the nconscIous 1S 
not to be considered either existent or non-exIstent.” Chang Yen Kung 
asked: “What kind of thing do you call it, then?” Shen Hui answered: 
“The term thing' 1s Inapplicable here.” Chang Yen Kung asked: “Tf so, 
what term 1s applicable?” Shen Hui answered: “No designation 1s 
possible. Hence the Unconsclous. It is beyond characterization. The 
reason why If 1s spoken of here at all is that questions are asked about 
1t. IÝ no questions were ever raised, there would be no talking about 1t 
whatever. For instance, when the mirror has no obJects before 1t, there 
1S no Images In it. The Images are now perceivable In 1t is due to the 
fact that It stands before obJects. Images are therefore there.” Chang 
Yen Kung asked: “If the mirror has no objects before If, IS 1f 
1lluminating or not 1lluminating?” Shen Hui answered: “[ Just spoke of 
1s 1lluminating obJects, but whether 1t stands before an obJect or not, 1 
1s ever Illuminating.” Chang Yen Kung asked: “TỶ it has no form, IÝ It 1s 
not to be described In any sense, as If 1s altogether beyond existence 
and non-existence, and yet 1t 1s said to be 1lluminating, what does 1t 
1lluminate?” Shen Hui answered: “When the mirror 1s said to be 
1lluminating, 1t 1s because 1(s self-nature has this quality of briphtness. 
When the Mind of all beings 1s pure, the great light of knowledge 
which by nature belongs to 1t will illuminate all the worlds.” Chang 


4108 


Yen Kung asked: “If this be the case, when 1s it possible to have 1t?” 
Shen Hui answered: “Only by seeing into nothingness.” Chang Yen 
Kung asked: “Nothingness, 1s this not something to see?” Shen Hui 
answered: “Though there 1s the act of seeing, the obJect 1s not to be 
designated as a 'something'.” Chang Yen Kung asked: “If It is not to be 
designated as a 'something', what 1s the seeing?” Shen Hui answered: 
“To see Into where there 1s no something', this 1s a ftrue seeing, this 1s 
eternal seeing.” Chang Yen Kung asked: “So what 1s the 
Unconscious?” Shen Hui answered: “Not to think of being and non- 
being, not to think of good and evil, not to think of limit and no-limit, 
not to think of measurement, not to think of enlightenment (Bodhi), not 
to fix your thought on Bodhi, not to think of Nirvana, not to fix your 
thought on Nirvana, this 1s to attain the UnconscIous.” 


2.675. Thoughtlessness and Mindlessness 

“No thoupht” 1s a Ch'an concept which 1s closely related to “no 
mind.” It is a state of awareness in which one 1s no longer attached to 
some thoughts and averse (không muốn) to others. Attachments to one 
thought 1s said to lead to attachment ot a series of thoughts, and this 
situatfion 1s the state of bondage, according to Ch'an. When one cuts off 
attachment to thoughts, the mind flows freely, not privileging some 
thoughts and reJecting others. According to Hui-Neng”s Plaform Sutra, 
“No thought 1s not thinking even when Involved ¡in thought.” As he 
explains this Idea, thought per se 1s not the 1ssue, but rather whether or 
not one 1s attached to 1t. Attachment 1s based on the mistaken notion 
that the concept of a thing 1s the thing 1tself, bụt when one realizes that 
the things one desires are only fleeing menfal events, attachment 
vanishes. According to Zen master Hui-hai Ta-chou, in the Doctrine of 
the Vital Gate of Sudden Entry Into the Way (Tun-wu Ju-tao Yao-men 
Lun), In the Unconscious there 1s right thought but no wrong thought. 
And right thought 1s to be consclous of Bodhi, or enliphtenment. 
However, Bodhi 1s unattainable; as to Bodhi, 1t Is no more than a 
provisionally made-up word, and there 1s no corresponding 1ndividual 
reality to be the obJect of sense attainment. Nor 1s there any one who 
has ever attained It in the past or ever wIll attain 1t in the future; for 1t 1s 
something beyond attainability. Thus there 1s nothing for one to think 
of, except the Unconscious 1fself. This 1s called true thought. Bodhi 


4109 


means not to have any thought on anything, that 1s to say to be 
unconscIous of all thing. To be unconscIous of all things 1s to have no- 
mind on all occasions. When this 1s understood, we have the 
Unconsclous, and when the Unconsclous (wu-nien) 1s realized, 
emancipation follows by 1fself." 


2.676. Seamless Monuimnent 
Zen methods are wonderful and cannot be expressed by words. 
When Hui-chung felt his death approaching, he paid a final visit to his 
Imperial patron. The emperor could see that the Zen master was In 
failing health and asked, "After you have departed from this world, 
what can I do to honor your memory?” Hui-chung told the king, "Build 
a seamless tower for me." Unsure of what Hui-chung meant, the 
emperor asked, "What design do you wish us to follow 1n building thịs 
tower?” Hui-chung sat silent a while, then asked, "Do you understand?" 
"No, I dont," the emperor admitted. "After my death, Ying-zhen wIll 
understand the matter." The National Teacher died on January 4, 776. 
After the funeral ceremonies, the emperor summoned Ying-zhen 
before him and described his final conversation with Hui-chung. "And 
then he told me," the emperor concluded, "after his death yoưd 
understand this matter." Ying-zhen sat silently before the emperor for a 
while, then asked, "Do you understand?" "No, I dont undersntand," the 
emperor said. Ying-zhen then recited a verse: 
"South of Xiang 

And north of the Tan 

ls a country abounding In gold 

Under a shadowless tree, a ferry boat, 

In the Emerald Pavilion, no one who knows.” 


2.677. Bưthlessness 

One day, a monk asked, “What 1s the meaning of birthlessness?” 
The master said, “When you carefully discern these five agsregates, 
you wIll find that by nature they are originally empty; because they are 
empty, they cannot be annihilated. This is exactly the meaning of 
birthlessness.” The monk continued to ask, “What 1s the princIple of 
birthlessness?” The master replied, “From Investigating the five 
aggregates, you understand the emptiness that cannot be annihilated. 


4110 


Thịs 1s the principle of birthlessness.” The monk asked again, “What 1s 
Buddha?” The master said, “The original mind 1s Buddha; therefore, 
Hsuan-Tsang (596-664), the Tripitaka Master of the Tang dynasty, 
said, 'Just realize the mind-ground, this 1s called Dharani. Awakening to 
the principle of birthlessness, the phenomena have no bịírth, 1s called 
marvellous enlightenmernt. ” 


2.6078. Non-Abiding (No Means oƒ Staying) 

The complete sentence which the Buddha taught Subhut as 
follows: “Do not act on sight. Do not act on sound, smell, taste, touch or 
Dharma. One should act without attachments.” According to the 
Diamond Sutra, a Bodhisattva should produce a thought which 1s 
nowhere supported, or a thought awakened without abiding In anything 
whatever. According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVI, Zen master Hsueh-fÊng was one of 
the most earnest truth seekers In the history of Zen during the Tang 
dynasty. He 1s said to have carried a ladle throughout the long years of 
his disciplinary Zen peregrinations. His Idea was to serve In one of the 
most despised and most difficult positions In the monastery life, that 1s, 
as cook, and the ladle was his symbol. When he finally succeeded Tê- 
shan-Hsuan-chien as Zen master, a monk approached him and asked, 
"What 1s that you have attained under Tê-shan? How serene and self- 
contained you are!" Hsueh-fêng said, "Empty-handed I went away 
from home, and empty-handed I returned." According to Zen master 
Daisetz Teitaro Suzuki 1n "An Introduction To Zen Buddhism,” 1s not 
this a practical explanation of the doctrine of "no abiding place”? For 
Zen practitioners, where Is the abiding place for the mind? Zen 
practitioners' minds should abide where there 1s no abiding. What 1s 
meant by "there 1s no abiding”? When the mind 1s not abiding In any 
particular obJect, we say that It abides where there 1s no abiding. But 
what 1s meant by not abiding In any particular obJect? lt means not to 
be abiding In the dualism of good and evil, being and non-being, 
thought and matter; it means not to be abiding in emptiness or in non- 
emptiness, neither In tranqguility nor In non-tranquility. Where there 1s 
no abiding place, this 1s truly the abiding place for the mind, and the 
non-abiding mind 1s the Buddha-mind. In fact, the mind without resting 
place, detached from time and space, the past being past may be 


4111 


considered as a non-past or non-existent, so with present and future, 
thus realizing their unreality. The result is detachment, or the liberated 
mind, which 1s the Buddha-mind, the bodhi-mind, the mind free from 
Ideas or creation and extinction, of beginning and end, recognIzing that 
all forms and natures are of the Void, or Absolute. 


2.6079. Nowhere to Come and Nowhere to Depart! 

Zen master Chieh-feng Ying was one of the most famous Zen 
masters In the Ming dynasty. One day, he had a caller In the person of 
Ta-tou An, who was a learned scholar at the time. Chieh-feng Ying 
asked, “"What is the sutra you are most proficient In?" Tou-an said, 
“The Diamond Sutra; and I have my understanding as to the meaning 
of Nowhere to come and nowhere to depart'." Chieh-feng Ying asked, 
"H Nowhere to come and nowhere to deparf, how 1s 1t that you have 
come over here?” 'Tou-an said, "The very person who comes from 
nowhere and departs nowhither." Chieh-feng Ying asked, "Where is he 
this very moment?" Tou-an burst out Iinto a kwatz” Chieh-feng Ying 
said, "Let alone for a while this uttering a kwatzl' or shaking a fist; 
where would you find your abode of peace when the four elements are 
dissolved?" Tou-an said, "This entire earth, 1s 1t not myself?" Chieh- 
feng Ying said, "When all of a sudden the world-end-fire breaks out 
and all the chiliocosmos are reduced to ashes, where are you?” Tou-an 
said, "I know not." Chieh-feng Ying said, “The sixth patriarch has his TI 
know not and went on preparing kindlings and pounding rice; 
Bodhidharma had his 'I know not and kept up his medifation of facing 
the wall for nine years. You have your 'I[ know not' and what 1s your 
Iinsight?” Tou-an said, "Mine 1s simply 'I know nof." Chieh-feng Ying 
said, "This blind fellow!l Sit down and sip your cuụp of teal” Zen 
practitioners should always remember that the ultmate end of Zen 
discipline 1s a complete emancipation in not having attachment to 
anything, even though the attachment on 'nowhere to come and 
nowhere to depart, because everything belonging to this world of 
particulars 1s predictable In one way or another and not at all final. 
Final reality 1s above all categories, and therefore beyond thinkability 
or attainability. 


4112 


2.6080. Eƒƒforfless Action (Without Mind) 

Unintention (Inconscilousness, Mindlessness, UnconscIousness, 
Mind of non-existence, Without thought, will or purpose, The real 
Immaterial mind free from 1llusions) 1s a Zen expression for a kind of 
trance, a state brought about by meditation, in which consciousness 
ceases to function and the mind becomes completely vacuous. “Mind 
of non-existence” does not mean that we don't have a mind or have no 
mind, it does mean that we have a mind which 1s free from attachment 
to thoughts (free from self-consciousness). In Zen Buddhism, “No- 
Mind” describes a state consciousness before the division Iinto duality 
created by thought takes place. Only when the mind 1s empty (does not 
have anything); thus 1t 1s called “mind of non-existence.” The Buddha 
taught that In cultivation, practictioners should take this mind to tame 
the deluded mind. According to Zen master Hui-hai Ta-chou, in the 
Doctrine of the Vital Gate of Sudden Entry Into the Way (Tun-wu Ju- 
tao Yao-men Lun), In the ỦnconsclIous there 1s ripht thought but no 
wrong thoupht. And ripht thought 1s to be consclous of Bodhi, 
enlightenment. However, Bodhi 1s unattainable; as to Bodhi, 1t 1s no 
more than a provisionally made-up word, and there 1s no corresponding 
individual reality to be the obJect of sense attainment. Nor 1s there any 
one who has ever affained 1t in the past or ever wIll attain 1t in the 
future; for 1t 1s something beyond attainability. Thus there 1s nothing for 
one to think of, except the Unconscious 1(self. This 1s called true 
thought. Bodhi means not to have any thought on anything, that 1s fO 
say to be unconscious of all thing. To be unconscious of all things 1s to 
have no-mind on all occasions. When this 1s understood, we have the 
Unconsclous, and when the Unconsclous (wu-nilen) 1s realized, 
emancipation follows by 1tself." Thus, Hui-hai evidently Identified "No 
Mind (Wu-hsin) with 'No-thought' (Wu-nien), and as they mean the 
same thing, they can be translated as the Unconscious' or to be 
unconscIous' according fo the case. Zen master Ta-huIi told his disciple, 
Huang Po Cheng, “The so-called No-mind' 1s not like clay, wood, or 
stone, that 1s, utterly devoid of consciousness; nor does the term 1mply 
that the mind stands still without any reaction when 1t contacts obJects 
or circumstances In the world. It does not adhere to anything, but 1s 
natural and spontaneous at all tmes and under all circumstances. There 
1s nothing impure within 1t; neither does 1t remain 1n a stafe Of ImpurIty. 


4113 


He who observes his body and mind, sees them as magic shadows or aS 
a dream. Nor does he abide 1n this magic and dreamilike state. When he 
reaches this point, then he can be considered as having arrived at the 
true state of Ño-mind." 'No Mind' (Wu-hsin) was used by Bodhidharma 
and TNo-thought' (Wu-nien) by Hui-neng and Shen-hui. While Hui-hai, 
here using them as synonyms, explains Bodhi (enlightenmenf) and 
emancipation by them. Zen practitioners should always remember that 
the ulimate end of Zen discipline 1s a complete emancipatlon in not 
having attachment to anything, because everything belonging to thĩs 
world of particulars 1s predictable In one way or another and not at all 
linal. Final reality 1s above all categories, and therefore beyond 
thinkability or attainability. 

During the third year of the dynasty title of Trị Bính Long Ứng, on 
the seventh day of the seventh month, 1207, he knew that he was about 
fo pass away, so he convened his assembly and spoke his last verse to 
them: 

“Fall arrives with cool arr, [ feel good in my heart, 
Talented poets with eight bushels of skIlls would chant freely. 
How ashamed when the dull come to the Zen door, 
I dont know what phrase can be used 
for a mind-transmission?” 

When autumn comes with cool air to please people. Talented 
people who Just like vain talk or diffusive trivial reasoning. As a Zen 
monk, he feels ashamed for being foolish, and have no words for the 
mind transmission. For this reason, he always reminded his disciples: 
“Only when the mind 1s empty (does not have anything); thus It 1s 
called “mind of non-exIstence.” The Buddha taught that in cultivation, 
practictioners should take this mind to tame the deluded mind. Here, 
no-mind does not mean that we donˆt have a mind or have no mind, 1t 
does mean that we have a mind which 1s free from attachment to 
thoughts (free from self-consclousness). Here “no-mind` describes a 
state conscIousness before the division Into duality created by thought 
takes place. Patriarch Bodhidharma brought with him to China the 
Indian view that all this world comes from mind. What we may call 
Divine Mind, since 1t 1s beyond all limitations, Just as the sun 1s beyond 
all clouds. His successors, up to the Flfth Patriarch, agreed that 
meditation should be such as to favor the reception of this pure light 


4114 


without stain or dust. The monk”s mind was to be “a mirror brighÈf” and 
must not “gather dust while 1t reflects,` which means that he must be on 
guard. lt was only upon the Hui-Nengs lipghtning that the doctrine of 
“no-mind” came forward.” Diligent practitioners Just look at the moon, 
and not to lift the pen to compose any poems. As a matter of fact, how 
can you look at the moon and make poems at the same time? After 
speaking these his last verse, Tĩnh G1oI sat cross-legged and peacefully 
passed away. 

Zen master Gesshũ Shâko,a Japanese Sôtô master of the 
Tokugawa period (1600-1867) who Inspired reform movements within 
the Sôtô sect. Gesshũ was Imitially a Shingon monk, but soon began to 
study with Zen master. He became the Dharma heir of Hakuhô 
masters, Tao-che Ch'ao-yuan (?-1660) and Yin-yuan Lung-ch1 (1594- 
1673), the founder of the Obaku Zen. In 1680, he became abbot at 
1715), carried out the monastic reforms that Gesshô hoped to 
accomplish. Later, Gesshñ studied for a trme with Ban'an at Zuigan-JI 
near Kyôto. There he strugsled over the meaning of the phrase 
"Mushin" (without heart or mind): Was the human spirit to be as empty 
as a tree or a rock? One day he came across the phrase "When you 
arrive at 'Mushin' you can see your own nature." Gesshôñ pondered this 
day and night and achieved his first awakening: "Sitting In a restroom, l 
concentrated upon this doubt, and as time passed I forgot to leave. 
Suddenly a violent wind came, first blowing the outhouse door and 
then shut again with a loud crash. My spirit Instantly advanced and 
rIpped apart my previous doubt; it was like suddenly awakening from a 
dream, or remembering something forgotten. I began to dance In a way 
I had never learned, and there are no words to convey my great Joy." 
Thịs first awakening, however, was not recognized by Banan, and 
several years later Gesshñ had another and greater enlightenment, 
based upon fiercing the great obstacle "Mu." This time, his 
enlightenment was acknowledged. 


2.681. No Mimd to Be Framed, No Truth to Be Disciplined 
The mind made to work, ever since the awakening of the Intellect, 
under the strictest discipline of logical dualism, refuses to shake off Its 


4115 


1maginary cangue. It has never occured to us that It 1s possible for us to 
escape this selffimposed ¡mtellectual limifaton. Zen practitloners 
should always remember that unless we break through the antithesis of 
"yes” and ”no” we can never hope to live a real life of freedom. 
According to the The Doctrine of the Vital Gate of Sudden Entry Into 
the Way, one day, Tao-kuang, a Buddhist philosopher and a student of 
the Vijnaptimatra (absolute idealism), came to ask Zen master Ta-chou 
Hui-hai, "With what frame of mind should one discipline oneself in the 
truth?" Said the master, ”“There 1s no mind to be framed, nor 1s there 
any truth in which to be disciplined.”" 'Tao-kuang asked, "If there 1s no 
mind to be framed and no truth in which to be disciplined, why do you 
have daily gathering of monks who are studying Zen and disciplining 
themselves in the truth?” The master replied, "I have not an Inch of 
Space fo spare, and where could I have a gathering of monks? I have no 
tongue, and how would it be possible for me to advise others to come 
to me?” 'Tao-kuang then exclaimed, "How can you tell me a lie like 
that to my face?" The master said, "When I have no tongue to advise 
others, 1s It possible for me to tell a lie?" Said Tao-kuang despairingly, 
"I cannot follow your reasoning." The master concluded, "Neither do I 
understand myself.” As a matter of fact, all things Including the so- 
called "mind” and "truth” are nothing other than manifestatlons of 
emptiness. Zen master Yuan-wu boldly said, "No Buddhas have ever 
appeared on earth; nor 1s there anything that 1s to be given out as a holy 
doctrine. Bodhidharma, the First Patriarch of Zen, has never come east, 
nor has he ever transmitted any secret doctrine throuph the mind. Only 
people of the world, not understanding what all this means, seek the 
truth outside of themselves. What a pity that the thing they are so 
earnesfly looking for being trodden under their own feet! This 1s not to 
be grasped by the wisdom of all the sages. However, we want to see 
the thing and yet 1t 1s not seen; we hear 1t and yet 1t 1s not heard; we 
talk about It and yet It 1s not talked about; we know 1t and yet 1t 1s not 
known. How does 1t so happen?" 


2.682. Unconscious and a Consclous Mind 

According to Zen Master D. T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, 
Volume HII, all beings are so confused In mind as to conceive the 
1llusive Idea of reality in the Unconscious, and, creating all kinds of 


4116 


deeds, erroneously cling to the notion that there 1s really a conscIous 
mind... It is like a mans seeing in the dark a table or a pIece of rope 
which he takes for a departed spirit or for a snake, and getting terrified 
at his own Imagination. In like manner all beings 1llusively cling to 
theirr own creations. Where there 1s the UnconscIous, they erroneously 
Imagine the reality of a conscious mind. 


2.683. Inexhaustible Lamp 

The one lamp that 1s yet limifless in the lighting of other lamps. 
The Iinfluence of one disciple may be limitless and Iinexhaustible. 
Limitless mirrored reflections. An altar light always burning. According 
to the Vimalakrrti Sutra, Chapter Four, when the goddesses asked 
Vimalakirti: “What should we do while staying at the demon”s palace?" 
Vimalakirti replied: “Sisters, there 1s a Dharma called the Inexhaustible 
Lamp, which you should study and practice. For Instance, a lamp can 
(be used to) light up hundreds and thousands of other lamps; darkness 
wIll thus be bright and this brightness will be inexhaustible. So, sisters, 
a Bodhisattva should guide and convert hundreds and thousands of 
living beings so that they all develop the mind set on supreme 
enlightenment; thus his deep thought (of enlightening others) 1s, 
likewise, inexhaustible. This teaching of the Dharma will then Increase 
in all excellent Dharmas; this is called the Inexhaustible Lamp. 
Although you will be staying at the demon”s palace you should use this 
Inexhaustible Lamp to guide countless sons and daughters of devas to 
develop their minds set on supreme enlightenmernt, In order to repay 
your debt of gratitude to the Buddha, and also for the benefit of all 
living beings." 


2.684. Great Teacher Without Limnf 

We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s some Interesting Information on hìm 1n The Records of the 
'Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV: Later, Shi- 
Tou went to Tao-XI to become a disciple of the Sixth Patrlarch Hui- 
Neng, but did not undergo full ordination as a monk. When the Sixth 
Patriarch died, Shi-Tou obeyed Hui-Neng”s request to go to study with 
Hsing-ssu (also one of the great disciples of the Sixth Patriarch) and 
became a dharma successor of Ching-yuan Hsing-ssu. He was the 


4117 


master of Yueh-shan Wei-yen, Tien-huang Tao-wu and Tan hsia Tlen- 
Jan. He 1s a key figure of early Zen development. Three of the five 
traditional schools of Chinese Zen traced their origins through Shih Tou 
and his heirs. "Three of the five traditional schools of Chinese Zen 
traced their origins through Shi-Tou and his heirs. As 1n the case of his 
master Ching-yuan, we know nearly nothing of the life of Shih-fou. 
From the source we can learn that he was the leading master of a 
famous center of Zen, which had developed in the Heng Mountains In 
Hunan (South of the Lake). Between this and another great Zen center 
of that time, which had formed 1n Kiangsi Province (West of the River) 
around the great Zen master Ma-tsu Tao-I, there was lively exchange. 
The two great masters often had their students travel back and forth 
between the two centers so that they could deepen their realization 
through mondo and hossen with other masters. Ma-tsu warned his 
students from time to time about the 'slipperiness of the clifftop' (Shih- 
tou), which was his way of expressing his hiph regard for the 
'1ndomitable' Zen realization of Shih-tou. Thus It 1s said in the Buddhist 
Chronicles of the Trang period, "West of the river lived Ma-tsu, south 
of the lake, Shih-tou. Between these two the people wandered about, 
and whoever never met these two masters remained Ignorant." He died 
1n 790 A.D. He received the posthumous name “Great Teacher Without 
Limit." 


2.085. There's Not An Inch oƒ Grass 

The story of a koan about Zen master T”ung-Shans teachings with 
commerntaries from Zen masters Shih-shuang Ching-chu and Ta-yang 
Ching-hsuan. According to Ching-Te Chuan teng Lu, volume XV, one 
day, Zen master T”ung-Shan said, one day, Zen master T”ung-Shan 
entered the hall and addressed the assembly, saying, "By the end of 
summer and beginning of fall, our brothers traveled east and west, 
should travel to a great distance place where there was not an inch of 
grass. So, how could you reach a thousand-mile place without inch of 
grass?" Zen master Shih-shuang Ching-chu said, "Outside the door, 
Ørass ørows all over." Zen master Ta-yang Ching-hsuan said, "Grass 
grow all over even Inside the door." 


4118 


2.686. Without Beginning and Without End 

The cycle of birth and death or transmigration 1s without beginning 
or end. From that which precedes there 1s that which follows, and there 
1s no difference between antecedenfs and consequenís, and no absolute 
beginning can be assigned to anything. The notion of "beginning” and 
"end” are a result of conceptualization. According to Kenneth Kraft in 
"Zen: Tradition and Transition," In Zen practice we are used to the idea 
that we have to get beyond thought; 1t 1s almost a cliché. We believe 
that thoughts we have to transcend are "I like this" and "L dont like 
that”; in other words, our temporary Judgments. But to get beyond 
thought we have to get beyond the fundamental idea of being, with 1ts 
correlates of existence, time, and space. As long as we are caupht up In 
the notion of time as a box then we have got such problems as "Where 
was I before I was born?” Or to put it more abstractly, "Where was I 
before [ was?" Likewise, "Where will I be after I am dead?" or "Where 
wIll I be after lam?” And we can only stand paralyzed In the face of 
these questions. "What Is your face before your parenfs' birth?" 1s how 
the Zen koan puts 1t. How are we going to answer this as long as we 
are locked In this prIson of time? 


2.687. To Bring Into Consciousness the Substrata oƒ Both 
Unconsciows and the Conscious 

The purpose of Zen 1s to bring Into consciousness the substrata of 
both unconscious and the conscious. Zen Master Philip Kapleau wrote 
1n 'Awakening to Zen: ”Io create, the painter needs paint, brushes, and 
canvas; the sculptor wood, stone, or metal, and tools; the poet, words, 
and a pen and paper, or computer; the composer, sounds, nofes, Daper. 
But for one awakened to the nature of Mind, the entire universe 1s the 
canvas; hands, feet, emotions, and Intellect the Implements. Each 
momeIt 1s Joy ungrounded, ripe, and creative, when we are liberated 
{rom the enslaving notlons of "This 1s my head, this my body, this 1s my 
mind.' Here, at the core of each of us, 1s creativify, here 1s the art of 
living. If the mission of the artist 1s 'to make the Invisible visible,' in the 
words of Leonard da Vincl, clearly, the purpose of Zen Is to bring Into 
conscIousness the substrata of both unconscious and the conscIous." 


4119 


2.686. Irnperrmmanence 

Anitya or Ephemeral 1s the state of not being permanent, of lasting 
or existing only for a short time, of changing continually. Physical 
changes operating from the state of formation, to that of development, 
decay and disintegraton are exact manifestations of the law of 
transformation. All things In the universe, from the small grain of sand, 
the human body, to the big one such as the earth, moon and sun are 
governed by the aove law, and as such, must come through these four 
periods. This process of changes characterizes impermanence. Anitya 
1s one of the three fundamental of everything existing: Impermanence 
(Amtya), Suffering (Duhkha) and Non-ego (Anatman). People would 
always came and asked an old Zen master: “Why does everything keep 
changing?” He would answer them In the same manner whenever they 
asked him, “Mountains and rivers never change. Ifs your minds that 
change!” Zen practitioners should always see for yourselves all things 
are Impermanent, and non-self. Looking at the person you are now, you 
see 1t 1s different from persons you were in the past, and you see you 
are Just a stream running swiftly, manifesting endlessly In many 
different forms as waves rising and falling, as bubbles forming and 
popping. The waves and bubbles continuously appear large or small, 
high or low, hot or cold, clean or unclean; but at all trmes, water has no 
form, being unmoved, staying unconditioned. Zen practitioners should 
always live like water, and you will soon live In the state of uncreated, 
unconditioned peace. All that you act, speak, and think wIll be very 
easily, and without discrimination. What do you call this, IÝ not 
liberation? 


2.689. Imperrmnmanence, An Endless Moving Stream 

According to Jisho Warner In Stone Creek Zendo, we usually think 
that things are changing around us, rushing by at a mad pace and 
making us feel unstable, so we try to slow them down. We try to 
establish a firm footing on what 1s really shifting ground, which only 
makes us more uneasy. We act as though we are solid unchanging 
things that changes happen to, but that 1s impossible. If we carry the 
1dea through that things are changing, we see for ourselves that we are 
changing, that what Is at the heart of things 1s changingness. What the 
Buddha said 1s that it 1s because we dontt see that truth of the nature of 


4120 


things that we suffer. We feel at sea, and weTe seasilck because we 
think things should hold still. The Buddha's prescription could be said to 
be: learn to swim. lmpermanence 1s a great river of phenomena, of 
beings, things, and events, coming to be and passing away 1m 
dependence on each other. This natural order of things includes us, and 
1fs laws are our laws. We are an endless moving stream In an endless 
moving sfream. 


2.6090. Suprerme Bodhi Must Be Q@btaincd At the Very Momenf 0ƒ 
Speaking 

After reading the Shen Hsiuˆs verse, “The body 1s a Bodhi tree, the 
mind like a bright mirror stand, time and again brush it clean, and let no 
dust alight.” The Patriarch already knew that Shen Hsiu had not yet 
entered the gate and seen his own nature. At daybreak, the Patriarch 
called Court Artist Lu Chen to paint the wall of the south corridor. 
Suddenly, he saw the verse and said to the court artist, “There 1s no 
need to paint. Ï am sorry that you have been troubled by coming so far, 
but the Diamond Sutra says, “Whatever has marks Is empty and false.' 
Instead leave this verse for people to recite and uphold. Those who 
cultivate in accordance with this verse wIll not fall into the evil 
destines and will attain great merit.” He then ordered the discIples to 
light Iincense and bow before 1t and to recite 1t, thus enabling them to 
see their own nature. The disciples all recited it and exclaimed, 
“Excellent!" At the third watch, the Patriarch called Shen Hsu Into the 
hall and asked him, “Did you write this verse?” Shen Hsiu said, “Yes, 
in fact, Hsiu dịd ít. He does not dare to claim to the position of 
Patriarch but hopes the Hiph Master will compassionately see whether 
or not this disciple has a little bit of wisdom.” The Patriarch said, “he 
verse which you wrote shows that you have not yet seen your original 
nature but are stil outside the gate. With such views and 
understanding, you may seek supreme Bodhi but in the end wIll not 
obtain It. Supreme Bodhi must be obfained at the very moment of 
speaking. In recognizing the original mind at all times in every thought, 
you yourself will see that the ten thousand Dharmas are unblocked; In 
one truth 1s all truth and the ten thousand states are of themselves 
“thus”; as they are. The “thusness'` of the mind; that 1s true reality. lf 
seen in this way, 1t is indeed the self nature of Supreme Bodhi.” The 


4121 


Patriarch continued, “Go and think 1t over for a day or tfwo. Compose 
another verse and bring 1t to me to see. If you have been able to enter 
the gate, I will transmit the robe and Dharma to you.” Shen Hsiu made 
obeisance and left. Several days passed but he was unable to compose 
a verse. His mind was agitated and confused; his thoughts and moods 
were uneasy. He was as If 1n a dream; whether walking or sitting down, 
he could not be happy. Two days later, a young boy chanting that verse 
passed by the threshing room. Hearing 1t for the first time, Hui Neng 
knew that the writer had not yet seen his original nature. Although he 
had not yet received a transmission of the teaching, he already 
undersfood 1ts profound meaning. He asked the boy, “What verse are 
you reciting?” “Barbarian, you know nothing,” replied the boy. The 
Great Master said that birth and death are profound concerns for 
people in the world. Wishing to transmit the robe and Dharma, he 
ordered his disciples to compose verses and bring them to him to see. 
The person who has awakened to the profound meaning wIll inherit the 
robe and Dharma and become the Sixth Patriarch. Our senior, Shen 
Hsaiu, wrote this “verse without marks” on the wall of the south corridor. 
The Great Master ordered everyone to recite 1t, for to cultivate In 
accordance with this verse 1s to avoid falling Into the evil destinies and 
1S Of preat merIt. 


2.691. Absolutely Pure 

Accoridng to the Doctrine of the Vital Gate of Sudden Entry Into 
the Way, one day, a monk asked Zen master Ta-chou Hui-hai, 
"According to Vimaliakirtl, one who wishes for the pure land oupht to 
have his mind purified; but what 1s the purified mind?” The master 
replied, "When the mind 1s absolutely pure, you have a purified mind." 
The monk asked, "What is an absolutely pure mind?" The master 
replied, "A mind 1s said to be absolutely pure when 1t 1s above purIty 
and impurity. You want to know how thịs 1s to be realized? Have your 
mind thoroughly void in all conditions, then you wIll have purity. But 
when this 1s attained, do not harbour any thought of it. When you get 
non-purity, or when this sfate of non-purity 1s attained, do not harbour 
any thought of it, and you are free of non-purity. This 1s absolute 
purIty." 


4122 


2.692. Way oƒ Winning Without Trying 

The way of Zen lays down the policy of without strife, debate or 
confradiction; passionless; abiding In the “empty” or spiritual life 
without debate, or without striving with others. Without strife or the 
Way of Winning without Trying was a school of martial arts founded by 
a warrior named Tsukahara Bokuden. À famous story about him 
1llustrates the name and methodology of his school. Once In the course 
Of a Journey to eastern Japan, Bokuden took passage across a bay on a 
small boat carrying five or six other passengers. During the trip over 
the water, all of the passengers sat quietly except for a big, burly man 
who kept talking In a loud voice, bragsging about his peerless powers 1n 
martial arts. At first, Bokuden tried to snooze, paying no attention to 
the ruffian. At length, however, weary of the mans boasting, Bokuden 
turned to him and said, "“Well, now we've heard all sorts of storIles from 
you, havent we? What I dont understand in them are the tall tales 
about martial arts. l myself have practiced martial arfs since youth, 
exercising according to the established forms, but up until now I have 
never thought of trying to beat anyone. All I have worked on 1s how to 
avoid losing to anyone." Hearing this, the brash man asked, "What 
school of martlal arts do you follow?” Bokuden replied: “Winning 
without Trying, or the Way of Not Losing." The man retorted, "lÝ 1t 1s a 
matfter of winning without trying, why are you armed with swords?" 
Bokuden answered, “he two swords of '©ommunicating mind by mind' 
break the point of conceit and cut off the sprouts of wrong thoughts." 
Hearing this, the ruffian challenged Bokuden to a contest, sayIng, 
“hen 1ƒ we have a duel, wIll you win without trying?” Bokuden said, 
"In this case, although the sword of my heart 1s a life-øiving sword, 
Insofar as the opponent 1s a bad man, 1t becomes a death-dealing 
sword." Now the arrogant man could no longer contain his mounting 
anger. He ordered the boatman to make for shore at once so that he 
and Bokuden could have 1t out. Bokuden surreptitiously signaled to the 
boatman with his eyes, then said to the braggart, “he shoreline 1s a 
busy port, too crowded for a duel. L]II show you the Way of Winning 
without Trying By Not Losing, over yonder, on that Islet off the 
promontory up ahead. Although Em sure the other people on this boat 
are in a hurry to be on theIr way, If you Insist so much, we might as 
well have a duel." So the boatman rowed up to an Islet, whereupon the 


4123 


ruffian leaped out onto the shore, drawing his long sword. He shouted 
at Bokuden, "Come on, come on! FlI split your face In twol” Sull 
aboard the boat, Bokuden replied, "Wait a minute. The Way of 
Winning without Trying requires one to calm the mind.” So saying, 
Bokuden removed his swords from his belt and handed them to the 
boatman, taking up In exchange the boatmans pole. For a momeIt 1t 
looked like Bokuden was going to beach the boat on the shore; then all 
at once he thrust the pole In the opposite direction and pushed the boat 
out Into the water. Seeing this, the ruffian shouted, "Why dont you 
come up here onto the shore?” Bokuden said with a laugh, "Why 
should I? If you have a complaint, then swim out here, and [II give you 
a lesson for the road of life. This is the Way of Winning without 
Trying.”" 


2.693. The Mind That Is Absent oƒ Percepfion 

Ulumate mind considered as sfatc, and ¡ndependent of 
differentiation. According to Zen Master Seung Sahn Sunin In 
Dropping Ashes on the Buddha, your mind 1s like the sea. When the 
wind comes, there are very big waves. When the wind dies down, the 
waves become smaller and smaller, until finally the wind disappears 
altogether and the sea 1s like a clear mirror. Then the mounfains and 
trees and all things are reflected on the surface of the sea. There are 
many thoughf-waves now In your mind. But 1F you continue fo practice 
dont-know mind, this thinking will become gradually smaller, until 
tinally your mind will always be clear. When the mind becomes clear, 
1t 1s like a mirror: red comes and the mirror 1s red; yellow comes and 
the mirror 1s yellow; a mountain comes and the mirror Is a mounftain. 
Your mind 1s the mountain; the mounfain 1s your mind. They are not 
fwo. SO 1f 1s very Important not to be attached either to thinking or tO 
nof-thinking. You mustnt be upset by anything that goes on In your 
mind. Only dont worry and keep dont-know mind. If Zen practitioners 
keep therr "Dont Know Mind”, there are no opposItes, so no Western, 
no Eastern, no American, no Korean, no Taoism, no Christianity, no 
Zen, no life, no death, no good, no bad, no name, no form, no GØod, no 
Buddha. That name 1s Primary Point. Primary Point is absolute. 
Everything 1s from Primary Point and returns to Primary Point. Then 
what 1s Primary Point? Primary Poinfs name 1s Dont Know. Dont 


4124 


Know mind 1s to cut off thinking. To cut off thinking 1s before thinking, 
no speech, no words. How 1s one to keep this Don't Know mịnd? When 
a mother sends her son to war, even though she works, eats, talks to her 
Íriends and watches television, she always keeps In her mind the 
question, "When will my son come home?” Keeping Dont Know mind 
1s the same. While working, while eating, while playing, while walking 
and driving, always keep the question, "What am I?" 


2.694. Wu-Chu and Pao-T'ang Zen Sect 

Pao Tang was the name of a Zen sect founded by Zen master Wu- 
chu during the Trang dynasty (618-907). In the late 750's the Chian of 
Reverend Kim arrived through Sba San-ếi, but Immediately upon 
arrival had to go underground for several years because political 
conditions did not permit 1ts propagation. We have sayings In the 
Tibetan materials attributed to Kim-hu, Kim-hun, and other similar 
names, but It Is questionable whether these are transliteratlons of 
Reverend Kim's name. By the 770's the Ch'an of Pao-tang Wu-chu had 
arrived, most likely through the Sba Gsal-snan. Judging from 1ts Imprint 
in Tibetan Tun-huang texts and In cenfral Tibetan texts, 1fs Influence 
was subsfantial. Parallels to 1ts history, Record of the Dharma Treasure 
Down Through the Generations (Lịch Đại Pháp Bảo Ký), are found at 
many points In the Tibetan literature; 1ts twenty-eight patriarchs theory 
shows up repeatedly; apocryphal "Chian sutras” associated with Pao- 
tang (and Northern) Chan circulated In Tibet; and, 1s form of the 
name of the first patrlarch of Ch'an in China, Pu-ti-ta-mo-lo, rather 
than the Bodhidharma form used In other Ch'an schools, 1s the name by 
which the first patriarch 1s ususally known In the Tibetan literature. A 
sayInøs record of the first patriarch, corresponding to the Chinese Tun- 
huang texts Treatise on The Two Entrances and Four Praxes (erh-ju 
ssu-hsing-lun), was known In Tibet under such tifles as the Great 
Chinese Instructions on Chian of Bodhisharmatrata. Lastly by the 780 
late Northern Ch'an, In the person of Mo-ho-yen, arrived In central 
Tibet. The corpus of Northern Chan in Tibetan includes: a version of 
the Northern history Record of the Masters and Disciples of the Lanka 
School (Leng-chia shih-tzu chỉ); sayings of Mo-ho-yens' teacher 
Hsiang-mo Tsang, a student of Shen-hsiu; a Tibetan translation of an 
1mportant dialogue; and a number of Tibetan works specifically dealing 


4125 


wi Mo-ho-yens teaching, of which Steinn Tibetan 465 1s 
representative. The Tibetan materials thus include potential sources for 
any study of late Northern. Concerning the Pao-tang house, Tsung-mi 
observes In Suncommentary on the Perfect Enlightenment Sutra: 
"Adhering to neither the teachings nor the practice and extinguishing 
perception” 1s the third house. It 1s also descend collaterally from the 
tiíth patriarch, by way of Reverend Lao-an. At sixty years of age he 
left home and received the precepts. Crossing over sixty summers 
later, he was one hundred and twenty. That is why he was called "Old 
An." Lao An was his øIven name. he was respected as a master by the 
Empress Tzu-tien. His power In the Tao was deep, and his will was 
singular. All the famous worthies compared unfavorably with him. He 
had four students who were all hiph In the Tao and famous. Among 
them was a lay-disciple called Chen Chu-chang, the other three were 
Teng eng, Tzu-tsai, and Po-Tsao to, at that trme known as Chen 
Chi-ko. There was a monk by the name of Wu-chu who met Chiens 
instrucftion and obtained awakening. he was also singular in his wIlL 
Later Wu-chu traveled into Shu, Szechwan, and encountered Reverend 
Kims opening of Ch'an (K'ai-chan) and also attended his assembly. 
Wu-chu merely asked questions and, seeing that it was not a matter of 
changing his previous awakening, he wished to transmit 1t to those who 
had not heard 1t. Fearing that it would not be proper to have received 
the succession from a layman, 1.e., Vimalakirti Chen Chu-chang, he 
subsequently recognized Reverend Kim as his master. Even thouph the 
Idea of his Dharma of Instruction 1s Just about the same as that of 
Reverend Kñm, his transmission ceremonies are completely different. 
What we mean by different is that Wu-chu Ch'an carrles out none of 
the marks of the Sakya gate (Shih-men Shih-hsiang I-chieh Pu-hsing). 
Having cut their hair and put on robes, they do not receive the precepts. 
When 1t comes to obeisance and confession, turning the rolls of the 
texts and reading, making drawings and paintings of the Buddha, and 
copying sutras, they revile all of these things as false thoughts. In the 
halls where they dwell they do not set up Buddha artifacts. Therefore, I 
say they "adhere to neither the teachings nor the practice." As to theIr 
"extinguishing perception,” this 1s the Tao which they practice. The 
Idea 1s that, taking all samsaric wheel-turning as the arising-of-mind, 
and since the arising-of-mind 1s falseness, they do not discuss good and 


4126 


evil. Since non-arising of mind 1s the real, they are not like those who 
engage In the practice of marks. They take discrImination as the enemy 
and non-discrimination as the real Tao. They also transmit the spoken 
teaching of the three phrases of Reverend Kim, but they change the 
character for "forget” to the one for "false," saying that varIous students 
have made a mistake In the words of the former master entrusted to 
them. The idea 1s that, since no-remembering and no-thought are the 
real and remembering-thoughts 1s the false, the remermbering-thoughts 
Is not allowed. Therefore, they say no-falseness rather than no- 
forgetting. Moreover, their Intention in reviling all of the teaching 
marks lies In extingishing perception and becoming the completely 
real. Therefore, where they do not discuss food and clothing, but trust 
that men will send offerings. lf they are sent, then they have warm 
clothes and enouph to eat. [f they are not sent, then they let hunger and 
cold take their course. They also do not seek to teach beings and do not 
beg food. If someone enters their halls, they do not discuss whether he 
1s hiphborn or a thief; in no case do they welcome him, nor do they 
even get up. In signing hymns or praises and making offerings, In 
reprimanding abuses, in everything, each lets the other take his course. 
Indeed, because their purport speaks of non-discrimination, theIr 
practice gate has neither "1s not” nor "1s." They merely value no-mind 
as the ultimate. Therefore, we call it "extinguishing perception.” In 
short, Judging from what 1s already known from the Tibetan literature 
on Ch'an, both Tun-huang texts and texts preserved among the Rdzogs- 
chen 1n central Tibet, where Wu-chu's sayIngs appear quite frequently, 
one 1s Inclined to accept the hypothetical Wu-chu/Gsal-snan meeting, 
even though the Statements of the Sba Family nowhere mentions Wu- 
chus name. In any case, 1t 1s reasonably certain that there was a 
transmission of Pao-tang (Wu-chu) Chian around the late 760%. 
Reverend Kim Ch'an and Pao-tang Ch'an were the first Chian schools 
to reach central Tibet. 


2.695. Wu Cho Met Manjusri 

Wu-cho was a student and dharma successor of Yang Shan Hui- 
Chi. In his youth he traveled through the country seeking out varIous 
Zen masters. The occurence reported in example 35 of the Pi-Yen-Lu 
1s sald to have taken place during this pilpgrimage. The name Wu-cho 


4127 


"no attachment”, was conferred upon the master by the Chinese 
emperor during the time after his enliphtenment under Yang-shan 
when he was active as a Zen master. ManJusri asked Wu Cho, "Where 
have you Just come from?” Wu Cho said, "The South." ManJusri said, 
"How 1s the Buddhist Teaching being carried on In the South?” Wu Cho 
said, "Monks of the Last Age have little regard for the rules of 
discipline." ManJusrI said, "How numerous are the congregations?" Wu 
Cho said, "Some three hundred, some five hundred." Wu Cho asked 
ManJjusn, "How 1s It being carrled on hereabouts?" ManJusri said, 
"Ordinary people and sages dwell together; dragons and snakes 
intermingle." Wu Cho said, "How numerous are the congregations?" 
ManJjusri said, "In front, three by three; In back, three by three." 
Concrete facts as opposed to general abstractions. According to Yuan- 
Wu in the Pi-Yen-Lu, when Wu Cho was visiting Mount T'ai, when he 
came to a place on the way where it was wild and rough, ManJjusrI 
produced a temple to take him In for the night. After finishing the 
above conversation, they drank tea, Manjusri held up a crystal bowl 
and asked, "Do they have this In the South?” Wu Cho said, "No." 
ManJusri said, "What do they usually use to drink tea?" Wu Cho was 
speechless. After all he took his leave and departed. ManJusri ordered 
Chun Ti the servant boy to see him to the gate. When they got to the 
porfals of the gate, Wu Cho asked the boy, "Before he said, 'In front 
three by three; In back, three by three; how many 1s this?" The boy 
said, "O Worthy!" Wu Cho responded "Yes?” The boy said, "How 
many 1s this?" Wu Cho also asked, "What temple 1s this?" The boy 
poIinted beyond the Vajrasattva; when Wu Cho turned his head, the 
1llusory templeand the boy had vanished completely out of sighf: 1t was 
Just an empty valley. Later that place was called the Vajra or 
Adamantine Cave. Later on a monk asked Feng Hsueh, "What ¡d the 
Master of Ching Liang Mountain?" Hsueh said, "One phrase did not 
setfle Wu Cho's question; to this very day he 1s still a monk who sleeps 
in the fields." IÍ you want to penetrate the peaceful equanimity of 
actual truth, so that your feet tread upon the real earth, go to Wu Cho's 
words to get attainment; then naturally though you stay 1n a cauldron of 
hot water or the embers of a stove, still you would not feel hot, and 
though you stay on cold ice, neither would you feel cold. If you want to 
go through to use the solitary peril, the steep and sharp, like the Jewel 


4128 


Sword of Diamond King, go to MaJusrIs words to øet attainment; then 
naturally wafter poured will not wet, and wind blowing cannot enter. 
Have you not seen how T¡ Tsang of Cheng Chou asked a monk, 
"WRhere have you Just come from?” The monk said, "The Souht." TI 
Tsang said, "How 1s Buddhism there?” The monk said, ”“T[here 1s mụch 
deliberation." T¡ Tsang said, "How can that compare with us here 
plowing fields and having a lot of rice to eat?" Now tell me, 1s this the 
same as ManJusris answer, or 1s 1t different? Some say that Wu Cho's 
answers were wrong, while in ManJusrIs answers there 1s both snake 
and dragon, there 1s both the ordinary and the sage. What bearing does 
this have on 1t? Can you clearly discern three by three In front, three by 
three In back? The first arrow wIll still light; the second arrow went 
deep. Now tell me, how many 1s this? lf you can pass through here, 
then a thousand phrases, ten thousand phrases, are only one phrase. If 
at this one phrase you can cut off and hold still, in the next moment you 
wIll reach this realm. 


2.696. The Word oƒ Wu 

Zen master Ta-Hui Tsung-Kao always reminded his disciples, “Jusf 
work diligently on Chao-Chou's Wu.” In fact, as a result of his own 
experience, Ta-hui became an avid advocate of the kôan system, 
which he used as a kind of “skillful means” to help students achieve 
awakening and then deepen their original insights. For him, awakening 
was not a single event but an ongoing process. He told his students that 
he had eighteen major awakenings and countless smaller experlences. 
He told them, “There arent any words In Zen. Its all awakening. When 
you have awakening, youve got It all.” The kôan he most frequently 
assigned to those who came to him for instruction was Chao-choư's 
“Wul” Another kôan originated with Ta-hui. He held up his whisk 
(hossu) and demanded: “If you call this a staff, you affirm; 1f you donIt 
call It a staff, you negate. Beyond affirmation and negation, what are 
you going to call it? Say something!” 


2.697. A Verse on Chao-Chou s YYu 

Liao-Yuan, name of a Chinese Zen master In the Sung Dynasty In 
China. He was granted by the king with the tile "Fo-Yin”. He wrote a 
verse titled “Chao-Chous Wu””: 


4129 


“Chao-Chou's'A dog has no Buddha nature;' 

Endless blue mountains hide In the ancIent mIrror. 

Barefoot Persians enter the land of China, 

Eight-armed Nalakuvara follows the true teaching.” 

Zen master skilfully use the term “endless blue mountains” for all 

of phenomenal existence, and the term “ancient mirror” for Buddha- 
nature. After Barefooted Bodhidharma entered China, even a Chinese 
legendary detty followed the Buddhadharma. 


2.096. No-Mark Stanza 
The Sixth Patriarch's verse of No-mark: 
He who treads the path In earnest, 
See not the mistake ofthe world. 
If we find faults with others, 
W€ ourselves are also In the wrong. 
When other people are In the wrong, 
We should Ignore 1t. 
For If 1s wrong for us to find faults. 
By getting rid of the habit of fault-finding, 
W€ cut off a source of defilemernt. 
When neither hatred nor love disturb our mind. 
Serenely we sleep. 
Patriarch Hui-neng wanted to remind the cultivators try not to see 
anybody's faults, but our own because the more time we spend to find 
other people”s faults the farther we are away from the Path. 


2.099. The Markless Ñepenfance 

What 1s repentance and what 1s reform? Repentance Is to repent of 
past errors, to repent so completely of all bad actions done In the past 
out Of stupidify, confusion, arrogance, decett, Jealousy, and other such 
offenses, that they never arise again. Reform 1s to refrain from such 
transgressions 1n the future. Awakening and cutting off such offenses 
completely and never committing them again 1s called repentance and 
reform. Common people, stupid and confused, know only how to repenf 
of former errors and do not know how to reform and refrain from 
transgressions 1n the future. Because they do not reform, their former 
©rrors are not wiped away, and they will occur 1n the future. If former 


4130 


©rrors are not wiped away and transgressions are agaIn committed, how 
can that be called repentance and reform? According to the Flatform 
Sutra, Chapter Six, the Sixth Patriarch told the great assembly, “I will 
now transmit to you the markless repentance and reform to destroy the 
offensive actions done within the three periods of time and to purify 
the three karmas. Good Knowing Advisors, repeat after me: “May this 
disciple be, in past, present, and future thoupht, In every thought, 
unstained by stupidity and confusion. May 1t be wiped away at once 
and never arIse again. May this disciple be, In past, present, and future 
thought, in every thoupht, unstained by Ignorance and deceit. Now I 
Completely repent of and reform all bad actions done In the past out of 
arrogance and deceit and other such offenses. May their effects be 
wiped away at once and may never be perpetrated again. May this 
disciple be In past, present, and future thought, in every thought 
unstained by Jealousy. Now I completely repent and reform all bad 
actions done In the past out of Jealousy and other such offenses. May 
they be wiped away at once and never arise again. Good Knowing 
Advisors, the above has been the markless repentance and reform. 
What 1s repentance and what 1s reform? Repentance Is to repent of past 
©rrors, to repent so completely of all bad actions done In the past out of 
stupidify, confusion, arrogance, deceit, jealousy, and other such 
offenses, that they never arise again. Reform Is to refrain from such 
transgressions 1n the future. Awakening and cutting off such offenses 
completely and never committing them again 1s called repentance and 
reform. Common people, stupid and confused, know only how to repent 
of former errors and do not know how to reform and refrain from 
transgressions 1n the future. Because they do not reform, their former 
©rrors are not wiped away, and they wIll occur 1n the future. If former 
©rrors are not wiped away and transgressions are agaIn committed, how 
can that be called repentance and reform?” 


2.700. Precepts oƒ the Triple Refuge That Has No Mark 
According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught Good Knowing 
Advisors, Take refuge with the enlightened, the honored, the doubly 
complete. Take refuge with the right, the honored that 1s apart from 
desire. Take refuge with the pure, the honored among the multitudes. 


4131 


“From this day forward, we call enlightenment our master and will 
never again take refuge with deviant demons or oufside reliplons. We 
consftantly enlighten ourselves by means of the Triple Jewel of our own 
self-nature.` Good Knowing Advisors, I exhort you all to take refuge 
with the Triple Jewel of your own nature: the Buddha, which 1s 
enlightenment; the Dharma, which 1s right; and the Sangha, which 1s 
pure. When your mind takes refuge with enlightenment, deviant 
confusion does not arise. Desire decreases, so that you know 
contentment and are able to keep away from wealth and from the 
opposite sex. That 1s called the honored, the doubly complete. When 
your mind takes refuge with what 1s right, there are no deviant views In 
any of your thoughts because there are no deviant views; there Is no 
self, other, arrogance, greed, love or attachment. That 1s called the 
honored that 1s apart from desire. When your own mind takes refuge 
with the pure, your self-nature 1s not stained by attachmert to any state 
of defilement, desire or love. That 1s called the honored among the 
multitudes. If you cultivate this practice, you take refuge with yourself. 
Common people do not understand that, and so, from morning to night, 
they take the triple-refuge precepts. They say they take refuge with the 
Buddha, but where 1s the Buddha? Tf they cannot see the Buddha, how 
can they return to him? Their talk 1s absurd. Good Knowing AdvIsors, 
each of you examine yourselves. Do not make wrong use of the mind. 
The Avatamsaka Sutra clearly states that you should take refuge with 
your own Buddha, not with some other Buddha. If you do not take 
refuse with the Buddha In yourself, there Is no one you can rely on. 
Now that you are self-awakened, you should each take refuge with the 
Triple Jewel of your own mind. Within yourself, regulate your mind 
and nature; outside yourself, respect others. That 1s to take refuge with 
yOurself.” 


2.701. No-Remembering, No- Thought, and No-Forgetting 

“No thougpht” 1s a Ch”an concept which 1s closely related to “no 
mind.” It Is a state of awareness in which one 1s no longer attached to 
some thoughts and averse (không muốn) to others. Attachments to one 
thought 1s said to lead to attachment ot a series of thoughts, and this 
situation 1s the state of bondage, according to Chˆan. When one cuts off 
attachment to thoughts, the mind flows freely, not privileging some 


4132 


thoughts and reJecting others. Zen Master I-chou Wu-hsiang, a Chinese 
Zen master who lived In the Trang Dynasty in China. In the Record of 
the Dharma Treasure Down Through the Generations, Zen master 
Kuei-feng Tsung-mi recorded: "Most Venerable Kim, In the Íirst 
twelfth months of every year, for the sake of thousands of monks, nuns, 
and lay people, held a ceremony of receiving conditions. In the 
ornamented bodhi-seat he sat in the high seat and discoursed upon the 
Dharma. He first taught stretching the sound of the Buddha-recitation 
(nien-fo) to the point of exhausting one breaths thoughts. When the 
sound had died down and thoughts had been stopped, he said, 'No- 
remembering, no-thoupht, and no-forgetting. No-remembering 1s 
morality. No-thought 1s concentration. No-forgetting 1s Insipht. These 
three phrases are the dharani gate." Then Most Venerable Kim 
conftinued to teach: "When the mind 1s Impartlal, all dharmas are 
1mpartial. If you know the True-nature, there are no dharmas that are 
not Buddha-dharmas. When you awaken to principle, the mind of 
attachment does not arise. At the time that one 1s not possessed of the 
reality sphere In the mind, there 1s no understanding. lf you ask why 
this 1s so, 1t 1s because the thusness of the perfection of Insight, by 
being impartial from the outset, 1s obJectless." Half a century before 
Most Venerable Kim, the Sixth Patriarch, Hui-Neng also taught in the 
Platform Sutra of the Sixth Patriarchs Dharma Treasure: “Good 
Knowing Advisors, one who awakens to the no-thought dharma 
completely penetrates the ten thousand dharmas; one who awakens to 
the no-thought dharma sees all Buddha realms; one who awakens to 
the no-thought dharma arrives at the Buddha position.” Zen 
practitioners should always remember that the only way to get rid of 
deluded thoughfs (false or misleading thoughts or transient thoughts). If 
we are able to disregard when false thoughts arise, they will naturally 
vanish. 


2.702. No-Remermbering Is Morality. No-Thought Ïs 
Concentrafion. No-Forgetting Is Insight! 

I-chou Wu-hsiang, name of a Chinese Zen master who lived in the 
Trang Dynasty in China. Name of a Chinese Zen master who lived in 
the Tang Dynasty In China. In the Record of the Dharma Treasure 
Down Through the Generatlons, Zen master Kuei-feng Tsung-mi 


4133 


recorded: "Most Venerable Kim, In the first twelfth months of every 
year, for the sake of thousands of monks, nuns, and lay people, held a 
ceremony of receiving conditions. In the ornamented bodhi-seat he sat 
in the high seat and discoursed upon the Dharma. He first taught 
stretching the sound of the Buddha-recitation (nien-fo) to the point of 
exhausting one breath's thoughts. When the sound had died down and 
thoughts had been stopped, he said, No-remembering, no-thoupht, and 
no-forgeting. No-remembering 1s moralty. No-thought 1s 
concentration. No-forgetting 1s Insipht. These three phrases are the 
dharani gate.” Then Most Venerable Kim continued to teach: "When 
the mind 1s impartial, all dharmas are Impartial. If you know the 'Irue- 


nature, there are no dharmas that are not Buddha-dharmas. When you 
awaken to principle, the mind of attachment does not arise. AÀt the time 
that one 1s not possessed of the reality sphere In the mind, there 1s no 
understanding. lf you ask why this 1s so, 1t 1s because the thusness of 
the perfection of Insight, by being Iimpartial from the outset, 1s 
obJectless. " 


2.703. Doïng By Not Doing, Living Frecly in Open Fields, A 
Free and Easy Man Wanders Happily! 

King Ly Hue Tong admired his virtue, so many times the king 
prepared offerings and invited him to the capital. The master hid and 
sent his attendant to reply to the envoy: “for many years, this poor 
monk lived on the Emperor's land, received the king's grace, left home 
and practiced Buddhism. For many years, this poor monk has not 
achieved any merit, felt very disappointed and ashamed. Now 1Í this 
poor monk visits the royal court to see Your MaJesty, 1t wIlÏ not only do 
nothing to help in governing the people, but it wIll also attract people's 
criicilsm. Moreover, at the present time, the Buddha-Dharma 1s 
flourishing, and all Buddhist adepts have already gathered in the 
Imperial palace. Look back at this lowly rustic poor monk, with Just a 
robe made of leaves, dwelt in this mountain to practice the Way, what 
reason for him to arrive at the royal court?” From that time on, he 
decided never leave the mountain again. One day, a monk asked, 
“Since you ve been In this mountain, what have you been doing?” The 
master responded the question with a verse: 

“Following the virtue of Hsi-You, 


4134 


How do I know how many springs In life? 
Doing by not doing, I live freely in the open field, 
A free and easy man wanders happily.” 


2.704. The True Man oƒ No Tile 

One day, Lin-Chi entered the hall to preach, sayIng: “Over a mass 
of reddish flesh there sits a true man who has no title; he 1s all the tine 
coming In and out from your sense-organs. lf you have not yet testified 
to the fact, look, look†” A monk came forward and asked: “Who 1s this 
true man of no title (Irue man of no rank)?” Lin-Chi came right down 
from his straw chaIr and taking hold of the monk exclaimed: “Speakl 
Speak!” The monk remained rrresolute, not knowing what to say, 
whereupon the master, letting him go, remarked, “What worthless stuff 
1s this true man of no tifle! Lin-Ch the went straight back to his room. 
A real person has no positlon, another name for orIginal form (former 
state of things, orIginal face or Buddha-nature). The true man of no 
rank Is a Lin-Chis term for the “self” His teaching 1s almost 
exclusively around this Man or Person, who 1s sometimes called “the 
Way-man.” He can be said to be the first Zen master In the history of 
Zen thought in China who emphatically asserts the presence of this 
Man in every phase of our human life-activity. He 1s never tired of 
having his followers come to the realization of the Man or the real Self. 
The real Self Is a kind of metaphysical self in opposition to the 
psychological or ethical self which belongs In a finte world of 
relativity. Lin-Chis Man 1s defined as “of no rank” or “independent 
of,” or “with no clothes on,” all of which makes us thíink of the 
“metaphysical” Self. 


2.705. Patted on the Knee 

Hung-Ying was the name of a Chinese Zen master of the Huang- 
lung branch, Lin-chi Sect in the Sung Dynasty in China. He was one of 
the most outstanding disciples of Zen master Tsui-yen-Ko-chên. 
According to The Wudeng Huiyuan, Volume XI, one day, Zen master 
Tsui-yen-K'o-chên enfered the hall, pointed at his own chest and asked 
the monks, "ManJusrI was the master of seven anclent Buddhas, why 
could he not cause Just an ordinary girl to exit her samadhi? While 
Bodhisattva with the shining net (Jalimprabha-Bodhisattva (sk who 


4135 


came from the 'Below Region' could, why?” No one In the assembly 
could answer his question. At that time, Hung-Ying stepped out, patted 
on his knee with his hand and left the hall. Zen master Tsui-yen-K'o- 
chên laughed and said, "The seller of spoons and chopsticks has 
already left!" 


2.706. The Universe Three Feet Long 

One day, a monk asked, “What Is the style of the house of Ta Yu?" 
Ta Yu said, "A single uttered word cant be pursued, even by a team of 
horses." Another monk asked, "How can 1t be expressed without 
words?" Ta Yu said, “The universe three feet long. The cosmos six feet 
too short." The monk said, "I dont understand what you mean?" Ta Yu 
said, "All samsaric øground 1s excessive or lacking.” 


2.707. The Universe 0ƒ Impermanence and Interdepedence 

Jisho Warner wrote 1n Stone Creek Zendo: "To go about 
simplifying our lives from the outside 1n, what can I get rid of? And for 
our own benefit, I just want to feel peaceful, 1s business as usual, the 
yearning to simphify our lives as Just one more craving on top of all the 
others. Instead, I would really like to treat everything I encounter as 
being as valuable as my very life 1tself. In truth, everything I encounter 
1s my life; my life is made up exactly of the connections, of the flow of 
energy between Tne' and 'that being Ứm Interacting with.' That endless 
process 1s the activity of the universe of Impermanence and 
interdepedence, and my aim Is to wake up to that moment-to-moment 
Intimate connection, over and over. If everything you encounfer 1s yOUT 
le, you have to ask, what kinds of 'life food' am I eating, digesting, 
making Into my marrow and bone? Its not a matter of using fewer 
things in order to simplify, or more things in order to elaborate, 1fS 
about paying attention to the circumstances of life. How can we best 
connect clearly with whafs around us? How can we respond fo our 
world with respect?" 


2.708. Joy 0ƒ Living! Living Joy! 
Zen Master SeIgan Sôi died in 1661, a month after he had been 
granted the Buddhist name Seijô Honnen Zenshi by Emperor Gosel. 


4136 


Seigans death poem celebrates Joyfulness rather than doctrine, hints at 
the secret of enlightenment, and concludes with the Zen shout: 
"Joy of living, 

Living Joy... 

Zen doctrine 1s null. 

Before [I die, 

Here 1s the secret of my teaching: 

Mỹ staff nods in agreemernt. 

Katsu!" 


2.709. Teaching the Truth and Bringing Social Securtty For the 
People 

Zen monks often felt they had social responsIbilities, but few were 
as active as Tetsusyô. One of his most famous accomplishments was In 
helping to provide new farmlands for cultivation. The most celebrated 
Of these feats was the ”Isubaki New Land” proJect in Chiba, which 
Involved draining a lake that was more than twenty-five square miles 
wide. The story of Tetsugyfñ's success offers a revealing look at Japan, 
as well as the role of monks In the seventeenth century. Às earlÏy as 
1639 a man In Edo named SugIyama had petitioned the shogunate to 
have that lake drained for cultvation, but since a senlor misnIster 
opposed the plan, 1t was denied. Later another entrepreneur named 
Shirai made a similar request, but too was unsuccessful. Shirai then 
went to chief carpenter for the shogunate, Osabe Saemon, and enlisted 
his cooperation. With the assistance of Kuwana daIimyo a new petition 
was made, and this time the shogunate agreed to Invesfigate the area In 
question. However, the farmers and fishermen living by the sides of the 
lake feared the new idea, and the shogunate decided against the 
petition. Saemon must have been a persistent fellow; he went to 
TetsugyÔ for assistance. Understanding how many people could be 
supported 1f the land were to be cultivated, Tetsugyôñ approved the plan 
and brought 1t to the attention of Masanori. Trusting of the Obaku 
monk, the daimyo used his position as counselor to the øgovernmert to 
advance the proJject, and in 1667 an official survey was made showing 
that the lake as about fourteen feet higher than the ocean, so the 
drainnage was possible. In 1668 permission was gIven fo a group 
including Shirai and Saemon, and one year later construction began. 


4137 


Shirai soon ran out of money and withdrew from the proJect, leaving 1t 
Saemon fo consfruct the drainage canal that had to extend eight miles 
from the lake to the ocean. In order to dispel the opposition of those 
living on the shores, Tetsugyôũ traveled around the lake and assured 
them of the Increased prosperity they would enjoy If the proJect 
succeeded. Owing to the great help from Zen master Tetsugyô, in 1670 
lake water began flowing to the ocean, and by the next spring the lake 
bed was dry. A series of wells and Irrigation ditches was then buIilt, and 
construction was completed 1n 1674. In total, more than 4,000 bushels 
Of rice were produced yearly. Becoming famous for this work of social 
welfare, Tetsugyô later helped the people of Matsuoka (Shizuoka) to 
create several thousand new “koku" of rice fields. He also assisted 
poor farmers In negotiating with officials over land disputes and taxes. 


2.710. Wang Chiang Su Threw the Pen Down 

The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Wang Chiang Su and his colleague. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume XI, one day, Wang Chiang Su finished his work, 
Master Mel came and asked something. Wang Chiang Su raised the 
pen, Master Mel said, "Can you draw in the space?" Wang Chiang Su 
threw the pen down and went Into the house, never came out again. 
Master Meli was extremely in doubt, so he asked someone to come to 
offer a meal to make an Inquiry about Wang Chiang Sus Intention. 
When Wang Chiang Su Just sat down, the donator mmediately asked, 
"Why didnt you come out again yesterday?" Wang Chiang Su said, 
“The lion bites people, and Han dog bites things." Then Master Mei 
understood clearly the matter. Wang Chiang Su tried to test Master 
Mel again, Master Meli said, "This 1s an artful (sly) wild fox." Wang 
Chiang Su said, "You understood thoroughly this matter." 


2.711. To Become Attached to Quietness and to Detest Mutable 
Things 
Po-Shan, name of one of the mosf outstanding Zen masters in 
China in the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth 
centuriles 1n China. According to Zen Master Po-shans Records of 
Teachings, "In striving to master Zen, the worst thing 1s to become 


4138 


attached to quietness, because this wIll unknowingly cause you to be 
engrossed in dead stillness. The you will develop an Inordinate 
fondness for quietness and at the same time an aversion for actIVity of 
any kind. Once those who have lived amidst the noise and restlessness 
of worldly affairs experlence the Joy of quietness, they become 
captivated by its honey sweet taste, craving it like an exhausted 
traveller who seeks a peaceful den in which to slumber. How can 
people with such an attitude retain their awareness? When working at 
Zen, the Iimporfant thing 1s to generate the 'doubf-sensatlon'. What 1s 
this 'doubt-sensatlon"? For instance: Where did I come from before my 
birth, and where shall I go after my death? Since one does not know the 
answer fo either quesfion, a strong feeling of 'doubt' arises In the mind. 
Sfick this 'doubt-mass' on your own forehead and keep It there all the 
time until you can neither drive 1t away nor put It down, even If you 
want to. Then suddenly you wIll discover that the doubt-mass has been 
crushed, that you have broken 1t Into pIeces. Zen practitioners should 
always remember the ancient virtues' advice: "The greater the doubt, 
the greater the awakening; the smaller the doubt, the smaller the 
awakening; no doubt, no awakening'. When working at Zen, one does 
not see the sky when he lifts, nor the earth when he lowers, his head. 
To hìm a mounftain 1s not a mountain and water 1s not water. While 
walking or sifting he 1s not aware of doing so. Though among a hundred 
thousand people, he sees no one. Without and within his body and mind 
nothing exists but the burden of his doubt-sensation. This feeling can be 
described as 'turning the whole world Iinto a muddy vortex'. A Zen 
practitioner should resolutely vow that he will never stop working until 
this doubt-mass 1s broken up. Thịs 1s a most critical point. What does 
this turning the whole world into a muddy vortex' means? It refers to 
the great Truth, which from the time of no-beginning has existedlatent 
and idle; 1t has never been broupht forth. Therefore, a Zen pracftitioner 
should bestir himself to make the heavens spin and the earth and Ifs 
waters roll; he will benefit greatly from the rolling surges and tossing 
waves. When working at Zen, one should not worry about not being 
able to revive after death; what should worry him 1s whether he can die 
out from the state of life! If he can really wrap himself up tightly In 
'doubft-sensation', the realm of movement will be vanquished naturally 
without his making any specific effort to vanquish 1t, and his distracted 


4139 


thoughts wIll be purified spontaneously without effort to purIfy them. In 
a whole natural way, he will feel six senses become spacIlous and 
vacuous. When he reaches this state, he will awaken to a mere touch 
and respond to the slightest call. Why then should one worry about not 
being able to revive? In strIving to master Zen, one should concentrafe 
on one koan only, and not to try to understand or explain them all. Even 
IÍ one were able to do so, this would be merely intellectual 
understanding and not true realization. The Lotus Sutra says: "This 
Dharma 1s not understood through thinking and intellection.' The Total 
Enlightenment Sutra declares "To preceive the Realm of 
Enlightenment of the Tathagata with the thinkng mìnd 1s like 
attempting to burn Mount Sumeru with the light of a firefly; never wIll 
one succeed.' In sfriving to master Zen, a Zen practitioner who works 
with absorption will feel as 1f he had lifted a thousand-pound load; and 
even I1f he wants to put It down, he cannot do so. In anclent times 
people could enter Into Dhyana while tilling land, picking peaches, or 
doing anything. It was never a matter of sitting idly for prolonged 
perlods, engaged 1n forcefully suppressing ones thoughts. Does 
Dhyana mean sfopping one's thoughts? If so, this 1s a debased Dhyana, 
not the Dhyana of Zen. When working at Zen, the most harmful thing 1s 
to ratlonalize, conceptualize, or Intellectualize the Way with one's 
mind. Zen practitioner who does so will never reach the Way. In 
striving to master Zen, one knows not whether he 1s walking or sitting. 
Nothing 1s present to his mind but the head phrase'. Before breaking 
through the doubt-mass, he loses all sensation of his body or mind, let 
alone of such states as walking or siting. When working at Zen, one 
should not Just awalt the coming of Enlightenment with an expectant 
mind. Thịs 1s like a traveller who sits Idly by the road and expectfs his 
home to come to him. He will never arrive home this way. He must 
walk to get there. Likewise, when working at Zen, one never reaches 
Enliphtenment merely by watting for 1t. One must press forward with 
all ones mind to get this Enlightenment. Attainment of the great 
Enlightenmernt 1s like the sudden blossoming of the lotus flower or the 
sudden awakening of the dreamer. One cannot by waIting awaken from 
a dream, but one does so automatically when the time for sÏleep 1s OVe€T. 
Flowers cannot bloom by waiting, but blossom of themselves when the 
time has come. Likewise Enlightenmeht 1s not so attained, but comes 


4140 


on I1fs own when conditions are ripe. In other words, one should exert 
all one's strength to penetrate Iinto the head phrase', pressing one's 
mind to the utmost in order to achieve realizaton. Do not 
misunderstand what I have said and just wait for awakening to come. In 
the moment of awakening, the clouds vanish and the clear sky shines 
vast and empty; nothing can obscure 1t. In this moment heaven spIns 
and the earth somersaults. An entirely different realm appears. " 


2.712. Beyond Awakening From a Dream, And Then Going 
Beyond This Awakening, What Matters Remain? 

According to Ching-Te Chuan teng Lu, volume XV, because Te- 
Shan had become 1Ï, a monk asked, "Is there someone who 1s not 1l]?" 
Te-Shan said, "Yes." The monk asked, “What about the one who 1s not 
1ll2" Te-Shan yelled, "Aaghl Aaghl" Later Te-Shan gave a final 
admonishment to his congregation, saying, "Grasping after what Is 
empty and chasing echoes wIll only fatigue your mind and spIrit. 
Beyond awakening from a dream and then going beyond this 
awakening, what matters remain?” After saying this, Te-Shan 
peacefully sat and passed away. The date was the third day of the 
twelfth lunar month ¡n the year 865. He received the posthumous name 
"Zen Master Behold Self-Nature." 


2.713. Not Attached to Being or Nof-Being, and Realized Both 
Sudden and Gradual Teachings 

Bon Tịch, name of a Vietnamese Zen master from Tây Kết, North 
Vietnam. He was extraordinarily Intelligent when he was very young. 
He was a descendant of General Commander of Inner Palace Nguyen 
Kha of the Pre-Le Dynasty. Once a monk met him and said, “ This ch¡ld 
has an extraordinarily physiological appearance. I1f he renounces the 
world, he would truly achieve the seed of Buddhahood.” Later, he left 
home and became one of the most oufstanding disciples of Zen master 
Thuan Chan at Hoa Quang Temple. After attaining the essential 
meaning of Zen, he became the Dharma heir of the thirteenth 
generatlon of the Vinitaruci Zen Sect. One day, Zen master Thuan 
Chan patted on his head and said, “The Correct Dharma In the South 1s 
waIting for your propagation!” From that time on, he was not attached 


4141 


to being or not-being, and he realized both sudden and gradual 
teachings. Wherever he went, he showered down the rains of Dharma 
and shook places with the wind of mystic truth. Both monks and nuns 
and court mandarins respected and admired him much. Later on, he 
went to stay at Chúc Thanh Temple to expand Buddhism. He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism in North Vietnam. 
During the third year of the dynasty tile of Thieu Minh, on the 
fourteenth day of the sixth month, In 1140, the master convened his 
disciples and said, “Nothing to be concerned at all! Nothing to be 
concerned at all!” After speaking, he peacefully passed away. 


2.714. Having Broken Through! 

Settan ZenJI, name of a Japanese Zen master In the modern time. 
Settan became a monk when he was only ten years old. One day he 
decided to go traveling to find a real guide, and he asked his mentor 
permission to leave, but his mentor refused. Determined to find the 
Way, Setfan decided to go without telling anyone. Hanging a note on 
the temple gate saying, “Unless I attain the Way, I will never enter this 
gateway again," he left. Finding his way to the congregation of Zen 
master Torin, Settan sat in meditation day and night. Torin was one of 
the few enlipghtened teachers left in those days, and his method was 
stern and unpredictable. One day Settan finally decided he had no 
more time to waste. Climbing up to the top of a building, he vowed that 
he would not come down alive unless he attained enlightenment that 
night. Sitting in deep meditation all through the night, by dawn Settan 
still had not broken through. Getting up In disgust, he went to the 
railing to Jump off the building to his death. All of a sudden, Just as he 
was about to step over, he heard a cock crow. At that moment Settan's 
mind opened up, and he was greatly enlightened. Overwhelmed with 
Joy, Settan hurried to the teacher. When master Torin saw him, at once 
he affirmed, "You've broken through." 


2.715. What Use Is There In Escaping the Wheel oƒ Bừth and 
Decath? 
We do not have detailed documents on Zen Master Yueh-Lin Shih- 
kuan; however, there 1s only a brIef Information on him 1n The Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch uan-Teng-Lu): Yueh-Lin, 


4142 


Chinese Zen master of the Yogi lineage of Lin-Chih, a disciple and 
dharma successor of Lao-na Tsu-teng, and the master of Wu-Men-Hui- 
K”ai. IÍ we count from Zen master Wu-tzu Fayen, K'ai-fu Tao-ning was 
a đisciple of Wu-tzu Fayen. His disciple was Yueh-an Shan-kuo, who 
1n turn was the master of Ta-hung Lao-na. And Lao-na was succeeded 
by Yueh-lin Shih-kuan. AlI of these masters made use of kôans, and, 1n 
particular, the kôan “Wu,” which was becoming a preferred kôan for 
many teachers In the Lin-chi lineage during the Sung dynasty. For 
Yueh-lin, as for all Zen masters, the main goal of Zen was awakening, 
which happened In dally life activities. However, prospective students 
often came to Zen because they hoped It would help them escape the 
difficulties of therr lives. As one student put 1t to Yueh-lin, “How can Ï 
escape the wheel of birth and death?” Yueh-lins reply was: “What use 
1s there In escaping 1t?” Kôans were based upon the sponfaneous 
responses, verbal or physical, Tang masters had made when questioned 
by their students. Sung teachers also took the records of these 
encounters and used them as tools to help their own students. The 
challenge for the student, as Wu-tzu's statement to Yuan-wu expressed, 
was to get beyond the words of the kôan, beyond the usual patterns of 
thought and reasoning. As with Ta-hui when he was so absorbed that he 
pIcked up food without putting 1t in his mouth, but dropped 1t on the 
floor, the student had to become so focused upon his kôan that he 
became one with 1t--body and mind united. The actual practice used by 
these teachers was called “hua-tou,” which means “the head of a 
thought.” The practitioner reduces the kôan to a single word or phrase-- 
such as “Wu!”--which he silently repeats to himself over and over. By 
doing this with full concentration to the exclusion of all else, and the 
practitioner achieves a state a mind that 1s before thought. 


2.716. Cast lt Away! 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume X, one time, a monk also asked Chao-chou 
the same question, "What would you say when a man 1s without an inch 
of cloth on him?" Chao-chou replied differently, "Cast 1t away!" 
Generally speaking, we may ask Chao-chou, "When a man has nothing, 
what wIll he cast?" Whatever deep meaning there may be In Chao- 
chou's answer, the paradoxes are quite puzzling and baffle our logically 


4143 


trained ¡ntellect. What a shocking doctrine this Zen 1s! The silent 
thundering Vimalakiri confessed that he was sick because all his 
fellow-beings were sick. All wise and loving souls must be said to be 
embodiment of the Great Paradox of the universe In fact, Zen 1s more 
daring concrete In Its paradozes than other mystical teachings, for Zen 
Carrles 1fs paradoxical assertions Into every detail of our dally life. lt 
has no hesitaton in flatly denying all our most familiar facts of 
experience. "[ am writing here and yet I have not written a word. You 
are perhaps reading this now and yet there 1s not a person In the world 
who reads. [ am utterly blind and deaf, but every color 1s recognized 
and every sound discerned." The Zen masters will go on like this 
indefinitely. 


2.717. Chandaka: RÑepentance and Becorming An Arhaf 

Channa, the servant of Prince Siddhartha, the Buddha”s charloteer 
or driver, one who drove Prince Siddartha from his father”s palace Into 
the forest on the night of his renunciation of the world, where he 
entered the homeless life to seek salvation for mankind. Chandaka 
(Channa (p)) later became a disciple of the Buddha. However, at the 
FIrst CouncIl, the highest penalty was passed on him because he had 
sliphted every member of the Order, high and low, and was arrogant In 
the extreme. The penelty imposed was complete social boycott. When 
the punishment was announced to Channa, he was seized with 
profound repentance and grief and was purged of all his weaknesses. 
Soon after that, he became an Arhat. 


2.718. A Snake Enters Into a Bamboo Cylinder 

A snake enters Into a bamboo cylinder. In Zen, the term 1s used to 
indicate that practitioners encounter an ambigulty in Zen practice. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan- 
Teng-Lu), Volume XI and in Wudeng Huiyuan, Volume IX, one day, 
'Yang-Shan told Hsiang-Yen: “I grant that you have realized the Zen of 
the Tathagaftas. But as for the Zen of the Ancestors, you haven”t seen 1t 
in your dreams.” A nearby monk asked Hsiang-Yen, "What does 
Venerable Yang-shan mean by saying like that?" Hsiang-Yen said: "AÀ 
snake enters Into a bamboo cylinder. " 


4144 


2.719. Cast Qƒƒ Body and Mind 

A cenfral doctrine of Dogen Master”s meditaton philosophy. In 
Zen, body and mind are cast off. This doesn”t mean that we throw away 
our body or mind, but to cast off the cankers of the body and dust off 
the mind. In addition, in Dogen”s Interpretation, “casting off body and 
mind” refers to the state of pure concenfration in meditation, in which 
one 1s fully immersed In the experlence of medhitation. 


2.720. Riding Karma and Talking Dharma Only Wasting Từne 
Though karma was simply defined as deeds, In reality karma 
Implies the accumulation of all our experiences and deeds since the 
bith of mankind, and since even before that time. The karma of 
previous exIstence that Buddhism teaches 1s still more profound, as If 
includes the karma that our own life has produced through the 
repetition of birth and death from the Infinite past to the present. While 
the spiritual power 1s the power which comes from enlightenment or 
the right doctrine. In Z⁄en, there is no definite standard by which one 
can measure the forces of Dharma and of Karma. The critical poInt 1s 
to see whether one can be aware of one's mind-essence In all activifIes 
at all times. Here one must know that both the force of Karma and the 
force of Dharma are 1llusory. If a man Insists on riding himself of 
Karma and taking Dharma, according to Zen Master Tsung Kao Ta 
Hui, this man does not understand Buddhism. If he can really destroy 
Karma, he wIll find that the Dharma 1s also unreal. Pang-Yun said, 
"Ordinary people are small in courage and narrow In perspective; they 
always Infer that this practice 1s easy, and that that one 1s difficult. 
They do not know that the discriminating mind which deems things to 
be easy or difficult, 1s itself the very mind that drags us down Into 
Samsara. If this mind 1s not uprooted, no liberation 1s possible. " 


2.721. Verjying the Truth by Means 0ƒ Ñecourse to Personal 
Expcrience 
According to the Kesaputtiya Sutra, the Buddha advised the 
Kalamas on how to verify the Truth as follows: “Do not accept 
anything merely on the basis of purported authorify, nor to accept 
anything simply because If Is wriften in sacred books, nor to accept 


4145 


anything on the basis of common opinion, nor because It seems 
reasonable, nor yet again because of reverence for a teacher. Do not 
accept even my teachings without verification of Its truth through your 
personal experience. Ï recommend all of you to test whatever you hear 
1n the light of your own experience. Only when you yourselves know 
that such and such things are harmful, then you should abandon them. 
Contrarily, when you yourselves see that certain things are beneficial 
and peaceful, then you should seek to cultivate them.” 


2.722. The SkiHƒful Does Not Even Exist Let Alone the Clhunsy 
Zen master Zhang-]uo, name of a Chinese Zen master In the ninth 
century. He was a discIple of Zen master Shih-shuang Ch'ing-chu. We 
do not have detailed documents on this Zen Master; however, there 1s a 
dialogue between him and his teacher In The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XV. One day 
Zhang-Juo Hsiu-Ts°ai (Chosetsu-Yusai--Jap) came to Interview Master 
Shih-Shuang-Qing-Chu. Shih-Shuang asked: “What 1s your name?” 
Zhang-J]uo said: “Venerable, my name 1s Zhang-Juo.” Shih-Shuang 
then said: “Here, the skillful does not even exist let alone the clumsy 
(Juoˆ in Chinese means “clumsy').” Zhang-Juo instantly got awakened 
and composed the following verse: 
“The brilliant light silently shines throughout themyriad worlds, 

SaInts, human beings, and living creatures are 

all living under one roof. 

If only no thought arises, will the whole world reveal 1tself. 

Once the six sense-organs agitatfe, It will be clouded. 

Trying to eliminate afflictions simply worsens the ailment, 

Hoping to reach true nature 1s equally wrong. 

Just live in accordance with cIrcumstances, 

Nirvana and samsara are Just the real flowers.” 


2.723. The Heart, Human Body, or the Red Flesh Luinp 

The “hunk of red flesh” can refer either to the physical body or to 
the heart. According to the Transmission of the Lamp, Volume XII, one 
day, Zen master Lin-chi I-hsuan, founder of the Rinzal Sect, entered 
the haÏll to address the assembly, "Here In this lump of red flesh there 1s 
a True Man with no rank. Constantly he goes in and out the gates of 


4146 


your face. If there are any of you who dont know this for a fact, then 
lookl Lookl" Zen practitioners should always remember that we 
fundamenrally are nothing but the gates of our face, and all things that 
pass through these gates are the obJects of the varlous sesnes. This 1s 
also expressed in Chao-chows well-known kôan dealing with these 
gates as true nature. According to the Pi-Yen-Lu, example 9, a monk 
asked Chao-chou, “What 1s Chao-chou?” Chao-chou answered, “The 
©ast gate, wesf gate, south gate, and north gate." Superficially, Chao- 
chou was saying that one could enter the town from any direction. 
More Important, he was saying that he himself, and all of us, was 
nothing but these four gates through which phenomena come and go 
Incessantly. Itfs not that we have these senses, we are nothing but these 
gates, these senses. Being so, we are no-thing, no-self; this 1s true 
nature. 


2.724. When the Spring Comes, All Plants Bloom 

One day, a monk came and asked Kuang-fu Tran-chang concerning 
the patriarchal visit to which the master's reply was, "“When the spring 
comes, all plants bloom.” When the monk made a bow, probably 
thanking him for the uninstructive 1nstruction, the master asked, "Do 
you understand?" The monk said, "No, master." Kuang-fu Tran-chang 
said, "It 1s all right that you do not understand." The monk asked, "So, 
would you please explain to me what 1s the meaning of this?" The 
monk expressed as usual his Inability to comprehend, so the master 
continued, "When the autumn comes, the leaves fall.” This 1s the case 
where Zen masters answer questions with meaningless remarks which 
are perfectly Iincomprehensible to the rational mind. While most 
statements are apparently meaningless and unapproachable, the 
answers here has by no manner of means any relation whatever to the 
main Issue, except that the uninitiated are hereby led further and 
further astray. But Zen masters really try their best to enlighten 
earnest truth-seekers 1n accordance with the circumstances. Thus, we, 
Zen practitioners, should try to look deeper Inside these meaningless 
remarks. 


4147 


2.725. Zen Nun Shunkai: A Whole Unƒortunate LỰC! 

The exquisite Shunkai whose other name was Suzu was compelled 
to marry agaisnt her wishes when she was quite young. Later, after this 
marriage has ended, she attended the university, where she studied 
philosophy. To see Shunkai was to fall in love with her. Moreover, 
whevere she went, she herself fell in love with other. Love was with 
her at the university, and afterwards, when philosophy did not satIsfy 
her and she visited a temple to learn about Zen. The Zen students fell 
1n love with her. Shunkar's whole life was saturated with love. At last in 
Kyoto she became a real student of Zen. Her brothers In the sub- 
temple of Kennin praised her sincerity. One of them proved to be a 
congenial spirit and assisted her In the mastery of Zen. The abbot of 
Kennin, Mokurai, Silent Thunder, was severe. He kept the precepts 
himselfand expected this disciples to do so. During that time 1n Japan 
whatever zeal these monks and nuns have lost for Buddhism they seem 
to have gained for having wives. Zen master Mokural used to take a 
broom and chase the woman away when he found them In any part of 
the temples, but the more wives he swept out, the more seemed to 
come back. In this particular temple the wife of the head monk became 
Jealous of Shunkar†'s earnestness and beauty. pon hearing the students 
pralse her serlous Zen made this wife squirm and Itch. Finally she 
spread a rumor about Shunkai and the young man who was her friend. 
As a consequence he was expelled and Shunkai was removed from the 
temple. Shunkai thought: “[ may have made a mistake of love, but the 
monk's wife shall not remain in the temple either If my friend 1s to be 
treated so unJustly.” In the same night, Shunkai with a can of kerosene 
set fire to the five hundred-year old temple and burned it to the ground. 
In the morning she found herself in the hands of the police. À young 
lawyer became 1nterested in her and endeavored to make her sentence 
lighter. Shunkai told the lawyer: “Do not help me, I might decide to do 
something else which would only imprison me again.” Àt last a 
senfence of seven years was completed and Shunkai was released from 
the prison, where the sixty-Shunkaiyear-old warden also had become 
enamored of her. But now everyone looked upon her as a “Jjailbird”. 
No one would associate with her. Even the Zen people, who are 
suppoed to believe in enlightenment ¡in this life and with this body, 
shunnecd her. Zen, Shunkai found, was one thing and the followers of 


4148 


Zen quite another. Her relatives would have nothing to do with her. 
She grew sick, poor, and weak. She met a Shinshu monk who taught 
her the name of Amida Buddha and in this Shunkai found some solace 
and peace of mind. She passed away when she was still exquIsitely 
beautiful and hardly thirty years old. She wrote her own story In a futile 
endeavor to support herself and some of It she told to a woman wWrIter. 
So 1t reached the Japanese people. Those who reJected Shunkai, those 
who slandered and hated her now read of her life with tears of 
remorse. 


2.726. Renunciaiion 

To leave home and family or to get out of a family and to become 
a monk or a nun (to enter monkhood or monastic life or the order). To 
leave one”s home and family In order to Join the Buddhist community 
to become a monk or nun, In contrast with “staying home” which means 
the lie of a layman. Ordination in Buddhism 1s Initiation Into the 
Buddhist Order (Sangha) In the presence of witnesses and self- 
dedication to monastic life. According to the Vimalakirti Sutra, Chapter 
Three, the Buddha said to Rahula: “You go to Vimalakirti to Iinquire 
after his health on my behalf.” Rahula said: “World Honoured One, I 
am not qualified to call on him and inquire after his health. For once 
the sons of the elders at Vaisali came to my place and bowed to salute 
me, saying: “Rahula, you are the Buddha”s son and left the throne to 
search for the truth; what advantage derives from leaving home? I then 
spoke of the advantage of earning merits that so derive. Vimalakirtl 
came and said: “Hey, Rahula, you should not speak of the advantage of 
earning merits that derive from leaving home. Why? Because home- 
leaving bestows neither advantage nor good merits. Only when 
speaking of the worldly (way of life) can you talk about advantage and 
merits. For home-leaving 1s above the worldly, and the transcendental 
1s beyond advantage and merits. Rahula, home-leaving 1s beyond 
thisness, thatness and in between; 1s above the sixty-two wrong views, 
and abides In (the state of) nirvana. Ït is praised by all wise men and 
practiced by all saints. It overcomes all demons; liberates from the five 
realms of existence; purIfies the five kinds of eyes; helps realize the 
five spiritual powers and sets up the five spiritual faculties; releases 
from earthly grlevances; keeps from varied evils (derived from a 


4149 


mixed mind); frees from the unreality of names and terms; øets out Of 
the mud (of defilement); relieves from all bondages, wipes out the 
duality of subJect and obJect and all responsiveness and disturbances; 1t 
ØIves Inner Joy; protectfs all living beings; dwells in serenify and guards 
against all wrongs. If all this can be achieved, this 1s true home- 
leaving.` Vimalakirti then said to the sons of the elders: “During this 
period of correct Dharma, you should leave home to Join the Sangha. 
Why? Because It 1s very difficult to have the good fortune of living In 
the Buddha-age.` The sons of the elders replied: “Venerable Upasaka, 
we have heard the Buddha said that one cannot leave home without the 
consent of oneˆ”s parents.' Vimalakirti said: “Yes, If 1s so, but you wIll 
really leave home the moment you develop a mind set on the quest of 
supreme enlightenment (anuttara-samyak-sambodhi), which completes 
your home-leaving.` At that time, all the thirty-two sons of the elders 
developed the anuttara-samyak-sambodhi mind. This 1s why I am not 
qualified to call on Vimalakrrti and Inquire after his health.” 


2.727. Getfing Sormeone out 0ƒ the Well Without Using a Bi 0ƒ 
Rope 

The story of a koan about the potentiality and conditions of 
questions and answers between Zen Master Hsing-kung and his 
disciple, Yang-shan. According to Wudeng Huiyuan, volume, IX, when 
Yang-shan was serving as Hsing-Kungs attendant, one day a monk 
came and asked Zen master Hsing-kung, "What 1s the meaning of the 
patrlarch's coming out of the wesf?” The master said, "Suppose a man 
1s down at the bottom of a well one thousand feet deep; 1f you could 
get him out without using a bịt of rope, I would give you the answer as 
to the meaning of our patrlarchal visit here." The monk dịd not 
evidently take this very seriously, for he said, "Lately, the venerable 
Ch'ang of Hu-nan was gIven a monastery to preside over, and he 1s also 
giving us all kinds of Instruction on the subJect." The master called a 
boy-attendant and ordered him 'to take this lifeless fellow out.' Zen 
master Hsing-kung replied by utilzing cases where things impossiIble in 
the relatve world of causaton are referred to. And the above 
1mpossible condition so long as space-time relations remain what they 
are to our final consciousness; they will only be intelligible when we 
are ushered Into a realm beyond our relative experilence. But as the 


4150 


Zen masters abhor all abstractions and theorizations, so theIr 
proposttions sound outrageously incoherent and nonsensical; at the 
same time, ther answers too, harp on the same string of 
transcendentalism. Later, the boy-attendant for Zen master Hsing-klung 
came to be known as Yang-shan, one of the most masterful minds In 
Zen. Afterwards Yang-shan came and asked Tan-yuan how to get out 
the man In the well, when the master exclaimed, "Why, this fool, who 
1s In the well?" Still later the boy-attendant asked Wei-shan as to the 
means of getting the man out of the bottom of the well. Wei-shan 
called out ”O Hui-chi!” (as this was the name of the young monk). Hui- 
chi repsonded, "Yes, master!" Wei-shan said, "There, he 1s out!” 


2.7286. The Gafes 0ƒ Qƒƒfense and Thanklessness 

According to the Wudeng Huiyuan, volume XVII, Zen master Hui- 
Cang Tsu-Hsin (1025-1100), when interviewing a monk In the abbof's 
quarters, would often raise a fist and say, "If you call It a fist, you 
offend me, [II hit you with it. If you dont call 1t a fist youre being 
evasive. What do you call it?" Several days later, Zen master Hui- 
Tang addressed the monks, saying, "If someone understands the self 
without understanding what 1s before the eyes, then this person has 
eyes but no feet. If he only awakens to what 1s before his eyes without 
understanding the self, then this person has feet, but no eyes. 
Throughout all hours of the day these two sorfs of people possess 
something that 1s located In their chests. When this thíng 1s In theTr 
chests, then an unsetfled vision 1s always before their eyes. With this 
vision before their eyes, everything they meet gIves them some 
hindrance. So how can they find peace? Didnt the ancestors say, 'If 
anything 1s grasped or lost, one enters the heretical path. When things 
are left as they are, the body neither goes nor stays"?” 


2.729. Foraging Godís That Pick Úp Whatever They Bump Inío 
In Zen, the term 1s used to indicate some 1gnorant practitIoner who 
blindly practices without knowing any correct methods. According to 
the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmu), 
Volume XĨI, one day, Zen Master Lin-chi-I-hsuan (?- 866) entered the 
hall and addressed the monks, saying: "Zen students today are totally 
unaware of truth. They are like foraging goats that pick up whatever 


4151 


they bump Into. They do not distinguish between the servant and the 
master, or between the guest and the host. People like this enter Zen 
with distorted minds, and are unable to enter effectively Into dynamic 
situatons. They may be called true Initiates, but actually they are 
really mundane people. Those who really leave attchments must 
master real, true perception to distinguish the enliphtened from the 
obsessed, the genuine from the artificial, the unregenerate from the 
sage. lIf you can make these discernments, you can be said to have 
really left dependency... Now there 1s an obsession with Buddhism that 
1s mixed In with the real thing. Those with clear eyes cut through both 
obsession and Buddhism. lf you love the sacred and despise the 
ordinary, you are still bubbles in the ocean of delusion." 


2.730. Utiization oƒ “Koans ” 

Koan 1s something to be pondered on during meditation by novices 
1n Zen monasteries of the Lin-Chi school. Problems set by Zen masters, 
upon which thought 1s concentrated as a means to atfain inner unity and 
1llumination. Originally, koan means “public notice,” means a legal 
case consfituting a precedent. Later, koans have been used In Zen as a 
systematic means of training since around the middle of the tenth 
century. Since the koan eludes solutons by means of discursive 
understanding, It makes clear to the student the limitations of thought 
and eventually forces him to transcend 1t In an mntuitive leap (not by 
speaking or discussion), which takes him into a world beyond logical 
confradictions and dualistic modes of thought. On the basils of this 
experience, the student can demonsfrate his own solution of the koan to 
the master In a sponfaneous and without recourse to preconceived 
notIlons. To help the ego awaken to and realize the “Buddha-nature,” 
which Lin-Chi called “true man without a title,” that 1s, to fully be and 
truly know Itself, there arose among certain Zen masters, notably those 
of the Lin-Chi school, the use of what 1s known, In Japan, as the koan. 
Thịs 1s a development especially of the eleventh and twelfth centuries, 
when Zen Buddhism having acquired great esteem and wide renown 
throughout China, attracted many who no longer came out of any 
compelling existential need. Earlier masters would probably have 
reacted with the same outward indifference and disregard as did 
Bodhidharma. These later teachers, however, in the sincere and 


4152 


compassionate desire to help all inqguirers, began, now themselves to 
Iinitiate their relation to the caller by means of a koan. The Chinese 
Sung master first to employ the koan somewhat systematically, Ta-Hui 
(12” century), on one occasion spoke as follows: “Whence are we 
born? Whither do we go? He who knows this whence and whither 1s the 
one to be truly called a Buddhist. But who 1s this one who goes through 
this birth-and-death? Again, who 1s the one who knows not anything of 
the whence and whither of life? Who 1s the one who suddenly becomes 
aware of the whence and whither of life? Who 1s the one, agaIn, who, 
facing this koan, cannot keep his eyes fixed, and as he 1s not able to 
comprehend it, feels his Internals altogether put out oŸ order as IÝ a 
fiery ball swallowed down could not readily be eJected. If you wish to 
know who this one 1s, apprehend him where he cannot be brought 
within the fold of reason. When you thus apprehend him, you will know 
that he 1s after all above the interference of birth-and-death. The 
ultimate obJective remains the same: to know and apprehend who one 
1s beyond “the fold of reason,” that 1s, beyond the subJect-obJect 
structure of intellection. Toward this end the koan, a kind of question, 
problem, challenge, or demand presented by and upon the Initiative of 
the master, 1s intended to serve a twofold function: The fẨirst 1s to 
penetrate to the depths and quicken at Ifs source the deeply buried or 
deceptively concealed basic underlying concern of the ego In ego- 
conscIousness. The second 1s, while stirring this fundamental longing 
and i1fs quest, to keep them properly rooted and directed. For It 1s not 
sufficient that they simply be aroused. They must, in order to avoid the 
many deceptive and delusive pitfalls in which they may become 
affenuated or go astray, also be careful guided even fostered. In the 
earlier or pre-koan phase of Zen Buddhism, the caller generally came 
out Of the provocation of his own life experience, already bestirred by 
some exIstentially oppressing perplexity. Normally, however, the 
“question” or concern had not yet been plumbed to 1ts ultimate depth. 
Although kindled naturally, known neither In 1fs roOf-SOUrce nor 1n 1fS 
true nature, and hence without adequate form, 1t could easily become 
veiled or deflected. Despite a genuine intensity and serlousness, the 
longing and quest were thus usually blind, amorphous, and confused, 
requiring a correct grounding and focus. When, ¡in this period, the 
student, during an encounter with the master, would receive a pIercing 


4153 


challenge or demand, for instance, “Bring forth your heart-mindÏl” 
“What 1s it which thus comes?” “What 1s your orIginal face prlor to 
your bĩrth?” “When you are dead, cremated, and ashes scattered, 
where are you?” Or, simply, “Speak! Speak†” The effect, often, was to 
provide just the needed orlentation and guidance. Even so, such 
challenges, questions, or demands were not called koans. These 
Spontaneous, unstructured exchanges between master and student were 
1nstead termed “mondo,” or in Chinese “Wen-ta,” literally, question 
and answer. But since the “mondo-exchanges” dịd not prompt, ground, 
and direct the radical and ultimate concern of the ego, many of them 
were actually used, subsequently, either as koans, or as the basis of 
koans. The koan In i1ts double function may therefore be considered a 
deliberate and calculated attempt to secure a result previously obtained 
naturally and without contrivance (sáng kiến). Conversely, it can 
perhaps be said, regardless of the technical terminology and 
distinctions of Zen Buddhism 1tself, that the earlier student had his own 
natural koan, natural as to the burning substance, although still to be 
gIven a proper form or focus, whereas, in the later period, when the 
I1nquirer approached neither with a suitable form of the quesiton nor yet 
exIstentially fired to 1ts all-consuming content, the master himself 
sought to foster both by intially presenting such a “question,” as 1t 
were, from the outside. In this Instance, the koan, rather than being 
partially natural, was totally given. But again, 1t must be emphasized 
1mmediately that as long as the “question,” or koan confinues to be “on 
the outside” or “øiven,” the effort 1s futile, and there 1s, finally, no Zen 
Buddhism. In its character and structure, however, as well as In the 
mode of Its application and usage, the koan 1s carefully designed as a 
safeguard against precIsely this danger. For by 1ts very nature the koan 
does not permit 1tself to be fitted into any dualistic subJect-obJect 
scheme of the ego-conscIousness. 


2.731. Robe and Bowl or the Faith in Dharma? 

Transmission means to take over the Patriarch position by having 
the former Patriarch formally recognize the person as the successor, 
especially the Zen tradition. In Zen, a monk turnovers his monk's robe 
and bowl to his disciple, 1.e., the transfer of knowledge from one 
generatlon to another. Turning over a monks robe and bowl also 


4154 


Iindicates that a Zen master (Roshi) has recognized a particular disciple 
as his dharma-successor (Hassu). The passing on of the master”s robe 
symbolizes that the disciple has grasped the essence of the teaching 
and 1s qualified to teach. Hui-ming (E myo) was name of a Chinese 
Zen monk who lived during the Tang dynasty in China. First, he 
studied Zen under Zen master Hung-ren (601-674), but later he 
received the dharma seal from the Sixth Patriarch Hui-neng. Later, he 
went to Yen-chou to spread Hui-neng's Zen teachings. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
IV, Its said that three days after Hui-Neng left Wang-Mei, the news of 
what had happened In secret became noised abroad throughout the 
monastery, and a group of indignant monks, headed by Hui-Ming, 
pursued Hui-Neng, who, in accordance with his master”s 1nstrucftions, 
was silently leaving the monastery. When he was overtaken by the 
pursuers while crossing a mountain-pass far from the monastery, he 
laid down his robe on a rock near by and said to Hui-Ming: “This robe 
symbolizes our patriarchal faith and 1s not to be carried away by force. 
Take this along with you 1 you desired to.” Hui-Ming tried to lift it, but 
1t was as heavy as a mountain. He halted, hesitated, and trembled with 
fear. At last he said: "I come here to obtain the faith and not the robe. 
Oh my brother monk, please dispel my Ignorance.” The sixth patrlarch 
said: “If you came for the faith, stop all your hankerings. Do not think 
of good, do not think of evil, but see what at this moment your own 
original face even before you were born does look like.” After this, 
Hui-Ming at once perceived the fundamental truth of things, which for 
a long time he had sought in things without. He now understood 
everything, as 1f had taken a cupful of cold water and tasfed It to his 
own satisfaction. Out of the immensity of his feeling he was literally 
bathed In tears and perspirations, and most reverently approaching the 
patriarch he bowed and asked: “Besides this hidden sense as 1s 
embodied In these significant words, 1s there anything which 1s secret?” 
The patriarch replied: “In what I have shown to you there 1s nothing 
hidden. If you reflect within yourself and recognize your own face, 
which was before the world, secrecy 1s in yourself.” 


4155 


2.732. Precious Pearl 
According to the Buddha's teaching in the Lotus Sutra, the sixth 
chapter of Prediction: ““The pearl In the garmeIt, I.e. a man starving yet 
possessed of a priceless pearl In his garment, of which he was 
unaware.” One day, a Zen master asked Most Venerable Shih Chu, 
Ma-Tsu's disciple: “There 1s a precIous pearl in the palm of Ksitigarbha 
Bodhisattva. What does this mean?”" Shih Chịu asked: "Do you have a 
Jewel In your hand?” The Zen master replied: "I dont know.” Shih Chịu 
1mmediately composed the following gatha: 
"Dont you know you have a treasure at home? 
'Why waste your time running after the externals? 
It 1s Just like trying to run away from your own shadow, 
Or the man 1s frightened when not seeing his head in the mirror. " 
The verse tells us that we tend to disregard what we possess and 
are only concerned with the sense obJects, Just like a man with a 
disturbed mind runs away from the shadow at noon sunlight. How can 
we run away from our shadow? The same thing happens with a man 
who went crazy because he thought he lost his head after he put the 
mirror away. The whole sfory tells us we run around looking for a 
master to quickly teach us on how to attain enlightenmernt, not knowIing 
that 1t is within our possession. 


2.733. Just Inside the Same Old Den 

Zen practitioners who are still unenlightened continue to suffer. 
According to example 6 of the Pi-Yen-Lu, one day, Yun-men said, "[ 
dont ask you about before the fifteenth day; try to say something about 
after the fifteenth day." Yun-men himself answered for everyone, 
"Every day 1s a good day." Three phrases are Inherent In every one 
phrase of Yun-men; since the source Inspiration of his family 1s like 
this, when Yun-men utters a phrase, 1t must be returned to the source. 
Anything but this will always be phony. The affair has no multitude of 
arguments and propositions, though those who have not yet penetrated 
want to go on like this. If you do penetrate, then you will immediately 
see the essenfial meaning of the Ancient. In fact, "Placidly walking 
along, he treads down the sound of the flowing stream” Isnt 1t?; "HIs 
relaxed gaze descries the tracks of flying birds"” 1snt 1t either; nor 1s 
“he grasses grow thick,” nor "The mists overhanging." But even 


4156 


something entirely different would Just be "Round Subhutis cHÍff, the 
flowers make a mess." It is still necessary to turn beyond That Side. 
Havenftt you read how as SubhutI was sitting in silent meditation In a 
cliffside cave, the gods showered down flowers to praise hìim. The 
venerable Subhuti said, "Flowers are showering down from the sky In 
pralse; whose doïng 1s this?” A god said, "I am Indra, king of the gods." 
Venerable Subhuti asked, "Why are you offering praise?” Indra said, "I 
esteem the Venerable One's skill in expounding the transcendence of 
wisdom." Venerable Subhuti said, "I have never spoken a single word 
about wisdom; why are you offering praise?” Indra said, "You have 
never spoken and I have never heard. No speaking, no hearing - this 1s 
true wisdom.” And again he caused the earth to tremble, and showered 
down flowers. Zen master Hsueh Tou also made up a verse: 
The rain has passed, the clouds are shrinking, 

Dawn has halfway broken through; 

The multiple peaks are like 

A drawing of blue-green rocky crags. 

Subhuti did not know how to sIt upon a c]IfT; 

He broupht on the heavenly flowers and 

the shaking of the earth." 

When the king of gods 1s shaking the earth and raining down 
flowers, at this point where else wIll you go to hide? Hsueh Tou also 
said, 

"Ifear Subhuti wont be able to escape him; 
Even beyond the cosmos all 1s filled to the brim. 
What end will he know to his frantic turmoil? 
From all sides the pure wind tugs at his clothes." 

Though you be clean and naked, bare and purified, totally without 
fault or worry, this 1s stlÏ not the ultimate. In the end though, what 1s? 
Look carefully at this quote; "Ï snap my fingers; how lamenftable 1s 
Shunyata!” The Sanskrit word "Shunyata” relatively means the spirit of 
emptiness. Empty space 1s her body; she has no physical body to be 
conscious of contact. When the Buddha's brilliance shines forth, then 
she manmifests her body. When you get to be like Shunyata, then Hsueh 
Tou wIll rightly snap his fingers in lament. Again Hsueh Tou says, 
"Dont make a move!" Whafs it like when you move? Like sleeping 
with your eyes open under the bright sun In the blue sky. 


4157 


2.734. Zen Flavors in Medicine 

Tomomura Yushoshi, "Friend of the Pines," was from NagasakI, 
which was In those days the only port In lapan open to foreign 
trade.Yushoshi 1s said to have been born of a liaison between a 
Chinese merchant and a local prostitude. When he went into business 
as a physiclan and was questioned about his background, Yushoshi 
simply wrote that he was the son of a NagasakIi prostitude. People 
praised him for his honesty and strength of character. According to 
records written by his students, Yushoshi had no concern for reputation 
or profit, but he liked the good and despised the bad. Taking an Interest 
in Buddhism and having a natural Inclinaton for 1s teachings, his 
predilection was to heal people and save lives. For this purpose he 
studied both Taoist medical arts and Buddhist psychological arts from 
Chinese practitioners, and then meditated day and night for three years 
until he reached understanding. Yushoshi provided medical treatment 
on demand, with remarkable results. He made his debut in Kyoto 
before he was even thirty years old and was honord guest of barons 
from all over the country. It 1s also said that he was lauded by the 
founder and elders of the Obaku sect, a Chinese Zen school newly 
transplanted to Japan. Yushoshi was also versed In divination, 
geomancy, and astrology. They say he taught these subJects to his 
students in accordance with their capacities. One of Yushoshis 
peculiaritles was that he would say Just what he thought In discussions 
with other physicians, whether they were friends or strangers. If he saw 
that they were wrong, he would explain why he thought so, addressing 
them directly without any hesitaton. lf he heard someone say 
something mistaken, he would openly argue. He himself said that he 
dịd this to help others 1n any case. Às a result some doctors considered 
him mad, others considered him straightforward. Some praised him, 
others slandered him. 


2.735. Meanings and Words! 

We do not have detailed documents on this Zen Master; however, 
there 1s some Interesting Information on him in The Wudeng Huiyuan. 
One day, a monk asked, "“What does 1t mean when the words arrive but 
the meaning does not arrve?"” Karfu said, "The good grass 


4158 


fundamentally has no roots. Believers make use of it.” The monk 
asked, "What does It mean when the meaning arrives but the words do 
not arrive?” Kai-fu said, "Receiving the barbed point, not reading the 
balance scale." The monk asked, "What 1s it when meaning and words 
both arrive together?" Kai-fu said, "The great compassion does not 
extend 1ts hands. The entire Buddha body 1s a clear eye." The monk 
asked, "What 1s it when neither meaning nor words arrive?” Kai-fu 
said, "You go to Ts1eo-fs1ang (XIexiang). [ go to Chin.” 


2.736. What Is the Meaning oƒ Bodhidharma 's Coming From 
the West? 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XVI, one day, when Xue-Feng Xuan-Sha 
were mending a fence, Xuan-Sha asked, "What Is the meaning of 
Dharma's coming from the West?” Xue-feng shook the fence. Xuan-sha 
said, "What 1s the use of making so much ado?” Xue-feng said, "How 
with you then!" Xuan-sha said, "Kindly pass me the bamboo stalk 
(exterlor part of a bamboo stalk)." This 1s the case where an obJect near 
by 1s made use of In answering the question. When questioned, the 
master may happen to be engaged In some work, or looking out of the 
window, or siting quietly in meditation, and then his response may 
contain some allusion to the obJects thus connected with his doing at 
the time. Whatever he may say, therefore, on such occasion 1s not an 
abstract assertion on an obJect deliberately chosen for the 1llustration of 
his point. 


2.737. The Secrefs 0ƒ Huang-mei 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume V, one day, a monk asked the Sixth 
Patriarch, "Who has attained the secrets of Huang-mei?” Hui-neng 
said, "One who understands Buddhism has attained to the secrets of 
Huang-mei." The monk asked, "Have you then attained them?” Hui- 
neng said, "No, I have not." The monk asked, "How 1s 1t that you have 
not?” Hui-neng said, "I do not understand Buddhism." Hui-neng was 
the Sixth Patriarch of the Zen sect in China, who flourished late In the 
seventh and early in the eighth centuries, and 1t was a well-known fact 
that Hui-neng studied Zen under Hung-Jen and succeeded him In the 


4159 


orthodox line of transmission to be the sixth patrlarch. Did he not really 
understand Buddhism? Or 1s it that not to understand 1s to understand? 
In this case, the question was therefore really not a plain regular one, 
seeking an Information about facts. It had quite an ulterior obJect. As a 
matter of fact, the truth of Zen requires such contradictions and denials; 
for Zen has a standard of its own, which, to our common-sense minds, 
CONSISfS Just in negating everything we properly hold true and real. In 
spIte of these apparent confusions, the philosophy of Zen 1s guided by a 
thorough-going principle which, when once grasped, 1fs topsy-turviness 
(perversion of the universe) becomes the plainest truth. 


2.736. Worldly Opimions and RÑeligious Qpimions 

Lex Hixon wrote In the Living Buddha Zen: "Leave aside worldly 
opInions and religious opinions as well, no matter how strongly 
bastioned they may be by cultural expectation, by study of the 
Scriptures, by meditation experience. Leave aside marketplace and 
monastery. Every thought, no matter how sublime, such as the naturally 
manifesing cenlightenment of all phenomena, remains 1n the 
ambiguous realm of opinion and discussion. Both sublime and mundane 
thoughts are equally laughable, as 1s the stupid state of no-thought. We 
must experlence this situation very carefully and completely. It 1s 
Irresponsible and incomplete to dwell in the purity and clarity of 
emptiness. Ït is never a solution to remain silence or to dispense with 
meditation, study, and rigorous debate. A certain Chinese Zen master 
reported that after thirty years of relentless spiritual Invesfigation, he 
finally understood how foolish it was 'to conceal body and mind in 
transcendent purIty. " 


2.739. Where the Road dgƒ Ideation Cannot Reach 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume VIII and example 14 of the Wu-Men- 
Kuan, one day, Zen master Nan-chuan found monks of the eastern and 
western halls arguing about a cat. He held up the cat and said, 
"Everyone, If you can say something, I wIll spare this cat. IÝ you cant 
say anything, I will cụt off its head.” No one could say a word, so Nan- 
chuan cut the cat Into two. That evening, Chao-chou returned from 
outside and Nan-chuan told him what happened. Chao-chou removed a 


4160 


sandal from his foot, put 1t on his head, and walked out. Nan-chuan 
said, "If you had been there, the cat would have been spared." The fact 
1s that at that time he really did not Kill. Thịs story does not lie in killing 
or not killing. This matter 1s clearly known; 1t 1s so distinctly clear. It 1s 
not to be found in emofIons or opInions; 1ƒ you øo searching 1n emofions 
and opinions, then you turn against Nan Chuuan. Just see 1t right on the 
edge of the kmife. If It exists, all right; 1f it does not exist, all right; 1Ý 1t 
neither exists nor doesnt exist, that 1s all right too. That 1s why an 
Anclent said, "When at an Impasse, change; when you change, then 
you can pass through." People nowadays do not know how to change 
and pass throuegh; they only go running to the spoken words. When Nan 
Chuan held up the cat in this way, he could not have been telling 
people they should be able to say something; he Just wanted people to 
attain on their own, each act on their own, and know for themselves. If 
you do not understand 1t in this way, after all you will grope without 
finding 1t. Furthermore, when no one made a response, and the master 
slew the poor kitten. Nan-chuan looks like a hard-hearted man, but his 
poInt may be this: ”lo say 1t 1s involves us In a dilema; to say If 1s not 
pufs us in the same predicament. To attain the truth, this dualism must 
be avoided. How do you avoid 1t? lt may not only be the loss of the life 
of a kitten, but also the loss of your own life and soul, 1Ÿ you faIl to ride 
over this impasse." Therefore, Nan-chuan utilized a drastic procedure 
to open the eye of his disciples. When the road of ideation cannot 
reach, that 1s Just right to bring to aftention; where verbal explanation 
cannot reach, practitioners must set their eyes on it quickly. lf your 
thunđer rolls and comets fly, then practitioners can overturn lakes and 
topple mountains. Zen practitloners, left see 1Ý you can manage this. 


2.740. The Meaning and the Words 

In one occasion, Shou-an entered the hall and addressed the 
monks, sayIng, "Vast clarity, no awakening. If there are dharmas there 
1s delusion. None of you can stand In that place. NÑone of you can live 
1n that place. If you stand there then there 1s danger. If you live there 1t 
1s reckless. Grasping the meaning does not end the mystery. Speaking 
the words does not end the meaning. Using 1t does not end the function. 
lf youre clear on these three things, then wherever you are you lÏ have 
no need for control, for everything will be naturally understood. But 


4161 


although 1t 1s thus, there 1s still a higher matter you must know. How 
long the rain before the sky clears? Ha!" 


2.741. The Present Mirror Awareness 

In the Sayings and Doings of Pai-Chang, Zen Master Pai-Chang 
taught: "In reading scriptures and studying the doctrines, you should 
turn all words right around and apply them to yourself. But all verbal 
teachings only point to the Inherent nature of the present mirror 
awareness, as long as this 1s not affected by any exisfent or nonexIstent 
obJects at all, It 1s your guide, 1t can shine through all varlous exIstent 
and nonexistent realms. This 1s adamantine wisdom, where you have 
your share of freedom and Iindependence. lf you cannot understand in 
this way, then even If you could recite the whole canon and all 1s 
branches of knowledge, it would only make you conceited, and 
conversely shows contempt for Buddha; It 1s not true practice. " 


2.742. Consciousness Never Stops Flowing! 

In the example 80 of the Pi-Yen-Lu we find him In a mondo 
(questions and answers) with a wandering Zen monk: "A monk asked 
Chao-chou, Does an Infant use his sixth sense or not?' Chao-chou said, 
He plays ball on the rushing water.' Later the monk asked ''ou-tzu, 
"What does it mean to play ball on the rushing water? Tou-tzu said, 
'ConscIousness, conscIousness doesnit stop flowing."”" 


2.743. The Meaning oƒ the Patriarch's Corming to the East Land 
Zen master Chao-ming Tse, name of a famous Yogi Zen master of 
the Rinzai school in the thirteenth century (Yangchi branch 1s the most 
1mportant branch from Lin-Chi school). One day, a monk approached 
Zen master Chao-ming Tse with the question about the meaning of the 
Patrlarchal visit, and the master answered, "A refreshing breeze 1s 
stirred In the azure heavens." When the master was asked to say 
something further to make the sense clearer, he simply remarked, "The 
full moon 1s reflected in the Yang-tzu River." Does this refer to 
Bodhidharma s subJective mind in which all the egotistic impulses are 
dead like unto the vastness of the sky? Or does this refer to the stirring 
of the wind, which nobody knows from where 1t comes and to where 1t 


4162 


wIll go away? When Chao-ming Tse adds further comment of “The full 
moon 1s reflected in the Yang-tzu River” leaves the quesfion In no 
better lipht. According to Zen master D.T. Suzuki in Essays In Zen 
Buddhism, Second Series (p.248), when Zen master Chao-ming Tse 
refers to the full moon 1s reflected In the Yang-tzu River, does this 
mean fo say that while the moon has no Idea to see 1s reflection In the 
water, 1t does so Just because there 1s water which reflects 1t and will 
confinue to do so wherever there Is a moon and wherever there 1s 
water, even a dirty puddle of water on the roadside? Was 
Bodhidharma's coming from the West like the lunar reflection 1n the 
Yang-tzu River? A thought was awakened him to come to China Just as 
the moon comes out of the clouds when they are dispersed, and he 
came and taught and died, even as the moon sheds Ifs sIlvery rayS OVer 
the waves of the Yang-tzu River. This 1s the case in which ansWwers are 
merely Indicated with no definite settling of the point raised In the 
question. In reality, the so-called answers are no answers at all in the 
logical sense of the word. These are mere poetical descriptions of 
obJects one sees about, or suøøesfions to perform a cerfain act, are not 
at all satisfactory to those who have been educated to look for 
conceptual interpretations in everything they encounter. In Zen, we call 
these cases “Oral transmission Zen.” 


2.744. The Patriarch 's Coming from the West Comes From the 
Tip 9ƒ Your Own Tongue! 

A monk asked Lo-han Jen, "What is the meaning of the Patriarchs 
coming from the West?" Lo-han Jen asked back, "What 1s It that you 
call the meaning?” "The inquiring monk concluded, "If so, there 1s no 
meaning in this coming from the West?” Lo-han Jen said, "It comes 
†rom the tip of your own tongue." In Zen, there 1s a method of counter- 
quesftioning, wherein questions are not answered by plain statements 
but by counter-questlonings. Generally speaking, In Zen a question 1s 
not a question In 1s ordinary sense; that 1s, 1t 1s not simply asked for 
1nformation, and therefore It is natural that what ordinarily corresponds 
fO an answer 1s not an answer at all. According to Zen master Fen- 
Yang, there are eighteen different kinds of questions, against whịch we 
may distinguish eighteen corresponding answers. Thus a counfer- 
quesfion 1fself 1s In its way an 1lluminating answer. And this is where 


4163 


Zen 1s difficult to understand by the ordinary way of thinking. Mere 
words are I1nsufficient to convey the meaning, but as rational beings we 
cannot avoid making statements. And these statements are at once 
puzzling and illuminating according to our own I1nsight. However, Zen 
practitioners may benefit from appropriate statements. ÀAs we can see, 
1f 1S qulife true that gold dust, no matter how valuable In 1tself, InJures 
the eye when 1t gets Into it. Therefore, the necessary thing here Is to 
keep the eye open clear, and use the gold dust in the way 1t ought to be 
used. 


2.745. Are the Meaning 0ƒ the Patriarchs and That oƒ the Suiras 
the Same or Diƒƒferenf? 

A monk asked Zen master Vien Chieu, “What 1s the relationship 
between the patriarchs Intention and the meaning of the scriptural 
teaching?” The master said, “When I like, I lean on my sfaff to 
promenade to the clouds; when Em tired, I let down the blinds and 
sleep on my bamboo bed.” The monk asked, “Patriarchs transmit to 
patrlarchs. What do they transmit?” The master said, “When youre 
hungry, find something to eat; when youre cold, look for clothes.” The 
monk asked, “Everyone rents a house, where does a leaking man 
stay?” The master said, “It 1s difficult to tell the fullness and the wane 
of both the sun and the moon.” The monk asked, “What ¡is the one path 
to Tsao-Chi?” The master replied, “How pitiable the man who makes a 
mark on the boat (where things dropped In the sea), he has been 
confused all the times.” One day, a monk asked, “Are the meaning of 
the patriarchs and the meaning of the sutras the same or different?” 
The master said, “AlI ships and boats from tens of thousands of miles 
arrive at the imperial citadel.” The monk asked, “Master, 1ƒ you have 
something special, why dont you explain 1t to me?” The master said, 
“You blow on the fire, FlI cook the rice; you beg for alms, ITI take the 
bowl. Who ever lets you down?” Hearing these words, the monk 
aftained awakening. 


2.746. I Love My People As I Love My Daughter 

Ly Thanh Tong, name ofa Vietnamese Zen master In the eleventh 
century. Prince Nhat Ton succeeded Ly Thai Tong as Ly Thanh Tong, 
and Vietnam was renamed Dai Viet. He was a superior scholar and 


4164 


was credied for having built the famous Confucian Temple of 
Literature. In addition, he was responsible for the organization of the 
army. He equipped special units with catapults. In 1069, he subdued 
the Champa and this time captured their king, Che Cu. For his ransom, 
Che Cu had to give away the three regions (chau) of Dia Ly, Bo Chinh, 
and Ma Linh, which are now the provinces of Quang Binh and Quang 
Trị. This was the first tre Dai Viet had annexed a part of Champa 
territory, and marked the beginning of the March to the South. Ly 
Thanh Tong was venerated for his benevolence and his contribution to 
the country culture. In winter, he always made sure that prisoners had 
enouph to eat and to keep warm. One winter day In the year of 1055, 
during a court audience, he pointed to his daughter and said "I love my 
people as I love my daughter. Because they are not educated, they 
have committed offenses agaInst the Law. From now on, please do not 
be too harsh on them." During the war with Champa in 1069, king Ly 
Thanh Tong captured hundreds of thousands of prIsoners of wars, Zen 
master Tsao Tang was among them. After the conversation with Zen 
master Tsao-IƑang, king Ly Thanh Tong became one of the most 
outstanding disciples of this Zen master. Later, king Ly Thanh Tong 
Invited Zen master Tsao Tang to the royal palace and honored him as 
the National Teacher and let him stay at Khai Quốc Temple in Thăng 
Long Citadel. This Zen master founded Thảo Đường Zen Sect with a 
lot of followers. 


2.747. DựỰƒerent Iimportant Meanings Between Shen-Hsiu”s 
Teaching and That oƒ Hui-Neng 

Hung-]en was a great Zen Master, and had many capable 
followers, but Hui-Neng and Shen-Hsiu stood far above the rest. 
During that time Zen came to be divided 1nto two schools, the Northern 
and Southern. When we understand Shen-Hsiu and what was taught by 
him, 1t wIll be easler to understand Hui-Neng. Unfortunately, however, 
we are not In possession of much of the teaching of Shen-Hsiu, for the 
fact that this School failed to prosper against 1ts competitor led to the 
disappearance of 1s literature. The Teaching of the Five Means by the 
Northern School, one of the preserved writings of the Northern School, 
which 1s Iincomplete and Imperfect in meaning, and not written by 
Shen-Hsiu. They were notes taken by his disciples of the Master”s 


4165 


lectures. Here the word “Means” or method, upaya 1n Sanskrit, 1s not 
apparently used in any special sense, and the five means are five heads 
Of reference to the Mahayana Sutras as to the teaching In the Northern 
School. The Northern School teaches that all beings are originally 
endowed with Enlightenment, Just as 1t 1s the nature of a mirror tfO 
1luminate. When the passions veil the mirror 1t 1s Invisible, as thought 
obscured with dust. If, according to the Instructions of Shen-Hsiu, 
erroneous thoughts are subdued and annihilated, they cease fo rise. 
The the mind 1s enlightened as to Ifs own nature, leaving nothing 
unknowrn. It 1s like brushing the mirror. When there 1s no more dust the 
mirror shines out, leaving nothing unillumined. The Northern school 
placed great value on the study and intellectual penetration of the 
scriptures of Buddhism, especially the Lankavatara Sutra, and held the 
view that enlightenmernt 1s reached 'sradually' through slow progress on 
the path of medifative training. As Shen-hsius gatha suggests, he 
viewed awakening as something acquired gradually, comparable to the 
process of burnishing a metal surface so that It slowly reflects a clearer 
and sharper Image. Hui-neng's school, on the other hand, insisted that 
true awakening necessarlly occurred suddenly and Immediately. 
Although there may be activity leading up to that experience, the 
experlence 1fself comes all at once. The Southern School might 
compare the process to chipping away at a stone barrier. While 1t could 
take a long while to pierce the barrler, but once one does, the whole 
view on the other side becomes visible Iimmediately. The Southern 
stresses the 'suddeness' of the enlightenment experience and the 
pñnmacy of direct Insipht Into the true nature of existence over 
Occupation with conceptual affirmations about this. This dust-wiping 
attitude of Shen-Hsiu and his followers Inevitably leads to the quietistic 
method of meditation, and it was ¡indeed the method which they 
recommended. They taught the entering Iinto a samadhi by means of 
concentration, and the purifying of the mind by making it dwell on one 
thought. They further taught that by awakening of thoughts an obJective 
world was Illumined, and that when they were folded up an inner world 
was perceived. And because of 1fs emphasis on gradual "polishing," 
Shen-hsiu's school not only advocated prolonged periods of meditation, 
but 1t also promoted sutra study and chanting as well as other ritual 
activitles that Southern School dịd not value as highly. Although both 


4166 


the Northern School and the Southern School focused on meditation, 
but the Southern School also recognized that the enlipghtenment 
experience could be acquired as Hui-neng had acquired 1t during 
activifles as mundane as chopping and hauling wood In the forest. The 
disapreement between Shen-Hsiu's teaching of Zen and that of Hui 
Neng 1s due to Shen-Hsiu's holding the view that Dhyana 1s to be 
practiced first and that 1t 1s only after Its attainment that Prajna 1s 
awakened. But according to Hui-Neng's view, the very moment 
Dhyana and PraJna are present at the same time. Dhyana and Prajna 
are the same for according to the Nirvana Sutra, when there Is more of 
Dhyana and less of Prajna, this helps the growth of Ignorance; when 
there 1s more of Prajna and less of Dhyana, this helps the growth of 
false views; but when Dhyana and Prajna are the same, this 1s called 
seeing Into the Buddha-nature. Therefore, In his preachings, Hui-Neng 
always tried to prove his Idea of oneness: “O good friends, in my 
teaching what 1s most fundamerntal 1s Dhyana and PraJna. And, friends, 
do not be deceived and let to thinking that Dhyana and Prajna are 
separable. They are one, and not two. Dhyana 1s the Body of PraJna, 
and Prajna 1s the Use of Dhyana. When Prajna 1s taken up, Dhyana 1s 
1n PraJna; when Dhyana 1s taken up, Prajna 1s in It. When this 1s 
understood, Dhyana and Prajna go hand In hand In practice of 
meditation. O followers of truth, do not say that Dhyana 1s first attained 
and then PraJjna awakened, or that PraJna 1s first attained and the 
Dhyana awakened; for they are separate. Those who advocate this 
view make a duality of the Dharma; they are those who affirm with the 
mouth and negate In the heart. They regard Dhyana as distinct from 
Prajna. But with those whose mouth and heart are in agreement, the 
Inner and the outer are one, and Dhyana and PraJna are regarded as 
equal.” Hui-Neng further illustrates the Idea of this oneness by the 
relation between the lamp and 1ts light. He says: “lt is like the lamp and 
1s lipght. ÀAs there 1s a lamp, there 1s lipht; 1f no lamp, no light. The lamp 
1s the Body of the lipht, and the light 1s the Use of the lamp. They are 
differently designated, but in substance they are one. The relation 
between Dhyana and Prajna 1s to be understood In like manner.” We 
can see Shen-Hui`s view on the oneness In his Sayings as follows: 
“Where no thoughts are awakened, and emptiness and nowhereness 
prevalls, this 1s ripht Dhyana. When this non-awakening of thought, 


4167 


emptiness, and nowhereness suffer themselves to be the object of 
perception, there 1s ripht PraJna. Where this mystery takes place, we 
say that Dhyana, taken up by itself, is the Body of PraJna, and 1s not 
distinct from PraJna, and 1s PraJna 1tself; and further, that Prajna, taken 
up by 1tself, is the Use of Dhyana, and 1s not distinct from Dhyana, and 
1s Dhyana 1(self. Indeed, when Dhyana 1s to be taken up by 1tself, there 
1s no Dhyana; when PraJna 1s to be taken up by Itself, there 1s no 
Prajna. Why? Because Self-nature 1s suchness, and this 1s what 1s 
meant by the oneness of Dhyana and Prajna.” 


2.746. The Essential Meaning oƒ the Dharma 

Zen master Shih Tou Hsi Hsien (Sekito) was one of the øgreat Zen 
masters of the flowering of Zen in China in the eighth century. He was 
asked by one of his disciples, Zen master Tenno (Tian-huang): "What 
I1s the essential meaning of buddha-dharma?" Sekito replied, "No 
gaining, no knowing." Tenno asked again, "Can you say anything 
further?" Sekito answered, "The expansive sky does not obstruct the 
floating white clouds." There's still another story. One day, Pai-chang 
asked, "What 1s the essential import of the school?” Ma-tsu said, "Its 
Just the place where you let go of your body and life." Ma-tsu then 
asked Pai-chang, "What teaching do you offer people?” Pai-chang held 
his whisk up straight. Ma-tsu said, "Just this? Nothing more?” Pai-chang 
threw down the whIsk. 


2.749. To Understand the Mafter, Look at the North Star by 
Turning Around Towards the South; Eat When Hungry 
and Sleep When Sleepy 

Ching of Huai-shan was the name of a Chinese Zen Master In the 
twelfth century. One day, at Chang-lu, Master Ching of Huai-shan 
happened to meet Wu Wen. Ching of Huai-shan asked Wu Wen, "What 
1S your understanding of Zen after several years of study?” Wu Wen 
replied, Not a thought stirrng all day. Ching asked further, Where 
does this notion of your originate?' Wu Wen felt as If he knew but he 
was not quife sure how to answer the Master. Seeing that Wu Wen had 
no Insight into the g1st of the matter, Ching told Wu Wen that he was all 
right as far as his tranquillization went, but that he had no hold of the 


4168 


thing In 1fs activifty (you can hold your work In quietness, but you lose 1t 
during activity). This surprised Wu Wen, who begsed Master Ching of 
Huai-shan to advise him as to how his exercise should be carried on so 
as to have an Insight Into the matter. Ching said, 'Dont you know what 
Chuan-lao says? If one wants to have an understanding In the matter, 
look at the North Star by turning around towards the south', and without 
making further remarks he went away. Thus questioned, Wu Wen did 
not know what to say. Whether walking or siftting his mind refused to 
dwell on anything else, and for several succeeding days 'Wu', was 
dropped and this North Star seen In the South' occupied his attention 
exclusively. One day Wu Wen found himself In the shaving-room 
where he was sitting with others on a block of wood; the doubt firmly 
took hold of him and time when without premonition Wu Wen felt his 
mind broadening out, becoming clear, light, and serene. lt seemed his 
whole mental system was broken up and 1s coatings were all stripped 
off; the entire world with 1ts obJects, sentent and non-sentient, 
vanished before him; and there was a vast vacuity. After a while Wu 
Wen was awakened, feeling perspiration running down my whole 
body, and he knew what was meant by seeing the North Star In the 
south. Wu Wen met Ching, and he asked, 'Who 1s 1t that comes this 
way?' Wu Wen replied, Neither the self nor the other.' He said, 'Tf It 1s 
neither the self nor the other, what Is 1t after all?' 'One who eats when 
hungry and sleep when tired out, Wu Wen answered. Ching then made 
Wu Wen express the experience In verse, which Wu Wen did, and 
everything went on with no impediment. But still there was something 
final, and Wu Wen was impressed that he had not yet grasped 1t. Later 
on, Wu Wen went Into the mountains of Hsiang-yen where he passed 
the summer. The mosquitoes was terrible and he could not keep his 
hands In position. Then he thought of the anclent masters who had 
sacrificed theIr very lives for the sake of the Dharma; why then should 
he be bothered by mosquitoes? Wu Wen made up his mind not to be 
disturbed by them any longer. Firmly setting his teeth, clenching his 
fists, Wu Wen held up the 'Wu' before him and made a most desparate 
fight agaInst the insects. While Wu Wen was thus subJecting himself to 
a test of endurance 1t so happened that his body and mind finally 
affained a sfate of quietude. It felt as 1f the whole building with all its 
walls had crashed down leaving him In a vast void, an experlence 


4169 


which nothing earthly could describe. His sitting lasted from about 
seven In the morning until two in the afternoon. Wu Wen then met 
Master Ching of HuaI-shan and said, "I realized that Buddhism confains 
the whole truth and that 1t 1s altogether due to our not being thorough 
enouph In the attempt to grasp 1t that we sometime Imagine Buddhism 
to be misleading." 


4170 


4171 


Tài Liệu Tham Khảo 
References 


The Art of Zen, Stephen Addiss, NY, U.S.A., 1989. 

Ba Trụ Thiển, Roshi Philip Kapleau, Việt dịch Đỗ Đình Đồng, U.S.A., 1962. 

Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Being Zen: Bringing Meditation To Life, Ezra Bayda, Shambhala, Boston, MA, 2002. 

Bích Nham Lục, Thiển Sư Viên Ngộ, dịch giả, Thích Thanh Từ, 1995. 

The Blue CHÍ Record, translated into English by Thomas Cleary & J.C. Cleary, Boston 
Massachusetts, U.S.A., 1977. 

Book Of Serenity, Thomas Cleary, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1988. 

The Book of Tea, Kakuzo Okakura, NY, U.S.A., 1964. 

The Book of Zen, The Path to Inner Peace, Eric Chaline, Baron's Educational Series, Inc., 
NY, U.S.A., 2003. 

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiển, 1972. 

The Brightened Mind, Ajahn Sumano Bhikkhu, India, 2011. 

The Buddha”s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

In the Buddha's Words, Bhikkhu Bodhi, Somerville, MA, U.S.A., 2005. 

Buddhism In China, Kenneth K. S. Ch'en, Princeton, New Jersey, U.S.A., 1964. 

Buddhism and Zen, Nyogen Senzaki, North Point Press, NY, U.S.A., 1953. 

Buddhist Dictionary, Thiện Phúc, Minh Đăng Quang, Westminster, CA, U.S.A., 2005. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 

Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Cao Tăng Triều Tiên, Giác Huấn, Việt dịch Thích Nguyên Lộc, NXB Phương Đông, VN, 
2012. 

The Chan Handbook, Ven. Master Hua, Ukiah, CA, U.S.A., 2004. 

Chơn Tâm Trực Thuyết, Thiền Sư Phổ Chiếu, dịch giả Thích Đắc Pháp, Tu Viện Chơn 
Không, 1973. 

Chứng Đạo Ca, thiển sư Huyền Giác, dịch giả Trúc Thiên, 1970. 

The Complete Book of Zen, Wong Kiew Kiít, Element Books Inc., U.S.A., 1998. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000. 
Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma, Thích Duy Lực, Santa Ana, CA, U.S.A., 1986. 
Danh Từ Thiền Học Chú Giải, Thích Duy Lực, Thành Hội PG TPHCM, 1995. 

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

Duy Thức Học, Thích Thắng Hoan, San Jose, CA, U.S.A., 1998. 

Diamond Mind, Rob Nairn, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2001. 

The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.E. Price and Wong Mou-Lam, 1947. 
The Diary Of A Meditation Practitioner, Dr. Jane Hamilton Merrit, U.S.A., 1960. 

The Dictionary ofZen , Ernest Wood, NY, U.S.A., 1962. 

Dictionary of Zen & Buddhist Terms, Thiện Phúc, Vietnamese Oversea Buddhism, 
Anaheim, CA, U.S.A., 2016. 

Dontt Just Do Something, Sit There, Sylvia Boorstein, Harper, SE, CA, U.S.A., 1996. 

The Dragon Who Never Sleeps, Robert Aitken, Parallax Press, U.S.A., 1992. 

Dropping Ashes on the Buddha, Seung Sahn, translated by Stephen Mitchell, NY, U.S.A., 
1976. 

Đường Về Bến Giác, Thích Thanh Cát, Palo Alto, CA, 1987. 

Đường Về Thực Tại, Chu Tư Phu-Cát Tư Đính, dịch giả Từ Nhân, NXB Phương Đông, 2007. 
The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 


42) 
43) 
44) 
45) 


46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
5) 
52) 
53) 
54) 
55) 
56) 
5) 
58) 
59) 
60) 
61) 
62) 
63) 
64) 
65) 
66) 


67) 
68) 
69) 
70) 
71 
72) 


73) 
714) 
75) 
76) 
77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83) 


84) 
85) 
§6) 


4172 


Essays In Zen Buddhism, First Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1927. 
Essays In Zen Buddhism, Second Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1933. 
Essays In Zen Buddhism, Third Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1934. 

The Essence of Zen Practice, Taizan Maezumi Roshi, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 
2001. 

Everyday Zen, Charlotte Joko Beck, edited by Steve Smith, NY, U.S.A., 1998. 

The Experience of Insight, Joseph Goldstein, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1976. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Foundations of T1en-T'ai Philosophy, Paul L. Swanson, U.S.A., 1951. 

The Gateless Barrier, Robert Aitken, San Francisco, CA, U.S.A., 1990. 

Gõ Cửa Thiển, Zen Master Muju, dịch giả Nguyên Minh, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2008. 
A Guide To Walking Meditation, Thịch Nhat Hanh, 1985. 

A Heart Full of Peace, Joseph Goldstein, Wisdom Publications, Boston, MA, 2007. 

A Heart As Wide As The World, Sharon Salzberg, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1997. 
History of Zen Buddhism, Henrich Dumoulin, S.J., Beacon Press, Boston, MA, U.S.A., 1969. 
The Holy Teaching Of Vimalakirti, Robert A.F. Thurman: 1976. 

How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000. 
Hua-Yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, Francis H. Cook, NY, U.S.A., 1977. 

The Illustrated Encyclopedia Of Zen Buddhism, Helen J. Baroni, Ph.D., NY, U.S.A., 2002. 
Im Lặng Là Tiếng Động Không Ngừng, Thích Giác Nhiệm, VN, 2004. 

An Index To The Lankavatara Sutra, D.T. Suzuki, New Delhi, India, 2000. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

In This Very Moment, James Ishmael Ford, Boston, U.S.A., 1996. 

Infinite Circle: Teachings in Zen, Bernie Glassman, Shambhala, Boston, MA, 2003. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

The Intention of Patriarch Bodhidhamra's Coming FErom the West, Venerable Master Hsuan 
Hua, Buddhist Text Translation SocIety, Burlingame, CA, U.S.A., 1999, 

Introduction to Emptiness, Guy NÑewland, Snow Lion, U.S.A., 2008. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

In the Light of Meditation, Mike George, NY, U.S.A., 2004. 

Just Add Buddha!, Franz Metcalf, Berkeley, CA, U.S.A., 2004. 

Khi Nào Chim Sắt Bay, Ayya Khema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, 2004. 

Kinh Nghiệm Thiển Quán, Joseph Goldstein, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, NXB Đà Nẵng, 
2007. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2007. 

Lâm Tế Ngữ Lục, Thích Nhất Hạnh, NXB Lá Bối, San José, California, U.S.A., 1995. 

Lịch Sử Thiển Học, Ibuki Atsushi, dịch giả Tàn Mộng Tử, NXB Phương Đông, VN, 2001. 
The Lion Roar, David Maurice, NY, U.S.A, 1962. 

Living Buddhist Masters, Jack Kornfield, Unity Press, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1977 

Mã Tổ Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Meditation Now, S.N. Goenka, Vipassana Research Publications, Seattle, WA, U.S.A., 2003. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Miniatures of A Zen Master, Robert Aitken, Publishers Group West, CA, U.S.A., 2008. 
Mystics and Zen Masters, Thomas Merton, The Noonday Press, NY, U.S.A., 1961. 

Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, D.T. Suzuki, Việt dịch Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn, 
GHPGVN Ban Giáo Dục Tăng Ni, 1992. 

Ngũ Đăng Hội Nguyên, Trung Quốc Phật Giáo Điển Trước Tuyển Tập, Bắc Kinh, 2002. 
Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma, Nguyên Hảo dịch, NXB Phương Đông, TPHCM, VN, 2013. 

Ngữ Lục Của Thiền Sư Phật Nhãn, Thích Trúc Thông Quảng dịch, NXB Thời Đại, Hà Nội, 
2014. 


4173 


87) Opening The Hand of Thought: Approach To Zen, Kosho Dchiyama, translated by Shohaku 
Okumura and Tom Wright, NY, U.S.A., 1993. 

88) Original Teachings of Chan Buddhism, Chang Chung-Yuan, Pantheon Books, NY, U.S.A., 
1969. 

89) Pháp Bảo Đàn Kinh, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

90) Pháp Bảo Đàn Kinh, Mai Hạnh Đức, 1956. 

91) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

92) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

93) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

94) Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

95) Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

96) Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, U.S.A.., 
2009. 

97) The White Poney: Poems ofthe Tang Dynasty, Robert Payne, NY, U.S.A., 1947. 

98) The Practice ofZen, Chang Chen Chi, Rider & Company London, UK, 1960. 

99) Practical Meditation, Brahma Kumaris, World Spiritual University, London, England, 1985. 

100) Process Metaphysics and Hua-yen Buddhism, Steve Odin, State University of NY Press, 
U.S.A., 1982. 

101) Quy Sơn Cảnh Sách, Quy Sơn Linh Hựu, dịch giả Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn Giáo, 2008. 

102) Quy Sơn Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

103) Returning To Silence: Zen Practice in Daily Life, Dainin Katagiri, Shambhala, Boston, MA, 


U.S.A., 1988. 
104) Seeking the Heart of Wisdom, Joseph Goldstein & Jack Kornfield, Shambhala, Boston, MA, 
1987. 


105) Shortcuts To Inner Peace, Ashley Davis Bush, Berkley Books, NY, U.S.A., 2011. 

106) Sixth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

107) Sống Thiển, Eugen Herrigel, Việt dịch Thích Nữ Trí Hải, VN, 1989. 

108) Studies in Ch?an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter NÑ. Gregory, Honolulu, 1983. 

109) Sử 33 Vị Tổ Thiển Tông Ấn-Hoa, Thích Thanh Từ, NXB Tôn Giáo, VN, 2010. 

110) Taking the Path of Zen, Robert Aitken, Diamond Sangha, U.S.A., 1982. 

111) Tâm Yếu Tu Thiển, Thiền Sư Phật Nhãn, Thích Trúc Thông Quảng dịch từ Cổ Tôn Túc Ngữ 
Lục, ÑNXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2016. 

112) That Which You Are Seeking Is Causing You To Seek, Cheri Huber, Murphys, CA, U.S.A., 
1990. 

113) Thiển Căn Bản, Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch, Dalat, 
VN, 1981. 

114) Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

115) Thiền Đạo Tu Tập, Chang Chen Chi, Việt dịch Như Hạnh, North Hills, CA, U.S.A., 1998. 

116) Thiển Định Thực Hành, Thuần Tâm, Nhà Sách Lê Lai, Saigon, VN, 1970. 

117) Thiển Đốn Ngộ, Thích Thanh Từ, Tu Viện Chơn Không, VN, 1974. 

118) Thiển Lâm Bảo Huấn, Diệu Hỷ & Trúc Am, dịch giả Thích Thanh Kiểm, NXB Tôn Giáo, 
2001. 

119) Thiền Lâm Bảo Thoại, 5 volumes, Thiện Phúc, California, USA, 2019. 

120) Thiền Lâm Tế Nhật Bản, Matsubara Taidoo, H.T. Thích Như Điển dịch, NXB Phương Đông, 
TPHCM, 2006. 

121) Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

122) Thiền Nguyên Thủy Và Thiển Phát Triển, Thích Minh Châu, T.Thanh Từ, T. Phước Sơn, 
Minh Chi, Ban PGVN, 1994 

123) Thiển Phái Lâm Tế Chúc Thánh, Thích Như Tịnh, IIlinois, U.S.A., 2006. 

124) Thiển Sư, Thiện Phúc, California, USA, 2007. 

125) Thiển Sư Thần Hội, H.T. Thích Thanh Từ, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, VN, 2002. 


4174 


126) Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

127) Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

128) Thiển Tào Động Nhật Bản, Amazu Ryuushin, Việt dịch Thích Như Điển, Hannover, 
Germany, 2008. 

129) Thiển Tông Lâm Tế & Tào Động, Thích Trúc Thông Quảng, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2016. 

130) Thiển Tông Trực Chỉ, Thiển sư Thiên Cơ, dịch giả Thích Thanh Từ, 2002. 

131) Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

132) Thiền Trong Đạo Phật, from Volume I to Volume III, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2017. 

133) Thiền Trong Đời Sống, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2012. 

134) Thiền Uyển Tập Anh, Lê Mạnh Thát, NXB TPHCM, 1999. 

135) This Truth Never Fails, David Rynick, Wisdom Publications, Somerville, MA, U.S.A., 2012. 

136) Three Hundred Poems of the T'ang Dynasty, Witter Bynner, NY, U.S.A., 1947. 

137) Three Hundred Sixty-Eive Zen Daily Readings, jean Smith, Harper, SF, CA, U.S.A, 1999. 

138) The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

139) Three Zen Masters, John Steven, Kodansha America, Inc., NY, U.S.A., 1993. 

140) Thủ Lăng Nghiêm, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

141) Tien-Tai Philosophy, Paul L. Swanson, Asian Humanities Press, Berkeley, CA, U.S.A., 
1989. 

142) Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, H.T. Tuyên Hóa, Burlingame, CA, U.S.A., 1983. 

143) The Training of the Zen Buddhist Monk, Daisetz Teitaro Suzuki, Cosimo Inc., U.S.A., 2007. 

144) Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiển Pháp Yếu, Thiên Thai trí Giả Đại Sư, Việt dịch Hoàn Quan 
Thích Giải Năng, NXB Tôn Giáo, 2005. 

145) Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, VN, 1996. 

146) Từ Điển Phật Học Anh-Việt—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện 
Phúc, U.S.A., 2007. 

147) Từ Điển Phật Học Việt-Anh—Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện 
Phúc, U.S.A., 2005. 

148) Từ Điển Thiền Tông Hán Ngữ, Hồ Bắc Nhân Dân Xuất Bản Xã, Trung Quốc, 1994. 

149) Từ Điển Thiển Tông Hán Việt, Hân Mẫn & Thông Thiền, NXB TPHCM, 2002. 

150) Từ Điển Thuật Ngữ Thiền Tông, Thông Thiển, NXB Tổng Hợp TPHCM, 2008. 

151) The Unborn, Bankei Yotaku, translated by Norman Waddell, NY, U.S.A., 1984. 

152) Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử, Thích Mãn Giác, NXB Tôn Giáo, TPHCM, 2003. 

153) Về Thiển Học Khởi Nguyên Của Phật Giáo Việt Nam, Thích Chơn Thiện, NXB Văn Mới, 
Gardena, CA, U.S.A., 2003. 

154) Vô Môn Quan, Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai, dịch giả Trần Tuấn Mẫn, VN, 1995. 

155) Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004. 

156) What Is Zen?, Alan Watts, Novato, CA, U.S.A., 1973. 

157) When The Iron Eagle Flies, Ayya Khema, London, England, 1991. 

158) Wherever You Go There You Are, Jon Kabat-Zinn, Hyperion, NY, U.S.A., 1994. 

159) The Wisdom of Solitude, Jane Dobisz, Harper, SF, CA, U.S.A., 2004. 

160) The Wisdom of the Zen Masters, Irmgard Schloegl, NY, U.S.A., 1975. 

161) The World of Zen, NÑancy Wilson Ross, Random House, NY, U.S.A., 1960. 

162) Zen, Lex Hixon, Larson Publications, USA, 1995, 

163) Zen Antics, Thomas Cleary, Boston, MA, U.S.A., 1949. 

164) Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

165) The Zen Book, Daniel Levin, Hay House Inc., U.S.A., 2005. 

166) Zen Buddhism: A History India and China, Heinrich Dumoulin, World Wisdom, Indiana, 
U.S.A., 2005. 

167) Zen Buddhism: A History Japan, Heinrich Dumoulin, Mcmillan Publishing, NY, U.S.A., 
1990. 

168) Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


4175 


169) Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

170) Zen Dictionary, Ernest Wood, NY, U.S.A., 1957. 

171) The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

172) Zen Action Zen Person, T.P. Kasulis, University of Hawaii Press, U.S.A., 1981. 

173) Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

174) Zen And The Art Of Making A Living, Laurence G. Boldt, Auckland, Ñew Zealand, 1992. 

175) The Zen Art Book: The Art of Enlightenment, Stephen Addiss & John Daido Loorl, 
Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2007. 

176) The Zen Book, Daniel Levin, Hay House Inc., U.S.A., 2005. 

177) Zen Buddhism, The Peter Pauper Press, NY, U.S.A., 1959. 

178) Zen Enlightenment Origin And Meaning, Heinrich Dumoulin, Shambhala, Boston, MA, 
U.S.A., 1976. 

179) Zen Flesh Zen Bones, Paul Reps, Tai Seng, Singapore, 1957. 

180) A Zen Forest, Soiku Shigematsu, Weatherhill, NY, U.S.A., 1981. 

181) Zen and Japanese Culture, Daisetz Teitaro Suzuki, Bollingen Foundation Inc., NY, U.S.A., 
1959. 

182) Zen In The Light Of Science, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

183) Zen Masters Of China, Richard Bryan McDaniel, Tuttle Publishing, Vermont, U.S.A., 2013. 

184) Zen Masters Of Japan, Richard Bryan McDaniel, Tuttle Publishing, Vermont, U.S.A., 2012. 

185) Zen Mind, Beginners Mind, Shunryu Suzuki, Tokyo, Japan, 1970. 

186) The Zen Monastic Experience, Robert E. Buswell, Jr., Princeton University Press, NJ, 
U.S.A., 1992, 

187) Zen Path Through Depression, Philip Martin, Harper Collins Publishers, NY, U.S.A., 1999, 

188) Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

189) Zen In Plain English, Stephan Schuhmacher, New York, NY, U.S.A., 1988. 

190) Zen Reflections, Robert Allen, Michael Friedman Publishing Group, Inc., ÑY, U.S.A., 2002. 

191) Zen Training of the Zen Buddhist Monk, D.T. Suzuki, Cosimo Classic, ÑY, U.S.A., 2007. 

192) Zen Virtues, from Volume I to Volume IV, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2017. 


4176 


